Lời Người Dịch 


Kính gửi các Tăng, Ni, Phật tử và các độc giả: 

(A) Quyền sách này gồm đoạn-kinh và bài-kinh được trích chọn theo những 
chủ-đề giáo lý bởi nhà sư học giả Tỳ Kheo Bồ-Đề trong thời gian thầy đã dịch 
lại các bộ kinh Mikaya Pali. Đây là một công trình rấ #ữu ích cho nhiều Phật tử 
và độc giả trên khắp thế giới. Cũng như vậy, tôi dịch tập tuyên kinh này vì hy 


vọng nó sẽ rât hữu ích và thuận tiện cho nhiêu người Việt Nam như: 


- Các sư thầy có thể dùng để trích dẫn và giảng rộng các lời kinh theo các 
chủ-đề cho các Phật tử. 


- Các tăng sinh, sinh viên đang theo học ở các trường Phật giáo. Những 
người nghiên cứu cần tìm hiểu và trích dẫn các kinh. 

- Các Phật tử và những người bắt đầu tìn hiểu Phật giáo muôn tìm đọc 
những lời dạy của Phật ¿heo những chủ-để mình muốn đọc nhưng họ chắc chắn 
gặp khó khăn vì những bài kinh đó nằm rải khắp trong Tàng Kinh lớn của Phật 
giáo. 

- Và những người đọc thời nay không thể đọc hiểu được các bản dịch có 
dùng tiếng Hán Việt của các vị sư thầy trước kia. 


(B) Bản dịch /iếng Việt phổ thông này đã cỗ gắng dịch đúng và chính xác lời 
và ý nghĩa của những kinh gốc. Hy vọng quý độc giả đễ dàng đọc hiểu được hầu 
hết những lời dạy của Phật. Khi đang đọc hiểu ý nghĩa của lời kinh, nếu không 
quá cần thiết thì không cần phải ngưng lại để đọc các chú thích, bởi vì những 
chú thích và luận giảng thường giải thích sâu xa, và lúc đó người đọc có thể bị 
lạc khỏi ý-nghĩa đơn thuần của bài kinh đang đọc. Trừ một số câu hay đặc ngữ 
khó hiểu khi mới đọc lần đầu thì quý vị nên đọc phần chú thích chỗ đó. 

Quý vị cũng nên đọc từ đầu đến cuối như một “CÂU CHUYỆN LỚN” của 
Phật giáo. Những người đã học hiểu nhiều kinh sách hoặc những sư thầy đang 
giảng các kinh thì có thê tìm đọc theo những chú-để trong phần mục lục chỉ tiết 


ở đầu sách. 


Đối với những người muốn đọc /z¡ hết những bài kinh được trích dẫn, thì tôi 
nghĩ họ nên đọc hết một Chương, rồi sau đó có thể đọc phần Giới Thiệu về 
Chương đó ở phần PHỤ LỤC sau sách, sau đó quay lại đối chiếu các ý nghĩa 
của từng bài kinh hay đoạn kinh. Sau khi đọc phần Giới Thiệu được dẫn dắt bởi 
thầy TKBĐ, quý vị không nên nắm giữ những lời giới thiệu đó vì chúng có thê 
làm xao lãng sự nhớ những lời kinh. Vì sự ghỉ nhớ lời kinh và chủ-để giáo lý 


của nó mới là quan trọng! 


(C) Các độc giả có điều-kiện đọc trên máy tính hoặc các thiết bị vi tính cầm 
tay, quý VỊ có thể bắm vào các đường dẫn trong cột MỤC LỤC tự động bên trái, 
phần các nội dung chủ đề, phần chú giải, và phần các danh mục cuối sách để lập 
tức nhảy tới ngay chỗ quý vị muốn tìm đọc. Bản dịch có trên trang 


daophatnguyenthuy.com. 


(D) Mỗi chương sách gồm các Phần 1, 2, 3...; và trong mỗi Phần có thể có 
các Mục (1), (2), (3)...; và trong một số Mục lại có thể có những Chi Mục (a), 
(b), (c)... Theo thứ tự đó quý vị có thể tìm ra nhanh một đoạn kinh hay một bài 
kinh trong quyên tuyền tập này. 


Trong phần PHỤ LỤC “Giới Thiệu Về Các Chương”, vị trí các đoạn kinh 
hay bài kinh cũng được ghi theo thứ tự đó. Ví dụ ghi: đoạn kinh I,1(1) có nghĩa 
nó năm ở: Chương I, phần 1, mục (1); hoặc ghi: đoạn kinh IX,4(2)(b) có nghĩa 
nó nằm ở: Chương IX, phần 4, mục (2), chi mục (b). 


(E) Xm lưu ý trước khi đọc: trong toàn bộ tập sách (nội dung các kinh, các 
chú thích và chú giải, phần phụ lục ...) các chữ giải thích trong các ngoặc vuông 
[-..] là của thầy TKBĐ; một số giải thích trong ngoặc tròn (...) là của người 
dịch chỉ để làm rõ nghĩa của câu chữ ở đó mà thôi (quý vị có thể bỏ qua nếu 
thấy không cần thiết). 

(F) Những chú-thích đã được để trong ngoặc [...] là những chú-thích được 
trích dẫn từ bản dịch các Bộ Kinh. Cuối những chú-thích có đánh các số trong 
ngoặc ví dụ như (19), (380), (446), (1021) ... đó là số của những chú-thích trong 
các BỘ KINH, và nhờ đó quý vị có thể tra đọc các chú-thích trong các BỘ 
KINH nộột cách dễ dàng. 


11 


(G) Những số chú-thích trong bản gốc của tập trích-chọn này đã khác đi ít 
nhiều, bởi vì người dịch khi trích chọn các kinh đã để thêm nhiều chú-thích có 
trong những kinh gốc thuộc các BỘ KINH, đề cho người đọc được thêm nhiều 


chú-thích quan trọng của những đoạn trích đó. 


(H) Bản dịch tiếng Việt phổ thông của Bộ Kinh Liên Kết (SN), Bộ Kinh 
Tăng Chỉ (AN), Bộ Kính Trung (MN) cũng đã được dịch và hiệu đính hoàn 
thiện bởi cùng người dịch, và được 1n để ấn tống lần đầu vào đầu năm 2022. 


Quý vị nếu tìm thấy những từ ngữ hay câu chữ nào trong bản dịch có thể 
làm lệch ý-nghĩa của những kinh gốc, quý vị có thể góp ý kiến, người dịch sẽ rất 
cảm ơn. Email: lekimkha(@gmail.com, hoặc ĐT: 0909503993. 


Cuối cùng, cầu chúc cho mọi người đọc được dễ dàng, hoặc ôn đọc, tìm 
hiểu lại, hoặc những người mới có thể đễ dàng tiếp cận đọc hiểu những lời Phật 
đã dạy. Rồi cầu mong nhiều người nhìn ra những lẽ-thực của sự-sống và những 
hướng-dẫn tu tập hiệu quả mà Đức Phật lịch sử đã cố nói cho những Phật tử và 
dân chúng khác nhau suốt 45 năm cách đây gần 26 thế kỷ. Đó cũng là hy-vọng 
chân thành khi tôi dịch các Bộ Kinh và tập sách này. 


Nhà Bè, những ngày cuối năm 2016 (PL 2560) 
(hiệu đính và in 2022) 


1V 


MỤC LỤC 


Ti. YDTIFOT THIẾT su entzexaáestieisllasdytslbx24955406335s64895E0ubsl00149693608385480480 | 
TÊN VIỆT TẮT (của các Luận giảng và các Bộ Kinh)................ xY 
Chương I. TÌNH TRẠNG CON NGƯỜI.........................------ 55: 1 
1. GIÀ, BỆNH VÀ CHẾT.............................----¿- - cS< 2 EEEckckrkrkrerrxrxree 3 
98071016) nh. né. ẽ rẽ. 3 

(2) Ví Dụ Khối Núi......................... Gà SHn LH HH HH ranh 3 

(3) Ba Vị Thiên Sứ Đưa Tĩm .............................---5- 55c Sccccxccreerkerrererrree 6 

2. NHỮNG KHỎÔ ĐAU DO SÓNG THIẾU SUY XÉT.................... 9 
(1) Mũi Tên Đau Khổ......................... G5 5S SE SE EE21221E212112111 011112 tree 9 

(2) Tám Sự Thăng Trầm của Cuộc Sống (Tám Sự Đời).................... 12 

(3) .Sự Âu Lo & Khích Động Vì Mọi Thứ Đổi Thay.......................... 14 

3. MỘT THẺ GLAN HỖÕN LOẠN ...........................---- 5 +s+x+x+x+x+x+xcxẻ l6 
(1) Nguyên Nhân Của Sự Xung Khắc......................-- 5+ ccccs+ccccce 16 

(2) Tại Sao Những Chúng Sinh Sống Trong Thù Hận?.................... 17 

(3) Chuỗi Nhân Duyên Mịt Mùng..........................- 25-52 SccEctsEsrtererterered 18 

(4) Những Gốc Rễ của sự Tàn Bạo và Ấp Bức.............................----c555¿ 19 

4. KHÔNG BIẾT ĐƯỢC KHỞI ĐẦU .............................-- 5-5-5 5s+s+sc<£ 19 
(1) Có, Cây, Càn:, Lá...........À...........--2-©22 552 2ESEE2EEECEEECEEEEEEEEEErrkerrkrrrkeee 19 

(2) Những Hòn ĐẮT,...........................- - 5S St TL EEEE12112111111E1Eerrre. 20 

(3) Khối NNúi..................... S5 Sn c2 TH H111 12112 àu 21 

(4) Sông Hằng,..........................- - - ST E E1 21E12212111211112111111E1Eerrreg 21 


(Š) 0N Chữ 'BIJ.ATGN: CÚT:ccisibatuttiagaxia6saagassoatuatissqiaa4ssaát 229/ 


VI 


Chương II NGƯỜI MANG LẠI ÁNH SÁNG.......................... 25 
IÊU: “6M, 210a) NT ng... nh UY 27 
2. SỰ NHẬP THAI VÀ ĐẢN SINH CỦA ĐỨC PHẬT.................. 28 
4. DI TÌM SƯ GIÁU NGỘ Gicckibtibdiidi.2042061-x6 34 

(1) Tìm Trạng Thái Cao Nhất của sự Bình An Siêu Phàm ................ 34 
(2) Chứng Ngộ Ba Loại Trí-Biết Đích Thực........................----2-5+ 55c: 40 
(3) Kinh Thành: CỔ............................... 5 5c c+ScSr TH. 111111111111111x reo 49 
4. QUYẾT ĐỊNH TRUYÈN DẠY ..............................----5-55555c<cc+cscscee 53 
5. BÀI THUYẾT GIẢNG ĐẦU TIỀN ...........................- 55-555 5s+<s5+2 60 

Chương III. TIẾP CẬN GIÁO PHÁP.........................--- 25555sc52 65 
1. KHÔNG PHẢÁI LÀ MỘT GIÁO LÝ BÍ MẬTT..........................-- 67 
2. KHÔNG PHẢI LÀ NHỮNG GIÁO ĐIÊU HAY ĐỨC TIN MÙ 
"1......... <5 s5 SE {SẼ ŸằSKBS sẽ. 67 
3. NHÌN THẦY SỰ KHỞI SINH VÀ BIẾN MÁT CỦA SỰ KHỎ74 
4. ĐIÊU TRA TÌM HIẾU VẺ CHÍNH NGƯỜI THÂY.................. 77 
5. NHỮNG BƯỚC ĐI TỚI SỰ CHỨNG NGỘ CHÂN LÝ ............ 81 

Chương IV. HẠNH PHÚC THẦY ĐƯỢC TRONG KIẾP NÀY 

"mẻ ốẽ ẶỐ ốốa h ẽ a 93 
1. TUYÊN DƯƠNG GIÁO PHÁP TRONG XÃ HỘI....................... 95 

(1) Vị Vua Quay Chuyển Bánh Xe Giáo Pháp..........................-.-----5--- 95 
(2) Thờ Kính Sáu Phươngg............................--©25255sc2ctcEEEEEErErtrrrrrrrrrree 96 
ST TT gato tiodtatbatbatiotiiabiatbiieatiatbiateokbacbakksteo 09 
(1) Cha Mẹ và Con Cái.........................©222-©2225+c2EEcSEEEtEEEtEEEtEEErrrkrrrreree 100 


(D} F ðL HO ca a0alabtkladoateikeatrdftlgkaagly4ibioileisinlt4sbxgEseelassissei 101 


3. PHÚC LỢI HIỆN TẠI, PHÚC LỢI TƯƠNG LAI................... 106 
4. CÔNG VIỆC NGHẺ NGHIỆP ĐÚNG ĐÁN...........................-- 110 
(1) Tránh Bỏ Nghề Nghiệp Sai Trái.......................... -552©5cccccccccrccrccee 110 
(2) Sử Dụng Tài Sản Một Cách Đúng Đắn .........................-.--5-55¿ 110 
(3) Niềm Hạnh Phúc Của Một Người Tại Gia ............................... - 112 
5. NGƯỜI PHỤ NỮ TẠI GIA...................................-..--52--225c2<5c<c52 113 
KH n6 ieeiiodenabadaabdie 116 
(1) Sáu Gốc Rễ Gây Ra Tranh Chiấp....................- 5: 25s+ccs+cszesrsred 116 
(2) Sáu Nguyên Tắc Đề Sống Hòa Hợp ........................-.---- 5-5555 5cccs¿ 117 
(3) Sự Thanh Lọc Bản Thân Là Dành Cho Mọi Giai Cấp .............. 118 
(4) Bảy Nguyên Tắc Ôn Định Xã Hội ............................-- 55c Sccccccccccre. 126 
(5) Vị Vua Quay Chuyển Bánh Xe Báu ............................--.- 5-5255 5cccs¿ 130 
(6) Mang Lại Sự Bình Yên Cho Xứ Sở................................------5:555+: 133 
Chương V. CON ĐƯỜNG DÂN TỚI SỰ TÁI SINH PHÚC 
J8" ớốaốaốaốố cố ốc 135 
1. QUY LUẬT NGHIP (Kamma) ................................. 5 555555 s55 <2<52 137 
(1) Bốn Loại Nghiệp........................- 5-55 Sc SE HE 137 
(2) Tại Sao Chúng Sinh Tải Sinh Vào Những Cảnh Giới Khác Nhau 
XU KD TT n1 barh tran Eitatitavesya te 138 
(3) Nghiệp và Nghiệp Quả ........................... 5-5555 Sccctccrcerrrrrrrrrreee 146 
2. CÔNG ĐỨC: CHÌA KHÓA DẪN TỚI SỰ TÁI SINH PHÚC 
l8) PT N TNUỚNGG Mô T0 00 9/00 001 T01 0/1 0W 152 
(1) Những Việc Công ĐỨC ............................ 5à SE he rưy 152 
(2) Bưu Cơ SỞ Của CôNG TIỂU: ssccccsiclLA22 1266062153866 423060646941ã164myác 153 


(3) Bốn Loại Niềm-tin Bậc Nhất.........................---ss-c5ccccccEverrrrrreerree 156 


VI 


3. CHO, TẶNG, CÚNG DƯỜNG, CHIA SẺ, GIÚP ĐỠ............. 158 
(1 Nếu Người Ta Hiểu Biết Kết Quả Của Sự Bố- Thí .................... 158 
(2) Tám Lý Do Để Bồ Thí, Cho, Tặng, Cúng Dường....................... 158 
(3) Cúng Dường Thức Ả H........................ 2-5252 SSE ESEEEEEEEEEEEEErrkerrrkerrred 159 
(4) Những Món Quà Tặng Bởi Một Người Tốt...............................-- 160 
(5) Hỗ Trợ Lẫn 'Nhauu......................- 55-555 EEEEEEEEEEEEkErerrrrrrrrrrred 161 
(6) Sự Tái Sinh Nhờ Công Đức Bồ Thí..........................---5c5ccccccccce- 161 

ú, GIÚN THÀNH ái l012666100212644026402404G03461G081314301016104chunn 163 
(1) Năm Giới Hạnhh ............................-.-- S5 S5SEEEEE2EE2212212121212121e xe 163 
(2) Kiêng Giữ Tám Giới Trong Ngày Lễ Bồ-Tát.........................-----s¿ 165 

š. TT TT ca atxtabottietatkalbatdteabitbatlasebatk;atatiatdg 170 
(1) TÚ DỊ TU TÔI: TH Giatctaigiacs toa 42 61a4812145a1612845A0102965a434404LÀ0112440A4e 170 
(2) Bắn Cảnh Giới An Trú Cõi Trời (bôn phạm trủ)........................ 171 
(3) Trí- Tuệ Là Vượt Trên Tất Cả ........................ +52: 52 5c+5+E+Esctersrtersred 173 


Chương VI. LÀM SÂU SẮC TÂM NHÌN VÀO THÊ GIỚI ...175 


1. BÓN ĐIÊU KỲ DIỆU .............................---- 5< 522E+E+E£EzEeEeEErErrererkred 177 
2. SỰ THỎA THÍCH, SỰ NGUY HẠI & SỰ THOÁT KHỎI..... 177 
(1) Trước Khi Phật Giác NNgộ.........................-55-5555ccccccrcerrrrrrrrree 178 
(2) Phật Đã Quyết Tâm Đi TÌHH........................ -©25-©5eStccEtcSEtcSrkrrrkrrrrrre 178 
(3) Nếu Không Có Thỏa-thíchh ...................... -- 2-52 5s Ss+S£+Ee£teEexzrereered 179 
3. ĐÁNH GIÁ ĐỨNG NHỮNG ĐÓI-TƯỢNG DÍNH-MÁC........ 180 
4. CẠM BẤY CỦA NHỮNG KHOÁI LẠC GIÁC QUAN........... 188 
(1) Cắt Đứt Mọi Sự Việc Thế Tục.......................-----2ccz©cccccxccceccrscre 188 


(2) Cơn Sốt Khoái-lạc giác qHAHl .......................-- 55525 Scccsezecreered 192 


5. CUỘC SÓNG LÀ NGẮÁN NGỦI PHÙ DU........................------- 197 
6. BÓN ĐIÊU TÓM TÁT VỀ GIÁO PHÁP...........................-- 5 5- 200 
7. NHỮNG NGUY HẠI TRONG NHỮNG CÁCH-NHÌN SAI LẠC 
TT 1 2e ccedieeialdei 207 
(1) Đú Loại Cách-Nhìn Sai Lực..................... -©52-55ccccccctcsrxerrerrrerre 207 
(2) Những Người Mù (Sờ Woi...................... 555 55ecccccctcSEkcsrkrrrkrrrrrre 208 
(3) Bị Dính Hai Loại Cách-Nhìn (Tà 27) 80." ....ố .ốẻ 210 

8. TỪ NHỮNG CÕI TRỜI RỚT XUÔNG CÕI THÁP XÂU ......21 I 
9. NHỮNG HIẾM HỌA CỦA VÒNG LUÂN HỎI ....................... 214 
(1) Dòng Nước IMẮC.......................- ác 5c c2 214 
(2).DonHg TH: CHỈ, s:-xi0sielisissloiskiksgalisábsslileksielaxesissskdlsaslasebisiias 215 
Chương VII. CON ĐƯỜNG DẪN TỚI SỰ GIÁI-THOÁTT.....217 
1. TẠI SAO PHÁI BƯỚC VÀO CON ĐƯỜNG ĐẠO?................. 219 
(1) Mũi Tên “Sinh, Già, ChẾP....................- 2-55 Stcc+Eczkerkerrrrrerrered 219 
(2) Cốt Lõi Của Đời Sống Tâm Linh:............................- 2555 Ssccectersreerered 223 
(3) Sự Phai Biến Tham Dục ........................... 5 S552 StcESEeEErekerkerrrkerrred 229 

2. PHẦN TÍCH VÉ CON ĐƯỜNG TÁM PHẢN......................... 231 
3. SỰ CÓ BẠN TÓT, ĐẠO HỮU TÓTT..........................---5- +s+s+czczcs2 233 
4. SỰ TU TẬP TIẾN DẢN...........................---- 5 +c+c2£ce£Ezxcxrxresrerree 234 
5. NHỮNG GIAI ĐOẠN TU CAO HƠN ............................---- 5-55: 246 
(ÍOriiiie: ffict1:(THIH Y sssdsussaeredoiGlooidoldteet0Sitbaàpsesbis4kt là) 248 
(Ba loại trí-biết đích thực/ Tam minh) ......................---5- 2s s+s+£z+x+£zzx4 250 
Chương VIII. LÀM CHỦ CÁI TÂM........................ 5-25-5552 253 


1. TÂM LÀ CHÌA KHÓA, TÂM LÀ CHÍNH YÊU ........................ 255 


2. PHÁT TRIÊẾN CẶP KỸ NĂNG..........................--- - cccx+xcx xxx cec 255 
(1) Sự Tĩnh Lặng và Sự Thấy BiẾt.............................--55cccccccccrrrrree 255 
(2) Bắn Con Đường Dẫn Tới Thánh Quả A-la-hán....................... 256 
(3) Bốn Loại Người Tụ..........................-- - St TkEHTEHTE1 1111 1gxcrrrree 257 

3. NĂM CHƯỚNG NGẠI LỚN CỦA SỰ TU TẬP CÁI TÂM....259 

4. SỰ TINH LỌC CỦA TÂM..............................---- 5 5555 s+s+czesrrsree 263 

5. LOẠI BỎ NHỮNG Ý-NGHĨ LÀM XAO LÃNG...................... 266 

SN th lu V 9) lít výV TA TƯ th TẾ nh T71 0071070 TT VN T7 270 

7. SÁU SỰ TƯỞNG NIỆM (QUÁN TƯỞNG).......................--- 274 

8. BÓN NÉN TẢNG CHÁNH-NIỆM........................-- ¿25c cccererereed 278 

9. CHÁNH NIỆM HƠI-THỞ............................ 2 SE SE £‡EvEeEerererd 290 

10. ĐẠT TỚI “SỰ LÀM CHỦ CÁI TÂM? .........................--------5-: 296 

Chương IX. CHIẾU ÁNH SÁNG TRÍ TUỆ,........................--.- 301 

1. HÌNH ẢNH CỦA TRÍ TUỆ,............................--- 2 2 2+s+S+E+E+£eEzzezsrxes 303 
(1) Trí- Tuệ Như Ảnh SáHg ..................... - 5S SccEEEEeEerrkrkerrrrkrree 303 
(2) Trí- Tuệ Như Dao Sắc Bói .................... 5c SccccEckererrrrrrrrrrrred 303 

2. NHỮNG ĐIÊU-KIỆN TẠO RA TRÍ-TUỆẸP.............................--- 304 

3. BÀI KINH VÈẺ CHÁNH-KIÉN............................- 2 5555 scccescsrcee 306 
(1)- (Thiện và Bắt Thiện),............................-- 2-2 S2 +x+EcEeEEEeEerkerrkerred 306 
(2)- (Dưỡng Chất) ...........................- 2-52 sSSx SE EEE1121511 2111711111. te. 308 
(3)- (Bốn Diệu ĐỀ:)............................-- 5 SH T1 1111212111111 11 11111 tk. 309 
(4)- (Sự Già-Chết).........................----- 2s cTt E1 12112151121 111 111111 tk. 310 
160) 17788 ..ốốẽẽẽ ae 311 


(6ï: (S Hiện TĨỮH acc 2s0i6ie666/150001010031866G0100000502 05636302010 2x0 312 


XI 


(7)-{SUW DĨnNR CHẾ 46x66 cá 0i2000/00050/0003061(0:30400164000918 0663064 312 
(DJ (ĐH HIẾP  2i6220)2060200061606)21606210026i21304461012/8570aak688104904490s13sitSÐ) 313 
(Ø1: (Cảm) GHI Ô) sao sau ouie Ga lltoukiagiidldioiabssgGao ldsbgasglnllesbsas 314 
(10)- (Sự Tiếp Xúc).........................---- 55-52 c St S2 2122121212111 re 315 
[TT 0l d00021620092122202 26610 b2seabe 316 
(12)- (Phần Danh-Sắc)........................-- - St xEEExEEEEkEEEkrrkrkerrrkerrred 317 
02100100 353..." ốc 317 
(14)- (Những Sự Tạo-Tác Cố Ý).......................-- ¿2c cs+ccceczxerxerrrerrered 318 
(15)- (Vô Minh) .......................... -- - 5-5 St EEEE2211211211211211211211 2111. 1xx 319 
(16)- (Những Ô-Nhiễm))....................... - 52 St Tx EEEEEExgErkerrrkerrrkd 320 
ñ.T NT TT C001 THỊ TH ca átoetieodtedaoaseeeepedi 321 
(1) Theo Cách (Phân Tích) Năm Uẩn......................-- 5+ 55c5e+ccccccs2 321 
(2) Theo Cách (Phân Tích) Sáu Co-Sở Cảm-Nhận........................-- 335 
(3) Theo Cách (Phân Tích) Các Yễu- TỐ ...........................-.---2--2©-+©-5+: 340 
(4) Theo Cách (Phân Tích) Sự Khởi-Sinh Tùy Thuộc..................... 345 
(5) Bằng Cách (Phân Tích) Bốn Diệu ĐỀ..............................-- 2-5555: 355 
š RIUC TIẾT CA THÍ TH bieciiiiliiaaaiak 361 
(1) Niễt-bàn là gì?......................-- ¿5S tt E112 ererrrei 361 
(2) Ba Mươi Ba Chữ Đông Nghĩa với Niễt-bần...................-- - 55a 362 
(3) Có Cảnh Xứ ĐÓó........................... 0-5 5S TH 2HHEHH212111.11211 111k 363 
(4) Sự Không Còn Sinh (Vô Sinh).........................--2--5-©52©ccccxecxesrxerscee 364 
(5) Hai Yếu Tổ Niễt-Bần........................ 5552522222 2x2 EEEErrrrrrrrrrrrree 364 
(ñ] ENW tú NHI. HHTTIE sáo cus tai (3408 ySgsAielsaseialdbagstasfisiabyisasiaGtiabissanis 365 
Chương X. NHỮNG CẢNH GIỚI GIÁC-NGỌ....................... 369 


1. RUỘNG CÔNG ĐỨC TRÊN THẺ GIAN .........................----- -: 371 


XxH 


(1) Tám Loại Người Đảng Được Cúng Dường .................................... SH Í 
(2) Sự Phân Biệt (các cấp bậc giác-ngộ) Dựa Vào Các Căn ........... 371 
(3) Trong Giáo Pháp Được Giảng Bày Một Cách Hay Khéo .......... 372 
(4) Sự Toàn Vẹn Của Œido Lý .................................- -c 5S s+sseecseseeeeess ci 
(5) Bảy Loại Thánh Nhiân..................- 55c SE... keo 378 
. THÁNH QUÁ NHẬP-LLƯU .............................. ¿2-5 << £sEeEsrsrsrs 382 
(1) Bắn Yếu Tổ Dẫn Tới Thánh Quả Nhập-Lưu........................---5- 382 
(2) Bước Vào Con Đường Chánh Đạo Đã Định ................................... 383 
(3) Sự Đột Phá Vào (Thâm Nhập, Chứng Ngộ) Giáo Pháp.............. 384 
(4) Bốn Yếu Tổ Của Một Bậc Thánh Nhập-Lưu...........................--- 385 
(5) Còn Đáng Có Hơn Quyền Thống Trị Cả Trái Đắt...................... 386 
. THÁNH QUÁ BẤTT-LAI.......................................---55c272ccccc.esceee 386 
(1) Dẹp Bỏ Năm Gông-Cùm Thấp Hơn ....................... 5-55-5555 Scccs2 386 
(2) Bắn Loại Người Chứng Ngộ Niễr-bàn ................................ 55-55. 390 
(3) Sáu Điều Góp Phân Trong/Cho Tri-Biết Đích Thực.................. 392 
(4) Năm Loại Thánh Bất-Lqï....................- 55-5 ScStertetrkerkerrrrrrrrrrrred 395 
. THÁNH QUÁ A-LA-HÁN.......................--- 2 25+ Ss+22cEcxerrrecreee 396 
(1) Loại Bỏ Tàn Dư Hơi Hướng Của Cái **T”......................-----5-- 396 
(2) Người Học Nhân và Bậc A-la-hán .................................... -. 5 5< <<<<<++ 401 
(3) Một Tỳ Kheo Đã Gõ Bỏ Thanh Rào Cản ................................--- 402 
(4) Chín Điều Một A-La-Hán Không Còn Làm Được ..................... 403 
(5) Một Cái Tâm Bắt Lay ChujyỄN .........................---- 25-52 Sc+cscecEsrterered 404 
(6) Mười Năng Lực Của Một Bậc A-la-hán ............................... ..-- -- --- 405 
(7) Bậc Trí Giả Bình An | Bậc Mâu-H1] ,..........................- 5-55 55s s<<<sscs+ss 406 


(§) Hạnh Phúc Thay Những VỊ A-la-hán Ì..............................- <5 sc<<<<++ss 410 


xII 


- 35 ( 7ì t6 Ệ ý 8 hôn ôn tin côn tin rên in Tưng TH 412 
(1) Phật và A-la-hiắm............................. 5c 5c ceSrSrSrTHEH211111111xctxcrkeo 412 
(2) Vì Phúc Lợi Của Nhiều Người ........................-.--©22©7cccccccccccerccee 413 
(3) Lời Nói Cao Quý Của Thấy Xáú-lợi-phất.........................-- -ccccccscca 414 
(4) Mười Năng-Lực và Bốn Co-Sở của Sự Tự-Tìn .......................... 417 
(5) Sự Hiện Thị Của Đại Hào QHdng ..................................- 555 s<<+s 420 
(6) Người Mong Muốn Sự Tốt Lành Cho Chúng Ta....................... 421 
D7 lỗi, T05 bac lmseedrtataotekredboytkosdidosioxedeenitbeesibgfaitesoitftegkogittoariei 423 
(8) Tại Sao Được Gọi Là Như-Lai [TathãgqfqJ ?........................ -- - «55s 424 


CHÚ THÍCH..................... . E335 S5 S8 S8 S8 S288 E88 ESE SE EEcEEsEreEskrerrereees 427 


XIV 


TÊN VIẾT TẮÁT 


(của các Luận giảng và các Bộ Kinh) 








Ee 
cc 
Be 
%S 
MA 
Mp 
Ñm 


Ppn 


Ps 


Ps-p‡ 


Skt 
Spk 
Spk-p† 


Sy 
Vịibh 


Vịn 


Vism 


Phiên bản La-tinh (tiếng Anh của PTS) 

Phiên bản Tích-Lan 

Phiên bản Miến Điện 

Phiên bản Thái Lan 

Luận Giảng bộ kinh MN 

Luận giảng bộ kinh AN (Mannrathapurarn) 
Nhà sư Ñãnamoli, người dịch giả bộ kinh MN 


Con Đường Thanh Lọc (Thanh Tịnh Đạo) 
(Bản dịch từ bản Pali “Visuddhimasgga”) 


Luận giảng bộ kinh MN (Papancasudam) 
Luận giảng thêm bộ kinh MN 
(Papancasudam-purana-fikä) 

Tiếng Phạn (Sanskri) 

Luận giảng bộ kinh SN (Sáratthappakasim) 
Luận giảng thêm bộ kinh SN 
(Saratthappakasim-purana-fIkä) 

Luận giảng bộ kinh DN (Sưmangalavilasim) 
Bộ Phân Tích (ƒ7bhanga), là bộ thứ hai của 
*Ƒj Diệu Pháp Tạng). 

Luận Tạng (Vinaya) 


Con Đường Thanh Lọc (Thanh Tịnh Đạo) 
(Visuddhimagga, bản Päll) 








XVI 


Chương Ï 
TÌNH TRẠNG CON NGƯỜI 


2 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lÿ 


Chương I— Tình Trạng Con Người * 3 


1. GIÀ, BỆNH VÀ CHẾT 
(1) Già và Chết 

Ở Sãvatthï (Xá-vệ), vua Pasenadi (Ba-tư-nặc) của xứ Kosala (Kiều-tất- 
la) đã nói với đức Thế Tôn: 

“Thưa Thế Tôn, có ai được sinh ra mà không bị già và chết?”! 


“Này đại vương, không có ai sinh ra mà không bị giả và chết. Ngay cả 
những người giai cấp chiến-sĩ [khattiya] giàu có—giàu có, có nhiều đồ đạc 
và tài sản, có nhiều bạc và vàng, có nhiều kho báu và hàng hóa, có nhiều của 
cải và lúa gạo —bởi do họ đã được sinh ra, nên họ không tránh được sự già 
và chết. Ngay cả những người giai cấp bà-la-môn giàu có ... những gia chủ 
ølàu có—glảu có ... có nhiều của cải và lúa gạo——bởi do họ đã được sinh ra, 
nên họ không tránh được già và chết. Ngay cả những người là bậc A-la-hán, 
là người đã tiêu diệt mọi ô-nhiễm, đã sống đời sống tâm linh, đã làm xong 
những gì cần phải làm, đã đặt xuống gánh nặng, đã đạt tới mục-tiêu của họ, 
đã tiêu diệt những gông-cùm của (trói buộc) sự hiện-hữu, và đã hoàn toản 
được giải-thoát thông qua trí-biết cuối cùng: ngay cả đối với họ thì thân này 


cũng bị tan rã, cũng bị tàn hoại.? 


“Những xe ngựa đẹp của vua chúa rồi cũng hư hao, 
Thân này cũng đang hư hoại đi. 
Nhưng Giáo Pháp thiện lành thì không hư tàn: 


Bậc thiện sĩ tuyên bô về điêu lành như vậy.” 


(SN 3:03, Quyền1) 


(2) Ví Dụ Khối Núi 


Ở Sãvatthï (Xá-vệ), vào giữa trưa, vua Pasenadi (Ba-tư-nặc) của xứ 
Kosala (Kiều-tất-la) đã đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, và ngồi 
xuống một bên. Đức Thế Tôn hỏi nhà vua: “Đại vương, ngài mới từ chỗ nào 
tới đây vào giữa trưa như vầy?” 


4* Trích chọn Các Kinh theo các chủ đê giáo lý 


“Thưa Thế Tôn, con vừa mới tham dự những việc triều chính là việc của 
các vị vua, những người bị say sưa với sự say sưa quyền lực thống trị, là 
những người bị say đắm với những khoái-lạc giác quan (dục lạc), là những 
người đã có được quyền thống trị vững chắc trong xứ sở của họ, và là những 
người mà sự trị vì của họ chiếm một vùng lãnh thổ lớn trên trái đất.” 

“Này đại vương, ngài nghĩ sao? Giả sử có một người đi tới ngài từ phía 
đông, người đó là đáng tin tưởng và đáng tin cậy, nói với đại vương rằng: 

“Thưa đại vương, chắc chắn đại vương nên biết điều này: thần mới tới 
từ phía đông, và ở đó thấy một khối núi cao như mây trời đang đồ về hướng 
này, sẽ nghiền nát tất cả mọi chúng sinh. Vậy hãy lo làm những gì đại vương 
thấy cần nên làm.” Rồi một người thứ hai tới từ phía tây ... một người thứ ba 
tới từ phía bắc ... và một người thứ tư tới từ phía nam, người đó là đáng tin 
tưởng và đáng tin cậy, nói với đại vương: “Thưa đại vương, chắc chắn đại 
vương nên biết điều này: thần mới tới từ hướng đông, và ở đó thấy một khối 
núi cao như mây trời đang tiễn về hướng này, sẽ nghiền nát tất cả mọi chúng 
sinh. Vậy hãy lo làm những gì đại vương thấy cần nên làm. Này đại vương, 
nếu một mối hiểm-họa lớn sẽ xảy đến như vậy, đó là một sự tàn-diệt mạng 
sống con người như vậy, như vậy khó dành lại được trạng thái làm người, 
vậy (chúng ta) phải nên làm gì?” 


“Thưa Thế Tôn, nếu một mối hiểm-họa lớn sẽ xảy đến như vậy, đó là 
một sự tản-diệt mạng sông con người, như vậy khó dành lại được trạng thái 
làm người, vậy còn điêu gì đáng làm hơn ngoài việc sông theo Giáo Pháp, 


sông một cách chân chính, và làm những việc thiện lành và công đức?” 


“Này đại vương, ta báo với ngài, ta tuyên bồ với ngài, này đại vương: sự 
già-chết đang lăn tới ngài. Này đại vương, khi sự già-chết đang lăn tới mình, 
ngài nên làm gì?”. 

“Thưa Thế Tôn, khi sự giả-chết đang lăn tới, còn điều gì đáng làm hơn 
ngoài việc sống theo Giáo Pháp, sống một cách chân chánh, và làm những 


việc thiện lành và công đức? 


Chương I— Tình Trạng Con Người * 5 


“Thưa Thế Tôn, các vị vua bị say sưa với quyền lực thống trị, bị say 
đắm trong những khoái-lạc giác quan (dục lạc), là những người đã có được 
quyền thống trị vững chắc trong xứ sở của họ và trị vì một vùng lãnh thổ lớn, 
họ chính phục bằng bao nhiêu đoàn voi chiến, ngựa chiến, xe chiến, và lính 
chiến; nhưng họ cũng không có hy vọng, không có cơ hội chiến thắng khi sự 
già-chết đang lăn tới họ. Thưa Thế Tôn, trong cung đình này, khi những kẻ 
thù tới, có những vị quan quân sư có khả năng dùng chiêu lược để chia cắt 
quân thủ; nhưng họ không có hy vọng, không có cơ hội chiến thắng khi sự 
già-chết đang lăn tới họ. Thưa Thế Tôn, ở triều đình còn có rất nhiều vàng 
bạc và châu báu được cất trong các gian hầm và gian lầu, và với số của cải đó 
chúng con có khả năng làm yếu lòng những kẻ thù khi chúng tới đây; nhưng 
không có hy vọng chiến thắng bằng của cải, không có cơ hội chiến thắng khi 
sự già-chết đang lăn tới. Thưa Thế Tôn, khi sự già-chết đang lăn tới con, còn 
điều gì đáng để con làm hơn ngoài việc sống theo Giáo Pháp, sống một cách 


chân chính, và làm những điêu thiện lành và công đức?” 


“Đúng vậy, này đại vương! Đúng vậy, này đại vương! Khi sự già-chết 
đang lăn tới ngài, còn điều gì đáng làm hơn ngoài việc sống theo Giáo Pháp, 
sông một cách chân chính, và làm những điều thiện lành và công đức?” 


Đây là điều đức Thế Tôn đã nói. Sau khi nói như vậy, bậc Phúc Lành, 

vị Sư Thầy (Phật), đã nói thêm như vầy: 

“Như những khối núi đá, 

To lớn, dựng lên trời, 

Tiến mạnh từ mọi phía, 

Nghiền nát tất cả ở bốn phương—— 

Sự già-chết cũng như vậy 

Đang lăn tới tiêu diệt mọi chúng sinh—— 


“Những người giai câp chiên-sĩ, bà-la-môn, 
nông-thương, dân thường, kẻ hạ tiện, và đô rác rưởi: 
Sự giả-chêt không tránh chừa một aI, 


Cứ tiến tới nghiền nát tất cả. 


6* Trích chọn Các Kinh theo các chủ để giáo lý 


“Không có hy vọng để chiến thắng 

Dù có dùng đoản voi chiến, đoàn xe chiến, và đoàn lính chiến. 
Con người không thể đánh bại sự già-chết, 

Cũng không thể mua chuộc chúng bằng của cải kho báu. 

“Do vậy một người có trí khôn ở đây, 

Vì sự tốt lành cho chính mình, 

Đặt sự tin tưởng chắc chắn 

Vào Phật, Pháp, và Tăng. 


“Khi ai biết dẫn dắt mình theo Giáo Pháp, 

Dẫn dắt thân, lời-nói, và tâm (theo Giáo Pháp) 

Thì họ đáng được khen ngợi trong kiếp này, 

Và sau khi chết họ được hưởng phước trên cõi trời.” 


(SN 3:25, Quyền1) 


(3) Ba VỊ Thiên Sứ Đưa Tìn 

“Này các Tỳ kheo, có ba thiên sứ đưa tin này.” Ba đó là gì? 

“Một người có hành vi thân xấu ác, lời-nói xấu ác, tâm xấu ác. Khi thân 
tan rã, sau khi chết, người đó bị tái sinh trong cảnh giới đày đọa, trong một 
nơi đến xấu đữ, trong cõi dưới, thậm chí trong địa ngục. Ở đó những caI ngục 
năm hay tay người đó và lôi tới trước Diêm Vương [Yama, Dạ-ma vương], 
Vua Cõi Chết ', và tâu rằng: “Thưa đức vương, kẻ này không tôn kính cha 
mẹ, không tôn kính bậc tu hành và các bà-la-môn, không kính nề các bậc chú 
bác trong gia đình. Đức vương hãy giáng hình phạt đích đáng cho kẻ này!” 
[1] “Rồi, này các Tỳ kheo, Diễm Vương hỏi và hỏi tội và tra hỏi người đó, và 
nói với người đó về vị thiên sứ đưa tin thứ nhất: “Này kẻ kia, ngươi có từng 
thấy vị thiên sứ thứ-nhất xuất hiện giữa loài người hay không?? 

“Và người đó trả lời: 'Dạ không, thưa Diêm Vương, con chưa từng thấy 


Vị ây." 


Chương I— Tình Trạng Con Người * 7 


“Rồi Diêm Vương nói với người đó: “Nhưng, này kẻ kia, ngươi chưa 
từng thấy trong đời một đàn ông hay một phụ nữ nào tám mươi, chín mươi, 
hoặc một trăm tuổi, già nua, thân cong như vòm mái nhà, lưng còm, chống 
gậy, đi đứng run rấy, đau đớn, tuôi trẻ và sức lực đã hết, với răng rụng, với 
tóc bạc thưa thớt hay hói đầu, da nhăn nheo, với tay chân đây vết khô lác, 
hay sao?" 

“Và người đó trả lời: 'Có, thưa Diêm Vương, con đã nhìn thấy điều đó.) 

“Rồi Diêm Vương nói với người đó: “Này kẻ kia, không lẽ ngươi, một 
người thông minh và trưởng thành, không biết nghĩ: “Tôi cũng phải bị già đi 
và không thể nào thoát khỏi điều đó. Vậy giờ tốt hơn tôi sẽ lo làm những 
điều tốt bằng thân, lời-nói, và tâm”, hay sao?° 

“Không, thưa Diêm Vương, con đã không nghĩ được điều đó. Con đã 
lơ tâm về điều đó. 

“Rồi Diêm Vương lại nói: “Này kẻ kia, chính vì sự lơ tâm đó mà ngươi 

đã không làm những điều tốt bằng thân, lời-nói, và tâm. Vậy thì, ngươi sẽ bị 
trừng trị thích đáng với sự lơ-tâm phóng dật của ngươi. Những nghiệp xấu ác 
của ngươi không phải được làm bởi mẹ hay cha, hay anh, chị, em, hay bạn 
bè, đồng sự, hay người thân, họ hàng hoặc người thân, những tu sĩ, những 
bà-la-môn, hay những thiên thần. Chính ngươi đã làm nghiệp xấu ác, và 
ngươi phải nếm trải nghiệp quả của nó.” 
[2l “Này các Tỳ kheo, sau khi Diễm Vương đã hỏi và hỏi tội và tra hỏi người 
đó như vậy liên quan tới vị thiên sứ thứ nhất, Diêm Vương lại tiếp tục hỏi và 
hỏi tội và tra hỏi người đó về vị thiên sứ thứ hai: “Này kẻ kia, ngươi có từng 
thấy vị thiên sứ thứ-hai xuất hiện giữa loài người hay không?? 

“Không, thưa Diêm Vương, con chưa từng thấy vị ấy. 


““Nhưng, này kẻ kia, không lẽ ngươi chưa từng thấy trong đời một đàn 
ông hay một phụ nữ nào bị bệnh và đau đớn, bệnh yếu gần chết, năm trên 
phân và nước tiểu của mình, phải nhờ người này người nọ ắm lên và đặt 


xuông giường, hay sao?” 


§* Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lÿ 


“*Có, thưa Diễm Vương, con đã nhìn thấy điều đó.) 


““Này kẻ kia, không lẽ ngươi, một người thông minh và trưởng thành, 
không biết nghĩ: “Tôi cũng phải bị bệnh đau và không thể thoát khỏi điều đó. 


Vậy giờ tôi sẽ lo làm những điều tốt băng thân, lời-nói, và tâm”, hay sao?” 

“Không, thưa Diêm Vương, con đã không nghĩ được điều đó. Con đã 
lơ tâm về điều đó. 

““Này kẻ kia, chính vì sự lơ tâm đó mà ngươi đã không làm những điều 

tốt bằng thân, lời-nói, và tâm. Vậy thì, ngươi sẽ bị trừng trị thích đáng với sự 
lo-tâm phóng dật của ngươi. Những nghiệp xấu ác của ngươi không phải 
được làm bởi mẹ hay cha, hay anh, chị, em, hay bạn bè, đồng sự, hay người 
thân, họ hàng hoặc người thân, những tu sĩ, những bà-la-môn, hay những 
thiên thần. Chính ngươi đã làm nghiệp xấu ác, và ngươi phải nêm trải nghiệp 
quả của nó. 
[3] “Này các Tỳ kheo, sau khi Diễm Vương đã hỏi và hỏi tội và tra hỏi người 
đó như vậy liên quan tới vị thiên sứ thứ hai, Diễm Vương lại tiếp tục hỏi và 
hỏi tội và tra hỏi người đó về vị thiên sứ đưa tin thứ ba: “Này kẻ kia, ngươi 
có từng thấy vị thiên sứ thứ-ba xuất hiện giữa loài người hay không?? 

“Không, thưa Diêm Vương, con chưa từng thấy vị ấy. 


“*Nhưng, này kẻ kia, không lẽ ngươi chưa từng thấy một người phụ nữ 
hay đàn ông nào chết, mới chết một ngày, chết hai ngày, hay chết ba ngày, 
thi thể trương lên, tái nhợt, và đang sình thối, hay sao?' 

“*Có, thưa Diễm Vương, con đã nhìn thấy điều đó.” 

““Rỗồi, này kẻ kia, không lẽ ngươi, một người thông minh và trưởng 
thành, không biết nghĩ: “Tôi cũng phải bị chế: và không thê thoát khỏi điều 
đó. Vậy giờ tôi sẽ lo làm những điều tốt bằng thân, lời-nói, và tâm”, hay 
sao?” 

“*Không, thưa Diêm Vương, con đã không nghĩ được điều đó. Con đã 


lơ tâm về điêu đó.” 


Chương I— Tình Trạng Con Người * 9 


““Này kẻ kia, chính vì sự lơ tâm đó mà ngươi đã không làm những điều 
tốt bằng thân, lời-nói, và tâm. Vậy thì, ngươi sẽ bị trừng trị thích đáng với sự 
lơ-tâm phóng dật của ngươi. Những nghiệp xấu ác của ngươi không phải 
được làm bởi mẹ hay cha, hay anh, chị, em, hay bạn bè, đồng sự, hay người 
thân, họ hàng hoặc người thân, những tu sĩ, những bà-la-môn, hay những 
thiên thần. Chính ngươi đã làm nghiệp xấu ác, và ngươi phải nếm trải nghiệp 
quả của nó.”... 


(rích AN 3:36; coi thêm MN 130) 


2. NHỮNG KHÔ ĐAU DO SÓNG THIẾU SUY XÉT 
(1 Mũi Tên Đau Khổ 


“Này các Tỳ kheo, người phàm phu không được chỉ dạy cảm nhận một 
cảm-giác dễ chịu, một cảm-giác khổ đau, và một cảm-giác trung tính. Người 
đệ tử thánh thiện đã được chỉ dạy cũng cảm nhận một cảm-giác dễ chịu, một 
cảm-giác khổ đau, và một cảm-giác trung tính. Nhưng trong đó, nảy các Tỳ 
kheo, cái gì là sự phân biệt, sự khác biệt, sự khác nhau giữa người đệ tử 
thánh thiện đã được chỉ dạy và người phàm phu không được chỉ dạy?” 


“Thưa Thế Tôn, giáo lý của chúng con được bắt rễ từ đức Thế Tôn, 
được hướng dẫn bởi đức Thế Tôn, được nương nhờ vào đức Thế Tôn. Sẽ tốt 
lành nếu Thế Tôn, làm rõ ý nghĩa của điều này. Sau khi nghe được từ Thế 
Tôn, các Tỳ kheo sẽ ghi nhớ nó.” 

“Vậy hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng, ta sẽ nói, này các Tỳ kheo.” 

“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn đã nói điều này: 

(1) “Này các Tỳ kheo, khi người phàm phu không được chỉ dạy bị tiếp 
xúc bởi một cảm-giác khổ đau, người đó buồn, sầu, và ai oán; người đó khóc 
than, đấm ngực và trở nên quẫn trí. Người đó cảm nhận như hai cảm-giác— 
một cảm-giác ở thân và một cảm-giác ở tâm. Giống như người ta bắn một 


người băng một mũi tên, rồi lập tức bắn thêm một mũi vào chỗ đó nữa, do 


10 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lý 


vậy người đó cảm giác một cảm-giác (đau đớn) gây ra bởi hai mũi tên. Cũng 
giống như vậy, khi người phàm phu không được chỉ dạy bị tiếp xúc bởi một 
cảm-giác khổ đau ... người đó cảm nhận như hai cảm-giác—một cảm-giác ở 
thân và một cảm-giác ở tâm. 

- “Khi bị tiếp xúc bởi cảm-giác khổ đau đó, người đó chấp chứa sân hận 
đối với nó. Khi có chấp chứa sân hận đối với cảm-giác khổ đau là có 
'khuynh-hướng tiềm-ân (tùy miên) tạo ra sân đối với cảm-giác khổ đau” nằm 
bên dưới đó. Khi bị tiếp xúc bởi một cảm-giác khổ đau, người đó tìm kiếm 
Sự vui sướng trong khoái-lạc giác quan (dục lạc). Bởi vì sao, vì người phàm 
phu không được chỉ dạy không biết được sự thoát-khỏi cảm-giác khô đau 
nào, ngoài khoái-lạc giác quan. (tức, họ không biết có con đường tu tập để 
thoát khỏi sự khô đau, họ chỉ coi dục-lạc là sự thoát khỏi khổ đau). 


- Khi họ tìm kiếm sự vui sướng trong khoái-lạc giác quan là có 
'khuynh-hướng tiềm-ấn tạo ra /hzm đối với cảm-giác sướng nằm bên dưới 
đó. 

- Người đó không hiểu được nguồn-gốc và sự phai-biến, sự thỏa-thích, 
sự nguy-hại, và sự thoát-khỏi trong [trong trường hợp] những cảm-giác đó, 
đúng như chúng thực là. Khi không hiểu được những điều đó là có 'khuynh- 
hướng tiềm-ần tạo ra s¡ đối với cảm-giác trung tính” nằm bên dưới đó. (tức: 
khi có sân là có tùy miên (tạo ra) sân nằm bên dưới sự sân đó; khi có tham là 
có tùy miên tham nằm bên dưới sự tham đó; khi không có hiểu-biết hay có sự 


ngu-mờ là có tùy miên sĩ năm bên dưới sự ngu-mờ đó). 


- “Khi cảm nhận một cảm-giác sướng, người đó cảm thấy dính theo nó. 
Khi cảm nhận một cảm-giác khổ đau, người đó cảm thấy dính theo nó. Khi 
người đó cảm nhận một cảm-giác trung tính, người đó cảm thấy dính theo 
nó. Này các Tỳ kheo, đây được gọi là người phàm phu không được chỉ dạy là 
người bị dính theo sự sinh, già, và chết; là người dính theo sự buôn sâu, than 
khóc, đau khổ, ưu phiền, và tuyệt vọng (sầu, bi, khổ, ưu, não); là người dính 


với khô đau, ta nói vậy. 


Chương I— Tình Trạng Con Người * II 


(2) “Này các Tỳ kheo, (ngược lại) khi người đệ tử thánh thiện đã được 
chỉ dạy bị tiếp xúc bởi một cảm-giác khô đau, người đó không buồn, sâu, và 
ai oán; người đó không khóc than và đấm ngực, và không trở nên quẫn trí. 
Người đó cảm nhận chỉ một cảm giác—đó là một cảm giác ở thân, không có 
một cảm giác ở tâm. Giống như người ta bắn một người bằng một mũi tên, 
nhưng sau đó không bắn thêm mũi nào vào chỗ đó nữa, như vậy người đó 
cảm nhận chỉ một cảm-giác gây nên bởi một mũi tên. Cũng giống như vậy, 
khi người đệ tử thánh thiện đã được chỉ dạy bị tiếp xúc bởi một cảm-giác khổ 
đau ... người đó cảm nhận chỉ một cảm-giác— đó là một cảm-giác ở thân, 
không có một cảm-giác ở tâm. 

- “Khi bị tiếp xúc bởi cảm-giác khổ đau đó, người đó không chấp chứa 
sân hận đối với nó. Khi người đó không chất chứa sân hận đối với cảm-giác 
khổ đau là không có 'khuynh-hướng tiềm-ân tạo ra sân đối với cảm-giác khổ 
đau nằm bên dưới đó. Khi bị tiếp xúc bởi một cảm-giác khổ đau, người đó 
không tìm kiếm sự vui sướng trong khoái-lạc giác quan. Bởi vì sao, vì người 
đệ tử thánh thiện đã được chỉ dạy hiểu được có sự thoát-khỏi cảm-giác khổ 
đau khác, không phải khoái-lạc giác quan. (Tức: người đó biết có con-đường 
tu tập để thoát khỏi khổ đau, dục-lạc không phải là giải pháp rốt ráo, dù là 
thuộc cõi trời). 

- Khi người đó không tìm kiếm sự vui sướng trong khoái-lạc giác quan 
là không có 'khuynh-hướng tiêm-ân tạo ra /hzm đối với cảm-giác sướng” 
nằm bên dưới đó. 

- Người đó hiểu được nguồn-gốc và sự phai-biến, sự thỏa-thích, sự 
nguy-hại, và sự thoát-khỏi đối với [trong trường hợp] những cảm-giác đó, 
đúng như chúng thực là. Khi người đó hiểu được những điều đó là không có 
'khuynh-hướng tiềm-ần tạo ra si đối với cảm-giác trung tính” nằm bên dưới 
đó. (Tức: không sân nghĩa là không còn tùy miên (tạo ra) sân nằm bên dưới 
đó; không tham nghĩa là không còn tủy miên tham nằm bên dưới đó; và khi 


có sự hiệu biệt như vậy là không còn tùy miên s7 năm bên dưới đó). 


12* Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lý 


- “Khi cảm nhận một cảm-giác sướng, người đó thấy tách ly khỏi nó. 
Khi cảm nhận một cảm-giác khổ đau, người đó thấy tách ly khỏi nó. Khi cảm 
nhận một cảm-giác trung tính, người đó thấy tách ly khỏi nó. Này các Tỳ 
kheo, đây được gọi là người đệ tử thánh thiện đã được chỉ dạy là người đã 
tách ly khỏi sự sinh, già, và chết; là người đã tách ly khỏi sự buôn sầu, than 
khóc, đau khổ, ưu phiền, và tuyệt vọng: là người đã tách ly khỏi khổ đau, ta 
nói vậy. 

“Này các Tỳ kheo, đây chính là sự phân biệt, sự khác biệt, sự khác nhau 
giữa người đệ tử thánh thiện đã được chỉ dạy và người phàm phu không được 
chỉ dạy.” 


(SN 36:06, Quyền 4) 


(2) Tám Sự Thăng Trâm của Cuộc Sống (Tám Sự Đời) 


“Này các Tỳ kheo, có “tám tình trạng thế tục” xoay quanh thế gian, và 
thế gian xoay quanh “tám tình trạng thế tục” này. Tám đó là gì? Được và mất, 
vinh và nhục, khen và chê, sướng và khô. Tám tình trạng này xoay quanh thế 


gian, và thế gian xoay quanh tám tình trạng này.” (tám thói đời) 


“Này các Tỳ kheo, một người phàm phu không được chỉ dạy gặp những 
sự được và mất, vinh và nhục, khen và chê, sướng và khô. Một đệ tử thánh 
thiện đã được chỉ dạy cũng gặp những sự được và mất, vinh và nhục, khen và 
chê, sướng và khô. Vậy cái gì là sự phân biệt, sự khác biệt, sự khác nhau 
giữa một đệ tử thánh thiện đã được chỉ dạy và một người người phàm phu 
không được chỉ dạy về vấn đề này?” 

“Thưa Thế Tôn, những giáo lý của chúng con đều bắt rễ từ đức Thế 
Tôn, được hướng dẫn bởi đức Thế Tôn, có sự nương dựa vào đức Thế Tôn. 
Sẽ tốt lành nếu Thế Tôn làm rõ ý nghĩa của điều này. Sau khi nghe được từ 


đức Thế Tôn, các Tỳ kheo sẽ ghi nhớ nó.” 


“Vậy hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng. Ta sẽ nói.” 


Chương I— Tình Trạng Con Người * 13 


“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn nói điều này: 


(D “Này các Tỳ kheo, (1) khi một người phàm phu không được chỉ dạy 
gặp cái “được' [lợi lộc, có được, thành đạt], người đó không biết suy xét 
(quán chiếu) như vây: “Cái “được” này ta đã gặp là vô thường, khô, và luôn bị 
thay đôi." Người đó không hiểu điều đó đúng như nó thực là. (2) Khi người 
đó gặp cái “mất” [mất mát, thua, thiệt]... (3)... cái “vinh [danh tiếng, được 
khen]... (4)... cái “nhục” [ô danh, bị chê chửi, tội tình|... (5)... cái “khen” 

.. (6)... cái “chê”... (7)... cái 'sướng' ... (8)... cái 'khổ”, người đó không 
biết suy xét như vầy: “Cái “khổ' này ta đã gặp là vô thường, khổ, và luôn bị 
thay đối." Người đó không hiểu điều đó đúng như nó thực là. 

“Cái “được” ám muội tâm người đó, và cái “mất” ám muội tâm người đó. 
Cái “vinh” ám muội tâm người đó, và cái “nhục” ám muội tâm người đó. Cái 
“khen” ám muội tâm người đó, và cái “chê” ám muội tâm người đó. Cái 
“sướng” ám muội tâm người đó, và cái 'khổ” ám muội tâm người đó. Người 
đó chạy theo cái “được” và chống cự cái “mất. Người đó chạy theo cái “vinh” 
và chống cự cái “nhục”. Người đó chạy theo cái “khen” và chống cự cái “chê'. 
Người đó chạy theo cái “sướng và chống cự cái “khổ”. Như vậy cứ luôn dính 
vào sự chạy-theo (thuận) và sự chống-lại (nghịch), người đó không được 
giải-thoát khỏi sự sinh, khỏi sự già và chết, khỏi sự buôn sầu, than khóc, khô 
đau, ưu phiền, và tuyệt vọng (sầu, bi, khổ, ưu, não); người đó không thoát 


khỏi sự khô, ta nói vậy. 


(II) “Nhưng, này các Tỳ kheo, (1) khi một đệ tử thánh thiện đã được chỉ 
dạy, người đó biết suy xét như vầy: “Cái 'được' này ta đã gặp là vô thường, 
khổ, và luôn bị thay đổi." Người đó hiểu được điều đó đúng như nó thực là. 
(2) Khi người đó gặp cái “mất”... (3)... cái “vinh”... (4)... cái “nhục”... 
(5)... cái “khen'... (6)... cái “chê”... (7)... cái “sướng'... (8)... cái “khổ”, 
người đó biết suy xét như vây: “Cái 'khổ' này ta đã gặp là vô thường, khổ, và 
luôn bị thay đổi.” Người đó hiểu điều đó đúng như nó thực là. 

“Cái 'được” không ám muội tâm người đó, và cái 'mất' không ám muội 


tâm người đó. Cái “vinh” không ám muội tâm người đó, và cái “nhục” không 


14* Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lý 


ám muội tâm người đó. Cái “khen” không ám muội tâm người đó, và cái 
“chê” không ám muội tâm người đó. Cái “sướng” không ám muội tâm người 
đó, và cái 'khổ” không ám muội tâm người đó. Người đó không chạy theo cái 
“được? hay chống cự cái 'mất. Người đó không chạy theo cái “vinh” hay 
chống cự cái 'nhục'. Người đó không chạy theo cái “khen' hay chống cự cái 
'chê'. Người đó không chạy theo cái “sướng' hay chống cự cái “khổ”. Như 
vậy không dính vào sự chạy-theo (thuận) và sự chống-lại (nghịch), người đó 
được giải-thoát khỏi sự sinh, khỏi sự già và chết, khỏi sự buồn sầu, than 
khóc, khổ đau, ưu phiền, và tuyệt vọng; người đó thoát khỏi sự khổ, ta nói 


^ 


vậy. 


“Này các Tỳ kheo, đây là sự phân biệt, sự khác biệt, sự khác nhau giữa 
một người đệ tử thánh thiện và một người phàm phu không được chỉ dạy.” 


(AN 8:06) 


(3) Sự Âu Lo & Khích Động Vì Mọi Thứ Đối Thay 


“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy về sự âu-lo [và khích-động] do 
có dính-chấp, và sự không âu-lo [và không khích-động] nhờ sự không dính- 


chấp (thủ diệt)." Hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng, ta sẽ nói.” 
“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn nói điều này: 


(1) “Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào là có sự âu-lo do có đính-chấp? 
Ở đây, này các Tỳ kheo, một người phàm phu không được chỉ dạy, không 
phải là người nhìn thấy những bậc thánh nhân, và không thiện khéo và không 
được kỷ cương (rèn luyện, huấn luyện) trong Giáo Pháp của những bậc 
thánh; không phải là người nhìn thấy những bậc thượng nhân, và không thiện 
khéo và không được kỷ cương trong Giáo Pháp của những bậc thượng nhân; 
cứ coi sắc-thân là cái “ta', hoặc nghĩ “ta” sở hữu sắc-thân, hoặc nghĩ sắc-thân 
ở trong cái “ta, hoặc cái “ta” ở trong săc-fhân. Mà sắc-thân của người đó thì 
luôn thay đổi và biến đổi. Khi sấc-:hân thay đối và biến đồi, thức của người 


đó bị bận tâm [chiếm ngự] bởi sự thay đổi của sắc-thân. Sự âu-lo và một mớ 


Chương I— Tình Trạng Con Người * 15 


những trạng thái tâm cùng khởi sinh từ “sự bận tâm với sự thay đổi của sắc- 
thân” cứ ám muội trong tâm trí người đó.” Bởi vì tâm người đó bị ám muội, 
nên người đó sợ hãi, buồn phiền, và lo lắng, và do có sự dính-chấp đó nên 
người đó bị âu-lo và khích-động. 

“Người đó cứ coi cđm-giác là cái “ta”... nhận-thức là cái “ta”... những 
sự tạo-tác cố ý là cái “ta”... /hứec là cái “ta”, hoặc nghĩ “ta' sở hữu /c, hoặc 
nghĩ thức ở trong cái “ta”, hoặc cái “ta” ở trong thức. Mà /hứec của người đó 
thì luôn thay đổi và biến đổi. Khi thức thay đổi và biến đổi, thì thức của 
người đó bị bận tâm với sự thay đôi của thức. Sự âu-lo và một mớ những 
trạng thái tâm cùng khởi sinh từ “sự bận tâm với sự thay đổi và biến đồi của 
thức” cứ ám muội trong tâm trí của người đó. Do tâm người đó bị ám muội, 
nên người đó sợ hãi, buồn phiền, và lo lắng, và do có sự dính-chấp đó nên 


người đó bị âu-lo và khích-động. 


“Này các Tỳ kheo, theo cách như vậy là có sự âu-lo [và khích-động]| do 
có dính-chấp. 


(2) “Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào là không có sự âu-lo nhờ không 
có sự dính-chấp? Ở đây, một người đệ tử thánh thiện đã được chỉ dạy, là 
người nhìn thấy những bậc thánh nhân, và thiện khéo và được kỷ cương 
trong Giáo Pháp của những bậc thánh; là người nhìn thấy những bậc thượng 
nhân, và thiện khéo và được kỷ cương trong Giáo Pháp của những bậc 
thượng nhân; không coI sắc-thân là cái “ta”, hay nghĩ “ta' sở hữu sắc-thân, 
hay nghĩ sốc-thân ở trong cái “ta, hay cái “ta” ở trong sắc-thân. Sắc-thân của 
người đó thì luôn thay đôi và biến đổi. Khi sắc-thân thay đổi và biến đổi, 
thức của người đó không bị bận tâm bởi sự thay đổi và biến đổi của sắc-thân. 
Không có sự âu-lo và không có một mớ trạng thái tâm cùng khởi sinh từ “sự 
bận tâm với sự thay đổi và biến đổi của sắc-thân” ám muội tâm trí người đó. 
Bởi vì tâm người đó không bị ám muội, nên người đó không sợ hãi, buồn 
phiền, hay lo lắng, và nhờ sự không dính-chấp nên người đó không bị âu-lo 
và khích-động. 


16 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lý 


“Người đó không col cđm-giác là cái “ta”... nhận-thức là cái “ta”... 
những sự /qo-tác cố ÿ là cái “ta”... thức là cái “ta”, hay nghĩ “ta' sở hữu /hức, 
hay nghĩ /hức ở trong cái “ta”, hay cái “ta` ở trong /hức. Thức của người đó 
thì luôn thay đổi và biến đổi. Khi thức thay đổi và biến đổi, thì thức của 
người đó không bị bận tâm với sự thay đôi và biến đổi của thức. Không có sự 
âu-lo và không có một mớ những trạng thái tâm cùng khởi sinh từ “sự bận 
tâm với sự thay đối và biến đổi của thức” ám muội trong tâm trí của người 
đó. Do tâm người đó không bị ám muội, nên người đó không sợ hãi, buồn 
phiền, hay lo lắng, và nhờ sự không dính-chấp nên người đó không bị âu-lo 
và khích-động. 


“Này các Tỳ kheo, theo cách như vậy là không có sự âu-lo [và khích- 
động] nhờ sự không dính-chấp. 


(SN 22:07, Quyền 1) 


3. MỘT THÉ GIAN HÖN LOẠN 
(1) Nguyên Nhân Của Sự Xung Khắc 


Lúc đó bà-la-môn tên Ärãmadanda đã đến gặp thầy Đại Ca-chiên-diên 
(Đại-ca-chiên-diên)Š, và chào hỏi qua lại. Sau khi họ xong phần chào hỏi 


thân thiện, ông ta ngôi xuông một bên, và nói với thây ây: 


(1) “Thầy Ca-chiên-diên [Kaccãna], tại sao những người giai cấp chiến- 
sĩ (khattiya) tranh đấu với những người giai cấp chiến-sĩ, những bà-la-môn 
tranh đấu với những bả-la-môn, và những gia chủ tranh đấu với những gia 
chủ?” 


“Này bà-la-môn, đó là do sự cố chấp theo tham-muốn những khoái-lạc 
giác quan (tham dục), do sự trói buộc [theo chúng], sự dính chặt [vào chúng], 
sự ám muội [bởi chúng], sự năm chặt [theo chúng], cho nên những người giai 
cấp chiến-sĩ tranh đấu với những người giai cấp chiến-sĩ, những bà-la-môn 
tranh đấu với những bà-la-môn, và những gia chủ tranh đấu với những gia 


”? 


chủ. 


Chương I— Tình Trạng Con Người * l7 


(2) “Thầy Ca-chiên-diên, tại sao những tu sĩ tranh đấu với những tu sĩ?” 


“Này bà-la-môn, những tu sĩ (sa-môn) thì do sự cố chấp theo tham- 
muốn những quan-điểm nảy nọ (kiến dục), do sự trói buộc [theo chúng], sự 
dính chặt [vào chúng], sự ám muội [bởi chúng], sự năm chặt [theo chúng], 


cho nên những tu sĩ tranh đầu với những tu sĩ.” 


(ớm lược AN 2: 37) 


(2) Tại Sao Những Chúng Sinh Sống Trong Thù Hận? 


2.1. Vua Trời Sakka (Đế-thích), người trị vì các thiên thần,? đã hỏi đức 
Thế Tôn: “Những chúng sinh mong muốn sống không có sự thù ghét, hãm 
hại, tàn bạo, hay thù địch; họ mong muốn sống trong hòa bình. Nhưng họ lại 
sống trong sự thù ghét, hãm hại lẫn nhau, tàn bạo, và như những kẻ thù. Thưa 


Thê Tôn, vì những gông-cùm nào trói buộc mà họ sông theo cách như vậy?” 


- [Đức Thế Tôn nói:] “Này vua của các thiên thần, gông-cùm chính là 
lòng ghen-ty và tính keo-kiệt trói buộc những chúng sinh, cho nên mặc dù họ 
mong muốn sống không có sự thù ghét, tàn bạo, hay thù địch, và sống trong 
hòa bình, nhưng họ vẫn sống trong sự thủ ghét, hãm hại lẫn nhau, tàn bạo, và 
như những kẻ thù.” 

Đó là câu trả lời của đức Thế Tôn, và vua trời Sakka hài lòng, thốt lên 
rằng: “Đúng như vậy, thưa Thế Tôn! Đúng như vậy, thưa bậc Phúc Lành. 
Nhờ câu trả lời của Thế Tôn nên con đã vượt qua sự nghi-ngờ và không còn 
phân-vân (về câu hỏi đó).” 

2.2. Rồi, sau khi thể hiện sự cảm kích, vua trời Sakka hỏi một câu hỏi 
khác: “Nhưng thưa Thế Tôn, điều gì làm khởi sinh lòng ghen-ty và tính keo- 
kiệt, nguyên nhân của chúng là gì, làm sao chúng phát sinh, làm sao chúng 
khởi sinh? Khi cái gì có mặt thì làm chúng khởi sinh, và khi cái gì không có 
mặt thì chúng không khởi sinh?” 


18 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lý 


- “Này vua của các thiên thần, lòng ghen-ty và tính keo-kiệt khởi sinh từ 
sự thích và sự ghét; đây là nguyên nhân của chúng, đây là cách chúng phát 
sinh, cách chúng khởi sinh. Khi sự thích và sự ghét có mặt thì chúng khởi 
sinh, và khi sự thích và sự ghét không có mặt thì chúng không khởi sinh.” 


“Nhưng, thưa Thế Tôn, cái gì làm khởi sinh sự thích và sự ghét...” 


- “Này vua của các thiên thần, sự thích và sự ghét khởi sinh từ tham- 


33 


đữê:..: 
“Và cái gì làm khởi sinh tham-dục ...?” 


- “Này vua của các thiên thần, tham-dục khởi sinh từ sự-nghĩ. Khi tâm 
nghĩ về thứ gì thì tham-dục khởi sinh; khi tâm không nghĩ về thứ gì thì tham- 
dục không khởi sinh.” 


“Nhưng, thưa Thế Tôn, cái gì làm khởi sinh sự-nghĩ ...?” 


“Này vua của các thiên thần, tham-dục khởi sinh từ những nhận-thức 
(tưởng, vọng tưởng) và những quan-niệm phức tạp.'° Khi những nhận-thức 
và những quan-niệm phức tạp có mặt thì sự-nghĩ khởi sinh. Khi những nhận- 
thức và những quan-niệm phức tạp không có mặt thì sự-nghĩ không khởi 


sinh.” 


(rích DN 21, Sakkapañha Sufta) 
(Vấn Đáp với Vua Trời Đề-thích) 


(3) Chuỗi Nhân Duyên Mịt Mùng 


9. “Này Änanda, như vậy, do có [tùy thuộc vào] cảm-giác (sướng, khổ; 
thọ) nên có dục-vọng (ái); do có dục-vọng nên có sự theo-đuôi; do có theo- 
đuôi nên có sự đạt-được (thứ gì, điều øì); do có sự đạt-được nên có sự quyết- 
định; do có sự quyết-định nên có tham-muốn và nhục-dục; do có tham-muốn 
và nhục-dục nên có sự ràng-buộc dính mắc; do có ràng-buộc dính mắc nên 
có sự sở-hữu; do có sự sở-hữu nên có tính keo-kiệt; do có tính keo kiệt nên 


có tính phòng-thủ; và do có tính phòng-thủ nên phát sinh nhiều loại điều 


Chương I— Tình Trạng Con Người * 19 


(hành-động, nghiệp) xấu ác bất thiện—như việc cầm gậy gọc và vũ khí, 
những xung đột, những tranh cãi, và những bất đồng, những sự mắng chửi 


nhục mạ, và sự bịa đặt vu không.”!! 


(ích DN 15, Mahanidana Suffa) 
(Kinh Đại Duyên) 


(4) Những Gốc Rễ của sự Tàn Bạo và Ấp Bức 


“Tất cả mọi loại tham, sân, si đều là bất thiện. Mọi hành-động 
(nghiệp) của một người tham, sân, si tích tạo—bằng những sự-làm (bằng 
thân), lời-nói, và ý-nghĩ—cũng là bất thiện. Đối với người bị chi phối bởi 
tham, sân, si, thì mọi sự khổ đau người đó gây ra cho người khác bằng những 
việc áp bức như—giết hại, bắt tù, tịch thu tài sản, kết tội oan sai, đày ải—đều 
do bị xúi giục bởi ý-nghĩ: “Ta có quyền vả ta muốn quyền uy,” tất cả những 


điều này cũng đều là bất thiện.” 


(lược trích AN 3:69, đoạn (1), (2), (3)) 


4. KHÔNG BIẾT ĐƯỢC KHỞI ĐẦU 
(1) Có, Cây, Cành, Lá 

... Đức Thế Tôn nói điều này: 

“Này các Tỳ kheo, vòng luân-hồi (szzsãra) là không có điểm khởi đầu 
(vô thủy) có thể nhận biết được (là không thể khám phá, không thể nhận 
thấy, không thể nghĩ bàn).!3 Một thời điểm khởi đầu (của nó), từ lúc chúng 
sinh lang thang và trôi giạt (trong đó) do bị chướng ngại bởi vô-minh và bị 
trói buộc bởi dục-vọng, là không thể nhận biết được. 


“Này các Tỳ kheo, giả sử một người đi chặt hết các cỏ, cây, cành, lá ở 
trong cõi Diêm-phù-nề [Jambudipa] này, và gom chất tất cả chúng lại thành 
một đồng. Sau đó, người đó ngồi lấy từng cái ra đếm, và nói: “Đây là mẹ ta, 


đây là mẹ của mẹ ta.” Chuỗi sô những người mẹ và mẹ của mẹ của người đó 


20 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lý 


sẽ như là bất tận; cũng như SỐ CỎ, cây, cành, lá là vô tận, không bao giờ dùng 
hết được. Bởi vì sao? Bởi vì vòng luân-hỏi (sinh tử) này là không có điểm 
khởi đầu có thể nhận biết được. Một thời điểm khởi đầu (của nó), từ lúc 
chúng sinh lang thang và trôi giạt (trong đó) do bị chướng ngại bởi vô-minh 
và bị trói buộc bởi dục-vọng, là không thể nhận biết được. Này các Tỳ kheo, 
từ biết bao lâu các người đã luôn nếm trải (vô vàn) khổ sở, và đau đớn, và tai 
ương, và bị sình thối trong nghĩa (vô vàn lần). Điều này là quá đủ để (chúng 
ta) thấy ghê-sợ [nêm trải sự ghê-sợ] đối với tất cả mọi sự tạo-tác cỗ ý (các 
hành), quá đủ để trở nên chán-bỏ đối với chúng, quá đủ để (chúng ta tìm 
cách) giải-thoát khỏi chúng.” 

(SN 15:01, Quyền 2) 


(2) Những Hòn Đắt 


“Này các Tỳ kheo, vòng luân-hỗi (sazisãra) là không có điểm khởi đầu 
có thê nhận biết được. Một thời điểm khởi đầu (của nó), từ lúc chúng sinh 
lang thang và trôi giạt (trong đó) do bị chướng ngại bởi vô-minh và bị trói 


buộc bởi dục-vọng, là không thể nhận biết được. 


“Này các Tỳ kheo, giả sử một người có thể lấy hết đất của đại địa cầu 
này để nặn thành những hòn đất bằng cỡ hột táo tàu, mỗi lần nặn xong một 
viên rồi bỏ xuống và nói: “Đây là cha tôi, đây là cha của cha tôi. Chuỗi số 
của những người cha và cha của cha của người đó sẽ như là bất tận, cũng như 
(đất của) đại địa cầu này là vô tận, không bao giờ dùng hết được. Bởi vì sao? 
Bởi vì vòng luân-hôi (sinh tử) này là không có điểm khởi đầu có thể nhận 
biết được. Một thời điểm khởi đầu (của nó), từ lúc chúng sinh lang thang và 
trôi giạt (trong đó) do bị chướng ngại bởi vô-minh và bị trói buộc bởi dục- 
vọng, là không thể nhận biết được. Này các Tỳ kheo, từ biết bao lâu các 
người đã luôn nếm trải (vô vàn) khổ sở, và đau đớn, và tai ương, và bị sình 
thối trong nghĩa (vô vàn lần). Điều này là quá đủ để (chúng ta) thấy ghê-sợ 


[nêm trải sự ghê-sợ]| đôi với tât cả mọi sự tạo-tác cô ý (các hành), quá đủ đê 


Chương I— Tình Trạng Con Người * 2l 


trở nên chán-bỏ đối với chúng, quá đủ để (chúng ta tìm cách) giải-thoát khỏi 


chúng.” 


(SN 15:02, Quyền 2) 


(3) Khối Núi 

Một Tỳ kheo tới gặp đức Thế Tôn, kính lễ Thế Tôn, ngồi xuống một bên, 
và thưa: “Thưa Thế Tôn, một đại kiếp là bao lâu?” 

“Này Tỳ kheo, một đại kiếp là dài. Không dễ gì đếm nó và nói nó là rất 
nhiều năm, hay nhiều trăm năm, hay nhiều ngàn năm, hay nhiều trăm ngàn 
năm .” 

“Vậy có thê cho ví dụ được không, thưa Thế Tôn?” 

“Được, này Tỳ kheo”, đức Thế Tôn nói. 

“Này Tỳ kheo, giả sử có một khối núi đá lớn kéo dài một do-tuần 
(yøjana, dặm Ân), ngang một do-tuân, một khối núi đá liền đặc, không có lỗ 
hoặc khe nứt. Cứ sau mỗi một trăm năm có một người dùng một miếng vải 
lụa Kãsi mềm chùi một cái lên khối núi.!Š Dù khối núi to nhưng cứ một trăm 
năm chùi một cái cũng tới lúc mòn hết khối núi đó, nhưng khoảng thời gian 
(dài thăm thắm) đó cũng chưa dài bằng một đại kiếp. Này Tỳ kheo, một đại 
kiếp là rất dài. Và với những đại kiếp dài vô vàn như vậy, chúng ta đã lang 
thang trôi giạt trong suốt nhiều đại kiếp, rất nhiều trăm đại kiếp, rất nhiều 
ngàn đại kiếp, rất nhiều trăm ngàn đại kiếp. Bởi vì sao? Bởi vì vòng luân-hồi 
(sinh tử) này là không có điểm khởi đầu có thể nhận biết được ... Điều này là 
quá đủ để (chúng ta) thấy ghê-sợ đối với tất cả mọi sự tạo-tác cô ý (các 
hành), quá đủ để trở nên chán-bỏ đối với chúng, quá đủ để (chúng ta tìm 
cách) giải-thoát khỏi chúng.” 

(SN 15:05, Quyền 2) 


(4) Sông Hằng 


22 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lý 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Rãjagaha (Vương Xá), trong 
khu Rừng Tre (Trúc Lâm), ở (chỗ được gọi là) Chỗ Kiếm Ăn của Bây Sóc. 
Rồi có một bà-la-môn đến gặp và chào hỏi đức Thế Tôn. Sau khi đã xong 


phân chào hỏi thân thiện, ông ta ngôi xuông một bên và nói với đức Thê Tôn: 
““Thây Cô-đàm, có bao nhiêu đại kiêp đã qua đi?” 


“Này bà-la-môn, nhiều đại kiếp đã qua đi. Không dễ gì đếm chúng và nói 
chúng là rất nhiều đại kiếp, hay rất nhiều trăm đại kiếp, hay rất nhiều ngàn 


đại kiếp, hay rất nhiều trăm ngàn đại kiếp.” 
“Vậy có thể cho ví dụ được không, Thầy Cồ-đàm?” 
“Được, này bà-la-môn”, đức Thể Tôn nói. 


“Này bà-la-môn, giả sử như số hạt cát nằm từ chỗ sông Hằng bắt nguồn 
cho tới chỗ nó đồ ra biển (Hằng Hà sa số): không dễ gì đếm được số hạt cát 
đó và nói nó là rất nhiều hạt cát, hay rất nhiều trăm hạt cát, hay rất nhiều 
ngàn hạt cát, hay rất nhiều trăm ngàn hạt cát. Này bả-la-môn, số đại kiếp đã 
trôi qua đi thậm chí còn nhiều hơn số hạt cát đó. Không dễ gì đếm chúng và 
nói chúng là rất nhiều đại kiếp, hay rất nhiều trăm đại kiếp, hay rất nhiều 
ngàn đại kiếp, hay rất nhiều trăm ngàn đại kiếp. Bởi vì sao? Bởi vì vòng 
luân-hồi (sinh tử) này là không có điểm khởi đầu có thể nhận biết được ... 
Điều này là quá đủ để (chúng ta) thấy ghê-sợ đối với tất cả mọi sự tạo-tác cố 
ý (các hành), quá đủ đề trở nên chán-bỏ đối với chúng, quá đủ để (chúng ta 
tìm cách) giải-thoát khỏi chúng.” 


(SN 15:08, Quyền 2) 


(5) Con Chó Bị Xích Cột 

Ở Sãvatthi. 

“Này các Tỳ kheo, vòng luân-hồi sinh tử này là không có điểm khởi đầu 
có thê nhận thấy được. Một thời điểm khởi đầu (của nó), từ lúc chúng sinh 


Chương I— Tình Trạng Con Người * 23 


lang thang và trôi giạt (trong đó) do bị chướng ngại bởi vô-minh và bị trói 


buộc bởi dục-vọng, là không thê nhận biết được. ! 


- “Này các Tỳ kheo, rồi sẽ tới một thời đại dương cạn khô và nước bốc 
hơi hết, và đại dương không còn nữa;” ta nói, (cho dù có chấm dứt đại 
dương kia) nhưng vẫn không chấm dứt nồi sự khổ đau của những chúng sinh 
còn lang thang và trôi giạt (trong vòng luân-hồi) do bị chướng ngại bởi vô- 


minh và bị trói buộc bởi dục-vọng. 


- “Này các Tỳ kheo, rồi sẽ tới một thời núi Sineru (Tu-di), vua của các 
ngọn núi, bốc cháy và rụi tàn, núi không còn nữa; ta nói, (cho dù có chấm 
dứt núi vua kia) nhưng vẫn không chấm dứt nổi sự khổ đau của những chúng 
sinh còn lang thang và trôi giạt (trong vòng luân-hỏi) do bị chướng ngại bởi 
vô-minh và bị trói buộc bởi dục-vọng. 

- “Này các Tỳ kheo, rồi sẽ tới thời đại địa cầu này bốc cháy và rụi tản, 
và trái đất không còn nữa; ta nói, (cho dù chấm dứt trái đất này) nhưng vẫn 
không chấm dứt nỗi sự khô đau của những chúng sinh còn lang thang và trôi 
giạt (trong vòng luân-hồi) do bị chướng ngại bởi vô-minh và bị trói buộc bởi 


dục-vọng.” 


“Này các Tỳ kheo, ví như một con chó bị xích bằng một sợi dây cột chặt 
vào một cây trụ hay cột nhà. Cũng giống như vậy, người phàm phu không 
được chỉ dạy cứ coi sắc-thân là “ta... cảm-giác là “ta`.... nhận-thức là “ta” 

. những sự tạo-tác cô ý là “ta`.... thức là “ta... Người đó cứ chạy vòng 
quanh sắc-thân, chạy vòng quanh cảm-giác, chạy vòng quanh nhận-thức, 
chạy vòng quanh những sự tạo-tác cố ý, vòng quanh thức.'Š Khi người đó cứ 
chạy vòng quanh chúng, người đó không giải thoát khỏi sắc-thân, không giải 
thoát khỏi cảm-giác, không giải thoát khỏi nhận-thức, không giải thoát khỏi 
những sự tạo-tác có ý, không giải thoát khỏi thức. Người đó không giải thoát 
khỏi sự sinh, già, chết; không giải thoát khỏi sự buồn sầu, than khóc, khổ 
đau, ưu phiền, và tuyệt vọng; không giải thoát khỏi sự khổ, ta nói như vậy.” 


(SN 22:99, Quyên 3) 


24* Trích chọn Các Kinh theo các chủ đê giáo lý 


Chương II 
NGƯỜI MANG LẠI ÁNH SÁNG 


26 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lý 


Chương II - Người Mang Lại Ánh Sáng * 27 


1. MỘT NGƯỜI 


“Này các Tỳ kheo, có một người khởi sinh trong thế gian này vì lợi-ích 
của nhiều người, vì hạnh-phúc của nhiều nĐØƯời, VÌ Sự tốt-lành, lợi-ích, và 
hạnh-phúc của nhiều người, của những thiên thần và loài người.”!? Ai là một 
người đó? Đó là Như Lai [Tathagata|, bậc A-la-hán [Arahant], bậc Toản 
Giác. Đây chính là một người đó. 

“Này các Tỳ kheo, [174] có một có một người khởi sinh trong thế giới 
này là người độc tôn, không người ngang xứng (vô nhị), không người đối 
cặp, không thể so sánh, không thể sánh bằng (vô song), không có đối thủ (vô 
đối), không thê ngang bằng, không ai ngang bằng,? là bậc nhất trong những 
loài hai chân.” Ai là một người đó? Đó là Như Lai, bậc A-la-hán, bậc Toản 
Giác. Đó là một người khởi sinh trong thế gian là người siêu thường ... là 
bậc nhất trong những loài hai chân.” Ai là một người đó?. Ai là một người 
đó? Đó là Như Lai [Tathagata], bậc A-la-hán [Arahant], bậc Toàn Giác. Đây 
chính là một người đó. 

“Này các Tỳ kheo, sự xuất hiện [hiện thị] của một người [175] là sự 
xuất hiện của tầm-nhìn lớn ... [176]... sự xuất hiện của ánh-sáng lớn ... 
[177]... sự xuất hiện của hào-quang lớn ... [178]... sự xuất hiện của sáu 
điều vô-thượng ... [179]... sự chứng ngộ bốn trí-biết (mang tính) phân-tích 
(vô ngại giải trí)... [180]... sự thâm nhập nhiều yếu-tô ... [181]... sự thâm 
nhập nhiều loại (đa dạng) yếu-tố ... [182] ... sự chứng ngộ thánh quả là trí- 
biết đích thực (minh) và sự giải-thoát ... [183]... sự chứng ngộ thánh quả 
Nhập-lưu ... [184]... sự chứng ngộ thánh quả Nhất-lai ... [185] ... sự chứng 
ngộ thánh quả Bắt-lai ... [186]... sự chứng ngộ thánh quả A-la-hán. Ai là 
một người đó? Đó là Như Lai, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác. Đó là một người 
mà sự xuất hiện của người đó là sự xuất hiện của tầằm-nhìn lớn ... sự chứng 
ngộ thánh quả A-la-hán.””? Ai là một người đó? Đó là Như Lai, bậc A-la- 


hán, bậc Toàn Giác. Đây chính là một người đó.” 


(rích AN 1:317; AN 1: 174—186) 


28 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lý 


2. SỰ NHẬP THAI VÀ ĐẢN SINH CỦA ĐỨC PHẬT 


1. Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở SãvatthT 
(Xá-vệ) trong Khu Vườn (của thái tử) Jeta, trong Tịnh Xá (được cúng dường 
bởi gia chủ) Cấp Cô Độc (Anãthapindika). 


2. Bấy giờ có một số Tỳ kheo đang ngồi trong hội trường, ở đó họ đã 
cùng ngồi với nhau sau khi đã đi khất thực trong thành Sãvatthl, sau khi trở 
về sau một vòng khất thực, sau khi ăn trưa, khi đó sự thảo luận này đã khởi 
sinh giữa họ: “Thật kỳ diệu, này các đạo hữu, thật tuyệt vời, là cách Như Lai 
là hùng mạnh và uy lực! Vì Như Lai có thể biết về những vị Phật trong quá 
khứ là những người đã Bát-niết-bàn, đã cắt đứt [mớ hỗn độn của] sự 
phóng-tâm, đã bẻ gãy vòng quay (vòng nhân-duyên), đã chấm dứt vòng luân 
hồi (vòng sinh tử), và đã chinh phục tất cả sự khổ—rằng đối với những bậc 
Thế Tôn đó sự-sinh là như vậy, tên của họ là như vậy, họ-tộc của họ là như 
vậy, đức-hạnh của họ là như vậy, trạng thái [sự định-tâm] của họ là như vậy, 
trí-tuệ của họ là như vậy, sự an-trú [trong những sự chứng đắc] là như vậy, 


sự giải-thoát của họ là như vậy.” 


Sau khi điều này được nói ra, Ngài Änanda đã nói với các Tỳ kheo: 
“Này các đạo hữu, những Như Lai là kỳ diệu và có những phâm-chất tuyệt 
vời.”? 

Tuy nhiên, sự thảo luận của họ đã bị gián đoạn, bởi vì đức Thế Tôn đã 
ra khỏi chỗ thiền, đi đến hội trường, và ngồi xuống chỗ ngồi đã được dọn 
sẵn. Rồi đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ kheo như vây: “Này các Tỳ kheo, vì 
sự thảo luận gì mà các thầy đang ngồi cùng với nhau ở đây? Và sự thảo luận 


của các thầy là gì khi nó bị gián đoạn?” 


“Ở đây, thưa Thế Tôn, chúng con đã trong hội trường này, chúng con đã 
gặp nhau sau khi đã đi khất thực trong thành SãvatthT, sau khi trở về sau một 
vòng khất thực, sau khi ăn trưa, khi đó sự thảo luận này đã khởi sinh giữa 
chúng con: “Thật kỳ diệu, này các đạo hữu ... sự giải-thoát của họ là như 
vậy.” Sau khi điều này được nói ra, thầy Änanda đã nói với các Tỳ kheo: 


“Này các đạo hữu, những Như Lai là kỳ diệu và có những phẩm-chất tuyệt 


Chương II - Người Mang Lại Ánh Sáng * 29 


vời." Thưa Thế Tôn, đây là sự thảo luận của chúng con đã bị gián đoạn sau 
khi đức Thế Tôn đã đến.” 

Rồi đức Thế Tôn đã nói với thầy Änanda: “Điều đó là như vậy, này 
Änanda, hãy giải thích đầy đủ hơn về những phẩm-chất kỳ diệu và tuyệt vời 
của Như LaI.” 


3. [1] “Thưa Thế Tôn, con đã nghe được và học được điều này từ miệng 
đức Thế Tôn: “Này Ananda, có chánh-niệm và rõ-biết (tỉnh giác) hoàn toàn, 
vị Bồ-tát xuất hiện trong cõi trời Đâu-suất [Tusita].'?° Rằng có chánh-niệm 
và rõ-biết hoàn toàn vị Bồ-tát xuất hiện trong cõi trời Đâu-suất. Con nhớ điều 


nảy là một phâm-chất kỳ diệu và tuyệt vời của đức Thế Tôn. 


4. [2] “Con đã nghe được và học được điều này từ miệng đức Thế Tôn: 
“Có chánh-niệm và rõ-biết hoàn toàn, vị Bò-tát ở lại trong cõi trời Đâu-suất. 
Con nhớ điều này cũng là một phâm-chất kỳ diệu và tuyệt vời của đức Thế 


Tôn. 


5. [3] “Con đã nghe được và học được điều này từ miệng đức Thế Tôn: 
“Vị Bồ-tát ở lại cõi trời Đâu-suất hết tất cả tuổi thọ ở cõi đó.” Con nhớ điều 
này cũng là một phẩm-chất kỳ diệu và tuyệt vời của đức Thế Tôn. 

6. [4| “Con đã nghe được và học được điều này từ miệng đức Thế Tôn: 
“Có chánh-niệm và rõ-biết hoàn toàn, vị Bồ-tát qua đời từ cõi trời Đâu-suất 
và hạ nhập vào thai mẹ (ở cõi người).” Con nhớ điều này cũng là một phẩm- 
chất kỳ diệu và tuyệt vời của đức Thế Tôn. 

7. [5] “Con đã nghe được và học được điều này từ miệng đức Thế Tôn: 
“Sau khi vị Bồ-tát qua đời từ cõi trời Đâu-suất và đã hạ nhập vào thai mẹ (ở 
cõi người), thì một hảo quang lớn vô lượng, vượt trên cả tầm uy hào quang 
của những trời thần, đã xuất hiện trong thế gian này có những thiên thần, 
những Ma Vương, và những trời Brahmä (Phạm thiên), trong thế hệ này có 
những sa-môn và bà-la-môn, những thiên thần và loài người. Và thậm chí 
trong những khoảng trống không thăm thắm nằm giữa những thế giới, u 


minh vả tôi mỊt, nơi mà ngay cả ánh sáng của Mặt Trăng và Mặt Trời, thật 


30 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lÿ 


hùng mạnh và uy lực, cũng không chiếu tới được—thì hào quang lớn vô 
lượng này, vượt trên cả tầm uy hào quang của những trời thần, cũng xuất 
hiện tới đó.”Š Và những chúng sinh bị tái sinh trong đó đã bất chợt nhận thức 
được nhau nhờ ánh sáng hào quang đó: “Ôi kìa, không ngờ thực sự cũng có 
những chúng sinh khác bị tái sinh ở đây!” Và hệ thông mười-ngàn thế giới đã 
rung động, rúng động, chuyên động mạnh, và tiếp tục xuất hiện hào quang 
lớn vô lượng, vượt trên cả tầm uy hào quang của những trời thần.” Con nhớ 


điều này cũng là một phẩm-chất kỳ diệu và tuyệt vời của đức Thế Tôn. 


8. [6] “Con đã nghe được và học được điều này từ miệng đức Thế Tôn: 
“Sau khi vị Bồ-tát đã hạ nhập vào thai mẹ (ở cõi ngườ)), bốn thiên thần đã 
đến hộ vệ Ngài ở bốn hướng để không cho loài người hay loài phi nhân hay 
bất cứ ai có thể gây hại cho vị Bồ-tát hay mẹ của Ngài.??" Con nhớ điều này 


cũng là một phẩm-chất kỳ điệu và tuyệt vời của đức Thế Tôn. 


9, [7] “Con đã nghe được và học được điều này từ miệng đức Thế Tôn: 
“Sau khi vị Bồ-tát đã hạ nhập vào thai mẹ, mẹ Ngài đã tự nhiên trở nên đầy 
đủ đức-hạnh, kiêng cữ mọi sự [sát-sinh, gian-cắp, tà-dục, nói-dối, và dùng 
rượu nặng, rượu nhẹ hay những chất độc hại| là căn cơ của sự sống lơ tâm 
phóng dật.” Con nhớ điều này cũng là một phẩm-chất kỳ diệu và tuyệt vời 
của đức Thế Tôn. 


10. [8] “Con đã nghe được và học được điều này từ miệng đức Thế Tôn: 
“Sau khi vị Bồ-tát đã hạ nhập vào thai mẹ, không còn ý nghĩ nhục-dục nào 
khởi sinh trong bà liên quan tới nam giới, và bà trở nên không thể tiếp cận 
được bởi bất cứ người nào có tâm nhục-dục.” Con nhớ điều này cũng là một 


phâm-chất kỳ diệu và tuyệt vời của đức Thế Tôn. 


11. [9] “Con đã nghe được và học được điều này từ miệng đức Thế Tôn: 
“Sau khi vị Bồ-tát đã hạ nhập vào thai mẹ, bà đã đạt được năm dây khoái-lạc 
giác quan (ngũ dục lạc: lạc cảnh, lạc âm, lạc hương, lạc vị, lạc xúc), và được 
phú và được chu cấp với chúng, và bà thụ hưởng với chúng." Con nhớ điều 


này cũng là một phâẩm-chất kỳ diệu và tuyệt vời của đức Thế Tôn. 


Chương II - Người Mang Lại Ánh Sáng * 31 


12. [10] “Con đã nghe được và học được điều này từ miệng đức Thế 
Tôn: “Sau khi vị Bồ-tát đã hạ nhập vào thai mẹ, không có sự khổ sở nào khởi 
sinh trong bà; bà hạnh phúc và không hề bị mỏi mệt về thân. Bà nhìn thấy VỊ 
Bồ-tát bên trong bào thai với tứ chỉ của Ngài, không thiếu căn nào. Giống 
như có một viên ngọc lưu ly tinh đẹp, tám mặt, được khéo cắt đũa, trong suốt 
và tinh sạch, có đủ những phẩm chất tốt, và được xỏ qua nó một sợi dây đeo 
màu xanh, vàng, đỏ, trắng hay nâu. Rồi một người có mắt sáng, cầm lên tay, 
có lẽ xem xét nó (rõ rệt) như vầy: “Đây là một viên ngọc lưu ly tinh đẹp, tám 
mặt, được khéo cắt dũa, trong suốt và tinh sạch, có đủ những phẩm chất tốt, 
và được xỏ qua nó một sợi dây đeo màu xanh, vàng, đỏ, trắng hay nâu.” 
Cũng giống như vậy, sau khi vị Bồ-tát đã hạ nhập vào thai mẹ ... Bà nhìn 
thấy vị Bồ-tát bên trong bào thai với tứ chi của Ngài, không thiếu căn nào." 
Con nhớ điều này cũng là một phẩm-chất kỳ diệu và tuyệt vời của đức Thế 


Tôn. 


13. [II] “Con đã nghe được và học được điều này từ miệng đức Thế 
Tôn: “Bảy ngày sau khi sinh ra vị Bôồ-tát, mẹ Ngài đã chết và tái sinh trong 
cõi trời Đâu-suất.”” Con nhớ điều này cũng là một phẩm-chất kỳ diệu và 
tuyệt vời của đức Thế Tôn. 

14. [12] “Con đã nghe được và học được điều này từ miệng đức Thế 
Tôn: “Những phụ nữ khác sinh con sau khi mang thai từ chín tháng tới mười 
tháng, nhưng mẹ của vị Bồ-tát thì không như vậy. Bà sinh ra vị Bồ-tát sau 
khi mang thai chính xác đúng mười tháng." Con nhớ điều này cũng là một 


phâm-chắt kỳ diệu và tuyệt vời của đức Thế Tôn. 


15. [13] “Con đã nghe được và học được điều này từ miệng đức Thế 
Tôn: “Những phụ nữ khác sinh còn trong tư thế đang ngôi hay đang nằm, 
nhưng mẹ của vị Bô-tát đã sinh Ngài trong tư thế đang đứng.” Con nhớ điều 


này cũng là một phẩm-chất kỳ diệu và tuyệt vời của đức Thế Tôn. 
y cũng p Ỳ y 


16. [14] “Con đã nghe được và học được điều này từ miệng đức Thế 


Tôn: “Sau khi vị Bồ-tát ra khỏi bụng mẹ, trước tiên những thiên thần đã đỡ 


32 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lÿ 


lấy Ngài, sau đó mới đến những người khác ở đó đỡ lấy." Con nhớ điều này 
cũng là một phẩm-chất kỳ diệu và tuyệt vời của đức Thế Tôn. 

17. [15] “Con đã nghe được và học được điều này từ miệng đức Thế 
Tôn: “Sau khi vị Bồ-tát ra khỏi bụng mẹ, Ngài không tiếp xúc mặt đất. Bốn 
thiên thần đã đỡ lấy ngài và đặt Ngài trước mặt mẹ ngài và nói: “Chúc mừng 
Hoàng Hậu, một con trai đại uy lực đã được sinh ra cho Hoàng Hậu.” Con 


nhớ điều này cũng là một phâm-chất kỳ diệu và tuyệt vời của đức Thế Tôn. 


18. [16] “Con đã nghe được và học được điều này từ miệng đức Thế 
Tôn: “Sau khi vị Bồ-tát ra khỏi bụng mẹ, Ngài không bị dính dơ, không bị 
dính nước bân, nước nhây, không bị dính máu hay bắt kỳ chất dơ nào; trong 
sạch và không dính nhiễm. Giống như có một viên ngọc được đặt trong 
miếng vải Kãsi, thì viên ngọc sẽ không làm dơ miếng vải, và miếng vải cũng 
không làm dơ viên ngọc. Tại sao vậy? Bởi nhờ sự trong sạch của cả hai. 
Cũng giống như vậy, khi vị Bồ-tát ra khỏi bụng mẹ ... trong sạch và không 
dính nhiễm.? Con nhớ điều này cũng là một phẩm-chất kỳ diệu và tuyệt vời 


của đức Thê Tôn. 


19. [17] “Con đã nghe được và học được điều này từ miệng đức Thế 
Tôn: “Sau khi vị Bồ-tát ra khỏi bụng mẹ, có hai tia nước đã xuất hiện đồ 
xuống từ trên trời, một tia nóng và một tia âm, đề tắm cho vị Bồ-tát và mẹ 
của Ngài.” Con nhớ điều này cũng là một phẩm-chất kỳ diệu và tuyệt vời của 
đức Thế Tôn. 

20. [I8] “Con đã nghe được và học được điều này từ miệng đức Thế 
Tôn: “Ngay sau khi vị Bồ-tát được sinh ra, Ngài đã đứng vững chắc bằng hai 
bàn chân trên nền đất; rồi Ngài bước bảy bước mặt hướng về bắc, và với một 
chiếc lộng che màu trắng trên đầu, Ngài đã nhìn khắp mỗi phương và thốt ra 
những lời của một Người Dẫn Dắt Đầu Đàn: “Ta là bậc cao nhất trong thế 
gian; ta là bậc siêu xuất nhất trong thế gian; ta là bậc đứng đầu trong thế 
gian. Đây là lần sinh cuối cùng của ta; từ đây không còn sự tái hiện-hữu đối 
với ta.”'?® Con nhớ điều này cũng là một phâm-chất kỳ diệu và tuyệt vời của 
đức Thế Tôn. 


Chương II - Người Mang Lại Ánh Sáng * 33 


21. [19] “Con đã nghe được và học được điều này từ miệng đức Thế 
Tôn: “Sau khi vị Bồ-tát ra khỏi bụng mẹ, thì một hào quang lớn vô lượng 
vượt trên cả tầm uy hào quang của những trời thần đã xuất hiện trong thế 
gian này có những thiên thần, những Ma Vương, và những trời Brahmã 
(Phạm thiên), trong thế hệ này có những sa-môn và bà-la-môn, những thiên 
thần và loài người. Và thậm chí trong những khoảng trống không thăm thắm 
ở giữa (những thế giới), u minh và tối mịt, nơi mà ánh sáng uy lực và hùng 
mạnh của mặt trăng và mặt trời cũng không chiếu tới được—thì hào quang 
lớn vô lượng này vượt trên cả tầm uy hào quang của những trời thần cũng 
xuất hiện ở đó ... Con nhớ điều này cũng là một phâm-chất kỳ diệu và tuyệt 


vời của đức Thế Tôn. (sự kiện thân diệu giống mục 7) 


22. “Điều đó là như vậy, này Änanda, cũng ghi nhớ luôn điều này là một 
phẩm-chất kỳ diệu và tuyệt vời của Như Lai: Ở đây, này Änanda, đối với 
Như Lai những cảm-giác (thọ) được biết khi chúng khởi sinh (sinh), khi 
chúng có mặt (trụ), khi chúng biến mất (diệt); những nhận-thức (tưởng) được 
biết khi chúng khởi sinh, khi chúng có mặt, khi chúng biến mất; những ý- 
nghĩ (hành) được biết khi chúng khởi sinh, khi chúng có mặt, khi chúng biến 
mắt.” Này Änanda, hãy nhớ luôn điều này là một phẩm-chất kỳ diệu và tuyệt 
vời của Như Lai.” 


23. “Thưa Thế Tôn, bởi vì đối với đức Thế Tôn những cảm-giác (thọ) 
được biết khi chúng khởi sinh, khi chúng có mặt, khi chúng biến mất; những 
nhận-thức (tưởng) được biết khi chúng khởi sinh, khi chúng có mặt, khi 
chúng biến mất; những ý-nghĩ (hành) được biết khi chúng khởi sinh, khi 
chúng có mặt, khi chúng biến mắt—con cũng nhớ điều này là một phâm-chất 
kỳ diệu và tuyệt vời của đức Thế Tôn.” 

Đó là lời thầy Änanda đã nói. Vị Thầy đã chấp thuận. Các Tỳ kheo hài 
lòng và vui mừng với những lời của thầy Änanda. 

(MN 124: Acchariya-Abbhuta Sufta) 
(K) Diệu và Tuyệt WVời) 


34 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lÿ 


3. ĐI TÌM SỰ GIÁC-NGỘ 
(1) Tìm Trạng Thái Cao Nhất của sự Bình An Siêu Phàm 


5. “Này các Tỳ kheo, có hai loại sự tìm-kiếm: sự tìm-kiễm thánh thiện 
và sự tìm-kiễm không thánh thiện. (1) Và thứ gì là sự tìm kiếm không thánh 
thiện? Ở đây, (¡) một người tự mình (vốn) phải bị [sự] (tái) sinh đi (mà) cứ 
tìm kiếm thứ cũng phải bị [sự| (tái) sinh; (1) tự mình phải bị già cứ đi tìm 
kiếm thứ cũng phải bị già; (ii) tự mình phải bị bệnh cứ đi tìm kiếm thứ cũng 
phải bị bệnh; (¡v) tự mình phải bị chết đi cứ tìm kiếm thứ cũng phải bị chết; 
(v) tự mình phải bị buồn sầu cứ đi tìm kiếm thứ cũng phải bị buồn sầu; (vi) 
tự mình phải bị ô nhiễm cứ đi tìm kiếm thứ cũng phải bị ô nhiễm. 

6—11. “Và những gì có thể được cho là phải bị [sự] sinh ... 7. bị già ... 
8. bị bệnh ... 9. bị chết... 10. bị buồn sâu ... 11. bị ô nhiễm? Vợ và con, đàn 
ông và đàn bà, người ở, dê và cừu, gà vịt và heo bò, voI, gia cầm Ø1a SÚC, 
ngựa đực và ngựa cái, vàng và bạc: những sự thu-nạp (sanh y) đó”” (như 
những sự sở hữu vật chất trong đời-sống, và sâu xa hơn là sự nhận lấy năm- 
uân, nghiệp, những đôi tượng dục lạc, những ô-nhiễm ... trong sự-sống) đều 
phải bị sinh ... bị già ... bị bệnh ... bị chết ... bị buồn sầu ... bị ô nhiễm; và 
aI bị trói buộc vào những thứ đó, bị say mê với chúng, và hoàn toàn dính vào 
chúng, thì là tự mình (vốn) phải bị [sự] sinh ... bị già ... bị bệnh ... bị chết 
... bị buôn sầu ... bị ô nhiễm (mà) cứ đi tìm thứ cũng phải bị [sự] sinh ... bị 
già... bị bệnh ... bị chết ... bị buồn sầu ... bị ô nhiễm. Đây là sự tìm kiếm 
không thánh thiện. (người dịch giản lược mục 6-]] vì lời kinh trong các mục là 


tương tự nhau) ` 


12. (2) “Và cái gì là sự tìm kiếm thánh thiện? Ở đây, một người tự mình 
phải bị [sự] (tái) sinh, sau khi hiểu được sự nguy-hại trong những thứ phải bị 
[sự] (ái) sinh, người đó đi tìm sự vô-sinh an toàn tối thượng thoát khỏi sự 
trói-buộc, đó là Niết-bàn; tự mình phải bị già, sau khi hiểu được sự nguy-hại 
trong những thứ phải bị già, người đó đi tìm sự vô-già an toàn tối thượng 
thoát khỏi sự trói-buộc, đó là Niết-bàn; tự mình phải bị chết, sau khi hiểu 


được sự nguy-hại trong những thứ phải bị chết, người đó đi tìm sự bất-tử an 


Chương II - Người Mang Lại Ánh Sáng * 35 


toàn tối thượng thoát khỏi sự trói-buộc, đó là Niết-bàn; tự mình phải bị buồn 
sầu, sau khi hiểu được sự nguy-hại trong những thứ phải bị buôn sâu, người 
đó đi tìm sự vô-sầu an toàn tối thượng thoát khỏi sự trói-buộc, đó là Niết- 
bàn; tự mình phải bị ô nhiễm, sau khi hiểu được sự nguy-hại trong những thứ 
phải bị ô nhiễm, người đó đi tìm sự vô-nhiễm an toàn tối thượng thoát khỏi 


sự trói-buộc, đó là Niết-bàn. Đây là sự tìm kiếm thánh thiện. 


13. (1) “Này các Tỳ kheo, trước khi giác-ngộ, khi ta còn là một Bồ-tát 
chưa giác-ngộ toàn thiện, thì ta cũng bị như vậy: tự ta (vốn) phải bị [sự] (tái) 
sinh, ta lại đi tìm những thứ cũng phải bị [sự| (tái) sinh; tự ta phải bị già, 
bệnh, chết, phải bị buồn sầu, và bị ô nhiễm, ta lại đi tìm những thứ cũng phải 
bị già, bệnh, chết, phải bị buồn sầu, và bị ô nhiễm. (2) Nhưng rồi ta đã suy 
xét như vầy: “Tại sao, tự ta đã phải bị sinh, sao ta cứ đi tìm những thứ cũng 
phải bị sinh? Tại sao, tự ta đã phải bị già, bệnh, chết, phải bị buôn sầu, và bị 
ô nhiễm, sao ta cứ đi tìm thứ cũng phải bị già, bệnh, chết, phải bị buồn sâu, 
và bị ô nhiễm? Giá như (phải chỉ): tự ta phải bị (tái) sinh, sau khi đã hiểu 
được sự nguy-hại trong những thứ phải bị (tái) sinh, thì ta nên đi tìm sự vô- 
sinh an toàn tối thượng thoát khỏi sự trói-buộc, đó là Niết-bàn. Giá như: tự ta 
đã phải bị già, bệnh, chết, phải bị buồn sâu, và bị ô nhiễm, sau khi hiểu được 
sự nguy-hại của những thứ phải bị già, bệnh, chết, phải bị buồn sầu, và bị ô 
nhiễm, thì ta nên đi tìm sự vô-già, vô-bệnh, bất-tử, vô-sầu, và vô-nhiễm an 


toàn tối thượng thoát khỏi sự trói-buộc, đó là Niết-bàn.? 


(3) “Sau đó, khi ta vẫn còn là một người trẻ trung, tóc còn đen nhánh, 
còn được phú cho tuôi trẻ, đang trong thời xuân sắc của cuộc đời, mặc dù cha 
mẹ ta muốn khác và đã khóc ràn rụa nước mắt trên mặt, nhưng ta đã cạo bỏ 
râu tóc, khoát áo nâu sòng, và từ bỏ cuộc sống tại gia để đi vào đời sống đời 
sống xuất gia tu hành. 

(4) “Này các Tỳ kheo, sau khi đã xuất gia đi tìm kiếm thứ thiện lành, 
tìm kiếm trạng thái cao nhất của sự bình-an siêu phàm, ta đã đến chỗ ông 
Älarã Kãlãma và thưa với ông: “Này thiện hữu Kãlãma, tôi muốn sống đời 


sống tâm linh theo Giáo Pháp và Giới Luật ở đây.” Ông Alara Kãlãma đã trả 


36 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lÿ 


lời: 'Quý ngài có thê ở lại đây. Giáo Pháp này là thứ một người có trí có thể 
chứng nhập và an trú trong đó, tự mình chứng ngộ thông qua sự trực-tiếp biết 
học thuyết của thầy mình." Ta đã mau chóng học Giáo Pháp đó. Chỉ sau mỗi 
lần mở miệng đọc lại lời giáo lý của vị ấy, ta có thê nói ra với sự-biết và sự 
chắc-chắn, và ta có thể tuyên bó: “Tôi biết và thấy'—và có những người khác 


ở đó cũng làm được như vậy. 


“Ta suy xét rằng: “Không phải chỉ dựa niềm-tin suông mà Alara Kãlãma 
nói: “Bằng cách tự mình chứng ngộ băng sự trực-tiếp biết, tôi có thể chứng 
nhập và an trú trong Giáo Pháp này”. Chắc chắn Alara Kãlãma an trú trong 
sự biết và thấy Giáo Pháp này. Sau khi suy xét vậy, ta đến gặp Alara 
Kãlãma và hỏi ông rằng: “Này thiện hữu Kãlãma, theo cách nào mà ngài 
tuyên bố răng “băng cách tự mình chứng ngộ nhờ sự trực-tiếp biết, ngài có 
thể chứng nhập và an trú trong Giáo Pháp này?? Khi trả lời ta, ông đã tuyên 
bố cảnh giới “vô sở hữu xứ ” [cảnh xứ không-có-gì]."? 

“Ta suy xét rằng: “Không phải chỉ Alara Kãlãma có niềm-tin, sự nỗ-lực, 
chánh-niệm, sự định-tâm, và trí-tuệ. Ta cũng có niềm-tin, sự nỗ-lực, chánh- 
niệm, sự định-tâm, và trí-tuệ. Giá như: ta cố gắng chứng ngộ Giáo Pháp mà 
ông Alara Kãlãma tuyên bố rằng ông có thể chứng nhập và an trú trong Giáo 
Pháp đó bằng cách tự mình chứng ngộ bằng sự trực-tiếp biết?' 


“Rồi ta nhanh chóng chứng nhập và an trú trong Giáo Pháp đó bằng 
cách tự mình chứng ngộ nó bằng sự trực-tiếp biết. Sau đó ta đến gặp ông 
Alara Kãlãma và hỏi ông ấy: “Này thiện hữu Kãlãma, có phải theo cách như 
vầy mà ngài đã tuyên bố rằng ngài đã chứng nhập và an trú trong Giáo Pháp 
này bằng cách tự mình chứng ngộ bằng sự trực-tiếp biết?—“Đúng là cách 
như vậy, này đạo hữu.—“Này đạo hữu, chính theo cách như vậy ta cũng 
chứng nhập và an trú trong Giáo Pháp này bằng cách tự chứng ngộ bằng sự 
trực-tiếp biết.——*“Đây là một lợi ích cho chúng tôi, này đạo hữu, đây là một 
lợi ích lớn lao cho chúng tôi khi chúng tôi mới có thêm đạo hữu là một quý 
thầy như vậy đề cho các tu sĩ của chúng tôi noi theo. Vậy đó, Giáo Pháp mà 


tôi tuyên bố ta đã chứng nhập và an trú trong đó bằng cách tự mình chứng 


Chương II - Người Mang Lại Ánh Sáng * 37 


ngộ bằng sự trực-tiếp biết cũng chính là Giáo Pháp mà đạo hữu mới chứng 
nhập và an trú trong đó bằng cách tự mình chứng ngộ bằng sự trực-tiếp biết. 
Và Giáo Pháp mà đạo hữu mới chứng nhập và an trú trong đó bằng sự tự 
mình chứng ngộ bằng sự trực-tiếp biết cũng chính là Giáo Pháp mà tôi đã 
tuyên bố rằng tôi đã chứng nhập và an trú trong đó bằng sự tự mình chứng 
ngộ bằng sự trực-tiếp biết đó. Như vậy đạo hữu đã mới biết được Giáo Pháp 
mà tôi đã biết, và tôi đã biết được Giáo Pháp mà đạo hữu đã mới biết. Tôi 
biết như vậy, đạo hữu cũng biết như vậy. Đạo hữu biết như vậy, tôi cũng biết 
như vậy. Này đạo hữu, giờ chúng ta hãy cùng nhau dẫn dắt những người tu ở 
đây tu tập.” 


“Như vậy là Alara Kalãma——vỊ thầy của ta—đã đặt ta, là học trò của 
ông, ở cùng vị trí ngang bằng với ông, và ông đã khen thưởng ta danh dự cao 
nhất đó. Nhưng lúc đó có ý nghĩ này đã xảy đến với ta: “Giáo Pháp này 
không dẫn tới sự tỉnh-ngộ, sự chán-bỏ, sự chấm-dứt, sự bình-an, trí-biết trực 
tiếp, sự giác-ngộ, Niết-bàn; nó chỉ dẫn tới sự tái sinh trong “vô sở hữu xứ”. 
Vì không mãn nguyện với Giáo Pháp đó, vì thất vọng với Giáo Pháp đó, nên 
ta đã rời khỏi nơi đó. 

(5) “Này các Tỳ kheo, vẫn đi tìm kiếm thứ thiện lành, tìm kiếm trạng 
thái cao nhất của sự bình-an siêu phàm, ta đã đến gặp ông Uddaka Rãmaputta 
và nói với ông ấy: “Này thiện hữu, tôi muốn sống đời sống tâm linh theo 
Giáo Pháp và Giới Luật ở đây.” Ông Uddaka Rãmaputta đã trả lời: 'Quý ngài 
có thê ở lại đây. Giáo Pháp này là thứ một người có trí có thê chứng nhập và 
an trú trong đó, tự mình chứng ngộ thông qua sự trực-tiếp biết về học thuyết 
của thầy mình. Ta đã mau chóng học Giáo Pháp đó. Chỉ sau mỗi lần mở 
miệng đọc lại lời giáo lý của vị ấy, ta có thể nói ra với sự-biết và sự chắc- 
chắn, và ta có thể tuyên bố: “Tôi biết và thấy'—và có những người khác ở đó 
cũng làm được như vậy. 

“Ta suy xét rằng: “Không phải chỉ dựa vào niềm-tin suông mà Rãma 
tuyên bố: “Bằng cách tự mình chứng ngộ băng sự trực-tiếp biết, ta có thể 


chứng nhập và an trú trong Giáo Pháp này”. Chắc chăn Rãma đã an trú với 


38 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lÿ 


sự biết và thấy Giáo Pháp này." Sau khi suy xét vậy, ta đến gặp ông Uddaka 
Rãmaputta và hỏi ông: “Này thiện hữu, theo cách nào mà Rãma tuyên bố 
rằng “Bằng cách tự mình chứng ngộ bằng sự trực-tiếp biết, tôi có thể chứng 
nhập và an trú trong Giáo Pháp này”? Khi trả lời ta, ông Uddaka Rãmaputta 
đã tuyên bố “phi tưởng phi phi tưởng xứ ” [cảnh xứ không có nhận-thức cũng 
không phải không còn nhận-thức].f 


“Ta suy xét rằng: 'Không phải chỉ Rãma có niềm-tin, sự nỗ-lực, chánh- 
niệm, sự định-tâm, và trí-tuệ. Ta cũng có niễm-tin, sự nỗ-lực, chánh-niệm, sự 
định-tâm, và trí-tuệ. Giá như: ta cố gắng chứng ngộ Giáo Pháp mà ông Rãma 
tuyên bố ông đã có thể chứng nhập và an trú trong Giáo Pháp đó băng cách 
tự mình chứng ngộ bằng sự trực-tiếp biết?” 


“Rồi ta nhanh chóng chứng nhập và an trú trong Giáo Pháp đó bằng 
cách tự mình chứng ngộ nó với sự trực-tiếp biết. Sau đó ta đến gặp ông 
Uddaka Rãmaputta và hỏi ông: “Này đạo hữu, có phải theo cách như vầy mà 
Rãma đã tuyên bố rằng Rãma đã chứng nhập và an trú trong Giáo Pháp này 
bằng cách tự mình chứng ngộ bằng sự trực-tiếp biết?—“Đúng là cách như 
vậy, này đạo hữu.—“Này đạo hữu, chính theo cách như vậy tôi cũng đã 
chứng nhập và an trú trong Giáo Pháp này bằng cách tự chứng ngộ bằng sự 
trực-tiếp biết.—“Đây là một lợi ích cho chúng tôi, này đạo hữu, đây là một 
lợi ích lớn lao cho chúng ta khi chúng tôi mới có thêm đạo hữu là một quý 
thầy như vậy đề cho các tu sĩ của chúng tôi noi theo. Vậy đó, Giáo Pháp mà 
tôi tuyên bố tôi đã chứng nhập và an trú trong đó bằng cách tự mình chứng 
ngộ bằng sự trực-tiếp biết cũng chính là Giáo Pháp mà đạo hữu mới chứng 
nhập và an trú trong đó bằng cách tự mình chứng ngộ bằng sự trực-tiếp biết. 
Và Giáo Pháp mà đạo hữu mới chứng nhập và an trú trong đó bằng sự tự 
mình chứng ngộ bằng sự trực-tiếp biết cũng chính là Giáo Pháp mà tôi đã 
tuyên bố rằng tôi đã chứng nhập và an trú trong đó bằng sự tự mình chứng 
ngộ bằng sự trực-tiếp biết đó. Như vậy đạo hữu đã mới biết được Giáo Pháp 
mà tôi đã biết, và tôi đã biết được Giáo Pháp mà đạo hữu đã mới biết. Tôi 


biết như vậy, đạo hữu cũng biết như vậy. Đạo hữu biết như vậy, tôi cũng biết 


Chương II - Người Mang Lại Ánh Sáng * 39 


như vậy. Này đạo hữu, giờ chúng ta hãy cùng nhau dẫn dắt những người tu ở 
đây tu tập.” 


“Như vậy là Uddaka Rãmaputta—người đồng đạo của ta trong đời sông 
tâm linh—đã đặt ta ở vị trí của một vị thầy, và ông đã khen thưởng ta danh 
dự cao nhất đó. Nhưng lúc đó có ý nghĩ này đã xảy đến với ta: “Giáo Pháp 
này không dẫn tới sự tỉnh-ngộ, sự chán-bỏ, sự chấm-dứt, sự bình-an, trí-biết 
trực tiếp, sự giác-ngộ, Niết-bàn; nó chỉ dẫn tới tái sinh trong “phi tưởng phi 
phi tưởng xứ”. Vì không mãn nguyện với Giáo Pháp đó, vì thất vọng với 
Giáo Pháp đó, nên ta đã rời khỏi nơi đó. 

(6) “Này các Tỳ kheo, vẫn đi tìm kiếm thứ thiện lành, đi tìm trạng thái 
cao nhất của sự bình-an siêu phàm, ta đi rong ruổi khắp xứ Magadha (Ma- 
kiệt-đà), cuối cùng ta đến chỗ vùng Uruvela gần Senãnigama. Ở đó ta nhìn 
thấy một miếng đất dễ thích, một vườn cây thú vị nằm sát bên con sông nước 
trong chảy qua với hai bờ êm ả đáng thích, và gần một ngôi làng để đi khất 
thực. Ta xét thấy răng: “Miếng đất này dễ thích, một vườn cây thú vị nằm sát 
bên con sông nước trong chảy qua với hai bờ êm ả đáng thích, và gần một 
ngôi làng để đi khất thực. Chỗ này sẽ được dùng làm chỗ cho sự chuyên-cần 
tu (tỉnh cần) của một người họ tộc đang quyết tâm chuyên-cần tu.” Và ta ngồi 
xuống đó và nghĩ rằng: “Chỗ này sẽ được dùng cho sự chuyên-cần tu.'”Ê (*) 


18. (7) “Rồi, này các Tỳ kheo, tự ta phải bị [sự] (tái) sinh, sau khi hiểu 
được sự nguy-hại trong thứ phải bị [sự| (tái) sinh, sau khi đi tìm sự vô-sinh 
an toàn tôi thượng khỏi sự trói-buộc, đó là Niết-bàn, ta đã chứng ngộ tới sự 
vô-sinh an toàn tối thượng thoát khỏi sự trói-buộc, đó là Niết-bàn; tự ta phải 
bị già, sau khi hiểu được sự nguy-hại trong thứ phải bị già, sau khi đi tìm sự 
vô-sinh an toàn tối thượng thoát khỏi sự trói-buộc, đó là Niết-bàn, ta đã 
chứng ngộ tới sự vô-già an toàn tối thượng thoát khỏi sự trói-buộc, đó là 
Niết-bàn; tự ta phải bị bệnh, sau khi hiểu được sự nguy-hại trong thứ phải bị 
bệnh, sau khi đi tìm sự vô-bệnh an toàn tối thượng thoát khỏi sự trói-buộc, đó 
là Niết-bàn, ta đã chứng ngộ tới sự vô-bệnh an toàn tối thượng thoát khỏi sự 
trói-buộc, đó là Niết-bàn; tự ta phải bị chết, sau khi hiểu được sự nguy-hại 


40 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lý 


trong thứ phải bị chết, sau khi đi tìm sự bắt-tử an toàn tối thượng thoát khỏi 
sự trói-buộc, đó là Niết-bàn, ta đã chứng ngộ tới sự bất-tử an toàn tối thượng 
thoát khỏi sự trói-buộc, đó là Niết-bàn; tự ta phải bị buồn sâu, sau khi hiểu 
được sự nguy-hại trong thứ phải bị buồn-sầu, sau khi đi tìm sự vô-sầu an 
toàn tối thượng thoát khỏi sự trói-buộc, đó là Niết-bản, ta đã chứng ngộ tới 
sự vô-sầu an toàn tối thượng thoát khỏi sự trói-buộc, đó là Niết-bàn; tự ta 
phải bị ô nhiễm, sau khi hiểu được sự nguy-hại trong thứ phải bị ô nhiễm, 
sau khi đi tìm sự vô-nhiễm an toàn tối thượng thoát khỏi sự trói-buộc, đó là 
Niết-bàn, ta đã chứng ngộ tới sự vô-nhiễm an toàn tối thượng thoát khỏi sự 
trói-buộc, đó là Niết-bàn. Trí-biết và tầm-nhìn (sự-biết và sự-thấy) đã khởi 
sinh trong ta như vây: “Sự giải-thoát của ta là không thể lay chuyển. Đây là 
lần sinh cuối cùng của ta. Từ đây không còn sự tái hiện-hữu nữa.” 
(irích MN 26: Ariyapariyesana Sufta) 
(Sự Tìm Câu Thánh Thiện) 


(2) Chứng Ngộ Ba Loại Trí-Biễt Đích Thực 

11. [Saccaka, một người của phái Ni-kiền-tử, đã hỏi đức Thế Tôn:]° 
“[1] Bộ chưa từng khởi sinh trong Thầy Cồ-Đàm một cảm-giác rất rất sướng 
(cực sướng) đến nỗi nó có thê xâm chiếm tâm thầy Cồ-Đàm và ở lại trong 
đó, hay sao? [2] Bộ chưa từng khởi sinh trong Thầy Cồ-Đàm một cảm-giác 
rất rất khô (cực khổ) đến nỗi nó có thể xâm chiếm tâm thầy Cồ-Đàm và ở lại 


trong đó, hay sao?” 


“Tại sao không, này Aggivessana?”” Này Aggivessana, trước khi ta 
giác-ngộ, khi ta còn là một Bồ-tát, chưa giác-ngộ toàn thiện, ta đã nghĩ: “Đời 
sông tại gia là quá chật chội và bụi bẩn; đời sống xuất gia thì như bầu không 
khí rộng mở. Nếu đang sống tại gia thì không dễ gì dẫn dắt đời sống tâm linh 
được trong sạch và hoàn hảo như một vỏ sò được chả trăng. Giá như: ta cạo 
bỏ râu tóc, mặc cà sa màu vàng úa, và từ bỏ đời sống tại gia để sông đời xuất 


gia. 


Chương II - Người Mang Lại Ánh Sáng * 41 


13-16. “Rồi sau đó, khi ta vẫn còn là một người trẻ trung, tóc còn đen 
nhánh, còn được phú cho tuổi trẻ, đang trong thời thanh xuân của cuộc đời ... 
[riếp tục y hệt kinh MN 26 ở trên, mục 14.—I7.]|... Và ta ngồi xuống đó và nghĩ 


rằng: “Chỗ này sẽ được dùng cho sự chuyên-cần tu. (®) 


17. () “Bấy giờ có ba ví dụ này khởi lên trong ta một cách tự phát, ta 
chưa từng nghe trước đó. Ví dụ có một khúc cây tươi đang nằm dưới nước, 
và một người tới cầm một que môi lửa và nghĩ rằng: “Ta sẽ nhóm lửa, ta sẽ 
tạo nhiệt." Này Aggivessana, anh nghĩ sao? Liệu người đó có thể nhóm được 
lửa để tạo ra nhiệt bằng cách lẫy que mồi lửa cà sát với khúc cây tươi đang 


năm dưới nước, hay không?” 


“Không được, Thây Cô-đàm. Tại sao không? Bởi vì đó là một khúc cây 
tươi ướt, và nó đang năm dưới nước. Làm vậy thì cuôi cùng người đó chỉ 


chuôc lây sự mệt mỏi và thât vọng mà thôi.” 


“Cũng giống như vậy, này Aggivessana, đối với những tu sĩ và bà-la- 
môn vẫn không sống với thân tách-ly khỏi những khoái-lạc giác-quan (dục 
lạc), và những khoái-lạc giác-quan, cảm xúc, sự mê thích, sự thèm khát, và 
cơn sốt đi tìm khoái-lạc giác-quan của họ vẫn chưa được hoàn toàn loại bỏ và 
khống chế ở bên trong, thì cho dù những tu sĩ và bà-la-môn thiện tốt có cảm 
thấy đau đớn, nghiến răng, nhức nhói vì đã cố sức (tu hành), họ vẫn không 
thể đạt được trí-biết và tầm-nhìn (sự-biết và sự-thấy), và sự giác-ngộ cao 
nhất. Đây là ví dụ đầu tiên đã khởi lên trong ta một cách tự phát, ta chưa từng 
nghe trước đó. 


18. (1) “Lại nữa, này AggIvessana, một ví dụ thứ hai đã khởi lên trong 
ta, ta chưa từng nghe trước đó. Ví dụ có một khúc cây tươi ướt đang nằm trên 
đất khô, không nằm dưới nước, và một người tới cầm một que mỗi lửa và 
nghĩ rằng: “Tôi sẽ nhóm lửa, ta sẽ tạo nhiệt.” Này Aggivessana, anh nghĩ sao? 
Liệu người đó có thể nhóm được lửa để tạo ra nhiệt bằng cách lấy que môi 
lửa cà sát với khúc cây tươi đang nằm trên đất khô, không nằm dưới nước, 
hay không?” 


42 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lý 


“Không được, Thây Cô-đàm. Vì sao? Bởi vì đó là một khúc cây tươi 
ướt, ngay cả khi nó có năm trên đât khô, không năm dưới nước. Làm vậy thì 


cuôi cùng người đó chỉ chuôc lây sự mệt mỏi và thât vọng mà thôi.” 


“Cũng giống như vậy, này Aggivessana, đối với những tu sĩ và bà-la- 
môn sống với thân tách-ly khỏi những khoái-lạc giác-quan (dục lạc), 
nhưng khoái-lạc giác-quan, cảm xúc, sự mê thích, sự thèm khát, và cơn sốt đi 
tìm khoái-lạc giác-quan của họ vẫn chưa được hoàn toàn loại bỏ và khống 
chế ở bên trong, thì cho dù những tu sĩ và bà-la-môn thiện tốt có cảm thấy 
đau đớn, nghiến răng, nhức nhói vì đã cố sức (tu khổ hạnh), họ vẫn không 
thể đạt được trí-biết và tằm-nhìn, và sự giác-ngộ cao nhất. Đây là ví dụ thứ 


hai đã tự khởi lên trong ta một cách tự phát, ta chưa từng nghe trước đó. 


19. (11) “Lại nữa, này AggIvessana, một ví dụ thứ ba đã khởi lên trong 
ta, ta chưa từng nghe trước đó. Ví dụ có một khúc cây khô không còn mủ 
tươi đang năm trên đất khô, không nằm dưới nước, và một người tới cầm một 
que môi lửa và nghĩ rằng: “Tôi sẽ nhóm lửa, ta sẽ tạo nhiệt.” Này 
Aggivessana, anh nghĩ sao? Liệu người đó có thể nhóm được lửa để tạo ra 
nhiệt bằng cách lẫy que mồi lửa cà sát với khúc cây khô không còn mủ tươi 
đang nằm trên đất khô, không nằm dưới nước, hay không?” 


“Được, Thầy Côổ-đàm. Tại sao được? Bởi vì đó là một khúc cây khô 


không còn mủ tươi và nó đang năm trên dât khô, không năm dưới nước.” 


“Cũng giống như vậy, này ông Aggivessana, đối với những tu sĩ và bà- 
la-môn sống với thân tách-ly khỏi những khoán-lạc giác-quan (dục lạc), và 
những khoái-lạc giác-quan, cảm xúc, sự mê thích, sự thèm khát, và cơn sốt đi 
tìm khoái-lạc giác-quan của họ đã được hoàn toàn loại bỏ và khống chế ở bên 
trong, thì cho dù những tu sĩ và bà-la-môn thiện tốt có cảm thấy đau đớn, 
nghiến răng, nhức nhói vì cố sức (tu khổ hạnh), họ vẫn có thể đạt được trí- 
biết và tầm-nhìn, và sự giác-ngộ cao nhất. Đây là ví dụ thứ ba đã khởi lên 


trong ta một cách tự phát, ta chưa từng nghe trước đó. °? 


20. “Ta đã nghĩ rằng: “Giá như: với răng cắn chặt và lưỡi đè chặt lên 


trên vòm miệng, ta lây tâm cô ép, trân dập và đè bẹp cái tâm. Nghĩ vậy nên 


Chương II - Người Mang Lại Ánh Sáng * 43 


ta đã làm: với răng cắn chặt và lưỡi đè chặt lên trên vòm miệng, ta đã lấy tâm 
có ép, cố đè và đè bẹp cái tâm. Trong khi ta làm như vậy, mồ hôi đã vã ra từ 
hai nách của ta. Giống như một kẻ to mạnh túm lấy đầu và vai của một người 
nhỏ yếu và ép, trấn dập và đè bẹp anh ta. Cũng giống như vậy, với răng cắn 
chặt và lưỡi đè chặt lên trên vòm miệng, ta đã lấy tâm cô ép, cố đè và đè bẹp 
cái tâm, và mô hôi vã ra từ hai nách của ta. Nhưng cho dù sự nỗ-lực (tính 
tấn) đã được phát khởi không ngớt trong ta, và cho dù sự chánh-niệm không 
gián đoạn đã được thiết lập, thì thân ta cũng bị bức bách và căng thắng, bởi 
vì ta đã kiệt sức bởi sự cố-ép đau đớn đó. - Nhưng cảm-giác đau đớn đó khởi 


sinh trong ta đã không xâm chiếm tâm ta và ở lại trong đó.“° 


21. “Ta đã nghĩ rằng: “Giá như: ta tu tập thiền nín-thở.” Nghĩ vậy nên ta 
đã ngưng thở-vào và thở-ra qua miệng và mũi. Trong khi ta làm vậy, có một 
tiếng gió lớn bụp bung ra hai lỗ tai. Giống như tiếng bụp lớn khi hai ống bể 
của người thợ rèn mỗi lần được thổi hơi. Cũng giống vậy, trong khi ta đã 
ngưng thở-vảo và thở-ra qua miệng và mũi, có một tiếng gió lớn bụp bung ra 
hai lỗ tai. Nhưng cho dù sự nỗ-lực (tinh tấn) đã được phát khởi không ngớt 
trong ta, và cho dù sự chánh-niệm không gián đoạn đã được thiết lập, thì thân 
ta cũng bị bức bách và căng thăng, bởi vì ta đã kiệt sức bởi sự cố-ép đau đớn 
đó. - Nhưng cảm-giác đau đớn đó khởi sinh trong ta đã không xâm chiếm 


trong tâm ta và ở lại trong đó. 


22. “Ta đã nghĩ rằng: “Giá như: ta tu tập /hêm thiền nín-thở.` Nghĩ vậy 
nên ta đã ngưng thở-vào và thở-ra qua miệng, mũi và tai. Trong khi ta làm 
vậy, những tiếng gió mạnh cắt xuyên trong đầu. Giống như một kẻ to mạnh 
đang đâm vảo đầu ta bằng mũi kiếm sắc bén. Cũng giống như vậy, trong khi 
ta ngưng thở vào và thở-ra qua miệng, mũi và tai của ta, có những hơi gió 
mạnh cắt xuyên trong đầu. Nhưng cho dù sự nỗ-lực (tỉnh tấn) đã được phát 
khởi không ngót trong ta, và cho dù sự chánh-niệm không gián đoạn đã được 
thiết lập, thì thân ta cũng bị bức bách và căng thẳng, bởi vì ta đã kiệt sức bởi 
sự cố-ép đau đớn đó. - Nhưng cảm-giác đau đớn đó khởi sinh trong ta đã 


không xâm chiếm trong tâm ta và ở lại trong đó. 


44* Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lý 


23. “Ta đã nghĩ rằng: “Giá như: ta tu tập /hêm thiền nín-thở.` Nghĩ vậy 
nên ta đã ngưng thở-vào và thở-ra qua miệng, mũi và tai. Trong khi ta làm 
vậy, có những đau buốt trong đầu ta. Giống như có một kẻ to mạnh đang siết 
chặt đầu ta bằng một sợi nỊt da. Cũng giống vậy, trong khi ta đã ngưng thở- 
vào và thở-ra qua miệng, mũi và tai, có những đau buốt trong đầu ta. hưng 
cho dù sự nỗ-lực (tinh tấn) đã được phát khởi không ngớt trong ta, và cho đù 
sự chánh-niệm không gián đoạn đã được thiết lập, thì thân ta cũng bị bức 
bách và căng thắng, bởi vì ta đã kiệt sức bởi sự cố-ép đau đớn đó. - Nhưng 
cảm-giác đau đớn đó khởi sinh trong ta đã không xâm chiếm trong tâm ta và 


ở lại trong đó. 


24. “Ta đã nghĩ rằng: “Giá như: ta tu tập /hêm thiền nín-thở.` Nghĩ vậy 
nên ta đã ngưng thở-vào và thở-ra qua miệng, mũi và tai. Trong khi ta làm 
vậy, có những hơi gió mạnh cắt rọc bụng của ta. Giống như một người bán 
thịt rành nghề [hay người phụ của ông ta] cắt rọc bụng con bò bằng một cái 
dao sắc bén của người hàng thịt. Cũng giống như vậy, trong khi ta ngưng 
thở-vào và thở-ra qua miệng, mũi và tai của ta, có những hơi gió mạnh cắt 
rọc bụng của ta. hưng cho dù sự nỗ-lực (tỉnh tấn) đã được phát khởi không 
ngót trong ta, và cho dù sự chánh-niệm không gián đoạn đã được thiết lập, 
thì thân ta cũng bị bức bách và căng thăng, bởi vì ta đã kiệt sức bởi sự cố-ép 
đau đớn đó. - Nhưng cảm-giác đau đớn đó khởi sinh trong ta đã không xâm 


chiếm trong tâm ta và ở lại trong đó. 


25. “Ta đã nghĩ rằng: “Giá như ta tu tập /hêm thiền nín-thở.” Nghĩ vậy 
nên ta đã ngưng thở-vào và thở-ra qua miệng, mũi và tai. Trong khi ta làm 
vậy, có một sự nóng cháy dữ dội trong thân của ta. Giống như có hai kẻ to 
mạnh nắm chặt một người nhỏ yếu bằng cả hai và nướng anh ta trên một hồ 
lửa than đang cháy. Cũng giống như vậy, trong khi ta ngưng thở-vào và thở- 
ra qua miệng, mũi và tai của ta, có một sự nóng cháy trong thân ta. Nhưng 
cho dù sự nỗ-lực (tinh tấn) đã được phát khởi không ngót trong ta, và cho dù 
sự chánh-niệm không gián đoạn đã được thiết lập, thì thân ta cũng bị bức 


bách và căng thắng, bởi vì ta đã kiệt sức bởi sự cố-ép đau đớn đó. - Nhưng 


Chương II - Người Mang Lại Ánh Sáng * 45 


cảm-giác đau đớn đó khởi sinh trong ta đã không xâm chiếm trong tâm ta và 


ở lại trong đó. 


26. “Bấy giờ, khi các thiên thần nhìn thấy ta như vậy, một số họ đã nói: 
'Sa-môn Cồ-Đàm chết rồi.” Các thiên thần khác lại nói: 'Sa-môn Cồ-Đàm 
chưa chết, ông ấy sắp chết.” Và các thiên thần khác lại nói: 'Sa-môn Cồ-Đàm 
không phải đã chết hay sắp chết; vị ấy là một A-la-hán, bởi vì cách như vậy 


là cách những A-la-hán sống qua.” 


27. “Ta đã nghĩ rằng: “Giá như: ta thực hành sự nhịn ăn hoàn toàn.” Rồi 
có các thiên thần đến gặp ta và nói: “Này thiện nhân, đừng thực hành kiểu 
tuyệt thực. Nếu ngài làm vậy, chúng tôi sẽ rót thức ăn nhà trời qua các lỗ 
chân lông trên da ngài, như vậy sẽ giúp ngài sống được." Ta đã suy xét rằng: 
“Nếu ta tuyên bố mình có thể tuyệt thực trong khi các thiên thân lại rót thức 
ăn nhà trời qua các lỗ chân lông trên da ta và giúp ta sống được, như vậy là ta 
nói dối." Do vậy ta đã từ chối các thiên thần đó, ta nói: “Không cần.” 

28. “Ta đã nghĩ răng: “Giá như: ta chỉ ăn ít, mỗi lần ăn một chút thôi, dù 
đó là canh đậu que hay canh đậu lăng hay canh đậu hạt xanh." Nghĩ vậy nên 
ta đã ăn ít, mỗi lần ăn một chút, dù đó là canh đậu que hay canh đậu lăng hay 
canh đậu hạt xanh. Trong khi ta làm vậy, thân thể ta thành ôm nhách. Bởi do 
ăn quá ít, nên chân tay của ta thành giống như mấy cọng dây leo hay cọng lá 
tre. Bởi do ăn quá ít, nên mông đít ta thành teo nhách giống như móng con 
lạc đà. Bởi do ăn quá ít, nên những đốt xương sống nhô ra như dãy tràng hạt. 
Bởi do ăn quá ít, nên xương sườn nằm trơ ra như những xà ngang trên mái 
nát của một nhà kho cũ. Bởi do ăn quá ít nên, nên tia ánh mắt của ta nặng 
chìm xuống hai hốc mắt, giống như tia nước đã chìm sa dưới giếng sâu. Bởi 
do ăn quá ít, nên da đầu của ta đã nhăn queo và khô héo như trái khổ qua 
nhăn queo và khô héo trong nắng gió. Bởi do ăn quá ít, nên da bụng của ta 
xẹp dính ra sau xương sống của ta, đến nỗi nếu sờ vào da bụng của ta là ta 
cũng đụng tới xương sống sau lưng, và nếu ta sờ vào xương sống sau lưng thì 
ta cũng đụng tới da bụng phía trước. Bởi do ăn quá ít, nên khi ta đi đại tiện 


hay tiểu tiện, ta té ngã úp mặt lên chỗ (đại tiện hay tiểu tiện) đó. Bởi do ăn 


46 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lý 


quá ít, nên khi ta cỗ xoa dịu thân ta bằng cách xoa tay xoa chân bằng hai bàn 
tay thì lông tay lông chân cũng rụng rớt khỏi thân khi ta xoa, vì chúng đã 


mục hư tận gôc. 


29. “Bấy giờ, khi người ta nhìn thấy ta như vậy, một số họ đã nói: “Sa- 
môn Cồ-Đàm có da đen.' Những người khác lại nói: 'Sa-môn Cô-Đàm 
không phải da đen, ông ấy da nâu." Và những người khác lại nói: “Sa-môn 
Cồ-Đàm không phải da đen hay da nâu, ông ấy có da vàng.” Như vậy đã quá 


rõ, màu da tươi sáng ngày nào của ta đã tàn hoại do ta ăn uông quá ít. 


30. “Ta đã nghĩ rằng: “So với những cảm-giác mà các tu sĩ hay bà-la- 
môn trong g,á &hứ đã nêm trải đau đớn, nghiễn răng, nhức nhói thì đây là 
tột cùng; không có gì cùng cực đau đớn hơn cảnh này (của ta). Và so với 
những gì các tu sĩ hay bả-la-môn trong “iện fại đang nếm trải những cảm- 
giác đau đớn, nghiến răng, nhức nhói do cố sức (tu hành), đây là tột cùng; 


không có gì cùng cực đau đớn hơn cảnh này (của ta). 


“Nhưng với cách tu cực hình khổ hạnh như vậy, ta đã không đạt tới 
những trạng thái siêu nhân nào hay sự khác-biệt nào về trí-biết và tầm-nhìn 
xứng đáng của những bậc thánh. Phải chăng có một con-đường khác dẫn tới 
giác-ngộ?” 

31. “Ta đã suy xét: “La nhớ lại thời nhỏ, khi cha ta là một người họ tộc 
Thích-Ca (Sakya) lúc đó đang bận việc, lúc đó ta đang ngồi dưới bóng một 
cây táo hồng: “Tách ly khỏi những khoái-lạc giác-quan (dục lạc), tách ly khỏi 
những trạng thái bất thiện, ta đã chứng nhập và an trú trong tầng thiền định 
thứ nhất (Nhất thiền), trạng thái có đi kèm với ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét (tứ), 
có niềm hoan-hỷ (hỷ) và hạnh-phúc (lạc) được sinh ra từ sự tách-ly đó.'?! 
Phải chăng đây là con-đường (để tu tập) dẫn đến giác-ngộ?? Rồi lần theo trí 
nhớ đó, cuối cùng ta đi tới nhận biết rằng: “Đây đúng thực là con-đường dẫn 
đến giác-ngộ.” 


32. “Ta đã nghĩ: “Tại sao ta phải sợ loại sự sướng (lạc) vốn không liên 


quan gì với những khoái-lạc giác-quan (dục lạc) và những trạng thái bất 


Chương II - Người Mang Lại Ánh Sáng * 41 


thiện?” Ta đã nghĩ răng: “Ta không sợ loại sự sướng đó vốn không liên quan 


gì với những khoái-lạc giác-quan và những trạng thái bất thiện. ''? 


33. “Ta đã suy xét rằng: 'Không dễ gì đạt tới sự sướng (lạc, hạnh phúc) 
nảo với một thân thê quá ốm yếu tàn tạ. Giá như: ta ăn mấy thứ thức ăn chắc 
bụng—như cơm và cháo." Nghĩ như vậy nên ta đã ăn lại mấy thức ăn chắc 
bụng—như cơm và cháo. Rồi, bấy giờ năm vị tu sĩ kia (tức nhóm bạn tu có 
ngài Kiều-trần-như) đang kỳ vọng ở ta, trong đầu họ đang nghĩ: “Nếu sa-môn 
Cồ-Đàm của chúng ta chứng đắc trạng thái cao siêu nào thì vị ấy sẽ báo cho 
chúng ta biết." Nhưng khi thấy ta ăn cơm và cháo, năm vị tu sĩ đó đã khinh 
khi và rời bỏ ta, trong đầu họ nghĩ: “Sa-môn Cồ-Đàm giờ sống theo kiểu thụ 
hưởng: ông ấy đã từ bỏ sự chuyên-cần tu (tu khổ hạnh) và quay lại sống 
hưởng thụ." 


34. “Lúc đó sau khi ta đã ăn lại thức ăn chắc bụng và đã lấy lại sức; rồi 
sau đó ta: (1) “Tách ly khỏi những khoái-lạc giác-quan (dục lạc), tách ly khỏi 
những trạng thái bất thiện, ta chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ 
nhất (Nhất thiền), trạng thái có đi kèm với ý-nghĩ (tằm) và sự soi-xét (tứ), có 
niềm hoan-hỷ (hỷ) và hạnh-phúc (lạc) được sinh ra từ sự tách-ly đó.” - 
Nhưng cảm-giác sướng (lạc) đó khởi sinh trong ta đã không xâm chiếm trong 


tâm và ở lại trong đó.!° 


35-37. “Rồi sau đó: (2) “Với sự lắng lặn ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét (tứ), 
ta chứng nhập và an trú trong tầng thiên định thứ hai (Nhị thiền) ... (3) “Với 
sự phai biến luôn yếu tố hoan-hÿ (hỷ) ... ta chứng nhập và an trú trong tầng 
thiền định thứ ba (Tam thiền)... (4) “Với sự dẹp bỏ sự sướng-khổ ... ta 
chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ tư (Tứ thiền)... - Nhưng 
cảm-giác sướng đó khởi sinh trong ta đã không xâm chiếm trong tâm và ở lại 
trong đó. 

38. (5) “Khi tâm của ta đã được như vậy, đã đạt-định, được thanh-lọc, 
và sáng tỏ, không còn dính nhiễm, không còn sự ố-nhiễm [sự không hoàn 
thiện], đễ uốn nắn, đễ điều phục, vững vàng, và đạt tới mức không thể bị 


khích động (bất lay chuyền), lúc đó ta đã hướng tâm tới frí-biết về sự nhó-lại 


48 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lý 


những cõi kiếp quá khứ (túc mạng minh). Ta đã nhớ lại nhiều cõi kiếp quá 
khứ của ta; đó là một lần sinh, hai lần sinh ... [7iép fục giống kinh MN 4 ở 
trên, mục 27.].... Như vậy đó, ta đã nhớ lại những phương diện và những đặc 
điểm của những cõi kiếp quá khứ của ta. 

39. “Đây là “trí-biết đích thực” đầu tiên (/hấy biết những cõi kiếp trong 
quá khứ của mình) mà ta đã chứng ngộ vào canh một của đêm đó. Sự vô- 
minh u tối đã bị xua tan và loại trí-biết đích thực (chân trí, minh) đã khởi 
sinh, màn đen tối đã bị xua tan và ánh sáng đã khởi sinh; điều đó xảy ra trong 
một người sống chuyên chú, nhiệt thành, và kiên định. - Nhưng cảm-giác vui 


sướng đó khởi sinh trong ta đã không xâm chiếm trong tâm và ở lại trong đó. 


40. (6) “Khi tâm của ta đã được như vậy, đã đạt-định, được thanh-lọc, 
và sáng tỏ, không còn dính nhiễm, không còn sự ố-nhiễm [sự không hoàn 
thiện], đễ uốn nắn, đễ điều phục, vững vàng, và đạt tới mức không thể bị 
khích động (bất lay chuyền), lúc đó ta đã hướng tâm tới #rí-biết về sự nhìn 
thấy sự chết đi và tái sinh của những chúng sinh (thiên nhãn mình). Với 
mắt thiên thánh, đã được thanh lọc và vượt trên loài người ... [7ié? fục giống 
kinh MN 4 ở trên, mục 29.].... Với mắt thiên thánh, đã được thanh lọc và vượt 
trên loài người, ta đã nhìn thấy những chúng sinh chết đi và tái sinh, thấp hèn 
có và cao sang có, đẹp có và xấu có, phước lành có và vô phước có, và ta đã 
hiểu được cách những chúng sinh trả giá (sống, chết, chuyên kiếp) tùy theo 


những nghiệp (hành động) của mình như vậy. 


41. “Đây là “trí-biết đích thực” thứ hai (/hấy biết những sự sinh-tử của 
chúng sinh) ta đã chứng ngộ được vào canh giữa (canh ba) của đêm đó. Sự 
vô-minh u tối đã bị xua tan và loại trí-biết đích thực (chân trí, minh) đã khởi 
sinh, màn đen tôi đã bị xua tan và ánh sáng đã khởi sinh, điều đó xảy ra trong 
một người sông chuyên chú, nhiệt thành, và kiên định. - Nhưng cảm-giác vui 
sướng đó khởi sinh trong ta đã không xâm chiếm trong tâm và ở lại trong đó. 

42. (7) “Khi tâm của ta đã được như vậy, đã đạt-định, được thanh-lọc, 
và sáng tỏ, không còn dính nhiễm, không còn sự ố-nhiễm [sự không hoàn 


thiện], dễ uôn nắn, dễ điều phục, vững vàng, và đạt tới mức không thê bị 


Chương II - Người Mang Lại Ánh Sáng * 49 


khích động (bắt lay chuyền), lúc đó ta đã hướng tâm tới tới frí-biết về sự (đã) 
tiêu-diệt những ô-nhiễm (lậu tận minh). Ta đã trực-tiếp biết, đúng như nó 
thực là: “Đây là khổ”... “Đây là nguồn-gốc khổ"... 'Đây là sự chấm-dứt 
khổ"... “Đây là con-đường dẫn đến sự chấm dứt khổ'. Ta đã trực-tiếp biết, 
đúng như nó thực là: “Đây là những ô-nhiễm' ... “Đây là nguồn-gốc những 
ô-nhiễm' ... “Đây là sự chắm-dứt những ô-nhiễm' ... “Đây là con-đường dẫn 
tới sự chấm dứt những ô-nhiễm'. 

43. “Sau khi ta đã biết và đã thấy như vậy, tâm ta được giải-thoát khỏi 
ô-nhiễm do/của tham-dục (dục lậu), khỏi ô-nhiễm do/của sự hiện-hữu (hữu 
lậu), và khỏi ô-nhiễm do/của vô-minh (vô-minh lậu). Khi tâm đã được giải- 
thoát, thì có sự-biết: “Tâm được giải-thoát. Ta đã trực-tiếp biết rằng: “Sinh 
đã tận diệt, đời sống tâm linh đã được sống, những gì cần phải làm đã làm 


xong, không còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào nữa. 


44. “Đây là “trí-biết đích thực” thứ ba (iháy biết những ô-nhiễm đã tận 
điệp) mà ta đã chứng ngộ vào canh cuối (canh năm) của đêm đó. Sự vô-minh 
u tôi đã bị xua tan và loại trí-biết đích thực (chân trí, minh) đã khởi sinh, màn 
đen tối đã bị xua tan và ánh sáng đã khởi sinh, điều đó xảy ra trong một 
người sống chuyên chú, nhiệt thành, và kiên định. Nhưng cảm-giác vui 
sướng đó khởi sinh trong ta đã không xâm chiếm trong tâm và ở lại trong 
đó”. 


(rích MN 36: Mahasaccaka Suffa) 
(Đại Kinh Saccaka) 


(3) Kinh Thành Cổ 


“Này các Tỳ kheo, trước khi giác-ngộ, khi ta còn là một Bồ-tát, chưa 
giác-ngộ toàn thiện, điều này đã xảy đến với ta: 'Chao ôi, thế gian này đã rớt 
(trầm luân) trong khổ nạn, trong đó nó bị sinh, già, và chết, nó chết rồi lại 


sinh, nhưng nó không hiểu được sự giải-thoát khỏi sự khổ đau này [dẫn đầu 


50 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lý 


bởi] sự già-chết. Khi nào (họ) mới nhận thấy (nhận ra) sự giảI-thoát khỏi sự 
khổ đau này [dẫn đầu bởi] sự già-chết?'*4 

(1) “Rồi, này các Tỳ kheo, điều này đã khởi lên trong ta: “Khi có cái gì 
thì có già-chết? Cái gì là điều-kiện (duyên) cho sự giả-chết?? Rồi, này các Tỳ 
kheo, thông qua sự chú-tâm kỹ càng (như lý tác ý), trong ta có sự đột phá 
bằng trí-tuệ như vầy: “Khi có sinh-ra (sinh) thì có già-chết; sự già-chết có 
sinh-ra là điều-kiện của nó. 

“Rồi, này các Tỳ kheo, điều này đã khởi lên trong ta: “Khi có cái gì thì 
có sự sinh-ra (sinh)? ... có sự hiện-hữu (hữu)? ... có sự dính-chấp (thủ)?... 
có dục-vọng (ái)?... có cảm-giác (thọ)?... có sự tiếp-xúc (xúc)?... có sáu 
cơ-sở cảm nhận (sáu xứ)? ... có phần danh-sắc (danh sắc)? Cái gì là điều- 
kiện cho phần danh-sắc?? Rồi, này các Tỳ kheo, thông qua sự chú-tâm kỹ 
càng, trong ta có sự đột phá bằng trí-tuệ như vây: “Khi có thức (thức) thì có 
phần danh-sắc; phần danh-sắc có thức là điều-kiện của nó.) 

“Rồi, này các Tỳ kheo, điều này đã khởi lên trong ta: “Khi có cái gì thì 
có thức? Cái gì là điều-kiện cho thức?? Rồi, này các Tỳ kheo, thông qua sự 
chú-tâm kỹ càng, trong ta có sự đột phá bằng trí-tuệ: “Khi có phần danh-sắc 


(danh sắc) thì có thức (thức); thức có phần danh-sắc là điều-kiện của nó. ''Š 


“Rồi, này các Tỳ kheo, điều này đã xảy đến với ta: “Thức này quay lại; 
nó không vượt quá phần danh-sắc.* Tới ngưỡng mức này là một người có 
thể được sinh-ra, rồi già và chết, qua-đời và tái-sinh, đó là, khi có thức với 
phần danh-sắc là điều-kiện của nó và khi có phần danh-sắc với thức là điều- 
kiện của nó.'” Do có phần danh-sắc (danh sắc) là điều-kiện (duyên), nên có 
sáu co-sở cảm nhận (sáu xứ); do có sáu cơ-sở cảm nhận là điều-kiện, nên có 
sự tiếp-xúc (xúc)... Đó là nguôn-gốc của toàn bộ đồng khổ này.) 

“*Sự khởi-sinh, sự khởi-sinh”—vậy đó, này các Tỳ kheo, trong ta đã khởi 
sinh một sự-thấy, sự-biết, trí-tuệ, sự thâm-nhập, và ánh-sáng đối với những 


điều chưa được nghe trước đây. 


Chương II - Người Mang Lại Ánh Sáng * 51 


(2) “Rồi, này các Tỳ kheo, điều này đã khởi lên trong ta: 'Khi không có 
cái gì thì không có sự già-chết? Khi chấm dứt cái gì thì chấm dứt sự già-chết? 
Rồi, này các Tỳ kheo, thông qua sự chú-tâm kỹ càng, trong ta có sự đột-phá 
bằng trí-tuệ như vầy: “Khi không có sự sửnh-ra (vô sinh) thì không có sự giả- 
chết (vô lão tử); khi chấm dứt sinh-ra (sinh diệt) là chấm đứt sự già-chết (lão 
tử diệt). ` 

“Điều này đã khởi lên trong ta: “Khi không có cái gì thì không có sự 
sinh-ra (vô sinh)? ... không có sự hiện-hữu (vô hữu)? ... không có sự dính- 
chấp (vô thủ)? ... không có dục-vọng (vô ái)? ... không có cảm-giác (vô 
thọ)? ... không có sự tiếp-xúc (vô xúc)? ... không có sáu cơ-sở cảm nhận (vô 
sáu xứ)?.... có phần danh-sắc (vô danh sắc)? Cái gì là điều-kiện cho phần 
danh-sắc?? Rồi, này các Tỳ kheo, thông qua sự chú-tâm kỹ càng, trong ta có 
sự đột-phá băng trí-tuệ như vây: “Khi không có thức (vô thức) thì không có 
phần danh-sắc (vô danh sắc); khi chấm dứt thức (thức diệt) là chấm dứt phần 
danh-sắc (danh sắc diệt). 

“Điều này đã khởi lên trong ta: “Khi cái gì không có thì thức không có? 
Khi chấm dứt cái gì thì chấm dứt thức?' Rồi, này các Tỳ kheo, thông qua sự 
chú-tâm kỹ càng, trong ta có sự đột-phá bằng trí-tuệ như vây: “Khi không có 
phần danh-sắc (vô danh sắc) thì không có thức (vô thức); khi chấm dứt phần 
danh-sắc (danh sắc diệt) thì chấm dứt thức (thức diệt). 


“Rồi, này các Tỳ kheo, điều này đã khởi lên trong ta: “Ta đã khám phá ra 
con-đường dẫn tới sự giác-ngộ, đó là, khi chấm dứt phần danh-sắc (danh sắc 
diệt) thì chấm dứt thức (thức diệt); khi chấm dứt thức (thức diệt) là chấm dứt 
phần danh-sắc (danh sắc diệt); khi chấm dứt phần danh-sắc là chấm dứt sáu 
cơ-sở cảm nhận (sáu xứ diệt); khi chấm dứt sáu cơ-sở cảm nhận là chấm dứt 
sự tiếp-xúc (xúc diệt)... Đó là sự chẩm-đứr của toàn bộ đống khô này. “8 

“Str chấm dứt, sự chấm dứt—vậy đó, này các Tỳ kheo, trong ta đã khởi 
sinh một sự-thấy, sự-biết, trí-tuệ, sự thâm-nhập, và ánh-sáng đối với những 


điều chưa được nghe trước đây. 


52 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lý 


(3) “Này các Tỳ kheo, ví như có một người đang đi lang thang qua một 
khu rừng có thể nhìn thấy một con-đường cô xưa, một con-đường đã được 
bước đi bởi những tiền nhân trong quá khứ. Người ấy có thể đi theo con 
đường đó và có thê tới gặp một thành phố cô, một có đô đã từng được cư trú 
bởi nhiều người trong quá khứ, có những khu vườn hoa, vườn cây trái, hồ 
nước, và những thành lũy, là một nơi đáng thích. Rồi người đó có thể về bằm 
báo với nhà vua [hay một quan triều]: “Thưa, đức ngài có biết, khi tôi đang đi 
lang thang qua một khu rừng, tôi đã phát hiện một con-đường cô xưa, một 
con-đường đã được bước đi bởi những tiền nhân trong quá khứ. Tôi đã đi 
theo con đường đó và đã tới gặp một thành phó cô, một có đô đã từng được 
cư trú bởi nhiều người trong quá khứ, có những khu vườn hoa, vườn cây trái, 
hồ nước, và những thành lũy, là một nơi đáng thích. Thưa đức ngài, hãy khôi 
phục lại kinh thành đó!? Rồi nhà vua có thê cho khôi phục lại kinh thành đó, 
và không lâu sau kinh thành đó thành công và phát đạt, có nhiều dân cư trú, 
đông người đến sống, kinh thành đó càng được tăng trưởng và mở rộng. 


“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, ta đã nhìn thấy con-đường cổ 
xưa đó, con-đường cô xưa đã được bước đi bởi những bậc Toàn Giác (những 
vị Phật) trong quá khứ.” Và cái gì là con-đường cổ xưa đó, đường-đi cổ xưa 
đó? Nó chính là Con Đường Tám Phần Thánh Thiện (Bát Thánh Đạo) này; 
đó gồm: chánh-kiến, chánh tư-duy, chánh-ngữ, chánh-nghiệp, chánh-mạng, 
chánh tinh-tẫn, chánh-niệm, và chánh-định. Ta đã đi theo con-đường đó, và 
nhờ làm vậy, ta đã trực-tiếp biết sự già-chết, nguồn-gốc của nó, sự chấm-dứt 
của nó, và con-đường dẫn tới sự chấm dứt nó. Ta đã trực-tiếp biết sự sinh-ra 
... Sự hiện-hữu... sự dính-chấp ... dỤC-VỌNg... cảm-gliác.... Sự tiếp-xúc _ 
sáu cơ-sở cảm nhận ... phần danh-sắc ... thức ... những sự tạo-tác cô ý, 
nguôn-gốc của chúng (=vô minh), sự chấm-dứt của chúng, và con-đường 
dẫn tới sự chấm dứt chúng." 

Sau khi đã trực-tiếp biết chúng, ta đã giảng giải chúng cho những Tỳ 
kheo, những Tỳ kheo ni, những đệ tử tại gia nam, và những đệ tử tại gia nữ. 
Này các Tỳ kheo, đời sống tâm-linh này đã được thành công và phát đạt, đã 


Chương II - Người Mang Lại Ánh Sáng * 53 


được mở rộng, phô biến, được truyền rộng, đã được tuyên thuyết một cách 


hay khéo trong khắp những thiên thần và loài người.”Š! 


(SN 12:65; Quyền 2) 


4. QUYÉT ĐỊNH TRUYÊN DẠY 


19. (8) “Ta đã suy xét: “Giáo Pháp này ta đã chứng ngộ là thâm sâu, khó 
nhìn thấy và khó hiểu được; là bình an và siêu phàm, không thể chứng ngộ 
chỉ bằng sự lý luận, là vi tế, được chứng nghiệm bởi người có trí. 2 Nhưng 
thế hệ (chúng sinh) này khoái thích sự dính-mắc, tìm khoái-lạc trong sự dính- 
mắc, vui thích sự dính-mắc.") Thật khó cho một thế hệ như vậy nhìn thấy 
chân-lý này, được gọi là, tính điều-kiện rõ rệt (nhân duyên), sự khởi-sinh tùy 
thuộc (lý duyên khởi). Và thật khó để nhìn thấy sự-thật này này, được gọi là, 
sự làm lắng-lặng mọi sự tạo-tác, sự từ-bỏ mọi sự thu-nạp (sanh y), sự tiêu 
diệt dục-vọng, sự tỉnh-ngộ, sự chán-bỏ, sự chấm-dứt, Niết-bàn. Nếu ta chỉ 
dạy Giáo Pháp này, những người khác sẽ không hiểu ta, và điều đó sẽ gây 
mệt mỏi và phiền phức cho ta.” Ngay lúc đó có mấy vần thi kệ bỗng nhiên 


khởi lên trong ta, chưa từng nghe trước đó: 


Chán đủ với việc truyền dạy Giáo Pháp 
Mà ngay cả ta cũng từng khó với tới; 
Bởi thiên hạ đang sống trong tham và sân 


Sẽ không bao giờ nhận thức được nó. 


Người bị nhiễm bởi tham, bị bao bọc bởi bóng tối, 
Sẽ không bao giờ nhận biết Giáo Pháp thâm sâu này, 
Nó đi ngược-dòng với thế gian, 
Nó vi tế, sâu sắc, và khó nhìn thấy được. 
“Sau khi suy xét như vậy, tâm ta ngã về hướng không-làm-gì; nó không 
ngã theo hướng đi truyền dạy Giáo Pháp.4 


20. (9) “Rồi, này các Tỳ kheo, vị trời Brahma Sahampati bằng tâm mình 


biết được ý-nghĩ trong tâm ta, và vị trời đã suy xét: “Thế gian sẽ lạc lối, thế 


54 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lý 


gian sẽ điêu tàn, bởi vì tâm của Như Lai, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác, 
(Phật), ngã theo hướng không-làm-gì và không theo hướng đi truyền dạy 
Giáo Pháp.” Rồi, nhanh như một người khỏe mạnh duỗi tay hay co tay, vị 
Trời SahampatI đã biến khỏi cõi trời và xuất hiện trước mặt ta. Vị trời chỉnh 
lại y trên một vaI, và chấp hai tay kính lễ về phía ta, và nói: “Thưa Thế Tôn, 
mong Thế Tôn hãy chỉ dạy Giáo Pháp, mong bậc Siêu Phàm hãy chỉ dạy 
Giáo Pháp. Có những chúng sinh ít có bụi trong mắt đang phí mạng khi 
không nghe được Giáo Pháp. Sẽ có những người hiểu được Giáo Pháp.? Vị 
trời Brahma Sahampati đã nói như vậy, và sau khi nói vị trời nói thêm (bằng 
thi kệ): 


“Ở xứ Magadha (Ma-kiệt-đà) 

Từ xưa đến nay, 

Chỉ có những giáo lý không tinh khiết, 
Được chế bởi những người còn dính nhiễm. 
“Hãy mở các cửa dẫn tới sự Bất Tử!”, 

Nói cho họ nghe điều đó, 

Đó là Giáo Pháp, 

Mà bậc vô-nhiễm đã tìm thấy. 

“Giống một người đứng trên đỉnh núi 

Có thê nhìn thấy mọi người xung quanh, 
Cũng như vậy, hỡi bậc trí hiền, người nhìn thấy tất cả, 
Hãy bước lên lâu đài Giáo Pháp. 

Mong bậc vô-ưu nhìn khắp loài người này, 


Đang bị bao kín bởi ưu-sầu, dính kẹt trong sinh-già. 


'Hãy đứng lên và đi khắp thế gian, 

Hỡi vị anh hùng chiến thắng, 

Người dẫn dắt đoàn lữ hành, bậc đã thoát hết nợ nắn. 
Mong Thế Tôn truyền dạy Giáo Pháp, 

Sẽ có những người hiểu được.” 


Chương II - Người Mang Lại Ánh Sáng * 55 


21. “Rồi ta đã lắng nghe lời thỉnh cầu của vị Trời, và với lòng bi-mẫn đối 
với chúng sinh, ta đã nhìn khắp thế gian bằng con mắt của một vị Phật. Sau 
khi nhìn khắp thế gian bằng con mắt của một vị Phật, ta đã nhìn thấy có 
những chúng sinh có ít bụi trong mắt và những chúng sinh có nhiều bụi trong 
mắt; những người có những căn nhạy bén và những người có những căn đần 
độn, những người phẩm chất tốt và người có phẩm chất xấu, những người dễ 
dạy và những người khó dạy, và có một số người đã sống nhìn thấy nỗi sợ- 
hãi và sự tội-lỗi trong thế giới khác. Giống như trong một hồ sen có hoa sen 
xanh, sen hồng hay sen trắng, có một số hoa sen được sinh ra và lớn lên dưới 
nước cô gắng ngoi lên nhưng vẫn ở dưới mặt nước, và có một số hoa sen 
được sinh ra và lớn lên dưới mặt nước nhưng có thể ngoi lên ngang mặt 
nước, và có một số hoa sen được sinh ra và lớn lên dưới nước nhưng có thể 
ngoi lên trên mặt nước, ở trên không, không còn bị dính nước. Cũng giống 
như vậy, sau khi nhìn khắp thế gian bằng con mắt của một vị Phật, ta đã nhìn 
thấy có những chúng sinh có ít bụi trong mắt và những chúng sinh có nhiều 
bụi trong mắt; những người có những căn nhạy bén vả những người có 
những căn đần độn, những người phẩm chất tốt và người có phẩm chất xấu, 
những người dễ dạy và những người khó dạy, và có một số người đã sống 
nhìn thấy nỗi sợ-hãi và sự tội-lỗi trong thế giới khác. Rồi ta đã trả lời cho vị 
Trời Sahampati băng mấy vần kệ sau đây: 

“Giờ mở các cửa dẫn tới sự Bắt-Tủ, 

Cho những ai biết nghe và giờ thể hiện niềm-tin. 
Này vị Trời, vì trước đây ta nghĩ việc này sẽ rắc rối, 
Nên ta đã không muốn thuyết giảng 

Giáo Pháp vi tế và siêu phàm này.) 

“Rồi vị Trời Sahampati nghĩ rằng: “Đức Thế Tôn đã đồng ý với lời thỉnh 
cầu của mình, đức Thế Tôn sẽ đi dạy Giáo Pháp.” Và sau khi kính chào ta, 
giữ ta ở hướng bên phải, vị trời lập tức biến mất ngay tại đó. 

22. (10) “Ta đã suy xét như vầy: “Ta sẽ dạy Giáo Pháp cho ai trước tiên? 
Ai sẽ nhanh chóng hiểu được Giáo Pháp này?? Rồi ý này đã khởi lên trong 


56 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đê giáo lý 


ta: “Ông Alara Kalaäma là có trí, thông minh, và có hiểu biết (có nhận biết, 
sáng trí); từ lâu ông đã có ít bụi trong mắt. Phải chăng ta sẽ dạy Giáo Pháp 
cho Alara Kãlãma trước tiên. Ông ta sẽ nhanh chóng hiểu nó.” Rồi các thiên 
thần đến gặp ta và nói: 'Thưa Thế Tôn, ông Alara Kãlãma đã chết cách đây 
bảy ngày.” Và trí-biết và tầm-nhìn đã khởi lên trong ta: “Alara Kãlãma đã 
chết cách đây bảy ngày”. Ta nghĩ: 'Sự mất mát của Alara Kãlãma là sự mất 
mát lớn. Nếu ông ta được nghe Giáo Pháp này, chắc ông ta sẽ nhanh chóng 
hiểu nó. 

23. “Ta đã suy xét như vầy: “Ta sẽ dạy Giáo Pháp cho ai trước tiên? Ai sẽ 
nhanh chóng hiểu được Giáo Pháp này?? Rồi ý này đã khởi lên trong ta: 'Ông 
Uddaka Rãmaputta là có trí, thông minh, và có hiểu biết; từ lâu ông ngài đã 
có ít bụi trong mắt. Phải chăng ta sẽ dạy Giáo Pháp cho Uddaka Rãmaputta 
trước tiên. Ông ta sẽ nhanh chóng hiểu nó.” Rồi các thiên thần đến gặp ta và 
nói: “Thưa Thế Tôn, ngài ông Uddaka Rãmaputta đã chết tối qua.” Và trí-biết 
và tầm-nhìn đã khởi lên trong ta: 'Uddaka Rãmaputta đã chết tối qua”. Ta 
nghĩ: “Sự mất mát của Uddaka Rãmaputta là sự mất mát lớn. Nếu ông ta 


được nghe Giáo Pháp này, chắc ông ta sẽ nhanh chóng hiểu nó.” 


24. “Ta đã suy xét như vầy: “Ta sẽ dạy Giáo Pháp cho ai trước tiên? Ai sẽ 
nhanh chóng hiểu được Giáo Pháp này? Rồi ý này đã khởi lên trong ta: 
“Nhóm năm vị tu sĩ đã theo ta trong thời gian ta đã chuyên-cần tu (tu khổ 
hạnh hành xác), họ đã giúp ta rất nhiều.°Š Phải chăng ta sẽ dạy Giáo Pháp cho 
họ trước tiên.” Rồi ta suy nghĩ: 'Nhóm năm vị tu sĩ đó giờ đang sông ở đâu?? 
Và với mắt thiên thánh, đã được thanh lọc và vượt trên loài người (thiên nhãn 
thông), ta đã nhìn thấy họ đang sống ở vùng Bãrãnasï (Ba-la-nại) trong khu 
Vườn Nai ở Isipatana (chữ Isipatana có nghĩa là nơi những thiên thần hạ thê). 


25. “Rồi, này các Tỳ kheo, sau khi đã lưu lại ở vùng Uruvela trong một 
thời gian theo ý ta đã định, ta đã lên đường đi bộ từng chặng để đến Bãrãnas1. 
Khi đến chặng nằm giữa Gaya và Bodhi, có ông Äjïvaka Upaka nhìn thấy ta 
trên đường và nói rằng: “Này thiện hữu, các căn của ông sáng rõ, màu da của 


ông trong và sáng. Này thiện hữu, ông đã xuất gia theo ai? Ai là sư thầy của 


Chương II - Người Mang Lại Ánh Sáng * 57 


ông? Ông tu hành theo Giáo Pháp của ai?? Ta đã trả lời ông Ajivaka Upaka 


băng mây vân kệ như sau: 


“Ta là người đã vượt trên tất cả, một bậc hiểu biết tất cả, 
Không còn dính nhiễm giữa mọi thứ; từ bỏ tất cả, 

Đã giải-thoát nhờ chấm dứt dục-vọng, 

Sau khi đã tự mình biết tất cả điều đó. 


Vậy có ai để ta chỉ người đó là thầy của ta? 


“Ta không có thầy, và không có ai như ta 
Đang có mặt trong tất cả thế gian này, 

Với những thiên thần trong đó. 

Bởi vì ta không có ai là người đối-xứng ta. 
“Vì ta là một A-la-hán trong thế gian, 

Ta là vị thầy tối cao. 

Chỉ mình ta là bậc Toàn Giác, 

Mọi thứ lửa (trong ta) đã bị dập tắt và tắt bặt. 
“Giờ ta đi đến thành Kãsi, 

Để thiết lập sự chuyền dịch Bánh Xe Giáo Pháp. 
Trong một thế gian đã bị mù quáng, 

Ta đi dóng lên tiếng trống của sự Bất Tử. 


(Upaka nói:) “Này bạn, theo cách ông tuyên bố, 
chắc ông là Bậc Chiến Thắng (trong) Vũ Trụ.'Š5 


“Bậc chiến thăng là những người giống ta, 
Người đã dành được “sự tiêu-diệt ô-nhiễm'. 
Ta đã đánh bại tất cả mọi trạng thái xấu ác, 
Bởi vậy, này Upaka, ta là một bậc chiến thắng.” 
“Sau khi lời này đã được nói ra, ông Ajivaka Upaka đã nói: “Này bạn, 
mong điều đó đúng là vậy." Sau khi lắc đầu (vì không tin), ông ta rẽ đường 
khác và đi mắt.” 


58 s Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lý 


26. “Rồi, này các Tỳ kheo, sau khi đã đi bộ nhiều chặng, ta đã tới 
Bãrãnasï, tới khu Vườn Nai ở Isipatana, và ta đã đến chỗ năm vị tu sĩ đó. Các 
vị tu sĩ đó nhìn thấy ta đang từ xa đi tới, và họ có sự thỏa hiệp với nhau rằng: 
“Này các đạo hữu, kìa là sa-môn Cồ-Đảm, người đang sống kiểu thụ hưởng, 
người đã bỏ cuộc chuyên-cần tu (tu hành xác khô hạnh) và đã quay lại đời 
sống thụ hưởng. Chúng ta chớ nên kính chào hay đứng dậy hay nhận y áo và 
bình bát của ông ta. Nhưng có thể để cho ông ta một chỗ ngôi. Nếu ông ta 
thích, ông ta có thê ngồi xuống.” Tuy nhiên, khi ta tới gần, những vị tu sĩ đó 
cảm thấy họ không thê giữ đúng như lời thỏa hiệp đó. Một vị đã bước ra gặp 
ta và nhận lấy bình bát và cà sa của ta, một vị khác chuẩn bị một chỗ ngồi 
cho ta, và vị khác đưa nước cho ta rửa chân ta; tuy nhiên lúc đó họ vẫn còn 


gọi ta bằng tên và xưng băng “bạn'.°° 


27. “Lúc đó ta mới nói với họ: “Này các Tỳ kheo, đừng gọi Như Lai bằng 
tên và xưng “bạn”. Như Lai là một A-la-hán, bậc Toàn Giác. Hãy lắng nghe, 
này các Tỳ kheo, sự Bất Tử đã được chứng ngộ. Ta sẽ hướng dẫn các thầy, ta 
sẽ truyền dạy Giáo Pháp cho các thầy. Sau khi thực hành như đã được hướng 
dẫn, ngay trong kiếp này, bằng sự tự mình chứng ngộ bằng trí-biết trực tiếp, 
các thầy sẽ sớm chứng nhập và an trú trong mục-tiêu tối thượng đó của đời 
sống tâm linh mà vì (mục-tiêu) đó những người họ tộc đã đúng đắn từ bỏ đời 


sông tại gia đê đi vào đời sông xuât g1a tu hành." 


“Khi lời này đã được nói ra, nhóm năm vị tu sĩ đã trả lời ta như vây: 
“Này bạn Cô-đàm, bằng đức-hạnh, sự tu-tập, và sự thực-hiện những việc tu 
khổ-hạnh mà bạn đã làm trước đây, thì bạn đã không đạt tới những trạng thái 
siêu nhân nào hay sự khác-biệt nào về trí-biết và tầm-nhìn xứng đáng của 
những bậc thánh cả."? Vì bây giờ bạn sống kiểu thụ hưởng, là người đã bỏ 
cuộc chuyên-cần tu (tu hành xác khổ hạnh) và đã quay lại đời sống đời thụ 
hưởng, làm sao bạn đạt tới những trạng thái siêu nhân nào hay sự khác-biệt 
nảo về trí-biết và tầm-nhìn xứng đáng của những bậc thánh?? Sau khi lời này 
đã được nói ra (bởi họ), ta nói với họ rằng: “Như Lai không sống kiểu thụ 
hưởng, cũng không từ bỏ sự chuyên-cần tu (tỉnh cần) và quay lại đời sống 


thụ hưởng. Như Lai là một A-la-hán, một bậc Toàn Giác. Hãy lắng nghe, này 


Chương II - Người Mang Lại Ánh Sáng * 59 


các Tỳ kheo, sự Bất Tử đã được chứng ngộ. Ta sẽ hướng dẫn các thầy, ta sẽ 
truyền dạy Giáo Pháp cho các thầy ... mà Vì (mục tiêu) đó những người họ 
tộc khác nhau đã đúng đắn từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia 
tu hành." 


“Lần thứ hai nhóm năm vị tu sĩ lại nói với ta: “Này bạn Cồ-đàm ... làm 
sao bạn đạt tới những trạng thái siêu nhân nào hay sự khác-biệt nào về trí- 
biết và tầm-nhìn xứng đáng của những bậc thánh?' Lần thứ hai ta cũng nói 
lại với họ rằng: “Như Lai không sống kiểu thụ hưởng ... Ta sẽ hướng dẫn các 
thầy, ta sẽ truyền dạy Giáo Pháp cho các thầy ... mà vì (mục-tiêu) đó những 
người họ tộc khác nhau đã đúng đắn từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sống 
xuất gia tu hành." Lần thứ hai nhóm năm vị tu sĩ lại nói với ta: “Này bạn Cô- 
đàm ... làm sao bạn đạt tới những trạng thái siêu nhân nào hay sự khác-biệt 


nảo về trí-biết và tầm-nhìn xứng đáng của những bậc thánh?” 


28. “Sau khi điều này được nói ra (bởi họ), ta đã hỏi họ: “Này các Tỳ 
kheo, các thầy có từng biết ta đã từng nói như vậy trước đây không?'— 
“Chưa từng, thưa ngài.'5—*Này các Tỳ kheo, Như Lai là một A-la-hán, bậc 
Toàn Giác. Hãy lắng nghe, này các Tỳ kheo, sự Bất Tử đã được chứng ngộ. 
Ta sẽ hướng dẫn các thấy, ta sẽ truyền dạy Giáo Pháp cho các thầy. Sau khi 
thực hành như đã được hướng dẫn, ngay trong kiếp này, bằng sự tự mình 
chứng ngộ bằng trí-biết trực tiếp, các thầy sẽ sớm chứng nhập và an trú trong 
mục-tiêu tối thượng đó của đời sống tâm linh mà vì đó những người họ tộc 
đã đúng đắn từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành.” 

29. “Ta đã có thể thuyết phục nhóm năm vị Tỳ kheo đó."! Rồi sau đó, có 
lúc ta chỉ dạy cho hai vị Tỳ kheo trong khi ba người kia đi khất thực, và sáu 
người chúng ta đã sống nhờ những thức ăn do ba Tỳ kheo đó đi khất thực 
mang về. Có lúc ta chỉ dạy cho ba vị Tỳ kheo trong khi hai người kia đi khất 
thực, và sáu người chúng ta đã sống nhờ những thức ăn do hai Tỳ kheo đó đi 


khất thực mang về. 


“Rồi nhóm năm vị Tỳ kheo, đã được ta chỉ dạy và hướng dẫn như vây: tự 
họ phải bị [sự] (tái) sinh, sau khi đã hiểu được sự nguy-hại trong thứ phải bị 


60 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đê giáo lý 


[sự] (tái) sinh, họ đi tìm sự vô-sinh an toàn tối thượng thoát khỏi sự tróiI- 
buộc, đó là Niết-bàn; tự họ phải bị già, sau khi hiểu được sự nguy-hại trong 
những thứ phải bị già, họ đi tìm sự vô-giả an toản tối thượng thoát khỏi sự 
trói-buộc, đó là Niết-bàn; tự họ phải bị chết, sau khi hiểu được sự nguy-hại 
trong những thứ phải bị chết, họ đi tìm sự bất-tử an toàn tối thượng thoát 
khỏi sự trói-buộc, đó là Niết-bàn; tự họ phải bị buồn sâu, sau khi hiểu được 
sự nguy-hại trong những thứ phải bị buôn sầu, họ đi tìm sự vô-sầu an toàn tối 
thượng thoát khỏi sự trói-buộc, đó là Niết-bàn; tự họ phải bị ô nhiễm, sau khi 
hiểu được sự nguy-hại trong những thứ phải bị ô nhiễm, họ đi tìm sự vô- 
nhiễm an toàn tối thượng thoát khỏi sự trói-buộc, đó là Niết-bàn. Trí-biết và 
tầm-nhìn (sự-biết và sự-thấy) đã khởi sinh trong họ như vầy: “Sự giải-thoát 
này là bất lay chuyên; đây là lần sinh cuối cùng của chúng ta; từ đây không 
còn sự tái hiện-hữu nữa. ` 
(irích MN 26: Ariyapariyesana Sufta) 
(Sự Tìm Cầu Thánh Thiện) 


5. BÀI THUYÉT GIẢNG ĐẦU TIÊN 


Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống tại Bãrãnasĩ 
(Ba-la-nạan) trong khu Vườn Nai ở Isipatana (Isipatana có nghĩa: nơi các thiên 
thần hạ giới). Ở đó đức Thế Tôn đã nói với nhóm năm vị tu sĩ như vây:52 

“Này các Tỳ kheo, có hai cực đoan này những người xuất gia không nên 
sống theo. Hai đó là gì? () Sự sống theo đuôi hạnh-phúc giác quan (thuộc 
nhục dục) trong những khoái-lạc giác quan (dục lạc), cách đó là thấp hèn, 
phàm tục, là cách của những người phàm phu thế tục, nó không thánh thiện, 
không lợi lạc; và (#) sự theo đuổi cách hành-xác bản thân, cách đó là đau 
đớn, không thánh thiện, không lợi lạc. Không ngã theo cực đoan nào như 
vậy, Như Lai đã giác ngộ (thức tỉnh) con đường trung-đạo, nó giúp khởi sinh 
sự-thấy (tầm nhìn), nó giúp khởi sinh sự-biết (trí biết), và dẫn tới sự bình-an, 


tới trí-biết trực tiếp, sự giác-ngộ, Niết-bàn. 


Chương II — Người Mang Lại Ánh Sáng * 61 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là con đường trung-đạo mà Như Lai đã giác 
ngộ? Đó chính là Con Đường Tám Phần Thánh Thiện (Bát Chi Thánh Đạo), 
đó gồm: chánh-kiến, chánh tư-duy, chánh-ngữ, chánh-nghiệp, chánh-mạng, 
chánh tinh-tẫn, chánh-niệm, và chánh-định, [cách-nhìn đúng đắn, ý-định ... 
lời-nói ... hành-động ... sự mưu-sinh ... sự nỗ-lực ... sự tâm-niệm ... và sự 
định-tâm đúng đắn]. Này các Tỳ kheo, đây chính là con đường trung-đạo mà 
Như Lai đã giác ngộ, nó giúp khởi sinh sự-thấy, nó giúp khởi sinh sự-biết, và 
dẫn tới sự bình-an, tới trí-biết trực tiếp, sự giác-ngộ, Niết-bàn. 

(1) “Bây giờ, này các Tỳ kheo, đây là điệu-để về sự khổ (khô đê):Sinh là 
khổ, giả là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ;”* gặp những gì không thích là khổ; 
không được cái mình muốn là khổ; nói ngắn gọn: năm-uẩn bị dính-chấp 


(năm thủ uần) là khổ. 


(2) “Bây giờ, này các Tỳ kheo, đây là điệu-để về nguồn-gốc khổ (khô tập 
đề). Chính dục-vọng [sự thèm khát; ái] này dẫn dắt tới sự tái hiện-hữu, đi 
kèm với khoái-lạc và nhục-dục, tìm kiếm khoái-lạc chỗ này chỗ khác; đó là 
dục-vọng muốn được khoái-lạc giác quan (dục ái), dục-vọng muốn được 


hiện-hữu (hữu ái), dục vọng muốn/vì sự điệt-vong (phi hữu ái). 


(3) “Bây giờ, này các Tỳ kheo, đây là điệu-để về sự chấm-dứt khổ (khổ 
diệt đề). Đó là sự hoàn toàn phai-biến và chấm-dứt của dục-vọng đó, là sự 


buông-bỏ và từ-bỏ nó, sự tự-do khỏi nó, sự không-còn phụ thuộc nó. 


(4) “Bây giờ, này các Tỳ kheo, đây là điệu-để về con-đường dân đến sự 
chấm dứt khổ (đạo để). Đó là Bát Thánh Đạo, đó gồm: chánh-kiến ... chánh- 
định. 


(1) “*“ Đây là diệu-để về sự khổ”: như vậy đó, này các Tỳ kheo, trong ta 
đã khởi sinh sự-thấy, sự-biết, trí-tuệ, trí-biết đích thực (minh), và ánh-sáng 
đối với những điều chưa từng được nghe trước đó. 

“+ Diệu-để về sự khổ này nên được hoàn-toàn hiểu (liễu ngộ): như vậy 
đó, trong ta đã khởi sinh sự-thấy, sự-biết, trí-tuệ, trí-biết đích thực, và ánh- 
sáng đối với những điều chưa từng được nghe trước đó. (Sự khổ) 


62 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lÿ 


** Diệu-để về sự khô này đã được hoàn-toàn hiệu”: như vậy đó, trong ta 
đã khởi sinh sự-thây, sự-biết, trí-tuệ, trí-biêt đích thực, và ánh-sáng đôi với 


những điều chưa từng được nghe trước đó. (Sự khổ phải nên hiểu!) 


(2) “*Đây là diệu-để về nguôn-gốc khổ": như vậy đó, trong ta đã khởi 
sinh sự-thấy, sự-biết, trí-tuệ, trí-biết đích thực, và ánh-sáng đối với những 


điều chưa từng được nghe trước đó. 


“* Diệu-đề về nguôn-gốc khổ này nên được trừ-bở”: như vậy đó, trong ta 
đã khởi sinh sự-thấy, sự-biết, trí-tuệ, trí-biết đích thực, và ánh-sáng đối với 
những điều chưa từng được nghe trước đó. 


“* Diệu-để về nguôn-gốc khổ này đã được trừ-bỏ': như vậy đó, trong ta 
đã khởi sinh sự-thấy, sự-biết, trí-tuệ, trí-biết đích thực, và ánh-sáng đối với 
những điều chưa từng được nghe trước đó. (Nguồn gốc khổ phải nên trừ 
bỏ!) 

(3) “*Đây là diệu-để về sự chắm-dứt khổ': như vậy đó, trong ta đã khởi 
sinh sự-thấy, sự-biết, trí-tuệ, trí-biết đích thực, và ánh-sáng đối với những 


điều chưa từng được nghe trước đó. 


“* Diệu-để về sự chấm-dứt khổ này nên được chứng-ngộ): như vậy đó, 
trong ta đã khởi sinh sự-thấy, sự-biết, trí-tuệ, trí-biết đích thực, và ánh-sáng 


đối với những điều chưa từng được nghe trước đó. 


“* Diệu-để về sự chẳm-dứt khổ này đã được chứng-ngộ”: như vậy đó, 
trong ta đã khởi sinh sự-thấy, sự-biết, trí-tuệ, trí-biết đích thực, và ánh-sáng 
đối với những điều chưa từng được nghe trước đó. (Sự chấm-dứt khổ phải 
nên đạt tới) 


(4) “*Diệu-đề về con-đường dẫn đến sự chấm-dứt khổ': như vậy đó, 
trong ta đã khởi sinh sự-thấy, sự-biết, trí-tuệ, trí-biết đích thực, và ánh-sáng 
đối với những điều chưa từng được nghe trước đó. 

“* Diêu- để về con-đường dẫn đến sự chẩm-dứt khổ này nên được tu-tập”: 
như vậy đó, trong ta đã khởi sinh sự-thấy, sự-biết, trí-tuệ, trí-biết đích thực, 


và ánh-sáng đối với những điều chưa từng được nghe trước đó. 


Chương II — Người Mang Lại Ánh Sáng * 63 


“* Diệu-để về con-đường dẫn đến sự chẳm-dứt khổ này đã được tu-tập”: 
như vậy đó, trong ta đã khởi sinh sự-thấy, sự-biết, trí-tuệ, trí-biết đích thực, 
và ánh-sáng đối với những điều chưa từng được nghe trước đó. (Đạo phải 


nên fu tập!) 


“Này các Tỳ kheo, chừng nào “sự-biết và sự-thấy của ta về Bốn Diệu Đế 
này đúng như chúng thực là” vẫn ca được thanh lọc thấu suốt theo ba giai 
đoạn và mười hai cách như vậy®, thì ta không tuyên bố rằng ta đã tỉnh thức 
tới sự giác-ngộ toàn thiện tối thượng trong thế giới này có những thiên thần, 
Ma Vương, và trời Brahma, trong thế hệ chúng sinh này có những tu sĩ và 
bà-la-môn, có những thiên thần và loài người. Nhưng khi “sự-biết và sự-thấy 
của ta về Bốn Diệu Đề này đúng như chúng thực là” đã được thanh lọc thấu 
suốt theo ba giai đoạn và mười hai cách như vậy, ta tuyên bố rằng ta đã tỉnh 
thức tới sự giác-ngộ toàn thiện tối thượng đó trong thế giới này có những 
thiên thần, Ma Vương, và trời Brahmä, trong thế hệ chúng sinh này có những 
tu sĩ và bà-la-môn, có những thiên thần và loài người. Sự-biết và sự-thấy đã 
khởi sinh trong ta như vây: “Sự giải-thoát này là không thể lay chuyền. Đây 
là lần sinh cuối cùng của ta; từ đây không còn sự tái hiện-hữu nữa.” 

Đây là lời đức Thế Tôn đã nói. Nhóm năm vị Tỳ kheo hài lonòng à ui 
mừng với lời tuyên thuyết của Thế Tôn. Và trong khi bài thuyết giảng này 
đang được nói ra, bên trong thầy Kondañña (Kiều-trằn-như) đã khởi sinh sự- 
thấy (tầm nhìn) không còn dính bụi (và) vô nhiễm về Giáo Pháp: “Cái gì có 
sinh thì có diệt.” (khởi sinh và biễn diệt; lẽ sinh-diệt, mọi thứ đều sinh-diệt; 
mọi thứ chỉ là sự sinh-diệt) 

Và khi bánh xe Giáo Pháp đã được chuyển dịch bởi đức Thế Tôn," 
những thiên thần ở trần gian (sống ở trái đất, như địa thần) cất tiếng nói to: 
“Ở Bãrãnasï, trong khu Vườn Nai ở Isipatana, bánh xe Giáo Pháp tối thượng 
đã được dịch chuyền bởi đức Thế Tôn, nó không thẻ bị chặn đứng bởi bất kỳ 
tu sĩ hay bả-la-môn hay thiên thần hay Ma Vương hay Trời hay bất cứ ai 
trong thế gian.” Sau khi nghe tiếng nói của các thiên thần ở trần gian, các 


thiên thần ở cõi trời Tứ Đại Thiên Vương đã hô lên: “Ở Bãrãnasï ... không 


64 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lý 


thể bị chặn đứng bởi bất kỳ tu sĩ hay bà-la-môn hay thiên thần hay Ma 
Vương hay Trời hay bất cứ ai trong thế gian.” Sau nghe tiếng nói của những 
thiên thần trên cõi trời Tứ Đại Thiên Vương, những thiên thần ở cõi trời Đao- 
lợi (Tavatimsa, Ba Mươi Ba) ... những thiên thần ở cõi trời Dạ-ma (Yãma) 

. những thiên thần ở cõi trời Đâu-suất (Tusita) ... những thiên thần ở cõi 
trời Hóa Lạc Thiên (Nimmãnarati; ưa thích sáng tạo) ... những thiên thần cõi 
trời Tha Hóa Tự Tại Thiên (Paranimmitavasavatfi; kiểm soát sự sáng tạo của 
những thiên thần khác) ... những thiên thần thuộc đoàn tùy tùng của vị trời 
Phạm Thiên (Brahma) đã hô lên: “Ở Bãrãnasĩ ... không thể bị chặn đứng bởi 
bất kỳ tu sĩ hay bả-la-môn hay thiên thần hay Ma Vương hay Trời hay bất cứ 


ai trong thế gian.” 


Vậy đó, vào lúc đó, trong thời điểm đó, trong khoảng khắc đó, trong giây 
khắc đó, lời hô vang đã truyền xa tới tận cõi trời Brãhma, và khắp hệ mười 
ngàn thế giới đã rung động, rúng động, chuyển động mạnh, và đã xuất hiện 


hào quang lớn vô lượng vượt trên cả tâm-uy cõi trời của các thiên thân. 


Rôi đức Thê Tôn đã nói câu nói đây cảm hứng này: “Kondañña đã thực 
sự hiệu! Kondañña đã thực sự hiệu!” Theo cách này nên Ngài Kondañña đã 


có được cái tên là “Añña Kondañña—(nghĩa là) Kondañña Người Đã Hiểu.” 


(SN 56:11: Dhamưnacakkappavafttana Sufta) 
(Dịch Chuyển Bánh Xe Giáo Pháp; Chuyển Pháp Luân) 


Chương LH 
TIẾP CẬN GIÁO PHÁP 


66 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lý 


Chương III — Tiếp Cận Giáo Pháp * 67 


1. KHÔNG PHÁI LÀ MỘT GIÁO LÝ BÍ MẬT 


“Này các Tỳ kheo, có ba điều này được hành sự trong bí mật, không 
công khai. Ba là gì? Những chuyện trai gái (với phụ nữ), chú thuật của các 


bà-la-môn, và cách-nhìn sai lạc (tà kiên). 


“Nhưng, này các Tỳ kheo, có ba điều này là công khai, không bí mật. 
Ba là gì? Mặt trăng, mặt trời, và Giáo Pháp và giới luật được tuyên thuyết 
bởi Như Lai.” 


(giống AN 3:131)5 


2. KHÔNG PHÁI LÀ NHỮNG GIÁO ĐIÊU HAY ĐỨC TIN MÙ 
QUÁNG 


Trong một lần đức Thế Tôn đang đi du hành giữa những người Kosala 
(Kiều-tất-la) cùng với một Tăng đoàn lớn các Tỳ kheo, lúc đó đang đến một 
quận thị có tên là Kesaputta” của những người Kãlãma. Những người 


Kãlãma ở Kesaputta nghe tin rằng: 


“Nghe nói sa-môn Cồ-đàm, người con của dân tộc Thích-ca đã xuất gia 
từ một gia đình họ Thích-ca, vừa mới đến Kesaputta. Giờ tin tốt về Thầy Cô- 
đàm đã truyền đi như vây: “Bậc Thế Tôn đó là một A-la-hán [đã tu-thành] và 
bậc Toàn Giác [đã giác ngộ toàn thiện], đã thành tựu về trí-biết đích thực 
(minh) và đức-hạnh, là bậc phúc lành, bậc hiểu biết (những) thế giới, người 
dẫn dắt tối thượng (vô song) của những người cần được thuần hóa, thầy của 
những thiên thần và loài người, bậc Giác Ngộ [Phật], bậc Thế Tôn. Sau khi 
đã tự mình chứng ngộ bằng trí-biết trực tiếp trong thế gian nảy có những 
thiên thần, Ma Vương, và trời Brahmã, trong thế hệ chúng sinh này có những 
tu sĩ và bà-la-môn, những thiên thần và loài người, bậc ấy đã công bồ lại cho 
những người khác biết. Bậc ấy chỉ dạy Giáo Pháp tốt lành ở đầu, tốt lành ở 
giữa, và tốt lành ở cuối, với ý nghĩa và câu chữ đúng đắn; bậc ấy cho thấy 
một đời sống tâm linh là toàn thiện và tinh khiết. Giờ sẽ tốt lành nếu chúng 


ta đến gặp những vị A-la-hán đó.” (giống lời đoạn hai kinh AN 3:63 ở trên) 


68 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lý 


Rồi những người Kãlãma ở Kesaputta đã đến gặp đức Thế Tôn. Một số 
họ kính lễ và ngồi xuống một bên; một số thì chào hỏi qua lại với đức Thế 
Tôn và sau khi họ xong phần chào hỏi thân thiện, họ ngồi xuống một bên; 
một số chỉ kính lễ và ngồi xuống một bên; một số giới thiệu tên và họ tộc của 
mình và ngồi xuống một bên; một số chỉ im lặng và ngôi xuống một bên. 
(giống lời đoạn ba kinh AN 3:63 ở trên). Rồi những người Kãlãma nói với đức 
Thế Tôn: 


“Thưa Ngài, có một số tu sĩ và bả-la-môn đến Kesaputta này. Họ giải 
thích và thuyết minh những giáo thuyết của họ, nhưng phỉ báng, chê bai, bài 
xích, chế nhạo những giáo thuyết của người khác. Nhưng rồi có những tu sĩ 
và bà-la-môn khác đến Kesaputta, họ cũng giải thích và thuyết minh những 
giáo thuyết của họ, nhưng phi báng, chê bai, bài xích, chế nhạo những giáo 
thuyết của người khác. Thưa ngài, chúng tôi thấy bối rối và hoài nghi không 
biết ai trong số những vị thiện tu sĩ đó là người nói đúng và ai là người nói 


”? 


Sal1. 


(D) “Này những người Kãlãma, các người bị bối rối như vậy cũng phải, 
các người nghi ngờ như vậy cũng phải. Sự nghi ngờ đã khởi sinh trong các 
người về một vẫn đề còn làm bối rối. Này những người Kãlãma, [đừng vội 
tin theo điều gì () do điều đó được truyền miệng từ lâu (như lời truyền 
miệng, chuyện kể, lời thuật lại, điều nghe đi nghe lại), (1) do điều đó đã 
thành truyền thống (tập tục, tục lệ, truyền thống), (ii) do điều đó được ghi 
trong kinh sách (trong tập kinh, bộ kinh, sách kinh). (1v) do điều đó là tin đồn 
(hay thông tin, tin tức), (v) do sự lý giải theo lý lẽ, (vi) do sự suy luận từ sự 
phỏng đoán, (vii) do tự thấy điều đó là có lý, (viii) do chấp nhận điều đó sau 
khi đã suy tư xem xét kỹ về nó; (ix) do bề ngoài tướng mạo của người nói là 
đáng tin (như diện mạo, tướng tá, uy nghi của người thầy hay người diễn 
thuyết), (x) hoặc do nghĩ rằng “Đó là sư thầy của chúng ta nên ống nói là 
phải đúng”.]”? Nhưng, này những người Kãlãma, khi nào các người tự mình 
biết được: “Những điều này là không thiện lành; những điều này là đáng chê 
trách (tội lỗi); những điều này là bị quở trách bởi người trí hiền; những điều 


Chương III — Tiếp Cận Giáo Pháp * 69 


đó, nêu châp nhận và thực hiện, sẽ dân đên sự nguy hại và khô đau", thì các 
người nên dẹp bỏ chúng.” 


(1) “Này những người Kãlãma, các người nghĩ sao? Khi tham khởi sinh 


trong một người, nó mang lại ích lợi hay sự nguy hại cho người đó?”°? 


“Mang lại sự nguy hại, thưa Ngài.” 


“Này những người Kãlãma, một người tham dục, bị chi phối bởi tham, 
với một cái tâm bị ám muội bởi tham, nên người đó sát-sinh, gian-cắp, tà- 
dâm ngoại tình, và nói-dối nói sai; và người đó cũng khuyến khích người 
khác làm vậy. Có phải điều đó sẽ dẫn người đó tới sự nguy hại và khổ đau 


lâu dài hay không?” 
“Đúng vậy, thưa Ngài.” 


(2) “Này những người Käãlãma, các người nghĩ sao? Khi sân khởi sinh 
trong một người, nó mang lại ích lợi hay sự nguy hại cho người đó?” 

“Mang lại sự nguy hại, thưa Ngài.” 

“Này những người Kalama, một người sân giận, bị chi phôi bởi sân, với 
một cái tâm bị ám muội bởi sân, nên người đó sát-sinh, gian-cặắp, tà-dâm 
ngoại tình, và nói-dối nói sai; và người đó cũng khuyến khích người khác 
làm vậy. Có phải điêu đó sẽ dẫn người đó tới sự nguy hại và khô đau lâu dài 
hay không?” 

“Đúng vậy, thưa Ngài.” 


(3) “Này những người Kalãma, các người nghĩ sao? Khi sĩ khởi sinh 
trong một người, nó mang lại ích lợi hay sự nguy hại cho người đó?” 

“Mang lại sự nguy hại, thưa Ngài.” 

“Này những người Kãlama, một người si mê, bị chi phôi bởi s1, với một 
cái tâm bị ám muội bởi s1, nên người đó sát-sinh, gian-cặp, tà-dâm ngoại 
tình, và nói-dối nói sai; và người đó cũng khuyến khích người khác làm vậy. 
Có phải điều đó sẽ dẫn người đó tới sự nguy hại và khổ đau lâu đài hay 
không?” 


10 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đê giáo lý 


“Đúng vậy, thưa Ngài.” 


“Này những người Kaãlãma, các người nghĩ sao? Những điều đó là thiện 
lành hay không thiện lành?” — “Không thiện lành, thưa Ngài” — “Đáng chê 
trách hay không đáng chê trách?” — “Đáng chê trách, thưa Ngài” — “BỊ quở 
trách hay được khen ngợi bởi người trí hiền?” — “Bị quở trách bởi người trí 
hiền, thưa Ngài” — “Nếu chấp nhận và thực hiện chúng, chúng sẽ dẫn tới sự 
nguy hại và khổ đau hay không; các người thấy sao?” — “Nếu chấp nhận và 


thực hiện chúng sẽ dẫn tới sự nguy hại và khổ đau; chúng tôi thấy như vậy.” 


“Như vậy, này những người Kalama, khi ta nói: “Này những người 
Kãlãma, [đừng vội tin theo điều gì (¡) do điều đó được truyền miệng từ lâu ... 
(x) hoặc do nghĩ rằng “Đó là sư thầy của chúng ta nên Ống nói là phải đúng”.] 
Nhưng khi nào các người tự mình biết được: “Những điều này là không thiện 
lành; những điều này là đáng chê trách; những điều này là bị quở trách bởi 
người trí hiền; những điều đó, nếu chấp nhận và thực hiện, sẽ dẫn đến sự 
nguy hại và khô đau”, thì các người nên dẹp bỏ chúng”, thì chính vì lẽ đó nên 


ta đã nói như vậy.” 


(II) Này những người Kalama, [đừng vội tin theo điều gì () do điều đó 
được truyền miệng từ lâu ... (x) hoặc do nghĩ rằng “Đó là sư thầy của chúng 
ta nên ống nói là phải đúng”.] Nhưng, này những người Kãlãma, khi nào các 
người tự mình biết được: “Những điều này thiện lành; những điều này là 
không đáng chê trách; những điều này là không bị quở trách bởi người trí 
hiền; những điều đó, nếu chấp nhận và thực hiện, sẽ dẫn đến ích lợi và hạnh 
phúc", thì các người nên sống theo chúng.” 

(1) “Này những người Kalãma, các người nghĩ sao? Khi sự vô-tham 
khởi sinh trong một người, nó mang lại ích lợi hay sự nguy hại cho người 
đó?” 

“Mang lại ích lợi, thưa Ngài.” 

“Này những người Kalama, một người không tham-dục, không bị chi 


phối bởi tham, với một cái tâm không bị ám muội bởi tham, thì người đó 


Chương III — Tiếp Cận Giáo Pháp * 71 


không sát-sinh, gian-cắp, tà-dâm ngoại tình, hay nói-dối nói sai; và người đó 
cũng không khuyến khích người khác làm vậy. Có phải điều đó sẽ dẫn người 
đó tới ích lợi và hạnh phúc lâu dài hay không?” 

“Đúng vậy, thưa Ngài.” 


(2) “Này những người Kalãma, các người nghĩ sao? Khi sự vô-sân khởi 


sinh trong một người, nó mang lại ích lợi hay sự nguy hại cho người đó?” 
“Mang lại ích lợi, thưa Ngài.” 


“Này những người Kãlãma, một người không sân-hận, không bị chi phối 
bởi sân, với một cái tâm không bị ám muội bởi sân, thì người đó không sát- 
sinh, gian-cắp, tà-dâm ngoại tình, hay nói-dối nói sai; và người đó cũng 
không khuyến khích người khác làm vậy. Có phải điều đó sẽ dẫn người đó 
tới ích lợi và hạnh phúc lâu dài hay không?” 

“Đúng vậy, thưa Ngài.” 


(3) “Này những người Kalãma, các người nghĩ sao? Khi sự vô-si khởi 


sinh trong một người, nó mang lại ích lợi hay sự nguy hại cho người đó?” 
“Mang lại ích lợi, thưa Ngài.” 


“Này những người Kãlãma, một người không si-mê, không bị chi phối 
bởi s1, với một cái tâm không bị ám muội bởi sĩ, thì người đó không sát-sinh, 
gian-cắp, tà-dâm ngoại tình, hay nói-dối nói sai; và người đó cũng không 
khuyến khích người khác làm vậy. Có phải điều đó sẽ dẫn người đó tới ích 
lợi và hạnh phúc lâu dài hay không?” 

“Đúng vậy, thưa Ngài.” 


“Này những người Kaãlãma, các người nghĩ sao? Những điều đó là thiện 
lành hay không thiện lành?” — “Thiện lành, thưa Ngài” — “Đáng chê trách 
hay không đáng chê trách?” — “Không đáng chê trách, thưa Ngài” — “BỊ quở 
trách hay được khen ngợi bởi người trí hiền?” — “Được khen ngợi bởi người 


trí hiền, thưa Ngài” — “Nếu chấp nhận và thực hiện chúng, chúng sẽ dẫn tới 


12 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lý 


ích lợi và hạnh phúc hay không: các người thấy sao?” — “Nếu chấp nhận và 


thực hiện chúng sẽ dẫn tới ích lợi và hạnh phúc; chúng tôi thấy như vậy.” 


“Như vậy, này những người Kalama, khi ta nói: “Này những người 
Kãlãma, [đừng vội tin theo điều gì (¡) do điều đó được truyền miệng từ lâu ... 
(x) hoặc do nghĩ rằng “Đó là sư thầy của chúng ta nên Ông nói là phải đúng". ] 
Nhưng khi nào các người tự mình biết được: “Những điều này thiện lành; 
những điều này là không đáng chê trách; những điều này là không bị quở 
trách bởi người trí hiền; những điều đó, nếu chấp nhận và thực hiện, sẽ dẫn 
đến ích lợi và hạnh phúc”, thì các người nên sống theo chúng”, thì chính vì lẽ 
đó nên ta đã nói như vậy.” 

“Rồi, này những người Kãlãma, người đệ tử thánh thiện đó, là người 
không còn thèm-muốn (hết tham), không còn ác-ý (hết sân), không còn ngu- 
mờ (hết si), thường rõ-biết (tỉnh giác), có chánh-niệm, an trú bao trùm một 
phương với một cái tâm thấm đẫm sự từ-ái (tâm từ) ... với một cái tâm thấm 
đẫm sự bi-mẫn (tâm bi) ... với một cái tâm thắm đẫm sự tùy-hỷ (tâm hỷ) ... 
với một cái tâm thâm đẫm sự buông-xả (tâm xả); cũng giống như vậy với 
phương thứ hai, phương thứ ba, phương thứ tư. Như vậy, trên, dưới, dọc, 
ngang, và khắp mọi nơi, và đối với tất cả cũng như đối với chính mình, người 
đó an trú bao trùm toàn thế giới với một cái tâm thấm đẫm sự từ... bi... hỷ 
... xả, rộng lớn, bao la [khuếch đại], vô lượng, không sự thù-ghét, không sự 


ác-ý. 


(HI) “Này những người Kalãma, người đệ tử thánh thiện này, có tâm 
theo cách như vậy, không sự thù-ghét, không sự ác-ý, không còn ô-nhiễm, và 
trong-sạch (thanh tịnh) như vậy, đã đạt được những sự bảo-an như vây ngay 
trong kiếp này. 


(a) “Sự bảo-an đầu tiên mà người đó đạt được là điều này: “Nếu có thế 
giới khác, và nếu nghiệp thiện và nghiệp ác có nghiệp quả hay quả báo, thì 
khả năng là, khi thân tan rã, sau khi chết, ta sẽ được tái sinh trong một nơi- 


đến tốt lành, thậm chí trong một cõi trời. 


Chương III — Tiếp Cận Giáo Pháp * 73 


(b) “Sự bảo-an thứ hai mà người đó đạt được là điều này: “Giả sử không 
có thế giới khác, và nghiệp thiện hay nghiệp ác đều không có nghiệp quả hay 
quả báo gì, thì ngay ở đây, ngay trong kiếp này, ta vẫn giữ (duy trì) mình 
(sống) trong sự hạnh-phúc, không sự thù-ghét và sự ác-ý, không bị rắc-rối 


>>) 


gì. 

(c) “Sự bảo-an thứ ba mà người đó đạt được là điêu này: “Nêu điêu xấu 
dữ xảy đến cho những người làm nghiệp xấu ác. Vậy khi ta không hề có ý 
định xâu ác nào đôi với aI, thì đầu sự khô đau nào làm khô ta, vì ta đầu làm 
nghiệp gì xâu ác?'”9 

(d) “Sự bảo-an thứ tư mà người đó đạt được là điêu này: “Giả sử điêu 
xâu dữ không xảy đến với người làm nghiệp xấu ác. Thì ngay ở đây, ta vẫn 


nhìn thấy mình được thanh lọc về cả hai phương diện. 7! 


“Này những người Kãlãma, những ai có tâm theo cách như vầy, không 
sự thù-ghét, không sự ác-ý, không còn ô-nhiễm, và trong-sạch như vậy, là đã 


đạt được bốn sự bảo-an như vậy ngay trong kiếp này.”? 


“Thật đúng vậy, thưa Thế Tôn! Thật đúng vậy, thưa bậc Phúc Lành! 
Người đệ tử thánh thiện này, có tâm theo cách như vậy, không sự thù-ghét, 
không sự ác-ý, không còn ô-nhiễm, và trong-sạch như vậy, là đã đạt được 


bốn sự bảo-an như vậy ngay trong kiếp này. 


“Sự bảo-an thứ nhất ... thứ hai... thứ ba ... thứ tư tư người đó đạt được 
là điều này: “Giả sử điều xấu đữ không xảy đến với người làm nghiệp xấu ác. 
Thì ngay ở đây, ta vẫn nhìn thấy mình được thanh lọc về cả hai phương 
diện.” 

“Thưa Thế Tôn, người đệ tử thánh thiện này có tâm theo cách như vậy, 
không sự thù-ghét, không sự ác-ý, không còn ô-nhiễm, và trong-sạch như 


vậy, là đã đạt được bốn sự bảo-an như vậy ngay trong kiếp này. 


“Thật hay khéo, Thế Tôn! Thật tuyệt vời, thưa Thế Tôn ... Chúng con 
xin quy y nương tựa theo đức Thế Tôn, theo Giáo Pháp, và theo Tăng Đoàn 


14 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lý 


các Tỳ Kheo. Mong Thế Tôn ghi nhớ chúng con từ nay đã quy y nương tựa 


cho đến cuối đời.””3 


(AN 3:65) 


3. NHÌN THẦY SỰ KHỞI SINH VÀ BIẾN MÁT CỦA SỰ KHỎ 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống tại một thị trấn tên là 
Uruvelakappa của những người dân Malla. Rồi có vị trưởng thôn tên 
Bhadraka ”* đã đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, ngồi xuống một 
bên, và thưa với đức Thế Tôn: “Thưa Thế Tôn, thật tốt lành nếu Thế Tôn dạy 


cho con về nguôn-gôc và sự biên-qua của khô.” 


- “Này ông trưởng thôn, nếu như ta dạy cho ông về nguồn-gốc và sự 
biến-qua của khổ trong thời quá khứ, và nói “Điều đó đã xảy ra trong thời 
quá khứ' thì trong ông có thê khởi sinh nghi ngờ và bối rối. Và nếu như ta 
dạy cho ông về nguồn-gốc và sự biến-qua của khô trong thời tương lai, và 
nói “Điều đó xảy ra trong tương lai” thì trong ông có thể khởi sinh nghi ngờ 
và bối rối. Vậy nên, này ông trưởng thôn, trong khi ta đang ngồi ngay đây và 
ông đang ngồi ngay đây, ta sẽ dạy cho ông về nguồn-gốc và sự biến-qua của 
khổ. Hãy lăng nghe và ông tâm kỹ càng, ta sẽ nói.” 


“Dạ, thưa Thế Tôn”, ông Bhadraka đáp lại. Đức Thế Tôn nói điều này:: 


- “Này trưởng thôn, ông nghĩ sao? Có người nào ở Uruvelakappa bị xử 
tội, bị bắt tù, bị hình phạt, hoặc bị chê chửi mà vì họ trong ông khởi sinh sự 
buôn sầu, than khóc, đau thương, ưu phiền, và tuyệt vọng?” 

“Dạ có những người đó, thưa Thế Tôn.” 

- “Nhưng có người nào ở Uruvelakappa bị xử tội, bị bắt tù, bị hình phạt, 
hoặc bị chê chửi mà vì họ trong ông không khởi sinh sự buồn sầu, than khóc, 
khổ đau, ưu phiền, và tuyệt vọng?” 


“Dạ có những người đó, thưa Thế Tôn.” 


Chương III— Tiếp Cận Giáo Pháp * 75 


- “Nhưng có người nào ở Uruvelakappa bị xử tội, bị bắt tù, bị hình phạt, 
hoặc bị chê chửi mà vì họ trong ông không khởi sinh sự buồn sầu, than khóc, 


đau khổ, ưu phiền, và tuyệt vọng? 
“Dạ cũng có những người đó, thưa Thế Tôn.” 


- “VỊ sao vậy, này ông trưởng thôn, vì sao có những người ở 
Uruvelakappa khi họ bị xử tội, bị bắt tù, bị hình phạt, hoặc bị chê chửi, vì họ 
trong ông khởi sinh sự buôn sầu, than khóc, khổ đau, ưu phiền, và tuyệt 
vọng; trong khi có những người khác cũng bị như vậy thì trong ông không 
khởi sinh như vậy?” 


“Thưa Thế Tôn, những người ở Uruvelakappa khi họ bị xử tội, bị bắt tù, 
bị hình phạt, hoặc bị chê chửi, vì họ trong con khởi sinh sự buôn sầu, than 
khóc, khổ đau, ưu phiền, và tuyệt vọng—là vì con có tham-muốn và ràng- 
buộc đối với những người đó. Nhưng những người khác ở Uruvelakappa khi 
họ bị vậy trong con không khởi sinh như vậy —là vì con không có tham- 
muốn và ràng-buộc đối với những người đó. 

- “Này trưởng thôn, bằng phương tiện là nguyên lý này mới được nhìn 
thấy, được hiểu ra, được chứng ngộ tức thì, được xác minh bởi ông, thì ông 
hãy ứng dụng phương pháp (nguyên lý) này cho quá khứ và tương lai như 
vày: “Khổ nào đã khởi sinh trong quá khứ, tất cả đều do tham-dục là gốc rễ, 
có tham-dục là gốc rễ của nó; bởi vì tham-dục là gốc rễ của sự khổ. Khổ nào 
sẽ khởi sinh trong tương lai, tất cả đều do tham-dục là gốc rễ, có tham-dục là 


gôc rê của nó; bởi vì tham-dục là gôc rê của sự khô.”” 


“Thật kỳ diệu, thưa Thế Tôn! Thật tuyệt vời, thưa Thế Tôn! Thật hay 
khéo cách điều đó đã được khăng định bởi đức Thế Tôn: “Khổ nào khởi sinh, 
tất cả đều do tham-dục là gốc rễ, có tham-dục là gốc rễ của nó; bởi vì tham- 
dục là gốc rễ của sự khổ.””Š Thưa Thế Tôn, con có một người con trai tên 
Ciravãsi, sống ở chỗ khác. Sáng sớm con thức dậy, con gọi một người tới và 
nói: “Đi anh, đi coi Ciraväsi có khỏe mạnh an ổn không.” Trong khi chờ tới 
khi người đó trở về, trong lòng con cứ buôổn lo và nghĩ ngợi: “Cầu cho 


Ị332 


Ciravasi không gặp sự khó khô nào 


16 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lý 


- “Này trưởng thôn, ông nghĩ sao? Nếu như Ciraväsi bị xử tội, bị bắt tù, 
bị hình phạt, hoặc bị chê chửi, vì điều đó trong ông có khởi sinh sự buồn sầu, 
than khóc, khô đau, ưu phiền, và tuyệt vọng, phải không?” 


“Thưa Thế Tôn, nếu như Ciraväsi bị xử tội, bị bắt tù, bị hình phạt, hoặc 
bị chê chửi, thì làm sao có thê trong con không khởi sinh sự buồn sầu, than 
khóc, khổ đau, ưu phiền, và tuyệt vọng?” 


- “Cũng theo cách như vậy, này ông trưởng thôn, điều này có thể được 
hiểu rằng: “Điều gì khởi sinh, tất cả đều do tham-dục là gốc rễ, có tham-dục 
là gốc rễ của nó; bởi vì tham-dục là gốc rễ của sự khô.” 

- “Này trưởng thôn, ông nghĩ sao? Khi chưa gặp vợ ông hoặc chưa nghe 
về cô ta, ông có tham-muốn, ràng-buộc, hay tình-cảm nào với cô ta không?” 

“Không có, thưa Thế Tôn.” 

- “Vậy thì, này trưởng thôn, chỉ khi ông gặp cô ta hoặc khi nghe nói về 
cô ta thì sự tham-muốn, sự ràng-buộc, và tình-cảm đó mới khởi sinh trong 
chú, phải không? 

“Dạ đúng, thưa Thế Tôn.” 

- “Này trưởng thôn, ông nghĩ sao? Nếu như vợ ông bị xử tội, bị bắt tù, 
bị hình phạt, hoặc bị chê chửi, vì điều đó trong ông có khởi sinh sự buôn sầu, 
than khóc, khô đau, ưu phiền, và tuyệt vọng, phải không?” 

“Nếu như vợ con bị xử tội, bị bắt tù, bị hình phạt, hoặc bị chê chửi, thì 
đời con coi như chẳng còn gì, thì làm sao có thể trong con không khởi sinh 
Sự buôn sâu, than khóc, khổ đau, ưu phiền, và tuyệt vọng?” 

- “Cũng theo cách như vậy, này trưởng thôn, điều này có thể được hiểu 
rằng: “Khổ nào khởi sinh, tất cả đều do tham-dục là gốc rễ, có tham-dục là 


gôc rê của nó; bởi vì tham-dục là gôc rê của sự khô.”” 


(SN 42:11, Quyền 4) 


Chương III — Tiếp Cận Giáo Pháp * T1 


4. ĐIỀU TRA TÌM HIỂU VÉ CHÍNH NGƯỜI THẦY 


1. Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở SãvatthT 
(Xá-vệ), trong Khu Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Ở đó đức Thế 
Tôn đã nói với các Tỳ kheo: “Này các Tỳ kheo”——*Dạ, thưa Thế Tôn”, các 
Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn đã nói điều này: 

2. “Này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo là một người tra-xét, nhưng không 
biết cách đo lường tâm của người khác (bằng tâm của mình), ° thì người đó 
nên điều tra Như Lai để tìm hiểu Như Lai có phải đã giác-ngộ hoàn toàn hay 
không.” 


3. “Thưa Thế Tôn, những giáo lý của chúng con đều bắt rễ từ đức Thế 
Tôn, được hướng dẫn bởi đức Thế Tôn, được nhờ dựa vào đức Thế Tôn. Thật 
tốt lành nêu Thế Tôn giảng giải cho chúng con ý nghĩa của điều đó. Sau khi 
nghe từ Thế Tôn, các Tỳ kheo sẽ ghi nhớ nó.” 

“Vậy thì, này các Tỳ kheo, hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng, ta sẽ 


. Tộ 


nóI. 
“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn nói điều này: 


4. “Này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo là một người tra-xét, nhưng không 
biết cách đo lường tâm của người khác, thì nên điều tra Như Lai về hai loại 
trạng thái, những trạng thái có thể nhận biết được bằng mắt và bằng tai, như 
vầy: “Có những trạng thái ô nhiễm nào có thể nhận biết bằng mắt (hành- 
động) hay bằng tai (lời-nói) được tìm thấy trong Như Lai” hay không?'”” Khi 
điều tra Như Lai, người đó đi đến biết rằng: “Không có những trạng thái ô 
nhiễm nào nhận biết được bằng mắt hay bằng tai được tìm thấy trong Như 
Lai.” 

5. “Sau khi biết được điều này, người đó điều tra thêm về Như Lai như 
vây: “Có những trạng thái hỗn-hợp (lúc trong sạch, lúc ô nhiễm) nào có thể 
nhận biết được bằng mắt hay bằng tai được tìm thấy trong Như Lai” hay 
không? ° Khi điều tra Như Lai, người đó đi đến biết rằng: 'Không có những 


78 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lý 


trạng thái hỗn-hợp nào nhận biết được bằng mắt hay bằng tai được tìm thấy 
trong Như Lai. 


6. Sau khi biết được điều này, người đó điều tra thêm về Như Lai như 
vầy: “Có trạng thái thanh-sạch (đã thanh tây, đã sạch nhiễm) nào có thể nhận 
biết bằng mắt hay bằng tai được tìm thấy trong Như Lai hay không? Khi 
điều tra Như Lai, người đó đi đến biết rằng: “Có những trạng thái thanh-sạch 
nhận biết được bằng mắt hay bằng tai được tìm thấy trong Như Lai. 


7. “Sau khi biết được điều này, người đó điều tra thêm về Như Lai như 
vây: “Bậc Như Lai này đã chứng đắc trạng thái thiện lành này từ lâu, hay chỉ 
mới chứng?' Khi điều tra Như Lai, người đó đi đến biết rằng: 'Bậc Như Lai 
này đã chứng đắc trạng thái thiện lành này từ lâu, không phải mới chứng.” 


§. “Sau khi biết được điều này, người đó điều tra thêm về Như Lai như 
vày: “Bậc Như Lai này đã nổi tiếng và có danh tiếng, vậy có sự nguy-hại nào 
[liên quan tới sự nổi tiếng và danh tiếng] được tìm thấy trong bậc ấy, hay 
không?' Bởi vì, này các Tỳ kheo, khi một tu sĩ chưa được nổi tiếng và chưa 
có danh tiếng thì những mối nguy-hại [liên quan tới sự nổi tiếng và danh 
tiếng, ví dụ như phát sinh tính tự cao, tự đại... | không được tìm thấy trong tu 
sĩ đó.” Người đó điều tra Như Lai, người đó đi đến biết rằng: “Bậc Như Lai 
nảy đã nồi tiếng và có danh tiếng, nhưng những sự nguy-hại [liên quan tới sự 


nồi tiếng và danh tiếng] không được tìm thấy trong bậc ấy.) 


9. “Sau khi biết được điều này, người đó điều tra thêm về Như Lai như 
vầy: “Có phải răng: bậc Như Lai này giữ giới không phải do sự sợ-hãi, không 
phải giữ giới do có sự sợ-hãi, và tránh bỏ sự hưởng thụ khoái-lạc giác-quan 
(dục lạc) bởi vì bậc ẫy không còn nhục-dục (vô dục) thông qua sự (đã) tiêu 
diệt nhục-dục (diệt dục)?” Khi điều tra Như Lai, người đó đi đến biết rằng: 
“Đúng vậy: bậc Như Lai này giữ giới không phải do sự sợ-hãi, không phải 
giữ giới do có sự sợ-hãi, và tránh bỏ sự hưởng thụ khoái-lạc giác-quan (dục 
lạc) bởi vì bậc ây không còn nhục-dục (vô dục) thông qua sự tiêu diệt nhục- 
dục (diệt dục). 


Chương III— Tiếp Cận Giáo Pháp * 79 


10. “Bây giờ, này các Tỳ kheo, nếu ai có hỏi vị Tỳ kheo đó như vây: 
“Những lý do của thầy là gì và những bằng chứng của thầy là gì mà thầy đã 
nói rằng: “Bậc (Như Lai) này giữ giới không phải do sự sợ-hãi, không phải 
giữ giới do có sự sợ-hãi, và tránh bỏ sự hưởng thụ khoái-lạc giác-quan (dục 
lạc) bởi vì bậc ẫy không còn nhục-dục thông qua sự tiêu diệt nhục-dục””}”—— 
Để trả lời một cách đúng đắn, vị Tỳ kheo đó nên trả lời như vầy: “Cho dủ bậc 
ấy (Như Lai) đang ở chung Tăng Đoàn hay ở một mình, trong đó có những 
Tỳ kheo hành xử đúng đắn (hành thiện), có những Tỳ kheo hành xử không 
đúng đắn (hành ác), và có những Tỳ kheo lo chỉ dạy cho nhóm Tỳ kheo 
khác,”° trong khi có những Tỳ kheo được thấy chỉ lo mấy thứ vật chất, và có 
những Tỳ kheo không bị ô nhiễm bởi những thứ vật chất, cho dù vậy bậc ấy 
(Như Lai) vẫn không khinh khi ai vì những điều đó.?! Và tôi đã nghe và học 
được điều này từ chính miệng của đức Thế Tôn: “Ta giữ giới không phải do 
sự sợ-hãi, không phải giữ giới do có sự sợ-hãi, và tránh bỏ sự hưởng thụ 
khoái-lạc giác-quan (dục lạc) bởi vì ta không còn nhục-dục (vô dục) thông 


39 


qua sự tiêu diệt nhục-dục (diệt dục). 


11. “Này các Tỳ kheo, Như Lai cần phải được chất vấn thêm như vầy: 
“Có những trạng thái ô-nhiễm nào có thể nhận biết bằng mắt hay bằng tai 
được tìm thấy trong Như Lai” hay không?” Như Lai sẽ trả lời như vây: 
“Không có những trạng thái ô-nhiễm nào nhận biết được băng mắt hay bằng 


tai được tìm thấy trong Như Lai. 


12. “Nếu hỏi rằng: “Có những trạng thái hỗn-hợp nào có thể nhận biết 
bằng mắt hay bằng tai được tìm thấy trong Như Lai” hay không?” Như Lai sẽ 
trả lời như vây: “Không có những trạng thái hỗn-hợp nào nhận biết được 
bằng mắt hay bằng tai được tìm thấy trong Như Lai. 


13. “Nếu hỏi rằng: “Có những trạng thái thanh-sạch nào có thể nhận biết 
bằng mắt hay bằng tai được tìm thấy trong Như Lai” hay không?” Như Lai sẽ 
trả lời như vầy: “Có những trạng thái thanh-sạch nhận biết được bằng mắt 
hay bằng tai được tìm thấy trong Như Lai. Chúng là đường-đi của ta và trú- 


xứ của ta, nhưng ta không nhận chúng là ta, (không đồng hóa chúng với ta). `? 


80 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lÿ 


14. “Này các Tỳ kheo, một người đệ tử nên đến gặp Vị Thầy đã nói ra 
những điều như vậy để nghe học Giáo Pháp (từ Vị Thầy đó). Vị Thầy đó sẽ 
chỉ dạy cho người đó Giáo Pháp theo trình tự từ thấp tới cao, từ cao tới siêu 
xuất hơn, với những mặt tối và mặt sáng đối tác của nó. Khi Vị Thầy chỉ dạy 
Giáo Pháp cho một Tỳ kheo theo cách như vậy, và thông qua sự trực-tiếp biết 
về một giáo lý nào đó ở đây trong Giáo Pháp đó, thì vị Tỳ kheo đó sẽ đi đến 
(rút ra) một kết luận về những giáo lý. Vị Tỳ kheo đó đặt niềm-tin vào Vị 
Thầy như vầy: “Đức Thế Tôn là bậc Toàn Giác, Giáo Pháp được giảng bày 
một cách hay khéo bởi đức Thế Tôn, Tăng Đoàn đang thực hành cách-thức 
tôt lành. 


15. “Bây giờ, này các Tỳ kheo, nếu ai có hỏi vị Tỳ kheo đó như vây: 
“Những lý do của thầy là gì và những bằng chứng của thầy là gì mà thầy đã 
nói rằng: “Đức Thế Tôn là bậc toàn-giác, Giáo Pháp được giảng bày một 
cách hay khéo bởi đức Thế Tôn, Tăng Đoàn đang thực hành cách-thức tốt 
lành”?—Đề trả lời một cách đúng đắn, vị Tỳ kheo đó nên trả lời như vây: “Ở 
đây, này các bạn, tôi đã đến gặp đức Thế Tôn để được nghe Giáo Pháp. Đức 
Thế Tôn đã chỉ dạy cho tôi Giáo Pháp theo trình tự từ thấp tới cao, từ cao tới 
siêu xuất hơn, với những mặt tối và mặt sáng đối lập của nó. Khi đức Thế 
Tôn chỉ dạy cho tôi Giáo Pháp theo cách như vậy, thông qua sự tự-biết trực 
tiếp ở đây về một giáo lý nào đó trong Giáo Pháp đó, tôi đã đi đến (rút ra) 
một kết luận về những giáo lý. Tôi đã đặt niềm-tin vào Vị Thầy như vầy: 
“Đức Thế Tôn là bậc toàn-giác, Giáo Pháp được giảng bày một cách hay 
khéo bởi đức Thế Tôn, Tăng Đoàn đang thực hành cách-thức tốt lành”. 


16. “Này các Tỳ kheo, khi niềm-tin của bất cứ ai đã được gieo trồng, đã 
được bắt rễ, và đã được thiết lập vào Như Lai thông qua những lý lẽ, những 
thuật ngữ, và những câu chữ như vậy, thì niềm-tin của người đó coi đã được 
dựa trên những lý lẽ, được bắt rễ từ sự-thấy, là vững chắc;?f nó không thể bị 
phá hoại bởi bất kỳ tu sĩ hay bả-la-môn nào hay trời thần nào hay Ma Vương 
hay bất kỳ ai trong thế gian. Này các Tỳ kheo, đó là cách điều tra về Như Lai 
theo đúng như Giáo Pháp, và đó là cách Như Lai được điều tra một cách 
khéo léo theo đúng như Giáo Pháp.” 


Chương III — Tiếp Cận Giáo Pháp * 81 


Đó là lời đức Thế Tôn đã nói. Các Tỳ kheo hài lòng và vui mừng với lời 
dạy của đức Thế Tôn. 
(MN 47: /mammsaka Suffa) 


5. NHỮNG BƯỚC ĐI TỚI SỰ CHỨNG NGỘ CHÂN LÝ 


10. Rồi bà-la-môn (tên) Cankĩ,°Š cùng với một đoàn lớn những bà-la- 
môn, đã đi đến gặp đức Thế Tôn, và đến nơi ông chào hỏi qua lại với đức 


Thế Tôn. Sau khi xong phần chào hỏi thân thiện, ông ta ngồi xuống một bên. 


11. Bấy giờ, vào lúc đó đức Thế Tôn đang ngồi và sắp sửa xong phần 
nói chuyện thăm hỏi hòa nhã với những bà-la-môn rất trưởng lão. Ngay lúc 
đó, có một môn sinh (học trò) bà-la-môn trẻ tên Kãpathika đang ngồi trong 
hội chúng đó. Trẻ, đầu cạo trọc, mười sáu tuổi, anh ta là một bậc thầy thông 
thuộc ba bộ kinh Vệ-đà (Veda) với những phần từ vựng thuật ngữ, nghi lễ 
cúng tế, âm vị học, và nguyên từ của chúng, và thứ năm là các phần sử học; 
giỏi về ngữ văn và ngữ pháp, anh ta hoàn toàn tỉnh thông về triết học tự 
nhiên và về những đặc điểm tướng số của một bậc Vĩ Nhân. Trong khi những 
bà-la-môn rất lớn tuổi đang nói chuyện với đức Thế Tôn, anh ta cứ liên tục 
chen vô và ngắt ngang cuộc nói chuyện của họ. Rồi đức Thế Tôn mới quở 


trách môn sinh bà-la-môn Kãpathika đó như vây: 


“Ngài Bhãradväja (tên họ tộc của Kãpathika)?" đừng nên chen vào và 
ngắt ngang chuyện của những bà-la-môn rất trưởng lão trong khi họ đang 


nói. Ngài nên chờ đên khi chuyện của họ đã được nói xong.” 


Sau khi lời này được nói ra, bà-la-môn CañkI đã nói với đức Thế Tôn 
rằng: “Thầy Cồ-đàm không cần quở trách môn sinh bà-la-môn Kãpathika. Vị 
môn sinh bà-la-môn này rất uyên bác; anh ta có tải diễn đạt; anh ta là khôn 
trí. Anh ta có khả năng dễ dàng tham gia vào cuộc thảo luận này với Thầy 
Cô-đàm.” 


82 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lÿ 


12. Rồi đức Thế Tôn nghĩ rằng: “Vì các bà-la-môn tôn vinh anh ta như 
vậy thì môn sinh bà-la-môn Kãpathika chắc hắn thành thạo về các kinh chú 
ba bộ kinh Vệ-đà.” 


Rồi môn sinh bà-la-môn Kãpathika nghĩ: “Khi nào sa-môn Cồ-đàm đưa 
pat 


mắt gặp mắt ta, thì ta sẽ đặt câu hỏi.” 


Rồi, bằng tâm của mình đức Thế Tôn biết được ý nghĩ trong tâm của môn 
sinh bà-la-môn Kãpathika, đức Thế Tôn đưa mắt nhìn về phía anh ta. Rồi 
môn sinh bà-la-môn Kãpathika nghĩ răng: “Sa-môn Cô-Đàm đã nhìn về phía 
ta. Vậy ta hãy hỏi ông ta một câu hỏi.” Rồi (nghĩ vậy nên làm) anh ta nói với 
đức Thế Tôn: 


“Thầy Cô-đàm, nói về những kinh chú cô của bà-la-môn đã được truyền 
tụng bằng miệng, đã được bảo tồn trong các bộ kinh, các bà-la-môn đi đến 
một kết luận nhất nhất rằng: “Chỉ đây (các kinh kệ này) là đúng, mọi điều 


khác đều là sai." Thầy Cồ-đàm nghĩ sao về chuyện này?” 


“Được rồi, này Bhãradväja: trong số những bà-la-môn có một bà-la-môn 
nảo nói như vây: “Tôi biết điều này, tôi nhìn thấy điều này: chỉ đây là đúng, 
mọi điều khác đều là sai? hay không?”——“Không có, thưa Thầy Cô-đàm.” 

“Rồi sao, này Bhãradvãja: vậy trong bảy thế hệ các thầy bả-la-môn có một 
thầy nào, hoặc một vị thầy (sư phụ, sư ông) của một thầy nào nói như vầy: 
“Tôi biết điều này, tôi nhìn thấy điều này: chỉ đây là đúng, mọi điều khác đều 
là sai hay không?”——“Không có, thưa Thầy Cô-đàm.” 

“Rồi sao, này Bhãradväja: những ẩn sĩ (tiên tri, tiên kiến) bà-la-môn thời 
cô xưa, là những người tạo ra các bài kinh chú đó, những người soạn ra các 
bài kinh chú đó, những bài kinh chú của họ đã từng được tụng, được đọc, và 
kết tập, mà các bà-la-môn ngày nay vẫn tiếp tục đọc tụng và lặp lại, lặp lại 
cái đã được nói, và tụng lại cái đã được tụng bởi những bà-la-môn trước 
kia—như Atthaka, Vamaka, Vamadeva, Vessamitta, Yamatagøl, Angirasa, 
Bhãradväja, Vãsettha, Bhãradväja, Vãsettha, Kassapa, và Bhagu”——những 


ân sĩ bả-la-môn cô xưa đó có bao giờ nói răng: “Tôi biệt điêu này, tôi nhìn 


Chương III — Tiếp Cận Giáo Pháp * 83 


° 





thấy điều này: chỉ đây là đúng, mọi điều khác đều là sai” hay không? 
“Không có, thưa Thầy Cô-đàm.” 


13. “Như vậy thì, này Bhãradvãja, dường như trong số những bà-la-môn 
trước giờ, không có một bà-la-môn nào nói rằng: “Tôi biết điều này, tôi nhìn 
thấy điều này: chỉ đây là đúng, mọi điều khác đều là sai." - Và trong số 
những bà-la-môn trước giờ, không có một thầy nào, hoặc một vị thầy của 
một thầy nào trong bảy thế hệ thầy đã từng nói rằng: “Tôi biết điều này, tôi 
nhìn thấy điều này: chỉ đây là đúng, mọi điều khác đều là sai.” — Và những 
nhà ấn sĩ bà-la-môn thời cổ xưa, là những người tạo ra các bài kinh chú, 
những người soạn ra những bài kinh chú ... thậm chí những nhà ấn sĩ bà-la- 
môn cô xưa đó cũng không nói rằng: “Chúng tôi biết điều này, chúng tôi nhìn 
thấy điều này: chỉ đây là đúng, mọi điều khác đều là sai.” Ví như như một 
hàng người mù đứng nối tiếp nhau: người trước không nhìn thấy, người giữa 
không nhìn thấy, và người sau không nhìn thấy. Cũng giống như vậy, này 
Bhãradväja, về câu khắng định nhất nhất đó của họ, dường như những bà-la- 
môn cũng giống một hàng người mù: người trước không nhìn thấy, người 
giữa không nhìn thấy, và người sau không nhìn thấy. Này Bhãradvãja, anh 
nghĩ sao, theo tình trạng như vậy, hóa ra niềm-tin của các bả-la-môn là 
không có cơ sở căn cứ gì, đúng vậy không?” 


'“Thây Cô-đàm, các bà-la-môn tôn vinh điêu này không phải chỉ vì niêm- 


tin. Họ cũng tôn vinh vì đó là những điều đã được truyền thừa bằng miệng.” 


14. “Này Bhãradvãja, đầu tiên anh khăng khăng dựa vào niềm-tin, giờ anh 
chuyển qua dựa vào truyền thống truyền miệng. Này Bhãradvãja, có năm 
điều có thể thành hai cách khác nhau tại đây và bây giờ. Năm đó là gì? 
Niềm-tin, sự chấp-thuận, truyền-thống truyền miệng, sự nhận biết có lý-giải, 
và sự chấp nhận một quan điểm là kết quả sau khi suy-xét nó.?# Năm điều 
này có thể thành hai cách khác nhau tại đây và bây giờ. Bây giờ, (¡) có điều 
do được chấp-nhận hoàn toàn chỉ vì niềm-tin, nhưng có thể nó chỉ là trống 
không, là sáo rỗng và sai lầm; nhưng có những điều không được chấp nhận 


hoàn toàn dựa vào niêm-tin, nhưng nó là thực, là đúng và không sai lâm. Lại 


84 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lÿ 


nữa, (1i) điều do được chấp-thuận hoàn toàn... (ii) điều do được truyền bá 
nhiều ... (1v) điều do được nhận biết nhiều ... và (v) điều do được xem xét 
kỹ nhiều, nhưng có thể nó chỉ là trống không, là sáo rỗng, và sai lầm; nhưng 
có điều không được chấp thuận hoàn toàn ... không được truyền bá nhiều ... 
không được nhận biết nhiều ... không được xem xét kỹ nhiều, nhưng nó là 
thực, là đúng và không sai lầm. [Với những tình trạng như vậy] sẽ không 
đúng đắn (phù hợp) đối với một người có trí khôn (chỉ vì muốn) bảo vệ (duy 
trì) sự thật của mình (chỉ là “sự thật” của mình, chưa chắc đúng là sự thật) mà 


đi đến kết luận nhất nhất rằng: “Chỉ đây là đúng, mọi điều khác đều là sai.””?° 


15. “Nhưng, thưa Thầy Cô-Đàm, theo cách nào là có sự bảo vệ một sự 
thật?””° Theo cách nào một người bảo vệ một sự thật? Chúng tôi muốn hỏi 
Thầy Cồ-đàm về sự bảo vệ một sự thật.” 

“Này Bhãradvãja, người đó bảo vệ sự thật khi người đó nói: “Niềm-tin của 
tôi là vậy'; nhưng người đó không đi đến kết luận nhất nhất: “Chỉ điều này là 
sự thật, mọi điều khác là sai. Này Bhãradväja, theo cách như vậy là có sự 
bảo vệ sự thật; theo cách này người đó bảo vệ sự thật; theo cách này chúng 


tôi mô tả sự bảo vệ sự thật. Nhưng đó vẫn chưa phải là sự khám phá sự thật.°! 


“Nếu một người chấp thuận (đồng ý) một điều ĐÌ2a¿ nếu một người nhận 
lấy (chấp nhận) một điều gì do được truyền miệng ... nếu một người [đạt tới 
một kết luận dựa trên] sự nhận biết do suy lý ... nếu một người có sự chấp 
nhận một quan điểm sau khi suy xét nó, người đó bảo vệ sự thật khi người đó 
nói: “Sự chấp nhận một quan điểm sau khi suy xét của tôi là như vậy”; nhưng 
người đó không đi đến kết luận nhất nhất rằng: “Chỉ điều này là sự thật, mọi 
điều khác là sai.” Cũng theo cách này, này Bhãradväja, là có sự bảo vệ sự 
thật; theo cách này người đó bảo vệ sự thật; theo cách này chúng tôi mô tả sự 
bảo vệ sự thật. Nhưng đó vẫn chưa phải là sự khám phá sự thật.” 

16. “Thầy Cô-đàm, theo cách như vậy là có sự bảo vệ sự thật; theo cách 
như vậy một người bảo vệ sự thật (của mình); theo cách như vậy chúng tôi 
nhận biết sự bảo vệ sự thật. Nhưng, Thầy Cô-đàm, theo cách nào là sự khám- 


Chương III — Tiếp Cận Giáo Pháp * 85 


phá sự thật? Theo cách nào một người khám-phá ra sự thật? Chúng tôi đang 
hỏi Thầy Cồ-đàm về sự khám-phá sự thật.” 


17. “Ở đây, này Bhãradväja, một Tỳ kheo có thể đang sống nương dựa 
vào một xóm làng hay thị trấn.”? Rồi có một gia chủ [hay con trai của ông ta] 
tới gặp vị Tỳ kheo đó đề điều tra vị ấy về ba loại trạng thái: những trạng thái 
có gốc /hzm, những trạng thái gốc sân, và những trạng thái gốc s¡: (ï) “Trong 
vị Tỳ kheo này có những trạng thái gốc tham nào mà, với tâm vị ấy bị ám 
mụi bởi những trạng thái tham đó, trong khi không biết vị ấy lại nói “Tôi 
biết”, hoặc trong khi không nhìn thấy vị ấy lại nói “Tôi nhìn thấy”, hoặc vị 
ấy có xúi giục người khác làm theo cách dẫn tới sự nguy hại và khổ đau dài 
lâu của họ?? Khi người đó đã điều tra vị Tỳ kheo người đó và đi đến biết 
rằng: 'Không có những trạng thái có gốc tham trong vị Tỳ kheo nảy. Hành vi 
thân và lời-nói của thầy ấy không phải loại còn dính tham. Và Giáo Pháp 
thầy ấy dạy là sâu sắc, nó khó hiểu và khó thấy, nó bình an và siêu phàm, 
không thê chứng ngộ được chỉ bằng lý giải, nó là tinh tế, được chứng nghiệm 
bởi người có trí. Giáo Pháp này không dễ gì được giảng dạy bởi người còn 
dính nhiễm /hưmn-dục. 

18. “Sau khi người đó đã điều tra vị Tỳ kheo và đã thấy thầy ấy đã được 
thanh lọc khỏi những trạng thái có gốc tham; tiếp theo người đó điều tra vị 
Tỳ kheo đó về những trạng thái gốc sân: (ii) “Trong vị Tỳ kheo này có những 
trạng thái gốc sân nào mà, với tâm vị ẫy bị ám mụi bởi những trạng thái sân 
đó ... hoặc vị ấy có xúi giục người khác làm theo cách dẫn tới sự nguy-hại và 
khổ đau lâu dài của họ?? Khi người đó đã điều tra vị Tỳ kheo người đó và đi 
đến biết rằng: “Không có những trạng thái có gốc sân trong vị Tỳ kheo này. 
Hành vi thân và lời-nói của thầy ấy không phải loại còn dính sân. Và Giáo 
Pháp thầy ấy dạy là sâu sắc... được chứng nghiệm bởi người có trí. Giáo 
Pháp này không dễ gì được giảng dạy bởi người còn dính nhiễm sân-giận. 

19. “Sau khi người đó đã điều tra vị Tỳ kheo và đã thấy thầy ấy được 
thanh lọc khỏi những trạng thái có gốc sân; tiếp theo người đó điều tra vị Tỳ 
kheo đó về những trạng thái gốc sỉ: (ii) “Trong vị Tỳ kheo này có những 


S6 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lÿ 


trạng thái gốc si nào mà, với tâm vị ấy bị ám mụi bởi những trạng thái si đó 
... hoặc vị ấy có xúi giục người khác làm theo cách dẫn tới sự nguy-hại và 
khổ đau lâu dài của họ?? Khi người đó đã điều tra vị Tỳ kheo người đó và đi 
đến biết rằng: 'Không có những trạng thái có gốc si trong vị Tỳ kheo này. 
Hành vi thân và lời-nói của thầy ấy không phải loại còn dính si. Và Giáo 
Pháp thầy ấy dạy là sâu sắc ... được chứng nghiệm bởi người có trí. Giáo 
Pháp này không dễ gì được giảng dạy bởi người còn dính nhiễm s¡-mở.' 


20. “Sau khi người đó đã điều tra vị Tỳ kheo và đã nhìn thấy thầy ấy được 
thanh lọc khỏi những trạng thái gốc si, (iv) thì người đó đặt niềm-tin vào vị 
ấy; với đầy sự tin tưởng như vậy, (v) người đó đến thăm và kính lễ vị thầy 
ấy; sau khi kính lễ vị thầy ấy, (vi) người đó lắng nghe; khi lắng nghe, (vii) 
người đó nghe được Giáo Pháp; sau khi nghe được Giáo Pháp, (v11) người 
đó ghi nhớ và xem xét ý-nghĩa của những giáo lý mà mình đã ghi nhớ; khi 
xem xét ý-nghĩa các giáo lý, (¡x) người đó chấp nhận những giáo lý đó từ kết 
quả suy xét chúng: khi người đó đã chấp nhận những giáo lý đó từ kết quả 
suy xét chúng, (x) sự nhiệt-thành phát khởi; khi sự nhiệt-thành đã phát khởi, 
(x1) người đó áp dụng ý-chí; sau khi áp dụng ý-chí, (x1) người đó soi-xét 
kỹ;”” sau khi đã soi-xét kỹ, (xiii) người đó chuyên-cần tu (tỉnh cần);°“ sau khi 
đã chuyên-cần tu một cách kiên định, (xiv) người ấy bằng thân chứng ngộ 
sự-thật tối thượng (cao nhất) và nhìn thấy nó bằng cách thâm nhập nó bằng 
trí-tuệ.”” Theo cách như vậy, này Bhãradvãja, là có sự khám-phá ra sự-thật; 
theo cách như vậy là người đó khám phá sự thật; theo cách như vậy là chúng 
tôi mô tả sự khám-phá sự-thật. Nhưng đó vẫn chưa có sự đạt-tới cuối cùng 


(rốt ráo) tới sự-thật.” 


21. “Thầy Cồ-đàm, theo cách như vậy là có sự khám-phá sự-thật; theo 
cách như vậy là một người khám-phá ra sự thật; theo cách như vậy chúng tôi 
nhận biết sự khám-phá sự thật. Nhưng, Thầy Côồ-đàm, theo cách nào để có 
được sự đạt-tới cuối cùng tới sự-thật? Theo cách nào một người cuối cùng 
đạt tới sự-thật. Chúng tôi đang hỏi Thầy Cồ-Đàm về sự đạt-tới cuối cùng tới 


sự-thật.” 


Chương III — Tiếp Cận Giáo Pháp * 87 


“Này BhaãradväJa, sự đạt-tới cuối cùng tới sự-thật nằm ở chỗ sự lặp-lạ1, sự 
tu-tập và tu-đưỡng những điều (những bước tu) giống như đã tu trước đó. 
Theo cách như vậy là có sự đạt-tới cuối cùng tới sự-thật; theo cách như vậy 
là một người cuối cùng đạt tới sự-thật; theo cách như vậy chúng tôi mô tả về 


sự đạt-tới cuôi cùng tới sự-thật.” ? 


2: “Thầy Cô-đàm, có sự đạt-tới cuối cùng tới sự thật; theo cách như vậy 
là một người cuối cùng đạt-tới sự thật; theo cách như vậy chúng ta nhận biết 
sự đạt-tới cuối cùng tới sự thật. Nhưng, này Thầy Cồ-đàm, điều gì là hữu-ích 
nhất (giúp) cho sự đạt-tới cuối cùng tới sự-thật? Chúng tôi đang hỏi Thầy 
Cồ-đàm về điều gì là hữu-ích nhất (giúp) cho sự đạt-tới cuối cùng tới sự- 
thật.” 


“Này Bhãradväja, sự chuyên-cần tu (tinh cần) là hữu-ích nhất (giúp) cho 
sự đạt-tới cuối cùng tới sự-thật. Nếu một người không chuyên-cần tu, thì cuối 
cùng người đó sẽ không đạt-tới sự-thật; nhưng vì một người chuyên-cân tu, 
nên người đó cuối cùng sẽ đạt tới sự-thật. Đó là lý do tại sao sự chuyên-cần 
tu là hữu-ích nhất đề dẫn tới sự đạt-tới cuối cùng tới sự-thật.” 


23. “Nhưng, Thầy Cồ-đàm, điều gì là hữu-ích nhất (giúp) cho sự chuyên- 
cần tu (tinh cần). Chúng tôi đang hỏi Thầy Cô-đàm về điều gì là hữu-ích nhất 


cho sự chuyên-cân tu.” 


“Này Bhãradvãja, sự soi-xét kỹ là hữu-ích nhất cho sự chuyên-cần tu. Nếu 
một người không soi-xét kỹ, thì người đó sẽ không chuyên-cần tu; nhưng vì 
người đó soi-xét kỹ, nên người đó chuyên-cần tu. Đó là lý do tại sao sự soi- 
xét kỹ là hữu-ích nhất cho sự chuyên-cần tu.” 

24. “Nhưng, Thầy Cô-đàm, điều gì là hữu-ích nhất (giúp) cho sự soi-xét 
kỹ? Chúng tôi đang hỏi Thầy Cồ-đàm về điều gì là hữu-ích nhất cho sự soi- 
xét kỹ.” 

“Này Bhãradvãja, sự áp dụng ý-chí là hữu-ích nhất cho sự soi-xét kỹ. Nếu 
một người không áp dụng ý-chí của mình, người đó sẽ không soI-xét kỹ; 


88 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lÿ 


nhưng vì người đó có áp dụng ý-chí của mình, nên người đó soI-xét kỹ. Đó là 


lý do tại sao sự áp dụng ý-chí là hữu ích nhất cho sự soi-xét kỹ.” 


25. “Nhưng, Thầy Cồ-đàm, điều gì là hữu-ích nhất (giúp) cho sự áp dụng 
ý-chí? Chúng tôi đang hỏi Thầy Cồ-đàm về điều gì là hữu-ích nhất cho sự áp 
dụng ý-chí.” 


“Này Bharadväla, sự nhiệt-thành là hữu-ích nhất cho sự áp dụng ý-chí. 
Nếu một người không phát khởi sự nhiệt-thành, người đó không áp dụng ý- 
chí của mình; nhưng vì người đó có phát khởi sự nhiệt-thành, nên người đó 
áp dụng ý-chí của mình. Đó là lý do tại sao sự nhiệt-thành là hữu-ích nhất 


cho sự áp dụng ý-chí.” 


26. “Nhưng, Thầy Cồ-Đảm, điều gì là hữu-ích nhất (giúp) cho sự nhiệt- 
thành.” 


“Này Bhãradvãja, sự chấp-nhận có suy xét những giáo lý (từ kết quả sau 
khi suy xét chúng) là hữu-ích nhất cho sự nhiệt-thành. Nếu một người không 
đạt được sự chấp-nhận có suy xét những giáo lý, thì sự nhiệt-thành không 
tăng lên; nhưng vì người đó chấp nhận có suy xét những giáo lý, nên sự 
nhiệt-thành tăng lên. Đó là lý do tại sao sự chấp-nhận có suy xét những giáo 
lý là hữu-ích nhất cho sự nhiệt-thành.” 


27. “Nhưng, Thầy Cô-Đàm, điều gì là hữu-ích nhất (giúp) cho sự chấp- 
nhận có suy xét những giáo lý? Chúng tôi đang hỏi Thầy Cồ-đàm về điều gì 


là hữu-ích nhất cho sự chấp-nhận có suy xét những giáo lý.” 


“Này Bhãradvãja, sự xem-xét ý nghĩa (của những giáo lý) là hữu-ích nhất 
cho sự chấp-nhận có suy xét những giáo lý. Nếu một người không xem-xét ý 
nghĩa của chúng, thì người đó sẽ không chấp-nhận những giáo lý đó một 
cách có suy xét; nhưng vì người đó có xem-xét ý nghĩa của chúng, nên người 
đó chấp-nhận những giáo lý đó một cách có suy xét. Đó là lý do tại sao sự 


xem-xét ý nghĩa là hữu-ích nhất cho sự chấp-nhận có suy xét những giáo lý.” 


Chương III — Tiếp Cận Giáo Pháp * 89 


28. “Nhưng, Thầy Cô-Đàm, điều gì là hữu-ích nhất (giúp) cho sự xem-xét 
ý nghĩa? Chúng tôi đang hỏi Thầy Cồ-đàm về điều gì là hữu-ích nhất cho sự 
xem-xét ý nghĩa (những giáo lý). 


“Này Bhãradvãja, sự ghi-nhớ (những giáo lý) là hữu-ích nhất cho sự xem- 
xét ý nghĩa (của chúng). Nếu một người không ghi-nhớ một giáo lý, thì 
người đó sẽ không xem-xét ý nghĩa của nó; nhưng vì người đó có ghi-nhớ 
giáo lý đó, nên người đó xem-xét ý nghĩa của nó. Đó là lý do tại sao sự ghi- 


nhớ là hữu-ích nhất cho sự xem-xét ý nghĩa.” 


29. “Nhưng, Thầy Cô-Đàm, điều gì là hữu-ích nhất (giúp) cho sự ghi- 
nhớ? Chúng tôi đang hỏi Thây Cô-đàm về điều gì là hữu-ích nhất cho sự ghi- 
nhớ (những giáo lý). 


“Này Bhãradvãja, sự nghe Giáo Pháp là hữu-ích nhất cho sự ghi-nhớ 
(những giáo lý). Nếu một người không nghe Giáo Pháp, thì người đó sẽ 
không ghi-nhớ những giáo lý; nhưng vì người đó có nghe Giáo Pháp, nên 
người đó ghi-nhớ những giáo lý. Đó là lý do tại sao sự nghe Giáo Pháp là 
hữu-ích nhất cho việc ghi-nhớ những giáo lý.” 


30. “Nhưng Thầy Cô-đảm, điều gì là hữu-ích nhất (giúp) cho việc nghe 
Giáo Pháp? Chúng tôi đang hỏi Thầy Cồ-đàm về điều gì là hữu-ích nhất cho 
việc nghe Giáo Pháp.” 


“Này Bhãradväja, sự để tai lắng-nghe là hữu-ích nhất việc nghe được 
Giáo Pháp. Nếu một người không để tai lắng-nghe, thì người đó không thực 
sự nghe Giáo Pháp; nhưng vì người đó để tai lắng-nghe, nên người đó thực 
sự nghe được Giáo Pháp. Đó là lý do tại sao sự để tai lắng-nghe là hữu-ích 
nhất cho việc nghe Giáo Pháp.” 

31. “Nhưng, Thầy Cồ-Đàm, điều gì là hữu-ích nhất (giúp) cho sự để tai 
lắng-nghe? Chúng tôi đang hỏi Thầy Cô-đàm về điều gì hữu-ích nhất cho sự 
để tai lắng-nghe (Giáo Pháp) .” 

“Này Bhãradvãja, sự tôn-trọng là hữu-ích nhất cho sự để tai lắng-nghe. 
Nếu một người không tôn-trọng (người thuyết giảng), thì người đó không để 


90 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lý 


tai lắng-nghe; nhưng vì người đó có tôn-trọng (người thuyết giảng), nên 
người đó để tai lẵng-nghe. Đó là lý do tại sao sự tôn-trọng là hữu-ích nhất 


cho sự đề tai lắng-nghe.” 


32. “Nhưng, Thầy Cô-đàm, điều gì là hữu-ích nhất (giúp) cho sự (thể hiện 
sự) tôn-trọng? Chúng tôi đang hỏi Thầy Cồ-đàm về điều gì là hữu-ích nhất 
cho sự tôn-trọng (người thuyết pháp).” 


“Này Bhãradväja, sự đến-thăm (gặp gỡ) là hữu-ích nhất cho sự (thể hiện 
sự) tôn-trọng (người thuyết pháp). Nếu một người không đến-thăm (không 
gặp gỡ) [một vị thầy, người thuyết pháp], thì người đó không có sự tôn-trọng 
đối với vị đó; nhưng vì người đó có đến-thăm (có gặp gỡ) [vị thầy, người 
thuyết pháp], nên người đó có sự tôn-trọng đối với vị đó. Đó là lý do tại sao 
sự đến-thăm (gặp gỡ) là hữu-ích nhất cho sự (thể hiện sự) tôn-trọng đối với 
vị đó.” 

33. “Nhưng, Thầy Cồ-đàm, điều gì là hữu-ích nhất (giúp) cho sự đến- 
thăm (gặp gỡ)? Chúng tôi đang hỏi Thầy Cồ-đàm điều gì hữu-ích nhất cho sự 
đến-thăm (gặp gỡ) [một vị thầy, người thuyết pháp]? 


“Này BhaãradväJa, niềm-tin là hữu-ích nhất cho sự đến-thăm (gặp gỡ) [một 
vị thầy, người thuyết pháp]. Nếu niềm-tin không khởi sinh trong một người, 
người đó sẽ không đến-thăm (hay gặp gỡ) vị đó; nhưng vì có niềm-tin khởi 
sinh bên trong người đó, nên người đó đến-thăm (gặp gỡ) vị đó. Đó là lý do 
tại sao niềm-tin là hữu-ích nhất cho sự đến-thăm (gặp gỡ) [một vị thầy, nØười 


thuyết pháp].” 


34. “() Chúng tôi đã hỏi Thầy Cô-đàm về “sự bảo vệ một sự thật”, và 
Thầy Cô-đàm đã trả lời về “sự bảo vệ một sự thật; chúng tôi đồng ý và chấp 
nhận sự trả lời đó, và do đó chúng tôi thấy hài lòng. (ii) Chúng tôi đã hỏi 
Thầy Côổ-đàm về “sự khám-phá sự thật, và Thầy Cồ-đàm đã trả lời về “sự 
khám-phá sự thật; chúng tôi đồng ý và chấp nhận sự trả lời đó, và do đó 
chúng tôi thấy hài lòng. (ii) Chúng tôi đã hỏi Thầy Cô-đàm về “sự đạt-tới 
cuối cùng tới sự-thật', và Thầy Cồ-đàm đã trả lời về “sự đạt-tới cuối cùng tới 


sự-thật; chúng tôi đồng ý và chấp nhận sự trả lời đó, và do đó chúng tôi thấy 


Chương III — Tiếp Cận Giáo Pháp * 91 


hài lòng. (v) Chúng tôi đã hỏi Thầy Cồ-đàm về “điều gì là hữu-ích nhất 
(giúp) cho sự đạt-tới cuối cùng tới sự-thật, và Thầy Cồ-đàm đã trả lời về 
“điều hữu-ích nhất cho sự đạt-tới cuối cùng tới sự-thật'; chúng tôi đồng ý và 
chấp nhận sự trả lời đó, và do đó chúng tôi thấy hài lòng. (v) Bất cứ điều gì 
chúng tôi đã hỏi Thầy Cồ-đàm, Thầy đã trả lời chúng tôi; chúng tôi đồng ý 
và chấp nhận những sự trả lời đó, và do đó chúng tôi thấy hài lòng. Thưa 
Thầy Cồ-đàm, trước đây chúng tôi cứ nghĩ rằng: “Những ông thầy tu đầu 
trọc, dòng giống nô bộc tăm tối được sinh ra từ bàn chân của Người Thân 
Tộc thì làm sao hiểu được Giáo Pháp???” Nhưng giờ Thầy Cô-đàm đã thực sự 
làm khơi dậy trong tôi niềm thương-mến đối với các sa-môn, niềm-tin đối 
với các sa-môn, niềm kính-trọng đối với các sa-môn. 

35. “Thật kỳ diệu, thưa Thầy Cô-Đàm! Thật kỳ diệu, thưa Thầy Cồ-Đảm! 
... [Giống như kinh MN 91, mục 37]... Từ hôm nay kính mong Thây Cồ-Đàm 
ghi nhớ con là một đệ tử tại gia đã quy y nương tựa suốt đời.” 


(rích MN 95: Canki Suifa) 


92 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đê giáo lý 


Chương IV 
HẠNH PHÚC THẦY ĐƯỢC TRONG KIẾP NÀY 


94 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đê giáo lý 


Chương IV— Hạnh Phúc Thấy Được Trong Kiếp Này * 95 


1. TUYẾN DƯƠNG GIÁO PHÁP TRONG XÃ HỘI 
(1) Vị Vua Quay Chuyển Bánh Xe Giáo Pháp 


(D “Này các Tỳ kheo, ngay cả một vị vua quay chuyên bánh xe (chuyển 
luân vương), là một vị vua chân chánh trị vì bằng Giáo Pháp, cũng không 


quay chuyên bánh xe nêu không có vị vua trên ông ta.” 


Sau khi điều này được nói ra, một Tỳ kheo đã thưa với đức Thế Tôn: 
“Nhưng, thưa Thế Tôn, ai là vị vua ở trên vị vua quay chuyên bánh xe, vị vua 
chân chánh trị vì bằng Giáo Pháp đó?” 

“Đó chính là Giáo Pháp, này Tỳ kheo”, đức Thế Tôn nói." 

“Ở đây, này Tỳ kheo, một vị vua quay chuyển bánh xe, vị vua chân 
chánh trị vì bằng Giáo Pháp, dựa vào Giáo Pháp, tôn vinh, tôn trọng và kính 
trọng Giáo Pháp, lẫy Giáo Pháp là tiêu-chuẩn, là biêu-ngữ, là thâm-quyên, 
cung cấp sự bảo-vệ chân chánh, sự che-chở, sự phòng-hộ cho những người 
trong hoàng cung của ông. Lại nữa, một vị vua quay chuyên bánh xe, vị vua 
chân chánh trị vì bằng Giáo Pháp, dựa vào Giáo Pháp, tôn vinh, tôn trọng và 
kính trọng Giáo Pháp, lấy Giáo Pháp là tiêu-chuẩn, là biểu-ngữ, là thâm- 
quyền, cung cấp sự bảo-vệ chân chánh, sự che-chở, sự phòng-hộ cho những 
chư thần giai cấp chiến-sĩ, quân đội, những bà-la-môn và những gia chủ, 
những người ở thành thị và thôn quê, những tu sĩ và bà-la-môn, những súc 
vật và chim muông. Sau khi đã cung cấp sự bảo-vệ chân chánh, sự che-chở, 
sự phòng-hộ cho tất cả những chúng sinh như vậy, vị vua quay chuyên bánh 
xe đó, vị vua chân chánh trị vì bằng Giáo Pháp, chỉ quay chuyển bánh xe nhờ 
vào duy nhất Giáo Pháp, ”? đó là bánh xe không thê nảo bị quay ngược bởi bất 
kỳ người thù nghịch nào. '°9 


(ID (1) “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, Như Lai, bậc A-la-hán, 
bậc Toàn Giác, là vị vua chân chánh của Giáo Pháp, dựa vào Giáo Pháp, tôn 
vinh, tôn trọng và kính trọng Giáo Pháp, lấy Giáo Pháp là tiêu-chuẩn, là 
biểu-ngữ, là thâm-quyền, cung cấp sự bảo-vệ chân chánh, sự che-chở, sự 


96 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đê giáo lý 


phòng-hộ đối với những hành-động [hành vi thân], tuyên thuyết rằng: “Hành- 
động như vậy nên được tu dưỡng; hành-động như kia không nên tu dưỡng.” 


(2) “Lại nữa, Như Lai, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác, là vị vua chân 
chánh của Giáo Pháp, dựa vào Giáo Pháp, tôn vinh, tôn trọng và kính trọng 
Giáo Pháp, lấy Giáo Pháp là tiêu-chuẩn, là biểu-ngữ, là thâm-quyền, cung 
cấp sự bảo-vệ chân chánh, sự che-chở, sự phòng-hộ đối với những lời-nói 
[hành vi miệng], tuyên thuyết rằng: “Lời-nói như vậy nên tu dưỡng: lời-nói 
như kia không nên được tu dưỡng. ` 


(3) “Lại nữa, Như Lai, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác, là vị vua chân 
chánh của Giáo Pháp, dựa vào Giáo Pháp, tôn vinh, tôn trọng và kính trọng 
Giáo Pháp, lấy Giáo Pháp là tiêu-chuẩn, là biểu-ngữ, là thâm-quyền, cung 
cấp sự bảo-vệ chân chánh, sự che-chở, sự phòng-hộ đối với những tâm-ý 
[hành vi tâm], tuyên thuyết rằng: “Tâm-ý như vậy nên được tu dưỡng; tâm-ý 
như kia không nên được tu dưỡng." 


“Sau khi đã cung cấp sự bảo-vệ chân chánh, sự che-chở, sự phòng-hộ 
đối với những hành-động, lời-nói, và tâm-ý như vậy, Như Lai, bậc A-la-hán, 
bậc Toàn Giác thiết lập sự quay chuyển bánh xe Giáo Pháp nhờ vào duy nhất 
Giáo Pháp, đó là bánh xe không thê nào có thê bị quay ngược bởi bất kỳ sa- 
môn, bà-la-môn, thiên thần,Ma Vương, hay Trời Brahmä, hay bắt cứ ai trong 


thê gian.”!9! 


(AN 3:14) 


(2) Thờ Kính Sảu Phương 


1. Tôi nghe như vây. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Rãjagaha 
(Vương Xá), trong khu Rừng Tre (Trúc Lâm), ở (chỗ được gọi là) Chỗ Kiếm 
Ăn của Bây Sóc. Rồi có Sigãla là con của một gia chủ, sau khi anh ta thức 
dậy sớm, anh ta đi ra khỏi thành Rãjagaha, đang vái lạy, với quần áo ướt và 
tóc ướt và chấp hai tay, hướng về các phương: đông, tây, nam, bắc, dưới 
(thiên đế), và trên (thiên đỉnh). 


Chương IV— Hạnh Phúc Thấy Được Trong Kiếp Này * 1 


2. Và đức Thế Tôn, sau khi thức dậy sớm và mặc y áo, mang y ngoài và 
bình bát đi tới thành Rãjagaha đề khất thực. Và sau khi nhìn thấy Sigãla đang 
vái lạy các phương, đức Thế Tôn nói: “Này người con của gia chủ, tại sao 


anh thức dậy sớm để vái lạy các phương khác nhau như vậy?” 


“Thưa ngài, cha của tôi, khi sắp chết, đã dặn tôi phải làm như vậy. Và 
do đó, vì tôn trọng những lời dặn của cha mà tôi đã tôn kính, tôn vinh, và coi 
là thiêng liêng, nên tôi thức đậy sớm để vái lạy các phương theo cách như 


vậy. 


“Này con trai của gia chủ, theo nghi luật của Thánh Nhân thì đó không 
phải là cách đúng đắn đề cúng kính sáu phương.” 


“Thưa ngài, vậy theo cách nào để thờ cúng sáu phương theo nghỉ luật 
của Thánh Nhân? Sẽ tốt lành nếu có bậc Thế Tôn chỉ dạy cho con cách đúng 


đăn đề thờ cúng sáu phương theo nghỉ luật của Thánh Nhân.” 


“Rồi, này con trai của gia chủ, hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng, ta sẽ 


nói”. “Dạ, thưa ngài”, Sigãla thưa. Và đức Thế Tôn đã nói điều này: ... 


27. “Và bây giờ, này con trai của g1a chủ, theo cách nào một đệ tử thánh 
thiện bảo vệ sáu phương? Sáu thứ này được coI là sáu phương. Phương đông 
biểu thị cho cha mẹ. Phương nam biểu thị cho thầy cô. Phương tây là vợ 
chồng. Phương bắc là bạn bè. Dưới thiên để là những người ở, người làm và 


người giúp việc. Trên thiên đỉnh là những tu sĩ và bà-la-môn. 


28. [1] “(a) Có năm cách một người con nên chăm lo cho cha mẹ là 
phương đông. [Người con nên biết nghĩ:] “(¡) Sau khi đã được nuôi nắng bởi 
cha mẹ, tôi sẽ nuôi nắng cha mẹ. (ii) Tôi sẽ làm thay những nghĩa vụ công 
việc của cha mẹ. (iii) Tôi sẽ giữ gìn nối tiếp gia phong của gia đình. (¡v) Tôi 
sẽ sống xứng đáng với tài sản tôi được thừa kế. (v) Sau khi cha mẹ qua đời, 
tôi sẽ thay mặt họ cúng dường phân phát quà biếu.” (b) Và có năm cách cha 
mẹ, được con cái chăm lo cho mình như phương đông, nên chăm lo lại như 
vầy: () Ngăn cản con cái làm điều xấu ác, (1i) ủng hộ trợ giúp con cái làm 


điều tốt thiện, (iii) dạy con các kỹ năng nghề nghiệp, (¡v) chọn vợ gã chồng 


98 s Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lý 


thích hợp cho con, và (v) khi đến lúc thích hợp, chuyển giao tài sản kế thừa 
cho con. Theo cách như vậy là phương đông đã được che chở, là làm cho 
phương đông được bình-an và không còn sợ-hãi. 


29. [2] “(a) Có năm cách những học trò nên chăm lo cho thầy cô giáo là 
phương nam: (¡) Khi gặp thì đứng dậy kính lễ, (ii) đứng hầu hạ thầy cô, (11) 
chú tâm lắng nghe lời thầy cô, (iv) phục vụ thầy cô, và (v) năm vững các kỹ 
năng mà thầy cô đã chỉ dạy. (b) Và có năm cách các thầy cô, được học trò 
chăm lo cho mình như phương nam như vậy, nên chăm lo lại như vầy: () Chỉ 
dạy đầy đủ cho học trò, (1i) bảo đảm học trò nắm được những điều cần nắm 
vững, (ii) dạy học trò đầy đủ về căn bản kỹ năng nghề nghiệp, (v) giới thiệu 
học trò tới những bạn bẻ và đồng nghiệp của mình, và (v) mang lại sự an 
toàn cho học trò về mọi mặt. Theo cách như vậy là phương nam được che 


chở, là làm cho phương nam được bình-an và không còn sợ-hãi. 


30. [3] “(a) Có năm cách người chồng nên chăm lo cho vợ mình là 
phương phương: (¡) Tôn trọng người vợ, (ii) hòa nhã, không nói chê nói xấu 
người vợ, (ii) chung thủy với người vợ, (iv) trao quyền hạn cho vợ, và (v) 
mua tặng những đồ trang sức cho vợ. (b) Và có năm cách một người vợ, 
được chồng chăm lo cho mình như phương tây như ậy, nên chăm lo lại như 
vầy: () Quán xuyến đảm đang việc nhà, (ii) đối xử tốt với người ở, (ii) 
chung thủy với chồng, (iv) bảo vệ tài sản của cải, và (v) khéo léo và giỏi 
giang trong những việc khác. Theo cách như vậy là phương tây được che 


chở, là làm cho phương tây được bình-an và không còn sợ-hãi. 


31. |4] “(a) Có năm cách một người nên chăm lo cho bạn bè và đồng sự 
(đồng nghiệp, thiện hữu) như phương bắc: (¡) Rộng lòng, tặng biếu quà cho 
bạn, (i¡) nói lời hòa nhã, tử tế, (ii) chăm lo các phúc lợi của họ, (1v) coi bạn 
như bản thân mình, và (v) giữ lời hứa. (b) Và có năm cách những bạn bẻ và 
đồng sự, được bạn chăm lo cho mình như phương bắc, nên chăm lo lại như 
vầy: () Chăm sóc bạn khi bạn không thể tự chăm sóc, (ii) coi ngó giùm tài 
sản của bạn khi bạn không thể tự coi ngó, (ii) làm chỗ nương nhờ khi bạn bị 


sợ hãi, (1v) không bỏ rơi bạn trong lúc bạn gặp khó khăn, hoạn nạn, và (v) thể 


Chương IV— Hạnh Phúc Thấy Được Trong Kiếp Này * 99 


hiện sự quan tâm tới con cái người nhà của bạn mình. Theo cách như vậy là 
phương bắc được che chở, là làm cho phương bắc được bình-an và không 
còn sợ-hãi. 

32. [5] “(a) Có năm cách một người chủ nên chăm lo cho những người ở 
và người làm của mình là phương dưới (thiên đế): (1) Giao việc làm đúng với 
khả năng, sức lực của họ, (11) chu cấp thức ăn và trả lương cho họ, (11) chăm 
sóc họ khi họ bị đau bệnh, (iv) chia sẻ những món ngon món quý cho họ, và 
(v) cho họ nghĩ ngơi, nghỉ phép đúng lúc. (b) Và có năm cách những người ở 
và người làm, được người chủ chăm lo cho mình như phương dưới như vậy, 
nên chăm lo lại như vầy: () Thức dậy trước chủ, (1) đi ngủ sau chủ, (11) chỉ 
lấy những thứ được cho, không gian-cắp, (iv) làm đúng làm tốt các công 
việc, và (v) nói tốt, giữ tiếng giữ danh cho chủ của mình. Theo cách như vậy 
là phương dưới được che chở, là làm cho phương dưới được bình-an và 


không còn sợ-hãi. 


33. [6] (a) “Có năm cách một người nên chăm lo cho những tu sĩ và bà- 
la-môn là phương trên (thiên đỉnh): (¡) Có nói lời thân mến đối với họ, (ii) có 
hành động thân mến đối với họ, (ii) có ý-nghĩ thân mến đối với họ, (iv) mở 
rộng cửa nhà chào đón họ, và (v) chu cấp cúng dường những thứ cần thiết 
giúp họ nuôi thân (để tu hành). (b) Và đáp lại, những tu sĩ và bảà-la-môn, 
được người chăm lo cho mình như phương trên như vậy, nên chăm lo lại như 
vầy: (¡) Khuyên ngăn họ tránh bỏ điều xấu ác, (ii) khuyến khích khuyên dạy 
họ làm điều tốt thiện, (ii) có lòng bi-mẫn một cách nhân từ đối với họ, (iv) 
truyền dạy cho họ những điều họ chưa nghe chưa biết, và (v) chỉ cho họ con- 
đường hướng lên (tái sinh) cõi trời. Theo cách như vậy là phương trên được 


che chở, là làm cho phương trên được bình-an và không còn sợ-hãi.” 


(irích DN 31: Sigãala Suff4) 
(Lời Khuyên Dạy Sigala) 


2. GIA ĐÌNH 


100 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ để giáo lý 


(1) Cha Mẹ và Con Cải 
(a) Tôn Kính Cha Mẹ 


“Này các Tỳ kheo, (1) những gia đình sống có vị Trời [Brahma, Phạm 
Thiên] khi ở nhà cha mẹ được con cái tôn kính. (2) Những gia đình sống có 
những vị thầy đầu tiên (bậc tổ sư) khi ở nhà cha mẹ được con cái tôn kính. 
(3) Những gia đình sống có những vị thiên thần đầu tiên (bậc tổ thiên thần) 
khi ở nhà cha mẹ được con cái tôn kính. (4) Những gia đình sống có những 


bậc đáng cúng dường khi ở nhà cha mẹ được con cái tôn kính. 


“Này các Tỳ kheo, “vị Trời” ở đây là chữ chỉ bậc cha mẹ. “Các vị tổ sư” 
ở đây là chữ chỉ bậc cha mẹ. “Những bậc tô thiên thần' ở đây là chữ chỉ bậc 
cha mẹ. “Những bậc đáng cúng dường” ở đây là chữ chỉ bậc cha mẹ. Vì lý do 
gì? Bởi cha mẹ là nguồn giúp đỡ to lớn đối với con cái; cha mẹ nuôi lớn, 
nuôi ăn, và giúp cho con cái nhìn thấy thế gian.” 


(AN 4:63) 


(b) Trả Hiễu Cha Mẹ 


“Này các Tỳ kheo, ta tuyên bố có hai người không ai có thể trả hết ơn 


nghĩa cho họ được. Hai đó là gì? Là cha và mẹ. 


“Cho dù một người có cõng mẹ trên vai nảy và cõng cha trên vai kia, và 
cứ cõng như vậy suốt một trăm năm, họ sống tới một trăm tuôi; và thậm chí 
một người có chăm sóc cha mẹ băng cách sức dầu nóng, xoa bóp, tắm rửa, và 
kỳ cọ chân tay của họ, và thậm chí họ có đại tiện tiêu tiện ngay lúc đó—cho 
dù như vậy cũng chưa đủ gì đối với cha mẹ mình, vẫn không trả hết ơn nghĩa 
đối với cha mẹ. Cho dù một người có lập cha mẹ thành chúa tế cai trị trái đất 
này, giàu có bảy báu, thì cũng chưa đủ gì đối với cha mẹ, vẫn không trả hết 
ơn nghĩa cho cha mẹ. Bởi vì sao? Vì cha mẹ là sự giúp đỡ to lớn đối với con 


cái; cha mẹ nuôi con lớn, cho con ăn, và chỉ cho con nhìn thây thê gian. 


Chương IV— Hạnh Phúc Thấy Được Trong Kiếp Này * 101 


“Nhưng, này các Tỳ kheo, nếu cha mẹ của ai thiếu niềm-tin (vào Tam 
Bảo), người đó khuyến khích, ổn định, và thiết lập họ trong niềm-tin; nếu cha 
mẹ của ai thiếu đức-hạnh, người đó khuyến khích, ổn định, và thiết lập họ 
trong giới-hạnh; nếu cha mẹ của ai là keo-kiệt, người đó khuyến khích, ôn 
định, và thiết lập họ trong tâm rộng lòng bố-thí; nếu cha mẹ của ai là vô-trí, 
người đó khuyến khích, ồn định, và thiết lập họ trong trí-tuỆệ—theo cách như 
vậy là người đó đã làm đủ đối với cha mẹ, đã trả hết ơn nghĩa đối với cha mẹ, 
và đã trả nhiều hơn đủ đối với họ.” 


(AN 2:33) 


(2) Vợ Chẳng 
(a) Bắn Loại Hôn Nhân (sông chung) 


Trong một lần khi đức Thế Tôn đang đi trên đường lộ từ Madhurã tới 
Verañjã, và có một số người gồm các gia chủ và các bà vợ cũng đang đi trên 
tuyến đường đó. Rồi đức Thế Tôn bước ra khỏi đường lộ và đến ngồi dưới 
một gốc cây. Các gia chủ và các bà vợ của họ nhìn thấy Đức Thế Tôn đang 
ngồi đó, họ đến gặp, kính lễ đức Thế Tôn, và ngồi xuống một bên. Rồi đức 
Thế Tôn đã nói với họ: 

“Này các gia chủ, có bốn sự sống chung [hôn nhân]. Bốn là gì? Một kẻ 
bắt hạnh sống với một kẻ bất hạnh; một kẻ bất hạnh sống với một nữ thiên 
thần; một thiên thần sống với một kẻ bất hạnh; một thiên thần sống VỚI một 
nữ thiên thần. 

(1) “Và theo cách nào là một kẻ bất hạnh sống với một kẻ bất hạnh?!“ Ở 
đây, này các gia chủ, người chồng thì sát-sinh, gian-cắp, tà-dâm ngoại tình, 
nói-dối nói láo, và rượu chè hút chích, là căn nguyên của sự sống lơ tâm 
phóng dật; người chồng thiếu đạo đức, thuộc tính cách xấu ác; người chồng 
sông ở nhà với một cái tâm bị dính nhiễm tính keo kiệt; người chồng chê bai 


và chửi mắng những tu sĩ và bà-la-môn. Và người vợ thì cũng có đầy những 


102 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ để giáo lý 


tính xấu y như vậy. Theo cách như vậy là một kẻ bất hạnh đang sống với một 
kẻ bất hạnh. 


(2) “Và theo cách nào là một kẻ bắt hạnh sống với một nữ thiên thần? Ở 
đây, này các gia chủ, người chồng thì sát-sinh ... chê bai và chửi măng 
những tu sĩ và bà-la-môn. Nhưng người vợ thì sống không sát-sinh ... không 
rượu chẻ hút chích; người vợ thì đức hạnh, thuộc tính cách thiện; người vợ 
sông ở nhà với cái tâm không bị dính nhiễm tính keo kiệt; người vợ không 
chê bai hay chửi mắng các tu sĩ và bà-la-môn. Theo cách như vậy là một kẻ 


bất hạnh đang sống với một nữ thiên thần. 


(3) “Và theo cách nào là một thiên thần sống với một kẻ bất hạnh? Ở 
đây, này các gia chủ, người chồng sống không sát-sinh ... không chê bai hay 
chửi măng các tu sĩ và bả-la-môn. Nhưng người vợ thì sát-sinh ... chê bai và 
chửi mắng các tu sĩ và bà-la-môn. Theo cách như vậy là một thiên thần đang 


sông với một kẻ bất hạnh. 


(4) “Và theo cách nảo là một thiên thần sống với một nữ thiên thần? Ở 
đây, này các gia chủ, người chồng sống không sát-sinh ... không rượu chè, 
hút chích; người chồng thì đức hạnh, thuộc tính cách thiện; người chồng sống 
ở nhà với một cái tâm không bị dính nhiễm tính keo kiệt; người chồng không 
chê bai hay chửi mắng các tu sĩ và bà-la-môn. Và người vợ cũng có đầy 
những tính tốt y như vậy. Theo cách như vậy là một thiên thần đang sống với 


một thiên thân. 
“Này các gia chủ, đó là bôn sự sông chung.” 


(AN 4:53) 


(b) Làm Sao Để Được Tái Hợp Trong Kiếp Sau 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống giữa những người Bhagga, gần 
Sumsumãragiri, trong khu Vườn Nai ở khu rừng Bhesakalä. Một buổi sáng 
đức Thế Tôn mặc y phục, mang cà sa và bình bát đi tới nhà của gia chủ tên 


Nakulapitä. Sau khi đến nơi, đức Thế Tôn ngồi xuống chỗ ngồi đã được dọn 


Chương IV— Hạnh Phúc Thấy Được Trong Kiếp Này * 103 


sẵn. Rồi gia chủ Nakulapitã và vợ của ông ta là Nakulamätã ra gặp đức Thế 
Tôn, sau khi kính lễ đức Thế Tôn, họ ngồi xuống một bên. ! Sau khi ngồi 


xuống như vậy, gia chủ Nakulapitã thưa với đức Thế Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, kể từ khi người vợ trẻ Nakulamãtä được cưới về nhà 
cho con từ khi con vẫn còn trẻ, con không nhớ mình đã từng làm gì trái phạm 
với vợ con dù trong ý-nghĩ, càng không có trong hành-động. Thưa Thế Tôn, 
chúng con ước chúng con gặp nhau không chỉ trong kiếp này mà trong cả 


kiêp sau.” 


Rồi đến lượt người vợ Nakulamãätä đã thưa với đức Thế Tôn như vây: 
“Thưa Thế Tôn, kể từ khi con được cưới về nhà của người chồng trẻ 
Nakulapitä từ khi con vẫn còn là cô gái trẻ, con không nhớ mình đã từng làm 
gì trái phạm với chồng con dù trong ý-nghĩ, càng không có trong hành-động. 
Thưa Thế Tôn, chúng con ước chúng con gặp nhau không chỉ trong kiếp này 


mà trong cả kiêp sau.” 


Rồi đức Thế Tôn đã nói như vầy: “Này gia chủ, nếu cả vợ và chồng 
cùng mong ước gặp nhau không chỉ trong kiếp này mà trong cả kiếp sau, thì 
hai người phải có cùng niềm-tin, cùng giới-hạnh, cùng sự rộng lòng bố-thí, 
cùng trí-tuệ; nêu được vậy thì hai người sẽ được gặp nhau không chỉ trong 


kiêp này mà trong cả kiêp sau.” 


Khi cả vợ và chồng được phú cho niềm-tin, 

Từ thiện và tự chủ 

Cùng sống cuộc đời một cách chân chính, 

Nói với nhau bằng những lời dễ chịu. 

Thì nhiều ích lợi được tích lũy cho họ 

Và họ sống an ồn. 

Những kẻ thù ghét họ sẽ buôn rầu, 

Khi (thấy) cả hai họ đều giống nhau về giới-hạnh. 
Sau khi đã thực hành Giáo Pháp ở đây, 

Cùng sống trong giới-hạnh và những sự giữ-giới, 


104 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ để giáo lý 


Vui thích một cõi trời [sau khi chết], 


Cùng hân hoan, hưởng những dục lạc (cõi tiên). 


(AN 4:55) 


(c) Báy Loại Người Vợ 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở SãvatthT (Xá-vệ), trong Khu 
Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Lúc đó, vào buổi sáng, đức Thế Tôn 
mặc y phục, mang theo bình bát và cà sa, và đi tới tư gia của gia chủ Cấp Cô 
Độc (Anãthapindika), tới nơi đức Thế Tôn ngồi xuống chỗ ngồi đã được dọn 


sẵn cho mình. 

Ngay lúc đó, có người trong tư gia của gia chủ Cấp Cô Độc đang la lối 
và ồn ào. Rồi gia chủ Cấp Cô Độc đã ra gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế 
Tôn, và ngồi xuống một bên. Đức Thế Tôn mới nói với ông: 

“Này gia chủ, tại sao những người trong nhà đang la lối và ồn ào như 
vậy? Người ta nghe tưởng như những ngư dân đang la hét kéo lưới.” 


“Thưa Thế Tôn, đó là con dâu Sujãtã của con, là người giàu sang và 
được cưới đến đây từ một gia đình giàu có. Cô ấy không vâng lời của cha 
chồng, mẹ chồng, hay của chồng. Cô ấy không tôn vinh, tôn trọng, kính 
trọng, hay và tôn kính đức Thế Tôn.” 

Rồi đức Thế Tôn đã nói với Sujãtã: “Này Sujãtã, hãy đến đây.” 

“Dạ, thưa Thế Tôn”, cô đáp lại. Cô ta đến chỗ đức Thế Tôn, kính lễ, và 
ngồi xuống một bên. Đức Thế Tôn mới nói với cô ấy: 

“Này Sujãtã, một người đàn ông có thể có bảy loại vợ. Bảy đó là gì? Vợ 
như sát nhân, vợ như kẻ trộm, vợ như bạo chúa, vợ như mẹ, vợ như em gái, 
vợ như người bạn, và vợ như nô lệ. Một người có thể có bảy loại vợ như vầy. 
Con thuộc loại nào?” 

“Thưa Thế Tôn, con không hiểu được chỉ tiết ý nghĩa của lời Thế Tôn 
mới nói ra một cách vắn tắt. Vậy đức Thế Tôn hãy chỉ dạy cho con Giáo 


Chương IV— Hạnh Phúc Thấy Được Trong Kiếp Này * 105 


Pháp theo cách để con có thể hiểu chỉ tiết ý nghĩa của lời mới được nói ra 


một cách văn tắt như vậy.” 


“Vậy hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng. Ta sẽ nói.” 


“Dạ, thưa Thế Tôn”, cô ấy đáp lại. Đức Thế Tôn đã nói điều này: 


“Với cái tâm thù ghét, 


Không có sự cảm thương; 


Ham muôn người khác, 


Khinh khi chồng mình, 


Tìm cách giêt chông mình, 


Là người đã bỏ của cải 


đê cưới mình: 


Vợ như vầy được gọi là vợ như sát nhân. 


“Khi chông tích tạo của cải băng công sức cực nhọc, 


Bằng nghề thủ công, nghề buôn bán, hay nghề nông, 


Vợ cứ cô lây cặp, 


Ngay cả khi chồng [kiếm được] ít ỏi: 


Vợ như vậy được gọi là vợ như kẻ cắp. 


“Vợ tham ăn lười biếng, 


Không chịu làm việc gì, 


Nói lời gắt gỏng, mắng 


nhiêc, hôn láo, 


Người thống trị người chồng nuôi nâng mình: 


Vợ như vậy được gọi là vợ như bạo chúa. 


“Vợ luôn luôn nhân từ và cảm thương, 


Là người bảo vệ chông 


như người mẹ bảo vệ con, 


Bảo vệ của cải chông làm có được: 


Vợ như vậy được gọi là vợ như mẹ. 


“Vợ luôn coI trọng chỗông mình, 


Như người em gái đôi với anh mình, 


Tận tình, làm theo ý của chồng: 


Vợ như vậy được gọi là vợ như em gái. 


106 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ để giáo lý 


“Vợ vui mừng mỗi khi nhìn thấy chồng, 
Như một người bạn lâu năm mới gặp lại; 
Được khéo nuôi dạy, tận tụy hết mình vì chồng: 


Vợ như vậy được gọi là vợ như người bạn (tri kỷ). 


“Vợ luôn nhẫn nhịn và dịu hiền, 

Ngay cả khi có bị bạo lực đòn roi,' 

Vợ chịu nhịn chồng mình với một cái tâm không thù ghét, 
Nhẫn nhịn, phục tùng theo ý chồng: 

Vợ như vậy được gọi là vợ như nô lệ. 


“Những loại vợ được gọi là: 
Sát nhân, kẻ cắp, và bạo chúa, 
Là thất đức, gắt gỏng, bắt kính trọng, 
Khi thân tan rã (sau khi chết) sẽ đi xuống địa ngục. 
“Nhưng những loại vợ được gọi là: 
Mẹ, em gái, người bạn, và nô lệ, 
Ôn định về đức-hạnh, giữ giới-hạnh lâu dài, 
Khi thân tan rã sẽ đi lên cõi trời.” 
“Này Sujãtä, một người có thể có bảy loại vợ như vậy. Giờ con muốn là 
vợ loại nào?” 
“Thưa Thế Tôn, bắt đầu từ hôm nay, Thế Tôn hãy coi con là một người 
vợ như nô lệ.” 


(AN 7:63) 


3. PHÚC LỢI HIỆN TẠI, PHÚC LỢI TƯƠNG LAI 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống giữa những xứ dân Koliya (Câu- 
lợi) trong một thị trần của họ tên là thị trấn Kakkarapatta. Rồi một người họ 
tộc tên Dĩghajãnu (Chân Cọp Dài) đã đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế 


Chương IV— Hạnh Phúc Thấy Được Trong Kiếp Này * 107 


Tôn, và ngôi xuông một bên. Sau khi ngôi xuông như vậy, ông ta thưa với 
đức Thê Tôn như vây: 


“Thưa Thế Tôn, chúng con là những người tại gia đang thụ hưởng 
những dục-lạc (khoái-lạc giác quan), đang sống ở nhà với đầy con cháu. 
Chúng con dùng gỗ đàn hương tốt từ Kãsi; chúng con đeo vòng hoa, dùng 
dầu thơm (nước hoa) và phấn sáp (kem, chất cao); chúng con nhận dùng 
vàng bạc. Mong Thế Tôn chỉ dạy cho chúng con Giáo Pháp để dẫn đến ích 


lợi và hạnh phúc ngay trong kiếp này và trong những kiếp sau.” 


(ID) “Này ông Byagghapajja,''Š có bốn điều dẫn tới ích lợi và hạnh phúc 
của một người họ tộc ngay trong kiếp này. Bốn là gì? Có đầy đủ sự tháo-vát, 
có đầy đủ sự cần-trọng, có bạn-tốt, và có đời sống cân-bằng. (/huộc đời sống 
thể tục) 


() “Và cái gì là sự có đầy đủ sự tháo-vát? Ở đây, này ông 
Byagghapajja, dù nghề nghiệp gì người tại gia đang làm——làm nông, buôn 
bán, chăn nuôi gia súc, săn bắn, làm công sở hoặc bất cứ nghề gì —thì ở đó 
người đó cần phải có kỹ năng và siêng năng; tìm hiểu rõ cách làm và công cụ 
nghề nghiệp; có khả năng thực hiện và thu xếp công việc một cách hợp lý. 


Đây được gọi là sự có đầy đủ sự tháo-vát. 


(2) “Và cái gì là sự có đầy đủ sự cẩn-trọng? Ở đây, này ông 
Byagghapajja, một người họ tộc nên thiết lập sự bảo vệ và phòng hộ tài sản 
do mình đã làm ra bằng sự tháo-vát và nỗ-lực, được tích cóp bằng công sức 
của tay mình, kiếm được bằng mô hôi của mình, là tài sản chân chính có 
được một cách chân chính, người đó luôn biết nghĩ: 'Làm cách nào tôi bảo 
vệ tài sản không bị cướp bóc hay bị vua chúa tịch thu, không bị hỏa hoạn 
cháy mất, không bị lũ lụt cuốn mất, và không bị những người thừa kế bất 
nghĩa chiếm đoạt?” Đây được gọi là sự có đầy đủ sự cần-trọng. 


(3) “Và cái gì là sự có bạn-tốt? Ở đây, này ông Byagghapajja, trong làng 
hay phố thị nào một người họ tộc sống, người đó nên biết giao lưu với những 
gia chủ [hay con trai của họ], dù trẻ mà có đức-hạnh hay già và có đức-hạnh, 


là những người thành tựu (có đầy đủ) về niềm-tin, giới-hạnh, sự rộng lòng 


108 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ để giáo lý 


bố-thí, và trí-tuệ; người đó nói chuyện với họ và tham gia thảo luận với họ. 
Người đó thi đua với họ để thành tựu bằng họ về mức độ niềm-tin, giới-hạnh, 
sự bố-thí, và trí-tuệ. Đây được gọi là sự có bạn-tốt. 

(4) “Và cái gì là sự có đời sống cân-bằng? Ở đây, này ông 
Byagghapajja, một người họ tộc nên biết rõ thu nhập và tiêu xài của mình, và 
biết sống một đời sống cân bằng, không quá phung phí cũng không quá hà 
tiện, làm sao để cho mức thu nhập luôn nhiều hơn mức tiêu xài, chứ không 
để ngược lại. Ví dụ một người thợ bạc [hay người phụ việc của ông ta] khi 
cầm cân lên, biết rõ: 'Bớt bao nhiêu thì cần cân nghiêng xuống, thêm bao 
nhiêu thì cần cân nhỏng lên”. Cũng giống như vậy, một người họ tộc cũng 
biết rõ thu nhập và tiêu xài của mình, và biết sống một đời sống cân bằng, 
không quá phung phí cũng không quá hà tiện, làm sao để cho mức thu nhập 


luôn nhiêu hơn mức tiêu xài, chứ không đê ngược lại. 


“Nếu người họ tộc này có thu nhập ít mà sống một cách xa xỉ, những 
người khác sẽ nói về ông: “Ông họ tộc này chắc ăn của cải như ăn trái 
sung.°! Nhưng nếu ông có thu nhập nhiều nhưng sống một cách hà tiện, 
những người khác sẽ nói về ông: “Họ tộc này chắc bỏ đói cả chính mình 
luôn.?!" Nhưng đời sống được gọi là cân bằng khi một người họ tộc biết rõ 
thu nhập và tiêu xài của mình, và biết sống một đời sống cân băng, không 
quá phung phí cũng không quá hà tiện, và [biết]: “Theo cách này mức thu 


nhập của mình sẽ nhiêu hơn mức tiêu xài, chứ không đê ngược lại.” 


(a) “Tài sản được tích lũy như vậy có bốn cửa làm tiêu tán, đó là: trai 
gái, rượu chẻ, cờ bạc, và có bạn xấu. Giống như một cái hồ trữ nước lớn có 
bốn cửa chảy vô và bốn cửa chảy ra, nếu một người đóng các cửa vô và mở 
các cửa ra, và không có lượng nước mưa nảo thêm vào, thì nước sẽ càng lúc 
càng hao hụt chứ không tăng lên; cũng giống như vậy, tài sản được tích lũy 
như vậy có bốn cửa làm tiêu tán, đó là: trai gái; rượu chè; cờ bạc; và bạn xấu. 

(b) “Tài sản được tích lũy như vậy có bốn cửa tích lũy thêm, đó là: 
tránh bỏ trai gái, rượu chè, cờ bạc, và bạn xấu. Giống như một cái hồ trữ 


nước lớn có bôn cửa chảy vô và bôn cửa chảy ra, nêu một người đóng các 


Chương IV— Hạnh Phúc Thấy Được Trong Kiếp Này * 109 


cửa ra và mở các cửa vô, và có thêm lượng nước mưa vào, thì nước sẽ càng 
lúc càng tăng lên chứ không hao hụt; cũng giông như vậy, tài sản được tích 
lũy như vậy có bôn cửa tích lũy thêm, đó là: tránh bỏ trai gái, rượu chè, cờ 


bạc, và có bạn tôt. Đây được gọi là sự có đời sông cân-băng. 


“Đây là bốn điều dẫn tới ích lợi và hạnh phúc của người tại gia ngay 


trong kiếp này. 


(II) “Rồi, này ông Byagghapajja, có bốn điều [khác] dẫn tới ích lợi và 
hạnh phúc của người tại gia trong những kiếp sau. Bốn đó là gì? Thành tựu 
về niềm-tin, thành tựu về giới-hạnh, thành tựu vỀ sự rộng lòng bố-thí, và 
thành tựu về trí-tuệ. (thuộc đời sống tâm linh) 


(5) “Và cái gì là thành tựu về niềm-tin? Ở đây, một người họ tộc có 
niềm-tin; người đó đặt niềm tin vào sự giác-ngộ của Như Lai như vây: “Đức 
Thế Tôn là một A-la-hán (đã tu thành), bậc Toàn Giác (đã giác ngộ toàn 
thiện), đã thành tựu về trí-biết đích thực (minh) và đức-hạnh, là bậc phúc- 
lành, bậc hiêu-biết (những) thế giới, người dẫn dắt tối thượng của những 
người cần được thuần hóa, thầy của những thiên thần và loài người, bậc Giác 
Ngộ, bậc Thế Tôn.” Đây được gọi là thành tựu về niềm-tin. 


(6) “Và cái gì là thành tựu giới-hạnh? Ở đây, một người họ tộc sống 
kiêng cữ sự sát-sinh, kiêng cữ gian-cắp, tà-dâm tà dục, nói-dối nói láo, uống 
rượu nặng, rượu nhẹ và dùng những chất độc hại, là căn cơ của đời sống lơ 


tâm phóng dật. Đây được gọi là thành tựu về giới-hạnh. 


(7) “Và cái gì là thành tựu về sự rộng lòng bố-thí? Ở đây, một người họ 
tộc sông ở nhà với một cái tâm không bị ố nhiễm bởi tính keo-kiệt, rộng lòng 
bố-thí, dang tay giúp-đỡ, vui thích sự từ-bỏ, là người tận tâm với việc từ- 
thiện, vui thích sự bố-thí và chia-sẻ. Đây được gọi là thành tựu vỀ sự rộng 
lòng bố-thí. 


(8) “Và cái gì là thành tựu về trí-tuệ? Ở đây, một người họ tộc có được 
trí-tuệ để nhận biết sự khởi-sinh và biến-diệt, (trí-tuệ đó) là thánh thiện và 


110 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ để giáo lý 


mang tính thâm nhập và dẫn tới sự hoàn toàn diệt-khô. Đây được gọi là thành 
tựu về trí-tuệ. 


“Đây là bốn điều [khác] dẫn tới ích lợi và hạnh phúc của một người họ 


tộc trong những kiếp sau.” 


(AN 8:54) 


4. CÔNG VIỆC NGHÈẺ NGHIỆP ĐỨNG ĐÁN 
(1) Tránh Bỏ Nghề Nghiệp Sai Trái 


“Này các Tỳ kheo, một đệ tử tại gia không nên dính vào năm việc này. 
Năm đó là gì? Buôn bán vũ khí, buôn bán chúng sinh (người và động vật), 
buôn bán thịt, buôn bán những chất gây hại (như rượu, bia, thuốc lá, ma túy 
...), và buôn bán chất độc (thuốc độc, thuốc hủy diệt (sự sống, côn trùng, vật 


sông ...). Một đệ tử thánh thiện không nên dính vào năm việc này.” 


(AN 5:177) 


(2) Sử Dụng Tài Sản Một Cách Đúng Đắn 

[Đức Thế Tôn đã nói với gia chủ Cấp Cô Độc:] 

(II) “Với tài sản do mình làm ra bằng nỗ lực tháo vát, được tích lũy 
bằng chính đôi tay của mình, có được từ mồ hôi công sức của mình, tài sản 
chân chính có được một cách chân chính, người đệ tử thánh thiện đảm nhận 


làm bốn việc xứng đáng. Bốn đó là gì? 


(1) Với tài sản được làm ra như vậy, người đó (z) làm cho bản thân mình 
hạnh phúc và vui lòng và duy trì một cách hợp lý để cho mình được hạnh 
phúc như vậy; người đó (#) làm cho cha mẹ hạnh phúc và vui lòng và duy trì 
một cách hợp lý để cho họ được hạnh phúc như vậy; người đó (#) làm cho 
vợ con mình, người ở, người làm, và người phục vụ hạnh phúc và vui lòng 


và duy trì một cách hợp lý để cho họ được hạnh phúc như vậy; người đó (0) 


Chương IV — Hạnh Phúc Thấy Được Trong Kiếp Này * L11 


làm cho bạn bè và đồng sự hạnh phúc và vui lòng và duy trì một cách hợp lý 
để cho họ được hạnh phúc như vậy. Đây là trường hợp thứ nhất tài sản đã 
được tiêu dùng tốt, được sử dụng một cách đúng đắn, và được dùng cho lý do 


xứng đáng. 


(2) “Thêm nữa, này gia chủ, với tài sản được làm ra như vậy, người đệ 
tử thánh thiện biết chia ra các khoản dự phòng rủi ro bị mất mát đo hỏa hoạn 
và lũ lụt, bị cướp hoặc bị tịch thu bởi các vua chúa, hoặc bị chiếm đoạt bởi 
những người thừa kế bất nghĩa; người đó làm cho bản thân mình được an 
toàn khỏi những rủi ro đó. Đây là trường hợp thứ hai tài sản đã được tiêu 
dùng tốt, được sử dụng một cách đúng đắn, và được dùng cho lý do xứng 


đáng. 


(3) “Thêm nữa, này gia chủ, với tài sản được làm ra như vậy, người đệ 
tử thánh thiện biết thực hiện năm loại cúng lễ: đối với những người thân 
thuộc, khách khứa, ông bà tổ tiên, nhà vua, và các thiên thân. Đây là trường 
hợp thứ ba tài sản đã được tiêu dùng tốt, được sử dụng một cách đúng đắn, 


và được dùng cho lý do xứng đáng. 


(4) “Thêm nữa, này gia chủ, với tài sản được làm ra như vậy, người đệ 
tử thánh thiện thiết lập một sự cúng dường cao thượng là cúng dường thức 
ăn—đó là một sự cúng dường thuộc cõi trời (phạm trú thí), dẫn tới an lạc, 
đưa đến (tái sinh) cõi trời —cho những tu sĩ và những bà-la-môn là những 
người đã kiềm chế khỏi sự say-sưa (phù hoa) và sự lơ-tâm phóng dật, những 
người đã sống an-định trong sự nhẫn-nhịn và hiền-từ, là những người thuần- 
hóa hóa bản thân mình, làm tĩnh-lặng bản thân mình, và tu-tập bản thân để 
đạt tới Niết-bàn. Đây là trường hợp thứ tư tài sản đã được tiêu dùng tốt, đã 
được sử dụng một cách đúng đắn, và đã được dùng cho lý do xứng đáng. 

“Này gia chủ, đó là bốn việc xứng đáng mà người đệ tử thánh thiện đảm 
nhận làm với tải sản do mình làm ra bằng nỗ lực tháo vát, được tích lũy bằng 
chính đôi tay của mình, có được từ mồ hôi công sức của mình, tải sản chân 


chính có được một cách chân chính. 


112 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đê giáo lý 


“Đối với ai tiêu xải tài sản vào chỗ khác ngoài bốn việc xứng đáng này, 
thì tài sản đó được cho là đã bị tiêu xài lãng phí, đã bị phung phí, và đã bị sử 
dụng một cách vô công ích. Nhưng đối với ai biết tiêu dùng tài sản vào bốn 
việc xứng đáng nói trên, thì tài sản đó cho là đã được tiêu dùng tốt, được sử 
dụng một cách đúng đắn, và được dùng cho lý do xứng đáng.” 


(frích AN 4:61) 


(3) Niềm Hạnh Phúc Của Một Người Tại Gia 


Lúc đó có gia chủ Cấp Cô Độc đến gặp đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn đã 
nói với ông: 

“Này gia chủ, có bốn loại hạnh-phúc có thể đạt được bởi một người tại 
gia sống đời thụ hưởng khoái-lạc giác quan (dục lạc) tùy lúc và tùy thời. Bốn 
đó là gì? Đó là hạnh-phúc khi có tải sản, hạnh-phúc khi hưởng thụ, hạnh- 
phúc vì không nợ nần, và hạnh-phúc vì không tội-lỗi. '” 

(1) “Và, này gia chủ, cái gì là hạnh-phúc khi có tài sản? Ở đây một 
người tại gia sở hữu tài sản do mình làm ra bằng nỗ lực tháo vát, được tích 
lũy bằng chính đôi tay của mình, có được từ mô hôi công sức của mình, tài 
sản chân chính có được một cách chân chính. Mỗi khi người đó nghĩ: “Tôi sở 
hữu tài sản do mình làm ra bằng nỗ lực tháo vát ... có được một cách chân 
chính”, thì người đó trải nghiệm niềm hạnh-phúc và vui mừng. Đây được gọi 
là niềm hạnh-phúc khi có tài sản. 

(2) “Và, này gia chủ, cái gì là hạnh-phúc khi hưởng thụ? Ở đây, với tài 
sản do mình làm ra bằng nỗ lực tháo vát, được tích lũy bằng chính đôi tay 
của mình, có được từ mô hôi công sức của mình, tài sản chân chính có được 
một cách chân chính, một người tại g1a được thụ hưởng của cải và làm những 
việc công đức. Mỗi khi người đó nghĩ: “Với tài sản do mình làm ra băng nỗ 
lực tháo vát ... có được một cách chân chính, tôi được hưởng thụ của cải của 
tôi và làm những việc công đức”, thì người đó trải nghiệm niềm hạnh-phúc 


và vui mừng. Đó được gọi là niềm hạnh-phúc khi thụ hưởng. 


Chương IV— Hạnh Phúc Thấy Được Trong Kiếp Này * 113 


(3) “Và, này gia chủ, cái gì là hạnh-phúc vì không bị nợ nần? Ở đây một 
người tại gia không nợ bất cứ ai ở mức độ nào, dù lớn hay nhỏ. Mỗi khi 
người đó nghĩ: 'Tôi không nợ bất cứ ai ở mức độ nào, dù lớn hay nhỏ', thì 
người đó trải nghiệm niềm hạnh-phúc và vui mừng. Đó được gọi là niềm 
hạnh-phúc vì không bị nợ nân. 

(4) “Và, này gia chủ, cái gì là hạnh-phúc vì không tội lỗi? Ở đây, này gia 
chủ, một người đệ tử thánh thiện được phú cho hành-động của thân, lòi-nói, 
và tâm không tội lỗi (ba nghiệp phi tội lỗi). Mỗi khi người đó nghĩ: “Tôi 
được phú cho hành-động của thân, lời-nói, và tâm không tội lỗi”, thì người 
đó trải nghiệm một niềm hạnh-phúc và vui mừng. Đó được gọi là niềm hạnh- 
phúc vì không tội lỗi. 

“Này gia chủ, đó là bốn loại hạnh-phúc mà một người tại gia sống đời 


thụ hưởng khoái-lạc giác quan có thê đạt được, tùy lúc và tùy thời.” 


(AN 4:62) 


5. NGƯỜI PHỤ NỮ TẠI GIA 


Trong một lần đức Thế Tôn đang ở SãvatthT (Xá-vệ), trong Lâu Đài của 
Migaramata [mẹ của Migara|, trong Khu Vườn Phía Đông. Lúc đó có 
Visakha Migaramata [Visakhãä là mẹ của Migara] (tức là nữ đại thí chủ 
Visäkhã) đã đến gặp đức Thế Tôn ... Rồi đức Thế Tôn mới nói với cô ấy: 

() “Này Visäkhã, khi một người phụ nữ có được bốn phâm-chất thì cô 
ta đang hướng tới sự thắng-lợi trong đời này và cuộc sống của cô ấy trong 
cõi (thế gian) này là thành-công.''? Bốn đó là gì? 


“Ở đây, này Visaäkhã, một phụ nữ có khả năng trong công việc; cô ta biết 
quản lý (những) người giúp việc trong nhà; cô ta biết cư xử theo cách khả ái 
đối với chồng mình; và cô ta biết bảo vệ những thứ (thu nhập) chồng mình 


làm ra. 


114* Trích chọn Các Kinh theo các chủ để giáo lý 


(1) “Và theo cách nào là một phụ nữ có khả năng trong công việc? Ở 
đây, cô ta khéo tay và siêng năng đối với những công việc trong nhà của 
người chồng, dù là việc dệt len hay dệt vải; cô ta biết tìm hiểu những phương 
tiện thích hợp và có khả năng làm và thu xếp mọi thứ một cách hợp lý. Theo 
cách như vậy là một người phụ nữ có khả năng trong công việc của mình. 


(2) “Và theo cách nào là một phụ nữ biết quản lý (những) người giúp 
việc trong nhà? Ở đây, này Visäkhã, đôi với những người giúp việc trong nhà 
chồng—người ở, người hầu, hoặc người làm—cô ta coi ngó trực tiếp để biết 
rõ những gì họ đã làm và chưa làm; cô ta biết rõ lúc họ bệnh đau hay khỏe 
mạnh; và cô ta phân chia những thức ăn cho họ một cách phù hợp. Theo cách 
như vậy là một người phụ nữ biết quản lý (những) người giúp việc trong nhà. 


(3) “Và theo cách nào là một người phụ nữ biết cư xử một cách khả ái 
đối với chồng mình? Ở đây, này Visãkhã, một người phụ nữ không nên làm 
một việc xấu nào mà chồng mình cho là không chấp nhận được, ngay cả khi 
phải chết cô cũng không làm vậy. Theo cách như vậy là người phụ nữ cư xử 
một cách khả ái đối với chồng mình. 

(4) “Và theo cách nào là một phụ nữ biết bảo vệ những thứ (thu nhập) 
chồng mình làm ra? Ở đây, này Visãkhã, bất cứ thứ gì người chồng mang 
về —tiền, hay lúa gạo, bạc hay vàng—cô ta phải làm tốt việc bảo vệ và bảo 
toàn nó, và cô ta không phải là một người tiêu phá, gian cắp, phá của, hay 
tiêu xài lãng phí những thứ chồng làm ra. Theo cách như vậy là một người 


phụ nữ bảo vệ những thứ chồng mình làm ra. 


“Này Visäkhã, khi một người phụ nữ có được bốn phẩm-chất này thì cô 
ta đang hướng tới sự thắng-lợi trong đời này và cuộc sống của cô ấy trong 
cối này là thành-công. 

(I) “Khi một người phụ nữ có được bốn phẩm-chất [khác] thì cô ta đang 
hướng sự thắng-lợi trong đời sau và cuộc sống của cô trong cõi sau sẽ thành- 


công. Bốn đó là gì? 


Chương IV— Hạnh Phúc Thấy Được Trong Kiếp Này * 115 


“Ở đây, này Visakhã, một người phụ nữ thành tựu về niềm-tin, thành tựu 


về giới-hạnh, thành tựu vỀ sự rộng lòng bồ-thí, và thành tựu về trí-tuệ. 


(5) “Và theo cách nào là một người phụ nữ thành tựu về niềm-tin (tín)? 
Ở đây, này Visakhã, một người phụ nữ là có niềm-tin, cô ta đặt niềm-tin vào 
sự giác-ngộ của Như Lai như vây: “Đức Thế Tôn là một A-la-hán (đã tu 
thành), bậc Toàn Giác (đã giác ngộ toàn thiện), đã thành tựu về trí-biết đích 
thực (minh) và đức-hạnh, là bậc phúc-lành, bậc hiểu-biết (những) thế giới, 
người dẫn dắt tối thượng của những người cần được thuần hóa, thầy của 
những thiên thần và loài người, bậc Giác Ngộ. bậc Thế Tôn.” Theo cách như 


vậy là một người phụ nữ thành tựu về niềm-tin. 


(6) “Và theo cách nào là một phụ nữ thành tựu về giới-hạnh (giới)? Ở 
đây, này Visäkhã, một phụ nữ kiêng cữ sát-sinh, gian-cắp, tả-dâm tà dục, 
nói-dối nói láo, và uống rượu mạnh, rượu nhẹ hoặc dùng những chất độc hại, 
là căn cơ của đời sống lơ tâm phóng dật. Theo cách như vậy là một người 
phụ nữ thành tựu về giới-hạnh. 


(7) “Và theo cách nào là một người phụ nữ thành tựu về sự rộng lòng 
bồ-thí (thí)? Ở đây, này Visäkhã, một người phụ nữ sống ở nhà với một cái 
tâm không bị ố nhiễm bởi tính keo-kiệt, rộng lòng bố-thí, dang tay giúp-đỡ, 
vui thích sự từù-bỏ, là người tận tâm với việc tù-thiện, vui thích sự bố-thí và 
chia-sẻ. Theo cách như vậy là một người phụ nữ thành tựu về sự rộng lòng 
bố-thí. 

(8) “Và theo cách nào một người phụ nữ thành tựu về trí-tuệ (tuệ)? Ở 
đây, này Visäkhä, một phụ nữ có được trí-tuệ để nhận biết sự khởi-sinh và 
biến-diệt (của mọi thứ), (trí-tuệ đó) là thánh thiện và mang tính thâm nhập và 
dẫn tới sự hoàn toàn diệt-khổ. 

“Khi một người phụ nữ có được bốn phẩm-chất này thì cô ta đang 
hướng sự thắng-lợi trong đời sau và cuộc sống của cô trong đời sau sẽ thành- 


công.” 


(AN 8:49) 


116 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ để giáo lý 


6. CỘNG ĐÔNG 
(1) Sáu Gốc Rễ Gây Ra Tranh Chấp 


6. (A) “Này Änanda, có sáu gốc rễ tạo những tranh chấp. Sáu đó là gì? 
Này Änanda, một Tỳ kheo là () hay sân-giận và hung-hăng. Tỳ kheo đó sống 
không có sự tôn trọng và kính trọng đối với Vị Thầy, Giáo Pháp và Tăng 
Đoàn, và người đó không hoàn thành sự tu-tập. Một Tỳ kheo sống không có 
sự tôn trọng và kính trọng đối với Vị Thầy, Giáo Pháp và Tăng Đoản, và 
người đó là người không hoàn thành sự tu-tập, thì tạo ra tranh chấp trong 
Tăng đoản, dẫn tới sự nguy hại và bất hạnh cho số đông, dẫn tới sự mất mát, 
sự nguy-hại và sự khổ đau cho những thiên thần và loài người. Giờ nếu các 
thầy nhìn thấy bất kỳ gốc rễ nào, bên trong mình hoặc ở bên ngoài, gây ra 
tranh chấp, thì các thầy phải chuyên-cần tu để trừ bỏ cái gốc rễ xấu gây ra 
tranh chấp đó. Và nếu các thầy không nhìn thấy gốc rễ nào, bên trong mình 
hay ở bên ngoài, gây ra tranh chấp, thì các thầy cũng phải tu tập theo cách để 
cho gốc rễ tranh chấp không phát sinh lại trong tương lai. (a) Như vậy là có 
sự trừ bỏ gốc rễ xấu gây ra tranh chấp; (b) như vậy là có sự không phát sinh 


lại gốc rễ xấu gây tranh chấp trong tương lai. 


7.—I11. “Lại nữa, một Tỳ kheo là () kinh-thường và xắc-xược ... (ï) 
ghen-ty và keo-kiệt ... () lừa-dối và gian-lận ... (y) có những ý-định xấu và 
cách-nhìn sai lạc (tà kiến)... (w?) cô-chấp theo những cách-nhìn sai lạc của 
mình, bám chặt vào chúng một cách ngoan có, khó mà từ bỏ chúng. Tỳ kheo 
đó sống không có sự tôn trọng và kính trọng đối với Vị Thầy, Giáo Pháp và 
Tăng Đoàn, và người đó không hoàn thành sự tu-tập. Một Tỳ kheo sống 
không có sự tôn trọng và kính trọng đối với Vị Thầy, Giáo Pháp và Tăng 
Đoàn, và người đó là người không hoàn thành sự tu-tập, thì tạo ra tranh chấp 
trong Tăng đoàn, dẫn tới sự nguy hại và bất hạnh cho số đông, dẫn tới sự mắt 
mát, sự nguy-hại và sự khổ đau cho những thiên thần và loài người. Giờ nếu 
các thầy nhìn thấy bất kỳ gốc rễ nào, bên trong mình hoặc ở bên ngoàải, gây 


ra tranh chấp, thì các thây phải chuyên-cân tu để trừ bỏ cái gốc rễ xâu gây ra 


Chương IV— Hạnh Phúc Thấy Được Trong Kiếp Này * 117 


tranh chấp đó. Và nếu các thầy không nhìn thấy gốc rễ nào, bên trong mình 
hay ở bên ngoài, gây ra tranh chấp, thì các thầy cũng phải tu tập theo cách để 
cho gốc rễ tranh chấp không phát sinh lại trong tương lai. (a) Như vậy là có 
sự trừ bỏ gốc rễ xấu gây ra tranh chấp; (b) như vậy là có sự không phát sinh 
lại gốc rễ xấu gây tranh chấp trong tương lai. Đây là sáu gốc rễ gây ra tranh 


chấp. 


(rích MN 104: Samagama Suf(4) 
(Làng Sama) 


(2) Sáu Nguyên Tắc Đề Sống Hòa Hợp 


21. (D) “Này Ananda, có sáu nguyên tắc để hòa-hợp tạo ra sự thân mến 
và tôn trọng, và đưa đến sự gắn bó, sự bất tranh chấp, sự hòa đồng, Và SỰ 
đoàn kết. Sáu đó là gì? Sáu đó là gì? 

() “Ở đây, một Tỳ kheo khi ở chỗ chung và cả khi ở chỗ riêng một 
mình đều giữ những hành-vi thân từ-ái đối với những người đồng đạo của 
mình trong đời sống tâm linh. Đây là một nguyên tắc để hòa-hợp tạo ra sự 
thân mến và tôn trọng, và đưa đến sự sẵn bó, sự bất tranh chấp, sự hòa đồng, 
và sự đoàn kết. 

(1) “Lại nữa, một Tỳ kheo khi ở chỗ chung và cả khi ở chỗ riêng một 
mình đều giữ những hành-vi lời-nói từ-ái đối với những người đồng đạo của 
mình trong đời sống tâm linh. Đây cũng là một nguyên tắc để hòa-hợp tạo ra 
sự thân mến và tôn trọng, và đưa đến ... sự đoàn kết. 

(ii) “Lại nữa, một Tỳ kheo khi ở chỗ chung và cả khi ở chỗ riêng một 
mình đều giữ những hành-vi tâm từ-ái đối với những người đồng đạo của 
mình trong đời sống tâm linh. Đây cũng là một nguyên tắc đề hòa-hợp tạo ra 
sự thân mến và tôn trọng, và đưa đến ... sự đoàn kết. 

(iv) “Lại nữa, một Tỳ kheo chia sẻ chứ không giữ lại những lợi lộc chân 
chính đã có được một cách chân chính (đúng theo Giáo Pháp), ngay cả thức 
ăn có được trong bình bát, và dùng những thứ đó chung với những đồng đạo 


118 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ để giáo lý 


của mình. Đây cũng là một nguyên tắc đê hòa-hợp tạo ra sự thân mên và tôn 


trọng, và đưa đên ... sự đoàn kết. 


(v) “Lại nữa, một Tỳ kheo khi ở chỗ chung và cả khi ở chỗ riêng một 
mình cùng có chung với những đồng đạo của mình loại giới-hạnh (có tính 
chất) lành mạnh, không sứt mẻ, không ô nhiễm, không vết nhơ, hướng tới 
giải thoát, được khen ngợi bởi bậc hiền trí, không dính chấp, dẫn đến sự định 
tâm. Đây cũng là một nguyên tắc để hòa-hợp tạo ra sự thân mến và tôn trọng, 


và đưa đên ... sự đoàn kết. 


(vi) “Lại nữa, một Tỳ kheo khi ở chỗ chung và cả khi ở chỗ riêng một 
mình cùng có chung với những đồng đạo của mình cách-nhìn thánh thiện và 
mang tính giải-thoát (chánh kiến), và dẫn dắt một người tu tập đúng theo nó 
tới sự hoàn toàn diệt-khổ. Đây cũng là một nguyên tắc để hòa-hợp tạo ra sự 
thân mến và tôn trọng, và đưa đến sự gắn bó, sự bất tranh chấp, sự hòa đồng, 


và sự đoàn kết. 


“Đây là sáu nguyên tắc đê hòa-hợp tạo ra sự thân mên và tôn trọng, và 


đưa đên sự găn bó, sự bât tranh châp, sự hòa đông, và sự đoàn kết. 


(rích MN 104: Sãmagama Suffa) 
(Làng Sama) 


(3) Sự Thanh Lọc Bản Thân Là Dành Cho Mọi Giai Cấp 


1. Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở SãvatthT 
(Xá-vệ), trong Khu Vườn Ieta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. 


2. Rồi, bấy giờ có năm trăm bà-la-môn từ những tỉnh khác nhau cũng 
đang ở tại Sãvatthï vì công việc hay những lý do khác. Rồi những bà-la-môn 
đó nghĩ rằng: “Sa-môn Cô-Đàm mô tả sự thanh-lọc (về thân tâm, tâm linh) là 
làm được bởi tất cả bốn giai cấp (không phải chỉ dành riêng cho giai cấp bà- 
la-môn).!!° Vậy nên có ai có thê tới để tranh cãi với ông ấy về sự khẳng định 
đó hay không?” 


Chương IV— Hạnh Phúc Thấy Được Trong Kiếp Này * 119 


3. Lúc đó có một môn sinh bà-la-môn trẻ tên là Assalyäana cũng đang ở 
trong thành SãavatthI. Trẻ, đầu cạo trọc, mười sáu tuổi, anh ta là một bậc thầy 
về ba bộ kinh Vệ-đà, với những từ vựng thuật ngữ, nghi lễ cúng tế, âm vị 
học, và nguyên từ của chúng, và thứ năm là các phần sử học; giỏi về ngữ văn 
và ngữ pháp, anh ta hoản toàn tinh thông về triết học tự nhiên và về những 
đặc điểm tướng số của một bậc Vĩ Nhân. Vì vậy các bà-la-môn nghĩ: “Có có 
môn sinh bà-la-môn trẻ tên là Assalyäana cũng đang ở trong thành Sãvatth1. 
Trẻ ... hoàn toàn tinh thông về triết học tự nhiên và về những đặc điểm 
tướng số của một bậc Vĩ Nhân. Anh ta có thê tới tranh cãi với sa-môn Cô- 


đàm về sự khăng định đó.” 


4. Khi họ tới gặp môn sinh bà-la-môn tên Assalyäana và nói với anh ta: 
“Thầy Assalyãana, tu sĩ Cồ-đàm này mô tả sự thanh-lọc là làm được bởi tất 
cả bốn giai cấp. Vậy Thầy Assalyãäana hãy đến đó để tranh cãi với sa-môn 
Cô-Đàm về sự khăng định đó.” 


Sau khi điều này được nói ra, môn sinh bà-la-môn Assalyäaana trả lời 
rằng: “Thưa các ngài, sa-môn Cồ-Đàm là người thuyết giảng Giáo Pháp. Giờ 
những ai nói Giáo Pháp thì khó mà tranh luận với họ. Tôi không thê tranh cãi 


với sa-môn Cô-Đàm về sự khăng định đó.” 


Lần thứ hai những bà-la-môn nói với anh ta: ... (như lần thứ nhất và 
thêm:) ... Bởi vì “sự tu tập của một du sĩ` đã được hoàn thành bởi Thầy 


Assalãyana.”!!! 


Lần thứ hai môn sinh bà-la-môn Assalãyana vẫn trả lời: “Thưa các ngải, 
sa-môn Côồ-Đàm là người thuyết giảng Giáo Pháp. Giờ những ai nói Giáo 
Pháp thì khó mà tranh luận với họ. Tôi không thể tranh cãi với sa-môn Cô- 
Đàm về sự khẳng định đó.” 


Lần thứ ba những bà-la-môn lại nói với anh ta: ... (như lần thứ hai và 
thêm:) ... Đừng đề Thầy Assalãyana chưa ra trận mà đã chịu thất bại.” 
Sau khi điều này được nói ra, môn sinh bà-la-môn Assalãyana trả lời: 


“Thưa các ngài, chắc chắc tôi không thuyết phục được các ngài sau khi tôi đã 


120 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ để giáo lý 


nói: “Sa-môn Cồ-đàm là người thuyết giảng Giáo Pháp. Giờ những ai nói 
Giáo Pháp thì khó mà tranh luận với họ. Tôi không thể tranh cãi với sa-môn 
Cồ-Đàm về sự khẳng định đó. Tuy nhiên, thưa các ngài, vì các ngài cứ nài 
thách nên tôi sẽ đi.” 

Rồi môn sinh bà-la-môn Assalyãana cùng một số đông các bà-la-môn 
đã đi đến gặp đức Thế Tôn, và chảo hỏi qua lại. Và sau khi họ xong phần 


chào hỏi thân thiện, anh ta ngôi xuông một bên và nói với đức Thê Tôn: 


“Thầy Cồ-đàm, các bà-la-môn nói như vây: “Những bả-la-môn là giai 
cấp cao nhất, những người thuộc giai cấp khác là thấp kém hơn; những bà-la- 
môn là giai cấp trăng trẻo nhất, những người thuộc giai cấp khác là đen đủi; 
chỉ những bà-la-môn được thanh lọc, những người không phải bà-la-môn thì 
không; chỉ những bà-la-môn là con của trời Brahma, dòng dõi của trời 
Brahma, được sinh từ miệng của trời Brahma, được sinh từ trời Brahmäa, 
được tạo ra bởi trời Brahma, là những con cháu kế thừa của trời Brahmã." 


Thây Cô-đàm nói sao về điêu đó?” 


5. [1] “Bây giờ, này Assalyaana, các phụ nữ bà-la-môn rõ ràng cũng có 
kỳ kinh nguyệt, có mang thai, sinh con, và cho con bú.!!? Và những bà-la- 
môn đó, mặc dù đã được sinh ra từ bảo thai mà vẫn luôn nói răng: “Những 
bà-la-môn là giai cấp cao nhất... là những con cháu kế thừa của trời 
Brahma.'” 


6. “Mặc dù Thầy Cồ-đàm nói điều này, nhưng các bà-la-môn vẫn nghĩ 
rằng: “Những bà-la-môn là giai cấp cao nhất ... là những con cháu kế thừa 
của trời Brahma.”” 

[2l “Này Assalyäana, anh nghĩ sao? Anh đã từng nghe ở vùng Yona và 
Kamboja! và ở những xứ nước ngoài khác chỉ có hai giai cấp, đó là chủ và 
nô lệ, và tùy theo thời cuộc có khi chủ trở thành nô lệ, và nô lệ trở thành chủ 


đó sao?” 


“Dạ thưa, tôi có nghe vậy.” 


Chương IV— Hạnh Phúc Thấy Được Trong Kiếp Này * 121 


“Vậy thì dựa trên sức mạnh gì [luận cứ gì] hay căn cứ vào cái gì [thậm 
quyền nào] mà các bà-la-môn trong trường hợp này lại nói rằng: “Những bà- 


la-môn là giaI câp cao nhât ... là những con cháu kê thừa của trời Brahma?ˆ” 


7. “Mặc dù Thầy Cồ-đàm nói điều này, nhưng các bà-la-môn vẫn nghĩ 
rằng: “Những bà-la-môn là giai cấp cao nhất ... là những con cháu kế thừa 


của trời Brahma?'”” 


[3] “Này Assalyãana, anh nghĩ sao? Ví dụ một người giai cấp chiến-sĩ 
(khattiya) sát-sinh, gian-cắp, tà-dâm tà dục, nói-dối nói láo, nói lời ma mảnh 
độc ác, nói lời gắt gỏng nạt nộ, nói lời tầm phào tán đóc; thèm-khát (tham 
dục), có tâm ác-ý, và nắm giữ cách-nhìn saI lạc (tà kiến). Khi thân tan rã, sau 
khi chết, chỉ có người đó mới bị tái sinh trong cảnh giới đày đọa, trong một 
nơi đến xấu đữ, trong cõi dưới, thậm chí trong địa ngục—còn những bà-la- 


môn nếu làm vậy thì không bị tái sinh xuống đó hay sao? 


“Ví dụ một người giai cấp thương-nông ... một người giai cấp hạ-tiện 
bần lao sát-sinh, gian-cắp ... năm giữ cách-nhìn sai lạc (tà kiến). Khi thân tan 
rã, sau khi chết, chỉ có người đó mới bị tái sinh trong cảnh giới đày đọa, 
trong một nơi đến xấu dữ, trong cõi dưới, thậm chí trong địa ngục—còn 


những bà-la-môn nếu làm vậy thì không bị tái sinh xuống đó hay sao? 


“Không phải vậy, Thầy Cồ-đàm. Cho dù đó là một người giai cấp chiến- 
sĩ, một bả-la-môn, một thương-nông, hay một người bằn-lao hạ tiện—ai 
trong bốn giai cấp đó nếu có sát-sinh, gian-cắp ... năm giữ cách-nhìn sai lạc 
(tà kiến), thì khi thân tan rã, sau khi chết, cũng bị tái sinh trong cảnh giới đày 


đọa, trong một nơi đên xâu dữ, trong cõi dưới, thậm chí trong địa ngục.” 


“Vậy thì dựa trên sức mạnh gì hay căn cứ vào cái gì mà các bà-la-môn 
trong trường hợp nảy lại nói rằng: “Những bà-la-môn là giai cấp cao nhất ... 
là những con cháu kế thừa của trời Brahmã?” 

8. “Mặc dù Thầy Cồ-đàm nói điều này, nhưng các bà-la-môn vẫn nghĩ 
rằng: “Những bà-la-môn là giai cấp cao nhất ... là những con cháu kế thừa 


của trời Brahma?'”” 


122 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ để giáo lý 


[4] “Này Assalyãana, anh nghĩ sao? Ví dụ một bà-la-môn sống biết 
kiêng cữ sự sát-sinh, sự gian-cắp, sự tà-dâm tà dục, sự nói-dối láo, nói lời ma 
mãnh độc ác, nói lời gắt gỏng nạt nộ, và nói lời tầm phảo tán dóc, và không 
có sự thẻm-khát (không tham dục), có một cái tâm không ác-ý, và nắm giữ 
cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến). Khi thân tan rã, sau khi chết, người đó sẽ 
được tái sinh trong một nơi-đến tốt lành, thậm chí trong một cõi trờ—còn 
những người thuộc giai cấp chiến-sĩ, nông-thương hay bằn-lao hạ tiện nếu 


làm vậy thì không được tái sinh lên đó hay sao?” 


“Không phải vậy, Thầy Cô-đàm. Cho dù đó là một người giai cấp chiến- 
sĩ, một bả-la-môn, một thương-nông, hay một người bằn-lao hạ tiện—ai 
trong bốn giai cấp đó sống biết kiêng cữ sự sát-sinh, sự gian-cắp ... và năm 
giữ cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến), thì khi thân tan rã, sau khi chết, cũng 


được tái sinh trong một nơi-đến tốt lành, thậm chí trong một cõi trời.” 


“Vậy thì dựa trên sức mạnh gì hay căn cứ vào cái gì mà các bà-la-môn 
trong trường hợp này lại nói răng: “Những bà-la-môn là giai câp cao nhât ... 
là những con cháu kê thừa của trời Brahma?”” 


9. “Mặc dù Thầy Cồ-đàm nói điều này, nhưng các bà-la-môn vẫn nghĩ 
rằng: “Những bà-la-môn là giai cấp cao nhất ... là những con cháu kế thừa 


Là 


của trời Brahmia. 


[5] “Này Assalyaana, anh nghĩ sao? Bộ chỉ có một bà-là-môn mới có 
khả năng tu dưỡng tâm-từ đôi với vùng miên (quôc độ, xứ sở) này, không 
hung-bạo và không ác-ý; còn những người giai câp chiên-sĩ, nông-thương 


hay bằn-lao hạ tiện thì không tu dưỡng được như vậy hay sao?” 


“Không phải vậy, Thầy Cô-đàm. Dù một người là bà-la-môn, người 
thuộc giai cấp chiến-sĩ, nông-thương hay bằn-lao hạ tiện—ai trong bốn giai 
cấp đó cũng đều có khả năng tu dưỡng tâm-từ đối với vùng miền này, không 


hung-dữ và không ác-ý.” 


Chương IV— Hạnh Phúc Thấy Được Trong Kiếp Này * 123 


“Vậy thì dựa trên sức mạnh gì hay căn cứ vào cái gì mà các bà-la-môn 
trong trường hợp này lại nói răng: “Những bà-la-môn là giai câp cao nhât ... 
là những con cháu kê thừa của trời Brahma?”” 


10. “Mặc dù Thầy Cồ-đàm nói điều này, nhưng các bà-la-môn vẫn nghĩ 
rằng: “Những bà-la-môn là giai cấp cao nhất ... là những con cháu kế thừa 


của trời Brahma.”” 


[6] “Này Assalyäana, anh nghĩ sao? Bộ chỉ có bả-la-môn mới có khả 
năng cầm bàn chải và bột tăm, đi ra sông, và tắm gội hết bụi đất trên người 
mình; còn những người giai câp chiên-sĩ, nông-thương, hay bân-lao hạ tiện 


thì không làm được như vậy hay sao?” 


“Không phải vậy, Thây Cô-đàm. Dù một người là bà-la-môn, người 
thuộc giai câp chiên-sĩ, nông-thương, hay bân-lao hạ tiện—al trong bôn giai 
câp đó cũng đêu có khả năng câm bàn chải và bột tăm, đi ra sông, và tăm gội 


hết bụi đất trên người mình.” 


“Vậy thì dựa trên sức mạnh gì hay căn cứ vào cái gì mà các bà-la-môn 
trong trường hợp này lại nói răng: “Những bà-la-môn là giai câp cao nhât ... 


là những con cháu kê thừa của trời Brahma?”” 


11. “Mặc dù Thầy Cô-đàm nói điều này, nhưng các bà-la-môn vẫn nghĩ 
rằng: “Những bà-la-môn là giai cấp cao nhất ... là những con cháu kế thừa 


Là 


của trời Brahma. 


[7] “Này Assalyãana, anh nghĩ sao? Ví dụ một vị vua thuộc giai cấp 
chiến-sĩ đã được phong vương [được xức dầu trên đầu], ông cho triệu tập 
năm trăm người thuộc những sinh cảnh (gia thế, giai cấp) khác nhau, và nói 
với họ rằng: “Này các vị đến đây, ai ở đây thuộc giai cấp chiến-sĩ, hay bà-la- 
môn, hay hoàng-tộc, hãy cầm một que mồi lửa làm bằng gỗ tỉnh tốt, và nhóm 
lửa lên để tạo nhiệt. Và ai thuộc gia đình bằn-lao hạ tiện bị xã hội ruồng bỏ, 
thuộc gia đình làm nghề săn bắn, làm nghề đan lát chẻ tre, làm nghè làm xe, 


làm nghê lượm rác moi rác, hãy cầm một que môi lửa làm từ gỗ máng nước 


124 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ để giáo lý 


cho chó uống, làm từ gỗ máng heo, làm từ gỗ thùng đựng rác hay làm bằng 


gỗ thâu dâu, và nhóm lửa lên đề tạo nhiệt. 


“Này Assalyaana, anh nghĩ sao? Khi lửa được nhóm lên và nhiệt được 
tạo ra bởi người thuộc nhóm thứ nhất, thì lửa sẽ có ngọn, có màu, và tỏa 
sáng, và nó có thể được dùng cho những mục đích dùng lửa (như để nấu ăn, 
sưởi ấm, thắp sáng...). Rồi lửa được nhóm lên và nhiệt được tạo ra bởi người 
thuộc nhóm thứ hai, thì lửa sẽ không có ngọn, không có màu, và không tỏa 


sáng, và nó không thê được dùng cho những mục đích dùng lửa, hay sao?” 


“Không phải vậy, Thầy Cồ-đàm. Khi lửa được nhóm lên và nhiệt được 
tạo ra bởi người thuộc nhóm thứ nhất, thì lửa sẽ có ngọn, có màu, và tỏa 
sáng, và nó có thể được dùng cho những mục đích dùng lửa. Và khi lửa được 
nhóm lên và nhiệt được tạo ra bởi người thuộc nhóm thứ hai, thì lửa cũng có 
ngọn, có màu, và tỏa sáng, và nó có thể được dùng cho những mục đích dùng 
lửa. Bởi vì tất cả lửa đều có ngọn, có màu, và tỏa sáng, và nó đều có thể được 


dùng cho những mục đích dùng lửa.” 


“Vậy thì dựa trên sức mạnh gì hay căn cứ vào cái gì mà các bà-la-môn 
trong trường hợp này lại nói răng: “Những bà-la-môn là giai câp cao nhât ... 


là những con cháu kế thừa của trời Brahmã?°” 


12. “Mặc dù Thầy Cô-đàm nói điều này, nhưng các bà-la-môn vẫn nghĩ 
rằng: “Những bà-la-môn là giai cấp cao nhất ... là những con cháu kế thừa 


của trời Brahma.”” 


[8] “Này Assalyãana, anh nghĩ sao? Ví dụ một thanh niên thuộc giai cấp 
chiến-sĩ lây một con gái nhà bà-la-môn, và họ sinh ra một đứa con của hai 
người. Vậy đứa con đó được coi là người giai cấp chiến-sĩ giống cha, hay 


một bà-la-môn giống mẹ?” 

“Nó có thê có thể được gọi bằng cả hai (vừa là giai cấp chiến-sĩ, vừa là 
bà-la-môn), thưa Thầy Cô-đàm.” 

13. “Này Assalyäãana, anh nghĩ sao? Ví dụ một thanh niên bà-la-môn lấy 


một con gái nhà giai câp chiên-sĩ, và họ sinh ra một đứa con của hai người. 


Chương IV— Hạnh Phúc Thấy Được Trong Kiếp Này * 125 


Vậy đứa con đó được coi là bả-la-môn giông cha, hay người giai câp chiên-sĩ 


giống mẹ?” 
“Nó có thể có thể được gọi bằng cả hai, thưa Thầy Cô-đàm.” 


14. “Này Assalyãana, anh nghĩ sao? Ví dụ một con ngựa cái giao phối 
với một con lừa đực, và một con thú con được sinh ra. Vậy con thú con đó 


được gọi là con ngựa giống mẹ, hay là con lừa giống cha?” 


“Nó là một con la, thưa Thầy Cồ-đàm, bởi vì nó không còn là ngựa hay 
lừa nữa. Thầy Cồ-đàm, tôi đã nhìn ra khác-biệt trong trường hợp (ví dụ) cuối 
này, nhưng tôi đã không kịp nhìn ra sự khác-biệt trong hai trường hợp (ví dụ) 


trước.” 


15. [9] “Này Assalyaana, anh nghĩ sao? Ví dụ có hai môn sinh bà-la- 
môn, họ là anh em ruột, được sinh cùng một mẹ, một người siêng học và 
thông minh, còn người kia thì không siêng học cũng không thông minh. Ai 
trong hai người sẽ được các bà-la-môn cúng thức ăn trước trong lễ tang, hoặc 


trong lễ cúng đường, hoặc trong lễ hiến tế, hoặc trong lễ tiệc đãi khách?” 


“Trong những dịp lễ đó, các bà-la-môn sẽ cúng dường thức ăn cho 
người siêng học và thông minh, thưa Thầy Cồ-đàm; bởi vì nếu cúng dường 
thứ gì cho người không siêng học cũng không thông minh thì (việc cúng 
dường đó) đâu mang lại phước quả lớn lao gì?” 


16. “Này Assalyaana, anh nghĩ sao? Ví dụ có hai môn sinh bà-la-môn, 
họ là anh em ruột, được sinh cùng một mẹ, một người siêng năng và thông 
minh, nhưng thiếu đạo-đức và có tánh khí xấu ác, và người kia thì không 
siêng học cũng không thông minh, nhưng có đạo-đức và tánh tình tốt thiện. 
Ai trong hai người sẽ được các bà-la-môn cúng thức ăn trong lễ tang, trong lễ 


cúng dường, trong lễ hiến tế, hoặc trong lễ tiệc đãi khách?” 


“Trong những dịp lễ đó, các bà-la-môn sẽ cúng dường thức ăn cho 
người không siêng học cũng không thông minh, nhưng có đạo-đức và tánh 
tình tốt thiện, thưa Thầy Cô-đàm; bởi vì nếu cúng dường thứ gì cho người 


thất-đức và có tánh khí xấu ác thì đâu mang lại phước quả lớn lao gì?” 


126 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ để giáo lý 


17. “Này Assalyãana, lúc nãy đầu tiên anh đã khăng khăng dựa trên sinh 
cảnh (gia thế, giai cấp), và sau đó anh khăng khăng dựa trên việc học-hành 
kinh điển, và sau đó anh lại chuyển qua dựa trên chính căn cứ rằng “sự thanh- 


lọc là làm được bởi tât cả bôn giai cầp”, như ta đã mô tả.” 


Khi điêu này được nói ra, môn sinh bà-la-môn Assalyäana đã ngôi im 
lặng và mât hệt tinh thân, hai vai chùn xuông và đâu gục xuông, buôn bã và 
không còn đôi đáp nữa. 


(rích MN 93: Assalyaana Sufta) 


(4) Bảy Nguyên Tắc Ôn Định Xã Hội 


1.1. Tôi nghe như vầy. Một lần đức Thế Tôn đang ở Rãjagaha (Vương 
Xá), trên Đỉnh Núi Kền Kên (Linh Thứu). Lúc bấy giờ vua nước Magadha 
(Ma-kiệt-đà) là Ajãtasattu (A-xà-thế) Vedehiputta muốn tấn công những 
người Vajji (Bạt-kỳ).!“ Ông nói: “Ta sẽ tấn công dân Vajji, dù họ hùng 
mạnh và lớn mạnh cỡ nào, ta sẽ chặt họ ra và tiêu diệt họ, ta sẽ làm tàn hoại 


họ và tiêu diệt họ!” 


1.2. Và vua Ajãtasattu đã sai quan tế tướng của ông là bà-la-môn 
Vassakãra: “Này bà-la-môn, hãy tới gặp đức Thế Tôn, nhân danh ta cúi đầu 
xuống hai chân kính lễ đức Thế Tôn, hỏi thăm đức Thế Tôn đã hết bệnh hết 
đau chưa, có đang sống khỏe mạnh, mạnh mẽ và thư thái hay không, và sau 
đó hãy thưa với đức Thế Tôn răng: “Thưa Thế Tôn, vua Ajãtasattu 
Vedehiputta của nước Magadha muốn tấn công dân Vajji, và vua nói răng: 
“Ta sẽ tấn công dân Vajji ... và tiêu diệt họ!”” Và bất cứ điều gì đức Thế Tôn 
nói với ông, hãy trung thành bâm báo lại cho ta, bởi vì đức Thế Tôn không 
bao giờ nói dối.” 

1.3. “Được, thưa đức vua”, Vassakara đáp lại, và cho chuẩn bị đoàn xe 
ngựa, ông leo lên một chiếc và từ thành Rãjagaha tiến thăng tới Đỉnh Núi 


Kên Kền, đi hết đường đất có thê đi, sau đó tiếp tục đi bộ lên núi chỗ đức 


Chương IV— Hạnh Phúc Thấy Được Trong Kiếp Này * 127 


Thế Tôn. Ông ta lễ chào thăm hỏi qua lại với đức Thế Tôn, sau đó ngồi 


xuông một bên, và chuyên lại toàn bộ lời của nhà Vua cho đức Thê Tôn. 


1.4. Lúc đó ngài Änanda đang đứng hầu quạt sau lưng đức Thế Tôn. Và 
đức Thế Tôn đã nói: 

(1) “Này Ãnanda, thầy có nghe những người Vajji luôn tô chức đại hội 
đồng thường xuyên và định kỳ hay không?”——““Con có nghe họ làm như vậy, 
thưa Thế Tôn” 


“Này Änanda, chừng nào những người Vajji còn tổ chức đại hội đồng 
thường xuyên và định kỳ, thì có thể coi như họ đang cường thịnh chứ không 


Suy yêu. 


(2) “Thầy có nghe những người Vajji gặp nhau hội họp trong sự hòa 
hợp, chia tay trong sự hòa hợp, và họ làm ăn với nhau trong sự hòa hợp, hay 
không?”—“Con có nghe họ như vậy, thưa Thế Tôn.” 


“Này Ananda, chừng nào người Vajji còn gặp nhau hội họp trong sự 
hòa hợp, chia tay nhau trong sự hòa hợp, và làm ăn với nhau trong sự hòa 


hợp, thì có thể coi như họ đang cường thịnh chứ không suy yếu. 


(3) “Thầy có nghe những người Vajji không ban hành những điều 
không được ban hành trước đó, và họ không hủy bỏ những điều đã được ban 
hành trước đó, mà họ chỉ làm theo những điều đã được ban hành trong truyền 
thống Vajji cô kính của họ, hay không?”——*“Dạ con có nghe họ như vậy, thưa 
Thế Tôn.”... 

“Này Ananda, chừng nào người Vajji còn... 

(4) “Thầy có nghe những người Vajji tôn vinh, tôn trọng, tôn kính, và lễ 
chào những bậc trưởng lão, và họ chú trọng những bậc trưởng lão đó, hay 
không? —“Dạ con có nghe họ như vậy, thưa Thế Tôn.”... 

(5) “Thầy có nghe những người Vajji không bắt cóc cưỡng đoạt vợ và 
con gái của người khác để đem về sống với mình, hay không? —“Dạ con có 
nghe họ như vậy, thưa Thế Tôn.”... 


128 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ để giáo lý 


(6) “Thầy có nghe những người Vajji tôn vinh, tôn trọng, tôn kính, và lễ 
lạy các bàn thờ miếu thờ của người Vajji ở trong [thành] và ở bên ngoài, họ 
không phá bỏ những việc chăm sóc và cúng kính đã có từ trước? —“Dạ con 


có nghe họ như vậy, thưa Thế Tôn.”... 


(7) “Thầy có nghe những người Vajji thực hiện việc bảo hộ vệ an toàn 
cho những vị A-la-hán đến sống ở đó, nhờ đó sau này những vị A-la-hán 
khác có thể đến đó sống, và những vị A-la-hán đang ở đó thì đang sống an 
lạc, hay không?”——“Dạ con có nghe họ như vậy, thưa Thế Tôn.” 


“Này Ananda, chừng nào họ còn thực hiện việc bảo hộ an toàn cho 
những vị A-la-hán đến sống ở đó, nhờ đó sau này những vị A-la-hán khác có 
thê đến đó sống, và những vị A-la-hán đang ở đó thì đang sống an lạc, th có 


thể coi như người Vajji đang cường thịnh chứ không suy yếu.” 
1.5. Rồi đức Thế Tôn nói với bà-la-môn Vassakãra: 


“Này bà-la-môn, có lần khi ta đang ở Vesäli (Tỳ-xá-ly) chỗ Ngôi Đền 
Mái Nhọn (Sãrandada), ở đó ta đã dạy cho người Vajji bảy nguyên-tắc để 
không bị suy-yếu, và chừng nào họ còn giữ bảy nguyên-tắc đó, chừng nào 
bảy nguyên-tắc đó vẫn còn được liên tục ở đó, thì có thể coi như người Vajji 


đang cường thịnh chứ không suy yếu.” 
Ngay chỗ này, bà-la-môn Vassakãra đáp lại răng: 


“Thầy Cô-đàm, nếu người Vajji thậm chí chỉ giữ một trong bảy nguyên- 
tắc đó, thì cũng có thể coi họ chỉ đang cường thịnh chứ không suy yếu—còn 
có thể nói chi nếu họ tuân thủ hết cả bảy nguyên-tắc đó. Chắc chắn người 
Vajji sẽ không bao giờ bị chinh phục bởi vua Ajãtasattu bằng vũ lực, nhưng 
vẫn có thể bị chinh phục bằng cách dùng kẻ phản hoặc nội gián gây chia rẽ 
họ lẫn nhau. Và Thầy Cô-đàm, bây giờ tôi phải đi đây. Chúng tôi bận rộn và 
có nhiều việc phải làm.” 

“Này bà-la-môn, hãy làm những gì ông cho là đúng.” Rồi bả-la-môn 
Vassakãra, hài lòng và vui vẻ với những lời của đức Thế Tôn, ông đứng dậy 


khỏi chỗ ngôi và đi khỏi. 


Chương IV— Hạnh Phúc Thấy Được Trong Kiếp Này * 129 


1.6. Ngay sau khi quan tế tướng Vassakãra đi khỏi, đức Thế Tôn nói: 


“Này Änanda, hãy tới gặp những Tỳ kheo nào đang sống xung quanh 
thành Rãjagaha này, và gọi họ đến họp mặt ở nơi hội đường (chỗ họp tăng, 
tăng chúng). ” 


“Dạ, thưa Thế Tôn”, thầy Änanda đáp lại, và thầy làm theo như vậy. 
Rồi sau đó... thầy Änanda đến gặp đức Thế tôn, kính lễ, và đứng sang một 


bên, và thưa: 


“Thưa Thế Tôn, Tăng đoàn các Tỳ kheo đã tụ họp. Giờ Thế Tôn có thể 
tùy tiện đến.” Rồi đức Thế Tôn rời khỏi chỗ ngồi, đi tới chỗ họp tăng, ngồi 
xuống chỗ ngôi đã chuẩn bị sẵn, và nói: “Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các 
thầy bảy nguyên-tắc để không bị sa sút. Hãy lắng nghe, chú tâm kỹ càng, ta 
sẽ nói.” 

“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại, và đức Thế Tôn đã nói như 


sau: 


“(1) Chừng nào các Tỳ kheo còn tổ chức họp mặt thường xuyên và định 
kỳ, thì có thể coi như họ đang tăng trưởng (cường thịnh) chứ không sa sút 
(suy yêu). (2) Chừng nào họ còn gặp nhau trong sự hòa hợp, chia tay nhau 
trong sự hòa hợp, và làm việc với nhau trong sự hòa hợp, thì có thể coi như 
họ đang tăng trưởng chứ không sa sút. (3) Chừng nào họ không ban hành 
những điều đã không được ban hành, và không hủy bỏ những điều đã được 
ban hành, mà họ chỉ làm theo những điều đã được ban hành bởi những điều- 
luật tu-hành (của giới-luật) ... (4) Chừng nào họ còn tôn vinh, tôn trọng, kính 
trọng, và lễ chào các bậc trưởng lão đã thụ giới xuất gia lâu năm, những bậc 
sư phụ, những bậc lãnh đạo của tăng đoàn ... (5) Chừng nào họ không bị 
dính vào bẫy của dục-vọng khởi sinh bên trong họ làm đưa đến luân hồi tái 
sinh ... (6) Chừng nảo họ toàn tâm vui thích sống tu trong rừng ... (7) Chừng 
nào họ còn duy trì sự “chánh-niệm về thân”, nhờ đó về sau nảy có nhiễu bạn 
đồng tu đến tu với họ, và những ai đang ở tu với họ thì đang cảm thấy an lạc 


thư thái cùng với họ. 


130 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ để giáo lý 


Chừng nào các Tỳ kheo còn giữ theo bảy điều đó và cho thấy họ vẫn 
đang làm theo những điều đó, thì có thể coi như họ đang tăng trưởng chứ 
không sa sút.” 

(rích DN 16: Maha-parinibbana Suft4) 
(Đại kinh Bát-niễ-bàn) 


(5) Vị Vua Quay Chuyển Bánh Xe Báu 


3. “Và, sau nhiêu trăm năm, sau nhiêu ngàn năm, Vua Da|hanemi nói 
với một người của ông răng: “Này hiên khanh, hê khi nào ông thây bánh xe 


báu thiêng liêng lệch khỏi vị trí của nó, hãy bâm báo ngay cho ta. 


'Dạ, thưa đại vương", người đó đáp lại. Và sau nhiều trăm năm và nhiều 
ngàn năm, người đó thấy bánh xe báu thiêng liêng đã lệch ra khỏi vị trí cũ. 
Sau khi nhìn thấy vậy, ông ta liền bấm báo cho nhà vua. Sau đó, Vua 
Dalhanemi đã cho gọi người con lớn nhất, thái tử, đến gặp, và ông đã nói: 
“Này con trai của ta, bánh xe báu thiêng liêng đã lệch dời ra khỏi vỊ trí cũ. Và 
trước đây ta đã nghe rằng, khi điều này xảy ra đối với một vị vương quay 
chuyền bánh xe báu, thì vị ấy không còn sống được lâu nữa. Ta đã có đầy đủ 
mọi khoái-lạc của loài người, giờ tới lúc ta đi tìm sự an-lạc trên cõi trời. Con 
là con trai ta sẽ tiếp quản quyền cai trị lãnh thổ này. Ta sẽ cạo bỏ râu tóc, 
khoát y cà sa, từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành." Và, 
sau khi đã phong thái tử lên làm vua, Vua Da|lhanemIi đã cạo bỏ râu tóc, 
khoát y cà sa, và từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành. 
Và bảy ngày sau khi vị tu sĩ hoàng gia đó đã xuất gia, bánh xe báu thiêng 
liêng đã biến mắt. 

4. “Rồi có một người đã đến gặp vị vua giai cấp chiến-sĩ (tức thái tử) 
vừa mới được (vua cha) phong vương [mới được xức dầu trên đầu], và bâm 
báo rằng: “Thưa đại vương, ngài nên được biết rằng bánh xe báu thiêng liêng 
đã biến mắt.” Sau khi nghe như vậy, vị vua ưu sầu và cảm thấy buồn lòng. 


Ông đã đi đến gặp vua cha (giờ đã xuất gia) và báo với vua cha về tin buồn 


Chương IV— Hạnh Phúc Thấy Được Trong Kiếp Này * 131 


đó. Và vua cha đã nói với ông: “Này con trai, con chớ nên ưu sầu hoặc buồn 
lòng vì sự biến mất của bánh xe báu. Bánh xe báu không phải là tài sản kế 
thừa cha ông để lại cho con. Nhưng bây giờ, này con trai, con phải chuyển 
hóa bản thân mình trở thành một người thánh thiện quay chuyên bánh xe. Và 
sự kiện đó sẽ xảy ra, nếu con thực thi những bổn-phận của một vị vua thánh 
thiện quay chuyền bánh xe báu, thì vào ngày lễ rằm Bồ-tát [Uposatha]!!Š khi 
đó con hãy gội sạch đầu tóc và đi lên mái sân thượng của cung điện vì ngày 
lễ Bó-tát, thì bánh xe báu sẽ hiện ra cho con, với ngàn căm, đầy đủ vành xe, 


trục xe, và tât cả các bộ phận. ˆ 


5. ““Nhưng thưa cha, cái gì là bổn-phận của một vị vua thánh thiện 
(thánh vương) quay chuyển bánh xe báu?'—*“Đó là như vầy, này con trai: 
Bản thân con dựa vào Giáo Pháp, tôn vinh Giáo Pháp, tôn kính Giáo Pháp, 
trân quý Giáo Pháp, lễ lạy Giáo Pháp, và kính trọng Giáo Pháp, lấy Giáo 
Pháp làm huy hiệu và biểu ngữ của con, nhận lấy Giáo Pháp làm người thầy 
của con, con phải thiết lập Giáo Pháp làm người phòng hộ, người canh giữ, 
và người bảo vệ chân chính cho gia đình dòng tộc của con, cho những đạo 
quân của con, cho những người giai cấp chiến-sĩ và nông-thương, cho các 
bà-la-môn và gia chủ, cho dân thành thị và thôn quê, cho những tu sĩ và các 
bà-la-môn, cho những loài thú và chim muông. Không để có bọn tội phạm 
lộng hành trong vương quốc của con, và đối với những người nghèo đói, con 
hãy phân phát của cải tài sản cho họ. Và đối với những tu sĩ và bà-la-môn 
trong vương quốc của con đã từ bỏ đời sống dính dục và đã cống hiến bản 
thân theo hạnh nhẫn-nhục và hiền-từ, mỗi người lo thuần hóa bản thân, và 
mỗi người phẩn-đấu (tỉnh cần tu tập) để chấm dứt dục-vọng; vào lúc này lúc 
khác con nên đến gặp họ và hỏi họ: “Thưa các thầy, những điều nào là thiện 
và những điều nào là bất thiện, những nào là tội lỗi và những nào là không 
tội lỗi, những gì cần nên làm theo và những gì không nên làm theo? Hành- 
động nào về lâu dài dẫn tới nguy-hại và ưu-sầu, và hành-động nào dẫn tới 
ích-lợi và hạnh-phúc?”! Sau khi nghe họ nói, con nên tránh bỏ những điều 
bất thiện và làm những điều thiện lành. Này con trai, đó là bổn -của một vị 


vua thánh thiện quay chuyền bánh xe. 


132 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ để giáo lý 


“*Dạ, thưa cha”, nhà vua nói, và sau đó nhà vua đã thực thi những bốn- 
phận của một vị vua thánh thiện quay chuyên bánh xe báu. Và khi nhà vua 
làm vậy, vào ngày rằm Bốồ-tát, lúc đó nhà vua gội sạch đầu tóc và đi lên mái 
sân thượng của cung điện vì ngày lễ Bố-tát, lúc đó bánh xe báu thiêng liêng 
đã hiện ra cho nhà vua, với ngàn căm, đầy đủ vành xe, trục xe, và tất cả các 
bộ phận. Rồi nhà vua nghĩ rằng: “Ta nghe nói khi một vị vua giai cấp chiến- 
sĩ đã được xức dầu phong vương nhìn thấy một bánh xe như vậy vào ngày 
rằm Bồ-tát, thì ông ấy sẽ trở thành một vị vua quay chuyền bánh xe. Liệu ta 
có thê trở thành một vị thánh vương như vậy hay không?” 


6. “Rồi sau đó, đứng đậy từ chỗ ngồi, kéo xếp y che một vai, nhà vua 
cầm một bát vàng băng tay trái, tay phải rải nước lên bánh xe, và nói: “Cầu 
mong bánh xe báu thánh thiện quay chuyên, cầu mong bánh xe báu thánh 
thiện chinh phục!” Bánh xe lăn chuyển về hướng đông, và nhà vua đi theo 
cùng với quân đội bốn binh chủng. Và bất cứ đất nước nào bánh xe dừng lại, 
nhà vua tiếp quản nơi đó bằng đạo quân bốn binh chủng của mình. Và những 
người đối nghịch với ông ở vùng phía đông đã đến và thưa: “Xin nghĩnh tiếp 
Đại Vương. Chúng tôi là hầu thần của ngài. Đại Vương hãy trị vì chúng tôi.” 
Và nhà vua nói rằng: “Không sát-sinh. Không gian-cắp. Không tà-dâm tà 
dục. Không nói-dối nói láo. Không uống rượu và những chất độc hại. Hãy 
thụ hưởng những thứ các người đã có như trước giờ.°! Và những người đối 
nghịch với nhà vua ở vùng phía đông đã trở thành những chư hầu của nhà 


vua quay chuyền bánh xe báu. 


7. “Rồi bánh xe lăn chuyền về hướng nam, tây, và bắc ... [giống đoạn 6. 
kế trên] ... Rồi bánh xe báu, sau khi đã chinh phục các vùng đất từ bờ biển 
nảy qua bờ biển khác, rồi nó quay lại kinh thành, và đứng lại trước cung điện 
của nhà vua như để trang hoàng cho cung điện, trong khi nhà vua đang ngự 


triêu xử lý việc chính sự.” 


(irích DN 26: Cakkavatti-Sihanada Sufa) 
(Vị Vua Quay Chuyển Bánh Xe- Tiếng Gâm Sư Tử) 


Chương IV— Hạnh Phúc Thấy Được Trong Kiếp Này * 133 


(6) Mang Lại Sự Bình Yên Cho Xứ Sở 


9. Sau khi ngồi xuống một bên, bà-la-môn Kũtadanta đã thưa với đức 
Thế Tôn: “Thưa Thầy Cô-đàm, tôi đã nghe thầy am hiểu về cách tô chức 
thành công ba loại lễ tế với mười sáu đồ vật hiến tế. Giờ tôi không hiểu biết 
hết những lễ nghi này, nhưng tôi muốn làm một lễ hiến tế lớn. Sẽ tốt lành 
nếu Thầy Cồ-đàm chỉ giải về việc này cho tôi.” 

“Vậy ông hãy lăng nghe, này bà-la-môn, hãy chú tâm kỹ càng, ta sẽ giải 
thích.”——“Dạ, thưa ngài”, bà-la-môn Kũtadanta đáp lại, và đức Thế Tôn tiếp 
tục nói: 

10. “Này bà-la-môn, xưa kia có một vị vua tên là Mahãvijita. Ông ta 
giàu CÓ, nhiều tài sản và tài lực, nhiều vàng bạc, nhiều của cải và đồ đạc, 
nhiều tiền và những thứ đáng tiền, đầy kho của báu và kho thóc lúa. Và khi 
Vua MahävIjJita đang suy xét một mình nơi riêng tư, ý-nghĩ này đã khởi sinh 
trong ông ấy: “Ta đã có được tài sản lớn lao đối với tiêu chuẩn của loài 
người, ta chiếm hữu một vùng lãnh thổ lớn lao mà ta đã chinh phục được. 
Vậy bây giờ ta nên làm một lễ hiến tế lớn để ta có được thêm ích-lợi và 
hạnh-phúc lâu dài." Nghĩ như vậy nên ông cho gọi quan chủ tế của ông 8 Và 
ông nói ý-nghĩ của mình. “Ta muốn làm một lễ hiến tế lớn. Hãy hướng dẫn 
cho ta, này quan chủ tế, làm sao để cho ta có được ích-lợi và hạnh-phúc đời 
đời. 

11. “Vị chủ tế trả lời: 'Đất nước của Hoàng Thượng đang bị loạn bởi 
quân trộm cướp. Đất nước đang bị tàn phá; làng mạc và đô thị đang bị phá 
hủy; thôn quê thì đầy rẫy trộm cướp. Nếu Hoàng Thượng cứ đánh thuế lãnh 
thổ này, đó là việc làm sai lầm. Nếu như Hoàng Thượng nghĩ rằng: “Ta sẽ 
trừ diệt hết bọn trộm cướp bằng cách xử trảm hay nhốt tù, hoặc bằng cách 
tịch thu, đe dọa, và đày ải” thì cũng không chấm dứt được nạn trộm cướp 
một cách đúng đắn. Những kẻ còn sống soát sau này cũng sẽ phá hoại bờ cõi 
của Hoàng Thượng. Nhưng, với kế hoạch này bệ hạ có thể trừ sạch nạn trộm 
cướp. (Đó là:) Trong vương quốc của bệ hạ, những ai tham gia vào nghề 


trồng trọt và chăn nuôi, Hoàng Thượng nên phát cho họ lúa và thức ăn gia 


134 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ để giáo lý 


súc; đối với những ai buôn bán, hãy giúp cho vốn liếng: đối với những ai làm 
công vụ cho triều đình thì phát lương bổng phù hợp để họ đủ sống. Vậy thì 
những người đó sẽ lo chuyên tâm về nghề nghiệp của mình, sẽ không còn 
phá hoại vương quốc nữa. Thu nhập của Hoàng Thượng sẽ càng lớn hơn; 
lãnh thổ sẽ được yên bình và không bị phá hoại bởi quân trộm cướp nữa; và 
mọi người, với niềm vui tươi trong lòng họ, sẽ được vui vầy với con cái, sẽ 


sông trong những ngôi nhà cửa mở (không cân đóng khóa cửa). 


“Và (nhà vua) nói rằng: “Hãy làm như vậy!, nhà vua chấp nhận lời 
khuyên của quan chủ tế: nhà vua cho lúa và thức ăn gia súc cho những người 
làm nghề trồng trọt và chăn nuôi, chu cấp vốn liếng cho những người làm 
nghề buôn bán, phát lương bổng phù hợp đủ sống cho những người làm công 
vụ. Rồi những người đó, chỉ lo chuyên tâm về nghề nghiệp của mình, đã 
không còn phá hoại vương quốc nữa. Thu nhập của nhà vua càng lớn hơn; 
lãnh thô đã được yên bình và không còn bị phá hoại bởi quân trộm cướp; và 
những người đó, với niềm vui tươi trong lòng mình, được vui vầy với con 


cái, đã sông trong những ngôi nhà cửa đê mở.” 


(trích DN 5: Kitadamta Sutfa) 


Chương V 
CON ĐƯỜNG DÂN TỚI 
SỰ TÁI SINH PHÚC LÀNH 


136 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đê giáo lý 


Chương V— Con Đường Dân Tới Sự Tái Sinh Phúc Lành * 137 


1. QUY LUẠT NGHIỆP (Kamma) 
(1) Bắn Loại Nghiệp 


“Này các Tỳ kheo, có bốn loại nghiệp này đã được ta tuyên bố sau khi 
ta đã tự mình chứng ngộ chúng bằng trí-biết trực tiếp. Bốn đó là gì? (1) 
Nghiệp tối có quả tối; (2) nghiệp sáng có quả sáng: (3) nghiệp tối và sáng có 
quả tối và sáng; (3) và nghiệp không tối cũng không sáng không có quả tối 
hay sáng nào nữa, là nghiệp dẫn tới sự diệt-nghiệp. Đây là bốn loại nghiệp đã 
được ta tuyên bố sau khi ta đã tự mình chứng ngộ chúng bằng trí-biết trực 
tiếp. 

(1) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là nghiệp tối có quả tối? Ở đây, có 
người làm sự tạo-tác cô ý của thân gây khổ đau (thân hành khổ), sự tạo-tác 
có ý của lời-nói gây khổ đau (khâu hành khổ), và sự tạo-tác cỗ ý của tâm gây 
khổ đau (tâm hành khổ).!'? Hệ quả là, người đó bị tái sinh trong một cảnh 
giới thống khổ. Khi người đó bị tái sinh trong cảnh giới đó, những sự tiếp- 
xúc thống khô tiếp xúc người đó. Do bị tiếp xúc với những sự tiếp-xúc thống 
khổ, người đó cảm nhận những cảm-giác thống khổ, chỉ toàn đau đớn, như 
trong trường hợp những chúng sinh trong địa ngục. Đây được gọi là nghiệp 
tối có quả tối. 

(2) “Và cái gì là nghiệp sáng có quả sáng? Ở đây, có người làm sự tạo- 
tác có ý bằng thân không gây khổ đau (thân hành không khô), sự tạo-tác cô ý 
bằng lời-nói không gây khổ đau (khâu hành không khổ), và sự tạo-tác cỗ ý 
bằng tâm không gây khổ đau (tâm hành không khổ).'?? Hệ quả là, người đó 
được tái sinh trong một cảnh giới không khổ đau.'?! Khi người đó được tái 
sinh trong cảnh giới đó, những sự tiếp-xúc không khổ đau tiếp xúc người đó. 
Do tiếp xúc với những sự tiếp-xúc không khổ đau, người đó cảm nhận những 
cảm-giác không khổ đau, chỉ toàn sướng, như trong trường hợp những thiên- 


) 122 


thần trong cõi trời hào quang chói lợi (Biến tịnh thiên Đây được gọi là 


nghiệp sáng có quả sảng. 
(3) “Và cái gì là nghiệp tôi và sáng có quả tôi và sáng? Ở đây, có người 


làm cả hai loại sự tạo-tác cô ý bằng thân gây khổ đau và không gây khổ đau 


138 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ để giáo lý 


(thân hành khổ và không khổ), cả hai loại sự tạo-tác cố ý băng lời-nói gây 
khổ đau và không gây khổ đau (khẩu hành khổ và không khổ), cả hai loại sự 
tạo-tác cô ý bằng tâm gây khô đau và không gây khổ đau (tâm hành khổ và 
không khổ). Hệ quả là người đó bị tái sinh trong một cảnh giới vừa có khổ 
đau và không có khổ đau. Khi người đó được tái sinh trong cảnh giới đó, 
những sự tiếp-xúc khổ đau và không khổ đau tiếp xúc người đó. Do tiếp xúc 
với những sự tiếp-xúc khổ đau và không khổ đau, người đó cảm nhận những 
cảm-giác loại khổ đau và loại không khổ đau, như trong trường hợp chúng 
sinh con-người và một số thiên-thần trong những cõi thấp hơn (như những 
quỷ thần a-tu-la, những địa thần). Đây được gọi là nghiệp tối và sáng có quả 
tối và sáng. 

(4) “Và cái gì là nghiệp không tối cũng không sáng không có quả tối 
hay sáng nào nữa, là nghiệp dẫn tới sự diệt-nghiệp? Sự cố-ý (tư) để dẹp bỏ 
loại nghiệp tối có quả tối, sự cô-ý để dẹp bỏ loại nghiệp sáng có quả sáng, và 
sự cô-ý để dẹp bỏ loại nghiệp sáng và tối có quả tối và sáng (dẹp bỏ ba loại 
nghiệp thuộc (1), (2), (3) ở trên): đây được gọi là nghiệp không tối cũng 
không sáng không có quả tối hay sáng nào nữa, là nghiệp dẫn tới sự diệt- 
nghiệp. !” 

“Này các Tỳ kheo, đây là bốn loại nghiệp đã được ta tuyên bố sau khi ta 
đã tự mình chứng ngộ chúng bằng trí-biết trực tiếp.” 


(AN 4:233) 


(2) Tại Sao Chúng Sinh Tải Sinh Vào Những Cảnh Giới Khác Nhau 
Sau Khi Chết 


1. Tôi nghe như vầy. Trong một lần khi đức Thế Tôn đang đi du hành 
trong xứ Kosala (Kiều-tất-la) cùng với một Tăng đoàn nhiều Tỳ kheo, và 
cuối cùng đã tới một ngôi làng của những bà-la-môn người Kosala tên là 


làng Salä. 


Chương V— Con Đường Dân Tới Sự Tái Sinh Phúc Lành * 139 


2. Những gia chủ bà-la-môn ở làng Sãlã đã nghe rằng: “Sa-môn Cồ- 
Đàm, người con họ tộc Thích-Ca đã xuất gia khỏi dòng họ Thích-Ca, đang đi 
du hành trong nước Kosala cùng với Tăng Đoàn nhiều Tỳ kheo và mới vừa 
đến làng Sãlã. Tin tốt lành về Thầy Cô-đàm đang được lan truyền như vây: 
'Đức Thế Tôn đó là bậc đã tu-thành [A-la-hán] và đã giác-ngộ toản thiện 
[Toàn Giác], đã thành tựu về trí-biết đích thực (chân trí, minh) và đức-hạnh, 
là bậc phúc lành, bậc hiểu biết (những) thế giới, người dẫn dắt tối thượng (vô 
sonø) của những người cần được thuần hóa, thầy của những thiên thần và 
loài người, bậc Giác Ngộ [Phật], bậc Thế Tôn. Sau khi đã tự mình chứng ngộ 
băng trí-biết trực tiếp trong thế gian này có những thiên thần, Ma Vương, và 
trời Brahmä, trong thế hệ chúng sinh này có những tu sĩ và bà-la-môn, những 
thiên thần và loài người, bậc ấy đã công bố lại cho những người khác biết. 
Bậc ấy chỉ dạy Giáo Pháp tốt lành lúc đầu, tốt lành ở giữa, và tốt lành ở cuối, 
với ý nghĩa và câu chữ đúng đắn; bậc ấy cho thấy một đời sống tâm linh là 
toàn thiện và tinh khiết.” Giờ sẽ tốt lành nếu chúng ta đi gặp những vị A-la- 
hán đó.” 

3. Rồi các gia chủ bả-la-môn của làng Sãlã đã đến gặp đức Thế Tôn. 
Một số kính lễ đức Thế Tôn và ngồi xuống một bên; một số chào hỏi qua lại, 
và sau khi xong phần chào hỏi thân thiện, họ ngồi xuống một bên; một số chỉ 
đứng từ xa chấp tay kính chào về phía đức Thế Tôn và ngồi xuống một bên; 
một số tự xưng tên và họ trước mặt đức Thế Tôn và ngồi xuống một bên; một 


sô chỉ im lặng và ngôi xuông một bên. 


4. Sau khi đã ngôi xuống, họ nói với đức Thế Tôn: “Thầy Cồ-đàm, 
nguyên-nhân (nhân) và điều-kiện (duyên) nào là lý do có những chúng sinh ở 
đây, khi thân tan rã, sau khi chết, bị tái sinh trong cảnh giới khô đau, trong 
một nơi đến xấu dữ, trong một cõi dưới, trong địa ngục? Và nguyên-nhân và 
điều-kiện nảo là lý do có những chúng sinh ở đây, khi thân tan rã, sau khi 


chết, được tái sinh trong một nơi đến tốt lành, thậm chí trong một cõi trời?” 


5. “Này các gia chủ, bởi lý do là hành-vi không đúng đắn, hành-vi 
không đúng theo Giáo Pháp, cho nên có những chúng sinh ở đây, khi thân 


140 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ để giáo lý 


tan rã, sau khi chết, bị tái sinh trong cảnh giới khô đau, trong một nơi đến 
xấu đữ, trong một cõi dưới, thậm chí trong địa ngục. Bởi lý do là hành-vi 
đúng đắn, hành-vi đúng theo Giáo Pháp, cho nên có những chúng sinh ở đây, 
khi thân tan rã, sau khi chết, được tái sinh trong một nơi đến tốt lành, thậm 
chí trong một cõi trời.” 

6. “Chúng tôi không hiểu được ý-nghĩa chỉ tiết lời nói đó của Thầy Cô- 
đàm, trong đó thầy đã nói vẫn tắt nhưng không phân giải chỉ tiết. Sẽ tốt lành 
nếu Thầy Cồ-đàm chỉ dạy Giáo Pháp cho chúng tôi để chúng tôi có thê hiểu 


được ý-nghĩa chỉ tiết của lời nói đó của thầy.” 
“Này các gia chủ, vậy hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng. Ta sẽ nói.” 
“Dạ, thưa ngài”, họ đáp lại. Đức Thế Tôn đã nói điều này: 


7. (D “Này các gia chủ, có ba loại hành-vi của thân (thân hành) không 
đúng đắn, hành-vi không đúng theo Giáo Pháp. Có bốn loại hành-vi của lời- 
nói (khâu hành) không đúng đắn, hành-vi không đúng theo Giáo Pháp. Có ba 
loại hành-vi của tâm (tâm hành) không đúng đắn, hành-vi không đúng theo 
Giáo Pháp. 

8. “Và, này các gia chủ, theo cách nảo là có ba loại hành-vi thân không 
đúng đắn, hành-vi không đúng theo Giáo Pháp? (1) Ở đây có người sát-sinh; 
người đó giết hại, tay vấy máu, đánh đấm và bạo lực, tàn nhẫn với những 
chúng sinh đang sống. (2) Người đó gian-cắp; lấy trộm lấy cắp tài sản và đồ 
đạc của người khác trong làng hay trong rừng. (3) Người đó tà-dâm tà dục; 
người có quan hệ tính dục với những phụ nữ được bảo vệ bởi mẹ, cha, anh, 
chị, người thân của họ, người phụ nữ đã có chồng, người phụ nữ được bảo vệ 
bởi pháp luật, và thậm chí những người phụ nữ đã đính hôn. Đó là cách có ba 
loại hành-vi thân (hành-động) không đúng đắn, hành-vi không đúng theo 
Giáo Pháp. 

“Và, này các gia chủ, theo cách nào là có bốn loại hành-vi lời-nói không 
đúng đăn, hành-vi không đúng theo Giáo Pháp? (1) Ở đây có người nói-dối 
nói láo; khi được gọi tới pháp đình (tòa án), hay tới nơi họp mặt, hoặc tới nơi 


Chương V— Con Đường Dân Tới Sự Tái Sinh Phúc Lành * 141 


có mặt những người họ tộc của mình, hoặc tới chỗ phường hội (đoàn thể, 
bang hội) của mình, hoặc tới trước mặt gia đình hoàng tộc, và được hỏi như 
một nhân chứng: “Này anh, hãy nói những gì anh biết; không biết, nhưng 
người đó lại nói “Tôi biết”, hoặc có biết, nhưng người đó lại nói “Tôi không 
biết; không nhìn thấy, nhưng người đó lại nói “Tôi nhìn thấy?, hoặc có nhìn 
thấy, nhưng người đó lại nói “Tôi không nhìn thấy”; người nói sai sự thật với 
sự ý thức hoàn toản (cố ý) vì lợi ích của mình, hay vì lợi ích người khác, 
hoặc chỉ vì lợi ích nhỏ nhặt nào đó. (2) Người đó nói lời ma-mãnh; người đó 
mách đi kê lại những chuyện làm chia rẽ người này với người nọ; hoặc người 
đó mách đi kể lại những chuyện làm chia rẽ người nọ với người kia; vậy 
người đó là kẻ chia rẽ những người đang đoàn kết, là kẻ tạo ra những sự chia 
rẽ, kẻ thích nhìn người khác bất hòa, vui mừng khi nhìn thấy người khác bất 
hòa, là kẻ nói những lời gây ra sự bất hòa. (3) Người đó nói lời gắt-gỏng nạt 
nộ; người đó nói những lời thô tục, khó nghe, làm tốn thương người khác, 
làm sỉ nhục người khác, bộc lộ sự sân-giận, không dẫn tới sự tập-trung (định 
tâm). (4) Người đó nói chuyện tầm-phào tán dóc; người đó nói không đúng 
lúc, nói phù phiếm chẳng sự thật gì, nói điều vô ích, nói ngược với Giáo 
Pháp và Giới Luật; vào những lúc không thích hợp người đó nói những lời 
không đáng nói, không hữu lý, không chừng mực, và không ích lợi. Đó là 
cách có bốn loại hành-vi miệng (lời-nói) không đúng đắn, hành-vi không 


đúng theo Giáo Pháp. 


10. “Và, này các gia chủ, theo cách nào là có ba loại hành-v1 tâm không 
đúng đắn, hành-vi không đúng theo Giáo Pháp? (1) Ở đây có người thèm- 
muốn (tham). Người đó thèm muốn sự giàu có và của cải của người khác như 
vầy: “Làm sao những gì của họ là của ta!°. (2) Hoặc người đó có một cái tâm 
ác-ý (sân, ác) và những ý-định thù ghét như vây: “Cầu cho những chúng sinh 
nảy bị giết, bị tàn sát, bị chém đầu, bị hủy diệt, hay bị diệt vong!°. (3) Hoặc 
người đó có cách-nhìn sai lạc (tà-kiến) theo kiểu như vầy: (đối với người đó) 
[Không thứ gì (cần nên) được cho đi (vì không có phước quả từ việc cho đi, 
không cần phải bố thí), không thứ gì được cúng dường, không thứ gì được 


hiến tặng hay hy sinh; không có kết quả hay nghiệp quả tốt và xấu nào cho 


142 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ để giáo lý 


những hành động tốt và xấu; không có thế giới (đời) này, không có thế giới 
(đời) khác; không mẹ, không cha; không có chúng sinh nào được tái sinh một 
cách tự động tự nhiên (theo nghiệp); không có những tu sĩ và bả-la-môn tốt 
thiện và đức hạnh nào trong thế gian này đã từng tự mình giác ngộ bằng trí- 
biết trực tiếp và đi công bồ lại (cho những người khác) về thế giới này và thế 
giới khác.°]!2“ Đó là cách có ba loại hành-vi tâm (tâm-ý) không đúng đẫn, 
hành-vi không đúng theo Giáo Pháp. 

1T. I) “Này các gia chủ, có ba loại hành-vi thân (thân hạnh) đúng đắn, 
hành-vi đúng theo Giáo Pháp. Có bốn loại hành-vi lời-nói (khẩu hạnh) đúng 
đắn, hành-vi đúng theo Giáo Pháp. Có ba loại hành-vi tâm (tâm hạnh) đúng 
đắn, hành-vi đúng theo Giáo Pháp. 


12. “Và, này các gia chủ, theo cách nảo là có ba loại hành-vi thân đúng 
đắn, hành-vi đúng theo Giáo Pháp? (1) Ở đây, có người, sau khi đẹp bỏ sự 
sát-sinh; người đó kiêng cữ sự sát-sinh, tay không vây máu, không đánh đấm 
và bạo lực, không tàn nhẫn với chúng sinh đang sống: đẹp bỏ mọi gậy gộc và 
vũ khí, có lương tâm, nhân từ, người đó sống bi-mẫn với mọi chúng sinh 
đang sống. (2) Sau khi đẹp bỏ sự gian-cắp, người đó kiêng cữ sự lấy trộm lấy 
cắp tài sản và đồ đạc của người khác trong làng hay trong rừng. (3) Sau khi 
đẹp bỏ sự tả-dâm tà dục; người đó kiêng cữ sự quan hệ tính dục với những 
phụ nữ được bảo vệ bởi mẹ, cha, anh, chị, người thân của họ; phụ nữ đã có 
chồng, người phụ nữ được bảo vệ bởi pháp luật, và cả những người phụ nữ 
đã đính hôn. Đó là cách có ba loại hành-vi thân (hành-động) đúng đắn, hành- 
vi đúng theo Giáo Pháp. 


13. “Và, này các gia chủ, theo cách nào là có bốn loại hành-vi lời-nói 
đúng đắn, hành-vi đúng theo Giáo Pháp? (1) Ở đây, có người sau khi dẹp bỏ 
sự nói-đối nói láo, người đó kiêng cữ sự nói-dối nói láo; khi được gọi tới 
pháp đình (tòa án), hay tới nơi họp mặt, hoặc tới nơi có mặt những người họ 
tộc của mình, hoặc tới chỗ phường hội của mình, hoặc tới trước mặt gia đình 
hoàng tộc, và được hỏi như một nhân chứng: “Này anh, hãy nói những gì anh 


biệt”; không biệt, người đó nói “Tôi không biệt”, hoặc có biệt, người đó nói 


Chương V— Con Đường Dẫn Tới Sự Tái Sinh Phúc Lành * 143 


“Tôi biết; không nhìn thấy, người đó nói “Tôi không nhìn thấy, hoặc có 
nhìn thấy, người đó nói “Tôi có nhìn thấy”; người không nói sai sự thật với sự 
ý thức hoàn toàn (cố ý) vì lợi ích của mình, hay vì lợi ích người khác, hoặc 
chỉ vì lợi ích nhỏ nhặt nào đó. (2) Sau khi dẹp bỏ lời nói ma-mãnh, người đó 
kiêng cữ lời nói ma-mãnh; người đó không mách đi kế lại những chuyện làm 
chia rẽ người này với người nọ, người đó không mách đi kể lại những chuyện 
làm chia rẽ người nọ với người kia; như vậy người đó là người đoàn kết 
những người bị chia rẽ, là người xây dựng tình bạn hữu, người đó thích nhìn 
thấy người khác hòa thuận, vui mừng khi nhìn thấy người khác hòa thuận, là 
người nói những lời tạo ra sự hòa thuận. (3) Sau khi đẹp bỏ lời nói gắt-gỏng 
nạt nộ, người đó kiêng cữ sự nói lời nói gắt-gỏng nạt nộ; người đó nói lời nhẹ 
nhàng, dễ nghe và thân mến, như đi vào lòng người, nói lời lễ độ, được nhiều 
người muốn nghe, và được nhiều người hài lòng. (4) Sau khi đẹp bỏ lời nói 
tầm-phảo tán dóc, người đó kiêng cữ sự nói lời lời nói tầằm-phào tán dóc; 
người đó nói đúng lúc thích hợp, nói điều là sự thật, nói những điều tốt lành, 
nói về Giáo Pháp và Giới Luật; vào lúc thích hợp người đó nói những lời 
đáng nói đáng nghe, hữu lý, đúng mực, và có ích lợi. Đó là cách có bốn loại 


hành-vi miệng (lời-nói) đúng đắn, hành-vi đúng theo Giáo Pháp. 


14. “Và, này các gia chủ, theo cách nào là có ba loại hành-vI tâm đúng 
đắn, hành-vi đúng theo Giáo Pháp? (1) Ở đây, có người không thèm-muốn 
(không tham); người đó không thèm muốn tài sản và đồ đạc của người khác 
với ý như vầy: “Làm sao những gì của họ là của ta!”. (2) Tâm của người đó 
không có sự ác-ý (không sân, không ác), và người đó có những ý-định phi 
thù phi ghét như vây: “Cầu cho mọi chúng sinh không còn thù hận, khổ đau 
và lo âu! Cầu cho họ sống hạnh phúc!'. (3) Và người đó có cách-nhìn đúng 
đăn (chánh kiến) như vây: (đối với người đó) [°Có thứ (cần) được cho đi (và 
có phước quả từ việc cho đi, bố thí), có thứ được cúng dường, có thứ được 
dâng hiến hy sinh; có kết quả hay nghiệp quả tốt và xấu cho những hành 
động tốt và xấu; có thế giới (đời) này, có thế giới (đời) khác; có mẹ, có cha; 
có những chúng sinh được tái sinh một cách tự động tự nhiên (theo nghiệp); 


có những tu sĩ và bà-la-môn tốt thiện và đức hạnh trong thế gian này đã tự 


144 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đê giáo lý 


mình giác ngộ bằng trí-biết trực tiếp và công bồ lại (cho những người khác) 
về thế giới này và thế giới khác.”] Đó là cách có ba loại hành-vi tâm (tâm-ý) 
đúng đắn, hành-vi đúng theo Giáo Pháp. 

“Do vậy, này các gia chủ, bởi do hành-vi đúng đắn như vậy, bởi do 
hành-vi đúng theo Giáo Pháp như vậy, nên có những chúng sinh ở đây, khi 
thân tan rã, sau khi chết, được tái sinh trong một nơi đến tốt lành, thậm chí 


trong một cõi trời. 


15. “Này các gia chủ, nếu ai sống giữ hành-vi đúng đắn, hành-vi đúng 
theo Giáo Pháp, người đó nên ước rằng: “Ôi, khi thân tan rã, sau khi chết, cầu 
mong tôi được tái sinh vào chỗ những người quý-tộc [giai cấp chiến-sĩ] giàu 
có (phát đạt)!?, thì có thể rằng, khi thân tan rã, sau khi chết, người đó sẽ được 
tái sinh vào chỗ những người quý-tộc giàu có. Vì sao được vậy? Bởi vì người 


đó sống giữ hành-vi đúng đắn, hành-vi đúng theo Giáo Pháp. 


16.—17 “Này các gia chủ, nếu ai sống giữ hành-vi đúng đắn, hành-vi 
đúng theo Giáo Pháp, người đó nên ước rằng: “Ôi, khi thân tan rã, sau khi 
chết, cầu mong tôi được tái sinh vào chỗ những bà-la-môn giàu có ... những 
gia chủ giàu có!”, thì có thể rằng, khi thân tan rã, sau khi chết, người đó sẽ 
được tái sinh vào chỗ những bà-la-môn giàu có ... những gia chủ giàu có. Vì 
sao được vậy? Bởi vì người đó sống giữ hành-vi đúng đắn, hành-vi đúng 
theo Giáo Pháp. 


18.—42. “Này các gia chủ, nếu ai sống giữ hành-vi đúng đắn, hành-vi 
đúng theo Giáo Pháp, người đó nên ước rằng: “Ôi, khi thân tan rã, sau khi 
chết, cầu mong tôi được tái sinh (a) (¡) trong số những thiên thần của cõi trời 
Tứ Đại Thiên Vương!... (1) những thiên thần của cõi trời Ba Mươi Ba 
(Tavatimsa, Đao-lợi) ... (11) những thiên thần của cõi trời Yãma (Dạ-ma) ... 
(iv) những thiên thần của cõi trời Tusita (Đâu-suất)... (v) trong cõi trời của 
những thiên thần thích sáng tạo (Hóa lạc thiên) ... (vi) trong cõi trời của 
những thiên thần kiểm soát những sáng tạo của thiên thần khác (Tha hóa tự 
tại thiên) ... (b) (1) trong sỐ những thiên thần là tùy tùng của Trời Brahma 
(Phạm chúng thiên) ... (0) trong sỐ những thiên thần phát quang!*... (¡) 


Chương V— Con Đường Dân Tới Sự Tái Sinh Phúc Lành * 145 


những thiên thần phát quang hạn lượng (thiểu quang thiên) ... (ii) những 
thiên thần phát quang vô lượng (vô lượng quang thiên) ... (iv) những thiên 
thần phát quang thành dòng (quang âm thiên) ... (0) trong số những thiên 
thần có hào quang (như hào quang xung quanh đầu) ... (v) những thiên thần 
có hào quang hạn lượng (thiểu tịnh thiên)... (vi) những thiên thần có hào 
quang vô lượng (vô lượng tịnh thiên) ... (vii) những thiên thần có hào quang 
chói lọi (biến tịnh thiên) ... (viii) những thiên thần có phúc quả lớn (quảng 
quả thiên) ... (€) (1) trong SỐ những thiên thần ở cõi trời bền chắc (vô đọa 
thiên) [avihz].... (¡) những thiên thần ở cõi trời tịch tịnh (vô phiền thiên) 
[a#appa] ... (1m1) những thiên thần ở cõi trời trong-sạch (tịnh cư thiên) 
[suddassa, dành cho những bậc thánh Bắt-lai] ... (v) những thiên thần ở cõi 
trời quang đãng (thiện kiến thiên) [suđass7] ... (v) những thiên thần ở cõi trời 
tối cao (vô song thiên, sắc cứu kính thiên) [akanifhal... (đ) () trong SỐ 
những thiên thần thuộc cảnh xứ không-gian vô biên (không vô biên xứ) ... 
(¡) những thiên thần thuộc cảnh xứ thức vô biên (thức vô biên xứ) ... (ii) 
những thiên thần thuộc cảnh xứ không-có-gì (vô sở hữu xứ) ... (1v) những 
thiên thần thuộc cảnh xứ không có nhận-thức cũng không phải không còn 
nhận-thức (phi tưởng phi phi tưởng xứ)!?, thì có thể rằng, khi thân tan rã, sau 
khi chết, người đó sẽ được tái sinh vào cảnh xứ không có nhận-thức cũng 
không phải không còn nhận-thức (phi tưởng phi phi tưởng xứ). Vì sao được 
vậy? Bởi vì người đó sống giữ hành-vi đúng đắn, hành-vi đúng theo Giáo 
Pháp. 


43. “Này các gia chủ, nếu ai sống giữ hành-vi đúng đắn, hành-vi đúng 
theo Giáo Pháp, người đó nên ước rằng: “Ôi, cầu mong tôi có thê ngay trong 
kiếp này, bằng cách tự mình chứng ngộ bằng trí-biết trực tiếp, chứng nhập và 
an trú trong sự giải-thoát của-tâm sạch nhiễm và sự giải-thoát nhờ trí-tuệ với 
sự (đã) tiêu-diệt mọi ô-nhiễm (lậu tận)!”, thì có thể rằng, ngay trong kiếp này, 
bằng cách tự mình chứng ngộ bằng trí-biết trực tiếp, người đó sẽ chứng nhập 
và an trú trong sự giải-thoát của-tâm sạch nhiễm và sự giải-thoát nhờ trí-tuệ 
với sự (đã) tiêu-diệt mọi ô-nhiễm (lậu tận). Vì sao vậy? Bởi do nhờ người đó 


sông giữ theo hành-vi đúng đắn, hành-vi đúng theo Giáo Pháp.”129 


146 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ để giáo lý 


44. Sau khi lời này được nói ra, những gia chủ bảà-la-môn ở làng Sãlã đã 
thưa với đức Thế Tôn: “Thật kỳ diệu, thưa Thầy Cô-đàm! Thật tuyệt vời, 
thưa Thầy Cồ-đàm! Thầy Côổ-đàm đã làm rõ Giáo Pháp theo nhiều cách, 
giống như Thầy đang dựng đứng lại thứ đã bị quăng đồ, khai mở những thứ 
bị che dấu, chỉ đường cho kẻ bị lạc lối, hay soi đèn trong đêm tối cho những 
người có mắt sáng có thê nhìn thấy mọi thứ. Nay chúng tôi xin quy y nương 
tựa theo Thầy Cồ-đàm, theo Giáo Pháp, và theo Tăng đoàn các Tỳ kheo. 
Mong Thầy Cồ-đàm chấp nhận chúng con là những đệ tử tại gia đã quy y 


nương tựa từ nay đên cuôi đời.” 


(MN 4I: Sz/eyyaka Suff4) 
(Kinh Những Bà-la-môn ở Salaä) 


(3) Nghiệp và Nghiệp Quả 


1. Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở SãvatthT 
(Xá-vệ), trong Khu Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc 


2. Lúc đó có môn sinh bà-la-môn Subha, là con trai của bà-la-môn 
Todeyya, đã đến gặp và chảo hỏi qua lại với đức.!? Sau khi xong phần chào 
hỏi thân thiện, anh ta ngồi xuống một bên và nói với đức Thế Tôn: 

3. “Thưa Thầy Cồ-đàm, tại sao chúng sinh có người kém cỏi và có 
người giỏi giang? Trong loài người có người chết trẻ và có người sống lâu, 
có người bệnh tật và có người khỏe mạnh, có người xấu và có người đẹp, có 
người không uy thế và có người có uy thế, có người nghèo và có người giàu, 
có người sinh ra thấp hèn và có người sinh ra cao sang, có người ngu và có 
người khôn. Thầy Cồ-đàm, tại sao trong chúng sinh có những người hơn 


kém, khác nhau như vậy?” 
(Tóm lược) 


4. “Này môn sinh, những chúng sinh là chủ nhân của nghiệp của họ, là 


người thừa tự của nghiệp của họ; họ sinh ra từ nghiệp của họ, dính líu theo 


Chương V— Con Đường Dân Tới Sự Tái Sinh Phúc Lành * 147 


nghiệp của họ, có nghiệp là nơi nương tựa của họ. Chính nghiệp làm cho 
những chúng sinh hơn kém, khác nhau.” 


“Tôi không hiểu được ý-nghĩa chỉ tiết trong những lời mà Thầy Cô- 
Đàm mới nói ra một cách ngắn gọn nhưng không giảng giải một cách chỉ tiết. 
Sẽ tốt lành nếu Thầy Cồ-đàm chỉ dạy cho tôi về Giáo Pháp nhờ đó tôi có thể 
hiểu được ý-nghĩa chỉ tiết trong những lời đó của thầy.” 


“Này môn sinh, vậy hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng. Ta sẽ nói.” “Dạ, 
thưa ngài ”, Subha đáp lại. Đức Thế Tôn đã nói điều này: 

(Phân giải) 

5. [1] (a) “Ở đây, này môn sinh, có người [nam hoặc nữ] sát-sinh; người 
đó giết hại, tay vấy máu, đánh đấm và bạo lực, tàn nhẫn với những chúng 
sinh đang sống. Bởi do có làm và chủ tâm hành động như vậy, nên khi thân 
tan rã, sau khi chết, người đó bị tái sinh trong cảnh giới đày đọa, trong một 
nơi đến xấu dữ, trong cõi dưới, thậm chí trong địa ngục. Nhưng nếu khi thân 
tan rã, sau khi chết, người đó không bị tái sinh trong cảnh giới đày đọa, trong 
một nơi đến xấu dữ, trong cõi dưới, hay trong địa ngục, mà được tái sinh làm 
người trở lại, thì cho dù có tái sinh vào chỗ nào người đó cũng bị chết-yếu. 28 
Này môn sinh, đây là cách dẫn đến sự chết-yếu, đó là, một người sát-sinh và 
giết hại, tay vẫy máu, tay vấy máu, đánh đấm và bạo lực, tàn nhẫn với những 


chúng sinh đang sống. 


6. (b) “Nhưng, ở đây, này môn sinh, có người sau khi dẹp bỏ sát-sinh, 
kiêng cữ sự sát-sinh; dẹp bỏ gậy gộc và vũ khí, hiền từ và tốt bụng, người đó 
sông [an trú] bi-mẫn đối với tất cả mọi chúng sinh đang sống. Bởi do có làm 
và chủ tâm hành động như vậy, nên khi thân tan rã, sau khi chết, người đó 
được tái sinh trong một nơi-đến tốt lành, thậm chí trong một cõi trời. Nhưng 
nếu khi thân tan rã, sau khi chết, người đó không tái sinh trong một nơi đến 
tốt lành, trong một cõi trời, mà tái sinh làm người trở lại, thì cho dù có tái 
sinh vào chỗ nào người đó cũng được sống-thọ.!?? Này môn sinh, đây là cách 


dẫn đến sự sống-thọ, đó là, sau khi dẹp bỏ sát-sinh, một người kiêng cữ sự 


148 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lý 


sát-sinh; dẹp bỏ gậy gộc và vũ khí, hiền từ và tốt bụng, người đó sống bi-mẫn 


đôi với tât cả mọi chúng sinh đang sông. 


7. [2] (a) “Ở đây, này môn sinh, có người làm tổn thương chúng sinh 
bằng tay, bằng đá cục, bằng gậy gọc, hoặc bằng dao. Bởi do có làm và chủ 
tâm hành động như vậy, nên khi thân tan rã, sau khi chết, người đó bị tái sinh 
trong cảnh giới đày đọa ... Nhưng nếu khi thân tan rã ... mà được tái sinh 
làm người trở lại, thì cho dù tái sinh vào chỗ nào người đó cũng bị bệnh-tật. 
Này môn sinh, đây là cách dẫn đến sự bị bệnh-tật, đó là, một người làm tốn 


thương chúng sinh bằng tay, bằng đá cục, bằng gậy gọc, hoặc bằng dao. 


8. (b) “Nhưng, ở đây, này môn sinh, có người không làm tổn thương 
chúng sinh bằng đá cục, bằng gậy gọc, hoặc bằng dao. Bởi do có làm và chủ 
tâm hành động như vậy, nên khi thân tan rã, sau khi chết, người đó được tái 
sinh trong một nơi-đến tốt lành ... Nhưng nếu khi thân tan rã ... mà tái sinh 
làm người trở lại, thì cho dù tái sinh vào chỗ nào người đó cũng được khỏe- 
mạnh. Này môn sinh, đây là cách dẫn đến sự được khỏe-mạnh, đó là, một 
người không làm tổn thương chúng sinh bằng tay, bằng đá cục, bằng gậy 


gọc, hoặc bằng dao. 


9. [3] (a) Ở đây, này môn sinh, có người luôn sân-giận và có tính cách 
nóng nảy; ngay cả khi bị góp ý hay trách rầy một chút, người đó cũng thấy bị 
xúc phạm, trở nên tức giận, phẫn nộ và căm ghét, và thể hiện sự tức giận, thù 
ghét, cay đẳng. Bởi do có làm và chủ tâm hành động như vậy ... người đó bị 
tái sinh trong cảnh giới đày đọa ... Nhưng nếu khi thân tan rã ... mà được tái 
sinh làm người trở lại, thì cho dù tái sinh vào chỗ nào người đó cũng bị xấu- 
xí. Này môn sinh, đây là cách dẫn đến sự xấu-xí, đó là, một người luôn sân- 


giận và có tính cách nóng nảy ... và thể hiện sự tức giận, thù ghét, cay đắng. 


10. (b) “Nhưng, ở đây, này môn sinh, có người không sân-giận vả 
không tính cách nóng nảy; ngay cả khi bị góp ý hay trách rầy rất nhiều, 
người đó cũng không thấy bị xúc phạm, hay trở nên tức giận, phẫn nộ và căm 
ghét, và không thể hiện sự tức giận, thù ghét, cay đắng. Bởi do có làm và chủ 


tâm hành động như vậy ... người đó được tái sinh trong một nơi-đến tốt lành 


Chương V— Con Đường Dân Tới Sự Tái Sinh Phúc Lành * 149 


... Nhưng nếu khi thân tan rã ... mà tái sinh làm người trở lại, thì cho dù tái 
sinh vào chỗ nào người đó cũng được đẹp-đẽ. Này môn sinh, đây là cách dẫn 
đến sự đẹp-đẽ, đó là, một người không sân-giận và không có tính cách nóng 


nảy ... và không thê hiện sự tức giận, thù ghét, cay đắng. 


11. [4] (a) “Ở đây, này môn sinh, có người hay ghen ty, là người ghen 
ty, ghen tức, ghen thèm với những thành đạt, danh dự, sự được tôn trọng, sự 
được kính trọng, sự được kính chào, và sự được tôn kính mà những người 
khác nhận được. Bởi do có làm và chủ tâm hành động như vậy ... người đó 
bị tái sinh trong cảnh giới đày đọa ... Nhưng nếu khi thân tan rã ... mà được 
tái sinh làm người trở lại, thì cho dù tái sinh vào chỗ nào người đó cũng 
không có uy-thế. Này môn sinh, đây là cách dẫn đến sự không có uy-thế, đó 
là, một người ghen ty ... với những thành đạt, danh dự, sự được tôn trọng, sự 
được kính trọng, sự được kính chào, và sự được tôn kính mà những người 
khác nhận được. 


12. (b) “Nhưng, ở đây, này môn sinh, có người không ghen ty, là người 
không ghen ty, ghen tức, ghen thèm với những thành đạt, danh dự, sự được 
tôn trọng, sự được kính trọng, sự được kính chào, và sự được tôn kính mà 
những người khác nhận được. Bởi do có làm và chủ tâm hành động như vậy 
... người đó được tái sinh trong một nơi-đến tốt lành ... Nhưng nếu khi thân 
tan rã ... mà tái sinh làm người trở lại, thì cho dù tái sinh vào chỗ nào người 
đó cũng có uy-thế. Này môn sinh, đây là cách dẫn đến sự có được uy-thế, đó 
là, một người người không ghen ty ... với những thành đạt, danh dự, sự được 
tôn trọng, sự được kính trọng, sự được kính chào, và sự được tôn kính mà 
những người khác nhận được. 


13. [5] (a) “Ở đây, này môn sinh, có người không muốn bố-thí (cho đi, 
cúng dường, dâng, tặng, giúp đỡ, chia sẻ... bất cứ thứ gì như) những thức ăn, 
thức uống, quần áo, xe cộ, vòng hoa, dầu thơm, thuốc cao; chỗ năm, chỗ ở, 
hay đèn nến cho các tu sĩ và bà-la-môn. Bởi do có làm và chủ tâm hành động 
như vậy ... người đó bị tái sinh trong cảnh giới đày đọa ... Nhưng nếu khi 


thân tan rã ... mà được tái sinh làm người trở lại, thì cho dù tái sinh vào chỗ 


150 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lý 


nào người đó cũng bị nghèo-khó. Này môn sinh, đây là cách dẫn đến sự bị 
nghèo-khó, đó là, một người không muốn bố-thí những thức ăn ... hay đèn 


nên cho các tu sĩ và bà-la-môn. 


14. (b) “Nhưng, ở đây, này môn sinh, có người bố-thí thức ăn ... đèn 
nến cho những tu sĩ và bả-la-môn. Bởi do có làm và chủ tâm hành động như 
vậy ... người đó được tái sinh trong một nơi-đến tốt lành ... Nhưng nếu khi 
thân tan rã ... mà tái sinh làm người trở lại, thì cho dù tái sinh vào chỗ nảo 
người đó cũng được giàu-có. Này môn sinh, đây là cách dẫn đến sự được 
giàu-có, đó là, một người sống bố-thí những thức ăn ... hay đèn nến cho các 


tu sĩ và bà-la-môn. 


15. [6] (a) “Ở đây, này môn sinh, có người ngang-bướng và kiêu-ngạo; 
người đó không tôn kính những người đáng được tôn kính, không đứng dậy 
kính chào khi gặp người mình nên đứng dậy kính chào, không nhường chỗ 
ngồi cho những người đáng được nhường chỗ ngồi, không nhường lối đi cho 
những người đáng được nhường lối đi, và không tôn vinh, tôn trọng, kính 
trọng, và tôn kính những người đáng được tôn vinh, tôn trọng, kính trọng, và 
tôn kính. Bởi do có làm và chủ tâm hành động như vậy ... người đó bị tái 
sinh trong cảnh giới đày đọa ... Nhưng nếu khi thân tan rã ... mà được tái 
sinh làm người trở lại, thì cho dù có tái sinh vào chỗ nào người đó cũng bị 
sinh ra thấp-hèn (hạ tiện). Này môn sinh, đây là cách dẫn đến sự sinh ra thấp- 
hèn, đó là, một người ngang-bướng và kiêu-ngạo ... và không tôn vinh, tôn 
trọng, kính trọng, và tôn kính những người đáng được tôn vinh, tôn trọng, 


kính trọng, và tôn kính. 


16. (b) “Nhưng, ở đây, này môn sinh, có người không ngang-bướng và 
không kiêu-ngạo; người đó tôn kính những người đáng được tôn kính, đứng 
dậy kính chào khi gặp người mình nên đứng dậy kính chào, nhường chỗ ngồi 
cho những người đáng được nhường chỗ ngồi, nhường lối đi cho những 
người đáng được nhường lối đi, và tôn vinh, tôn trọng, kính trọng, và tôn 
kính những người đáng được tôn vinh, tôn trọng, kính trọng, và tôn kính. Bởi 


do có làm và chủ tâm hành động như vậy ... người đó được tái sinh trong 


Chương V— Con Đường Dân Tới Sự Tái Sinh Phúc Lành * 151 


một nơi-đến tốt lành ... Nhưng nếu khi thân tan rã ... mà tái sinh làm người 
trở lại, thì cho dù có tái sinh vào chỗ nào người đó cũng được sinh ra cao-quý 
(quý tộc). Này môn sinh, đây là cách dẫn đến sự sinh ra cao-quý, đó là, một 
người không ngang-bướng và không kiêu-ngạo ... vả tôn vinh, tôn trọng, 
kính trọng, và tôn kính những người đáng được tôn vinh, tôn trọng, kính 


trọng, và tôn kính. 


17. [7] (a) “Ở đây, này môn sinh, có người không muốn đi thăm gặp 
một tu sĩ (sa-môn, sư thầy) hoặc một bả-la-môn để hỏi: “Thưa thầy, điều gì là 
thiện lành? ... Loại hành-động nào dẫn tới ích-lợi và hạnh-phúc dài lâu cho 
con?” Bởi do có làm và chủ tâm hành động như vậy ... người đó bị tái sinh 
trong cảnh giới đày đọa ... Nhưng nếu khi thân tan rã ... mà được tái sinh 
làm người trở lại, thì cho dù có tái sinh vào chỗ nào người đó cũng bị ngu-tối 
(vô minh). Này môn sinh, đây là cách dẫn đến sự ngu-tối, đó là, một người 
không muốn đi thăm gặp một tu sĩ hoặc một bà-la-môn đề hỏi những câu hỏi 
như vậy. 


18. (b) “Nhưng, ở đây, này môn sinh, có người biết đi thăm gặp một tu 
sĩ (sa-môn, sư thầy) hoặc một bà-la-môn để hỏi: “Thưa thầy, điều gì là thiện 
lành? ... Loại hành-động nào dẫn tới ích-lợi và hạnh-phúc dài lâu cho con?? 
Bởi do có làm và chủ tâm hành động như vậy ... người đó được tái sinh 
trong một nơi-đến tốt lành ... Nhưng nếu khi thân tan rã ... mà tái sinh làm 
người trở lại, thì cho dù có tái sinh vào chỗ nào người đó cũng có trí-tuệ. Này 
môn sinh, đây là cách dẫn đến sự có trí-tuệ, đó là, một người biết đi thăm gặp 


một tu sĩ hoặc một bà-la-môn đê hỏi những câu hỏi như vậy. 


19. “Như vậy đó, này môn sinh, cách dẫn đến sự chết-yêu làm cho 
người ta bị chết-yêu, cách dẫn đến sự sống-thọ làm cho người ta được sống- 
thọ; cách dẫn đến sự bệnh-tật làm cho người ta sống bị bệnh-tật, cách dẫn 
đến sự khỏe-mạnh làm cho người ta được khỏe-mạnh; cách dẫn đến sự xấu- 
xí làm cho người ta bị xấu-xí, cách dẫn đến sự đẹp-đẽ làm cho người ta được 
đẹp-đẽ; cách dẫn đến sự không có uy-thế làm cho người ta không có uy-thê, 


cách dẫn tới sự có uy-thê làm cho người ta có được uy-thê; cách dẫn đến sự 


152 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ để giáo lý 


nghèo-khó làm cho người ta bị nghèo-khó, cách dẫn đến sự giàu-có làm cho 
người ta được giàu-có; cách dẫn đến sự sinh ra bị thấp-hèn (hạ tiện) làm cho 
người ta sinh ra bị thấp-hèn, cách dẫn đến sự sinh ra cao-quý (quý tộc) làm 
cho người ta sinh ra được cao-quý; cách dẫn đến sự ngu-tối làm cho người ta 
bị ngu-tôi (vô minh), cách dẫn đến trí-tuệ làm cho người ta có trí-tuệ. 


20. “Này môn sinh, những chúng sinh là chủ nhân của nghiệp của họ, là 
người thừa tự của nghiệp của họ; họ sinh ra từ nghiệp của họ, dính líu theo 
nghiệp của họ, có nghiệp là nơi nương tựa của họ. Chính nghiệp làm cho 


những chúng sinh hơn kém, khác nhau.” 


21. Sau khi lời này được nói ra, môn sinh bà-la-môn Subha, con của bả- 
la-môn Todeyya, đã thưa với đức Thế Tôn: “Thật kỳ diệu, thưa Thầy Cồ- 
Đàm! Thật kỳ diệu, thưa Thầy Cồ-Đàm! Thầy Cồ-Đàm đã làm rõ Giáo Pháp 
theo nhiều cách, cứ như Thầy đã dựng đứng lại những thứ bị quăng ngã, khai 
mở điều đã bị che giấu, chỉ đường cho kẻ đã lạc lối, hoặc soi đèn trong đêm 
tối cho những a1 có mắt sáng nhìn thấy các thứ. Nay con xin quy y nương tựa 
theo Thầy Cồ-Đàm và theo Giáo Pháp và theo Tăng Đoàn những Tỳ kheo. 
Từ hôm nay kính mong Thầy Cồ-Đàm ghi nhớ con là một đệ tử tại gia đã 
quy y nương tựa suốt đời.” 


(MN 135: C¡la-kamma-vibhanga Suffa) 
(Tiểu kinh Phân Biệt Nghiệp) 


2. CÔNG ĐỨC: CHÌA KHÓA DẪN TỚI SỰ TÁI SINH PHÚC 
LÀNH 
(1) Những Việc Công Đức 


“Này các Tỳ kheo, đừng sợ những việc công-đức. Việc làm công-đức là 
đồng nghĩa với hạnh-phúc, là điều đáng mong muốn, đáng mong ước, đáng 
quý, và đáng vui lòng, đó là những việc công-đức. Này các Tỳ kheo, vì ta đã 


biết rõ, từ lâu ta đã trải nghiệm những kết quả đáng mong muốn, đáng mong 


Chương V— Con Đường Dẫn Tới Sự Tái Sinh Phúc Lành * 153 


ước, đáng quý, và đáng vui lòng của sự thường xuyên làm những việc công- 


đức. 


“Sau khi tu dưỡng tâm-từ được bảy năm, thì trong bảy đại kiếp (vũ trụ) 
co và giãn, ta đã không phải quay lại thế gian này. Mỗi đại kiếp co lại, ta tái 
sinh lên cõi trời chiếu tia sáng thành dòng (Quang âm thiên), và mỗi đại kiếp 
giãn ra, ta tái sinh lên một lâu đài trống không ở cõi trời. Và ở đó ta từng là 
một vị Trời Brahma (Phạm thiên), vị Trời Brahma lớn (đại Phạm thiên), một 
bậc tất thắng bất bại, bậc nhìn thấy tất cả, bậc toàn năng toàn lực. Đã ba 
mươi sáu lần ta là vua trời Sakka (Đế-thích), vua của các thiên thần ở cõi trời 
đó. Và đã nhiều trăm lần ta là vị vua quay chuyên bánh xe (chuyển luân 
vương), chân chính, một đề vương của sự chân chính, người chính phục bốn 
phương của trái đất, duy trì sự ổn định trong lãnh thổ, có đầy đủ bảy loại kho 
báu. Vậy cần chi phải nói thêm về những kiếp ta chỉ là vua chúa của một xứ? 

“Này các Tỳ kheo, điều này (câu hỏi) đã xảy đến với ta để tự hỏi: “Quả 
nảy là do loại nghiệp gì của ta (đã làm)? Sự chín muồi của loại nghiệp nào 
mà bây giờ ta có được thành-tựu và năng-lực như vậy?” Và điều này (câu trả 
lời) đã xảy đến với ta: “Nó chính là quả của ba loại nghiệp của ta; sự chín 
muồi của ba loại nghiệp của ta: chính là kết quả của ba loại việc mà ta đã 
làm, là sự chín muôi của ba loại nghiệp nên bây giờ ta có được thành-tựu và 


năng-lực như vậy, đó là: nghiệp do bố-thí, do tự-chủ, và do giữ-giới.”” 


(It 22; 14-15) 


(2) Ba Cơ Sở Cúa Công Đức 


“Này các Tỳ kheo, có ba cơ-sở của hành vi (hoạt động, việc làm) công- 
đức. Ba đó là gì? Cơ-sở của hành vi công-đức dựa trên (nhờ vảo, trọng yêu 
là, cốt ở) Sự bố-thí; cơ-sở của hành vi công-đức dựa trên sự giới-hạnh; và cơ- 
sở của hành vi công-đức dựa trên sự thiền-tập. 


(1) “Ở đây, này các Tỳ kheo, có người đã tu tập cơ-sở của hành vi công- 


đức dựa trên sự bô-thí tới một mức hạn chê; người đó đã tu tập cơ-sở của 


154 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đê giáo lý 


hành vi công-đức dựa trên sự giới-hạnh tới một mức hạn chế; nhưng người 
đó chưa tu tập cơ-sở của hành vi công-đức dựa trên sự thiền-tập. Khi thân tan 
rã, sau khi chết, người đó được tái sinh trong loài người trong một hoàn cảnh 
bắt lợi (không may, không tốt). 


(2) “Ở đây, có người đã tu tập cơ-sở của hành vi công-đức dựa trên sự 
bố-thí tới một mức trung bình; người đó đã tu tập cơ-sở của hành vi công- 
đức dựa trên sự giới-hạnh tới một mức trung bình; nhưng người đó chưa tu 
tập cơ-sở của hành vi công-đức dựa trên sự thiền-tập. Khi thân tan rã, sau khi 
chết, người đó được tái sinh trong loài người trong một hoàn cảnh thuận lợi 


(may mắn, tốt lành). 


(3) “Ở đây, có người đã tu tập cơ-sở của hành vi công-đức dựa trên sự 
bố-thí tới một mức cao siêu; người đó đã tu tập cơ-sở của hành vi công-đức 
dựa trên sự giới-hạnh tới một mức cao siêu; nhưng người đó chưa tu tập cơ- 
sở của hành vi công-đức dựa trên sự thiền-tập. Khi thân tan rã, sau khi chết, 
người đó được tái sinh trong số những thiên thần cõi trời [được trị vì bởi] Tứ 
Đại Thiên Vương. Ở đó có bốn vị vua trời lớn đó, là những người trước kia 
đã tu tập cơ-sở của hành vi công-đức dựa trên sự bố-thí và cơ-sở của hành vi 
công-đức dựa trên sự giới-hạnh một cách cao siêu hơn hết thảy những thiên 
thần ở cõi trời Tứ Đại Thiên Vương đó về mười phương diện: về tuôi-thọ cõi 
trời, sắc-đẹp cõi trời, phúc-lạc cõi trời, vinh-quang cõi trời, và quyền-huy cõi 
trời; và về những hình-sắc, những âm-thanh, những mùi-hương, những mùi- 


vị, và những đôi-tượng chạm-xúc ở cõi trời. 


(4) “Ở đây, có người đã tu tập cơ-sở của hành vi công-đức dựa trên sự 
bố-thí tới một mức cao siêu; người đó đã tu tập cơ-sở của hành vi công-đức 
dựa trên sự giới-hạnh tới một mức cao siêu; nhưng người đó chưa tu tập cơ- 
sở của hành vi công-đức dựa trên sự thiền-tập. Khi thân tan rã, sau khi chết, 
người đó được tái sinh trong số những thiên thần cõi trời Đao-lợi 
(Tãvatimsa). Ở đó có vua trời Đế-thích (Sakka), vua của những thiên thân, là 
người đã trước kia đã tu tập cơ-sở của hành vi công-đức dựa trên sự bố-thí và 


cơ-sở của hành vi công-đức dựa trên sự giới-hạnh một cách cao siêu hơn hêt 


Chương V— Con Đường Dân Tới Sự Tái Sinh Phúc Lành * 155 


thảy những thiên thần cõi trời Đao-lợi đó về mười phương diện: về tuôổi-thọ 


CỐI trời ... và những đôi-tượng chạm-xúc ở cõi trời. 


(5) “Ở đây, có người đã tu tập cơ-sở của hành vi công-đức dựa trên sự 
bố-thí tới một mức cao siêu; người đó đã tu tập cơ-sở của hành vi công-đức 
dựa trên sự giới-hạnh tới một mức cao siêu; nhưng người đó chưa tu tập cơ- 
sở của hành vi công-đức dựa trên sự thiền-tập. Khi thân tan rã, sau khi chết, 
người đó được tái sinh trong số những thiên thần cõi trời Dạ-ma (Yãma). Ở 
đó có thiên thần trẻ Suyãma, là người đã trước kia đã tu tập cơ-sở của hành 
vi công-đức dựa trên sự bố-thí và cơ-sở của hành vi công-đức dựa trên sự 
giới-hạnh một cách cao siêu hơn hết thảy những thiên thần cõi trời Dạ-ma đó 
về mười phương diện: về tuổi-thọ cõi trời ... và những đối-tượng chạm-xúc ở 
CỐI tỜI. 

(6) “Ở đây, có người đã tu tập cơ-sở của hành vi công-đức dựa trên sự 
bố-thí tới một mức cao siêu; người đó đã tu tập cơ-sở của hành vi công-đức 
dựa trên sự giới-hạnh tới một mức cao siêu; nhưng người đó chưa tu tập cơ- 
sở của hành vi công-đức dựa trên sự thiền-tập. Khi thân tan rã, sau khi chết, 
người đó được tái sinh trong số những thiên thần cõi trời Đâu-suất (Tusita). 
Ở đó có thiên thần trẻ Santusita, là người đã trước kia đã tu tập cơ-sở của 
hành vi công-đức dựa trên sự bố-thí và cơ-sở của hành vi công-đức dựa trên 
sự giới-hạnh một cách cao siêu hơn hết thảy những thiên thần cõi trời Đâu- 
suất đó về mười phương diện: về tuôi-thọ cõi trời ... và những đối-tượng 
chạm-xúc ở cõi trời. 

(7) “Ở đây, có người đã tu tập cơ-sở của hành vi công-đức dựa trên sự 
bố-thí tới một mức cao siêu; người đó đã tu tập cơ-sở của hành vi công-đức 
dựa trên sự giới-hạnh tới một mức cao siêu; nhưng người đó chưa tu tập cơ- 
sở của hành vi công-đức dựa trên sự thiền-tập. Khi thân tan rã, sau khi chết, 
người đó được tái sinh trong số những thiên thần vui thích sáng tạo (Hóa lạc 
thiên). Ở đó có thiên thần trẻ Sunimmita, là người đã trước kia đã tu tập cơ- 
sở của hành vi công-đức dựa trên sự bố-thí và cơ-sở của hành vi công-đức 


dựa trên sự giới-hạnh một cách cao siêu hơn hết thảy những thiên thần vui 


156 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ để giáo lý 


thích sáng tạo đó vê mười phương diện: về tuôi-thọ cõi trời ... và những đôi- 


tượng chạm-xúc ở cÕiI trời. 


(8) “Ở đây, có người đã tu tập cơ-sở của hành vi công-đức dựa trên sự 
bố-thí tới một mức cao siêu; người đó đã tu tập cõ sở tạo công đức dựa trên 
sự giới-hạnh tới một mức cao siêu; nhưng người đó chưa tu tập cơ-sở của 
hành vi công-đức dựa trên sự thiền-tập. Khi thân tan rã, sau khi chết, người 
đó được tái sinh trong số những thiên thần kiểm soát những sáng tạo của các 
thiên thần khác (Tha hóa tự tại thiên). Ở đó có thiên thần trẻ Vasavatfi, là 
người đã trước kia đã tu tập cơ-sở của hành vi công-đức dựa trên sự bồ-thí và 
cơ-sở của hành vi công-đức dựa trên sự giới-hạnh một cách cao siêu hơn hết 
thảy những thiên thần kiểm soát những sáng tạo của các thiên thần khác đó 
về mười phương diện: về tuổi-thọ cõi trời, sắc-đẹp cõi trời, phúc-lạc cõi trời, 
vinh-quang cối trời, và quyền-huy cối trời; và về những hình-sắc, những âm- 
thanh, những mùi-hương, những mùi-vị, và những đối-tượng chạm-xúc ở cõi 
trời. 

“Này các Tỳ kheo, đây là ba cơ-sở của hoạt động công-đức.” 


(AN 8:36) 


(3) Bắn Loại Niềm-tin Bậc Nhất 


“Này các Tỳ kheo, có bốn loại bậc nhất của niềm-tin (sự tự tin; tín). Bốn 
đó là gì? 

(1) “Dù chúng sinh có cao siêu tới mức nào, từ loài không chân hoặc hai 
chân, bốn nhân, hoặc nhiều chân, có sắc-thân hoặc không có sắc-thân (sắc 
hay phi sắc), có nhận-thức (tưởng) hoặc không có nhận-thức (phi tưởng), cho 
tới loại không có nhận-thức cũng không phải không còn nhận-thức (phi 
tưởng phi phi tưởng), thì Như Lai, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác được tuyên 
bố là bậc nhất trong tất cả mọi loài. Những aI có niềm-tin vào Phật là có 
niềm-tin vào bậc bậc nhất, và những al có niềm-tin vào bậc bậc nhất thì kết 


quả là bậc nhất. 


Chương V— Con Đường Dân Tới Sự Tái Sinh Phúc Lành * 157 


(2) “Dù những hiện-tượng có điều-kiện (pháp hữu vi) có cao siêu tới 
mức nảo, thì Con Đường Tám Phần Thánh Thiện (Bát Thánh Đạo) được 
tuyên bồ là bậc nhất trong tất cả mọi sự. Những ai có niềm-tin vào Bát Thánh 
Đạo là có niềm-tin vào (đạo) bậc nhất, và những ai có niềm-tin vào (đạo) bậc 
nhất thì kết quả là bậc nhất. 


(3) “Dù những hiện-tượng có điều-kiện (pháp hữu vi) hay không còn 
điều-kiện (vô vi)!?° có cao siêu tới mức nào, sự chán-bỏ được tuyên bố là bậc 
nhất trong tất cả sự đó, đó là, sự nghiền nát sự tự-cao, sự loại bỏ sự thèm- 
khát, sự bứng sốc sự ràng-buộc, sự kết-thúc vòng luân-hồi, sự tiêu diệt dục- 
vọng (ái tận), sự chán-bỏ, sự chấm-dứt, Niết-bàn. Những ai có niềm-tin vào 
Giáo Pháp là có niềm-tin vào sự bậc nhất, và những aI có niềm-tin vào sự bậc 
nhất thì kết quả là bậc nhất. 


(4) “Dù các cộng đồng hay đoàn thẻ (tôn giáo) có cao siêu tới mức nào, 
thì Tăng Đoàn những đệ tử của Như Lai được tuyên bồ là bậc nhất trong tất 
cả đó; Tăng Đoàn đó gồm bốn cặp hạng, tám hạng người —Tăng Đoàn của 
Như Lai là xứng đáng được tặng quà, đáng được tiếp đón, đáng được cúng 
dường, đáng được kính lễ, là ruộng gieo trồng công-đức cao nhất trong thế 
gian (phước điền vô thượng ở trên đời). Những ai có niềm-tin vào Tăng 
Đoàn là có niềm-tin vào chỗ bậc nhất, và những al có niềm-tin vào chỗ bậc 
nhất thì kết quả là bậc nhất.” 

Đối với những ai có niềm-tin đối với chỗ bậc nhất, 
Biết Giáo Pháp bậc nhất, 

Tin tưởng vào Đức Phật —bậc bậc nhất— 

Là bậc vô-thượng, bậc đáng cúng-dường; 

Đối với những ai có niềm-tin vào Giáo Pháp, 

Ở trong sự bình-an của sự chán-bỏ, 

Đối với ai có niềm-tin vào Tăng đoàn bậc nhất 

Là phước-điền tốt nhất ở trên đời; 

Đối với ai tặng quà cho chỗ bậc nhất, 


Thì loại bậc nhất của phước-đức sẽ gia tăng: 


158 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ để giáo lý 


Loại bậc nhất của tuôi thọ, sắc đẹp và huy hoàng, 
Danh tiếng, hạnh phúc và sức mạnh. 


Người có trí cũng dường cho chỗ bậc nhất, '?! 


Đạt định dựa trên Giáo Pháp bậc nhất, 
Sau khi này tái sinh thành tiên hay thành người, 
Sẽ vui-mừng, sau khi đã đạt được sự (phước quả) bậc nhất. 


(AN 4:34) 


3. CHO, TẶNG, CÚNG DƯỜNG, CHIA SẺ, GIÚP ĐỠ... 
(1) Nếu Người Ta Hiểu Biết Kết Quả Của Sự Bố- Thí ... 


“Này các Tỳ kheo, nếu người ta hiểu biết về kết quả của sự cho-đi và 
chia-sẻ, như ta biết, thì có lẽ họ sẽ không ăn nếu chưa cho, họ sẽ không để 
cho sự ô-nhiễm của tính keo-kiệt ám mụi họ và bắt rễ trong tâm họ. Ngay cả 
khi còn một miếng cuối cùng, một muỗng cuối cùng, họ sẽ không ăn nếu 
chưa chia sẻ nó, khi có người để họ chia sẻ. Nhưng, này các Tỳ kheo, do 
người ta không hiểu biết về kết quả của việc cho-đi và chia-sẻ, như ta biết, 
nên họ ăn mà không cho, và sự ô-nhiễm của tính keo-kiệt ám mụi họ và bắt 


rễ trong tâm họ.” 


(I( 26; 18—19) 


(2) Tám Lý Do Đề Bồ Thí, Cho, Tặng, Cúng Dường 


“Này các Tỳ kheo, có tám nền tảng (lý do) của sự bố-thí.!? Tám đó là 
gì? (1) Người bố thí một món quà do tham (muốn). (2) Người bồ thí một 
món quà do sân (ghét). (3) Người bố thí một món quả do sỉ (ngu). (4) Người 
bồ thí một món quà do sợ (bị chê trách). 3 (5) Người bó thí một món quà [vì 
nghĩ|: “Sự bố thí đã được cha ông mình làm trước đây; nên giờ mình cũng 
làm theo chứ không nên đẹp bỏ phong tục gia truyền.” (6) Người bố thí một 


món quà [vì nghĩ]: “Sau khi bồ thí món quà này, khi thân tan rã, sau khi chết, 


Chương V— Con Đường Dân Tới Sự Tái Sinh Phúc Lành * 159 


mình sẽ được tái sinh trong một nơi-đến tốt lành, thậm chí trong một cõi 
trời." (7) Người bố thí một món quà [vì nghĩ]: “Khi tôi đang bố thí một món 
quà, tâm của tôi được hiền dịu, và sự phấn khởi và niềm hoan hỷ khởi sinh.” 
(8) Người bố thí một món quà vì mục đích trang điểm cái tâm, trang bị cho 
cái tâm. Đây là tám nên tảng của sự bố-thí.” 


(AN 8:33) 


(3) Cứng Dường Thức Ăn 


Trong một lần khi đức Thế Tôn đang sống giữa xứ dân Koliya (Câu- 
lợi), gần một thị trấn của họ có tên là thị trấn Sa]Janela. Rồi, vào buổi sáng, 
đức Thế Tôn mặc y phục, mang theo bình bát và cà sa, đi đến nhà của một cô 
con gái người Kolia tên là Suppaväsä, đến nơi đức Thế Tôn ngôi xuống chỗ 
ngồi đã được dọn sẵn.!* Cô Suppaväsä người Koliya đã đích thân bằng tay 
mình phục vụ và làm hải lòng Thế Tôn băng nhiều thứ món ăn ngon. Sau khi 
đức Thế Tôn ăn xong bữa và dẹp bình bát qua một bên, cô Suppavãsã ngồi 
xuống một bên, và đức Thế Tôn đã nói với cô: 

“Này Suppaväsä, một nữ đệ tử thánh thiện, bằng sự cúng dường thức-ăn 
là cô cho tặng bốn thứ cho những người nhận thức ăn. Bốn đó là gì? Cô cho 
tặng tuổi-thọ, sắc-đẹp, hạnh-phúc, sức-mạnh, và sự sáng-suốt. (1) Băng sự 
cho tặng tuổi-thọ, bản thân cô sẽ được phú cho tuổi-thọ, cho dù (sau này tái 
sinh) ở cõi người hay cõi trời. (2) Bằng sự cho tặng sắc-đẹp, bản thân cô sẽ 
được phú cho sắc-đẹp, cho dù ở cõi người hay cõi trời. (3) Bằng sự cho tặng 
hạnh phúc, bản thân cô sẽ được phú cho hạnh phúc, cho dù ở cõi người hay 
cõi trời. (4) Băng cách cho tặng sức-mạnh, bản thân cô sẽ được phú cho sức- 
mạnh, cho dù ở cõi người hay cõi trời. Một nữ đệ tử thánh thiện, bằng sự 
cúng dường thức-ăn là cho tặng bốn thứ nói trên cho những người nhận thức 


p-Ÿ ”? 


an. 


(AN 4:57) 


160 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ để giáo lý 


(4) Những Món Quà Tặng Bởi Một Người Tốt 


“Này các Tỳ kheo, đây là năm thứ quà tặng bởi một người tốt. Năm đó 
là gì? Người đó cho tặng một món quà vì có niềm-tin; người đó cho tặng một 
món quả một cách kính trọng; người đó cho tặng một món quà đúng thời 
đúng lúc; người đó cho tặng một món quà một cách rộng lòng cho đi [không 
giữ lại]; người đó cho tặng một món quả mà (trong tâm) không có sự làm tổn 


thương mình hay người khác. 


(1) “Vì người đó cho fặng vì có niêm-tin, nên ở đâu nghiệp quả việc cho 
tặng đó chín muỗi, người đó sẽ được giảu có, dồi dào, nhiều của cải, và 
người đó đẹp đẽ, lịch lãm, duyên dáng, được phú cho làn da tuyệt đẹp. 

(2) “Vì người đó cho tặng một cách kính trọng, nên ở đầu nghiệp quả 
việc cho tặng đó chín muôi, người đó sẽ được giảu có, dồi đảo, nhiều của cải, 
và vợ, con, những người ở, người làm, những người đưa tin của người đó đều 
biết kính trọng vâng lời, biết lắng nghe người đó, và họ vận dụng tâm trí để 
hiểu (người đó). 

(3) “Vì người đó cho tặng đúng thời đúng lúc, nên ở đầu nghiệp quả 
việc cho tặng đó chín muôi, người đó sẽ được giảu có, dồi đảo, nhiều của cải, 
và những lợi ích sẽ đến với người đó đúng thời đúng lúc, một cách đồi dào. 

(4) “Vì người đó cho tặng một món quả một cách rộng lòng cho đi 
[không giữ lạiJ, nên ở đâu nghiệp quả việc cho tặng đó chín muỗi, người đó 
sẽ được giảu có, dồi dào, nhiều của cải, và tâm của người đó hướng tới 
hưởng được những thứ tốt nhất trong năm loại [dây] dục-lạc. 

(5) “Vì người đó cho tặng mà không làm tổn thương mình hay người 
khác, nên ở đầu nghiệp quả việc cho tặng đó chín muỗi, người đó sẽ được 
giàu có, đồi dào, nhiều của cải, và người đó không mắt mát tài sản ở bất cứ 
nơi nào, không bị mất bởi hỏa hoạn, lũ lụt, vua chúa, trộm cướp, hay bởi 
những người thừa kế bất nghĩa. 


“Này các Tỳ kheo, đây là năm loại quà cho tặng của một người tốt.” 


(AN 5:148) 


Chương V— Con Đường Dân Tới Sự Tái Sinh Phúc Lành * 161 


(5) Hỗ Trợ Lẫn Nhau 


“Này các Tỳ kheo, các bà-la-môn và các gia chủ là rất giúp ích cho các 
thầy. Họ chu cấp cho các thầy những thứ cần thiết như y áo, thức ăn, chỗ ở, 
và thuốc men cho lúc bệnh tật. Và, này các Tỳ kheo, các thầy là rất giúp ích 
cho các bà-la-môn và các gia chủ, vì các thầy có thể dạy cho họ Giáo Pháp 
tốt lành ở đầu, tốt lành ở giữa, và tốt lành ở cuối, bằng ý-nghĩa và câu chữ 
đúng đắn, và các thầy cho họ thấy (chỉ ra) một đời sống tâm linh toàn thiện 
và tỉnh khiết. Này các Tỳ kheo, làm như vậy thì đời sống tâm linh này sẽ 
sống được bằng sự hỗ trợ lẫn nhau vì mục đích vượt-qua dòng lũ và chấm- 


dứt hoàn toàn mọi khô đau.” 


(I( 107; 111) 


(6) Sự Tái Sinh Nhờ Công Đức Bồ Thí 
“Này các Tỳ kheo, có tám loại tái-sinh nhờ vào sự bố-thí. Tám là gì? 


(1) “Ở đây, có người bố thí một món quà cho một tu sĩ (sa-môn) hay 
một bà-la-môn: như thức ăn và thức uống: y phục và xe cộ; vòng hoa, dầu 
thơm, và phần sáp; chỗ năm, chỗ ở, và đèn thắp. Khi bồ thí thứ gì người đó 
đều trông đợi được báo đáp. Người đó nhìn thấy những người giai cấp chiến- 
Sĩ giàu có, hay những bà-la-môn giàu có, hay những gia-chủ giàu có đang thụ 
hưởng bản thân và được chu cấp năm đối-tượng khoái-lạc giác quan (năm 
thứ dục lạc). Người đó mới nghĩ: “Ò, khi thân tan rã, sau khi chết, cầu cho ta 
được tái sinh trong số những người giai cấp chiến-sĩ giàu có, hay những bà- 
la-môn giàu có, hay những gia chủ giàu có!? - Người đó thiết lập tâm mình 
về điều này, và tu tập trạng thái này của tâm. Khát nguyện này của người 
đó,!*Š nó đã định đoạt cho điều (mục tiêu) tiêu nhược đó,'”° không phát triển 
cao hơn, sẽ dẫn tới sự tái sinh đó. Khi thân tan rã, sau khi chết, người đó 
được tái sinh trong số những người giai cấp chiến-sĩ giàu có, hay những bà- 


la-môn giàu có, hay những gia-chủ giàu có—và (kết quả) đó là dành cho 


162 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đê giáo lý 


người đức-hạnh (có giới hạnh), ta nói vậy, chứ không dành cho người thất- 
đức. Ước nguyện của trái tim (lòng dạ) của một người đức-hạnh thành công 


được nhờ sự trong-sạch (thanh tịnh) của người đó. 


(2) “Có người khác bố thí một món quả cho một tu sĩ hay một bà-la- 
môn: như thức ăn và thức uống ... và đèn thắp. Khi bó thí thứ gì người đó 
đều trông đợi được báo đáp. Người đó nghe rằng: “Những thiên thần cõi trời 
[được trị vì bởi] tứ đại thiên vương là sống trường thọ, đẹp đẽ, và đồi dào 
hạnh phúc.” Người đó mới nghĩ rằng: “Ö, khi thân tan rã, sau khi chết, cầu 
cho ta được tái sinh trong số những thiên thần cõi trời tứ đại thiên vương! - 
Người đó thiết lập tâm mình về điều này, và tu tập trạng thái này của tâm. 
Khát nguyện này của người đó, nó đã định đoạt cho điều (mục tiêu) tiểu 
nhược đó, không phát triển cao hơn, sẽ dẫn tới sự tái sinh đó. Khi thân tan rã, 
sau khi chết, người đó được tái sinh trong số những thiên thần cõi trời tứ đại 
thiên vương—và (kết quả) đó là dành cho người đức-hạnh (có giới hạnh), ta 
nói vậy, chứ không dành cho người thất-đức. Ước nguyện của trái tim của 


một người đức-hạnh thành công được nhờ sự trong-sạch của người đó. 


(3)-(7) “Có người khác bố thí một món quà cho một tu sĩ hay một bà- 
la-môn: như thức ăn và thức uống ... và đèn thắp. Khi bó thí thứ gì người đó 
đều trông đợi được báo đáp. Người đó nghe rằng: “Những thiên thần cõi trời 
Đao-lợi (Tãvatimsa) ... những thiên thần cõi trời Dạ-ma (Yãma) ... những 
thiên thần cõi trời Đâu-suất (Tusita) ... những thiên thần vui thích sự sáng 
tạo (hóa lạc thiên) ... những thiên thần kiểm soát sự sáng tạo của các thiên 
thần khác (tha hóa tự tại thiên) là sống trường thọ, đẹp đẽ, và dồi dảo hạnh 
phúc.” Người đó mới nghĩ răng: “Ô, khi thân tan rã, sau khi chết, cầu cho ta 
được tái sinh trong số những thiên thần thiên thần cõi trời Đao-lợi ... những 
thiên thần kiểm soát sự sáng tạo của các thiên thần khác!” - Người đó thiết 
lập tâm mình về điều này, và tu tập trạng thái này của tâm. Khát nguyện này 
của người đó, nó đã định đoạt cho điều (mục tiêu) tiểu nhược đó, không phát 
triển cao hơn, sẽ dẫn tới sự tái sinh đó. Khi thân tan rã, sau khi chết, người đó 
được tái sinh trong số những thiên thần thiên thần cõi trời Đao-lợi ... những 


thiên thần kiểm soát sự sáng tạo của các thiên thần khác—và (kết quả) đó là 


Chương V— Con Đường Dân Tới Sự Tái Sinh Phúc Lành * 163 


dành cho người đức-hạnh (có giới hạnh), ta nói vậy, chứ không dành cho 
người thất-đức. Ước nguyện của trái tim của một người đức-hạnh thành công 


được nhờ sự trong-sạch của người đó. 


(8) “Có người khác bố thí một món quà cho một tu sĩ hay một bà-la- 
môn: như thức ăn và thức uống ... và đèn thắp. Khi bố thí thứ gì người đó 
đều trông đợi được báo đáp. Người đó nghe rằng: “Những thiên thần trong 
đoàn tùy tùng của Trời Brahma (Phạm chúng thiên) là sống trường thọ, đẹp 
đẽ, và dỗi dào hạnh phúc.° Người đó mới nghĩ răng: “Ô, khi thân tan rã, sau 
khi chết, cầu cho ta được tái sinh trong số những thiên thần trong đoàn tùy 
tùng của Trời Brahmã!" - Người đó thiết lập tâm mình về điều này, và tu tập 
trạng thái này của tâm. Khát nguyện này của người đó, nó đã định đoạt cho 
điều (mục tiêu) tiêu nhược đó, không phát triển cao hơn, sẽ dẫn tới sự tái sinh 
đó. Khi thân tan rã, sau khi chết, người đó được tái sinh trong sỐ những thiên 
thần trong đoàn tùy tùng của Trời Brahmä—và (kết quả) đó là dành cho 
người đức-hạnh (có giới hạnh), ta nói vậy, chứ không dành cho người thất- 
đức; dành cho những người không còn tham-dục, không dành cho những 


137 


người có tham-dục.”“ Ước nguyện của trái tim của một người đức-hạnh 


thành công được nhờ sự trong-sạch của người đó. 
“Này các Tỳ kheo, đây là tám loại tái-sinh nhờ vào sự bố-thí.” 


(ANS§:35) 


4. GIỚI HẠNH 
(1) Năm Giới Hạnh 


“Này các Tỳ kheo, có tám dòng chảy của phước đức, là những dòng 
chảy của thiện lành, là những dưỡng chất của hạnh phúc—thuộc cõi trời, 
chín muôi thành hạnh phúc, đưa đến cõi trời —chúng dẫn tới điều thường 
được ước, được mong, và được muốn, dẫn tới ích lợi và hạnh phúc. Tám đó 
là gì? 


164 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ để giáo lý 


(1) “Ở đây, một đệ tử thánh thiện đã quy y theo Phật. Đây là dòng chảy 
thứ nhất của phước đức, dòng chảy của thiện lành, là một dưỡng chất của 
hạnh phúc— thuộc cõi trời, chín muồi thành hạnh phúc, đưa đến cõi trời— 
chúng dẫn tới điều thường được ước, được mong và được muốn, dẫn tới ích 
lợi và hạnh phúc. 


(2) “Lại nữa, một đệ tử thánh thiện đã quy y theo Giáo Pháp. Đây là 
dòng chảy thứ hai của phước đức ... dẫn tới điều thường được ước, được 


mong và được muốn, dẫn tới ích lợi và hạnh phúc. 


(3) “Lại nữa, một đệ tử thánh thiện đã quy y theo Tăng Đoàn. Đây là 
dòng chảy thứ ba của phước đức ... dẫn tới điều thường được ước, được 


mong và được muốn, dẫn tới ích lợi và hạnh phúc. 


- “Và này các Tỳ kheo, có năm món quà, là những món quà lớn, từ thuở 
ban sơ, đã có lâu đời, truyền thống, tự cổ xưa, không bị pha tạp và chưa hề bị 
pha tạp, hiện đang không bị pha tạp và sẽ không bị pha tạp, không bị chối bỏ 
bởi những tu sĩ và bà-la-môn có trí. Năm đó là gì? 

(4) “Ở đây, một đệ tử thánh thiện, sau khi đã đẹp bỏ sự sát-sinh, kiêng 
cữ sát(-sinh. Bằng cách kiêng cữ sát-sinh, (coi như) người đệ tử thánh thiện 
(đã) cho tặng cho vô lượng chúng sinh sự không-bị sợ hãi, thù ghét, và đau 
đớn. Đến lượt mình người đó cũng tự mình hưởng được sự không-bị sợ hãi, 
thù ghét, và đau đớn. Đây là món quà thứ nhất, một món quà lớn, từ thuở ban 
sơ, đã có lâu đời, truyền thống, tự cô xưa, không bị pha tạp và chưa hè bị pha 
tạp, hiện đang không bị pha tạp và sẽ không bị pha tạp, không bị chối bỏ bởi 
những tu sĩ và bà-la-môn có trí. Đây là dòng chảy thứ tư của phước đức ... 
dẫn tới điều thường được ước, được mong và được muốn, dẫn tới ích lợi và 
hạnh phúc. 


(5)-(8) “Lại nữa, một đệ tử thánh thiện, sau khi đã dẹp bỏ sự gian-cắp, 
kiêng cữ gian-cắp ... kiêng cữ tà-dâm tà dục ... kiêng cữ nói-dối nói láo.... 
kiêng cữ rượu nặng, rượu nhẹ, và những chất độc hại, là căn cơ của đời sống 
lơ tâm phóng dật. Bằng cách kiêng cữ gian-cắp ... kiêng cữ rượu nặng, rượu 


nhẹ, và những chất độc hại, là căn cơ của đời sống lơ tâm phóng dật, (coi 


Chương V— Con Đường Dân Tới Sự Tái Sinh Phúc Lành * 165 


như) người đệ tử thánh thiện (đã) cho tặng cho vô lượng chúng sinh sự 
không-bị sợ hãi, thù ghét, và đau đớn. Đến lượt mình người đó cũng tự mình 
hưởng được sự không-bị sợ hãi, thù ghét, và đau đớn. Đây là món quà thứ 
hai ... thứ năm, một món quà lớn, từ thuở ban sơ, đã có lâu đời, truyền 
thống, tự cổ xưa, không bị pha tạp và chưa hè bị pha tạp, hiện đang không bị 
pha tạp và sẽ không bị pha tạp, không bị chối bỏ bởi những tu sĩ và bà-la- 
môn có trí. Đây là dòng chảy thứ năm ... thứ tám của phước đức ... dẫn tới 
điều thường được ước, được mong và được muốn, dẫn tới ích lợi và hạnh 


phúc. 


“Này các Tỳ kheo, đây là tám dòng chảy của phước đức, là những dòng 
chảy của thiện lành, là những dưỡng chất của hạnh phúc—thuộc cõi trời, 
chín muôi thành hạnh phúc, đưa đến cõi trời —chúng dẫn tới điều thường 


được ước, được mong, và được muôn, dẫn tới ích lợi và hạnh phúc.” 


(AN 8:39) 


(2) Kiêng Giữ Tám Giới Trong Ngày Lễ Bồ-Tát 


“Này các Tỳ kheo, (I) nếu trai giới toàn-bộ trong (bằng/với) tám chỉ- 
phần (trong tám chỉ giới; bát quan trai giới) thì dịp Bố-tát (Uposatha)!° sẽ 
mang lại phước-quả và ích-lợi lớn lao, xán lạn (sáng sủa, sáng láng) và thấm 
nhập một cách khác thường (đặc biệt, phi thường). (II) Và theo cách nào là 
sự trai giới bố-tát được tuân giữ toàn-bộ trong tám chi-phần, để nó sẽ mang 
lại phước-quả và ích-lợi lớn lao, xán lạn vả thấm nhập một cách khác 
thường? 


() (1) “Ở đây, này các Tỳ kheo, một đệ tử thánh thiện biết suy xét (quán 
chiếu) như vây: “[Khi còn sống, những bậc A-la-hán dẹp bỏ và kiêng cữ sự 
sát-sinh; dẹp bỏ gậy gộc và vũ khí, đầy lương tâm và hiền từ, họ sống bi-mẫn 
đối với tất cả mọi chúng sinh. Bữa nay, ban ngày và ban đêm, tôi cũng dẹp 
bỏ và kiêng cữ sự sát-sinh; đẹp bỏ gậy gộc và vũ khí, đầy lương tâm và hiền 


từ, tôi cũng sông bi-mẫn với tât cả mọi chúng sinh. Tôi sẽ bắt chước những 


166 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ để giáo lý 


vị A-la-hán về phương diện này và sự giữ giới bố-tát sẽ được tôi tuân thủ.]? 
Đây là chi phần thứ nhất nó (dịp bố-tát) có được. (không sát sinh) 


(2) ““[Khi còn sống, những bậc A-la-hán đẹp bỏ và kiêng cữ sự gian- 
cấp, chỉ nhận lấy thứ đã được cho, chỉ trông đợi thứ được cho, và trung thực 
hết lòng, tránh bỏ việc gian-cắp. Bữa nay, ban ngày và ban đêm, tôi cũng đẹp 
bỏ và kiêng cữ sự gian-cắp; tôi chỉ nhận lẫy thứ đã được cho, chỉ trông đợi 
thứ được cho, và trung thực hết lòng, tránh bỏ việc gian-cắp (gian lận, lừa 
gạt, manh mún, nhận hối lộ, nhận tiền mới giúp, tham những ...). Tôi sẽ bắt 
chước những vị A-la-hán về phương diện này và sự giữ giới bố-tát sẽ được 
tôi tuân thủ.°] Đây là chi phần thứ hai nó (dịp bố-tát) có được. (không gian 
cắp) 

(3) ““[Khi còn sống, những bậc A-la-hán dẹp bỏ và kiêng cữ hành vi 
dâm-dục và giữ giới sông độc-thân, sông tách ly, kiêng cữ giao hợp, kiêng cữ 
mọi hành vi tính-dục của người phàm (mọi dạng chánh dâm, tà dâm, hay thủ 
dâm, thị dâm, ý dâm ...). Bữa nay, ban ngày và ban đêm, tôi sẽ dẹp bỏ hành 
vi tính-dục, và giữ giới sống độc-thân, sống tách ly (ở riêng), kiêng cữ giao 
hợp, kiêng cữ mọi hành vi tính-dục của người phàm ... Tôi sẽ bắt chước 
những vị A-la-hán về phương diện này và sự trai giới bố-tát sẽ được tôi tuân 
thủ.”] Đây là chi phần thứ ba nó (dịp bố-tát) có được. (không dâm dục) 


(4) ““[Khi còn sống, những bậc A-la-hán đẹp bỏ và kiêng cữ sự nói-dối, 
nói sai sự thật; họ nói sự thật, giữ đúng sự thật; họ là những người đáng tin 
tưởng và đáng tin cậy, không phải là người lừa đối trong đời. Bữa nay, ban 
ngày và ban đêm, tôi cũng dẹp bỏ và kiêng cữ sự nói-dối, nói sai sự thật; tôi 
chỉ nói sự thật, giữ đúng sự thật; tôi làm người đáng tin tưởng và đáng tin 
cậy, không phải là người lừa đối trong đời. Tôi sẽ bắt chước những vị A-la- 
hán về phương diện này và sự giữ giới bố-tát sẽ được tôi tuân thủ.] Đây là 
chi phần thứ tư nó (dịp bố-tát) có được. (không nói đối) 

(5) ““{Khi còn sống, những bậc A-la-hán dẹp bỏ và kiêng cữ sự uống 
rượu nặng, rượu nhẹ, và dùng những chất độc hại, là căn cơ của đời sống lơ 


tâm phóng dật. Bữa nay, ban ngày và ban đêm, tôi sẽ dẹp bỏ và kiêng cữ sự 


Chương V— Con Đường Dân Tới Sự Tái Sinh Phúc Lành * 167 


uống rượu nặng, rượu nhẹ, và dùng những chất độc hại, là căn cơ của đời 
sống lơ tâm phóng dật. Tôi sẽ bắt chước những vị A-la-hán về phương diện 
này và sự giữ giới bố-tát sẽ được tôi tuân thủ.] Đây là chi phần thứ năm nó 
(dịp bố-tát) có được. (không rượu bia, thuốc lá, ma túy, chất gây hại gây 
nghiện ...) 


(6) ““[Khi còn sống, những bậc A-la-hán chỉ ăn một bữa một ngày, 
kiêng cữ sự ăn ban đêm và ăn những thức ăn ngoàải giờ quy định. Bữa nay, 
ban ngày và ban đêm, tôi cũng sẽ ăn một bữa một ngày, kiêng cữ sự ăn ban 
đêm và ăn những thức ăn ngoài giờ quy định. Tôi sẽ bắt chước những vị A- 
la-hán về phương diện này và sự giữ giới bố-tát sẽ được tôi tuân thủ.] Đây là 
chi phần thứ sáu nó (dịp bố-tát) có được. (chỉ ăn một bữa ăn một ngày, ăn 
trước giờ ngọ., không ăn phi thời) 


(7) ““{Khi còn sống, những bậc A-la-hán kiêng cữ sự ca, múa, đàn 
trồng, nhạc kịch không thích hợp, và kiêng cữ việc trang điểm. làm đẹp, đeo 
vòng hoa, dùng nước hoa, phần sáp. Bữa nay, ban ngày và ban đêm, tôi cũng 
sẽ kiêng cữ sự ca, múa, đàn trống, nhạc kịch không thích hợp, và kiêng cữ 
việc trang điểm, làm đẹp, đeo vòng hoa, dùng nước hoa, phấn sáp. Tôi sẽ bắt 
chước những vị A-la-hán về phương diện này và sự giữ giới bố-tát sẽ được 
tôi tuân thủ.] Đây là chi phần thứ bảy nó (dịp bố-tát) có được. (không và 


không coi ca, múa, nhạc, kịch; không trang điểm, hóa trang, ăn điện, làm đẹp) 


(8) ““[Khi còn sống, những bậc A-la-hán đẹp bỏ và kiêng cữ nắm ngôi 
trên giường ghế cao và sang: họ nằm nghỉ ngủ ở chỗ nằm thấp, nằm trên tấm 
chiếu hay giường nhỏ. Bữa nay, ban ngày và ban đêm, tôi cũng sẽ đẹp bỏ và 
kiêng cữ việc năm trên giường cao vả sang; tôi năm nghỉ ngủ ở chỗ nằm 
thấp, nằm trên tắm chiếu hay giường nhỏ. Tôi sẽ bắt chước những vị A-la- 
hán về phương diện này và sự trai giới bố-tát sẽ được tôi tuân thủ.] Đây là 
chi phần thứ tám nó (dịp bố-tát) có được. (không nằm ngôi trên giường ghế 


CaO Sđng SU"NS SƯỚNg) 


168 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ để giáo lý 


“Này các Tỳ kheo, chính theo cách này là sự trai giới bố-tát được tuân 
giữ toàn-bộ trong tám chi-phần, để nó mang lại phước-quả và ích-lợi lớn lao, 


xán lạn và thấm nhập một cách khác thường.” 


(H) “Nó mang lại phước-quả và ích-lợi lớn lao tới mức nào? Nó xán lạn 
và thấm nhập một cách khác thường tới mức nào? Ví dụ có người thực thi sự 
thống trị và vương quyền khắp mười sáu đại quốc chứa nhiều thứ thuộc hàng 
bảy báu, đó là [các nước của dân tộc] Añgan, Magadha (Ma-kiệt-đà), KãsI, 
Kosala (Kiều-tấtla), Vajji (Bạt-kỳ), Malla, Ceti, Vaiga, Kuru, Pañcäla, 
Maccha, Sũrasena, Assaka, Avanti, Gandhãra, và Kambola: thì điều này 
cũng không bằng 1/16 sự trai giới bố-tát toàn-bộ trong tám chi-phần vừa mới 
nói ra. Vì lý do gì? Vì vương quyền ở cõi người nghèo kém so với sự hạnh- 
phúc ở cõi trời. 

() “Đối với những thiên thần cõi trời [được trị vì bởi] tứ đại thiên 
vương: 01 ngày đêm là tương đương với 50 năm cõi người; 30 ngày đêm như 
vậy là 01 tháng, và 12 tháng như vậy là 01 năm. Tuổi thọ của những thiên 
thần đó là 500 năm cõi trời như vậy. Này các Tỳ kheo, có thể rằng: đối với 
một phụ nữ hay đàn ông trai giới bố-tát toàn-bộ trong tám chi-phần này, khi 
thân tan rã, sau khi chết, người đó được tái sinh trong số những thiên thần cõi 
trời tứ đại thiên vương. So chiếu với điều này nên ta mới nói vương quyền ở 
cối người là nghèo kém so với sự hạnh-phúc ở cối trời. 

(¡) “Đối với những thiên thần cõi trời Đao-lợi (Tãvatimsa, cõi trời 33): 
01 ngày đêm ở đó là tương đương với 100 năm cõi người; 30 ngày đêm như 
vậy là 01 tháng, và 12 tháng như vậy là 01 năm. Tuổi thọ của những thiên 
thần đó là 1.000 năm cõi trời như vậy. Này các Tỳ kheo, có thể rằng: đối với 
một phụ nữ hay đàn ông giữ giới bố-tát toàn-bộ trong tám chi-phần này, khi 
thân tan rã, sau khi chết, người đó được tái sinh trong số những thiên thần cõi 
trời Đao-lợi. So chiếu với điều này nên ta mới nói vương quyền ở cõi người 
là nghèo kém so với sự hạnh-phúc ở cõi trời. 

(ii) “Đối với những thiên thần cõi trời Dạ-ma (Yãma): 01 ngày đêm ở 


đó là tương đương với 200 năm cõi người; 30 ngày đêm như vậy là 01 tháng, 


Chương V— Con Đường Dân Tới Sự Tái Sinh Phúc Lành * 169 


và 12 tháng như vậy là 01 năm. Tuổi thọ của những thiên thần đó là 2.000 
năm cõi trời như vậy. Này các Tỳ kheo, có thể rằng: đối với một phụ nữ hay 
đàn ông giữ giới bố-tát toàn-bộ trong tám chi-phần này, khi thân tan rã, sau 
khi chết, người đó được tái sinh trong số những thiên thần cõi trời Dạ-ma. So 
chiếu với điều này nên ta mới nói vương quyên ở cõi người là nghèo kém so 
với sự hạnh-phúc ở cõi trời. 

(iv) “Đối với những thiên thần cõi trời Đâu-suất (Tusita): 01 ngày đêm 
ở đó là tương đương với 400 năm cõi người; 30 ngày đêm như vậy là 01 
tháng, và 12 tháng như vậy là 01 năm. Tuổi thọ của những thiên thần đó là 
4.000 năm cõi trời như vậy. Này các Tỳ kheo, có thể rằng: đối với một phụ 
nữ hay đàn ông giữ giới bố-tát toàn-bộ trong tám chi-phần này, khi thân tan 
rã, sau khi chết, người đó được tái sinh trong số những thiên thần cõi trời 
Đâu-suất. So chiếu với điều này nên ta mới nói vương quyền ở cõi người là 
nghèo kém so với sự hạnh-phúc ở cõi trời. 

(v) “Đối với những thiên thần vui thích sáng tạo (Hóa lạc thiên): 01 
ngày đêm ở đó là tương đương với 800 năm cõi người; 30 ngày đêm như vậy 
là 01 tháng, và 12 tháng như vậy là 01 năm. Tuổi thọ của những thiên thần 
đó là 8.000 năm cõi trời như vậy. Này các Tỳ kheo, có thể răng: đối với một 
phụ nữ hay đàn ông giữ giới bố-tát toàn-bộ trong tám chi-phần này, khi thân 
tan rã, sau khi chết, người đó được tái sinh trong số những thiên thần vui 
thích sáng tạo. So chiếu với điều này nên ta mới nói vương quyền ở cõi 


người là nghèo kém so với sự hạnh-phúc ở cõi trời. 


(vi) “Đối với những thiên thần kiểm soát những sáng tạo của các thiên 
thần khác (Tha hóa tự tại thiên): 01 ngày đêm ở đó là tương đương với 1.600 
năm cõi người; 30 ngày đêm như vậy là 01 tháng, và 12 tháng như vậy là 01 
năm. Tuôi thọ của những thiên thần đó là 16.000 năm cõi trời như vậy. Này 
các Tỳ kheo, có thể rằng: đối với một phụ nữ hay đàn ông giữ giới bố-tát 
toàn-bộ trong tám chi-phần này, khi thân tan rã, sau khi chết, người đó được 


tái sinh trong số những thiên thần kiểm soát những sáng tạo của các thiên 


170 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ để giáo lý 


thân khác. So chiêu với điêu này nên ta mới nói vương quyên ở cõi người là 
nghèo kém so với sự hạnh-phúc ở cõi trời.” 


(AN 8:41-42) 


5. THIÊN TẬP 
(L) Tu Dưỡng Tâm Từ 


“Này các Tỳ kheo, dù có những căn bản nảo giúp tái sinh tốt lành trong 
tương lai, thì tất cả chúng cũng chưa bằng 1/16 của sự giải-thoát của tâm 
bằng tâm-từ. Sự giải-thoát của tâm bằng tâm-từ là vượt trên chúng và chiếu 
sáng, sáng tỏ và sáng ngời. 

- “Cũng như sự chiếu sáng của tất cả ngôi sao chưa bằng 1/16 sự chiếu 
sáng của mặt trăng, sự chiếu sáng của trăng là vượt trên chúng, và chiếu 
sáng, sáng tỏ và sáng ngời. Cũng giống như vậy, dù có những căn bản nào 
giúp tái sinh tốt lành trong tương lai, thì tất cả chúng cũng chưa bằng 1/16 
của sự giải-thoát của tâm bằng tâm-từ. Sự giải-thoát của tâm bằng tâm-từ 


vượt trên chúng và chiêu sáng, sáng tỏ và sáng ngời. 


- “Cũng như vào tháng cuối của mùa mưa, vào mùa thu, khi bầu trời 
trong suốt và không có mây, mặt trời khi mọc lên xua tan bầu đen tối của 
không gian và chiếu sáng, sáng tỏ và sáng ngời. Cũng giống như vậy, dù có 
những căn bản nảo giúp tái sinh tốt lành trong tương lai, thì tất cả chúng 
cũng chưa bằng 1/16 của sự giải-thoát của tâm bằng tâm-từ. Sự giải-thoát của 


tâm băng tâm-từ vượt trên chúng và chiêu sáng, sáng tỏ và sáng ngời. 


- “Và cũng như vào ban đêm, vào lúc rạng sáng, sao mai chiếu sáng, 
sáng tỏ và sáng ngời. Cũng giống như vậy, dù có những căn bản nào giúp tái 
sinh tốt lành trong tương lai, thì tất cả chúng cũng chưa bằng 1/16 của sự 
giải-thoát của tâm bằng tâm-từ. Sự giải-thoát của tâm bằng tâm-từ vượt trên 


chúng và chiêu sáng, sáng tỏ và sáng ngời.” 


(It 27; 19-21) 


Chương V— Con Đường Dân Tới Sự Tái Sinh Phúc Lành * 171 


(2) Bắn Cảnh Giới An Trú Cõi Trời (bốn phạm trú) 


22. (6)... Môn sinh bà-la-môn Subha, là con của bà-la-môn Todeyya, 
đã nói với đức Thế Tôn: “Thầy Cồ-đàm, tôi nghe người ta nói sa-môn Cồ- 
Đàm biết rõ con-đường dẫn tới sự cộng trú với (trong cõi) trời Brãhma 
(Phạm thiên). ” 


“Này môn sinh, anh nghĩ sao? Làng Nalakãra ở gần đây hay cách xa?” 
“Thưa ngài, làng Nalakãra ở gần đây, không cách xa đây lăm.” 


“Này môn sinh, anh nghĩ sao? Giả sử có một người được sinh ra và lớn 
lên trong làng Nalakara, và khi anh ta mới đi ra khỏi làng Nalakara gặp 
người ta hỏi anh ta đường đi vô làng. Liệu anh ta có ngập ngừng hay phân 
vân khi trả lời hay không?” 

“Thưa không, Thầy Cồ-đàm. Vì sao vậy? Vì anh ta được sinh ra và lớn 


lên trong làng Nalakara, và đã quen thuộc với mọi đường đi vô làng.” 


“Nhưng, thật ra cũng có thể có người tuy được sinh ra và lớn lên trong 
làng Nalakãra vẫn trả lời ngập ngừng và phân vân khi được hỏi về đường đi 
vô làng; nhưng một bậc Như Lai, khi được hỏi về cõi trời Brahmã (Phạm 
thiên giới) hay con-đường dẫn tới cõi trời Brahmaä, thì sẽ không bao giờ ngập 
ngừng hay phân vân khi trả lời. Ta biết rõ vua trời Brahma, và ta biết rõ cõi 
trời Brahmia, và ta biết rõ con-đường dẫn tới cõi trời Brahmã, và ta biết rõ 


cách một người nên tu tập để được tái sinh trong cõi trời Brahma.”??? 


23. “Thầy Cồ-Đàm, tôi nghe người ta nói sa-môn Cồ-đàm chỉ dạy con- 
đường dẫn tới sự cộng trú với (trong cõi) trời Brahmä. Sẽ tốt lành nếu Thầy 


Cồ-Đàm chỉ dạy cho tôi con-đường dẫn tới sự cộng trú với trời Brahmä.” 
“Vậy thì, này môn sinh, hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng. Ta sẽ nói” 
“Dạ, thưa Thầy”, anh ta đáp lại. Đức Thế Tôn đã nói điều này: 


24. “Này môn sinh, cái gì là con-đường dẫn tới sự tái sinh trong cõi trời 
Brahma? Ở đây, (1) một Tỳ kheo an trú bao trùm một phương với một cái 


172 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ để giáo lý 


tâm thấm đẫm sự từ-ái (tâm từ); cũng giống như vậy với phương thứ hai, 
phương thứ ba, phương thứ tư. Như vậy, trên, đưới, đọc, ngang, và khắp mọi 
nơi, và đối với tất cả cũng như đối với bản thân mình, người đó sống bao 
trùm toàn thế giới với một cái tâm thấm đẫm sự từ-ái, rộng lớn, bao la, vô 
lượng, không còn hung-đữ, không còn ác-ý. Khi sự giải-thoát của tâm bằng 
tâm-từ được tu dưỡng theo cách này thì sẽ không còn một nghiệp giới hạn 
[hạn chế, có lượng mức] nào nữa, không còn nghiệp nào như vậy nữa. Cũng 
giống như một người thổi kèn phấn khởi có thể làm người ta dễ dàng nghe 
được tiếng kèn từ khắp bốn phương: giống như vậy, khi sự giải-thoát của tâm 
bằng tâm-từ được tu dưỡng theo cách nảy thì sẽ không còn nghiệp giới hạn 
nào nữa, không còn nghiệp nào như vậy nữa. ''° Đây là con-đường dẫn tới tái 


sinh trong cõi trời Brahma. 


25.—27. (1) “Một Tỳ kheo an trú bao trùm một phương với một cái tâm 
thấm đẫm sự bi-mẫn (tâm bì)... (ii) sự tùy-hỷ (tâm hỷ) ... (iv) sự buông-xả 
(tâm xả); cũng giống như vậy với phương thứ hai, phương thứ ba, phương 
thứ tư. Như vậy, trên, dưới, dọc, ngang, và khắp mọi nơi, và đối với tất cả 
cũng như đối với bản thân mình, người đó sống bao trùm toàn thế giới với 
một cái tâm thâm đẫm sự bi-mẫn ... sự tùy-hÿ ... sự buông-xả, rộng lớn, bao 
la, vô lượng, không còn hung-dữ, không còn ác-ý. Khi sự giải-thoát của tâm 
bằng tâm-xả được tu dưỡng theo cách này thì sẽ không còn một nghiệp giới 
hạn [hạn chế, có lượng mức] nào nữa, không còn nghiệp nào như vậy nữa. 
Cũng giống như một người thối kèn phấn khởi có thể làm người ta dễ dàng 
nghe được tiếng kèn từ khắp bốn phương: giống như vậy, khi sự giải-thoát 
của tâm bằng tâm-xả được tu dưỡng theo cách này thì sẽ không còn nghiệp 
giới hạn nảo nữa, không còn nghiệp nào như vậy nữa. Đây cũng là con- 
đường dẫn tới tái sinh trong cõi trời Brãhma.” 


(rích MN 99: Subha Suffa) 


Chương V— Con Đường Dẫn Tới Sự Tái Sinh Phúc Lành * 173 


(3) Trí- Tuệ Là Vượt Trên Tất Cả 


“Này gia chủ, trong quá khứ có một bà-la-môn tên là Velãma. Ông ta bố 
thí rất nhiều đồ cúng đường như vầy: (1) 84.000 chén vàng đựng đây bạc; (2) 
84.000 chén bạc đựng đây vàng: (3) 84.000 chén đồng đựng đây vàng thỏi; 
(4) 84.000 voi với những đồ trăng trí bằng vàng, cờ xí bằng vàng, được phủ 
trên mình bằng lưới sợi vàng (kim tuyến); (5) 84.000 xe ngựa với đồ nội thất 
được làm từ da sư tử, da cọp, da báo, và những tắm phủ được nhuộm màu 
nghệ tươi, với những thứ trang trí bằng vàng, cờ xí bằng vàng, được phủ bởi 
lưới sợi vàng: (6) 84.000 con bò sữa với những dây thừng bằng sợi gai và 
những thùng (đựng sữa) bằng đồng: (7) 84.000 người hầu có trang sức bông 
tai bằng châu báu; (8) 84.000 trường kỷ được trải bằng thảm, có chăn mền, 
và tắm phủ, có tắm phủ làm từ da linh dương, có mái che ở trên và có hai gối 
đỏ đặt ở hai đầu; (9) 84.000 ko# vải được dệt từ lanh mịn, lụa mịn, len mịn, 
và bông vải mịn. Còn bao nhiêu là thức ăn, thức uống, thức ăn nhẹ, bữa ăn 
chính, đồ ăn chơi (giải khoay) và đồ uống giải khát? Nó (món quà to lớn đó) 
dường như chảy như những dòng sông vậy. 


“Bây giờ, này gia chủ, vào lúc cúng dường những thứ lớn lao đó không 
có một ai xứng-đáng với những thứ cúng dường, không ai để thanh lọc (làm 
thanh tịnh) sự cúng dường. (ï) Dù bà-la-môn Velãma có bố thí to lớn tới đâu, 
cũng không phước quả bằng sự bồ thí (thứ gì) cho một người có được chánh- 
kiến (hàm nghĩa là bậc Nhập-lưu). '“† (¡) Dù bà-la-môn Velãma có bó thí cho 
100 người thành tựu về chánh-kiến, cũng không phước quả bằng sự bố thí 
cho một bậc Nhắt-lai. (iii) Dù bà-la-môn Velãma có bố thí cho 100 bậc Nhất- 
lai, cũng không phước quả bằng sự bồ thí cho một bậc Bắt-lai. (iv) Dù bà-la- 
môn Velãma có bố thí cho 100 bậc Bắt-lai, cũng không phước quả bằng sự 
bồ thí cho một bậc A-la-hán. (v) Dù bà-la-môn Velãma có bố thí cho 100 bậc 
A-la-hán, cũng không phước quả băng sự bố thí cho một vị Phật Duyên Giác 
(paccekabuddha).!2 (vi) Dù bà-la-môn Velama có bố thí cho 100 vị Phật 
Duyên Giác, cũng không phước quả bằng sự bố thí cho Như Lai, bậc A-la- 
hán, bậc Toàn Giác. (vii) Dù bà-la-môn Velãma có bồ thí to lớn tới đâu, cũng 


không phước quả bằng sự bố thí thức-ăn cho Tăng Đoàn các Tỳ kheo được 


174 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ để giáo lý 


dẫn dắt bởi Vị Phật ... (viii) cũng không phước quả bằng xây một chỗ trú-ở 
dành cho Tăng Đoàn khắp bốn phương (đến trú, ghé ở)... (ix) cũng không 
phước quả bằng một người với cái tâm có sự tự-tin để quy y nương tựa theo 
Phật, Pháp, Tăng ... (x) cũng không phước quả bằng một người với cái tâm 
có sự tự-tin để nhận lãnh năm giới-luật tu hành: kiêng cữ sát-sinh, kiêng cữ 
gian-cắp, kiêng cữ tà-dâm tà dục, kiêng cữ nói-đối nói láo, kiêng cữ uống 
rượu nặng, rượu nhẹ và dùng những chất độc hại, là căn cơ của đời sống lơ- 
tâm phóng đật ... (xi) cũng không phước quả bằng sự tu tập một tâm-từ [một 
cái tâm từ-ái] trong một thời gian thậm chí bằng một cái kéo núm vú con bò 
(để vắt sữa)... (xi¡) cũng không phước quả bằng sự tu tập sự nhận-thức về sự 


vô-thường trong một thời gian băng cái búng ngón tay.”1⁄ 


(trích lược từ AN 9:20) 


Chương VI 
LÀM SÂU SẮC TÂM NHÌN VÀO THẺ GIỚI 


176 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đê giáo lý 


Chương VI— Làm Sâu Sắc Tâm Nhìn Vào Thế Giới * 171 


1. BÓN ĐIÊU KỲ DIỆU 


“Này các Tỳ kheo, khi có sự xuất hiện của một Như Lai, bậc A-la-hán, 


bậc Toàn Giác, có bôn điêu kỳ lạ và kỳ diệu xuât hiện. Bôn đó là gì? 


(1) “Hầu hết người ta thích sự dính-mắc,''““ mê thích sự dính-mắc, vui 
thích sự dính-mắc. Nhưng khi Như Lai giảng dạy Giáo Pháp về sự không 


dính-mắc'®Š thì họ lắng nghe, chú tâm lắng nghe, và cố găng hiểu nó. Đây là 
điều kỳ lạ và kỳ diệu đầu tiên xuất hiện khi có sự xuất hiện của Như Lai, bậc 


A-¬la-hán, bậc Toàn Giác. 


(2) “Hầu hết người ta thích sự tự-ta (ngã mạn, ta-đây), mê thích sự tự-ta, 
vui thích sự tự-ta. Nhưng khi Như Lai giảng dạy Giáo Pháp về sự đẹp bỏ sự 
tự-ta thì họ lắng nghe, chú tâm lắng nghe, và có gắng hiểu nó. Đây là điều kỳ 
lạ và kỳ diệu thứ hai xuất hiện khi có sự xuất hiện của Như Lai, bậc A-la- 
hán, bậc Toàn Giác. 


(3) “Hầu hết người ta thích sự phẩn-khích [sự thiếu tĩnh-lặng, không 
bình-an],'' mê thích sự phắn-khích, vui thích sự phẩn-khích. Nhưng khi Như 
Lai giảng dạy Giáo Pháp về sự bình-an thì họ lắng nghe, chú tâm lắng nghe, 
và cô gắng hiểu nó. Đây là điều kỳ lạ và kỳ diệu thứ ba xuất hiện khi có sự 
xuất hiện của Như Lai, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác. 

(4) “Hầu hết người ta bị chìm nghỉm trong sự vô-minh, điều đó [trở nên] 
như trong một cái trứng, bị (lớp vỏ) bao bọc che tối hoàn toàn. Nhưng khi 
Như Lai giảng dạy Giáo Pháp về sự loại bỏ vô-minh thì họ lắng nghe, chú 
tâm lắng nghe, và cố găng hiểu nó. Đây là điều kỳ lạ và kỳ diệu thứ tư xuất 
hiện khi có sự xuất hiện của Như Lai, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác. 

“Này các Tỳ kheo, đây là bốn điều kỳ lạ và kỳ diệu đã xuất hiện khi có 


sự xuât hiện của Như Lai, bậc A-la-hán, bậc Toàn GIác.” 


(AN 4:128) 


2. SỰ THỎA THÍCH, SỰ NGUY HẠI & SỰ THOÁT KHỎI 


178 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ để giáo lý 


(U Trước Khi Phật Giác Ngộ 


“Này các Tỳ kheo, trước khi ta giác-ngộ, khi ta còn là một bồ-tát, chưa 
giác-ngộ toàn thiện, ý này đã xảy đến với ta: (1) “Cái gì là sự thỏa-thích trong 
thế gian? (2) Cái gì là sự nguy-hại trong thế gian? (3) Cái gì là sự thoát-khỏi 


thế gian??1 


“Rồi, này các Tỳ kheo, điều này đã xảy đến với ta: “Sự sướng và vui 
khởi sinh tùy thuộc vào thế giới: đây là sự thỏa-thích trong thế gian. Mà thế 
giới là vô thường, khô, và luôn bị thay đổi: đây là sự nguy-hại trong thế gian. 
Và sự loại bỏ và dẹp bỏ tham-muốn và nhục-dục đối với thế giới: đây là sự 
thoát-khỏi thế giới. 

“Đã từ lâu, này các Tỳ kheo, khi ta chưa trực-tiếp biết sự thỏa-thích 
trong thế gian là sự thỏa-thích, sự nguy-hại là sự nguy-hại, sự thoát-khỏi thế 
gian là sự thoát-khỏi đúng như chúng thực là, thì ta không tuyên bố mình đã 
tỉnh thức tới sự giác-ngộ toàn thiện tối thượng trong thế giới này có những 
thiên thần, Ma Vương, và trời Brahmä, trong thế hệ này có những tu sĩ và bà- 
la-môn, có những thiên thần và loài người. Nhưng khi ta đã trực-tiếp biết sự 
thỏa-thích trong thế gian là sự thỏa-thích, sự nguy-hại là sự nguy-hại, sự 
thoát-khỏi thế gian là sự thoát-khỏi đúng như chúng thực là, thì ta tuyên bố 
mình đã tỉnh thức tới sự giác-ngộ toàn thiện tối thượng trong thế giới này có 
những thiên thần, Ma Vương, và trời Brahmäã ... và loài người. 

“Sư-biết và sự-thấy (trí biết và tầm nhìn) đã khởi sinh trong ta như vầy: 
-Sự giải-thoát của ta là bất lay chuyển; đây là lần sinh cuối cùng của ta; từ 


nay không còn sự tái hiện-hữu (tái sinh) nữa. ” 


(AN 3:103) 


(2) Phật Đã Quyết Tâm Đi Tìm 
(1) Này các Tỳ kheo, ta quyết tâm tìm ra sự thỏa-thích trong thế gian. 
Mọi sự thỏa-thích có trong thế gian—ta đã tìm thấy. Ta đã rõ ràng nhìn thấy 


bằng trí tuệ sự thỏa-thích trong thế gian với xa tới mức nảo. 


Chương VI— Làm Sâu Sắc Tâm Nhìn Vào Thể Giới * 179 


(1) Này các Tỳ kheo, ta quyết tâm tìm ra sự thỏa-thích trong thế gian. 
Mọi sự thỏa-thích có trong thế gian—ta đã tìm thấy. Ta đã rõ ràng nhìn thấy 


bằng trí-tuệ sự thỏa-thích trong thế Ølan với xa tới mức nào. 


(2) “Ta quyết tâm tìm ra sự nguy-hại trong thế gian. Mọi sự nguy-hại có 
trong thế gian—ta đã tìm thấy. Ta đã rõ ràng nhìn thấy bằng trí-tuệ sự nguy- 


hại trong thế gian với xa tới mức nào. 

(3) “Ta quyết tâm tìm ra sự thoát-khỏi thế gian. Mọi sự thoát-khỏi thế 
gian—ta đã tìm thấy. Ta đã rõ ràng nhìn thấy bằng trí tuệ sự thoát-khỏi thế 
ølan với xa tới mức nảo. ... 

“Đã từ lâu... 


“Sự-biết và sự-thấy đã khởi sinh trong ta như vây: “Sự giải-thoát của ta 
là bất lay chuyên; đây là lần sinh cuối cùng của ta; từ nay không còn sự tái 


hiện-hữu (tái sinh) nữa.” 


(AN 3:104) 


(3) Nếu Không Có Thỏa-thích 


“Này các Tỳ kheo, (1) nếu không có sự thỏa-thích trong thế gian thì 
chúng sinh đâu say mê với nó; nhưng bởi vì có sự thỏa-thích trong thế gian 
nên chúng sinh mới say mê với nó. (2) Nếu không có sự nguy-hại trong thế 
gian thì chúng sinh đâu chán ngán (hết say mê, tỉnh ngộ) với nó; nhưng bởi 
vì có sự nguy-hại trong thế gian nên chúng sinh chán ngán với nó. (3) Nếu 
không có sự thoát-khỏi thế gian thì chúng sinh đâu (có thể) thoát khỏi thế 
gian; nhưng bởi vì có sự thoát-khỏi thế gian nên chúng sinh mới (có thể) giải 
thoát khỏi thế gian. 


“Đã từ lâu, này các Tỳ kheo, khi chúng sinh chưa trực-tiếp biết sự thỏa- 
thích trong thế gian là sự thỏa-thích, sự nguy-hại là sự nguy-hại, sự thoát- 
khỏi thế gian là sự thoát-khỏi đúng như chúng thực là, thì họ vẫn chưa thoát- 
khỏi thế gian này có những thiên thần, Ma Vương, và trời Brahmã, trong thế 


180 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đê giáo lý 


hệ này có những tu sĩ và bà-la-môn, có những thiên thần và loài người; họ 
chưa được thoát-ly khỏi nó, chưa được giải-thoát khỏi nó, và cũng chưa được 
an-trú với một cái tâm không còn những rào-cản (của vòng luân-hồi). Nhưng 
khi chúng sinh đã trực-tiếp biết sự thỏa-thích trong thế gian là sự thỏa-thích, 
sự nguy-hại là sự nguy-hại, sự thoát-khỏi thế gian là sự thoát-khỏi đúng như 
chúng thực là, thì họ đã thoát-khỏi thế gian này có những thiên thần, Ma 
Vương, và trời Brahma ... và loài người; họ đã được thoát-ly khỏi nó, đã 
được giải-thoát khỏi nó, và cũng đã an-trú với một cái tâm không còn những 
rào-cản.” 


(AN 3:105) 


3. ĐÁNH GIÁ ĐÚNG NHỮNG ĐÓI-TƯỢNG DÍNH-MÁC 


1. Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Sãvatthï 
(Xá-vệ), trong Khu Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. 


2. Rồi, vào buồi sáng, một số Tỳ kheo mặc y phục, và mang theo bình 
bát và cà sa, đi vô thành Sãvatthi để khất thực. Rồi họ nghĩ: “Còn quá sớm để 
đi khất thực một vòng trong thành SãvatthT. Hay chúng ta đi đến khu ở (khu 
vườn, trú xá) của những du sĩ khác đạo.” Nghĩ vậy nên họ đi đến khu ở của 
các du sĩ khác đạo, và chào hỏi với họ. Sau khi xong phần chào hỏi thân 


thiện, họ ngồi xuống một bên. Những du sĩ khác đạo nói với họ: 


3. “Này các bạn, sa-môn Cồ-Đàm mô tả sự hoàn-toàn hiểu (liễu trị) 
những khoái-lạc giác-quan (dục lạc), và chúng tôi cũng làm được vậy; sa- 
môn Cồ-Đàm mô tả sự hoàn-toàn hiểu thê-sắc (vật chất; sắc giới), và chúng 
tôi cũng làm được vậy; sa-môn Cồ-Đàm mô tả sự hoàn-toàn hiểu những cảm- 
giác (thọ), và chúng tôi cũng làm được vậy. Này các bạn, vậy cái gì là sự 
khác biệt, cái gì là sự sai khác, cái gì là sự khác nhau giữa giáo lý [sự chỉ dạy 
Giáo Pháp] của sa-môn Cô-Đàm và giáo lý của chúng tôi, giữa sự chỉ dạy 


của sa-môn Cô-Đàm và sự chỉ dạy của chúng tôi?”!# 


Chương VI— Làm Sâu Sắc Tâm Nhìn Vào Thế Giới * 181 


4. Rồi các Tỳ kheo không đồng ý cũng không phản đối với những lời 
của các du sĩ khác đạo đó. Không đồng ý cũng không phản đối, họ đứng dậy 
và đi, và nghĩ rằng: “Chúng ta nên tìm hiểu ý nghĩa những lời nói đó khi gặp 
mặt đức Thế Tôn.” 

5. Sau khi đã đi khất thực trong thành SãvatthI, sau khi trở về sau một 
vòng khất thực, sau khi ăn trưa, họ đến gặp đức Thế Tôn, và sau khi kính 
chào đức Thế Tôn, họ ngồi xuống một bên, và kể lại với đức Thế Tôn toàn 


bộ chuyện xảy ra lúc sáng. [Đức Thế Tôn nói:] 


6. “Này các Tỳ kheo, khi các du sĩ khác đạo đó nói như vậy, các thầy 
nên hỏi họ như vầy: “Nhưng nảy các bạn, cái gì là sự thỏa-thích, cái gì là sự 
nguy-hại, và cái gì là sự thoát-khỏi đối với [trong trường hợp] những khoái- 
lạc giác-quan (dục lạc)? Cái gì là thỏa-thích, cái gì là sự nguy-hại, và cái gì là 
sự thoát-khỏi đối với thể-sắc (sắc giới)? Cái gì là thỏa-thích, cái gì là sự 
nguy-hại, và cái gì là sự thoát-khỏi đối với những cảm-giác (thọ)?? 

“Nếu hỏi như vậy thì những du sĩ khác đạo đó sẽ không giải thích được 
vấn đề, và gì nữa, họ sẽ gặp phải khó khăn. Bởi vì sao? Vì đó không phải chỗ 
hiểu biết (trú xứ, lãnh vực) của họ. Này các Tỳ kheo, trong thế gian này có 
những thiên thần, Ma Vương, và những trời Brahmä, trong thế hệ chúng sinh 
này có những tu sĩ và bà-la-môn, những thiên thần và loài người, ta thấy 
không có ai có thể giải thích thỏa mãn tâm trí bằng một câu trả lời cho những 
câu hỏi đó, ngoại trừ Như Lai, hoặc những vị đệ tử của Như Lai, hoặc người 
đã học từ những vị đệ tử đó. 

(Những khoáiï-lạc giác-quan) 


7. [1] “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự £hỏa-thích trong [trong trường 
hợp] những khoái-lạc giác-quan (dục lạc)? Này các Tỳ kheo, có năm (SợI) 
dây (như năm sợi quấn thành sợi dây thừng) khoái-lạc giác-quan. Năm là gì? 
(1) Những hình-sắc được nhận biết bởi mắt thì như là: đáng ước, đáng yêu, 
dễ chịu, dễ thương, liên hệ đến tham dục, khiêu gợi nhục dục. (2) Những âm- 
thanh được nhận biết bởi tai.... (3) Những mùi-hương được nhận biết bởi 
mũi.... (4) Những mùi-vị được nhận biết bởi lưỡi.... (5) Những đối-tượng 


182 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ để giáo lý 


chạm-xúc nhận biết bởi thân thì như là: đáng ước, đáng yêu, dễ chịu, dễ 
thương, liên hệ đến tham dục, khiêu gợi nhục dục. Đây là năm dây khoái-lạc 
giác-quan. Vậy đó, sự sướng-khoái và sự vui-thích, khởi sinh tùy thuộc năm 
dây khoái-lạc giác-quan đó, chính là sự thỏa-thích trong những khoái-lạc 


giác-quan. 


8. [2| (a) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự ñøuy-hại trong những 
khoái-lạc giác-quan? Ở đây, này các Tỳ kheo, nói về nghề nghiệp của một 
người họ tộc nào đó phải theo làm để kiếm sống—dủ là nghề kiểm đếm, 
nghề tính toán, nghề ước tính, nghề nông, nghề buôn bán, nghề chăn nuôi, 
nghề săn bắn, nghề làm công vụ cho triều đình, hoặc bất cứ nghề nào—trong 
nghề nghiệp để kiếm sống người đó phải chịu nóng chịu lạnh; người đó có 
thể bị thương do tiếp xúc với ruồi muỗi, gió, năng, và các loài bò sát; có thể 
chết vì đói khát. - Vậy đó, đây là một dạng nguy-hại trong (sự tìm cầu) 
những khoái-lạc giác-quan, là một đống khô nhìn thấy được trong kiếp sống 
hiện tại; sự khổ có những khoái-lạc giác-quan là nguyên nhân, nguồn gốc và 


cơ Sở gây ra nó; nguyên nhân chỉ là những khoái-lạc giác-quan. 


9. (b) “Nếu người họ tộc đó làm việc, chuyên-cần tu, và nỗ lực như vậy 
nhưng không thu được của cải vào tay, thì người đó ưu sầu, buồn bã, và ai 
oán, người đó đấm ngực khóc than, và trở nên quẫn trí, kêu rằng: “Công việc 
của tôi là vô ích, nỗ lực của tôi chăng kết quả gì! — Vậy đó, đây cũng là một 
dạng nguy-hại trong (sự tìm cầu) những khoái-lạc giác-quan, là một đống 
khổ nhìn thấy được trong kiếp sống hiện tại; sự &hổ có những khoái-lạc giác- 
quan là nguyên nhân, nguồn gốc và cơ sở gây ra nó; nguyên nhân chỉ là 


những khoái-lạc giác-quan. 


10. (c) “Rồi nếu người họ tộc đó làm việc, chuyên-cần tu, và nỗ lực như 
vậy, và có thu được nhiều của cải vào tay, thì người đó lại khổ sở và buồn 
rầu với việc bảo vệ của cải: “Làm sao đề không bị trộm cướp, không bị vua 
chúa tịch thu, không bị hỏa hoạn cháy rụi, không bị lũ lụt cuốn đi, và không 
bị những người thừa kế bất nghĩa chiếm đoạt?” Và người đó canh phòng và 


bảo vệ của cải, nhưng (vẫn có thể) bị trộm cướp, hoặc bị vua chúa tịch thu, 


Chương VI— Làm Sâu Sắc Tâm Nhìn Vào Thế Giới * 183 


hoặc bị hỏa hoạn cháy rụi, hoặc bị lũ lụt cuốn đi, hoặc bị những người thừa 
kế bất nghĩa chiếm đoạt. Và người đó ưu sầu, buồn bã, và ai oán, người đó 
đắm ngực khóc than, và trở nên quẫn trí, kêu rằng: “Tôi không còn của cải 
nữa!" —- Vậy đó, đây cũng là một dạng nguy-hại trong (sự tìm cầu) những 
khoái-lạc giác-quan, là một đống khổ nhìn thấy được trong kiếp sống hiện 
tại; sự khổ có những khoái-lạc giác-quan là nguyên nhân, nguồn gốc và cơ sở 


gây ra nó; nguyên nhân chỉ là những khoái-lạc giác-quan. 


11. (d) “Lại nữa, vì do những khoái-lạc giác-quan (dục lạc) là nguyên 
nhân, nguồn gốc ... nên các vua chúa tranh chấp nhau, những người giai cấp 
chiến-sĩ tranh chấp nhau, các bà-la-môn tranh chấp nhau, các gia-chủ tranh 
chấp nhau; mẹ tranh chấp con, con tranh chấp mẹ, cha tranh chấp con, con 
tranh chấp cha; anh em tranh chấp nhau, chị em tranh chấp nhau; bạn bẻ 
tranh chấp nhau. Và trong những cuộc tranh chấp, tranh cãi, và tranh giảnh, 
họ đánh nhau bằng tay, bằng đá cục, gậy gộc, hay bằng dao, từ đó họ chuốc 
lấy sự chết chóc và sự khổ đau như chết. - Vậy đó, đây cũng là một dạng 
nguy-hại trong (sự tìm cầu) những khoái-lạc giác-quan, là một đống khổ nhìn 
thấy được trong kiếp sống hiện tại; khô có những khoái-lạc giác-quan là 
nguyên nhân, nguồn gốc và cơ sở gây ra nó; nguyên nhân chỉ là những 


khoái-lạc giác-quan. 


12. (e) “Lại nữa, vì do những khoái-lạc giác-quan (dục lạc) là nguyên 
nhân, nguồn sốc ... TIÊN ñØƯỜi ta mang kiếm, khiên, cung, tên, và họ giàn 
trận hai bên; với cung tên và giáo mác phóng như bay, kiếm vung chém lóe 
chớp; và rồi họ bị thương bởi cung tên và giáo mác, bị chặt đầu bởi gươm 
đao; từ đó họ chuốc lấy sự chết chóc và sự khổ đau như chết. — Vậy đó, đây 
cũng là một dạng nguy-hại trong (sự tìm cầu) những khoái-lạc giác-quan, là 
một đồng khổ nhìn thấy được trong kiếp sống hiện tại; khổ có những khoái- 
lạc giác-quan là nguyên nhân, nguồn gốc và cơ sở gây ra nó; nguyên nhân 


chỉ là những khoái-lạc giác-quan. 


13. (Ð “Lại nữa, vì do những khoái-lạc giác-quan (dục lạc) là nguyên 


nhân, nguôn gôc ... nên người ta mang kiêm, khiên, cung, tên, và họ tân 


184 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ để giáo lý 


công những pháo đài trơn ướt vừa mới trét bùn; với cung tên và giáo mắc 
phóng như bay, kiếm vung chém lóe chớp; rồi họ bị thương bởi cung tên và 
giáo mác, bị tạt nước phân bò đun sôi, và bị đè bẹp bởi những thanh chắn 
công thành rơi xuống, và bị chặt đầu bởi gươm đao; từ đó họ chuốc lấy 
những sự chết chóc và sự khổ đau như chết. - Vậy đó, đây cũng là một dạng 
nguy-hại trong (sự tìm cầu) những khoái-lạc giác-quan, là một đống khổ nhìn 
thấy được trong kiếp sống hiện tại; khô có những khoái-lạc giác-quan là 
nguyên nhân, nguồn gốc và cơ sở gây ra nó; nguyên nhân chỉ là những 


khoái-lạc giác-quan. 


14. (g) “Lại nữa, vì do những khoái-lạc giác-quan (dục lạc) là nguyên 
nhân, nguồn gốc ... nên người ta đột nhập nhà cửa, cướp bóc của cải, làm 
nghề trộm cướp, cướp đường, dụ dỗ vợ người khác; và khi bị bắt, họ phải bị 
rất nhiều hình phạt tàn bạo của vua quan: Họ quất người đó bằng roi, họ đánh 
bằng gậy, họ đánh bằng côn, họ chặt tay, họ chặt chân, họ chặt tay chân, họ 
xẻo tai, họ cắt mũi, họ xẻo tai cắt mũi, họ dùng hình phạt vạc dầu... (tiếp 


2... và họ dùng kiêm chặt đâu 


theo liệt kê những hình phạt khủng khiếp) 
người đó—theo đó người phạm tội phải chuốc lấy sự chết hoặc đau khổ như 
chết. — Vậy đó, đây cũng là một dạng nguy-hại trong (sự tìm cầu) những 
khoái-lạc giác-quan, là một đống khổ nhìn thấy được trong kiếp sống hiện 
tại; khổ có những khoái-lạc giác-quan là nguyên nhân, nguồn gốc và cơ sở 


gây ra nó; nguyên nhân chỉ là những khoái-lạc giác-quan. 


15. (Ð “Lại nữa, vì do những khoái-lạc giác-quan (dục lạc) là nguyên 
nhân, nguồn gốc ... nên người ta sống không đức-hạnh trong những hành- 
động, lời-nói, và tâm-ý. Vì đã làm như vậy, nên khi thân tan rã, sau khi chết, 
họ bị tái sinh trong một cảnh giới khô đau, trong một nơi đến xấu đữ, trong 
một cõi dưới, thậm chí trong địa ngục. Vậy đó, đây cũng là một dạng nguy- 
hại trong (sự tìm cầu) những khoái-lạc giác-quan, là một đống khổ trong kiếp 
sau;!'? s &;ổ có những khoái-lạc giác-quan là nguyên nhân, nguồn gốc, và 


cơ Sở gây ra nó; nguyên nhân chỉ là những khoái-lạc giác-quan. 


Chương VI— Làm Sâu Sắc Tâm Nhìn Vào Thế Giới * 185 


16. |3] “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự fhoáf-khỏi đối với những 
khoái-lạc giác-quan? Đó là sự loại bỏ tham-muốn và dục-vọng, là sự dẹp bỏ 
tham-muốn và dục-vọng đối với những khoái-lạc giác-quan.'Š! Đây chính là 


sự thoát-khỏi những khoái-lạc giác-quan. 


17. “Những tu sĩ và bả-la-môn nào chưa hoàn-toàn hiểu sự thỏa-thích 
(trong), sự nguy-hại (trong), và sự thoát-khỏi (đối với) những khoái-lạc giác- 
quan đúng như chúng thực là, thì không thể nào họ hoản-toàn hiểu những 
khoái-lạc giác-quan, và do đó không thể chỉ dạy những người khác để họ 
hoàn-toàn hiểu những khoái-lạc giác-quan— điều đó là không thể. 


“Những tu sĩ và bà-la-môn nào đã hoàn-toàn hiểu sự thỏa-thích (trong), 
sự nguy-hại (trong), và sự thoát-khỏi (đối với) những khoáải-lạc giác-quan, 
thì có thể hoàn-toàn hiểu những khoái-lạc giác-quan, và do đó có thể chỉ dạy 
những người khác để họ hoàn-toàn hiểu những khoái-lạc giác-quan— điều đó 
là có thể. 

(Sắc Thân) 


18. [1] “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự £hỏa-thích trong [trong trường 
hợp] sắc-thân? Giả sử có một cô gái thuộc giai cấp quý-tộc [chiến-sĩ] hay bà- 
la-môn hay gia-chủ, mười lăm hay mười sáu tuổi, không quá cao không quá 


thấp, không quá ốm không quá mập, không quá đen không quá trắng. Có 


H 





phải sắc đẹp và sự đáng yêu của cô ta đang ở đỉnh cao không?”——“Đúng vậy, 
thưa Thế Tôn.”—“Vậy đó, sự sướng-khoái và sự vui-thích, khởi sinh tùy 


theo sắc đẹp và sự đáng yêu đó, chính là sự thỏa-thích trong sắc thân. 


19. [2] (a) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự nguy-hại trong sắc-thân? 
Sau này người ta thấy cũng người phụ nữ ấy ở tuổi tám mươi, chín mươi, 
hoặc một trăm tuổi, già nua, thân cong như vòm mái nhà, lưng còm, chống 
gậy, đi đứng run rấy, đau đớn; tuôi trẻ và sức lực đã hết, với răng rụng, với 
tóc bạc thưa thớt hay hói đầu, da nhăn nheo, với tay chân đầy vết khô lác. 
Các thầy nghĩ sao, này các Tỳ kheo? Có phải sắc đẹp và sự đáng yêu của cô 


ây đã biên mật, và môi nguy-hại đã hiên hiện rõ ràng, đúng không?”——“Đúng 


186 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ để giáo lý 


» 


vậy, thưa Thế Tôn”—“Này các Tỳ kheo, đây chính là sự nguy-hại trong sắc 


thân. 





20. (b) “Lại nữa, người ta có thể nhìn thấy cũng người phụ nữ đó giờ bị 
bệnh và đau đớn, bệnh yếu trầm trọng, nằm trên phân và nước tiêu của mình, 
phải nhờ người này người nọ ẫm lên và đặt xuống. Các thầy nghĩ sao, này 
các Tỳ kheo? Có phải sắc đẹp và sự đáng yêu của cô ấy đã biến mất, và mối 
nguy-hại đã hiển hiện rõ ràng, đúng không?”——“Đúng vậy, thưa Thế Tôn”— 
“Này các Tỳ kheo, đây chính là sự nguy-hại trong sắc thân. 


21. (c) “Lại nữa, người ta có thê thấy cũng người phụ nữ đó giờ là một 
xác chết bị quăng ra ngoài nghĩa địa; mới chết một, hai, hay ba ngày, thi thể 
trương lên, tái nhọt, và đang sình. Các thầy nghĩ sao, này các Tỳ kheo? Có 
phải sắc đẹp và sự đáng yêu của cô ấy đã biến mắt, và mối nguy-hại đã hiển 
hiện rõ ràng, đúng không?”—“Đúng vậy, thưa Thế Tôn”—“Này các Tỳ 
kheo, đây chính là sự nguy-hại trong sắc thân. 


22.—29. “Lại nữa, người ta có thể nhìn thấy cũng người phụ nữ đó giờ 
là xác chết bị quăng ra ngoài nghĩa địa; bị xé ăn bởi lũ quạ, diều hâu, kền 
kền, chó, chó rừng, và các loại giòi bọ ... [23]... giờ là một bộ xương dính ít 
thịt và máu, được dính nhau bằng những sợi gân ... [24|... giờ là một bộ 
xương không thịt còn dính ít máu, được dính nhau bằng những sợi gân ... 
[25]... giờ là một bộ xương không còn thịt và máu, được dính nhau bằng 
những sợi gân ... [26]... giờ là những khúc xương đứt rời nằm rải rác đủ 
phía ... [27]... giờ là những khúc xương khô trăng, có màu vôi vỏ sò ... [28] 
... ĐIỜ là một mớ xương khô, nằm đó hơn một năm ... [29]... giờ là mớ 
xương rữa nát và mục tan thành bụi đất. Các thầy nghĩ sao, này các Tỳ kheo? 
Có phải sắc đẹp và sự đáng yêu của cô ấy đã biến mắt, và môi nguy-hại đã 
hiển hiện rõ ràng, đúng không?”—“Đúng, thưa Thế Tôn”—“Này các Tỳ 
kheo, đây chính là sự nguy-hại trong sắc thân. 

30. [3] “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự hoáf-khỏi đỗi với sắc-thân? 
Đó là sự loại bỏ tham-muốn và dục-vọng, là sự dẹp bỏ tham-muốn và dục- 


vọng đối với sắc-thân. Đây chính là sự thoát-khỏi sắc-thân. 


Chương VI— Làm Sâu Sắc Tâm Nhìn Vào Thế Giới * 187 


31. “Những tu sĩ và bà-la-môn nào không hoàn-toàn hiểu sự thỏa-thích 
(trong), sự nguy-hại (trong), và sự thoát-khỏi (đối với) sắc-thân, đúng như 
chúng thực là, thì không thể nào họ hoàn-toàn hiểu sắc-thân, và do đó không 
thể chỉ dạy những người khác để họ hoàn-toàn hiểu được sắc-thân— điều đó 
là không thể. 


“Những tu sĩ và bà-la-môn nào đã hoàn-toàn hiểu sự thỏa-thích (trong), 
sự nguy-hại (trong), và sự thoát-khỏi (đối với) sắc-thân, đúng như chúng 
thực là, thì họ có thể hoàn-toàn hiểu sắc-thân, và do đó có thể chỉ dạy những 


người khác đề họ hoàn-toàn hiểu được sắc-thân— điều đó là có thẻ. 
(Những Cảm-Giác) 


32. [1] “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự £hỏa-thích trong [trong trường 
hợp] những cảm-giác? Ở đây, này các Tỳ kheo: (¡) “Với sự tách-ly hoàn toàn 
khỏi những khoái-lạc giác-quan (dục lạc), tách ly khỏi những trạng thái bất 
thiện, một Tỳ kheo chứng nhập và an trú trong Tầng thiền định thứ nhất 
(Nhất thiền), trạng thái có đi kèm với ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét (tứ), có niềm 
hoan-hỷ (hỷ) và hạnh-phúc (lạc) được sinh ra từ sự tách-ly đó.!Š? Trong thời 
đó (trong thời gian nhập thiền định) người đó không làm [chọn lấy] khổ đau 
cho mình hay cho người khác, hoặc cho cả mình và người khác. Trong thời 
đó người đó chỉ cảm nhận loại cảm-giác không có khổ đau. Sự thỏa-thích cao 


nhất trong những cảm-giác chính là “tự-do khỏi khổ đau”, ta nói như vậy. 


33.-35. (1) “Lại nữa: “Với sự lắng lặn ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét (tứ), 
người đó chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ hai (Nhị thiền) ... 
(ii) “Với sự phai biến luôn yếu tố hoan-hÿ (hỷ) ... người đó chứng nhập và 
an trú trong tầng thiền định thứ ba (Tam thiền)... (iv) “Với sự dẹp bỏ sự 
sướng và khổ ... người đó chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ tư 
(Tứ thiền)...” Trong thời đó (trong thời gian nhập thiền định) người đó 
không làm [chọn lấy] khổ đau cho mình hay cho người khác, hoặc cho cả 
mình và người khác. Trong thời đó người đó chỉ cảm nhận loại cảm-giác 
không có khổ đau. Sự thỏa-thích cao nhất trong những cảm-giác chính là “sự 
tự-do khỏi khổ đau', ta nói như vậy. 


188 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lý 


36. [2] “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự nøuy-hại trong những cảm- 
giác? Những cảm-giác đều là vô-thường, khổ, và luôn luôn thay đổi. Đây 


chính là sự nguy-hại của những cảm-giác. 


37. [3] “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự /hoáf-khỏi đối với những cảm- 
giác? Đó là sự loại bỏ tham-muốn và dục-vọng, là sự dẹp bỏ tham-muốn và 


dục-vọng đôi với những cảm-giác. 


38. “Những tu sĩ và bà-la-môn nào không hoàn-toàn hiểu sự thỏa-thích 
(trong), sự nguy-hại (trong), và sự thoát-khỏi (đối với) những cảm-giác, đũng 
như chúng thực là, thì không thể nào họ hoàn-toàn hiểu những cảm-giác, và 
do đó không thể chỉ dạy những người khác để họ hoàn-toàn hiểu được những 
cảm-giác— điều đó là không thể. 

“Những tu sĩ và bà-la-môn nào đã hoàn-toàn hiểu sự thỏa-thích (trong), 
sự nguy-hại (trong), và sự thoát-khỏi (đối với) những cảm-giác, đúng như 
chúng thực là, thì họ có thể hoàn-toàn hiểu những cảm-giác, và do đó có thể 
chỉ dạy những người khác để họ hoàn-toàn hiểu được những cảm-giác— điều 
đó là có thể.” 

Đó là lời đức Thế Tôn đã nói. Các Tỳ kheo đã hài lòng và vui mừng với 
những lời dạy của đức Thế Tôn. 

(MN 13: Míahädukkhakkhandha Suffa) 
(Đại kinh Khổ Uẩn) 


4. CẠM BẤY CỦA NHỮNG KHOÁI LẠC GIÁC QUAN 
(1) Cắt Đứt Mọi Sự Việc Thế Tục 
[... Gia chủ Potaliya đã hỏi Đức Phật: | 


“Thưa thầy, theo cách nào là “sự cắt bỏ mọi sự đời'!Š° theo Giới Luật 
của Thánh Nhân được thành tựu hoàn toàn và tất cả mọi mặt? Thưa thầy, sẽ 


tốt lành nếu đức Thế Tôn chỉ dạy cho tôi Giáo Pháp, chỉ cho tôi cách mà “sự 


Chương VI— Làm Sâu Sắc Tâm Nhìn Vào Thể Giới * 189 


cắt bỏ mọi sự đời theo Giới Luật của Thánh Nhân được thành tựu hoàn toàn 


và tất cả mọi mặt.” 
“Này gia chủ, vậy hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng. Ta sẽ nói” 
“Dạ, thưa thầy”, gia chủ Potaliya đáp lại. Đức Thế Tôn đã nói điều này: 


15. “Này gia chủ, ví dụ một con chó, bị đói và yếu, đang đứng chực ở 


t.' Rồi người bán thịt rành nghề [hay người phụ việc của ông 


hàng bán thị 
ta] có thể quăng cho con chó một khúc xương không, đã lạng sạch, không có 
thịt, chỉ còn vết máu. Chú nghĩ sao, này gia chủ? Liệu con chó đó có được 
hết đói và yếu với một khúc xương không, đã lạng sạch, không có thịt, chỉ 


còn vêt máu, hay không?” 


“Không, thưa thầy. Vì sao? Vì đó chỉ là một khúc xương không, đã lạng 
sạch, không có thịt, chỉ còn vết máu. Cuối cùng con chó chỉ chuốc lấy sự mệt 
mỏi và thất vọng mà thôi.” 

“Cũng giống như vậy, này gia chủ, một đệ tử thánh thiện biết suy xét 
như vầy: “Những khoái-lạc giác quan (dục lạc) đã được đức Thế Tôn ví như 
một khúc xương; chúng mang lại một ít sự thỏa-thích nhưng nhiều khổ đau 
và tuyệt vọng, trong khi sự nguy-hại trong chúng là phần lớn.” Sau khi đã 
nhìn thấy điều này đúng như nó thực là như vậy bằng trí-tuệ chánh đúng, 
người đó tránh bỏ sự buông-xả bị phân tán (của tâm), dựa trên sự phân tán, 
và tu tập sự buông-xả được hợp nhất (của tâm), dựa trên sự hợp nhất, ' Š ở đó 
sự dính-chấp theo những thứ vật chất trong thế gian hoàn toàn chấm dứt sạch 


sẽ [không còn tàn dư]. 


16. “Này gia chủ, ví dụ một con kền kền (linh thứu), một con diệc, hay 
một con diều hâu gắp một miếng thịt và bay đi, rồi những con còn lại sẽ đuôi 
theo nó, (dùng mỏ) cắn mồ nó và (dùng móng vuốt) cào bấu nó. Chú nghĩ 
sao, này gia chủ? Nếu con linh thứu, hay con diệc, hay con diều hâu đó 
không mau lẹ buông bỏ miếng thịt đó, thì nó có thể bị (tấn công) chết hay bị 
đau khô như chết vì miếng thịt đó phải không?” 


“Đúng vậy, thưa thầy” 


190 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đê giáo lý 


“Cũng giống như vậy, này gia chủ, một đệ tử thánh thiện biết suy xét 
như vầy: “Những khoái-lạc giác quan (dục lạc) đã được đức Thế Tôn ví như 
một miếng thịt; chúng mang lại một ít sự thỏa-thích nhưng nhiều khổ đau và 
tuyệt vọng, trong khi sự nguy-hại trong chúng là phần lớn. Sau khi đã nhìn 
thấy điều này đúng như nó thực là như vậy bằng trí-tuệ chánh đúng ... sự 


dính-chấp theo những thứ vật chất trong thế gian hoàn toàn chấm dứt sạch sẽ. 


17. “Này gia chủ, ví dụ một người cầm một ngọn đuốc làm bằng cỏ khô 
đang cháy và đi ngược gió. Chú nghĩ sao, này gia chủ? Nếu người đó không 
mau lẹ buông bỏ ngọn đuốc làm bằng cỏ khô đang cháy đó, ngọn đuốc sẽ đốt 
cháy bàn tay hay cánh tay hay những chỗ khác trên thân người đó, thì có thể 
bị chết hay bị đau khô như chết vì ngọn đuốc đó phải không?” 


“Đúng vậy, thưa thầy” 


“Cũng giống như vậy, này gia chủ, một đệ tử thánh thiện biết suy xét 
như vầy: “Những khoái-lạc giác quan (dục lạc) đã được đức Thế Tôn ví như 
một ngọn đuốc đang cháy (ngược gió); chúng mang lại một ít sự thỏa-thích 
nhưng nhiều khổ đau và tuyệt vọng, trong khi sự nguy-hại trong chúng là 
phần lớn.” Sau khi đã nhìn thấy điều này đúng như nó thực là như vậy bằng 
trí-tuệ chánh đúng ... sự dính-chấp theo những thứ vật chất trong thế gian 
hoàn toàn chấm dứt sạch sẽ. 


18. “Này gia chủ, ví dụ có một hố than sâu hơn chiều cao con người 
chứa đầy than đang cháy, nhưng không có lửa ngọn hay khói. Rồi một người 
đến đó, là người muốn sống và không muốn chết, là người muốn sướng và 
tránh khổ, rồi có hai lực sĩ nắm chặt hai tay anh ta và lôi anh ta đến chỗ hồ 
than. Chú nghĩ sao, này gia chủ? Thì người đó có sẽ cô giăng co kháng cự đủ 
kiểu (để thoát khỏi) phải không?” 

“Dạ đúng, thưa Thế Tôn. Vì sao? Vì anh ta biết nếu mình bị đây xuống 
hồ than thì anh ta có thê sẽ chết hay đau khô như chết vì hồ than đó.” 


“Cũng giống như vậy, này gia chủ, một đệ tử thánh thiện biết suy xét 
như vầy: “Những khoái-lạc giác quan (dục lạc) đã được đức Thế Tôn ví như 


Chương VI— Làm Sâu Sắc Tâm Nhìn Vào Thể Giới * 191 


một hồ than đang cháy; chúng mang lại một ít sự thỏa-thích nhưng nhiều khổ 
đau và tuyệt vọng, trong khi sự nguy-hại trong chúng là phần lớn.” Sau khi 
đã nhìn thấy điều này đúng như nó thực là như vậy bằng trí-tuệ chánh đúng 

. sự dính-chấp theo những thứ vật chất trong thế gian hoàn toàn chấm dứt 
sạch sẽ. 


19. “Này gia chủ, ví dụ một người nằm mơ thấy những khu vườn tất 
đẹp, những khu rừng rất đẹp, những đồng cỏ rất đẹp, và những hồ nước rất 
đẹp, rồi tới khi thức dậy anh ta thấy chăng có gì cả. Cũng giống như vậy, này 
gia chủ, một đệ tử thánh thiện biết suy xét như vầy: “Những khoái-lạc giác 
quan (dục lạc) đã được đức Thế Tôn ví như một giác mơ; chúng mang lại 
một ít sự thỏa-thích nhưng nhiều khổ đau và tuyệt vọng, trong khi sự nguy- 
hại trong chúng là phần lớn. Sau khi đã nhìn thấy điều này đúng như nó thực 
là như vậy bằng trí-tuệ chánh đúng ... sự dính-chấp theo những thứ vật chất 
trong thế gian hoàn toản chấm dứt sạch sẽ. 


20. “Này gia chủ, ví dụ một người vay mượn những đồ đạc—như một 
chiếc xe rất đẹp và những thứ vòng vàng trang sức—rồi anh ta đi tới chợ, 
những chủ nhân của những thứ mà anh ta vay mượn cũng đến đó. Rồi mọi 
người nhìn thấy anh ta, họ nói: “Này ông bà, đó là một người giàu có! Đó là 
cách những người giàu có thụ hưởng sự giàu có của họ!” Rồi những chủ nhân 
khi thấy anh ta liền lấy lại những thứ của họ. Chú nghĩ sao, này gia chủ? 


Điều đó dư đủ làm cho anh ta trở nên chán nản phải không?” 


“Đúng vậy, thưa thầy. Vì sao? Bởi vì những chủ nhân sẽ lấy lại những 
thứ đó của họ.” 


“Cũng giống như vậy, này gia chủ, một đệ tử thánh thiện biết suy xét 
như vầy: “Những khoái-lạc giác quan (dục lạc) đã được đức Thế Tôn ví như 
những thứ vay mượn tạm bợ; chúng mang lại một ít sự thỏa-thích nhưng 
nhiều khổ đau và tuyệt vọng, trong khi sự nguy-hại trong chúng là phần lớn. 
Sau khi đã nhìn thấy điều này đúng như nó thực là như vậy bằng trí-tuệ 
chánh đúng ... sự dính-chấp theo những thứ vật chất trong thế gian hoàn toàn 


châm dứt sạch sẽ. 


192 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ để giáo lý 


21. “Này gia chủ, ví dụ có một vườn cây rậm rạp không xa làng mạc 
hay phố thị, trong đó có một cây sai trái trĩu quả nhưng không có trái nào đã 
rụng xuống đất. Rồi một người đến đó đang cần trái cây, đang tìm kiếm trái 
cây, đang đi tìm trái cây, và người đó đi vô khu vườn đó và nhìn thấy cái cây 
sai trái đó. Ngay đó anh ta nghĩ: “Cây này sai trái nhưng không có trái nào đã 
rụng xuống đất. Ta biết cách trèo cây, vậy ta sẽ trèo lên cây này, ăn nhiều trái 
cây cho thỏa thích, và lấy bỏ đầy bao mang về.” Và anh ta làm vậy. Rồi một 
người thứ hai đến đó ... (ương fự người thứ nhát)... Ngay đó anh ta nghĩ: 
“Cây này sai trái nhưng không có trái nào đã rụng xuống đất. Ta không biết 
cách trèo cây, vậy ta sẽ chặt gốc cây này, ăn nhiều trái cây cho thỏa thích, và 
lây bỏ đầy bao mang về.” Và anh ta làm vậy. Chú nghĩ sao, này gia chủ? Nếu 
người thứ nhất đã trèo lên cây mà không mau lẹ trèo xuống, khi cây ngã anh 
ta sẽ bị gảy tay hay gảy chân hay bị chỗ khác trên thân, thì do vậy có thể bị 
chết hay đau khổ như chết phải không?” 


“Đúng vậy, thưa thầy”. 


“Cũng giống như vậy, này gia chủ, một đệ tử thánh thiện biết suy xét 
như vầy: “Những khoái-lạc giác quan (dục lạc) đã được đức Thế Tôn ví như 
những trái cây trên cây cao; chúng mang lại một ít sự thỏa-thích nhưng nhiều 
khổ đau và tuyệt vọng, trong khi sự nguy-hại trong chúng là phần lớn. Sau 
khi đã nhìn thấy điều này đúng như nó thực là như vậy băng trí-tuệ chánh 
đúng, người đó tránh bỏ sự buông-xả bị phân tán (của tâm), dựa trên sự phân 
tán, và tu tập sự buông-xả được hợp nhất (của tâm), dựa trên sự hợp nhất, ở 
đó sự dính-chấp theo những thứ vật chất trong thế gian hoản toàn chấm dứt 


sạch sẽ.. 


(irích MN 54: Potaliya Sufta) 


(2) Cơn Sốt Khoái-lạc giác quan 


10. “Này Mãgandiya, trước kia khi ta còn sống tại gia, ta cũng hưởng 


thụ bản thân, được chu cấp và ưu đãi năm dây (thứ, loại) khoái-lạc giác quan 


Chương VI— Làm Sâu Sắc Tâm Nhìn Vào Thế Giới * 193 


(dục lạc): với những hình-sắc được nhận biết bởi mắt ... những âm-thanh 
được nhận biết bởi tai ... những mùi-hương được nhận biết bởi mũi ... 
những mùi-vị được nhận biết bởi lưỡi ... những thứ hữu-hình chạm xúc được 
nhận biết bởi thân thì như là: đáng ước, đáng yêu, dễ chịu, dễ thương, liên hệ 
đến tham dục, khiêu gợi nhục dục.'Š® Ta có ba cung điện, một cho mùa mưa, 
một cho mùa đông, và một cho mùa hè. Ta sống trong cung điện mùa mưa 
suốt bốn tháng mùa mưa, thụ hưởng bản thân với những nữ nhạc công, 
không ai trong họ là nam, và ta không đi xuống những cung điện thấp hơn 


kia 157 


“Tới thời sau đó, sau khi đã hiểu được nguồn-gốc và sự biến-mất, sự 
thỏa-thích, sự nguy-hại, và sự thoát-khỏi đối với [trong trường hợp] những 
khoái-lạc giác quan (dục lạc), ta đã dẹp bỏ dục-vọng đối với khoái-lạc giác 
quan (dục ái), ta đã loại bỏ sự sốt-não vì khoái-lạc giác quan, và ta an trú 
không còn sự thèm-khát (hết tham dục), với một cái tâm hướng nội bình an. 
Ta nhìn thấy những chúng sinh khác chưa thoát khỏi tham-muốn vì khoái-lạc 
giác quan, đang bị căn xé [nhai nuốt] bởi dục-vọng vì khoái-lạc giác quan, 
đang bốc cháy bởi sự sốt-não vì khoái-lạc giác quan, đang say đăm trong 
khoái-lạc giác quan, nhưng ta không ghen ty gì với họ, ta cũng không còn ưa 
thích mấy thứ (khoái-lạc giác quan) đó. Vì sao vậy? Bởi vì, này Mãgandiya, 
có một sự khoái-lạc ngoải những khoái-lạc giác quan, ngoài những trạng thái 
bất thiện, nó thậm chí vượt qua cả niềm hạnh-phúc cõi trời.'ŠŸ Vì ta ưa thích 
sự khoái-lạc đó, nên ta đâu còn ghen ty với những thứ thấp kém hơn, ta cũng 


đâu còn thích mấy thứ (khoái-lạc giác quan) đó. 


11. “Này Mãgandiya, ví dụ một gia chủ [hay con trai gia chủ], giàu có, 
nhiều của cải, và nhiều tài sản, và được chu cấp và ưu đãi đầy đủ năm dây 
khoái-lạc giác-quan: Những hình-sắc được nhận biết bởi mắt ... Những âm- 
thanh được nhận biết bởi tai ... Những mùi-hương được nhận biết bởi mũi ... 
Những mùi-vị được nhận biết bởi lưỡi ... Những thứ chạm-xúc được được 
nhận biết bởi thân thì như là: đáng ước, đáng yêu, dễ chịu, dễ thương, liên hệ 
đến tham dục, khiêu gợi nhục dục. Sau khi đã hành xử tốt thiện trong (ba 


nghiệp) thân, lời-nói và tâm, khi thân tan rã, sau khi chết, người đó có thể 


194 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ để giáo lý 


được tái sinh trong một nơi-đến hạnh phúc, trong cõi trời trong số những 
thiên thần của cõi trời Ba Mươi Ba (Đao-lợi); và ở đó, được vây quanh bởi 
đoàn tiên nữ trong khu Vườn Nandana (Khoái Lạc Viên), người đó thụ 
hưởng bản thân, được chu cấp và ưu đãi năm dây khoái-lạc giác-quan của cõi 
trời. Giả sử người đó nhìn xuống thấy một gia chủ đang thụ hưởng bản thân, 
được chu cấp và ưu đãi năm dây khoái-lạc giác quan [ở cõi người]. Ông nghĩ 
sao, này Mãgandiya? Liệu thiên thần trẻ đó, được vây quanh bởi đoàn tiên nữ 
trong khu Vườn Nandana, được chu cấp và ưu đãi năm dây khoái-lạc giác 
quan ở cõi trời, mà còn ghen ty với những khoái-lạc giác quan ở cõi người 


hay còn bị cám dỗ bởi những khoái-lạc giác quan ở cõi người, hay không?” 


“Không đâu, Thầy Cồ-Đàm. Vì sao không? Bởi vì những khoái-lạc giác 
quan ở cõi trời thì siêu xuất hơn và tuyệt vời hơn những khoái-lạc giác quan 
Ở CỐI người.” 

12. “Cũng giống như vậy, này Mãgandiya, trước kia khi ta còn sống tại 
gia, ta cũng hưởng thụ bản thân, được chu cấp và ưu đãi năm dây khoái-lạc 
giác quan: với những hình-sắc được nhận biết bởi mắt ... những thứ hữu- 
hình chạm xúc được nhận biết bởi thân thì như là: đáng ước, đáng yêu, dễ 
chịu, dễ thương, liên hệ đến tham dục, khiêu gợi nhục dục. Tới thời sau đó, 
sau khi đã hiểu được nguồn-gốc và sự biến-mất, sự thỏa-thích, sự nguy-hại, 
và sự thoát-khỏi đối với [trong trường hợp] những khoái-lạc giác quan, ta đã 
dẹp bỏ dục-vọng đối với khoái-lạc giác quan (dục ái), ta đã loại bỏ sự sốt-não 
vì khoái-lạc giác quan, và ta an trú không còn sự thèm-khát (hết tham dục), 
với một cái tâm hướng nội bình an. Ta nhìn thấy những chúng sinh khác 
chưa thoát khỏi tham-muốn vì khoái-lạc giác quan, đang bị cắn xé bởi dục- 
vọng vì khoái-lạc giác quan, đang bốc cháy bởi sự sốt-não vì khoái-lạc giác 
quan, đang say đắm trong khoái-lạc giác quan, nhưng ta không ghen ty gì với 
họ, ta cũng không còn ưa thích mấy thứ (khoái-lạc giác quan) đó. Vì sao 
vậy? Bởi vì, này Magandiya, có một sự khoái-lạc ngoài những khoái-lạc giác 
quan, ngoài những trạng thái bất thiện, nó thậm chí vượt qua cả niềm hạnh- 


phúc cõi trời. Vì ta ưa thích sự khoái-lạc đó, nên ta đâu còn ghen ty với 


Chương VI— Làm Sâu Sắc Tâm Nhìn Vào Thế Giới * 195 


những thứ thấp kém hơn, ta cũng đâu còn thích mấy thứ (khoái-lạc giác 


quan) đó. 


13. “Này Magandiya, xưa có một người bệnh cùi với chân tay bị đau 
nhức và lở loét, bị giòi bọ đục khoét, cào gãi rách rỉ các chỗ lỡ loét bằng 
móng tay, khoái hơ đốt (cho đã ngứa) thân mình trên hồ lửa than đang cháy. 
Rồi bạn bè và đồng sự, những người thân thuộc và họ hàng, đưa người đó đi 
gặp lương y để chữa trị. Vị lương y lo liệu các thuốc trị cho người đó, và 
bằng cách dùng thuốc trị, người đó có thể được chữa trị hết căn bệnh cùi, và 
rồi được khỏe mạnh và vui sướng, độc lập, tự chủ được bản thân, có thể đi 
tới đâu tùy thích. Rồi người đó có thể gặp một người bệnh cùi khác, với chân 
tay bị đau nhức và lở loét, bị giòi bọ đục khoét, cào gãi rách rỉ các chỗ lỡ loét 
bằng móng tay, khoái hơ đốt thân mình trên hồ lửa than đang cháy. Ông nghĩ 
sao, này Magandiya? Liệu người đó có đi ghen ty với người bệnh cùi kia vì 
người kia đang hơ đốt (được đã ngứa) thân mình trên hồ lửa than đang cháy 
hoặc vì người kia đang được dùng thuốc chữa trị, hay không?” 


“Không đâu, Thây Cô-đàm. Vì sao vậy? Vì khi có bệnh thì mới cân có 
lửa than cháy nóng và cân có thuôc trị, và khi không còn bệnh thì đâu còn 


cân lửa than cháy nóng hay cân có thuôc trị.” 


14. “Cũng giống như vậy, này Mãgandiya, trước kia khi ta còn sống tại 
gia... [giống đoạn cuối mục 12 kế trên]... Vì ta ưa thích sự khoái-lạc đó, nên 
ta đâu còn ghen ty với những thứ thấp kém hơn, ta cũng đâu còn thích mấy 
thứ (khoái-lạc giác quan) đó. 


15. “Này Magandiya, giả sử có một người bệnh cùi, với chân tay bị đau 
nhức và lở loét, bị giòi bọ đục khoét, cào gãi rách rỉ các chỗ lỡ loét bằng 
móng tay, khoái hơ đốt (cho đã ngứa) thân mình trên hồ lửa than đang cháy. 
Rồi bạn bè và đồng môn, những người thân thuộc và họ hàng, đưa người đó 
đi gặp lương y để chữa trị. Vị lương y lo liệu các thuốc trị cho người đó, và 
bằng cách dùng thuốc trị, người đó có thể được chữa trị hết căn bệnh cùi, và 
rồi được khỏe mạnh và vui sướng, độc lập, tự chủ được bản thân, có thể đi 


tới đâu tùy thích. Rồi có hai người mạnh bạo nắm lấy hai tay của người đó và 


196 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ để giáo lý 


lôi người đó tới chỗ hồ lửa than đang cháy. Ông nghĩ sao, này Mãgandiya? 


Người đó sẽ có gồng thân vùng vẫy mọi hướng để cố thoát, đúng không?” 


“Dạ đúng, thưa Thầy Cô-đảm. Vì sao? Vì nếu đụng tới lửa là thực sự 


đau đớn, bị thiêu nóng, và bị đốt cháy.” 


“Ông nghĩ sao, này Mãgandiya? Có phải chỉ bây giờ lửa này khi đụng 
tới mới bị đau đớn, bị thiêu nóng và đốt cháy; hay lửa trước kia khi đụng tới 
cũng bị đau đón, bị thiêu nóng và bị đốt cháy như vậy?” 


“Thưa Thầy Cô-đàm, lửa bây giờ khi đụng tới bị đau đớn, bị thiêu nóng 
và đốt cháy; và lửa trước kia khi đụng tới cũng bị đau đớn, bị thiêu nóng và 
bị đốt cháy như vậy. Nhưng chỉ vì trước kia người đó là một người bệnh cùi, 
với chân tay bị đau nhức và lở loét, bị giòi bọ đục khoét, cào gãi rách rỉ các 
chỗ lỡ loét bằng móng tay, lúc đó các giác-quan không cảm nhận đúng đắn, 
cho nên mặc dù lửa khi đụng tới là đích thực đau đớn nhưng người đó đã 


nhận thức là sướng-khoái.” (chỉ vì lửa nóng làm đã ngứa thân da người cùi). 


16. “Cũng giống như vậy, này Mãgandiya, trước kia những khoái-lạc 
giác quan (dục lạc) khi tiếp xúc cũng đích thực là đau khổ, như bị thiêu sốt 
và bị đốt cháy; sau này những khoái-lạc giác quan khi tiếp xúc cũng đích 
thực là đau khổ, bị thiêu sốt và bị đốt cháy như vậy; và hiện tại những khoái- 
lạc giác quan khi tiếp xúc cũng đích thực là đau khổ, bị thiêu sốt và bị đốt 
cháy như vậy. Nhưng những người không được tự do khỏi dục-vọng vì 
khoái-lạc giác quan (dục ái), những người đang bị cắn xé bởi dục-vọng vì 
khoái-lạc giác quan, những người đang bốc cháy bởi sự sốt-não vì khoái-lạc 
giác quan, là vì họ đang có các giác-quan [bị hư bại] không nhận biết đúng 
đắn; cho nên mặc dù những khoái-lạc giác quan khi tiếp xúc cũng đích thực 


là đau khổ, nhưng họ đã nhận thức sai lầm đó là sung-sướng. 'Š? 


17. “Này Magandiya, giả sử có một người bệnh cùi, với chân tay bị đau 
nhức và lở loét, bị giòi bọ đục khoét, cào gãi rách rỉ các chỗ lỡ loét bằng 
móng tay, khoái hơ đốt (cho đã ngứa) thân mình trên hồ lửa than đang cháy; 
khi người đó càng cào gãi những chỗ lỡ loét và càng hơ đốt thân mình trên 


lửa thì những chỗ lỡ loét càng thêm dơ dáy, càng thêm hôi thối, và cảng bị 


Chương VI— Làm Sâu Sắc Tâm Nhìn Vào Thế Giới * 197 


nhiễm trùng, nhưng người đó vẫn thấy có một mức độ thỏa-thích và thích-thú 


trong việc cào gãi và hơ đốt những chỗ lỡ loét đó. 


“Cũng giống như vậy, này Mãgandiya, những người không được tự do 
khỏi dục-vọng vì khoái-lạc giác quan, những người đang bị cắn xé bởi dục- 
vọng vì khoái-lạc giác quan, những người đang bốc cháy với cơn sốt những 
khoái-lạc giác quan, vẫn say đắm trong những khoái-lạc giác quan; khi họ 
càng say đắm trong những khoái-lạc giác quan, thì dục-vọng vì khoái-lạc 
giác quan (dục ái) của họ càng gia tăng, và họ càng bị đốt cháy bởi cơn sốt 
khoái-lạc giác quan, nhưng họ cứ thấy có một mức độ thỏa-mãn và thích-thú 


trong năm dây khoái-lạc giác quan đó.” 


(irích MN 75: Magandiya Sufta) 


5. CUỘC SÓNG LÀ NGẮN NGỦI PHÙ DU 


“Này các Tỳ kheo, thuở xưa có một vị thầy tên là Araka, giáo chủ một 
giáo phái tâm linh, là người không còn tham muốn dục-lạc (khoái-lạc giác 
quan). Vị thầy Araka có nhiều trăm đệ tử, ông đã dạy cho họ một Giáo Pháp 


như vây: 


“Này các Bà-la-môn, đời người thật là ngắn ngủi, hữu hạn và qua nhanh 
(phù du); nó đầy khổ đau, đầy khổ sở. Điều này con người nên khôn ngoan 
hiểu rõ. Con người nên làm điều thiện lành và dẫn dắt một đời sống tâm linh; 
bởi vì không ai sinh ra mà có thê thoát khỏi cái chết.” 

(1) “Như giọt sương trên đầu ngọn cỏ, sẽ nhanh chóng biến mất khi mặt 
trời lên, chẳng được chút lâu; cũng giống như vậy, này các bà-la-môn, đời 
người giống như giọt sương kia. Nó ngắn ngủi, hữu hạn, và qua nhanh; nó 
đầy khổ đau, đầy khổ sở. Điều này con người nên khôn ngoan hiểu rõ. Con 
người nên làm điều thiện và dẫn dắt một đời sống tâm linh; bởi không ai sinh 
ra mà có thê thoát khỏi cái chết. 

(2) “Như giọt mưa lớn rơi xuống từ trên trời, tạo thành bong bóng trên 


mặt nước, rồi nhanh chóng tan đi, chẳng được chút lâu; cũng giống như vậy, 


198 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đê giáo lý 


này các bà-la-môn, đời người giông như bong bong nước kia. Nó ngăn ngủi, 


hữu hạn, và qua nhanh ... bởi không ai sinh ra mà có thê thoát khỏi cái chết. 


(3) “Giống như lấy cây roi rạch một đường trên mặt nước, đường kẻ trên 
mặt nước sẽ nhanh chóng biến mất, chẳng được chút lâu; cũng giống như 
vậy, này các bà-la-môn, đời người giỗng như một đường kẻ trên mặt nước. 
Nó ngắn ngủi, hữu hạn, và qua nhanh ... bởi không ai sinh ra mà có thê thoát 
khỏi cái chết. 

(4) “Như dòng sông từ trên núi, chảy từ trên cao xuống, chảy nhanh qua, 
mang theo những thứ trôi nôi trong đó; nó không dừng lại một giây phút, một 
thời khắc, một khoảng khắc nào, cứ chảy xô, cuộn chảy, và chảy về phía 
trước; cũng giống như vậy, này các bà-la-môn, đời người giống như dòng 
nước chảy từ trên núi. Nó ngăn ngủi, hữu hạn, và qua nhanh ... bởi không ai 
sinh ra mà có thể thoát khỏi cái chết. 

(5) “Như một người khỏe mạnh tạo nhanh miếng nước bọt trên đầu lưỡi 
và nhô ra dễ dàng; cũng giống như vậy, này các bà-la-môn, đời người giống 
như miếng nước bọt trên đầu lưỡi. Nó ngắn ngủi, hữu hạn, và qua nhanh ... 
bởi không ai sinh ra mà có thể thoát khỏi cái chết. 

(6) “Như một miếng thịt bị quăng vô cái chảo sắt đã được đun đốt cả 
ngày, nó sẽ cháy xèo tan nhanh, và chăng được chút lâu; cũng giống như vậy, 
này các bà-la-môn, đời người giống như miếng thịt cháy tan đó. Nó ngăn 
ngủi, hữu hạn, và qua nhanh ... bởi không ai sinh ra mà có thê thoát khỏi cái 
chêt. 


(7) “Như một còn bò đang bị dẫn tới lò mô để giết thịt, mỗi bước chân 
nó bước là càng tới gần lò mỏ, tới gần cái chết; cũng giống như vậy, này các 
bà-la-môn, đời người giống như một con bò đang bị dẫn tới lò mô để giết 
thịt. Nó ngăn ngủi, hữu hạn, và qua nhanh; nó đầy khổ đau, đầy khổ sở. Điều 
này con người nên khôn ngoan hiểu rõ. Con người nên làm điều thiện và dẫn 


dắt một đời sống tâm linh; bởi không al sinh ra mà có thể thoát khỏi cái chết. 


Chương VI— Làm Sâu Sắc Tâm Nhìn Vào Thể Giới * 199 


“Nhưng, này các Tỳ kheo, trong thời kiếp quá khứ, tuổi thọ của con 
người là 60.000 năm, và tới 500 tuổi các cô gái mới sẵn sàng lẫy chồng. Vào 
thời đó con người chỉ có sáu loại khổ: nóng, lạnh, đói, khát, đại tiện và tiểu 
tiện. Mặc dù họ sống rất lâu rất thọ và có ít sự khô đau, nhưng vị thầy Araka 
vẫn dạy cho các đệ tử của ông một giáo lý răng: “Đời người thật là ngắn 


ngủi, hữu hạn, và qua nhanh ...” như vậy. 


“Nhưng, này các Tỳ kheo, trong thời kiếp bây giờ, câu này nói ra còn 
đúng hơn nữa: “Đời người thật là ngắn ngủi, hữu hạn, và qua nhanh ...ˆ; bởi 
ngày nay con người chỉ sống lâu nhất chỉ 100 tuổi hay hơn một chút. Và nếu 
có sống thọ tới 100 năm cũng chỉ được 300 mùa: gồm 100 mùa mùa đông, 
100 mùa hè, và 100 mùa mưa. Nếu có sống được 300 mùa cũng chỉ được 
1.200 tháng: gồm 400 tháng mùa đông, 400 tháng mùa hè, và 400 tháng mùa 
mưa. Nếu có sống được 1.200 tháng cũng chỉ được 2.400 nửa-tháng: gồm 
S00 nửa-tháng mùa đông, 800 nửa-tháng mùa hè, và 800 nửa-tháng mùa 


mưa. 


“Và nếu sống được 2.400 nửa-tháng cũng chỉ được 36.000 ngày: gồm 
12.000 ngày đông, 12.000 ngày hè, và 12.000 ngày mưa.!'“ Và nếu sống 
được 36.000 ngày cũng chỉ ăn được 72.000 bữa cơm: gồm 24.000 bữa trong 
mùa đông, 24.000 bữa trong mùa hè, và 24.000 bữa trong mùa mưa. Và trong 
đó đã tính luôn những bữa ăn bằng sữa mẹ (khi còn bé ăm) và những lúc 
không có ăn. Những lúc không có ăn là gồm: những lúc đang bực tức, lúc 
đang buồn rầu, hoặc lúc đang đau bệnh, hoặc lúc kiêng chay, hoặc khi không 


có được thức ăn, không kiêm được thức ăn. 


“Này các Tỳ kheo, như vậy với một người sống thọ được 100 tuổi, ta đã 
tính hết (các yếu tố): giới hạn tuổi đời, số mùa, số năm, số tháng, số nửa- 
tháng, số ngày và số đêm, số bữa ăn và số bữa không-ăn. 

“Những gì một người thầy bi-mẫn phải làm, vì lòng bi-mẫn, để tìm 
kiếm phúc-lợi cho những học trò, thì ta đã làm cho các thầy. Này các Tỳ 
kheo, ngoài đây có những gốc cây, ngoài kia có những chòi trống. Này các 


200 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lÿ 


Tỳ kheo, hãy thiền tập, đừng lơ-tâm phóng dật. Đừng để có lý do phải hối 


tiếc sau này. Đây là chỉ thị của ta cho các thầy.” 


(AN 7:74) 


6. BÓN ĐIÊU TÓM TẮT VẺỀ GIÁO PHÁP 


26..... Ngài Ratthapala ... đi đến chỗ Khu Vườn MigãcTra và ngồi dưới 
một gốc cây để an trú qua ngày. 


27. Rồi Vua Koravya nói với người gác vườn như vây: “Này ông gác 
vườn, hãy dọn dẹp Khu Vườn Migäcrra đề ta có thê tới đó viếng thăm ngắm 
cảnh.”—“Dạ, thưa bệ hạ”, người gác vườn đáp lại. Bấy giờ, khi người gác 
vườn đang dọn dẹp Khu Vườn MigäcTra, ông nhìn thấy ngài Ratthapãla ngồi 
dưới một gốc cây đề an trú ban ngày. Khi nhìn thấy thầy ấy, ông chạy đến 
báo với Vua Koravya: “ “Thưa bệ hạ, Khu Vườn MigaäcTra đã được dọn đẹp. Ở 
đó đang có Ratthapäla, con trai của gia tộc đứng đầu ở Thullakotthita này, 
người mà bệ hạ đã luôn nói lời ca ngợi;!“! ngài ấy đang ngồi dưới một gốc 
cây để an trú ban ngày.” 

“Này ông gác vườn, hôm nay lo khu vườn như vậy là đủ rồi; giờ chúng 
ta sẽ đến kính lễ Thầy Ratthapäla.” 


28. Rồi nhà vua nói: “Hãy đem phân phát hết những thức ăn đã được 
nấu trong cung ngày hôm nay.” Vua Koravya cho chuẩn bị một số xe ngựa 
trong triều, rồi nhà vua leo lên một chiếc, theo sau là những chiếc khác, lái ra 
khỏi thành Thullakotthita với đầy đủ uy nghi của vương triều để đến gặp 
Ngài Ratthapäla. Vua cho xe ngựa chạy hết quãng đường xe ngựa có thê đi 
được, rồi sau đó xuống xe đi bộ, theo sau là các quan thần quan trọng nhất, 
để đến nơi gặp Ngài Ratthapäla. Nhà vua chào hỏi với thầy Ratthapäla, và 
sau khi họ xong phân chào hỏi thân thiện, nhà vua đứng qua một bên và nói: 


“Ở đây có nệm yên voi, xin mời Thầy Ratthapäla ngồi lên.” 


Chương VI— Làm Sâu Sắc Tâm Nhìn Vào Thể Giới * 201 


“Không cần đâu, thưa đại vương. Hãy ngồi xuống đi. Tôi đang ngồi trên 
miếng nệm của tôi rồi.” Rồi Vua Koravya ngồi xuống chỗ ngồi đã chuẩn bị 
sẵn, và nói: 

29. “Thầy Ratthapäla, có bốn loại sự mất mát. Do bị bốn sự mất mát đó 
nên có một số người đã cạo bỏ râu tóc, khoát y nâu sòng, từ bỏ đời sống tại 
gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành. Bốn đó là gì? Đó là sự mắt mát vì 
tuổi Ø1à, Sự mất mát vì đau bệnh, sự mất mát tài sản, và sự mất mát người 


thân thuộc. 


30. (1) “Và cái gì là sự mắt mát vì tuổi già? Ở đây, thưa thầy Ratthapäla, 
có người bị già, già yếu, đã gánh nặng tuôi tác, đã qua nhiều tuổi đời, đang ở 
giai đoạn cuối của cuộc đời. Người đó suy xét như vây: “Ta đã già, già yếu, 
đã gánh nặng tuổi tác, đã gần hết tuôi đời, đang tới giai đoạn cuối đời. Đối 
với ta không còn dễ dàng làm ra của cải mới hoặc gia tăng của cải đã làm ra 
trước đây. Chắc ta phải nên cạo bỏ râu tóc, khoát y nâu sòng, và từ bỏ đời 
sông tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành.” Do người đó đã bị mất mắt 
vì tuổi già, cho nên người đó cạo bỏ râu tóc, khoát y nâu sòng, và từ bỏ đời 
sông tại gia đề đi vào đời sống xuất gia tu hành.” 

“Đây được gọi là sự mất mát vì tuổi giả. Nhưng Thầy Ratthapäla giờ 
vẫn trẻ trung, tóc còn đen nhánh, còn được phú cho tuổi trẻ, còn đang trong 
thời xuân sắc của cuộc đời. Thầy Ratthapäla chưa bị mất mát vì tuổi già. Vậy 
thầy đã biết gì, đã thấy gì, hoặc đã nghe gì mà từ bỏ đời sống tại gia để đi vào 
đời sống xuất gia tu hành? 

31. (2) “Và cái gì là sự mất mát vì đau bệnh? Ở đây, thưa Thầy 
Ratthapala, có người bị đau đón, đau khổ, và bệnh yếu như gần chết. Người 
đó suy xét như vầy: “Ta bị đau đớn, đau khổ, và bệnh yếu như gần chết. Đối 
với ta không còn đễ dàng làm ra của cải mới ... cho nên ... đi vào đời sống 
xuất gia tu hành.” Do người đó đã bị mất mát vì đau bệnh ... cho nên... đi 


vào đời sông xuât gia tu hành. 


“Đây được gọi là sự mất mát vì đau bệnh. Nhưng Thầy Ratthapäla giờ 


vẫn chưa bị đau bệnh đau khổ gì; thầy vẫn còn hệ tiêu hóa điều hòa tốt, 


202 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đê giáo lÿ 


không bị quá nóng ruột hay quá lạnh ruột. Thầy Ratthapãla chưa bị mất mát 
vì đau bệnh. Vậy thầy đã biết gì, đã thấy gì, hoặc đã nghe gì mà từ bỏ đời 


sông tại gia đề đi vào đời sống xuất gia tu hành? 


32. (3) “Và cái gì là sự mất mát tài sản? Ở đây, thưa Thầy Ratthapäla, 
có người giàu có, nhiều của cải, và nhiều tải sản. Dần dà tài sản của người đó 
bị tiêu tán. Người đó suy xét như vây: “Trước đây ta giàu có, nhiều của cải, 
và nhiều tài sản. Dần dà tài sản của ta đã bị tiêu tán. Đối với ta không còn dễ 
dàng làm ra của cải mới ... cho nên ... đi vào đời sống xuất gia tu hành. Do 
người đó đã bị mất mát tài sản ... cho nên ... đi vào đời sống xuất gia tu 
hành. 


“Đây được gọi là sự mất mát tài sản. Nhưng Thầy Ratthapäla là con trai 
của một gia tộc đứng đầu (giàu có) trong thành Thullakotthita này. Thầy 
Ratthapäla chưa bị mất mắt tài sản gì. Vậy thầy đã biết gì, đã thấy gì, hoặc đã 
nghe gì mà từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành? 


33. (4) “Và cái gì là sự mất mát người thân? Ở đây, thưa Thầy 
Ratthapäla, có người có nhiều người thân như bạn bè và đồng sự, người thân 
và họ hàng. Dần dà số người thân của người đó cũng bị ít đi. Người đó suy 
xét như vầy: “Trước đây ta có nhiều người thân như bạn bè và đồng sự, 
người thân thuộc và họ hàng. Dần đà số người thân của ta bị ít đi. Đối với ta 
không còn dễ dàng làm ra của cải mới ... cho nên ... đi vào đời sống xuất gia 
tu hành.” Do người đó đã bị mất mát người thân ... cho nên... đi vào đời 


sông xuất gia tu hành. 


“Đây được gọi là sự mất mát người thân. Nhưng Thầy Ratthapäla còn 
nhiều bạn bè và đồng sự, người thân và họ hàng trong thành Thullakotthita 
nảy. Thầy Ratthapäla chưa bị mất mát người thân nảo. Vậy thầy đã biết gì, đã 
thấy gì, hoặc đã nghe gì mả từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia 
tu hành? 

34. “Thưa Thầy Ratthapäla, đó là bốn loại sự mất mát. Do họ đã bị bốn 
loại mất mát đó nên họ cạo bỏ râu tóc, khoát y nâu sòng, từ bỏ đời sống tại 


gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành. Nhưng Thầy Ratthapala chưa bị sự 


Chương VI— Làm Sâu Sắc Tâm Nhìn Vào Thế Giới * 203 


mắt mát nào trong số đó. Vậy thầy đã biết gì, đã thấy gì, hoặc đã nghe gì mà 
từ bỏ đời sống tại gia đề đi vào đời sống xuất gia tu hành?” 

35. “Này đại vương, đây là bốn điều tóm tắt về Giáo Pháp đã được 
giảng dạy bởi đức Thế Tôn, người biết và thấy, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác. 
Sau khi đã biết, đã thấy và đã nghe (bốn điều đó), tôi đã từ bỏ đời sống tại 
gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành. Bốn điều tóm tắt đó là gì? 


36. (1) ““[Sự sống ở] mọi thế gian là không bền chắc, sẽ bị cuốn đi”:!52 


đây là tóm tắt thứ nhất về Giáo Pháp được dạy bởi đức Thế Tôn, người biết 
và thấy, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác. Sau khi đã biết và thấy điều này, tôi đã 
từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành. 

(2) ““[Sự sống ở] mọi thế gian không có nơi trú ấn và không có người 
bảo vệ”:!“* đây là tóm tắt thứ hai về Giáo Pháp được dạy bởi đức Thế Tôn, 
người biết và thấy ... 


(3) ““[Sự sống ở] mọi thế gian là chắng có gì; ai rồi cũng phải bỏ lại tất 
cả và ra đi”: đây là tóm tắt thứ ba về Giáo Pháp được dạy bởi đức Thế Tôn, 
người biết và thấy ... 


(4) “[Sự sống ở| mọi thế gian là không đủ, chăng bao giờ thỏa mãn, là 
nô lệ cho dục-vọng':!5“ đây là tóm tắt thứ tư về Giáo Pháp được dạy bởi đức 
Thế Tôn, người biết và thấy ... 


37. “Đại vương, đây là bốn điều tóm tắt về Giáp Pháp đã được dạy bởi 
đức Thế Tôn, người biết và thấy, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác. Sau khi đã 
biết, đã thấy và đã nghe bốn điều đó, tôi đã từ bỏ đời sống tại gia để đi vào 
đời sống xuất gia tu hành.” 

38. (1) “Thầy Ratthapala mới nói: “[Sự sống ở] mọi thế gian là không 
bền chắc, sẽ bị cuốn đi.” Vậy ý nghĩa của lời khẳng định này nên được hiểu 


ra sao?” 


“Ngài nghĩ sao, đại vương? Khi ngài còn tuôi hai mươi hay hai lăm, giỏi 


Ølang vỆ cưỡi voI, Ø1ỏ1 VỀ cưỡi ngựa, giỏi vê xe ngựa, giỏi về băn cung, giỏi 


204 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lÿ 


về kiếm thuật, bắp đùi bắp tay mạnh mẽ, cường tráng, có thể xông pha chiến 
trận, đúng không?” 


“Chắc chắn ta đã từng như vậy, thưa Thầy Ratthapäla. Nhiều lúc ta tự 
hỏi liệu ta có thể có lại sức mạnh siêu thường hồi đó hay không. Ta chưa 
thấy ai có thê ngang hàng với sức mạnh của ta thời đó.” 


“Ngài nghĩ sao, đại vương? Giờ ngài có còn bắp đùi bắp tay mạnh mẽ, 


có còn cường tráng và có thê xông pha chiên trận nữa không?” 


“Không, thưa Thầy Ratthapäla. Giờ ta bị giả, già yếu, đã gánh nặng tuổi 
tác, đã qua nhiều tuổi đời, đang ở giai đoạn cuối của cuộc đời; ta nay đã bước 
sang tuổi tám mươi. Nhiều lúc ta muốn bước chân chỗ này nhưng nó lại vấp 
qua chỗ khác.” (chân tay lọng cọng, không còn nghe theo ý muốn của người 
già). 

“Đại vương, chính vì điều này nên đức Thế Tôn, người biết và thấy, bậc 
A-la-hán, bậc Toàn Giác đã nói: “[Sự sống ở] mọi thế gian là không bền 
chắc, sẽ bị cuốn đi”; và sau khi tôi đã biết, đã thấy và đã nghe điều đó, tôi đã 
từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành.” 

“Thật kỳ diệu, thưa Thầy Ratthapäla, thật kỳ diệu điều đó đã được giảng 
dạy một cách hay khéo bởi đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác: “[Sự 
sống ở] mọi thế gian là không bên chắc, sẽ bị cuốn đi." Đúng thực như vậy!” 


39. (2) “Thầy Ratthapala, ở triều đình còn có đủ các đoàn voi chiến, 
đoàn ngựa chiến, xe chiến, và lính chiến, sẽ phục vụ để đập tan mọi mối đe 
dọa đối với chúng tôi. Nhưng thây lại nói: '[Sự sống ở] mọi thế gian là không 
có nơi trú ấn và không có người bảo vệ.” Vậy ý nghĩa của lời khẳng định này 
nên được hiểu ra sao?” 

“Ngài nghĩ sao, này đại vương? Ngài có căn bệnh mãn tính nào 
không?”——“Có, ta có bệnh trúng gió mãn tính, thưa Thầy Ratthapäla. Nhiều 
lúc bị vậy, những bạn bè và cận thần, người thân và họ hàng của ta đã từng 
đứng xung quanh ta, và nghĩ: 'Chắc Vua Koravya sắp chết rồi, giờ Vua 


Koravya sắp chêt rôi!” 


Chương VI— Làm Sâu Sắc Tâm Nhìn Vào Thế Giới * 205 


“Ngài nghĩ sao, này đại vương? Liệu ngài có thể ra lệnh cho họ: “Này 
những bạn bè và cận thần, những người thân và họ hàng của ta. Tất cả ai 
đang có mặt hãy chia sớt sự đau bệnh của ta để ta bớt đau đớn", được hay 
không? Hay ngài phải tự mình chịu đựng sự khổ đau của mình?” 


“Ta đâu thể ra lệnh bắt những bạn bè và cận thần, người thân và họ 
hàng của ta chia sớt như vậy được, thưa Thầy Ratthapäla. Ta phải tự mình 


chịu đựng sự đau đón của mình.” 


“Đại vương, chính vì điều này nên đức Thế Tôn, người biết và thấy, bậc 
A-la-hán, bậc Toàn Giác đã nói: “[Sự sống ở] mọi thế gian không có chỗ trú 
ân và không có người bảo vệ”; và sau khi đã biết, đã thấy và đã nghe điều 
này, tôi đã từ bỏ đời sống tại gia đề đi vào đời sống xuất gia tu hành.” 

“Thật kỳ diệu, Thầy Ratthapäla, thật kỳ diệu điều đó đã được giảng dạy 
một cách hay khéo bởi đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác: “[Sự sống 
ở] mọi thế gian không có chỗ trú ấn và không có người bảo vệ.” Đúng thực 


I?? 


như vậy 


40. (3) “Thưa Thầy Ratthapäla, ở triều đình còn rất nhiều vàng bạc và 
châu báu được cất trong các gian hầm và gian lầu. Nhưng Thầy Ratthapäla 
lại nói: “[Sự sống ở] mọi thế gian là chăng có gì; ai cũng bỏ lại tất cả và ra 
đi.” Vậy ý nghĩa của lời khẳng định này nên được hiểu ra sao?” 


“Ngài nghĩ sao, này đại vương? Ngài thụ hưởng bản thân, được chu cấp 
và được ưu đãi đầy đủ năm thứ (dây) khoái-lạc giác quan (dục lạc), nhưng 
liệu ngài có chắc chăn trong kiếp sau ngài vẫn còn được thụ hưởng bản thân, 
được chu cấp và được ưu đãi đầy đủ năm thứ khoái-lạc giác quan giống như 
vậy hay không? Hay (sau khi ngài chết) những người khác sẽ lẫy hết tài sản 
cơ ngơi này của ngài, trong khi ngài phải chịu trả giá cho những nghiệp mình 
đã làm?” 

“Ta không thể chắc chắn về những gì sẽ xảy ra trong kiếp sau, thưa 
Thầy Ratthapäla. Ngược lại, chắc chắn những người khác sẽ lẫy hết tài sản 


cơ ngơi của ta, trong khi ta phải trả giá cho những nghiệp mình đã làm.” 


206 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lÿ 


“Này đại vương, chính vì điều đó nên đức Thế Tôn, người biết và thấy, 
bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác đã nói: “[Sự sống ở] mọi thế gian là chăng có 
gì; ai rồi cũng phải bỏ lại tất cả và ra đi.°; và sau khi tôi đã biết, đã thấy và đã 
nghe điều này, tôi đã từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu 
hành.” 

“Thật kỳ diệu, Thầy Ratthapäla, thật kỳ diệu điều đó đã được giảng dạy 
một cách hay khéo bởi đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác: “Sự sống 
ở] mọi thế gian là chăng có gì; ai rồi cũng phải bỏ lại tất cả và ra đi.” Đúng 


Ị? 


thực như vậy 


41. (4) “Còn bây giờ, Thầy Ratthapala lại nói: “[Sự sống ở| mọi thế gian 
là không đủ, chăng bao giờ thỏa mãn, là nô lệ cho dục-vọng.” Vậy ý nghĩa 
của lời khăng định này nên được hiểu ra sao? 


“Ngài nghĩ sao, này đại vương? Ngài có cai trị nước Kuru giàu có này 
không?” 


“Có, ta cal trị, thưa Thầy Ratthapäla.” 


“Ngài nghĩ sao, này đại vương? GIiả sử có một người đáng tin tưởng và 
đáng tin cậy đến từ phía đông, và nói: 'Bắm báo đại vương, ngài nên biết, tôi 
tới từ phía đông, ở đó tôi thấy một đất nước rộng lớn, hùng mạnh và giàu có, 
rất sằm uất và đông dân. Có nhiều đoàn voi chiến, nhiều đoàn ky binh, xe 
chiến, và lính chiến; ở đó có nhiều vàng bạc và châu báu gồm loại còn thô và 
loại đã luyện chế, và có nhiều phụ nữ để lây làm vợ. Với sức mạnh của nhà 
vua, ngài có thể chinh phục nước đó. Vậy ngài hãy chinh phục lẫy nước đó 
đi, bằm đại vương.” Nếu nghe vậy ngài sẽ làm gì?” 


“Thì chúng tôi sẽ chinh phục lấy nước đó và cai trị nó, thưa Thầy 
Ratthapala.” 


“Ngài nghĩ sao, này đại vương? Giả sử có một người đáng tin tưởng và 
đáng tin cậy đến từ phía tây ... từ phía nam ... từ phía bắc ... từ bên kia bờ 
biển, và nói: 'Bầm báo đại vương, ngài nên biết, tôi tới từ phía tây ... từ phía 


nam... từ phía bắc ... từ bên kia bờ biển, ở đó tôi thấy một đất nước rộng 


Chương VI— Làm Sâu Sắc Tâm Nhìn Vào Thế Giới * 207 


lớn, hùng mạnh và giàu có ... Vậy ngài hãy chinh phục lấy nước đó đi, bẩm 


đại vương.” Nêu nghe vậy ngài sẽ làm gì?” 


“Thì chúng tôi sẽ chinh phục lấy nước đó và cai trị nó, thưa Thầy 


Ratthapala.” (lòng tham và dục vọng ở thế gian là không đáy) 


“Này đại vương, chính vì điều đó nên đức Thế Tôn, người biết và thấy, 
bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác đã nói: “[Sự sống ở] mọi thế gian là không đủ, 
chăng bao giờ thỏa mãn, là nô lệ cho dục-vọng.”; và sau khi tôi đã biết, đã 
thấy và đã nghe điều này, tôi đã từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất 
ø1a tu hành.” 

“Thật kỳ diệu, Thầy Ratthapäla, thật kỳ diệu điều đó đã được giảng dạy 
một cách hay khéo bởi đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác: “Sự sống 
ở] mọi thế gian là không đủ, chẳng bao giờ thỏa mãn, là nô lệ cho dục-vọng.” 


Ị?? 


Đúng thực như vậy 
(rích MN §2: Rafthapdla Sutta) 


7. NHỮNG NGUY HẠI TRONG NHỮNG CÁCH-NHÌN SAI LẠC 
(TÀ KIÊN) 


(1) Đủ Loại Cách- Nhìn Sai Lạc 


() “Này các Tỳ kheo, ta không thấy riêng một thứ nào do nó (làm cho) 
những phẩm chất bất thiện chưa khởi sinh thì khởi sinh và những phẩm chất 
bất thiện đã khởi sinh thì gia tăng và lớn mạnh cho bằng cách-nhìn sai lạc (tà 
kiến). Đối với người có cách-nhìn sai lạc, những phẩm chất bắt thiện chưa 
khởi sinh thì khởi sinh và những phẩm chất bất thiện đã khởi sinh thì gia tăng 


và lớn mạnh.” 1“ 


(II) “Này các Tỳ kheo, ta không thấy riêng một thứ nào do nó những 
phẩm chất thiện chưa khởi sinh thì không khởi sinh và những phẩm chất 


thiện đã khởi sinh thì giảm sút cho bằng cách-nhìn sai lạc (tà kiến). Đối với 


208 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lÿ 


người có cách-nhìn sai lạc, những phẩm chất thiện chưa khởi sinh thì không 
khởi sinh và những phẩm chất thiện đã khởi sinh thì giảm sút.” 

(II) “Này các Tỳ kheo, ta không thấy riêng một thứ nào do nó cho nên 
những chúng sinh, khi thân tan rã, sau khi chết, bị tái sinh trong cảnh giới 
đày đọa, trong một nơi-đến xấu dữ, trong cõi dưới, thậm chí trong địa ngục 
cho bằng cách-nhìn sai lạc (tà kiến). Khi có cách-nhìn sai lạc, thì những 
chúng sinh, khi thân tan rã, sau khi chết, bị tái sinh trong cảnh giới đày đọa, 


trong một nơi-đến xấu dữ, trong cõi dưới, thậm chí trong địa ngục.” 


(II) “Này các Tỳ kheo, đối với người có cách-nhìn sai lạc (tà kiến) thì 
mọi thân nghiệp, khẩu nghiệp, và tâm nghiệp người đó xúi làm hay tự làm 
theo cách-nhìn đó, và mọi sự cố-ý (tư), sự khát-nguyện, khát-vọng, và những 
hành-vi cô ý (các hành) đều dẫn tới những điều (hậu quả) không ước, không 
mong, không đáng thích (khó chịu, buồn, khổ), dẫn tới sự nguy hại và sự 
khổ. Vì lý do gì? Vì cách-nhìn đó là xấu. 


“Này các Tỳ kheo, giống như khi một hột giống cây sầu đâu, dưa đắng, 
hay khổ qua được gieo trồng trên đất âm, thì mọi dưỡng-chất nó hút lên từ 
đất và từ nước đều dẫn tới vị đắng, sắt, và khó chịu của nó. Vì lý do gì? Vì 
giống hột đó vốn là xấu (vị đắng). Cũng giống như vậy, người có cách-nhìn 
sai lạc ... đều dẫn tới những điều không ước, không mong, không đáng thích, 
dẫn tới sự nguy hại và sự khổ. Vì lý do gì? Vì cách-nhìn đó là xấu.” 


(AN 1:306 (D: 1:308 (H); 1:312 (HH); 1:314 (IH)) 


(2) Những Người Mù Sờ Voi 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Sãvatthï (Xá-vệ), trong Khu 
Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Lúc bấy giờ có một số tu sĩ và bà-la- 
môn, những du sĩ thuộc giáo phái khác cũng đang sống xung quanh thành 
Sãvatth. Họ nắm giữ nhiều quan-điểm, niềm-tin và ý-kiến khác nhau, và họ 
tuyên truyền những quan-điểm khác nhau. Và họ luôn tranh cãi, tranh chấp, 


đâm chọt làm tốn thương nhau bằng những “mũi dao” lời-nói, họ cứ luôn nói: 
: 8 8 8 § 


Chương VI— Làm Sâu Sắc Tâm Nhìn Vào Thể Giới * 209 


“Giáo Pháp là như vầy, Giáo Pháp không phải như vậy! Giáo Pháp không 
phải như vầy, Giáo Pháp là như vậy!” 


Rồi một số Tỳ kheo đi vô thành Sãvatthï để khất thực. Sau khi quay về, 
sau khi dùng cơm trưa, họ đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, ngồi 
xuống bên cạnh, và thưa với đức Thế Tôn những gì họ đã nhìn thấy bên 
ngoài. [Đức Thế Tôn đã nói:] 

“Này các Tỳ kheo, những du sĩ giáo phái khác giống như đuôi mù và 
không thấy gì. Họ không biết được điều gì là ích-lợi và điều gì là nguy-hại. 
Họ không biết cái gì là Giáo Pháp và cái gì không phải là Giáo Pháp, và do 
vậy nên họ luôn cãi lộn, tranh cãi và tranh chấp, làm tôn thương nhau bằng 
những mũi tên lời nói. 

“Này các Tỳ kheo, trước kia có một ông vua ở thành Sävatth1 này đã 
kêu một cận thần cho tụ tập tất cả những ngýời mù bâm sinh trong thành. Sau 
khi ðã tập hợp được họ, nhà vua bảo người cận thần đưa một con voi ra chỗ 
những người mù để họ sờ. Ông ta đưa đầu voi cho một số người sờ, một số 
khác thì đưa tai, rồi nhưng số khác lần lượt đưa ngà, vòi, thân, một bàn chân, 
hai chân sau, đuôi, hoặc chùm lông nằm cuối đuôi. Và mỗi lần đưa cho mỗi 


nhóm sờ, ông ta nói: “Đây là một con voI. 


“Sau khi ông ta báo cho vua mình đã làm xong như vậy, nhà vua bước 
tới chỗ những người mù và hỏi họ: “Hãy nói cho ta nghe, hỡi những người 


mù, con voi giông gì?” 


“Những người sờ đầu voi trả lời: “Thưa bệ hạ, một con voi thì giống 
như cái lu đựng nước.” Những người sờ tai thì trả lời: “Con voi giống một cái 
rô sàng (gạo, đậu...).” Những người sờ ngà voi trả lời: “Con voi giống như 
một lưỡi cày." Những người sờ vòi voi thì trả lời: 'Con voi giống như cán 
lưỡi cày." Những người sờ thân voi trả lời: “Con voi giống như cái buồng kho 
(chứa lúa).” Và những người trong mỗi nhóm khác cũng miêu tả con voi khác 


nhau theo những bộ phận mà họ đã sờ. 


210 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lÿ 


“Do vậy họ luôn nói: “Con voi là như vây, con voi không phải như vậy! 
Con voi không phải như vậy, con voi là như vầy! Họ cãi cho tới khi họ đánh 
đấm lẫn nhau. Và nhà vua thích thú nhìn cảnh đó. Thậm chí cũng giống như 
vậy, này các Tỳ kheo, những du sĩ giáo phái khác giống như mù và không 
thấy gì. Họ không biết được điều gì là ích-lợi và điều gì là nguy-hại. Họ 
không biết cái gì là Giáo Pháp và cái gì không phải là Giáo Pháp, và do vậy 
nên họ luôn cãi lộn, tranh cãi và tranh chấp, đâm chọt làm tôn thương nhau 
bằng những “mũi dao" lời-nói.” 


(Ud 6:04: 67-69) 


(3) Bị Dính Hai Loại Cách-Nhìn (Tà Kiến) 


“Này các Tỳ kheo, do bị dính hai loại cách-nhìn (tả kiến), có những 
thiên thần và những người thì co-thủ, hoặc số khác thì với đi quá-lố; chỉ có 


người có tầm-nhìn thì nhìn thấy (sự thật). 


(1) “Và, này các Tỳ kheo, làm sao có những người co-thủ (cô thủ, bảo 
thủ)? Có những thiên thần và người ưa thích sự hiện-hữu, mê thích trong sự 
hiện-hữu, thỏa thích với sự hiện-hữu. Khi Giáo Pháp được giảng dạy cho họ 
để chấm dứt sự hiện-hữu, thì tâm họ không thâm nhập được vào giáo pháp 
đó, không có được niềm-tin, không an trú, hoặc không kiên định vào giáo 
pháp đó. Này các Tỳ kheo, như vậy là họ co-thủ. 


(2) “Và, này các Tỳ kheo, làm sao có những người đi quá-lỗ? Có những 
thiên thần và những người bị lo sợ, nhục nhã, thấy kinh tởm với sự hiện-hữu 
này, và họ ưa thích sự không hiện-hữu, họ nói rằng: “Cho dù cái “ta” (ngã) 
này có là gì, xin thưa quý vị, khi thân tan rã, sau khi chết, nó sẽ bị hủy diệt và 
tiêu vong, nó không còn tôn tại sau khi chết; đây mới là bình an, đây mới là 
siêu xuất, đây đơn giản là như vậy!” Này các Tỳ kheo, như vậy là họ đi quá- 
ló. 

(3) “Và, này các Tỳ kheo, làm sao có những người có tầm-nhìn thì nhìn 
thấy? Ở đây, một Tỳ kheo nhìn thấy cái đã trở thành (sinh thành, hiện hữu) 


Chương VI— Làm Sâu Sắc Tâm Nhìn Vào Thể Giới * 211 


chỉ là đã trở thành, (tức: điều gì xảy đến chỉ là đã xảy đến, không cần phải 
tham thích nó hay kháng cự nó). Sau khi đã nhìn thấy như vậy, người đó tu 
tập theo đường hướng dẫn tới sự tỉnh-ngộ [không còn mê đắm], sự chán-bỏ, 
sự từ-bỏ, sự chấm-dứt cái đã sinh thành. Này các Tỳ kheo, như vậy là người 
có tầm-nhìn thì nhìn thấy (sự thật).” 


(It 49: 43-44) 


§. TỪ NHỮNG CÕI TRỜI RỚT XUỐNG CÕI THÁP XÁU 


“Này các Tỳ kheo, có bốn loại người được thấy có trong thế gian. Bốn 
đó là gì? 

(1) “Ở đây, này các Tỳ kheo, có người an trú bao trùm một phương với 
một cái tâm thắm đẫm sự /-ái; cũng giống như vậy đối với phương thứ hai, 
phương thứ ba, và phương thứ tư. Như vậy, trên, dưới, dọc ngang, và khắp 
nơi, và đối với tất cả cũng như đối với chính mình, người đó an trú bao trùm 
một phương với một cái tâm thấm đẫm sự từ-ái, rộng lớn, bao la [được 
khuếch đại], vô lượng, không sự thù-ghét, không sự ác-ý. Người đó thưởng 
thức [vị ngọt của] cảnh giới đó, ham muốn cảnh giới đó, và thấy sự thỏa 
thích trong nó. Nếu người đó vững chắc trong đó, tập trung (chú định) vào 
nó, thường an trú (thiền trú) trong đó, và không lạc rớt khỏi nó khi chết, thì 
người đó được tái sinh trong số những thiên thần thuộc cõi trời Brahmä 
(Phạm chúng thiên). '57 


“Tuổi thọ của những thiên thần ở cõi trời Brahmã là 01 đại kiếp. Người 
phàm phu sẽ sống hết kiếp của mình ở đó, và đến khi hết tuổi thọ của những 
thiên thần cõi đó, người đó lại đi (tái sinh) xuống địa ngục, cõi súc sinh, hay 
cảnh hồn ma ngạ quỷ thống khổ. Nhưng đệ tử của đức Thế Tôn cũng sống 
hết kiếp của mình ở đó, và đến khi hết tuổi thọ của những thiên thần ở đó, vị 
đó chứng luôn Niết-bàn cuối cùng (bát niết-bàn) từ trạng thái hiện-hữu đó 
(tức từ thiên thần chứng luôn bát niết-bàn). Đây là sự phân biệt, sự không 
tương đồng, sự khác biệt giữa một người đệ tử thánh thiện đã được chỉ dạy 


212 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đê giáo lÿ 


và một người phàm phu không được chỉ dạy, đó là không được chỉ dạy, đó 


là, khác biệt về đích-đến tiếp theo và sự (còn) tái-sinh. 


(2) “Lại nữa, có người an trú bao trùm một phương với một cái tâm 
thấm đẫm sự bi-mẩn; cũng giống như vậy đối với phương thứ hai, phương 
thứ ba, và phương thứ tư. Như vậy, trên, dưới, dọc ngang, và khắp nơi, và 
đối với tất cả cũng như đối với chính mình, người đó an trú bao trùm một 
phương với một cái tâm thấm đẫm sự bi-mẫn, rộng lớn, bao la, vô lượng, 
không sự thù-ghét, không sự ác-ý. Người đó thưởng thức cảnh giới đó, ham 
muốn cảnh giới đó, và thấy sự thỏa thích trong nó. Nếu người đó vững chắc 
trong đó, tập trung (chú định) vào nó, thường an trú trong đó, và không lạc 
rớt khỏi nó khi chết, thì người đó được tái sinh trong số những thiên thần 
phóng quang thành dòng (Quan âm thiên). 


“Tuổi thọ của những thiên thần phóng quang thành dòng là 02 đại kiếp. 
Người phàm phu sẽ sống hết kiếp của mình ở đó ... và lại đi (tái sinh) xuống 
địa ngục, cõi súc sinh, hay cảnh hồn ma ngạ quỷ thống khổ. Nhưng đệ tử của 
đức Thế Tôn cũng sống hết kiếp của mình ở đó ... và chứng luôn Niết-bàn 
cuối cùng (bát niết-bản) từ chính trạng thái hiện-hữu đó. Đây là ... sự khác 
biệt giữa một người đệ tử thánh thiện đã được chỉ dạy và một người phàảm 
phu không được chỉ dạy, đó là không được chỉ dạy, đó là, khác biệt về đích- 


đến tiếp theo và sự (còn) tái-sinh. 


(3) “Lại nữa, có người an trú bao trùm một phương với một cái tâm 
thấm đẫm sự £ừy-hỷ; cũng giống như vậy đối với phương thứ hai, phương thứ 
ba, và phương thứ tư. Như vậy, trên, dưới, dọc ngang, và khắp nơi, và đối 
với tất cả cũng như đối với chính mình, người đó an trú bao trùm một 
phương với một cái tâm thấm đẫm sự /y-hÿ, rộng lớn, bao la, vô lượng, 
không sự thù-ghét, không sự ác-ý. Người đó thưởng thức cảnh giới đó, ham 
muốn cảnh giới đó, và thấy sự thỏa thích trong nó. Nếu người đó vững chắc 
trong đó, tập trung (chú định) vào nó, thường an trú trong đó, và không lạc 
rớt khỏi nó khi chết, thì người đó được tái sinh trong số những thiên thần hào 


quang chói lọi (Biến tịnh thiên). 


Chương VI— Làm Sâu Sắc Tâm Nhìn Vào Thế Giới * 213 


“Tuổi thọ của những thiên thần hào quang chói lọi là 04 đại kiếp. Người 
phàm phu sẽ sống hết kiếp của mình ở đó ... và lại đi (tái sinh) xuống địa 
ngục, cõi súc sinh, hay cảnh hồn ma ngạ quỷ thống khổ. Nhưng đệ tử của 
đức Thế Tôn cũng sống hết kiếp của mình ở đó ... và chứng luôn Niết-bàn 
cuối cùng (bát niết-bản) từ chính trạng thái hiện-hữu đó. Đây là ... sự khác 
biệt giữa một người đệ tử thánh thiện đã được chỉ dạy và một người phảm 
phu không được chỉ dạy, đó là không được chỉ dạy, đó là, khác biệt về đích- 
đến tiếp theo và sự (còn) tái-sinh. 


(4) “Lại nữa, có người an trú bao trùm một phương với một cái tâm 
thấm đẫm sự buông-xả:; cũng giống như vậy đối với phương thứ hai, phương 
thứ ba, và phương thứ tư. Như vậy, trên, dưới, dọc ngang, và khắp nơi, và 
đối với tất cả cũng như đối với chính mình, người đó an trú bao trùm một 
phương với một cái tâm thấm đẫm sự buông-xả, rộng lớn, bao la, vô lượng, 
không sự thù-ghét, không sự ác-ý. Người đó thưởng thức cảnh giới đó, ham 
muốn cảnh giới đó, và thấy sự thỏa thích trong nó. Nếu người đó vững chắc 
trong đó, tập trung (chú định) vào nó, thường an trú trong đó, và không lạc 
rớt khỏi nó khi chết, thì người đó được tái sinh trong số những thiên thần có 


phúc quả lớn (Quảng quả thiên). 


“Tuổi thọ của những thiên thần có phúc quả lớn là 500 đại kiếp. Người 
phàm phu sẽ sống hết kiếp của mình ở đó ... và lại đi (tái sinh) xuống địa 
ngục, cõi súc sinh, hay cảnh hồn ma ngạ quỷ thống khổ. Nhưng đệ tử của 
đức Thế Tôn cũng sống hết kiếp của mình ở đó ... và chứng luôn Niết-bàn 
cuối cùng (bát niết-bản) từ chính trạng thái hiện-hữu đó. Đây là ... sự khác 
biệt giữa một người đệ tử thánh thiện đã được chỉ dạy và một người phàm 
phu không được chỉ dạy, đó là không được chỉ dạy, đó là, khác biệt về đích- 
đến tiếp theo và sự (còn) tái-sinh. 


“Này các Tỳ kheo, đây là bốn loại người thấy có trong thế gian.” 


(AN 4:125) 


214 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đê giáo lÿ 


9. NHỮNG HIẾM HỌA CỦA VÒNG LUÂN HỎI 
(1) Dòng Nước Mắt 


“Này các Tỳ kheo, vòng luân-hồi [sđsãrz] này là không có điểm khởi 
đầu có thể nhận biết được. Một thời điểm khởi đầu (của nó), từ lúc chúng 
sinh lang thang và trôi giạt (trong đó) do bị chướng ngại bởi vô-minh và bị 
trói buộc bởi dục-vọng, là không thể nhận biết được. Các thầy nghĩ sao, này 
các Tỳ kheo, cái nào là nhiều hơn: nước mắt mà các người đã khóc trong 
suốt thời gian lang thang và trôi giạt rất lâu trong đó; khóc và than khóc bởi 
do gặp phải những thứ mình không ưa và chia cách với những thứ mình yêu 


thích— nước mắt này hay nước trong bốn biển?” 


“Thưa Thế Tôn, theo chúng con hiểu được Giáo Pháp do đức Thế Tôn 
chỉ dạy thì nước mắt mà mọi người đã khóc trong suốt thời gian lang thang 
và trôi giạt rất lâu trong vòng luân-hồi; khóc và than khóc bởi do gặp phải 
những thứ mình không ưa và chia cách với những thứ mình yêu thích— chỉ 


riêng nó đã nhiêu hơn nước trong bôn biên.” 


“Tốt, tốt, này các Tỳ kheo! Tốt thay, các thầy đã hiểu được Giáo Pháp ta 
đã dạy theo cách như vậy. Nước mắt mà các người đã khóc trong suốt thời 
gian lang thang và trôi giạt rất lâu trong vòng luân-hồi; khóc và than khóc 
bởi do gặp phải những thứ mình không ưa và chia cách với những thứ mình 
yêu thích— chỉ riêng nó đã nhiều hơn nước trong bốn biển. Này các Tỳ kheo, 
đã từ lâu các người đã từng nếm trải cái chết của mẹ mình; khi nễm trải điều 
đó, các người đã khóc than và ai oán bởi do gặp phải những thứ mình không 
ưa và chia cách với những thứ mình yêu thích— dòng nước mắt mà các 


người đã khóc còn nhiêu hơn nước trong bôn biên. 


“Này các Tỳ kheo, đã từ lâu các người đã nếm trải cái chết của cha ... 
cái chết của anh em... cái chết của chị em... cái chết của con trai... cái 
chết của con gái... sự mắt đi người thán họ hàng ... sự mắt mát tài sản ... sự 
mắt mát do đau bệnh; khi nêm trải điều đó, các người đã khóc than và aI oán 
bởi do gặp phải những thứ mình không ưa và chia cách với những thứ mình 


yêu thích— dòng nước mắt mà các người đã khóc còn nhiêu hơn nước trong 


Chương VI— Làm Sâu Sắc Tâm Nhìn Vào Thế Giới * 215 


bốn biển. Vì lý do gì? Bởi vì vòng luân-hồi (sinh tử) này là không có điểm 
khởi đầu có thể nhận biết được ... Điều này là quá đủ để (chúng ta) thấy ghê- 
sợ đối với tất cả mọi sự tạo-tác cô ý (các hành), quá đủ để trở nên chán-bỏ 


đối với chúng, quá đủ để (chúng ta tìm cách) giải-thoát khỏi chúng.” 


(SN 15:03, Quyên 2) 


(2) Dòng Máu Cháy 
Ở Rãjagaha (Vương Xá) trong khu Rừng Tre. 


Lúc đó có ba mươi vị Tỳ kheo từ Pãvã đã đến gặp đức Thế Tôn— tất cả 
họ đều là những người sống tu trong rừng, người ăn thức ăn khất thực, người 
mặc y-phục làm từ giẻ rách, người chỉ có ba bộ y, nhưng tất cả họ đều vẫn 
còn những gông-cùm trói buộc. 5# Sau khi đến gặp, họ kính lễ đức Thế Tôn 
và ngồi xuống một bên. Rồi ý này đã xảy đến với đức Thế Tôn: “Ba mươi vị 
Tỳ kheo này đều là những người sống tu trong rừng, người ăn thức ăn khất 
thực, người mặc y-phục làm từ giẻ rách, người chỉ có ba bộ y, nhưng tất cả 
họ đều vẫn còn những gông-cùm trói buộc. Vậy ta sẽ dạy cho họ Giáo Pháp 
theo cách để ngay trong khi họ đang ngồi nghe tâm của họ được giải thoát 
khỏi mọi ô-nhiễm nhờ sự không còn dính-chấp.” 

Rồi đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ kheo đó như vây: “Này các Tỳ 
kheo!” 

“Dạ, thưa Thế Tôn!”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn nói điều này: 


“Này các Tỳ kheo, vòng luân-hồi (szsãra) là không có điểm khởi đầu 
có thê nhận biết được. Một thời điểm khởi đầu, từ lúc chúng sinh lang thang 
và trôi giạt (trong đó) do bị chướng ngại bởi vô-minh và bị trói buộc trong 
bởi dục-vọng, là không thể nhận biết được. Này các Tỳ kheo, các thầy nghĩ 
sao, cái nào là nhiều hơn: dòng máu chảy mà các người đã đồ ra những khi bị 
chặt đầu trong suốt thời gian lang thang và trôi giạt rất lâu trong (vòng luân- 


hồi) đó— dòng máu này hay nước trong bốn biển?” 


216 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lÿ 


“Thưa Thế Tôn, theo chúng con hiểu được Giáo Pháp do đức Thế Tôn 
giảng dạy thì dòng máu chảy mà chúng con đã đồ những khi bị chặt đầu 
trong suốt thời gian lang thang và trôi giạt rất lâu trong vòng luân-hồi—chỉ 


riêng nó đã nhiêu hơn nước trong bôn biên.” 


“Tốt, tốt này các Tỳ kheo! Tốt thay, các thầy đã hiểu được Giáo Pháp ta 
đã dạy theo cách như vậy. Dòng máu chảy mà các thầy đã đồ những khi bị 
chặt đầu trong suốt thời gian lang thang và trôi giạt rất lâu trong vòng luân- 
hồi— chỉ riêng nó đã nhiều hơn nước trong bốn biển. Này các Tỳ kheo, đã từ 
lâu các người đã từng là bò, và những khi bò bị chặt đầu, dòng máu chảy mà 
các người đã đồ còn nhiều hơn cả nước trong bốn biển. Đã từ lâu các người 
đã từng là trâu, là cừu, dê, nai, gà, heo ... Đã từ lâu các người đã từng bị bắt 
là kẻ ăn trộm, kẻ cướp đường, kẻ phạm tội tà dâm, và những khi đó các 
người bị chặt đầu, dòng máu chảy mà các người đã đỗ còn nhiều hơn nước 
trong bốn biên. Bởi vì sao? Bởi vì vòng luân-hồi (sinh tử) này là không có 
điểm khởi đầu có thể nhận biết được ... Điều này là quá đủ để (chúng ta) 
thấy ghê-sợ đối với tất cả mọi sự tạo-tác cỗ ý (các hành), quá đủ để trở nên 
chán-bỏ đối với chúng, quá đủ đề (chúng ta tìm cách) giải-thoát khỏi chúng.” 

Đây là lời đức Thế Tôn đã nói. Các Tỳ kheo hài lòng và vui mừng với 
lời dạy của đức Thế Tôn. Và trong khi những lời thuyết giảng này được nói 
ra, tâm của ba mươi Tỳ kheo đến từ xứ Pãvä đã được giải-thoát khỏi mọi ô- 


nhiễm nhờ sự không còn dính-chấp. 


(SN 15:13, Quyền 2) 


Chương VI 
CON ĐƯỜNG DÂN TỚI SỰ GIẢI-THOÁT 


218 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đê giáo lý 


Chương VII— Con Đường Dẫn Tới Sự Giải-Thoát * 219 


1. TẠI SAO PHÁI BƯỚC VÀO CON ĐƯỜNG ĐẠO? 
(1) Mũi Tên “Sinh, Già, Chết 


1. Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở SãvatthT 
(Xá-vệ), trong Khu Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. 


2. Rồi lúc đó, khi Ngài Mãluủkyãputta đang một mình thiền định, ý- 
nghĩ sau đây đã khởi sinh trong tâm thầy ấy: 


“Những quan-điểm mang tính suy đoán sau đây đã không được đức Thế 
Tôn tuyên bó, đã bị bỏ qua và bị từ chối bởi đức Thế Tôn, đó là những vấn 
đề: (1) “thế giới là trường tồn' hay (2) “thế giới là không trường tồn'ˆ?; (3) 
“thế giới là hữu hạn" hay (4) “thế giới là vô hạn'?; (5) “linh hồn và thân thể là 
một” hay (6) “linh hồn là một thứ và thân thể là thứ khác'?; và (7) “sau khi 
chết một Như Lai còn hiện hữu" hay (8) “sau khi chết một Như Lai không 
còn hiện hữu'?; (9) “sau khi chết một Như Lai vừa hiện hữu vừa không hiện 
hữu' hay (10) “sau khi chết một Như Lai không phải còn hiện hữu, cũng 
không phải không còn hiện hữu. Đức Thế Tôn đã không tuyên bố rõ về 
những điều này cho ta, và ta không đồng ý và không chấp nhận sự việc này, 
do vậy ta phải đi gặp đức Thế Tôn và hỏi đức Thế Tôn như vậy nghĩa là sao. 
Nếu đức Thế Tôn tuyên bố rõ với ta rằng (1) “thế giới là trường tồn' hoặc 
“thế giới là không trường tồn' ... hay (10) “sau khi chết một Như Lai không 
phải còn hiện hữu, cũng không phải không còn hiện hữu", thì ta sẽ sống đời 
sống tâm linh theo (đưới sự dẫn dắt của) đức Thế Tôn; còn nếu đức Thế Tôn 
không tuyên bồ rõ ràng với ta về những điều đó, thì ta sẽ bỏ tu hoàn tục.”: 

3. Rồi, vào buổi cuối chiều, ngài Mãluủkyãäputta đứng dậy khỏi chỗ 
thiền và đi đến gặp đức Thế Tôn. Sau khi kính chào đức Thế Tôn, thầy ấy 


ngôi xuông một bên và thưa: 


“Thưa Thế Tôn, ở đây, khi con đang ngồi thiền một mình, ý-nghĩ này đã 
khởi sinh trong tâm con: “Những quan-điểm mang tính suy đoán sau đây đã 
không được đức Thế Tôn tuyên bố ... (những quan-điểm (1)-(10) như đoạn kế 


trên) ... 


220 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lÿ 


“Nếu Thế Tôn không tuyên bố về những điều này cho con, thì con sẽ bỏ 
tu và hoàn tục." Nếu Thế Tôn biết (1) “thế giới là trường tồn”, mong Thế Tôn 
hãy nói rõ cho con “thế giới là trường tôn”; nếu Thế Tôn biết (2) “thế giới là 
không trường tồn, mong Thế Tôn hãy nói rõ cho con “thế giới là không 
trường tồn”; còn nếu Thế Tôn không biết và không thấy “thế giới là trường 
tồn” hay “thế giới là không trường tồn”, thì sẽ là ngay thăng khi một người 
không biết và không thấy nói rằng: “Tôi không biết và không thấy. 

“Nếu Thế Tôn biết (3) “thế giới là hữu hạn' ... (4) “thế giới là vô hạn'?; 
(5) “linh hồn là thân thể là một”... (6) “linh hồn là một thứ và thân thể là thứ 
khác”?; và (7) 'sau khi chết một Như Lai còn hiện hữu' ... (8) “sau khi chết 
một Như Lai không còn hiện hữu”?; (9) “sau khi chết một Như Lai vừa hiện 
hữu vừa không hiện hữu' ... (10) “sau khi chết một Như Lai không phải còn 
hiện hữu, cũng không phải không còn hiện hữu”, mong Thế Tôn hãy nói rõ 
điều đó với con. Còn nếu Thế Tôn không biết và không thấy (3) “thế giới là 
hữu hạn” ... (10) “sau khi chết một Như Lai không phải còn hiện hữu, cũng 
không phải không còn hiện hữu', thì sẽ là ngay thắng khi một người không 
biết và không thấy nói rằng: “Tôi không biết và không thấy.” 

4. “Sao vậy, này Mãluñkyäputta, có bao giờ ta nói với thầy rằng: “Này 
Mãluñkyãputta, hãy đến đây sống đời sống tâm linh theo ta thì ta sẽ tuyên bố 
rõ cho thầy (1) “thế giới là trường tồn” hoặc (2) “thế giới là không trường 
tồn”... hoặc (10) “sau khi chết một Như Lai không phải còn hiện hữu, cũng 
không phải không còn hiện hữu", hay không?” 


“Dạ không, thưa Thế Tôn”—““Vậy có bao giờ thầy nói với ta rằng: “Con 
sẽ sống đời sống tâm linh theo Thế Tôn, thì Thế Tôn sẽ tuyên bố rõ với con 
(1) “thế giới là trường tồn” hoặc “thế giới là không trường tồn”... hoặc (10) 
“sau khi chết một Như Lai không phải còn hiện hữu, cũng không phải không 
còn hiện hữu”, hay không?”——“Dạ không, thưa Thế Tôn”—“Như vậy thì, hỡi 


con người lầm lạc kia, thầy là ai và thầy đang từ bỏ cái gì? 


5. “Này Mãluñkyäãputta, cho dù có ai nói như vây: “Tôi sẽ không sống 
đời sống tâm linh theo đức Thế Tôn cho đến khi nào đức Thế Tôn tuyên bố 


Chương VII— Con Đường Dẫn Tới Sự Giải-Thoát * 221 


rõ với tôi (1) “thế giới là trường tồn”... hoặc (10) “sau khi chết một Như Lai 
không phải còn hiện hữu, cũng không phải không còn hiện hữu”, thì những 
điều đó cũng đâu được tuyên bố bởi Như Lai, và trong khi đó người đó cũng 
phải chết thôi. (tức ai cũng phải chết cho dù 10 điều đó đúng hay không, vì 
chúng chẳng liên quan gì đến đời sống tâm linh và đạo quả của người tu theo 
Phật). 

“Này Mãlunkyãputta, giả sử có một người bị trúng mũi tên tâm đầy 
thuốc độc, rồi bạn bè và đồng sự, người thân và họ hàng của người đó mời 
lương y tới chữa trị cho người đó. Nhưng người đó cứ nói: “Tôi sẽ không để 
cho lương y rút mũi tên độc này ra cho đến khi nào tôi biết rõ (1) người bắn 
tôi là ai, là người giai cấp chiến-sĩ, hay bà-la-môn, hay nông-thương, hay hạ- 
tiện.” Và người đó lại nói: “Tôi sẽ không để cho lương y rút mũi tên độc ra 
cho đến khi nào tôi biết rõ (2) tên tuổi và họ tộc của người đã bắn tôi; ... cho 
đến khi nào tôi biết rõ (3) người bắn tôi là cao, thấp, hay vừa; ... cho đến khi 
nào tôi biết rõ (4) người bắn tôi có da đen, da nâu, hay da vàng; ... cho đến 
khi nào tôi biết rõ (5) người băn tôi sống ở làng nảo, thị trấn nào, thành phố 
nào; ... cho đến khi nào tôi biết rõ (6) cái cung dùng để bắn tôi là loại cung 
vòng hay loại cung nỏ; ... cho đến khi nảo tôi biết rõ (7) sợi dây cung dùng 
để bắn tôi được làm từ sợi xơ, sợi lau Sậy, sợi gân, sợi cây gal, hay từ sợi vỏ 
cây; ... cho đến khi nào tôi biết rõ (8) mũi tên dùng để bắn tôi được làm từ 
cây rừng hay cây trồng: ... cho đến khi nào tôi biết rõ (9) đuôi mũi tên dùng 
để bắn tôi được làm từ loại lông chim nảo—lông kên kên, lông con diệc, 
lông chim ưng, hay lông cò; ... cho đến khi nảo tôi biết rõ (10) mũi tên dùng 
để băn tôi được quấn bằng sợi gân nào—gân bò, gân trâu, gân nai, hay gân 
khỉ; ... cho đến khi nào tôi biết rõ (11) đầu mũi tên dùng để bắn tôi là dạng 
gì đầu nhọn hay đầu bén như dao cạo, đầu cong hay có gai cạnh, hay dạng 


giống răng bò, hay dạng như dao mồ.” 


“Thì tất cả những điều này vẫn không được biết rõ, và trong khi đó 
người đó vẫn phải chết thôi. Cũng giống như vậy, này Mãluäkyäputta, cho 
dù có ai nói răng: “Tôi sẽ không sống đời sống tâm linh theo đức Thế Tôn 


cho đến khi nào đức Thế Tôn tuyên bố rõ với tôi rằng: (1) “thế giới là trường 


222 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đê giáo lý 


` 
` 


tồn”... hoặc hoặc (10) “sau khi chết một Như Lai không phải còn hiện hữu, 
cũng không phải không còn hiện hữu", thì những điều đó cũng đâu được 
tuyên bố bởi Như Lai, và trong khi đó người đó cũng phải chết thôi. 


6. “Này Mãluñkyäãputta, nếu còn có quan-điểm chấp răng: (1) “thế giới 
là trường tôn, thì đời sống tâm linh không thể được sống; và nếu còn có 
quan-điểm chấp răng: (2) “thế giới là không trường tồn”, thì đời sống tâm 
linh không thể được sống. Cho dù có quan-điểm (1) “thế giới là trường tồn” 
hay (2) quan-điểm “thế giới là không trường tôn”, (cho dù chấp có hay chấp 
không), thì trước mắt vẫn luôn có “sự sinh, có sự già, có sự bệnh, có sự chết, 
có sự buôn sâu, than khóc, đau khổ, ưu phiền, và tuyệt vọng”, mà ở đây và 


bây giờ ta đang đi chỉ dạy về sự tiêu-diệt tất cả những sự đó. 


“Nếu còn có quan-điểm chấp rằng: (3) “thế giới là hữu hạn"... (10) “sau 
khi chết một Như Lai không phải còn hiện hữu, cũng không phải không còn 
hiện hữu", thì đời sống tâm linh không thể được sống (không thể tu được, bởi 
vì nếu còn những quan-điểm như vậy thì đâu có chánh-kiến để tu tập). Cho 
dù có quan-điểm (3) “thế giới là hữu hạn" ... hay (10) “sau khi chết một Như 
Lai không phải còn hiện hữu, cũng không phải không còn hiện hữu", (cho dù 
có chấp có hay chấp không), thì trước mắt vẫn luôn có “sự sinh, có sự già, có 
sự bệnh, có sự chết, có sự buôn sâu, than khóc, đau khổ, ưu phiền, và tuyệt 
vọng”, mà ở đây và bây giờ ta đang đi chỉ dạy về sự tiêu-diệt tất cả những sự 
đó. 

7. “Này Mãluủkyäputta, hãy nhớ rằng: những gì ta đã không tuyên bố 
(làm rõ) coi như đã không được tuyên bố, và nhớ rằng: những gì ta đã tuyên 
bố là coi như đã được tuyên bó. [1] Và những gì là điều ta đã không tuyên 
bố? Đó là những vấn đề như: (1) “Thế giới là trường tồn—Ta đã không 
tuyên bố ... (10) “sau khi chết một Như Lai không phải còn hiện hữu, cũng 
không phải không còn hiện hữu°—Ta đã không tuyên bố. 

8. “Vì sao ta đã không tuyên bố về những điều này? Bởi vì chúng không 
ích lợi, không thuộc những nền-tảng của đời sống tâm linh (không phải là 


căn bản của sự tu hành), nó không dẫn đến sự tỉnh-ngộ, không dẫn đến sự 


Chương VII— Con Đường Dẫn Tới Sự Giải-Thoát * 223 


chán-bỏ, sự chấm-dút, sự bình-an, trí-biết trực tiếp, sự giác-ngộ, Niết-bàn. 


Do vậy ta đã không tuyên bố về những điều này. 


9. [2] “Và những gì là điều ta đã tuyên bố? “Đây là sự khô'—Ta đã 
tuyên bố. “Đây là nguồn-gốc khổ—Ta đã tuyên bố. “Đây là sự chấm-dứt 
khổ'—Ta đã tuyên bó. “Đây là con-đường dẫn tới sự chấm dứt khổ'—Ta đã 
tuyên bó. 


10. Vì sao ta đã tuyên bố rõ về những điều này? Bởi vì chúng là ích lợi, 
thuộc những nền-tảng của đời sống tâm linh (là căn bản của sự tu hành), nó 
dẫn đến sự tỉnh-ngộ, dẫn đến sự chán-bỏ, sự chấm-dứt, sự bình-an, trí-biết 


trực tiếp, sự giác-ngộ, Niết-bàn. Do vậy ta đã tuyên bố rõ về những điều này. 
“Bởi vậy, này Mãlunkyãputta, hãy nhớ rằng: những gì ta đã không 
tuyên bố thì coi như đã không được tuyên bố, và nhớ rằng: những gì ta đã 
tuyên bố là coi như đã được tuyên bồ.” 
Đó là lời đức Thế Tôn đã nói. Thầy Mãlunkyäputta hài lòng và vui 
mừng với lời dạy của đức Thế Tôn. !9 
(MN 63: C¡Jamalunkya Suffa) 
(Tiểu Kinh Mãlunkya) 


(2) Cốt Lõi Của Đời Sống Tâm Linh 


1. Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Rãjagaha 
(Vương Xá) trên Đỉnh Núi Kền Kền (Linh Thứu), lúc đó không lâu sau khi 
thầy Devadatta (Đề-bà-đạt-đa) đã bỏ đi.'”° Ở đó, khi đề cập đến Devadatta, 
đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ kheo như vây: 

2. (1) “Này các Tỳ kheo, ở đây có người họ tộc vì có niềm-tin đã từ bỏ 
đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành, người đó đã suy xét như 
vầy: “Tôi là một nạn nhân của sự sinh, già, và chết, của sự buôn sâu, than 
khóc, đau khổ, ưu phiền, và tuyệt vọng; tôi là một nạn nhân của khổ, là một 


con môi của khô. Chăn chăn răng sự châm-dút toàn bộ đông khô này là có 


224 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đê giáo lÿ 


thể làm được [là có thể biết được, chứng ngộ được].` Khi xuất gia tu hành 
như vậy, (1) người đó đạt được lợi, vinh, danh [lợi lộc, vinh dự, và danh 
tiếng]. (ii) (rồi) Người đó đắc chí hài lòng với sự lợi, vinh, danh đó, và (coi 
như) ý-nguyện (ban đầu) của mình đã được hoàn thành. (ii) Chính do như 
vậy, người đó ca ngợi bản thân mình và chê bai những người khác như vây: 
“Tôi đã đạt được lợi, vinh, danh, nhưng những tu sĩ khác thì chưa đạt được 
øì, chưa được aI biết đến." Như vậy người đó trở nên say-sưa với sự lợi, vinh, 
danh đó; bắt đầu lơ tâm phóng dật, sa ngã vào sự lơ tâm phóng dật, và đang 
bị lơ tâm phóng đật; người đó sống trong sự khổ. 


- “Ví dụ có người đang cần gỗ lõi, đang tìm gỗ lõi, đang đi tìm gỗ lõi, 
đến chỗ một cây to có gỗ lõi. Bỏ qua hết phần gỗ lõi, phần gỗ mềm, phần vỏ 
trong và phần vỏ ngoài, người đó chỉ cắt lấy các cành và lá mang về, trong 
đầu tưởng rằng đó là phần gỗ lõi. Rồi có một người mắt sáng nhìn thấy người 
đó làm vậy, có lẽ nói răng: “Anh này chắng biết đâu là phần gỗ lõi, phần gỗ 
mềm, phần vỏ trong và phần vỏ ngoài, phần cành và lá. Như vậy, trong khi 
đang cần gỗ lõi, đang tìm gỗ lõi, đang đi tìm gỗ lõi, anh ta đến chỗ cây to có 
gỗ lõi và bỏ qua hết phần gỗ lõi, phần gỗ mềm, phần vỏ trong và phần vỏ 
ngoài, anh ta chỉ cắt lẫy các cành và lá mang về, trong đầu tưởng đó là phần 
gỗ lõi. Dù anh ta có định làm cái gì bằng gỗ lõi thì mục đích đó sẽ không làm 
được.” Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, ở đây có một người họ tộc vì 
có niềm-tin đã từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành ... 
[mu írên] ... người đó sống trong sự khổ. Tỳ kheo này được gọi là người chỉ 
lấy phần cành và lá của đời sống tâm linh, và chỉ dừng lại ở đó. 

3. (2) “Này các Tỳ kheo, ở đây có người họ tộc vì có niềm-tin đã từ bỏ 
đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành, người đó đã suy xét như 
vầy: “Tôi là một nạn nhân của sự sinh, già, và chết, của sự buồn sầu, than 
khóc, đau khổ, ưu phiên, và tuyệt vọng; tôi là một nạn nhân của khổ, là một 
con môi của khổ. Chắn chắn rằng sự chấm-dứt toàn bộ đống khổ này là có 
thể làm được [là có thể biết được, chứng ngộ được]. Khi xuất gia tu hành 
như vậy, (1) người đó đạt được lợi, vinh, danh. (1) (nhưng) Người đó không 


đắc chí hài lòng với sự lợi, vinh, danh đó, và (coi) ý-nguyện (ban đầu) của 


Chương VII— Con Đường Dẫn Tới Sự Giải-Thoát * 225 


mình cha được hoàn thành. (11) Chính nhờ như vậy, người đó không ca 
ngợi bản thân mình và không chê bai những người khác. Người đó không bị 
say-sưa với sự lợi, vinh, danh; người đó không bắt đầu lơ tâm phóng dật và 
không sa ngã vào sự lơ tâm phóng dật. Sau khi chuyên chú tu tập, người đó 
đạt được sự chứng đắc về phần “Giới-hạnh”. (iv) (rồi) Người đó đắc chí hài 
lòng với sự chứng đắc về phần giới-hạnh đó, và (coi như) ý-nguyện (ban 
đầu) của mình đã được hoàn thành. (v) Chính do như vậy, người đó lại ca 
ngợi bản thân mình và chê bai những người khác như vây: “Tôi đắc được 
phần giới-hạnh; tôi có tính-cách (đức hạnh) tốt; nhưng những tu sĩ khác thì 
thiếu giới-hạnh (không đức hạnh), có tính-cách xấu.` Như vậy người đó trở 
nên say-sưa với sự chứng đắc về phần giới-hạnh đó, bắt đầu lơ tâm phóng 
dật, sa ngã vào sự lơ tâm phóng dật, và đang bị lơ tâm phóng dật, người đó 


sông trong sự khô. 


- “Ví dụ có người đang cần gỗ lõi, đang tìm gỗ lõi, đang đi tìm gỗ lõi, 
đến chỗ một cây to có gỗ lõi. Bỏ qua hết phần gỗ lõi, phần gỗ mềm, phần vỏ 
trong và phần cành và lá, người đó chỉ cắt lây phần vỏ ngoài mang về, trong 
đầu tưởng đó là phần gỗ lõi. Rồi có một người mắt sáng nhìn thấy người đó 
làm vậy, có lẽ nói rằng: “Anh này chăng biết đâu là phần gỗ lõi ... phần cành 
và lá. Như vậy, trong khi đang cần gỗ lõi ... anh ta chỉ cắt lẫy phần vỏ ngoài 
mang về, trong đầu tưởng đó là phần gỗ lõi. Dù anh ta có định làm cái gì 
bằng gỗ lõi thì mục đích đó sẽ không làm được. Cũng giống như vậy, này 
các Tỳ kheo, ở đây có một người họ tộc vì có niềm-tin đã từ bỏ đời sống tại 
gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành ... người đó sống trong sự khổ. Tỳ 
kheo này được gọi là người chỉ lây phần vỏ ngoài của đời sống tâm linh, và 
chỉ dừng lại ở đó. 

4. (3) “Này các Tỳ kheo, ở đây có người họ tộc vì có niềm-tin đã từ bỏ 
đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành, người đó đã suy xét như 
vầy: “Tôi là một nạn nhân của sự sinh, già, và chết, của sự buôn sâu, than 
khóc, đau khổ, ưu phiền, và tuyệt vọng; tôi là một nạn nhân của khổ, là một 
con môi của khổ. Chắn chắn răng sự chấm-dứt toàn bộ đống khổ này là có 
thể làm được [là có thê biết được, chứng ngộ được].` Khi xuất gia tu hành 


226 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đê giáo lý 


như vậy, (1) người đó đạt được lợi, vinh, danh. (1) (nhưng) Người đó không 
đắc chí hài lòng với sự lợi, vinh, danh đó, và (coi) ý-nguyện (ban đầu) của 
mình vẫn cha được hoàn thành ... Sau khi chuyên chú tu tập, người đó đạt 
được sự chứng đắc về phần “Giới-hạnh”. (1i) (nhưng) Người đó không đắc 
chí hài lòng với sự chứng đắc về phần giới-hạnh đó, và (coi) ý-nguyện của 
mình vẫn cha được hoàn thành. (iv) Chính nhờ như vậy, người đó không ca 
ngợi bản thân và không chê bai những người khác. VỊ tu sĩ đó không bị say- 
sưa với sự chứng đắc về phần “GŒiới-hạnh”; người đó không bắt đầu lơ tâm 
phóng dật và không sa ngã vào sự lơ tâm phóng dật. Sau khi chuyên chú tu 
tập, người đó đạt tới sự chứng đắc phần “Ðjuj-tâm” (thiền định). (v) (rồi) 
Người đó đắc chí hài lòng với sự chứng đắc về phần định-tâm đó, và (coi) ý- 
nguyện (ban đầu) của mình đế được hoàn thành. (f) Chính do như vậy, người 
đó lại ca ngợi bản thân mình và chê bai những người khác như vây: “Tôi đã 
đạt-định; tâm tôi đã được hợp-nhất; nhưng những tu sĩ khác thì có tâm phân- 
tán, với tâm của họ lăng xăng chạy nhảy.” Như vậy người đó trở nên say-sưa 
với sự chứng đắc phần định-tâm đó, bắt đầu lơ tâm phóng dật, sa ngã vào sự 


lơ tâm phóng dật, và đang bị lơ tâm phóng dật, người đó sống trong sự khổ. 


- “Ví dụ có người đang cần gỗ lõi, đang tìm gỗ lõi, đang đi tìm gỗ lõi, 
đến chỗ một cây to có gỗ lõi. Bỏ qua hết phần gỗ lõi, phần gỗ mềm, phần vỏ 
ngoài, và phần cành và lá, người đó chỉ cắt lây phân vỏ frong mang về, trong 
đầu tưởng đó là phần gỗ lõi. Rồi có một người mắt sáng nhìn thấy người đó 
làm vậy, có lẽ nói rằng: “Anh này chẳng biết đâu là phần gỗ lõi ... phần cành 
và lá. Như vậy, trong khi đang cần gỗ lõi ... anh ta chỉ cắt lẫy phần vỏ trong 
mang về, trong đầu tưởng đó là phần gỗ lõi. Dù người đó có định làm cái gì 
băng gỗ lõi thì mục đích đó sẽ không làm được.” Cũng giống như vậy, này 
các Tỳ kheo, ở đây có một người họ tộc vì có niềm-tin đã từ bỏ đời sống tại 
gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành ... người đó sống trong sự khổ. Tỳ 
kheo này được gọi là người chỉ lấy phần vỏ trong của đời sống tâm linh, và 
chỉ dừng lại ở đó. 

5. (4) “Này các Tỳ kheo, ở đây có người họ tộc vì có niềm-tin đã từ bỏ 


đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành, người đó đã suy xét như 


Chương VII— Con Đường Dẫn Tới Sự Giải-Thoát * 227 


vầy: “Tôi là một nạn nhân của sự sinh, già, và chết, của sự buồn sầu, than 
khóc, đau khổ, ưu phiền, và tuyệt vọng; tôi là một nạn nhân của khổ, là một 
con môi của khổ. Chắn chắn rằng sự chấm-dứt toàn bộ đống khổ này là có 
thể làm được [là có thể biết được, chứng ngộ được].` Khi xuất gia tu hành 
như vậy, (1) người đó đạt được lợi, vinh, danh. (1) (nhưng) Người đó không 
đắc chí sự lợi, vinh, danh đó, và (coi) ý-nguyện (ban đầu) của mình cha 
được hoàn thành.... Sau khi chuyên chú tu tập, người đó đạt được sự chứng 
đắc về phần “GŒiới-hạnh”. (1) Người đó có hài lòng với phần chứng đắc về 
giới-hạnh đó, nhưng (coi) ý-nguyện của mình vẫn cha được hoàn thành ... 
Sau khi chuyên chú tu tập, người đó đạt được sự chứng đắc về phần “Ðjwh- 
tâm” (thiền định). (iv) Người đó có hài lòng với sự chứng đắc phần định-tâm 
đó, nhưng (coi) ý-nguyện của mình vẫn cha được hoàn thành. (v) Chính 
nhờ như vậy, người đó không ca ngợi bản thân mình và không chê bai 
những người khác. Như vậy người đó không bị say-sưa với sự chứng đắc về 
phần định-tâm; người đó không bắt đầu lơ tâm phóng dật, không sa ngã vào 
sự lơ tâm phóng dật. Rồi Sau khi chuyên chú tu tập, người đó đạt tới 7rí-biết 
và tâm-nhìn (sự-biết và sự-thấy).! (vi) (nhưng) Người đó đắc chí hài lòng 
với trí-biết và tầm-nhìn đó, và (coi) ý-nguyện của mình đế được hoàn thành. 
(vi) Chính do như vậy, người đó lại ca ngợi bản thân mình và chê bai những 
người khác như vây: “Tôi sống biết và thấy, nhưng những tu sĩ khác sống 
không biết và không thấy.° Người đó trở nên say-sưa bởi cái trí-biết và tầm- 
nhìn đó, bắt đầu lơ tâm phóng dật, sa ngã vào sự lơ tâm phóng dật, và đang bị 


lơ tâm phóng dật, người đó sống trong sự khô. 


- “Ví dụ có người đang cần gỗ lõi, đang tìm gỗ lõi, đang đi tìm gỗ lõi, 
đến chỗ một cây to có gỗ lơi. Bỏ qua hết phần gỗ lõi lõi, phần vỏ ngoài, phần 
vỏ trong, và phần cành và lá, người đó chỉ cắt lẫy phần gỗ mềm mang về, 
trong đầu tưởng đó là phần gỗ lõi. Rồi có một người mắt sáng nhìn thấy 
người đó làm vậy, có lẽ nói răng: “Anh này chẳng biết đâu là phần gỗ lõi ... 
phần cành và lá. Như vậy, trong khi đang cần gỗ lõi ... anh ta chỉ cắt lấy 
phân gỗ mềm mang về, trong đầu tưởng đó là phần gỗ lõi. Dù anh ta có định 


làm cái gì bằng gỗ lõi thì mục đích đó sẽ không làm được.” Cũng giống như 


228 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lÿ 


vậy, này các Tỳ kheo, ở đây có một người họ tộc vì có niềm-tin đã từ bỏ đời 
sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành ... người đó sống trong sự 
khổ. Tỳ kheo này được gọi là người chỉ lấy phần gỗ mềm trong của đời sống 
tâm linh, và chỉ dừng lại ở đó. 

6. (5) “Này các Tỳ kheo, ở đây có người họ tộc vì có niềm-tin đã từ bỏ 
đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành, người đó đã suy xét như 
vầy: “Tôi là một nạn nhân của sự sinh, già, và chết, của sự buồn sầu, than 
khóc, đau khổ, ưu phiên, và tuyệt vọng; tôi là một nạn nhân của khổ, là một 
con môi của khổ. Chắn chắn rằng sự chấm-dứt toàn bộ đồng khổ này là có 
thể làm được [là có thể biết được, chứng ngộ được].` Khi xuất gia tu hành 
như vậy, (1) người đó đạt được lợi, vinh, danh. (1) (nhưng) Người đó không 
đắc chí hải lòng với sự lợi, vinh, danh đó, và (coi) ý-nguyện (ban đầu) của 
mình cha được hoàn thành.... Sau khi chuyên chú tu tập, người đó đạt được 
sự chứng đắc về phần “Giới-hạnh”. (11) Người đó có hài lòng với sự chứng 
đắc về phần giới-hạnh đó, nhưng (coi) ý-nguyện của mình vẫn cjz được 
hoàn thành ... Rồi Sau khi chuyên chú tu tập, người đó đạt tới sự chứng đắc 
phần “Ðjwh-tâm” (thiền định). (iv) Người đó có hài lòng với sự chứng đắc 
phần định-tâm đó, và nhưng (coi) ý-nguyện của mình vẫn ch được hoàn 
thành ... Rồi Sau khi chuyên chú tu tập, người đó đạt tới “7zí-biết và tâm- 
nhìn”. (v) Người đó hài lòng với trí-biết và tầm-nhìn đó, nhưng (coi) ý- 
nguyện của mình vẫn cJzzz được hoàn thành. (vi) Chính nhờ như vậy, người 
đó không ca ngợi bản thân mình và không chê bai những người khác. Như 
vậy người đó không bị say-sưa với trí-biết và tầm-nhìn đó; người đó không 
bắt đầu lơ tâm phóng dật, không sa ngã vào sự lơ tâm phóng dật. Rồi tiếp tục 
Sau khi chuyên chú tu tập, người đó đạt tới “Sự giải-thoát vĩnh viễn”. Và 
không thê nảo vị Tỳ kheo đó còn bị rớt khỏi sự giải-thoát vĩnh viễn đó. "2 


- “Ví dụ có người đang cần gỗ lõi, đang tìm gỗ lõi, đang đi tìm gỗ lõi, đi 
đến chỗ một cây to có gỗ lõi, và chỉ chặt lấy phần gỗ lõi mang về, trong đầu 
biết rõ đó là phần gỗ lõi. Rồi có một người sáng mắt nhìn thấy người đó làm 
vậy, có lẽ nói rằng: “Anh này biết rõ đâu là phần gỗ lõi, phần gỗ mềm, phần 


vỏ trong, phân vỏ ngoài, và phân cành và lá. Vì vậy, khi đang cân gô lõi, 


Chương VII— Con Đường Dẫn Tới Sự Giải-Thoát * 229 


đang tìm kiếm gỗ lõi, đang đi tìm gỗ lõi, anh ta đi đến chỗ cây to có gỗ lõi, 
và chỉ chặt lây phần gỗ lõi mang về, trong đầu biết rõ đó là phần gỗ lõi. Dù 
anh ta có định làm cái gì bằng gỗ lõi thì mục đích đó sẽ làm được.” Cũng 
giống như vậy, này các Tỳ kheo, ở đây có một người họ tộc vì có niềm-tin đã 
từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành ... Khi người đó 
Sau khi chuyên chú tu tập, người đó đạt tới “sự giải-thoát vĩnh viễn”. Và 
không thê nảo vị Tỳ kheo đó còn bị rớt khỏi sự giải-thoát vĩnh viễn đó. 

7. “Vậy đó, này các Tỳ kheo, đời sống tâm linh không phải lấy sự “Lợi, 
vinh, danh" là ích-lợi của nó, hoặc sự chứng đắc phần “Giới-hạn”” là ích-lợi 
của nó, hoặc sự chứng đắc phần “Định-tâm” (thiền định) là ích-lợi của nó, 
hoặc “7rí-biết và tâm-nhìn” (trí tuệ) là ích-lợi của nó. Mà chính “Sự giải- 
thoát bất lay chuyển của tâm” này mới là mục-tiêu của đời sống tâm linh, là 


gỗ-lõi (cốt-lõi) của nó, và là kết-cuộc của nó.”!”3 


Đó là lời đức Thế Tôn đã nói. Các Tỳ kheo hài lòng và vui mừng với 
những lời dạy của đức Thế Tôn. 


(MN 29: M/ahasaropama Suffa) 
(Đại Kinh Ví Dụ Gỗ Lõi) 


(3) Sự Phai Biến Tham Dục 


() “Này các Tỳ kheo, nếu những du sĩ khác đạo có hỏi các thầy: “Này 
các bạn, vì mục đích gì đi sống đời sống tâm linh theo/đưới sa-môn Cồ-đàm 
[tức Phật]?—khi được hỏi như vậy, các thầy nên trả lời họ như vầy: “Này 
các bạn, (mục đích) đó là để dân tới sự phai biến tham-dục nên mới đi sống 
đời sống tâm linh đưới đức Thế Tôn.? 

“Rồi, này các Tỳ kheo, nếu những du sĩ khác đạo có hỏi các thầy: 
“Nhưng, này các bạn, có con-đường (đạo) nào, có đường-ổi nào để dẫn tới sự 
phai biến tham-dục đó?°—khi được hỏi như vậy, các thầy nên trả lời họ như 
vầy: “Này các bạn, có một con-đường, có một đường-đi để dẫn tới sự phai 


biến tham-dục." 


230 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lÿ 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là con-đường, cái gì là đường-đi để dẫn tới 
sự phai biến tham-dục đó? Chính là Bát Thánh Đạo; đó gồm: chánh-kiến ... 
chánh-định. Đây là con-đường (đạo), đây là đường-đi để dẫn tới sự phai biến 


tham-dục. 


“Này các Tỳ kheo, khi được hỏi như vậy, các thầy nên trả lời họ theo 


cách như vậy.” 
(ID) [Hoặc theo những cách khác, có thể trả lời họ như vậy:] 


“Này các bạn, đó là để dẫn tới sự đẹp-bỏ những gông-cùm (kiết sử) ... 
để dẫn tới sự bứng-bỏ những khuynh-hướng tiêm-ẩn (tùy miên) ... để dẫn tới 
sự hoàn-toàn hiểu cái hành trình (quá trình sinh tử) ... đề dẫn tới sự tiêu-điệt 
những ô-nhiềm (lậu tận)... đề dẫn tới sự chứng quả là trí-biết đích thực 
(mình) và sự giải-thoát ... để đạt tới sự-biết và sự-thấy (trí biết và tầm nhìn) 
... để đạt tới Miếf-bàn không còn dính-chấp, nên mới đi sống đời sống tâm 
linh dưới đức Thế Tôn.'!”4 


“Rồi, này các Tỳ kheo, nếu những du sĩ khác đạo có hỏi các thầy: 
“Nhưng, này các bạn, có con-đường (đạo) nào, có đường-đi nào để dẫn tới sự 
dẹp-bỏ các gông-cùm ... đê đạt tới Niết-bàn không còn đính-chấp đó— khi 
được hỏi như vậy, các thầy nên trả lời họ như vầy: “Này các bạn, có một con- 
đường, có một đường-đi để dẫn tới ... để đạt tới Niễt-bàn không còn sự dính- 
chấp đó. 

“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là con-đường, cái gì là đường-đi để dẫn tới 
sự dẹp-bỏ các gông-cùm ... đề đạt tới Niết-bàn không còn dính-chấp. Chính 
là Bát Thánh Đạo; đó là: chánh-kiến ... chánh-định. Đây là con-đường, đây 
là đường-đi để dẫn tới sự dẹp-bỏ các gông-cùm ... đề đạt tới Niết-bàn không 


còn dính-chấp. 


“Này các Tỳ kheo, khi được hỏi như vậy, các thầy nên trả lời họ theo 


cách như vậy.” 


(SN 45:41 & 45:48, ké: hợp) 


Chương VII— Con Đường Dẫn Tới Sự Giải-Thoát * 231 


2. PHÂN TÍCH VÉ CON ĐƯỜNG TÁM PHÂN 
(Bát Thánh Đạo) 


“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy con-đường Bát Thánh Đạo và 
ta sẽ phân tích nó cho các thầy. Hãy lắng nghe và chú-tâm kỹ càng, ta sẽ 
nói.” 

“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn nói điều này: 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là Bát Thánh Đạo? Đó gồm: chánh-kiến ... 
chánh-định. '" 


(1) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là chánh-kiên [cách-nhìn đúng đăn]? 
Đó là sự biệt vê khô, sự biệt về nguôn-gôc khô, sự biệt vê sự châm-dứt khô, 


sự biết về con-đường dẫn tới sự chắm-dứt khổ: đây được gọi là chánh-kiến. 


(2) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là chánh tư-duy [ý-định đúng đắn]? Đó 
là ý định từ-bỏ (vô tham), ý định không ác-ý (vô sân), ý định không gây-hại 
(vô hạn): đây được gọi là chánh tư-duy. 


(3) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là chánh-ngữ [lời-nói đúng đắn]? Sự 
kiêng cữ sự nói-dối nói sai, kiêng cữ sự nói lời gây chia-rẽ, kiêng cữ sự nói 
lời nói gắt-gỏng nạt nộ, kiêng cữ sự nói chuyện tầm-phào tán dóc: đây được 
gọi là chánh-ngữ. 


(4) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là chánh-nghiệp [hành-động đúng đắn]? 
Sự kiêng cữ sát-sinh, kiêng cữ gian-cắp, kiêng cữ tà-dâm tà dục:!”° đây được 


gọi là chánh-nghiệp. 


(5) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là chánh-mạng [sự mưu-sinh đúng 
đắn]? Ở đây một người đệ tử thánh thiện, sau khi đã dẹp bỏ sự mưu-sinh sai 
trái, chỉ kiếm sống nuôi thân bằng sự mưu-sinh đúng đắn: đây được gọi là 
chánh-mạng. 

(6) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là chánh tinh-tấn [sự nỗ-lực đúng 
đắn]? Ở đây, này các Tỳ kheo, Ở đây, này các Tỳ kheo, (¡) một Tỳ kheo 
phát tạo mong-muốn không khởi sinh những trạng thái bất thiện xấu ác chưa 


232 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đê giáo lý 


khởi sinh; người đó tạo sự cố-gắng, phát khởi sự nỗ-lực (tinh tấn), áp dụng 
tâm, và KK tu (tinh cân). (¡) Người đó phát tạo mong-muốn ## bỏ những 
trạng thái bất thiện xấu ác đã khởi sinh ... () Người đó phát tạo mong- 
muốn khởi sinh những trạng thái thiện lành chưa khởi sinh ... (iv) Người đó 
phát tạo mong-muốn đ„y rì liên tục những trạng thái thiện lành đã khởi 
sinh, để chúng không bị sa sút, để chúng gia tăng, tăng trưởng, và hoàn 
thiện nhờ sự tu-tập; người đó tạo sự cô-gắng, phát khởi sự nỗ-lực, áp dụng 


tâm, và KK tu. Đây được gọi là chánh tỉnh-tấn. 


(7) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là chánh-niệm [sự tâm-niệm đúng đăn]? 
Ở đây, này các Tỳ kheo, (¡) một Tỳ kheo an trú quán sát /hân trong thân, 
nhiệt thành, thường rõ-biết (tỉnh giác), có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự 
thèm-muốn (tham) và buồn-phiền (ưu) đối với thế giới. (ii) Người đó an trú 
quán sát những cảm-giác (thọ) trong những cảm-giác, nhiệt thành, rõ-biết, có 
chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn và buồn-phiền đối với thế giới. 
(ii) Người đó an trú quán sát ứâm trong tâm, nhiệt thành, rõ-biết, có chánh- 
niệm, sau khi đã đẹp bỏ sự thèm-muốn và buôn-phiền đối với thế giới. (iv) 
Người đó an trú quán sát những giáo pháp [những hiện-tượng, các pháp] 
trong những giáo pháp, nhiệt thành, rõ-biết, có chánh-niệm, sau khi đã dẹp 
bỏ sự thèm-muốn và buôồn-phiền đối với thế giới. Đây được gọi là chánh- 


niệm. (gồm ' bồn nên tảng chánh-niệm): thân, thọ, tâm, pháp) 


(8) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là chánh-định [sự định-tâm đúng đắn]? 
Ở đây, này các Tỳ kheo: (¡) “Tách ly khỏi những khoái-lạc giác quan (dục 
lạc), tách ly khỏi những trạng thái bất thiện, một Tỳ kheo chứng nhập và an 
trú trong tầng thiền định thứ nhất (Nhất thiền), trạng thái có đi kèm với ý- 
nghĩ (tằm) và sự soi-xét (tứ), có niềm hoan-hỷ (hỷ) và hạnh-phúc (lạc) được 
sinh ra từ sự tách-ly đó.” 


(ii) “Với sự lắng lặn ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét (tứ), người đó chứng 
nhập và an trú trong tầng thiền định thứ hai (Nhị thiền), trạng thái có sự tự- 
tin bên trong và sự hợp-nhất của tâm, không còn ý-nghĩ và sự soi-xét, và có 
sự hoan-hỷ (hỷ) và sự hạnh-phúc (lạc) được sinh ra từ sự định-tâm. 


Chương VII— Con Đường Dẫn Tới Sự Giải-Thoát * 233 


(1i) “Với sự phai biến luôn yếu tố hoan-hỷ (hÿ), người đó an trú buông- 
xả, và có chánh-niệm và rõ-biết (tỉnh giác), người đó trải nghiệm sự sướng 
bằng thân (thân lạc); người đó chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ 
ba (Tam thiền), trạng thái mà các bậc thánh nhân gọi là: “Người đó buông-xả 


323.2 


và có chánh-niệm, là người an trú một cách hạnh-phúc (tâm lạc)”. 


(iv) “Với sự đẹp bỏ sự sướng-khổ (không còn sướng hay khổ), và với sự 
phai biến trước đó của sự vui-buôn (không còn hỷ hay ưu), một Tỳ kheo 
chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ tư (Tứ thiền), trạng thái không 
còn sướng hay khổ, và gồm có sự chánh-niệm được thanh lọc tinh khiết nhờ 


sự buông-xả.”” 


(SN 45:08, Quyên 5) 


3. SỰ CÓ BẠN TÓT, ĐẠO HỮU TÓT 


Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống giữa những 
người dân xứ Thích-Ca, trong một thị trấn của họ có tên là Nãgaraka.'”” Rồi 
ngài Änanda đến gặp đức Thế Tôn. Sau khi đến gặp, thầy ấy kính lễ đức, 
ngồi xuống một bên, và thưa răng: “Thưa đức Thế Tôn, đây là một-nửa của 
đời sống tâm linh [đời sống thánh thiêng: đời sống tu hành; phạm hạnh], đó 


là: sự có đạo-hữu tốt, đồng-môn tốt, đồng-đạo tốt.”!”3 


“Không phải vậy, này Ananda! Không phải như vậy, này Ananda! Này 
Ananda, đó chính là toàn-bộ đời sống tâm linh, đó là: sự có đạo-hữu tốt, 
đồng-môn tốt, đồng-đạo tốt, điều đó có thể trông đợi người đó sẽ tu tập và tu 


dưỡng con-đường “Bát Thánh Đạo'.!”? 


“Và, này Ananda, theo cách nào một Tỳ kheo với sự có đạo-hữu tốt, 
đồng-môn tốt, đồng-đạo tốt sẽ tu tập và tu dưỡng con-đường “Bát Thánh 
Đạo? [Tám Phần Thánh Thiện, Bát Chi Thánh Đạo]? Ở đây, này Ananda, một 
Tỳ kheo tu tập cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến), dựa trên sự /ách-iy (lánh 
trần, ân dật), sự chán-bỏ, và sự chấm-dứt, dần chín muồi tới sự buông bỏ giải 
thoát. Người đó tu tập ý-định đúng đắn (chánh tư duy) ... lời-nói đúng đắn 


234 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lÿ 


(chánh ngữ) ... hành-động đúng đắn (chánh nghiệp) ... sự mưu-sinh đúng 
đắn (chánh mạng) ... sự nỗ-lực đúng đắn (chánh tỉnh tấn)... sự tâm-niệm 
đúng đắn (chánh niệm)... sự định-tâm đúng đắn (chánh định), dựa trên sự 
fách-ly, sự chán-bỏ, và sự chấm-dứt, dần chín muỗi tới sự buông bỏ giải 
thoát.!?° Này Änanda, theo cách này là một Tỳ kheo với sự có đạo-hữu tốt, 


đồng-môn tốt, đồng-đạo tốt tu tập và tu dưỡng con-đường “Bát Thánh Đạo". 


“Này Änanda, với phương pháp sau đây thì cũng có thể hiểu được cách 
mà toàn bộ đời sống tâm linh chính là sự có đạo-hữu tốt, đồng-môn tốt, 
đồng-đạo tốt, đó là, này Änanda, bằng cách dựa theo Ta đây (tức Phật) như 
một người đạo-hữu tốt, nên những chúng sinh phải bị (tái) sinh sẽ được giải 
thoát khỏi sự-sinh; những chúng sinh phải bị già được sẽ giải thoát khỏi sự- 
già; những chúng sinh phải bị chết sẽ được giải thoát khỏi sự-chết; những 
chúng sinh phải bị sự buồn sâu, than khóc, khổ đau, ưu phiền, và tuyệt vọng 
buôn sẽ được giải thoát khỏi sự buồn sầu, than khóc, khổ đau, ưu phiên, và 
tuyệt vọng. Này Änanda, với phương pháp này thì có thể hiểu được cách mà 
toàn bộ đời sống tâm linh chính là sự có đạo-hữu tốt, đồng-môn tốt, đồng- 


đạo tốt.” 


(SN 45:02) 


4. SỰ TU TẬP TIỀN DÂN 

I. Tôi nghe như vày.!#! Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở 
Savatth1 (Xá-vệ), trong Khu Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. 

2. Bấy giờ, vào lúc giữ trưa, có bà-la-môn tên Jãnussoni đang đi trên 
chiếc xe ngựa toàn trắng được kéo bởi những con ngựa cái trắng. Ông ta nhìn 
thấy du sĩ Pilotika đang đi tới từ xa, và hỏi du sĩ: “Thầy Vacchãyana đi đâu 
về vào lúc giữa trưa như vậy?”18 

“Thưa ngài, tôi đang đi về từ chỗ gặp sa-môn Cồ-Đàm.” 

“Thầy Vacchãyana nghĩ gì về sự sáng suốt của trí-tuệ của sa-môn Cô- 


Đàm? Ông ta là người hiền trí, có phải vậy không?” 


Chương VII— Con Đường Dẫn Tới Sự Giải-Thoát * 235 


“Thưa ngài, tôi là ai mà biêt được sự sáng suôt của trí-tuệ của sa-môn 
Cô-Đàm? Chắc chăn phải là người ngang băng với bậc ây thì mới biệt được 


sự sáng suôt của trí-tuệ của bậc ây.” 


“Thầy Vacchãyana đang khen ngợi sa-môn Cồ-Đàm với lời khen ngợi 


cao nhât đó.” 


“Thưa ngài, tôi là ai mà khen ngợi sa-môn Cồ-Đàm? Sa-môn Cô-Đàm 
được khen ngợi bởi những người được khen ngợi nhất trong số những thiên 
thần và loài người.” 

“Thầy Vacchãyana nhìn thấy những lý do gì mà có niềm-tin chắc chắn 
về sa-môn Cồ-Đàm đến mức như vậy?” 

3. “Thưa ngài, giả sử có một người săn voi khôn khéo đi vô khu rừng 
voi và nhìn thấy một dấu chân voi lớn, bề dài lớn và bề ngang lớn. Người đó 
có thể đi đến kết luận rằng: “Đúng thực, đây là một con voi đực lớn.” Cũng 
giống như vậy, khi tôi nhìn thấy bốn dấu chân của sa-môn Cô-Đàm, tôi đã đi 
đến kết luận rằng: “Đức Thế Tôn là bậc giác-ngộ toàn thiện, Giáo Pháp đã 
được đức Thế Tôn giảng bày một cách hay khéo, Tăng Đoàn đang tu tập 
phương cách tốt lành. Bốn (dấu chân) đó là gì? 


4. “Thưa ngài, tôi đã thấy nhiều bậc thánh nhân thông thái, những 
người rất khôn khéo, có hiểu biết về những giáo thuyết của những người 
khác, biện lý sắc xảo như chẻ được sợi tóc; họ đến đây đến đó, đả kích những 
quan-điểm của những người khác bằng trí khôn sắc xảo của họ. Khi họ nghe 
tin: 'Sa-môn Cô-Đàm sẽ tới một ngôi làng hay một thị trấn nào đó", họ sắp 
đặt (chuẩn bị) một vấn đề như vầy: “Chúng ta sẽ tới gặp sa-môn Cò-Đàm để 
hỏi ông ta câu hỏi này. Nếu bị hỏi như vẩy, ông ta sẽ trả lời như vậy, thì 
chúng ta sẽ bác bỏ triết lý của ông ta theo cách này; còn nếu bị hỏi như vậy, 
ông ta sẽ trả lời như vậy, thì chúng ta sẽ bác bỏ triết lý của ông ta theo cách 
kia. 

“Rồi họ nghe tin: 'Sa-môn Cô-Đàm đã tới một ngôi làng hay thị trấn. 


Họ đi tới gặp sa-môn Cô-Đàm, và sa-môn Cô-Đàm đã hướng dẫn, khởi 


236 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lÿ 


xướng, phát khởi, và làm hoan hỷ họ bằng bài nói chuyện về Giáo Pháp. Sau 
khi họ được hướng dẫn, được khởi xướng, được phát khởi, và được làm hoan 
hỷ như vậy bằng bài nói chuyện về Giáo Pháp, họ thậm chí không còn muốn 
hỏi bậc ấy những câu hỏi như họ đã dự tính, lấy đâu họ còn muốn bác bỏ 
giáo thuyết của bậc ấy nữa? Sự thật là, họ đã trở thành những đệ tử của đức 
Thế Tôn. Khi tôi nhìn thấy đấu chân thứ nhất này của sa-môn Cồ-Đàm, tôi 
đã đi đến kết luận: 'Đức Thể Tôn là bậc giác-ngộ toàn thiện, Giáo Pháp đã 
được đức Thế Tôn giảng bày một cách hay khéo, Tăng Đoàn đang tu tập 
phương cách tốt lành. 


5. “Lại nữa, tôi đã thấy nhiều bà-la-môn thông thái, những người rất 
khôn khéo ... Sự thật là, họ cũng trở thành những đệ tử của đức Thế Tôn. Khi 
tôi nhìn thấy đấu chân thứ hai của sa-môn Cồ-Đàm, tôi đã đi đến kết luận: 


Đức Thế Tôn là bậc giác-ngộ toàn thiện... ` 


6. “Lại nữa, tôi đã thấy nhiều gia chủ thông thái, những người rất khôn 
khéo ... Sự thật là, họ cũng trở thành những đệ tử của đức Thế Tôn. Khi tôi 
nhìn thấy đấu chân thứ ba của sa-môn Cồ-Đàm, tôi đã đi đến kết luận: 'Đức 


Thế Tôn là bậc Øiác-ngỘ toàn thiện... `. 


7. “Lại nữa, tôi đã thấy nhiều tu sĩ (sa-môn) thông thái, những người rất 
khôn khéo ... họ thậm chí không còn muốn hỏi bậc ấy những câu hỏi như họ 
đã dự tính, lấy đâu họ còn muốn bác bỏ giáo thuyết của bậc ấy nữa? Sự thật 
là, họ đã hỏi xin sa-môn Cô-Đàm cho phép họ từ bỏ đời sống gia đình để đi 
sống đời xuất gia, và sa-môn Cồ-Đàm đã cho phép họ xuất gia tu hành. Sau 
một thời gian, sau khi họ đã xuất gia, sống một mình, lui về (thu mình), 
chuyên chú (tu tập), nhiệt thành, và kiên định, bằng cách tự mình chứng ngộ 
trí-biết trực tiếp nên ngay trong kiếp này [ngay bây giờ và tại đây] họ chứng 
nhập và an trú trong những mục-tiêu tối thượng đó của đời sống tâm linh (sự 
giác ngộ, sự giải thoát), mà vì (mục tiêu) đó những người họ tộc đã đúng đắn 
từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sống đời xuất gia tu hành. Họ đã nói như 
vầy: “Chúng tôi đã từng quá lầm lạc, chúng tôi đã từng quá điêu tàn, bởi 


trước kia chúng tôi cứ tuyên bố mình là tu sĩ (sa-môn) dù lúc đó chúng tôi 


Chương VII— Con Đường Dẫn Tới Sự Giải-Thoát * 237 


không thực sự là những tu sĩ; chúng tôi cứ tuyên bố mình là những bà-la-môn 
dù lúc đó chúng tôi không thực sự là những bà-la-môn; chúng tôi cứ tuyên bố 
mình là những A-la-hán dù lúc đó chúng tôi không thực sự là những A-la- 
hán. Nhưng bây giờ chúng tôi mới là những tu sĩ, giờ chúng tôi mới là những 
bà-la-môn (đích thực), giờ chúng tôi mới là những A-la-hán.` Khi tôi nhìn 
thấy đấu chân thứ tư của sa-môn Cồ-Đàm, tôi đã đi đến kết luận rằng: 'Đứec 
Thế Tôn là bậc giác-ngộ toàn thiện, Giáo Pháp đã được đức Thể Tôn giảng 
bày một cách hay khéo, Tăng Đoàn đang tu tập phương cách tốt lành.” 


8. Khi điều này được nói ra, bà-la-môn JãnussonI đã bước xuống khỏi 
chiếc xe ngựa toàn trắng được kéo bởi những con ngựa trắng, và xếp phần y 
trên qua một vai, ông ta chắp hai tay hướng về hướng đức Thế Tôn (đang ở), 
và ông đã thốt ra những lời sau đây ba lần: “Xin kính lễ đức Thế Tôn, bậc A- 
la-hán, bậc Toàn Giác! Xin kính lễ đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, bậc Toàn 
Giác! Xin kính lễ đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác! Có lẽ một 
ngày nào đó chúng ta sẽ đến gặp Thầy Cô-đàm và có cuộc đàm đạo với bậc 
ây.” 

9. Rồi bà-la-môn Jãnussoni đã đến gặp đức Thế Tôn và kính chào chào 
đức Thế Tôn. Sau khi xong phần chào hỏi thân thiện, ông ngồi xuống một 
bên, và kề lại toàn bộ câu chuyện giữa ông với du sĩ Pilotika (như trên). Lúc 
đó, đức Thế Tôn nói với ông: “Này bà-la-môn, tới chỗ này chuyện ví dụ về 
dấu chân voi vẫn chưa được nói đầy đủ chi tiết. Để biết nó một cách đầy đủ 
chỉ tiết, hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng, ta sẽ nói.”—*“Dạ, thưa Thầy Cồ- 


đàm”, bà-la-môn Janussoni đáp lại. 


10. “Này bà-la-môn, (I) giả sử có một người săn voi đi vô khu rừng voi 
và nhìn thấy trong rừng voi một dấu chân voi lớn, bề dài lớn và bề ngang lớn. 
Một thợ săn voi khôn khéo sẽ không vội kết luận: “Đúng thực, đây là một 
con voi đực lớn.” Vì sao vậy? Vì trong rừng voi có nhiều con voi cái nhỏ 
cũng đề lại dấu chân lớn, và đây có thê là đấu chân của những con voi cái đó. 
(2) Người thợ săn lần theo dấu chân và nhìn thấy trong rừng voi một dấu 


chân voi lớn, bê dài lớn và bê ngang lớn, nhiêu chỗ cọ xát với phân cao của 


238 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lÿ 


các cây xung quanh. Một thợ săn khôn khéo vẫn chưa vội đi đến kết luận: 
“Đúng thực, đây là một con voi đực lớn.` Vì sao vậy? Vì trong rừng voi có 
những con voi cái có ngà và để lại dấu chân lớn, và đây có thể là dấu chân 
của những con voi cái đó. (3) Người thợ săn lại lần theo dấu chân và nhìn 
thấy trong rừng voi một dấu chân voi lớn, bề dài lớn và bề ngang lớn, và có 
nhiều chỗ cọ xát với phần cao của các cây xung quanh, và có những dấu cắt 
xát bằng ngà voi. Một thợ săn khôn khéo vẫn chưa vội đi đến kết luận: “Đúng 
thực, đây là một con voi đực lớn.” Vì sao vậy? Vì trong rừng voi có nhiều 
con voi cái cao cũng có ngà lớn và để lại dấu chân lớn, và đây có thê là dấu 
chân của những con voi cái đó. (4) Người thợ săn tiếp tục lần theo dấu chân 
và nhìn thấy một dấu chân voi lớn, bề dài lớn và bề ngang lớn, và có nhiều 
chỗ cọ xát với phần cao của các cây xung quanh, và có những dấu cắt xát 
bằng ngà voi, và nhiều cành cây bị gãy đồ. Và anh ta nhìn thấy một con voi 
đực lớn đang dưới gốc cây, hoặc đang ở chỗ trông, hoặc đang đi quanh, hoặc 
đang ngồi, hoặc đang nằm. Lúc đó anh ta mới đi đến kết luận: “Đó là một con 


voi đực lớn.” 


11. “Cũng giống như vậy, này bà-la-môn, một Như Lai xuất hiện trong 
thế gian, là bậc A-la-hán, bậc toàn-giác, đã hoàn thiện trí-biết đích thực (chân 
trí), là bậc phúc lành, bậc hiểu biết những thế giới, là người dẫn dắt tối 
thượng (vô song) của những người cần được thuần hóa, thầy của những thiên 
thần và loài người, bậc giác-ngộ [Phật], bậc thế tôn Sau khi đã chứng ngộ 
bằng trí-biết trực tiếp trong thế gian này có những thiên thần, Ma Vương, và 
trời Brahma, trong quần thể này có những tu sĩ và bà-la-môn, những thiên 
thần và loài người, bậc ấy đã công bồ lại cho người khác biết. Bậc ấy chỉ dạy 
Giáo Pháp tốt lành ở lúc đầu, tốt lành lúc giữa, và tốt lành lúc cuối, với ý 
nghĩa và câu chữ đúng đắn; bậc ấy cho thấy một đời sống tâm linh được toàn 
thiện và tinh khiết. 

12. “Ví dụ một gia chủ [hay con trai của ông ta| hay người được sinh ra 
trong họ tộc khác nghe được Giáo Pháp đó. Khi nghe Giáo Pháp người đó 
đạt được niềm-tin vào Như Lai. Có được niềm-tin đó, người đó suy xét như 


vây: “Đời sông tại gia là chật chội và bụi bân; đời sông xuât gia thì rộng mở. 


Chương VII— Con Đường Dẫn Tới Sự Giải-Thoát * 239 


Không dễ gì sống ở nhà mà có thể dẫn dắt một đời sống tâm linh toàn thiện 
và tinh khiết như một vỏ sò được chà trắng. Hay ta cạo bỏ râu tóc, khoát cà 
sa màu vàng úa, và từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu 
hành.” Rồi sau đó, sau khi đã dẹp bỏ một gia sản nhỏ hay gia sản lớn, người 
đó đã cạo bỏ râu tóc, khoát cả sa màu vàng úa, từ bỏ đời sống tại gia để đi 


vào đời sông xuât gia tu hành. 


13. “Sau khi đã xuất gia như vậy, và có được sự tu-tập và lỗi-sống của 
những Tỳ kheo; (I) sau khi dẹp bỏ việc sát-sinh, người đó kiêng cữ sự sát- 
sinh; dẹp bỏ gậy gộc và vũ khí, có lương tâm, hiền hậu, người đó sống tha 
thương bi-mẫn với tất cả chúng sinh. (2) Sau khi đẹp bỏ gian-cắp, người đó 
kiêng cữ sự gian-cắp (lẫy những thứ không được cho); chỉ nhận lấy thứ được 
cho, chỉ trông chờ thứ được cho; băng sự không gian-cắp người đó sống an 
trú trong sự trong-sạch (thanh khiết). (3) Sau khi dẹp bỏ việc dâm-dục (quan 
hệ giới tính), người đó giữ giới sống độc-thân, sống tách-ly, kiềm chế và 
không làm hành vi tính dục nào. 

“(4) Sau khi dẹp bỏ việc nói-dỗi nói láo, người đó kiêng cữ sự nói-dối 
nói láo; người đó chỉ nói sự thật, nói theo sự thật, (làm người) đáng tin tưởng 
và đáng tin cậy, không phải là người lừa dối trong đời. (5) Sau khi đẹp bỏ lời 
nói hiểm-độc, người đó kiêng cữ sự nói lời hiểm-độc; người đó không mách 
đi kế lại những chuyện làm chia rẽ người này với người khác, người đó 
không mách đi kể lại những chuyện làm chia rẽ người khác với người này; 
như vậy người đó là người đoản kết những người bị chia rẽ, là người xây 
dựng tình bạn hữu, người đó ưa thích nhìn thấy người khác hòa thuận, vui 
mừng khi nhìn thấy người khác hòa thuận, là người nói những lời tạo ra sự 
hòa thuận. (6) Sau khi dẹp bỏ lời nói gắt-gỏng nạt nộ, người đó kiêng cữ sự 
nói lời gắt-gỏng nạt nộ; người đó nói lời nhẹ nhàng, dễ nghe, và thân mến, 
như đi vào lòng người, lễ độ, được số đông mong muốn, và được số đông hài 
lòng. (7) Sau khi dẹp bỏ lời nói tầm-phào tán dóc, người đó kiêng cữ sự nói 
lời tầm-phảo tán đóc; người đó nói đúng lúc, nói điều là sự thật, nói những 


điều tốt lành, nói về Giáo Pháp và Giới Luật; vào những lúc đúng đăn người 


240 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lÿ 


đó nói những lời đáng nói như đáng nghe đáng nhớ, hợp lý, đúng mực, và có 
ích lợi. 


“(8) Người đó kiêng cữ sự phá-hoại hạt giống và cây cối. Người đó chỉ 
ăn mỗi ngày một bữa, kiêng cữ sự ăn ban đêm hoặc ăn ngoài giờ thích hợp 
(phi thời).'3 (9) Người đó kiêng cữ sự tham gia hoặc đi coi múa, hát, nhạc, 
kịch và những màn diễn không phù hợp. (10) Người đó kiêng cữ sự đeo vòng 
hoa, sự làm đẹp bản thân bằng dầu thơm nước hoa, sự tôn tạo mình bằng son 
phấn. (11) Người đó kiêng cữ sự dùng ghế ngồi và giường nằm cao và sang. 
(12) Người đó kiêng cữ sự nhận vàng bạc. Người đó kiêng cữ sự nhận gạo, 
đậu, ngũ cốc chưa được nấu chín. Người đó kiêng cữ sự nhận thịt sống. 
Người đó kiêng cữ sự nhận lấy phụ nữ và thiếu nữ. Người đó kiêng cữ sự 
nhận người nô lệ phục dịch dù là nam hay nữ. Người đó kiêng cữ sự nhận dê 
hay cừu. Người đó kiêng cữ sự nhận gà vịt (gia cầm) hay heo. Người đó 
kiêng cữ sự nhận voi, trâu, bò, ngựa hay ngựa cái (gia súc). Người đó kiêng 
cữ sự nhận ruộng đồng hay đất đai. (13) Người đó kiêng cữ sự làm những 
việc lặt vặt đây đó (không phải phận sự) hoặc đi báo tin cho người này người 
nọ (theo kiểu rảnh rang, ngoài phận sự). (14) Người đó kiêng cữ sự mua bán 
buôn bán. (15) Người đó kiêng cữ sự cân gian, đong lận, lừa lọc tiền bạc. 
(16) Người đó kiêng cữ sự chấp nhận tiền đút lót, sự lừa gạt, lừa đảo, và gian 
trá. (17) Người đó kiêng cữ sự làm tồn hại, giết hại, bắt cóc, cướp bóc, chiếm 


đoạt, và bạo hành. 


14. “Người đó hài lòng với y phục che thân, hài lòng với thức ăn được 
cho (khất thực) để nuôi giữ bụng (khỏi đói yếu), và dù đi bất cứ đâu, người 
đó cũng chỉ có hai thứ đó mà thôi. Giống như chữn trời, dù bay đi đâu cũng 
chỉ mang theo hai cánh để bay; tương tự vậy, một Tỳ kheo Tỳ kheo biết hài 
lòng với y phục để che thân và thức ăn được cho để giữ bụng, và dù có đi tới 
đâu người đó cũng chỉ mang theo y phục và bình bát khất thực. Sau khi có 
được một mớ (tập hợp, đống, uân) đức-hạnh (giới hạnh) như vậy, người đó 


trải nghiệm bên trong mình niềm hạnh-phúc (là) phi tội lỗi đó. 


Chương VII— Con Đường Dẫn Tới Sự Giải-Thoát * 241 


15. “Khi nhìn thấy một hình-sắc bằng mắt, người đó không nắm giữ 
những dấu-hiệu và đường-nét (tướng chung và tướng riêng) của chúng. !#* Vì 
nếu người đó để căn mắt không được phòng hộ, thì những trạng thái xấu ác 
bất thiện như sự thèm-muốn (tham) và sự buồn-bực (ưu) có thể xâm chiếm 
(tâm) người đó; người đó tu tập cách kiềm chế nó, người đó phòng hộ căn 


mắt, người đó đảm nhận việc kiêm chê căn mắt. 


“Khi nghe thấy một âm-thanh bằng tai ... Khi ngửi thấy một mùi-hương 
bằng mũi ... Khi nếm thấy một mùi-vị bằng lưỡi ... Khi cảm nhận một đối- 
tượng chạm-xúc bằng thân ... Khi nhận biết một đối-tượng của tâm bằng 
tâm, người đó không nắm giữ những dấu-hiệu và đường-nét của chúng. Bởi 
vì, nêu người đó để căn tâm không được phòng hộ, thì những trạng thái xấu 
ác bất thiện như sự thẻm-muốn (tham) và sự buôn-bực (ưu) có thể xâm 
chiếm (tâm) người đó; người đó tu tập cách kiềm chế nó, người đó phòng hộ 
căn mắt, người đó đảm nhận việc kiềm chế căn. Sau khi có được sự kiềm-chế 
thánh thiện của các (sáu) căn như vậy, người đó trải nghiệm bên trong mình 


một niềm hạnh-phúc thanh trong (không bị ô nhiễm, không vẫn đục). 


16. “Người đó trở thành người hành động với sự rõ-biết (tỉnh giác) khi 
đang đi tới hoặc đang đi lại; người hành động với sự rõ-biết hoàn toàn khi 
đang nhìn thăng hoặc đang nhìn hướng khác; người hành động với sự rõ-biết 
hoàn toàn khi đang co hoặc đang duỗi tay chân; người hành động với sự rõ- 
biết hoàn toàn khi đang mặc y phục hoặc khi đang mang cà sa và bình bát; 
người hành động với sự rõ-biết hoàn toàn khi đang ăn, khi đang uống, đang 
nhai, hoặc đang nêm; người hành động với sự rõ-biết hoàn toàn khi đang đi 
tiêu tiện hoặc khi đang đi đại tiện; người hành động với sự rõ-biết hoàn toàn 
khi đang bước đi, khi đang đứng, đang ngôi, đang năm, đang thức dậy, đang 
nói, hoặc khi đang 1m lặng. 

17. “Sau khi có được một mớ (đồng, uân) đức-hạnh thánh thiện như 
vậy, và có được sự kiềm-chế thánh thiện của các (sáu) căn như vậy, và có 


được sự chánh-niệm và sự rõ-biêt thánh thiện như vậy, người đó lui vê một 


242 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lÿ 


nơi trú ở tách-Ìy (ân dật) như: ở trong rừng, dưới gốc cây, trên núi, khe núi, 


hang động bên sườn núi, khóm rừng rậm, chô hoang trông, chỗ đông rơm. 


18. “Sau khi đi khất thực về, sau khi ăn trưa, người đó ngồi xuống, xếp 
hai chân chéo nhau, giữ lưng thẳng đứng, và thiết lập sự chánh-niệm trước 
mặt. Dẹp bỏ (7) sự thèm-muốn (tham) đối với thế giới, người đó an trú với 
một cái tâm không còn thèm-muốn (vô tham); người đó thanh lọc tâm mình 
khỏi sự thèm-muốn.!® “Sau khi đã dẹp bỏ () sự ác-ý và sân-giận (sân) 
người đó an trú với một cái tâm không còn ác-ý (vô sân), tha thương bi-mẫn 
vì phúc lợi của tất cả chúng sinh; người đó thanh lọc tâm mình khỏi sự ác-ý 
và sân-giận. 

“Sau khi đã đẹp bỏ (/) sự đò-đẫn và buồn-ngủ người đó an trú không 
còn sự đò-đẫn và buồn-ngủ, nhận thức về ánh-sáng, có chánh-niệm và rõ- 


biết; người đó thanh lọc tâm mình khỏi sự đò-đẫn và buôn-ngủ. 


“Sau khi đã dẹp bỏ (¡v) sự bắt-an và hồi-tiếc người đó an trú không còn 
sự động vọng, với một cái tâm bình an hướng vào bên trong; người đó thanh 


lọc tâm mình khỏi sự bât-an và hôi-tiêc. 


“Sau khi đã dẹp bỏ (v) sự ứghi-ngờ, người đó an trú sau khi đã vượt qua 
sự nghi-ngờ, không còn rối bối rối về những trạng thái bất thiện; người đó 
thanh lọc tâm mình khỏi sự nghi-ngờ. 


19. “Sau khi đã dẹp bỏ măm chướng-ngại như vậy, đó là những ô- 
nhiễm làm suy yếu trí-tuệ: (1) “Tách ly khỏi những khoái-lạc giác-quan (dục- 
lạc), tách ly khỏi những trạng thái bất thiện, người đó chứng nhập và an trú 
trong tầng thiền định thứ nhất (Nhất thiền), trạng thái có đi kèm với ý-nghĩ 
(tằm) và sự soi-xét (tứ), có niềm hoan-hỷ (hỷ) và hạnh-phúc (lạc) được sinh 
ra từ sự tách-ly đó.” 

“Này bà-la-môn, điều này (bước tu này) được gọi là dấu chân của Như 
Lai, là chỗ có dấu vét “cọ xát" bởi Như Lai, là chỗ được đánh dấu bởi Như 
Lai, nhưng một đệ tử thánh thiện không vội đi đến kết luận: °Đức Thể Tôn là 


Chương VII— Con Đường Dẫn Tới Sự Giải-Thoát * 243 


bậc giác-ngộ toàn thiện, Giáo Pháp đã được đức Thế Tôn giảng bày một 
cách hay khéo, Tăng Đoàn đang tu tập phương cách tốt lành.'186 


20. (2) “Lại nữa: “Với sự lắng lặn ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét (tứ), nØười 
đó chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ hai (Nhị thiền), trạng thái 
có sự tự-tin bên trong vả sự hợp-nhất của tâm, và có sự hoan-hỷ (hỷ) và sự 
hạnh-phúc (lạc) được sinh ra từ sự định-tâm, không còn ý-nghĩ và sự soI- 


kà 


xét. 


“Này bà-la-môn, điều này (bước tu này) cũng được gọi là một dấu chân 
của Như Lai ... nhưng một đệ tử thánh thiện vẫn chưa vội đi đến kết luận: 


Đức Thế Tôn là bậc giác-ngộ toàn thiện... `. 


21. (3) “Lại nữa: “Với sự phai biến (lọc bỏ) luôn yếu tố hoan-hỷ (hý), 
người đó an trú buông-xả, và có chánh-niệm và rõ-biết (tỉnh giác), người đó 
trải nghiệm sự sướng bằng thân (thân lạc); người đó chứng nhập và an trú 
trong tầng thiền định thứ ba (Tam thiên), trạng thái mà các bậc thánh nhân 
gọi là: “Người đó buông xả, có chánh-niệm, là người an trú một cách hạnh 


33.2 


phúc”. 


“Này bà-la-môn, điều này (bước tu này) cũng được gọi là một dấu chân 
của Như Lai ... nhưng một đệ tử thánh thiện vẫn chưa vội đi đến kết luận: 


Đức Thế Tôn là bậc giác-ngộ toàn thiện... `. 


22. (4) “Lại nữa: “Với sự đẹp bỏ sự sướng-khổ (không còn sướng hay 
khổ), và với sự phai biến trước đó của sự vui-buồn (không còn hý hay ưu), 
người đó chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ tư (Tứ thiền), trạng 
thái không còn sướng hay khổ, và gồm có sự chánh-niệm được thanh lọc tinh 
khiết nhờ sự buông-xả. 

“Này bà-la-môn, điều này này (bước tu này) cũng được gọi là một dẫu 
chân của Như Lai ... nhưng một đệ tử thánh thiện vẫn chưa vội đi đến kết 
luận: “Đức Thế Tôn là bậc giác-ngộ toàn thiện... `. 

23. (S) “Khi tâm của người đó được như vậy, được đạt định, được thanh 


lọc tính khiết, sáng tỏ, không bị ô nhiễm, đã loại hêt ô-nhiêm, dê uôn năn, dễ 


244 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lÿ 


quản trị (dễ điều phục), và đạt tới trạng thái bất lay chuyên, người đó hướng 
nó (tâm) tới frí-biết về sự nhó-lại những cõi kiếp quá khứ (túc mạng mình). 
Nười đó nhớ lại nhiều cõi kiếp quá khứ của ta; đó là, một lần sinh, hai lần 
sinh, ba lần sinh, bốn lần sinh, năm lần sinh, mười lần sinh, hai mươi lần 
sinh, ba mươi lần sinh, bốn mươi lần sinh, năm mươi lần sinh, một trăm lần 
sinh, một ngàn lần sinh, một trăm ngàn lần sinh; nhiều đại kiếp thế ĐIỚI CO- 
lại, nhiều đại kiếp thế giới giãn-ra, nhiều đại kiếp thế giới co-lại và giãn-ra: 
(người đó nhớ rõ) “Ở (kiếp) đó ta được đặt tên như vậy, thuộc họ tộc như 
vậy, với diện mạo như vậy, thức ăn thực dưỡng của ta như vậy, trải nghiệm 
sướng và khổ của ta như vậy, tuổi thọ của ta như vậy; và ta chết từ chỗ đó, ta 
tái sinh vào chỗ kia; rồi tiếp tục ... ta được đặt tên như kia, thuộc họ tộc như 
kia, với diện mạo như kia, thức ăn thực dưỡng của ta như kia, trải nghiệm 
sướng và khô của ta như kia, tuổi thọ của ta như kia; và ta chết từ chỗ kia đó, 
ta tái sinh vào chỗ nọ ... và cuối cùng ta đã được tái sinh ở đây. Như vậy đó, 
người đó đã nhớ lại những phương diện và những đặc điểm của những cõi 
kiếp quá khứ của mình. (Giống mục 27 kinh MN 04) 


“Này bà-la-môn, điều này (loại trí-biết này) cũng được gọi là một dấu 
chân của Như Lai ... nhưng một đệ tử thánh thiện vẫn chưa vội đi đến kết 


luận: “Đức Thế Tôn là bậc giác-ngộ toàn thiện... `. 


24. (6) “Khi tâm của người đó được như vậy, được đạt định, được thanh 
lọc tinh khiết, sáng tỏ, không còn bị vết nhơ, không còn ô nhiễm, dễ uốn nắn, 
dễ quản trị, và đạt tới trạng thái bất lay chuyên, người đó hướng nó (tâm) tới 
trí-biết về sự nhìn thấy sự chết đi và tái sinh của chúng sinh (hiên nhãn 
minh). Với mắt thiên thánh, đã được thanh lọc và vượt trên loài nØƯỜI, người 
đó đã nhìn thấy những chúng sinh chết đi và tái sinh, thấp hèn có và cao sang 
có, đẹp có và xấu có, phước lành có và vô phước có, và người đó đã hiểu 
được cách những chúng sinh trả giá (sống, chết, chuyền kiếp) tùy theo những 
nghiệp (hành động) của họ như vầy: “Những chúng sinh này hành xử với 
thân, lời-nói và tâm-ý sai trái; người chửi măng các bậc thánh nhân, người 
chấp giữ cách-nhìn sai lạc (tà kiến), và hành động dựa theo cách-nhìn sai lạc, 


thì khi thân tan rã, sau khi chết, họ bị tái sinh vào cảnh giới đày đọa khổ đau, 


Chương VII— Con Đường Dẫn Tới Sự Giải-Thoát * 245 


trong một nơi đến xấu dữ, trong một cõi dưới, thậm chí trong địa ngục. 
Nhưng những chúng sinh kia biết hành xử với thân, lời-nói và tâm-ý đúng 
đắn; những người không mắng chửi các bậc thánh nhân, người năm giữ cách- 
nhìn đúng đắn (chánh kiến), và hành động dựa theo cách-nhìn đúng đắn, thì 
khi thân tan rã, sau khi chết, họ được tái sinh vào một nơi đến tốt lành, thậm 
chí trong một cõi trời.` Với mắt thiên thánh, đã được thanh lọc và vượt trên 
loài người, người đó đã nhìn thấy những chúng sinh chết đi và sinh ra, thấp 
hèn có và cao sang có, đẹp có và xấu có, phước lành có và vô phước có, và 
người đó hiểu được cách những chúng sinh trả giá (sống, chết, tái sinh) tùy 
theo những nghiệp của mình, như vậy. (Giống mục 29 kinh MN 04) 


“Này bà-la-môn, điều này (loại trí-biết này) cũng được gọi là một dấu 
chân của Như Lai ... nhưng một đệ tử thánh thiện vẫn chưa vội đi đến kết 


luận: 'Đức Thế Tôn là bậc giác-ngộ toàn thiện... `. 


25. (7) “Khi tâm của người đó được như vậy, được đạt định, được thanh 
lọc tinh khiết, sáng tỏ, không còn bị vết nhơ, không còn ô nhiễm, dễ uốn nắn, 
dễ quản trị, và đạt tới trạng thái bất lay chuyên, người đó hướng nó (tâm) tới 
trí-biết về sự (đã) tiêu-diệt mọi ô-nhiễm (lậu tận minh). Người đó hiểu đúng 
như chúng thực là: “Đây là khổ. Đây là nguồn-gốc khổ. Đây là sự chấm-dứt 
khổ. Đây là con-đường dẫn đến sự chấm dứt khổ.” Người đó hiểu đúng như 
chúng thực là: “Đây là những ô-nhiễm. Đây là nguồn gốc những ô-nhiễm. 
Đây là sự chấm-dứt những ô-nhiễm. Đây là con-đường dẫn tới sự chấm dứt 


những ô-nhiễm.) 


“Này bà-la-môn, điều này (loại trí-biết này) cũng được gọi là một dấu 
chân của Như Lai, là chỗ có dẫu vết “cọ xát” bởi Như Lai, là chỗ được đánh 
dấu bởi Như Lai, nhưng một đệ tử thánh thiện vẫn chưa vội đi đến kết luận: 
Đức Thế Tôn là bậc giác-ngộ toàn thiện, Giáo Pháp đã được đức Ti hé Tôn 
giảng bày một cách hay khéo, Tăng Đoàn đang tu tập phương cách tốt lành. 
Lúc này vị đệ tử thánh thiện đó vẫn còn đang trên tiến trình đi đến kết luận 


như vậy. '#7 


246 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lÿ 


26. (8) “Khi người đó đã biết và đã thấy như vậy, tâm người đó được 
giải-thoát khỏi sự ô-nhiễm của/do tham-dục (dục lậu), khỏi sự ô-nhiễm 
của/do sự hiện-hữu (hữu lậu), và khỏi sự ô-nhiễm của/do vô-minh (vô minh 
lậu). Khi tâm đã được giải-thoát, thì có sự-biết: “Tâm được giải-thoát.` Người 
đó hiểu: “Sinh đã tận diệt, đời sống tâm linh đã được sống, những gì cần phải 


làm đã làm xong, không còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào nữa. ` 


“Này bà-la-môn, điều này (sự thấy-biết này) cũng được gọi là một dấu 
chân của Như Lai, là chỗ có dẫu vết “cọ xát” bởi Như Lai, là chỗ được đánh 
dấu bởi Như Lai. Tới lúc này một vị đệ tử thánh thiện mới đi đến kết luận 
rằng: 'Đức Thể Tôn là bậc giác-ngộ toàn thiện, Giáo Pháp đã được đức Thể 
Tôn giảng bày khéo léo, Tăng Đoàn đang tu tập phương cách tốt lành.°!88 
Này bà-la-môn, đến lúc này chuyện ví dụ về dấu chân voi đã được nói đầy đủ 
chỉ tiết.” 

27. Sau khi điều này được nói ra, bà-la-môn Jãnussonmi đã thưa với đức 
Thế Tôn: “Thật kỳ diệu, thưa Thầy Cô-đàm! Thật kỳ diệu thưa Thầy Cồ- 
đàm! Thầy Cô-đàm đã làm rõ Giáo Pháp theo nhiều cách, giống như Thầy đã 
đang dựng đứng lại thứ đã bị quăng đồ, khai mở điều đã bị che dấu, chỉ 
đường cho kẻ bị lạc lối, hay soi đèn trong đêm tối cho những người có mắt 
sáng nhìn thấy được các thứ. Nay con xin quy y nương tựa theo Thầy Cô- 
đàm, theo Giáo Pháp, và theo Tăng Đoàn các Tỳ kheo. Mong Thầy Cô-đàm 
chấp nhận con là một đệ tử tại gia đã quy y nương tựa từ hôm nay cho đến 
cuối đời.” 


(MN 27: CñjJahatfthipadopama Suffa) 


5. NHỮNG GIAI ĐOẠN TU CAO HƠN 
(Dẹp bỏ những chướng-ngạÌ) 


12. [10] “Cái gì là còn thêm nhiều điều cần phải được làm? Ở đây, này 


các Tỳ kheo, một Tỳ kheo lui về ở một nơi trú ở tách-ly (ấn dật) như: ở trong 


Chương VII— Con Đường Dẫn Tới Sự Giải-Thoát * 247 


rừng, dưới gôc cây, trên núi, khe núi, hang động bên sườn núi, khóm rừng 


rậm, chỗ hoang trồng, chỗ đông rơm. 


13. [11] “Sau khi đi khất thực về, sau khi ăn trưa, người đó ngồi xuống, 
xếp hai chân chéo nhau, giữ lưng thăng đứng, và thiết lập sự chánh-niệm 
trước mặt. Dẹp bỏ (7) sự Øðèm-muốn (tham) đối với thế giới, người đó an trú 
với một cái tâm không còn thèm-muốn (vô tham); người đó thanh lọc tâm 
mình khỏi sự thèm-muốn. 

“Sau khi đã dẹp bỏ () sự ác-ý và sân-giận (sân) người đó an trú với 
một cái tâm không còn ác-ý (vô sân), tha thương bi-mẫn vì phúc lợi của tất 


cả chúng sinh; người đó thanh lọc tâm mình khỏi sự ác-ý và sân-giận. 


“Sau khi đã dẹp bỏ (7) sự đò-đẫn và buôn-ngủ người đó an trú không 
còn sự đò-đẫn và buôn-ngủ, nhận thức về ánh-sáng, có chánh-niệm và rõ- 


biết; người đó thanh lọc tâm mình khỏi sự đờ-đẫn và buồn-ngủ. 


“Sau khi đã đẹp bỏ (iv) sự bấf-an và hồi-tiếc người đó an trú không còn 
sự động vọng, với một cái tâm bình an hướng vào bên trong; người đó thanh 


lọc tâm mình khỏi sự bât-an và hôi-tiêc. 


“Sau khi đã dẹp bỏ (v) sự nghi-ngờ, người đó an trú sau khi đã vượt qua 
sự nghi-ngờ, không còn rối bối rối về những trạng thái bất thiện; người đó 
thanh lọc tâm mình khỏi sự nghi-ngờ. (Mục 13 này giống hệt mục 18 của kinh 
MN 27 ở kế trên, đã được lặp lại đây đu.) 


14. “Này các Tỳ kheo, giả sử có một người đi vay tiền để làm ăn, và 
việc làm ăn thành công nên người đó có thê trả hết nợ nần cũ, và vẫn còn dư 
đủ tiền để nuôi giữ người vợ; khi suy xét về điều này, anh ta thấy vui mừng 
và đầy sung sướng. Hoặc giả sử có một người bị bệnh, đau khô và bệnh yếu 
như sắp chết, và ăn uống không được và thân thể không còn sức, nhưng sau 
đó người đó hồi phục hết bệnh và ăn uống được trở lại và thân lấy lại sức; 
khi suy xét về điều này, người đó thấy vui mừng và đầy sung sướng. Hoặc 
giả sử có một người bị bắt tù, nhưng sau đó người đó được thả ra, được an 


toàn và an ninh, không bị mât mát tài sản; khi suy xét vê điêu này, người đó 


248 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lÿ 


thấy vui mừng và đầy sung sướng. Hoặc giả sử có một người là nô lệ, không 
tự lập được mà phụ thuộc vào người ta, không được tự do đi đâu theo ý 
mình, nhưng sau đó người đó được giải thoát khỏi sự nô lệ, được tự lập, độc 
lập khỏi người ta, làm người tự do có thể đi đâu theo ý mình; khi suy xét về 
điều này, người đó thấy vui mừng và đầy sung sướng. Hoặc giả sử có một 
người có nhiều tài sản và của cải lỡ đi lạc vào con đường xuyên qua sa mạc, 
nhưng sau đó người đó băng qua được khỏi sa mạc, được an toàn và an ninh, 
không bị mất mát tài sản; khi suy xét về điều này, người đó thấy vui mừng và 
đầy sung sướng. Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, khi năm chướng- 
ngại này còn chưa được đẹp bỏ bên trong mình, thì một Tỳ kheo nhìn thấy 
năm chướng-ngại đó lần lượt như một món-nợ, một căn-bệnh, một lao-tù, 
một sự nô-lệ, và như một con-đường (khó khổ rủi ro) băng qua sa mạc. 
Nhưng khi năm chướng-ngại này đã được loại bỏ bên trong mình, thì Tỳ 
kheo đó nhìn thấy đó như một sự hết nợ-nân, sự hết căn-bệnh, sự thoát khỏi 
lao-tù, sự tự do khỏi đời nô-lệ, và như một vùng đất của sự an-toàn (hết bị sa 


mạc). !89 


(Bốn tầng thiền định) 


15. [12] “Sau khi đã trừ bỏ năm chướng-ngại, đó là những ô-nhiễm của 
tâm làm suy yếu trí-tuệ: (1) “Tách ly khỏi những khoái-lạc giác-quan (dục 
lạc), tách ly khỏi những trạng thái bất thiện, người đó chứng nhập và an trú 
trong tầng thiền định thứ nhất (Nhất thiền), trạng thái có đi kèm với ý-nghĩ 
(tầm) và sự soi-xét (tứ), có niềm hoan-hỷ (hỷ) và hạnh-phúc (lạc) được sinh 
ra từ sự tách-ly đó. Người đó tạo được niềm hoan-hỷ và hạnh-phúc được 
sinh ra từ sự tách ly, ướt đẫm, chìm ngập, đong đây, và thắm đẫm thân này, 
tới mức không có bộ phận nào của thân không được thấm đẫm bởi niềm 


hoan-hÿ và hạnh-phúc được sinh ra từ sự tách ly đó. 


- “Giống như một người thợ tắm rành nghề [hay người phụ việc của ông 
ta] đỗ dồn bột tắm vào một thau kim loại, và rưới đều nước, nhào nặn đều 
cho đến khi hơi nước ướt thắm hết cục bột tắm đó, nhào thấm ướt nó, và làm 


thâm đẫm nó từ bên trong và bên ngoài, nhưng cục bột nhào không rỉ nước 


Chương VII— Con Đường Dẫn Tới Sự Giải-Thoát * 249 


ra. Cũng giống như vậy, một Tỳ kheo niềm hoan-hỷ và hạnh-phúc được sinh 
ra từ sự tách ly, ướt đẫm, chìm ngập, đong đầy, và thấm đẫm thân này, tới 
mức không có bộ phận nào của thân không được thắm đẫm bởi niềm hoan-hÿ 
và hạnh-phúc được sinh ra từ sự tách ly đó. 


16. (2) “Lại nữa, này các Tỳ kheo: “Với sự lắng lặn ý-nghĩ (tầm) và Sự 
soi-xét (tứ), người đó chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ hai (Nhị 
thiền), trạng thái có sự tự-tin bên trong và sự hợp-nhất của tâm, và có sự 
hoan-hỷ (hỷ) và sự hạnh-phúc (lạc) được sinh ra từ sự định-tâm, không còn 
ý-nghĩ và sự soI-xét.` Người đó tạo được niềm hoan-hỷ và hạnh-phúc được 
sinh ra từ sự đạt định, ướt đẫm, chìm ngập, đong đây, và thâm đẫm thân này, 
tới mức không có bộ phận nào của thân không được thấm đẫm bởi niềm 
hoan-hỷ và hạnh-phúc được sinh ra từ sự đạt định đó. 


- “Giống như có một hồ nước, mạch nước chảy vào từ bên dưới, và 
không có dòng chảy vào nào từ phía đông, tây, nam, hoặc bắc, và cũng 
không được bồ sung nước mưa trong mọi lúc, rồi mạch nước mát chảy vào từ 
bên dưới làm cho nước mát ướt đẫm, chìm ngập, đong đây, và thắm đẫm cái 
hỗ, tới mức không có một chỗ nào của cả hồ không được thắm đẫm bởi nước 
mát. Cũng giống như vậy, một Tỳ kheo tạo được niềm hoan-hỷ và hạnh-phúc 
được sinh ra từ sự đạt định, ướt đẫm, chìm ngập, đong đây, và thắm đẫm thân 
này, tới mức không có một bộ phận nảo của toàn thân này không được thấm 


đẫm bởi niềm hoan-hỷ và hạnh-phúc được sinh ra từ sự đạt định đó. 


17. (3) “Lại nữa, này các Tỳ kheo: “Với sự phai biến (lọc bỏ) luôn yếu 
tố hoan-hỷ (hỷ), người đó an trú buông-xả, và có chánh-niệm và rõ-biết (tỉnh 
giác), người đó trải nghiệm niềm hạnh phúc cùng với thân; người đó chứng 
nhập và an trú trong tầng thiền định thứ ba (Tam thiền), trạng thái mà các bậc 
thánh nhân gọi là: “Người đó buông xả, có chánh-niệm, là người an trú một 
cách hạnh-phúc (tâm lạc) (tâm lạc).” Người đó tạo được niềm hạnh-phúc đã 
được lọc bỏ yếu tố hoan-hỷ, ướt đẫm, chìm ngập, đong đầy, và thấm đẫm 
thân này, tới mức không có bộ phận nào của toàn thân người đó không được 


thấm đẫm bởi niềm hạnh-phúc đã được lọc bỏ yêu tố hoan-hÿ. 


250 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lÿ 


- “Giống như trong một hồ sen có bông sen xanh, sen đỏ, hay sen trắng, 
nhiều cây sen được sinh ra và lớn lên trong nước nằm chìm dưới mặt nước, 
và nước mát ướt đẫm, chìm ngập, đong đây, và thắm đẫm chúng từ ngọn tới 
gốc, tới mức không có một bộ phận nào của những cây sen đó không được 
thấm đẫm bởi nước mát. Cũng giống như vậy, một Tỳ kheo tạo được niềm 
hạnh-phúc đã được lọc bỏ yếu tô hoan-hÿ, ướt đẫm, chìm ngập, đong đây, và 
thấm đẫm thân này, tới mức không có bộ phận nào của toàn thân người đó 
không được thấm đẫm bởi niềm hạnh-phúc đã được lọc bỏ yếu tố hoan-hỷ. 


18. (4) “Lại nữa, này các Tỳ kheo: “Với sự đẹp bỏ sự sướng-khổ (không 
còn sướng hay khổ), và với sự phai biến trước đó của sự vui-buồn (không 
còn hý hay ưu), người đó chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ tư 
(Tứ thiền), trạng thái không còn sướng hay khổ, và gồm có sự chánh-niệm 
được thanh lọc tinh khiết nhờ sự buông-xả.` Người đó ngôi thâm đẫm thân 
nảy bằng một cái tâm tỉnh khiết sáng tỏ, tới mức không có bộ phận nào của 
toàn thân người đó không được thấm đẫm bởi cái tâm tinh khiết sáng tỏ đó. 

- “Giống như một người đang ngôi được quấn kín bằng vải trắng từ đầu 
đến chân, tới mức không có bộ phận nảo của toàn thân người đó không được 
thấm đẫm (bao trùm, phủ kín) bởi vải trắng. Cũng giống như vậy, người đó 
ngồi thắm đẫm thân này bằng một cái tâm tinh khiết sáng tỏ, tới mức không 
có bộ phận nào của toàn thân người đó không được thấm đẫm bởi cái tâm 
tinh khiết sáng tỏ đó. 


(Ba loại trí-biết đích thực/ Tam minh) 


19. (Š) “Khi tâm của người đó được như vậy, được đạt định, được 
thanh lọc tinh khiết, sáng tỏ, không còn bị vết nhơ, không còn ố nhiễm, dễ 
uốn nắn, đễ quản trị (dễ điều phục), và đạt tới trạng thái bất lay chuyên, 
người đó hướng nó (tâm) tới #rí-biết về sự nhớ lại những cõi kiếp quá khứ 
(túc mạng minh). Người đó đã nhớ lại nhiều kiếp quá khứ của mình; đó là 
một lần sinh, hai lần sinh, ba lần sinh ... [gióng mục 23 kinh kế trên]... Như 
vậy đó, người đó nhớ lại những cõi kiếp quá khứ của mình với những 
phương diện và đặc điểm của chúng. 


Chương VII— Con Đường Dẫn Tới Sự Giải-Thoát * 251 


- “Giống như một người đi từ làng mình qua làng khác và quay trở về 
lại làng mình. Người đó có thể nhớ lại: “Tôi đã đi từ làng mình qua làng đó, 
và ở đó tôi đã đứng như vậy, đã ngồi như vậy, đã nói như vậy, đã im lặng 
như vậy; và từ làng đó tôi đã qua làng khác nữa, và ở đó tôi đã đứng như vậy 
... đã im lặng như vậy; và từ làng đó tôi đã quay trở lại làng mình." Cũng 
giống như vậy, một Tỳ kheo có thê nhớ lại những cõi kiếp trong quá khứ của 
mình ... (người đó nhớ được) “Một lúc đó tôi được đặt tên như vậy ... Như 
vậy đó, tôi đã nhớ lại những phương diện và những đặc điểm của những cõi 
kiếp quá khứ của tôi." Như vậy đó, người đó nhớ lại những cõi kiếp quá khứ 
của mình với những phương diện và đặc điểm của chúng. 

20. (6) “Khi tâm của người đó được như vậy, được đạt định, được thanh 
lọc tinh khiết, sáng tỏ, không còn bị vết nhơ, không còn ô nhiễm, dễ uốn nắn, 
dễ quản trị, và đạt tới trạng thái bất lay chuyên, người đó hướng nó (tâm) tới 
trí-biết về sự nhìn thấy sự chết đi và tái sinh của những chúng sinh (hiên 
nhãn mình). Với mắt thiên thánh, đã được thanh lọc và vượt trên loài người, 
người đó đã nhìn thấy những chúng sinh chết đi và tái sinh ... [giống mục 24, 
kinh ké trên] ... Như vậy, với mắt thiên thánh, đã được thanh lọc và vượt trên 
loài người, người đó đã nhìn thấy những chúng sinh chết đi và tái sinh, thấp 
hèn có và cao sang có, đẹp có và xấu có, phước lành có và vô phước có, và 
người đó đã hiểu được cách những chúng sinh trả giá (sống, chết, chuyên 
kiếp) tùy theo những nghiệp (hành động) của mình như vậy. 

- “Giống như có hai ngôi nhà có cửa và một người có mắt sáng đứng 
giữa hai ngôi nhà, người đó nhìn thấy mọi người đi vào và đi ra hai ngôi nhà, 
đi qua đi lại hai ngôi nhà. Cũng giống như vậy, với mắt thiên thánh, đã được 
thanh lọc và vượt trên loài người, người đó đã nhìn thấy những chúng sinh 
chết đi và tái sinh ... và người đó hiểu biết cách những chúng sinh trả giá 
(sống, chết, chuyên kiếp) tùy theo những nghiệp của mình như vậy. 

21. (7) “Khi tâm của người đó được như vậy, được đạt định, được thanh 
lọc tỉnh khiết, sáng tỏ, không còn bị vết nhơ, không còn ô nhiễm, dễ uốn nắn, 


dễ quản trị, và đạt tới trạng thái bất lay chuyên, người đó hướng nó (tâm) tới 


252 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lÿ 


trí-biết về sự (đã) tiêu-diệt mọi ô-nhiễm (Jậu tận minh). () Người đó hiểu 
được đúng như nó thực là: Đây là khổ' ... “Đây là nguồn-gốc khổ' ... “Đây 
là sự chấm-dứt khổ' ... “Đây là con-đường dẫn đến sự chấm dứt khổ”. Người 
đó hiểu đúng như nó thực là: “Đây là những ô-nhiễm' ... “Đây là nguồn gốc 
những ô-nhiễm' ... “Đây là sự chấm-dứt những ô-nhiễm'.... “Đây là con- 
đường dẫn tới sự chấm dứt những ô-nhiễm'. 

(8) “Khi người đó đã biết và đã thấy như vậy, tâm người đó được giải- 
thoát khỏi sự ô-nhiễm của/do tham-dục (dục lậu), khỏi sự ô-nhiễm của/do sự 
hiện-hữu (hữu lậu), và khỏi sự ô-nhiễm của/do vô-minh (vô minh lậu). Khi 
tâm đã được giải-thoát, thì có sự-biết: “Tâm được giải-thoát.` (iỉ) Người đó 
hiểu: “Sinh đã tận diệt, đời sống tâm linh đã được sống, những gì cần phải 
làm đã làm xong, không còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào nữa.” 
Người đó hiểu: “Sinh đã tận diệt, đời sống tâm linh đã được sống, những gì 
cần phải làm đã làm xong, không còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào 


kà 


nữa. 


- “Giống như có một hồ nước trên núi, kín đáo, trong sạch, trong suốt, 
và không bị quấy đục, đến mức một người sáng mắt đứng trên bờ có thê nhìn 
thấy những con sò con ốc, đá sỏi, đá cuội, và thấy cả đàn cá bơi lội và nằm 
nghỉ, thì người đó có thể nghĩ (hiểu): “Đây là hồ nước, kín đáo, trong sạch, 
trong suốt, và không bị quấy đục, và có những con sò con ốc, đá sỏi, đá cuội, 
và có cả đàn cá bơi lội và năm nghỉ”. Cũng giống như vậy, (ï) một Tỳ kheo 
hiểu được đúng như nó thực là: “Đây là khổ ... “Đây là con-đường dẫn tới sự 
chấm dứt những ô-nhiễm'. Người đó hiểu : “Sự sinh đã tận diệt, đời sống tâm 
linh đã được sống, những gì cần phải làm đã làm xong, không còn sự tái 
hiện-hữu nào nữa." 

(trích MN 39: Maha-Assapura Su†fa) 
(Đại Kinh Ở Assapura) 


Chương VIH 
LÀM CHỦ CÁI TÂM 


254 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đê giáo lý 


Chương VIH— Tu Tập Cái Tâm * 255 


1. TÂM LÀ CHÌA KHÓA, TÂM LÀ CHÍNH YÉU 


1. “Này các Tỳ kheo, ta không thấy một thứ nào khác, nếu không được 
tu tập thì khó sử dụng (khó dùng, khó vận dụng, khó điều khiển), như cái 
tâm. Một cái tâm không được tu tập thì khó sử dụng.” 


2. “Này các Tỳ kheo, ta không thấy một thứ nào khác, nếu được tu tập 
thì đễ sử dụng (dễ dùng, dễ vận dụng, dễ điều khiển), như cái tâm. Một cái 
tâm được tu tập thì dễ sử dụng.” 

3. “Này các Tỳ kheo, ta không thấy một thứ nào khác, nếu không được 
tu tập sẽ dẫn đến sự nguy-hại lớn (đại hại), như cái tâm. Một cái tâm không 
được tu tập sẽ dẫn đến sự nguy-hại lớn.” 

4. “Này các Tỳ kheo, ta không thấy một thứ nào khác, nếu được tu tập 
sẽ dẫn đến sự tốt-lành lớn (đại thiện), như cái tâm. Một cái tâm được tu tập 
sẽ dẫn đến sự tốt-lành lớn.” 

9. “Này các Tỳ kheo, ta không thấy một thứ nào khác, nếu không được 
tu tập và tu dưỡng sẽ kéo theo (đưa đến, mang lại) sự khổ đau lớn (đại khổ), 
như cái tâm. Cái tâm, nếu không được tu tập và tu dưỡng, sẽ kéo theo sự khổ 


đau lớn.” 


10. “Này các Tỳ kheo, ta không thấy một thứ nào khác, nếu được tu tập 
và tu dưỡng sẽ kéo theo sự hạnh-phúc lớn (đại lạc), như cái tâm. Cái tâm, 
nếu được tu tập và tu dưỡng, sẽ kéo theo sự hạnh-phúc lớn.” 


(theo thứ tự AN 1: 21, 22, 23, 24, 29, 30: NHÓM 3) 


2. PHÁT TRIÊN CẶP KỸ NĂNG 
(1) Sự Tĩnh Lặng và Sự Thấy Biết 


“Này các Tỳ kheo, có hai điều thuộc về trí-biết đích thực (minh, chân 
tríộ.!° Hai đó là gì? () Sự vắng-lặng (thiền định) và sự minh-sát (thiền 


quán). Khi sự vắng-lặng được tu tập, người tu trải nghiệm ích lợi gì? (Đó là:) 


256 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lÿ 


Tâm được tu tập (tức chỉ sự thiền-định). Khi tâm được tu tập, người tu trải 
nghiệm ích lợi gì? Tham-dục được loại bỏ. Khi sự minh-sát được tu tập, 
người tu trải nghiệm ích lợi gì? (Đó là:) Trí-tuệ được tu tập. Khi trí tuệ được 


tu tập, người tu trải nghiệm ích lợi gì? Sự vô-minh được loại bỏ. '! 


“Tâm mà bị ô nhiễm bởi tham-dục thì không được giải-thoát, và trí-tuệ 
mà bị ô nhiễm bởi sự vô-minh thì không được tu tập. Do vậy, này các Tỳ 
kheo, thông qua sự phai biến của tham-dục thì có “sự giải-thoát của tâm”, và 


thông qua sự phai biên của vô-minh thì “sự giải-thoát của tâm nhờ trí- 
tuê” ››192 


(AN 2:31) 


(2) Bốn Con Đường Dẫn Tới Thánh Quả A-la-hán 


Trong một lần có Ngài Änanda đang sống ở Kosambiï, trong Tịnh Xá 
(được cúng dường bởi gia chủ) Ghosita. Ở đó thầy Änanda đã nói với các Tỳ 
kheo: 


“Này các đạo hữu, các Tỳ kheo!” 
“Dạ, đạo hữu”, các Tỳ kheo đáp lại. Thầy Änanda đã nói điều này: 


“Này các đạo hữu, mọi Tỳ kheo hay Tỳ kheo ni tuyên bố sự chứng quả 
A-la-hán trước mặt tôi đều đã làm được vậy bằng bốn con-đường này hoặc 
bằng một trong bốn đó. Bốn đó là gì? 


(1) “Ở đây, một Tỳ kheo tu tập sự minh-sát (tuệ, thiền quán) được dẫn 
trước bởi sự vắng-lặng (định, thiền định). Khi người đó đang tu tập sự minh- 
sát được dẫn trước bởi sự vắng-lặng, con-đường [đạo] được phát tạo (trong 
người đó). Người đó theo đuổi con-đường đó, tu tập nó, và tu dưỡng nó. 
Khi người đó đang theo đuổi, tu tập, và tu đưỡng con-đường đó, những gông- 
cùm (kiết sử) được đẹp bỏ và những khuynh-hướng tiềm ẩn (tùy miên) được 


bứng bỏ.!”?! 


Chương VIH— Tu Tập Cái Tâm * 257 


(2) “Lại nữa, một Tỳ kheo tu tập sự văng-lặng (định) được dẫn trước bởi 
sự minh-sát (tuệ).'Š Khi người đó đang tu tập sự vắng-lặng được dẫn trước 
bởi sự minh-sát, con-đường [đạo] được phát tạo (trong người đó). Người đó 
theo đuôi con-đường đó, tu tập nó, và tu dưỡng nó. Khi người đó đang theo 
đuổi, tu tập, và tu dưỡng con-đường đó, những gông-cùm (kiết sử) được đẹp 
bỏ và những khuynh-hướng tiềm ẩn (tùy miên) được bứng bỏ. 


(3) “Lại nữa, một Tỳ kheo tu tập sự vắng-lặng (định) và sự minh-sát 
(tuệ) kết hợp với nhau.'?5 Khi người đó đang tu tập sự vắng-lặng và sự minh- 
sát kết hợp với nhau, con-đường [đạo] được phát tạo (trong người đó). Người 
đó theo đuổi con-đường đó, tu tập nó, và tu dưỡng nó. Khi người đó đang 
theo đuổi, tu tập, và tu dưỡng con-đường đó, những gông-cùm (kiết sử) được 
đẹp bỏ và những khuynh-hướng tiêm ẩn (tùy miên) được bứng bỏ. 


(4) “Lại nữa, tâm của một Tỳ kheo bị năm giữ bởi sự bất-an về Giáo 
Pháp.!”” Nhưng sẽ đến thời tâm người đó được vững-vàng ở bên trong, được 
bình-tĩnh, được hợp-nhất, và đạt-định. Rồi con-đường [đạo] sẽ được tạo ra 
bên trong người đó. Người đó theo đuôi con-đường đó, tu tập nó, và tu 
dưỡng nó. Khi người đó đang theo đuổi, tu tập, và tu dưỡng con-đường đó, 
những gông-cùm (kiết sử) được dẹp bỏ và những khuynh-hướng tiềm ấn (tùy 
miên) được bứng bỏ. 

“Này các đạo hữu, mọi Tỳ kheo hay Tỳ kheo ni tuyên bố sự chứng quả 
A-la-hán trước mặt tôi đều đã làm được vậy bằng bốn con-đường này hoặc 


bằng một trong bốn đó.” 


(AN 4:170) 


(3) Bắn Loại Người Tu 


““Này các Tỳ kheo, có bốn loại người được thấy có trong thế gian. Bốn 
đó là gì? (1) Ở đây, có người đạt được phần định [sự tĩnh-lặng bên trong của 
tâm] nhưng chưa đạt được phần tuệ [trí-tuệ bậc cao của sự minh-sát nhìn 


thấu những hiện-tượng]. (2) Có người khác đạt được phần tuệ nhưng chưa 


258 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lÿ 


đạt được phần định. (3) Lại có người khác chưa đạt được phần định cũng 
chưa đật được phân tuệ. (4) Lại có người khác đạt được cả phần định và phần 


tuệ. 


(1) “Này các Tỳ kheo, trong số đó, loại người thứ nhất (chỉ đạt được 
phần định) nên đến gặp người đã đạt được phần tuệ, và xin vấn hỏi vị đó: 
“Này đạo hữu, theo cách nào để nhìn thấy những hiện-tượng có điều-kiện 
(những pháp hữu vi)? Theo cách nào để nhận ra những hiện-tượng có điều- 
kiện bằng sự minh-sát?? Rồi vị đó trả lời cho người đó cách vị đó đã thấy và 
hiểu: “Những hiện-tượng có điều-kiện nên được nhìn thấy theo cách này, nên 
được khám phá theo cách như vây, nên được nhận biết bằng sự minh-sát theo 
cách như vậy.°!'8 Rồi đến một lúc người đó sẽ đạt được cả phần định và phần 
tuệ. 


(2) “Loại người thứ hai (chỉ đạt được phần tuệ) nên đến gặp người đã 
đạt được phần định, và xin vẫn hỏi vị ấy: “Này đạo hữu, theo cách nào làm 
ồn định tâm? Theo cách nào để làm tâm bình tĩnh? Theo cách nào làm tâm 
được hợp nhất? Theo cách nảo làm tâm đạt định? Rồi vị đó trả lời cho người 
đó cách vị đó đã thấy và hiểu: “Tâm nên được làm ồn định theo cách này, nên 
được làm bình tĩnh theo cách như vầy, nên được đạt định theo cách như 


^ 


vậy.'!'? Rồi đến một lúc người đó sẽ đạt cả phần tuệ và phần định. 


(3) “Loại người thứ ba (chưa đạt được phần nào) nên đến gặp người đã 
đạt được cả phần định và phần tuệ, xin vẫn hỏi vị đó: (a) “Này đạo hữu, theo 
cách nào làm ồn định tâm? Theo cách nào đề làm tâm bình tĩnh? Theo cách 
nào làm tâm được hợp nhất? Theo cách nào làm tâm đạt định?? (b) “Này đạo 
hữu, theo cách nào để nhìn thấy những hiện-tượng có điều-kiện (những pháp 
hữu vi)? Theo cách nào đề nhận biết những hiện-tượng có điều-kiện bằng sự 
minh-sát?? Rồi vị đó trả lời cho người đó cách mà vị đó đã thấy và hiểu: (a) 
“Tâm nên được ồn định theo cách này, nên được bình tĩnh theo cách như vầy, 
nên được đạt định theo cách như vậy. (b) “Những hiện-tượng có điều-kiện 
nên được nhìn thấy theo cách này, nên được khám phá theo cách như vầy, 


được nhận biệt băng sự minh-sát theo cách như vậy.” Rồi đến một lúc người 


Chương VIH— Tu Tập Cái Tâm * 259 


đó sẽ đạt cả phần định và phần tuệ. 


“Loại người thứ tư (do đã có đủ hai phần) nên dựa bản thân trên cả hai 


phần đó, và tạo sự cố-gắng thêm nữa để đạt tới sự tiêu diệt ô-nhiễm. 
“Này các Tỳ kheo, đây là bốn loại người thấy có trong thế gian.” 


(AN 4:94) 


3. NĂM CHƯỚNG NGẠI LỚN CỦA SỰ TU TẬP CÁI TÂM 
Ở Sãvatthr.?09 


Lúc đó có bà-la-môn tên là Sañgärava đến gặp đức Thế Tôn và chảo hỏi 
với đức Thế Tôn. Sau khi họ xong phần chào hỏi thân thiện, ông ta ngồi 
xuống một bên, và nói với đức Thế Tôn: 

“Thưa Thầy Cồ-đàm, (I) cái gì là nguyên nhân và lý do tại sao có nhiều 
lúc các kinh kệ đã được học tụng lâu ngày lại không nhớ được trong tâm, nói 
chỉ tới những kinh kệ chưa được học tụng? (II) Và tại sao nhiều lúc các kinh 
kệ không được học tụng lâu ngày vẫn nhớ được lâu trong tâm, nói chỉ tới 
những kinh kệ đã được học tụng lâu ngày?” 

(D [Tại sao một người không nhớ được những kinh kệ?] 

(1) “Này bả-la-môn, khi một người sống với cái tâm ðÿ ám muội bởi 
(chướng-ngạI) /ham-dục (tham), bị chiếm ngự bởi tham-dục, và người đó 


không hiểu “sự /hoát-khỏi tham-dục” đúng như nó thực là,??! 


thì trong trường 
hợp đó người đó sẽ không biết và không thấy sự tốt-lành của mình, hoặc sự 
tốt-lành của người khác, hoặc sự tốt-lành của cả mình và người khác đúng 
như nó thực là. Cho nên, mặc dù các kinh kệ đó đã được học tụng lâu ngày, 
chúng vẫn không được nhớ lại trong tâm, nói chi tới những kinh kệ chưa 
được học tụng. 

“Này bà-la-môn, ví dụ có một chậu đựng nước có pha thuốc nhuộm màu 
đỏ, vàng, xanh, hay màu gắc (hàm chỉ đủ loại tham-dục). Nêu một người có 
mắt sáng nhìn xem hình ảnh phản chiếu khuôn mặt mình trong chậu nước thì 


260 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lÿ 


người đó sẽ không biết và không thấy được nó (khuôn mặt) đúng như nó 
thực là. Cũng giống như vậy, này bà-la-môn, khi một người sống với cái tâm 
bị ám muội bởi /ham-dục ... mặc dù các kinh kệ đó đã được học tụng lâu 
ngày, chúng cũng không được nhớ lại trong tâm, nói chi tới những kinh kệ 
chưa được học tụng. 


(2) “Lại nữa, này bà-la-môn, khi một người sống với một cái tâm bị ám 
muội bởi sự ác-ý (sân), bị chiếm ngự bởi sự ác-ý, và người đó không hiểu “sự 
thoát-khỏi sự ác-ý” đúng như nó thực là, thì trong trường hợp đó người đó sẽ 
không biết và không thấy sự tốt-lành của mình, hoặc sự tốt-lành của người 
khác, hoặc sự tốt-lành của cả mình và người khác đúng như nó thực là. Cho 
nên, mặc dù các kinh kệ đó đã được học tụng lâu ngày, chúng vẫn không 
được nhớ lại được trong tâm, nói chi tới những kinh kệ chưa được học tụng. 


“Này bả-la-môn, ví dụ có một chậu nước được nấu bằng lửa, đang nỗi 
bọt và sôi sục (hàm chỉ sự ác-ý, sự sân hận). Nêu một người có mắt sáng nhìn 
xem hình ảnh phản chiếu khuôn mặt mình trong chậu nước thì người đó sẽ 
không biết và không thấy được nó đúng như nó thực là. Cũng giống như vậy, 
này bà-la-môn, khi một người sống với cái tâm bị ám muội bởi sự ác-ý.... 
mặc dù các kinh kệ đó đã được học tụng lâu ngày chúng cũng không được 
nhớ lại trong tâm, nói chi tới những kinh kệ chưa được học tụng. 


(3) “Lại nữa, này bà-la-môn, khi một người sống với một cái tâm bị ám 
muội bởi sự đò-đẩn và buồn-ngủ (hôn trầm thụy miên), bị chiếm ngự bởi sự 
đò-đẫn và buồn-ngủ, và người đó không hiểu “sự /hoả/-khỏi sự đò-đân và 
buôn-ngủ` đúng như nó thực là, thì trong trường hợp đó người đó sẽ không 
biết và không thấy sự tốt-lành của mình, hoặc sự tốt-lành của người khác, 
hoặc sự tốt-lành của cả mình và người khác đúng như nó thực là. Cho nên, 
mặc dù các kinh kệ đó đã được học tụng lâu ngày, chúng vẫn không được 
nhớ lại trong tâm, nói chi tới những kinh kệ chưa được học tụng. 

“Này bà-la-môn, ví dụ có chậu nước bị che phủ bởi rong rêu và tảo (hàm 
chỉ sự đò-đân và buôn-ngử). Nêu một người có mắt sáng nhìn xem hình ảnh 


phản chiêu khuôn mặt mình trong chậu nước thì người đó sẽ không biệt và 


Chương VIH— Tu Tập Cái Tâm * 261 


không thấy được nó đúng như nó thực là. Cũng giống như vậy, này bà-la- 
môn, khi một người sống với cái tâm bị ám muội bởi sự đò-đẫn và buôn-ngủ 
... mặc dù các kinh kệ đó đã được học tụng lâu ngày, chúng vẫn không được 
nhớ lại trong tâm, nói chi tới những kinh kệ chưa được học tụng. 


(4) “Lại nữa, này bà-la-môn, khi một người sống với một cái tâm bị ám 
muội bởi sự bấr-an và hối-tiếc (trạo cử hối quá), bị chiếm ngự bởi sự bắt-an 
và hối-tiếc, và người đó không hiểu “sự fhoái-khỏi sự bắt-an và hối-tiếc” 
đúng như nó thực là, thì trong trường hợp đó người đó sẽ không biết và 
không thấy sự tốt-lành của mình, hoặc sự tốt-lành của người khác, hoặc sự 
tốt-lành của cả mình và người khác đúng như nó thực là. Cho nên, mặc dù 
các kinh kệ đó đã được học tụng lâu ngày, chúng vẫn không được nhớ lại 
trong tâm, nói chi tới những kinh kệ chưa được học tụng. 


“Này bà-la-môn, ví dụ có một cái chậu nước bị thối bởi gió, chao động, 
xoáy động, khuấy động thành sóng nhỏ (hàm chỉ sự bát-an và hồi-tiếc). Nễu 
một người có mắt sáng nhìn xem hình ảnh phản chiếu khuôn mặt mình trong 
chậu nước thì người đó sẽ không biết và không thấy được nó đúng như nó 
thực là. Cũng giống như vậy, này bà-la-môn, khi một người sống với cái tâm 
bị ám muội bởi sự bá¡-an và hồi-tiếc ... mặc dù các kinh kệ đó đã được học 
tụng lâu ngày, chúng vẫn không được nhớ lại được trong tâm, nói chỉ tới các 
kinh kệ chưa được học tụng. 


(5) “Lại nữa, này bà-la-môn, khi một người sống với một cái tâm bị ám 
muội bởi sự nghi-ngở (nghi), bị chiếm ngự bởi sự nghi-ngờ, và người đó 
không hiểu “sự /hoáf-khỏi sự nghi-ngờ” đúng như nó thực là, thì trong trường 
hợp đó người đó sẽ không biết và không thấy sự tốt-lành của mình, hoặc sự 
tốt-lành của người khác, hoặc sự tốt-lành của cả mình và người khác đúng 
như nó thực là. Cho nên, mặc dù các kinh kệ đó đã được học tụng lâu ngày, 
chúng vẫn không được nhớ lại trong tâm, nói chỉ tới các kinh kệ chưa được 


học tụng. 


“Này bà-la-môn, ví dụ có một chậu nước đục ngâu, không lăng trong, 


đầy bùn đất, được đặt trong chỗ tối (hàm chỉ sự nghi-ngờ, sự chưa thấy rồ). 


262 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lÿ 


Nếu một người có mắt sáng nhìn xem hình ảnh phản chiếu khuôn mặt mình 
trong chậu nước thì người đó sẽ không biết và không thấy được nó đúng như 
nó thực là. Cũng giống như vậy, này bà-la-môn, khi một người sống VỚI Cái 
tâm bị ám muội bởi sự ñghi-ngở ... mặc dù các kinh kệ đó đã được học tụng 
lâu ngày, chúng vẫn không được nhớ lại trong tâm, nói chi tới các kinh kệ 


chưa được học tụng. 


“Này bả-la-môn, đây là nguyên nhân và lý do tại sao ngay cả các kinh 
kệ đã được học tụng lâu ngày cũng không được nhớ lại trong tâm, nói chi tới 


các kinh kệ chưa được học tụng. 
(1D [Tại sao một người nhớ được những kinh kệ?] 


(1)-(5) “Này bà-la-môn, khi một người sống với một cái tâm không bị 
ám muội bởi (chướng-ngại) tham-dục, sự ác-ý, sự đò-đẫn và buôn-ngủ, sự 
bát-an và hồi-tiếc, và sự nghỉi-ngờ, thì trong trường hợp đó ngay cả những 
kinh kệ không được học tụng lâu ngày vẫn được nhớ lại trong tâm, nói chỉ tới 
những kinh kệ đã được học tụng lâu ngày. 


“Này bả-la-môn, ví dụ có một chậu nước không bị pha tạp bởi thuốc 
nhuộm; không nổi bọt và sôi sục; không bị che phủ bởi rong rêu và tảo; 
không bị khuấy động bởi gió và chao động thành sóng; được trong sạch, lắng 
trong, trong suốt, được đặt ở chỗ sáng. Nếu một người có mắt sáng nhìn xem 
hình ảnh phản chiếu khuôn mặt mình trong chậu nước thì người đó sẽ biết và 
thấy được nó đúng như nó thực là. Cũng giống như vậy, nảy bà-la-môn, khi 
một sống với một cái tâm không bị ám muội bởi /ham-dục, sự ác-ý, sự đỏ- 
đân và buôn-ngủ, sự bất-an và hồi-tiếc, và sự nghi-ngờ, thì trong trường hợp 
đó ngay cả những kinh kệ không được học tụng lâu ngày vẫn được nhớ lại 
trong tâm, nói chi tới những kinh kệ đã được học tụng lâu ngày. 

“Này bả-la-môn, đây là nguyên nhân và lý do tại sao ngay cả những 
kinh kệ không được học tụng lâu ngày vẫn được nhớ lại trong tâm, nói chỉ tới 


những kinh kệ đã được học tụng lâu ngày. 


Chương VIHI— Tu Tập Cái Tám * 263 


(1D) “Này bà-la-môn, có “bảy chi giác-ngộ” này là sự không trở-ngại, là 
sự không chướng-ngại, là sự không hư-nhiễm của tâm; sau khi được tu tập và 
tu dưỡng chúng sẽ dẫn tới sự chứng quả là trí-biết đích thực (minh) và sự 
giải-thoát. Bảy đó là gì? Chi giác-ngộ là sự chánh-niệm là sự không trỏ-ngại 
... Chi giác-ngộ là sự buông-xả là sự không trở-ngại ... sau khi được tu tập 
và tu dưỡng chúng sẽ dẫn tới sự chứng quả là trí-biết đích thực và sự giải- 
thoát. “Bảy chi giác-ngộ” này là sự không trở-ngạI, là sự không chướng-ngại, 
là sự không hư-nhiễm của tâm; sau khi được tu tập và tu dưỡng chúng sẽ dẫn 


tới sự chứng quả là trí-biết đích thực và sự giải-thoát. 


Sau khi lời tuyên thuyết này được nói ra, bà-la-môn Saägãrava đã thưa 
với đức Thế Tôn rằng: “Thật kỳ diệu, Thầy Cồ-đàm! ... Mong Thầy Cô-đàm 


3392 


ghi nhớ con là một đệ tử tại gia đã quy y nương tựa suốt đời.”. 


(SN 46:55) 


4. SỰ TINH LỌC CỦA TÂM 


() “Này các Tỳ kheo, có những thứ thô lớn trong vàng thô, như: đất, đá 
mạt, đá sỏi. Giờ người đãi vàng [hay người học việc của ông ta] trước tiên đồ 
vàng thô vào máng, và rửa, chà, làm sạch nó. Sau khi đã lọc bỏ và loại bỏ 
những thứ thô lớn, còn lại những thứ thô vừa trong vàng thô, như: đá mạt 
mịn và cát thô. Người đãi vàng lại rửa, chà, làm sạch nó. Sau khi đã lọc bỏ và 
loại bỏ những thứ thô vừa, còn lại những thứ thô nhỏ, như: cát mịn và bụi 
đen. Người đãi vàng lại rửa, chà, làm sạch nó. Sau khi đã lọc bỏ và loại bỏ 


những thứ thô nhỏ, giờ còn lại những hột vàng thô. 


(ii) “Giờ người thợ nấu vàng [hay người học việc của ông ta] đồ những 
hạt vàng thô vào trong nồi nấu, và thôi lửa, và nâu chảy nó ra, và tỉnh cất nó. 
Nhưng sau khi đã nấu tan chảy như vậy, vàng vẫn chưa được lăn tụ và tạp 
chất vẫn chưa hoàn toàn được loại bỏ. Vàng vẫn chưa được dễ uốn nắn (tinh 
dẻo), dễ sử dụng, và phát sáng (ánh kim); giờ vàng vẫn còn giòn (dễ gảy, 


chưa tỉnh dẻo) và chưa đạt phẩm chất một cách phù hợp đề chế tác. 


264 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lÿ 


(ii) “Nhưng người thợ nấu vàng tiếp tục thối lửa, nấu chảy ra, và tinh 
cất nó, đến một lúc vàng sẽ lăn tụ và tạp chất hoàn toàn được loại bỏ. Lúc 
này vàng đã được dễ uốn nắn, dễ sử dụng, và ánh kim, đã dẻo dai và đạt 
phẩm chất một cách phù hợp đề chế tác. Rồi người ta muốn dùng nó để làm 
bắt cứ trang sức nào theo ý họ—như vòng đeo tay, bông tai, dây chuyên, hay 


vương miệng bằng vàng—thì họ đều có thể làm được. 


(iv) “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, (1) khi một Tỳ kheo hết 
mình tu tập phần tâm bậc cao [thiền-định], lúc đó vẫn còn trong mình những 
ô-nhiễm thô lớn, như: hành-động, lời-nói, và tâm-ÿ sai trái. Một Tỳ kheo 
nhiệt thành, có năng lực thì dẹp bỏ được, xua tan, chấm dứt, và xóa số những 
ô-nhiễm thô lớn đó. (2) Sau khi làm được vậy, vẫn còn trong mình những ô- 
nhiễm thô vừa, như: những ý nghĩ tham-dục. ý nghĩ ác-ÿ, ý nghĩ gây-hại. Một 
Tỳ kheo nhiệt thành, có năng lực thì dẹp bỏ được, xua tan, chấm dứt, và xóa 
số những ô-nhiễm thô vừa đó. (3) Sau khi làm được như vậy, vẫn còn trong 
mình những ô-nhiễm thô nhỏ, như: những ý nghĩ về người thân quyến 
thuộc.,?!2 những ý nghĩ về xứ sở đất nước, và những ý nghĩ về danh tiếng của 
mình.”3 Một Tỳ kheo nhiệt thành, có năng lực thì dẹp bỏ được, xua tan, 
chấm dút, và xóa số những ô-nhiễm thô nhỏ đó. (4) Sau khi đã làm được vậy, 
vẫn còn những ý nghĩ liên quan Giáo Pháp.??! Sự đjnh-tâm đó là không bình- 
an và siêu-phàm, không được đạt bằng/tới sự làm tĩnh-lặng hoàn toàn (những 


).Š không đạt tới sự hợp-nhất, chỉ do được chế ngự và duy trì bằng 


cách trân áp [những ô-nhiễm] mà có.” 


ô-nhiễm 


(vi) “Nhưng, này các Tỳ kheo, (5) rồi sẽ đến một lúc khi tâm của người 
tu từ trong nội tại được vững chắc, bình tĩnh, được hợp nhất, và đạt định. Giờ 
sự định-tâm đó là bình-an và siêu-phàm, đạt được bằng/tới sự làm tĩnh-lặng 
hoàn toàn (những ô-nhiễm), và đạt tới sự hợp-nhất; chứ không phải chỉ do 
được chế ngự và duy trì bằng cách trấn áp mạnh [những ô-nhiễm] mà có.?” 
Lúc đó, khi đang có một cơ-sở thích hợp như vậy, thì người đó có khả năng, 
bằng trí-biết trực tiếp, chứng ngộ bất kỳ trạng thái nào mà người đó hướng 


tâm mình tới đó.?”8 


Chương VIH— Tu Tập Cái Tám * 265 


? ‹Cậâu cho tôi đạt được và dụng được nhiều 


(1) “Nếu người đó ước: 
loại thằn-thông khác nhau (biến hóa thông): biến một thân thành nhiều thân; 
biến nhiều thân thành một thân; tôi hiện hình và biến hình; tôi đi xuyên qua 
tường, đi xuyên qua thành, đi xuyên qua núi như đi qua khoảng không; chui 
xuống đất và chui lên mặt đất như rẽ lặn trong nước; đi trên mặt nước không 
bị chìm như đi trên mặt đất; đi xuyên không gian như chim bay khi đang 
ngồi thiền tréo chân; tay sờ chạm mặt trăng và mặt trời, những thứ thật hùng 
vĩ và oal lực như vậy; vận dụng thân bay xa tới tận cõi trời Brahmä', thì 


người đó có khả năng chứng ngộ điều đó, khi đang có một co-sở thích hợp. 


(2) “Nếu người đó ước: “Cầu cho tôi, với yếu-tô tai thiên-thánh (thiên 
nhĩ thông), đã được thanh lọc và vượt trên loài người, nghe được cả hai loại 
âm thanh, âm thanh cõi trời và cỗi người, ở xa và ở gần', thì người đó có khả 
năng chứng ngộ điều đó, khi đang có một cơ-sở thích hợp. 

(3) “Nếu người đó ước: “Cầu cho tôi hiểu được tâm của những chúng 
sinh khác và người khác, sau khi đã lấy tâm mình bao trùm tâm của họ (tha 
tâm thông). Tôi hiểu được một cái tâm có tham là tâm có tham, một tâm 
không có tham là tâm không có tham; một tâm có sân là tâm có sân; một tâm 
không có sân là tâm không có sân; một tâm có s1 là tâm có s1; một tâm không 
có s1 là tâm không có s1; tâm co cụm (bị động) là co cụm, và một cái tâm bị 
xao lãng là bị xao lãng; một tâm bao la [được khuếch đại, mở rộng, cao rộng, 
cao vời] là bao la, và tâm không bao la là không bao la; một tâm còn có thể 
vượt trên (chưa cao nhất) là còn có thể vượt trên, và một tâm không thể vượt 
trên (cao nhất, vô thượng) là không thể vượt trên; một tâm đạt định là đạt 
định, và một tâm không đạt định là không đạt định; một tâm được giải thoát 
là được giải thoát, và một cái tâm chưa được giải thoát là chưa được giải 
thoát”, thì người đó có khả năng chứng ngộ điều đó, khi đang có một cơ-sở 
thích hợp. 

(4) “Nếu người đó ước: “Cầu cho tôi có thể nhớ lại nhiều kiếp quá khứ 


của mình (tíc mạng minh); đó là: một lần sinh, hai lần sinh ... [giống đoạn 


266 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lÿ 


mẫu ở PHẨN II, 3., (2), mục 38. ở trên] ..., thì người đó có khả năng chứng 
ngộ điều đó, khi đang có một cơ-sở thích hợp. 


(5) “Nếu người đó ước: “Cầu cho tôi, với yếu-tố mắt thiên thánh (/hiên 
nhãn mình), đã được thanh lọc và vượt trên loài người, ni» rhấy những 
chúng sinh chết đi và sinh ra, thấp hèn có và cao sang có ... [giống đoạn mẫu 
ở PHẦN II, 3., (2), mục 40. ở trên] ..., thì người đó có khả năng chứng ngộ 
điều đó, khi đang có một cơ-sở thích hợp.” 


(6) “Nếu người đó ước: “Cầu cho tôi, sau khi tiêu diệt mọi ô-nhiễm, 
ngay trong kiếp này, bằng trí-biết trực tiếp, tôi sẽ tự mình chứng ngộ sự giải- 
thoát của tâm sạch nhiễm, sự giải-thoát nhờ trí-tuệ, và sau khi đã chứng nhập 
trong đó, tôi sẽ an trú trong đó”, thì người đó có khả năng chứng ngộ điều đó, 
khi đang có một cơ-sở thích hợp.” 


(AN 3:101) 


5. LOẠI BÓ NHỮNG Ý-NGHĨ LÀM XAO LÃNG 


I. Tôi nghe như vày.?! Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở 
Sãvatthï (Xá-vệ), trong Khu Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Ở đó 
đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ kheo: “Này các Tỳ kheo”—“Dạ, thưa Thế 
Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn đã nói điều này: 

2. “Này các Tỳ kheo, khi một Tỳ kheo theo đuôi cái tâm bậc cao, lúc 
nảy lúc khác người đó nên có sự chú-tâm tới năm dấu-hiệu.?!! Năm đó là gì? 

3. (1) “Ở đây, này các Tỳ kheo, khi một Tỳ kheo đang hướng sự chú- 
tâm (tác ý) tới dấu-hiệu nào đó, và vì do dấu-hiệu đó nên khởi sinh trong 
người đó những ý-nghĩ (tầm) xấu ác bất thiện kết nối với tham, sân, sỉ, /h? 
người đó nên hướng sự chú-tâm tới những dâu-hiệu khác kết nối với điễu 
thiện lành.”!? Khi người tu hướng sự chú-tâm tới điều thiện lành, thì mọi ý- 
nghĩ bất thiện xấu ác kết nối với tham, sân, si được loại bỏ bên trong người 
đó, và chúng lặn đi. Bằng việc loại bỏ chúng, tâm người tu trở nên được 
vững chắc ở bên trong, được bình tĩnh, được hợp nhất, và đạt định. 


Chương VIH— Tu Tập Cái Tâm * 267 


- “Giống như một người thợ mộc rành nghề [hay người phụ việc của 
ông ta] dùng một cái mộng gỗ tốt đưa vào để đục bỏ, tống bỏ, và loại bỏ cái 
mộng gỗ hư xấu (đang nằm trong đồ gỗ). Cũng giống như vậy ... khi một Tỳ 
kheo hướng sự chú-tâm tới dấu-hiệu khác nối kết với điều thiện lành ... tâm 
người đó trở nên được vững chắc ở bên trong, được bình tĩnh, được hợp nhất, 
và đạt định. 


4. (2) “Nếu, trong khi người đó hướng sự chú-tâm tới dấu-hiệu khác nối 
kết với điều thiện lành, nhưng bên trong người đó vẫn khởi sinh những ý- 
nghĩ xấu ác bất thiện nối kết với tham, sân, si, /ji người đó nên suy xét sự 
nguy-hại trong những ÿý-nghĩ (bất thiện) đó như vày: “Những ý-nghĩ này là 
bất thiện, đáng chê trách, gây ra khổ đau.'?! Khi người tu suy xét về sự 
nguy-hại trong những ý-nghĩ bắt thiện đó, thì mọi ý-nghĩ xấu ác bắt thiện nối 
kết với tham, sân, sỉ được loại bỏ bên trong người đó, và chúng lặn đi. Bằng 
việc loại bỏ chúng, tâm người tu trở nên được vững chắc ở bên trong, được 
bình tĩnh, được hợp nhất, và đạt định. 


- “Giống như có một người nam hay nữ, trẻ, trẻ trung và thích đeo đỗ 
trang sức; người đó sẽ thấy kinh sợ, nhục nhã, và ghê tởm nếu có một xác 
(thịt) chết của một con rắn hay một con chó hay một con người đang quấn 
quanh cổ của mình. Cũng giống như vậy ... khi một Tỳ kheo suy xét sự 
nguy-hại trong những ý-nghĩ bất thiện đó ... tâm người đó trở nên được vững 
chắc ở bên trong, được bình tĩnh, được hợp nhất, và đạt định. 


5. (3) “Nếu, khi người đó đang suy xét sự nguy-hại trong những ý-nghĩ 
(bắt thiện) đó, nhưng bên trong người đó vẫn khởi sinh những ý-nghĩ xấu ác 
bất thiện nối kết với tham, sân, si, /ì người đó nên cô quên những ý-nghĩ đó 
và không nên hướng sự chú-tâm tới chúng. Khi người tu cỗ gắng quên những 
ý-bất thiện đó và không hướng sự chú-tâm tới chúng, thì mọi ý-nghĩ xấu ác 
bắt thiện nối kết với tham, sân, sỉ được loại bỏ bên trong người đó, và chúng 
lặn đi. Bằng việc loại bỏ chúng, tâm người tu trở nên được vững chắc ở bên 


trong, được bình tĩnh, được hợp nhất, và đạt định. 


268 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lÿ 


- “Giống như một người có mắt sáng nhưng không muốn nhìn những 
hình-sắc trước mắt, thì người đó chỉ cần nhắm mắt lại hoặc nhìn sang chỗ 
khác. Cũng giống như vậy ... khi một Tỳ kheo cố gắng quên đi những ý-nghĩ 
bất thiện đó và không hướng sự chú-tâm tới chúng ... tâm người đó trở nên 
được vững chắc ở bên trong, được bình tĩnh, được hợp nhất, và đạt định. 


6. (4) “Nếu, trong khi người đó đang cô quên đi những ý-nghĩ bất thiện 
đó và không hướng sự chú-tâm tới chúng, nhưng bên trong người đó vẫn 
khởi sinh vẫn khởi sinh những ý-nghĩ xấu ác bắt thiện nối kết với tham, sân, 
sỉ, thì người đó nên hướng sự chú-tâm tới sự làm lắng lặng “sự tạo-tác ý- 
nghĩ` (tầm hành) của (tạo ra) những ý-nghĩ bất thiện đó.?!* Khi người tu đang 
hướng sự chú-tâm tới sự làm lắng lặng “sự tạo-tác ý-nghĩ' của những ý-nghĩ 
bất thiện đó, thì mọi ý-nghĩ xấu ác bất thiện nối kết với tham, sân, si được 
loại bỏ bên trong người đó, và chúng lặn đi. Băng việc loại bỏ chúng, tâm 
người tu trở nên được vững chắc ở bên trong, được bình tĩnh, được hợp nhất, 
và đạt định. 


- “Giống như một người đang đi nhanh có thê suy xét: “Tại sao ta đang 
đi nhanh? Ta đi chậm thì sao?ˆ, và người đó đi chậm lại; rồi người đó lại suy 
xét: “Tại sao ta đang đi chậm? Nếu ta đứng thì sao? và người đó đứng lại; 
rồi người đó suy xét: “Tại sao ta đang đứng? Nếu ta ngồi xuống thì sao?”, và 
người đó ngồi xuống: rồi người đó lại suy xét: “Tại sao ta đang ngồi? Nếu ta 
nằm xuống thì sao?”, và người đó nằm xuống. Bằng cách làm như vậy, người 
đó thay thế những tư thế thô tế (động vọng) băng những tư thế vi tế (lắng 
lặng) hơn. Cũng giỗng như vậy ... khi một Tỳ kheo hướng sự chú-tâm tới sự 
làm lắng lặng ““sự tạo-tác ý-nghï” của những ý-nghĩ bất thiện đó ... tâm 
người đó trở nên được vững chắc ở bên trong, được bình tĩnh, được hợp nhất, 
và đạt định. 


6. (5) “Nếu, trong khi người đó hướng sự chú-tâm tới sự làm lăng lặng 
“sự tạo-tác ý-nghĩ” (tầm hành) của những ý-nghĩ bất thiện đó, bên trong 
người đó vẫn khởi sinh những ý-nghĩ xấu ác bắt thiện nói kết với tham, sân, 


s1, fØ? với răng nghiên lại và lưỡi đè mạnh lên vòm trên trong miệng, người 


Chương VIIHI— Tu Tập Cái Tám * 269 


đó nên kìm hãm, trần áp cái tâm, lây tâm đè bẹp tâm. Khi với răng nghiên lại 
và lưỡi đè mạnh lên vòm trên trong miệng, người đó kìm hãm, trần áp cái 


?!Š thì mọi ý-nghĩ xâu ác bất thiện nôi kết với tham, 


tâm, lẫy tâm đè bẹp tâm, 
sân, si được loại bỏ bên trong người đó, và chúng lắng xuống. Bằng việc loại 
bỏ chúng, tâm người tu trở nên được vững chắc ở bên trong, được bình tĩnh, 


được hợp nhất, và đạt định. 


- “Giống như một người lực sĩ nắm chặt một người yếu hơn ở đầu hay 
vai và trân dập, kìm hãm, đè bẹp người yếu đó. Cũng giống như vậy ... khi 
với răng nghiên lại và lưỡi đè mạnh lên vòm trên trong miệng, người đó kìm 
hãm, trấn áp cái tâm, lấy tâm đè bẹp tâm ... tâm người đó trở nên được vững 
chắc ở bên trong, được bình tĩnh, được hợp nhất, và đạt định. 


7. “Này các Tỳ kheo, (1) khi một Tỳ kheo đang hướng sự chú-tâm tới 
dấu-hiệu nào đó, và vì do dấu-hiệu đó nên khởi sinh bên trong người đó 
những ý-nghĩ xấu ác bất thiện nối kết với tham, sân, si; rồi khi người đó 
hướng sự chú-tâm tới dấu-hiệu khác nối kết với điều thiện lành, thì mọi ý- 
nghĩ xấu ác bất thiện đó được loại bỏ, và chúng lặn đi, và bằng việc loại bỏ 
chúng, tâm người đó trở nên được vững chắc ở bên trong, được bình tĩnh, 


được hợp nhất, và đạt định. 


(2) Khi người đó suy xét sự nguy-hại trong những ý-nghĩ bất thiện đó, 
thì... 


(3) Khi người đó có gắng quên những ÿ-nghĩ bất thiện đó và không 


hướng sự chủ-tâm tới chúng, thì ... 


(4) Khi người đó hướng sự chú-tâm tới sự làm lắng lặng “sự tạo-tác ý- 


nghĩ (tâm hành) của các ý-nghĩ bắt thiện đó. thì ... 


(5) Khi người đó, với răng nghiến chặt và lưỡi đè mạnh lên vòm trên 
trong miệng, người đó kừn hãm. trấn áp cái tâm, lấy tâm đè bẹp tâm, thì mọi 
ý-nghĩ xấu ác bất thiện nối kết với tham, sân, sỉ được loại bỏ bên trong người 
đó, và chúng lắng xuống. Bằng việc loại bỏ chúng, tâm người tu trở nên được 
vững chắc ở bên trong, được bình tĩnh, được hợp nhất, và đạt định. 


270 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lÿ 


“Vị Tỳ kheo này được gọi là “bậc thầy điều phục những dòng ý-nghĩ”. 
Người đó có thể nghĩ bất kỳ ý-nghĩ nào mình muốn nghĩ và sẽ không nghĩ 
bất kỳ ý-nghĩ nào mình không muốn nghĩ. Người đó đã cắt đứt dục-vọng, đã 
phá bỏ những gông-cùm, và với sự hoàn toàn thâm-nhập (xuyên phá) sự tự-ta 


(ngã mạn, ta-đây), người đó đã chấm-dứt sự khổ.”?!5 


Đây là lời đức Thế Tôn đã nói. Các Tỳ kheo hài lòng và vui mừng với 
những lời dạy của đức Thế Tôn. 


(MN 20: 1/⁄akkasanthana Sufífa) 


6. CÁI TÂM TỪ-ÁI 

11. “Này các Tỳ kheo, có năm đường lời-nói (khẩu nghiệp) mà những 
người khác có thể dùng đỀ nói với các thầy: (¡) lời-nói của họ có thể hợp lúc 
hay không hợp lúc, 

“Này các Tỳ kheo, có năm đường (loại, cách) lời-nói mà những người 
khác có thể dùng để nói với các thầy: (¡) lời-nói của họ có thể hợp lúc hay 
không hợp lúc, (ii) đúng hay không đúng, (ii) nhẹ nhàng hay gắt gỏng, (iv) 
có kết nối với sự tốt hay với sự hại, (v) được nói với tâm-từ hay với sự thù- 
ghét bên trong. Khi những người khác nói với các thầy, lời-nói của họ có thể 
hợp lúc hay không hợp lúc; khi những người khác nói với các thầy, lời-nói 
của họ có thê đúng hay không đúng: khi những người khác nói với các thầy, 
lời-nói của họ có thể nhẹ nhàng hay gắt gỏng; khi những người khác nói với 
các thầy, lời-nói của họ có thể với sự tốt hay với sự hại; khi những người 
khác nói với các thầy, lời-nói của họ có thê kết nối với tâm-từ hay với sự thù- 
ghét. Ngay đây, này các Tỳ kheo, các thầy nên tu tập như vây: “Tâm chúng ta 
sẽ không bị tác động, và chúng ta sẽ không thốt ra lời xấu ác; chúng ta sẽ an 
trú bi-mãn vì phúc-lợi của người đó (người nói), với một cái tâm từ-ái, không 
thù-ghét trong lòng. Chúng ta sẽ sống bao trùm người đó với một cái tâm từ- 


217 


ái, và bắt đâu với người đó,“ ˆ chúng ta sẽ sông bao trùm toàn thê thê gian 


Chương VIH— Tu Tập Cái Tâm * 271 


với một cái tâm từ-ái, rộng lớn, bao la, vô lượng, không hung-dữ và không 


ác-ý.” Đó là cách các thầy nên tập luyện, này các Tỳ kheo. 


12. “Này các Tỳ kheo, ví dụ có một người đến mang theo một cái cuốc 
và cái rõ, và nói: “Ta sẽ làm đại địa cầu này không còn đất.” Người đó đào 
xới chỗ này chỗ nọ, nhồ nước miếng chỗ này chỗ nọ, tiểu tiện chỗ này chỗ 
nọ, miệng nói: “Cho hết là đất, cho hết là đất!?. Các thầy nghĩ sao, này các Tỳ 
kheo? Làm vậy liệu người đó có làm cho đại địa cầu này không còn đất hay 
không?”——“Không, thưa Thế Tôn. Vì sao vậy? Bởi vì đại địa cầu này là sâu 
và vô lượng; không dễ gì làm cho nó không còn đất. Rốt cuộc người đó chỉ 


chuôc lây sự mệt mỏi và thât vọng mà thôi.” 


13. “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, có năm đường lời-nói ... 
[giống mục 11 kế trên] ... Ngay đây, này các Tỳ kheo, các thầy nên tu tập như 
vầy: “Tâm chúng ta sẽ không bị tác động ... và bắt đầu từ người đó, chúng ta 
sẽ an trú bao trùm toàn thê thế gian với một cái tâm từ-ái, rộng lớn, bao la, vô 
lượng, không hung-dữ và không ác-ý.” Đó là cách các thầy nên tập luyện, 
này các Tỳ kheo. 


14. “Này các Tỳ kheo, ví dụ có người đến mang theo nước màu đỏ đậm, 
màu vàng đậm (vàng nghệ), màu xanh dương đậm (chàm), hay màu đỏ tươi, 
và nói: “Tôi sẽ vẽ những bức tranh và làm cho những bức tranh xuất hiện trên 
không gian trống.” Các thầy nghĩ sao, này các Tỳ kheo? Liệu người đó có thể 
vẽ những bức tranh và làm cho những bức tranh xuất hiện trên không gian 
trống hay không?”—“Không, thưa Thế Tôn. Vì sao? Bởi vì không gian trồng 
là vô hình và không hiện tranh được; không dễ gì vẽ những bức tranh và làm 
cho những bức tranh xuất hiện trên đó. Rốt cuộc người đó chỉ chuốc lấy sự 


mệt mỏi và thât vọng mà thôi.” 


15. “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, có năm đường lời-nói ... 
[giống mục 11]... Ngay đây, này các Tỳ kheo, các thầy nên tu tập như vây: 
“Tâm chúng ta sẽ không bị tác động ... và bắt đầu từ người đó, chúng ta sẽ 


sông bao trùm toàn thê thê gian với một cái tâm từ-ái, rộng lớn, bao la, vô 


272 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đê giáo lÿ 


lượng, không hung-dữ và không ác-ý.” Đó là cách các thầy nên tập luyện, 
này các Tỳ kheo. 


16. “Này các Tỳ kheo Bhikkhus, ví dụ có người đến mang theo cây 
đuốc rơm đang cháy nói: “Tôi sẽ đun nóng và đốt cháy sông Hằng bằng cây 
đuốc đang cháy này.” Các thầy nghĩ sao, này các Tỳ kheo? Liệu người đó có 
thể đun nóng và đốt cháy sông Hằng hay không?”—“Không, thưa Thế Tôn. 
Vì sao vậy? Bởi vì sông Hằng là sâu và vô lượng; không dễ gì đun nóng và 
đốt cháy nó bằng một cây đuốc rơm. Rốt cuộc người đó chỉ chuốc lẫy sự mệt 
mỏi và thất vọng mà thôi.” 

17. “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, có năm đường lời-nói ... 
[giống mục 11]... Ngay đây, này các Tỳ kheo, các thầy nên tu tập như vây: 
“Tâm chúng ta sẽ không bị tác động ... và bắt đầu từ người đó, chúng ta sẽ 
sống bao trùm toàn thể thế gian với một cái tâm từ-ái, rộng lớn, bao la, vô 
lượng, không hung-dữ và không ác-ý.” Đó là cách các thầy nên tập luyện, 
này các Tỳ kheo. 


18. “Này các Tỳ kheo, ví dụ có một cái bao da mèo đã được chà xát, 
được chà xát kỹ, được chà xát kỹ toàn bộ, mềm mại, láng mịn, hết kêu sột 
soạt, hết kêu rắc rắc, và một người đến với một cây gậy hay một miếng gốm 
bề, và nói: 'Có một cái bao da mèo đã được chà xát ... hết kêu rắc rắc. Tôi sẽ 
làm cho nó kêu sột soạt và rắc rắc.” Các thầy nghĩ sao, này các Tỳ kheo? 
Liệu người đó với một cây gậy hay một miếng gốm bê có thể làm cho nó kêu 
sột soạt hay rắc rắc hay không?”—“Không, thưa Thế Tôn. Vì sao vậy? Bởi vì 
cái bao da mèo đã được chà xát ... hết kêu sột soạt, hết kêu rắc rắc, không dễ 
gì dùng cây gậy hay miếng gốm bề đó làm cho nó kêu sột soạt hay kêu rắc 


rắc. Rôt cuộc người đó chỉ chuôc lây sự mệt mỏi và thât vọng mà thôi.” 


19. “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, có năm đường lời-nói mà 
những người khác có thể dùng để nói với các thầy: () lời-nói của họ có thê 
hợp lúc hay không hợp lúc, (ii) đúng hay không đúng, (ii) nhẹ nhàng hay gắt 
gỏng, (1v) có kết nối với sự tốt hay với sự hại, (v) được nói với tâm-từ hay 


với sự thù-ghét bên trong. Khi những người khác nói với các thầy, lời-nói 


Chương VIH— Tu Tập Cái Tâm * 273 


của họ có thể hợp lúc hay không hợp lúc; khi những người khác nói với các 
thầy, lời-nói của họ có thể đúng hay không đúng: khi những người khác nói 
với các thầy, lời-nói của họ có thê nhẹ nhàng hay gắt gỏng; khi những người 
khác nói với các thầy, lời-nói của họ có thể với sự tốt hay với sự hại; khi 
những người khác nói với các thầy, lời-nói của họ có thể kết nối với tâm-từ 
hay với sự thù-ghét. Ngay đây, này các Tỳ kheo, các thầy nên tu tập như vây: 
“Tâm chúng ta sẽ không bị tác động, và chúng ta sẽ không thốt ra lời xấu ác; 
chúng ta sẽ an trú bi-mẫn vì phúc-lợi của người đó (người nói), với một cái 
tâm từ-ái, không thù-ghét trong lòng. Chúng ta sẽ sống bao trùm người đó 
với một cái tâm từ-ái, và bắt đầu với người đó, chúng ta sẽ sống bao trùm 
toàn thể thế gian với một cái tâm từ-ái, rộng lớn, bao la, vô lượng, không 
hung-đữ và không ác-ý.” Đó là cách các thầy nên tập luyện, này các Tỳ kheo. 


20. “Này các Tỳ kheo, ngay cả khi đám kẻ cướp cắt tay chân của các 
thầy một cách dã man bằng một cái cưa hai đầu, nếu ai có khởi lên một tâm 
thù-ghét đối với họ thì coi như người đó không thực hiện lời dạy của ta. Ở 
đây, này các Tỳ kheo, các thầy nên tu tập như vây: “Tâm chúng ta sẽ không 
bị tác động, và chúng ta sẽ không thốt ra lời xấu ác; chúng ta sẽ an trú bi-mẫn 
vì phúc-lợi của người đó (người nói), với một cái tâm từ-ái, không thù-ghét 
trong lòng. Chúng ta sẽ sống bao trùm người đó với một cái tâm từ-ái, và bắt 
đầu với người đó, chúng ta sẽ sống bao trùm toàn thể thế gian với một cái 
tâm từ-áI, rộng lớn, bao la, vô lượng, không hung-dữ và không ác-ý.` Đó là 


cách các thầy nên luyện tập, này các Tỳ kheo. 


“Này các Tỳ kheo, nếu các thầy luôn giữ lời khuyên này với “ví dụ cái 
cưa” một cách thường trực trong tâm, thì các thầy có còn thấy những lời-nói 
tầm thường hay thô tục nào mà các thầy không thê nhịn được hay không?”—— 
“Dạ không, thưa Thế Tôn”—“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, các thầy nên giữ lời 
khuyên này với “ví dụ cái cưa” một cách thường trực trong tâm. Cách đó sẽ 


dẫn dắt các thầy tới ích lợi và hạnh phúc dài lâu.” 


(irích MN 21: Kakacipama Sufta) 
(Ví Dụ Cái Cưa) 


274 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lÿ 


7. SÁU SỰ TƯỞNG NIỆM (QUÁN TƯỞNG) 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở xứ Thích-ca (Sakya), ở 
Kapilavatthu (Ca-ty-la-vệ), trong Tịnh Xá (được cúng dường bởi) Nigrodha. 
Lúc đó có ông Mahãnãäma (Đại Danh) người họ Thích-ca đến gặp và kính lễ 
đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên, và thưa với đức Thế Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, một đệ tử thánh thiện đã đạt tới thánh quả và thấu hiểu 


giáo pháp thì thường an trú theo cách nào?”?13 


“Này Mahãnãma, một đệ tử thánh thiện đã đạt tới thánh quả và thấu hiểu 
giáo pháp thường an trú theo cách này:”! 


(1) “Ở đây, này Mahãnäma, một đệ tử thánh thiện tưởng niệm về Như 
Lai như vầy: “Đức Thế Tôn là một A-la-hán (đã tu thành), bậc Toàn Giác (đã 
giác ngộ toàn thiện), đã thành tựu về trí-biết đích thực (minh) và đức-hạnh, là 
bậc phúc-lành, bậc hiểu-biết (những) thế giới, người dẫn dắt tối thượng của 
những người cần được thuần hóa, thầy của những thiên thần và loài người, 
bậc Giác Ngộ, bậc Thế Tôn." Khi một đệ tử thánh thiện tưởng niệm về Như 
Lai, thì trong thời (gian) đó tâm người đó không bị ám muội bởi tham, sân, 
hay si; trong thời đó tâm người đó đơn thuần là chánh trực, đựa vào Như Lai. 
{Một đệ tử thánh thiện có tâm chánh trực thì đạt được niềm cảm-hứng về ý- 
nghĩa, đạt được niềm cảm-hứng về Giáo Pháp, đạt được niềm hoan-hỷ kết 
nối với Giáo Pháp. Khi người đó hoan-hỷ, sự sảng-khoái khởi sinh. Đối với 
người có một cái tâm sảng-khoái, thân trở nên tĩnh-lặng (khinh an). Người 
tĩnh lặng thì cảm thấy hạnh-phúc (lạc). Đối với người cảm thấy hạnh-phúc, 
tâm được đạt-định. Đây được gọi là một đệ tử thánh thiện sống trong sự cân 
bằng giữa quần chúng không cân bằng,” là người sống không bị khô ải giữa 
quần chúng bị khổ ải.} Khi người tu đã chứng nhập vào dòng chảy của Giáo 
Pháp,??! người đó tu tập sự tưởng niệm về Đức Phật. 


(2) “Lại nữa, này Mahanama, một đệ tử thánh thiện tưởng niệm về Giáo 
Pháp như vây: “Giáo Pháp đã được đức Thé Tôn giảng bày hay khéo, có thể 


Chương VIH— Tu Tập Cái Tâm * 275 


trực tiếp nhìn thấy được, có hiệu quả tức thì, mời người đến để thấy, có thể 
được áp dụng, được tự thân chứng nghiệm bởi người có trí.` Khi một đệ tử 
thánh thiện tưởng niệm về Giáo Pháp, thì trong thời (gian) đó tâm người đó 
không bị ám muội bởi tham, sân, sĩ; trong thời đó tâm người đó đơn thuần là 
chánh trực, đưa vào Giáo Pháp. {Một đệ tử thánh thiện có tâm chánh trực thì 
đạt được niềm cảm-hứng về ý-nghĩa, đạt được niềm cảm-hứng về Giáo Pháp, 
đạt được niềm hoan-hỷ kết nối với Giáo Pháp. Khi người đó hoan-hỷ, sự 
sảng-khoái khởi sinh. Đối với người có một cái tâm sảng-khoái, thân trở nên 
tĩnh-lặng (khinh an). Người tĩnh lặng thì cảm thấy hạnh-phúc (lạc). Đối với 
người cảm thấy hạnh-phúc, tâm được đạt-định. Đây được gọi là một đệ tử 
thánh thiện sống trong sự cân băng giữa quần chúng không cân bằng, là 
người sống không bị khổ ải giữa quần chúng bị khổ ải.} Khi người tu đã 
chứng nhập vào dòng chảy của Giáo Pháp, người đó tu tập sự tưởng niệm về 
Giáo Pháp. 

(3) “Lại nữa, này Mahanama, một đệ tử thánh thiện tưởng niệm về Tăng 
Đoàn như vây: “Tăng Đoàn các đệ tử của đức Thế Tôn đang tu tập cách thức 
tốt lành, tu tập cách thức chánh trực, tu tập cách thức đích thực, tu tập cách 
thức đúng đắn; Tăng Đoàn đó gồm bốn cặp, tám hạng người— Tăng Đoàn 
này của các đệ tử của đức Thế Tôn là xứng đáng được tặng quà, đáng được 
tiếp đón, đáng được cúng dường, đáng được kính lễ, là ruộng gieo trồng 
công-đức cao nhất trong thế gian (phước điền vô thượng ở trên đời). Khi 
một đệ tử thánh thiện tưởng niệm về Tăng Đoàn, thì trong thời (gian) đó tâm 
người đó không bị ám muội bởi tham, sân, s1; trong thời đó tâm người đó đơn 
thuần là chánh trực, đựa vào Tăng Đoàn. {Một đệ tử thánh thiện có tâm 
chánh trực thì đạt được niềm cảm-hứng về ý-nghĩa, đạt được niềm cảm-hứng 
về Giáo Pháp, đạt được niềm hoan-hỷ kết nối với Giáo Pháp. Khi người đó 
hoan-hỷ, sự sảng-khoái khởi sinh. Đối với người có một cái tâm sảng-khoái, 
thân trở nên tĩnh-lặng (khinh an). Người tĩnh lặng thì cảm thấy hạnh-phúc 
(lạc). Đối với người cảm thấy hạnh-phúc, tâm được đạt-định. Đây được gọi 
là một đệ tử thánh thiện sống trong sự cân bằng giữa quần chúng không cân 


bằng, là người sống không bị khổ ải giữa quần chúng bị khổ ải.} Khi người 


216 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lÿ 


tu đã chứng nhập vào dòng chảy của Giáo Pháp, người đó tu tập sự tưởng 


niệm về Tăng Đoàn. 


(4) “Lại nữa, này Mahanama, một đệ tử thánh thiện tưởng niệm về ĐIỚớI- 
hạnh của mình là không bị sứt mẻ, không bị lỗi, không bị dính nhiễm, không 
bị vết nhơ, mang tính giải thoát, được khen ngợi bởi người trí hiền, không bị 
dính chấp, dẫn tới đạt định. Khi một đệ tử thánh thiện tưởng niệm về ĐIỚI- 
hạnh của mình, thì trong thời (gian) đó tâm người đó không bị ám muội bởi 
tham, sân, s1; trong thời đó tâm người đó đơn thuần là chánh trực, đựa vào 
giới-hạnh. {Một đệ tử thánh thiện có tâm chánh trực thì đạt được niềm cảm- 
hứng về ý-nghĩa, đạt được niềm cảm-hứng về Giáo Pháp, đạt được niềm 
hoan-hỷ kết nối với Giáo Pháp. Khi người đó hoan-hÿ, sự sảng-khoái khởi 
sinh. Đối với người có một cái tâm sảng-khoái, thân trở nên tĩnh-lặng (khinh 
an). Người tĩnh lặng thì cảm thấy hạnh-phúc (lạc). Đối với người cảm thấy 
hạnh-phúc, tâm được đạt-định. Đây được gọi là một đệ tử thánh thiện sống 
trong sự cân bằng giữa quần chúng không cân bằng, là người sống không bị 
khổ ải giữa quần chúng bị khổ ải.} Khi người tu đã chứng nhập vào dòng 
chảy của Giáo Pháp, người đó tu tập sự tưởng niệm về giới-hạnh. 

(Š) “Lại nữa, này Mahanama, một đệ tử thánh thiện tưởng niệm về sự 
bố-thí của mình như vầy: “Đây đích thực là phúc lành và lợi lạc của ta rằng, 
trong quần chúng bị ám muội bởi sự ố-nhiễm của tính keo-kiệt, ta sống ở nhà 
với một cái tâm không bị sự ó-nhiễm của tính keo-kiệt, rộng lòng hào hiệp, 
dang tay giúp đỡ, vui thích sự từ bỏ, tận tâm với việc từ thiện, vui thích sự 
cho đi và chia sẻ.` Khi một đệ tử thánh thiện tưởng niệm VỀ Sự rộng lòng bố- 
thí của mình, thì trong thời (gian) đó tâm người đó không bị ám muội bởi 
tham, sân, s1; trong thời đó tâm người đó đơn thuần là chánh trực, đựø vào sự 
bồ-thí. {Một đệ tử thánh thiện có tâm chánh trực thì đạt được niềm cảm-hứng 
về ý-nghĩa, đạt được niềm cảm-hứng về Giáo Pháp, đạt được niềm hoan-hÿ 
kết nối với Giáo Pháp. Khi người đó hoan-hỷ, sự sảng-khoái khởi sinh. Đối 
với người có một cái tâm sảng-khoái, thân trở nên tĩính-lặng (khinh an). 
Người tĩnh lặng thì cảm thấy hạnh-phúc (lạc). Đối với người cảm thấy hạnh- 
phúc, tâm được đạt-định. Đây được gọi là một đệ tử thánh thiện sống trong 


Chương VIH— Tu Tập Cái Tâm * 27T 


sự cân bằng giữa quần chúng không cân bằng, là người sông không bị khổ ải 
giữa quần chúng bị khô ải.} Khi người tu đã chứng nhập vào dòng chảy của 
Giáo Pháp, người đó tu tập sự tưởng niệm về sự bố-thí. 


(6) “Lại nữa, này Mahanama, một đệ tử thánh thiện tưởng niệm về 
những thiên-thân như vây: “Có những thiên thần [được trị vì bởi] tứ đại thiên 
vương (bốn vị vua trời lớn), những thiên thần ở cõi trời Đạo-lợi (Tãvatimsa, 
cõi trời 33), những thiên thần ở cõi trời Dạ-ma (Yãma), những thiên thần ở 
cõi trời Đâu-suất (Tusita), những thiên thần vui thích sáng tạo (hóa lạc thiên), 
những thiên thần kiểm soát những thứ được sáng tạo bởi những thiên thần 
khác (tha hóa tự tại thiên), những thiên thần trong đoàn tùy tùng của trời 
Brahmã (Phạm chúng thiên), và những thiên thần cao hơn những thiên thần 
đó.?2? Trong tôi cũng có loại zøiểm-ri mà những thiên thần đó đã từng có 
được mà nhờ đó, khi họ qua đời ở đây (cõi ngườ!) họ đã được tái sinh (thành 
thiên thần) trên những cõi đó; trong tôi cũng có loại giới-hạnh ... sự học-hiểu 
... sự bô-thí.... trí-tuệ mà những thiên thần đó đã từng có được mà nhờ đó, 
khi họ qua đời ở đây (cõi người) họ đã được tái sinh (thành thiên thần) trên 
những cõi đó.” Khi một đệ tử thánh thiện tưởng niệm về niềm-tin, giới-hạnh, 
sự học-hiều, sự bố-thí, và trí-tuệ, thì trong thời (gian) đó tâm người đó không 
bị ám muội bởi tham, sân, hay sĩ; trong thời đó tâm người đó đơn thuần là 
chánh trực, đa vào những thiên-thân. {Một đệ tử thánh thiện có tâm chánh 
trực thì đạt được niềm cảm-hứng về ý-nghĩa, đạt được niềm cảm-hứng về 
Giáo Pháp, đạt được niềm hoan-hỷ kết nối với Giáo Pháp. Khi người đó 
hoan-hỷ, sự sảng-khoái khởi sinh. Đối với người có một cái tâm sảng-khoái, 
thân trở nên tĩnh-lặng (khinh an). Người tĩnh lặng thì cảm thấy hạnh-phúc 
(lạc). Đối với người cảm thấy hạnh-phúc, tâm được đạt-định. Đây được gọi 
là một đệ tử thánh thiện sống trong sự cân bằng giữa quần chúng không cân 
bằng, là người sống không bị khổ ải giữa quần chúng bị khô ải.} Khi người 
tu đã chứng nhập vào dòng chảy của Giáo Pháp, người đó tu tập sự tưởng 


niệm về những thiên-thân. 


“Này Mahanama, một đệ tử thánh thiện là người đã đạt tới thánh quả và 


thấu hiểu giáo lý thì thường an trú đơn thuần theo cách này.” 


278 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lÿ 


(AN 6:10) 


8. BÓN NÈN TẢNG CHÁNH-NIỆM 


1. Tôi nghe như vầy.” Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở xứ 
Kưmu trong một thị trấn tên Kammäsadhamma của những người Kuru.??! Ở 
đó đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ kheo như vây: “Này các Tỳ kheo”——“Dạ, 
thưa đức Thế Tôn”, họ đáp lại. Đức Thế Tôn đã nói điều này: 


2. “Này các Tỳ kheo, đây là con đường trực tiếp?” dẫn đến sự thanh-lọc 
của chúng sinh, để vượt qua buôn sầu và khóc than (ai oán), để làm phai biến 
sự khổ đau và ưu phiền, để đạt tới phương-cách đích thực, để chứng ngộ 
Niết-bàn— được gọi là “bốn nền tảng (của sự/để thiết lập sự) chánh-niệm” 
(tứ niệm xứ).??5 

3. “Bốn đó là gì? Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo”” an trú quán 
sát thân trong thân, nhiệt thành, rõ-biết (tỉnh giác) và có chánh-niệm, sau khi 
đã khống chế sự thèm-muốn (tham; thích, muốn, khoái, yêu, áI) và sự buồn- 
phiền (ưu; bực, không thích, chán, nản, buồn, phiền, kháng cự) đối với thế 
giới.” Người đó an trú quán sát những cảm-giác trong những cảm-giác, 
nhiệt thành, rõ-biết (tỉnh giác), và có chánh-niệm, sau khi đã khống chế sự 
thèm-muốn và ưu-phiền đối với thế giới. Người đó an trú quán sát tâm trong 
tâm, nhiệt thành, rõ-biết (tỉnh giác), và có chánh-niệm, sau khi đã khống chế 
sự thèm-muốn và ưu-phiền đối với thế giới. Người đó an trú quán sát những 
giáo pháp trong những giáo pháp [những hiện-tượng, các pháp], nhiệt thành, 
rõ-biết (tỉnh giác), và có chánh-niệm, sau khi đã khống chế sự thèm-muốn và 


ưu-phiên đối với thế giới.?? 
I- (Quán Sát THÂN) 


(1. Sự Chánh- Niệm Hơi- Thở) 


4. “Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào một Tỳ kheo an trú quán sát 
thân trong thân? Ở đây một Tỳ kheo sau khi đi vô rừng, hay tới một gốc 


Chương VIH— Tu Tập Cái Tâm * 279 


cây hay một chòi trống, ngồi xuống: sau khi đã ngồi tréo chân, giữ lưng 
thẳng đứng, và đã thiết lập sự chánh-niệm trước mặt, rồi chỉ có chánh-niệm 
người đó thở-vô, có chánh-niệm người đó thở-ra. (¡) Thở-vô dài, người đó 
biết: “Ta thở-vô dài”; hoặc thở-ra dài, người đó biết: “Ta thở-ra dài. (1i) Thở- 
vô ngắn, người đó biết: “Ta thở-vô ngăn; hoặc thở-ra ngắn, người đó biết: 
“Ta thở-ra ngắn'.?”° (ii) Người đó tập luyện như vây: “Ta sẽ thỏ-vô trong sự 
trải nghiệm toàn thân”; người đó tập luyện như vây: “Ta sẽ thở-ra trải nghiệm 
toàn thân”.?! (iv) Người đó tập luyện như vây: “Ta sẽ thở-vô trong sự làm 
lắng lặn sự tạo-tác của thân (thân hành)”; người đó tập luyện như vây: “Ta sẽ 


thở-ra làm lắng dịu sự tạo-tác của thân'.?”? 


- “Giống một người thợ tiện [hay người phụ việc của ông], khi tiện một 
vòng đài, (người đó) biết: “Ta tiện một vòng dài”; hoặc, khi tiện một vòng 
ngắn, biết: “Ta tiện một vòng ngắn”. Cũng giống như vậy, khi thở-vô dài, 
người tu biết: “Ta thở-vô dài”; hoặc, khi thỏ-vô ngăn, người tu biết: “Ta thở- 
vô ngắn'....... Người đó tập luyện như vây: “Ta sẽ thỏ-vô làm lăng lặn sự 


tạo-tác của thân." 
(minh-sát) 


5. “Theo cách này người đó an trú quán sát thân trong thân ở bên trong, 
hoặc người đó an trú quán sát thân trong thân ở bên ngoài, hoặc người đó an 
trú quán sát thân trong thân ở cả bên trong và bên ngoài.”” Hoặc lúc khác 
người đó an trú quán sát bản chất khởi-sinh trong thân, hoặc người đó an trú 
quán sát bản chất biến-diệt trong thân, hoặc người đó an trú quán sát cả hai 
bản chất khởi-sinh và biến-diệt trong thân.” Hoặc lúc khác sự chánh-niệm 
rằng “có một thân” đơn giản được thiết lập bên trong người đó tới mức cần 
thiết để có (duy trì) được sự thuằn-biết (chỉ đơn thuần biết) và sự chánh-niệm 
liền tục.”Š Và người đó sống độc lập, không dính-chấp øì trong thế giới. Đây 


là cách một Tỳ kheo an trú quán sát thân trong thân. 


(2. Bốn Tư Thế của Thân) 


280 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lÿ 


6. “Lại nữa, này các Tỳ kheo, khi đang đi một Tỳ kheo biết: “Ta đang 
đi; khi đang đứng, người đó biết: “Ta đang đứng”; khi đang ngồi, người đó 
biết: “Ta đang ngồi”; khi đang nằm, người đó biết: “Ta đang nằm”; hoặc 


người đó biết rõ mỗi tư thế nào thân mình đang ở trong đó.” 


7. “Theo cách này người đó an trú quán sát thân trong thân ở bên trong, 
bên ngoải, và cả ở bên trong và bên ngoài ... Người đó sống độc lập, không 
dính-chấp gì trong thế giới. Đó cũng là cách một Tỳ kheo an trú quán sát 


thân trong thân. 


(3. .Sự Rõ-Biết Hoàn Toàn) 


8. “Lại nữa, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo là người hành động với sự 
rõ-biết hoàn toàn (luôn tỉnh giác, hăng biết, thường biết) khi đang đi tới và 
đang đi lại; người đó hành động với sự rõ-biết;”” người đó hành động với sự 
rõ-biết hoàn toàn khi đang nhìn thắng hoặc đang nhìn hướng khác; người đó 
hành động với sự rõ-biết hoàn toàn khi đang co tay chân hoặc đang duỗi tay 
chân; người đó hành động với sự rõ-biết hoàn toàn khi đang mặc quần áo 
hoặc khi đang mang cà-sa và bình bát; người đó hành động với sự rõ-biết 
hoàn toàn khi đang ăn, khi đang uống, đang nhai, hoặc đang nếm; người đó 
hành động với sự rõ-biết hoàn toàn khi đang tiêu tiện hoặc khi đang đại tiện; 
người đó hành động với sự rõ-biết hoàn toàn khi đang bước đi, khi đang 


đứng, đang ngồi, đang năm, đang thức dậy, đang nói, hoặc đang im lặng. 


9. “Theo cách này người đó an trú quán sát thân trong thân ở bên trong, 
bên ngoài, và cả bên trong và bên ngoài ... Và người đó sống độc lập, không 
dính-chấp gì trong thế giới. Đó cũng là cách một Tỳ kheo an trú quán sát 


thân trong thân. 


(4. Sự Ô Uễ Không Sạch—Những Bộ Phận Của Thân) 


10. “Lại nữa, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo xem xét hết chính thân này 
từ gót chân trở lên và từ đỉnh đầu trở xuống, nó bao bọc bằng da, chứa đầy 
những thứ không-sạch: “Trong thân này có: tóc, lông, móng, răng, da, thịt, 


gân, xương, tủy, thận, tim, gan, màng, lá lách, phối, màng treo ruột, bao tử, 


Chương VIH— Tu Tập Cái Tâm * 281 


phân, mật, đờm, mủ, máu, mô hôi, mỡ, nước mắt, nước mũi, nước bọt, nhớt 


các khớp xương, và nước tiêu. '?33 


- “Giống như một cái bao có hai miệng ở hai đầu chứa đầy nhiều loại 
hạt, như lúa nương, lúa đồng, đậu xanh, hạt mè, gạo trắng, và một người có 
mắt sáng, sau khi mở nó ra sẽ xem xét nó như vây: “đây là lúa nương, đây là 
lúa đồng, đây đậu xanh, đây là hạt mè, đây là gạo trắng”. Cũng giống như 
vậy, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo xem xét hết chính thân này từ gót chân 
trở lên và từ đỉnh đầu trở xuống, được bọc trong lớp da, chứa đầy những thứ 
ô uế, suy nghĩ như vầy: “Trong thân này có: tóc ... nước tiểu.) 


11. “Theo cách này người đó an trú quán sát thân trong thân ở bên 
trong, bên ngoài, và cả bên trong và bên ngoài ... Và người đó sống độc lập, 
không dính-chấp gì trong thế giới. Đó cũng là cách một Tỳ kheo an trú quán 
sát thân trong thân. 


(5. Những Vếu- Tô) 


12. “Lại nữa, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo xem xét hết chính thân này, 
dù nó đang được đặt ở đâu, hay trong tư thế nào, nó gồm có các yếu tố như 


vây: “Trong thân này có yêu tô đât, yêu tô nước, yêu tô lửa, và yêu tô gió.°”? 


- “Giống như một người bán thịt rành nghề [hay người phụ việc của ông 
ta] mới giết thịt một con bò và đang ngôi ở ngã tư đường xẻ thịt ra từng 
miếng (như vầy và như vầy). Cũng giống như vậy, một Tỳ kheo xem xét 
chính thân này ... nó gồm có các yếu tố như vây: “Trong thân này có yếu tố 
đất, yêu tổ nước, yếu tô lửa, và yếu tô gió. 

13. “Theo cách này người đó an trú quán sát thân trong thân ở bên 
trong, bên ngoài, và cả bên trong và bên ngoài ... Và người đó sống độc lập, 
không dính-chấp gì trong thế giới. Đó cũng là cách một Tỳ kheo an trú quán 
sát thân trong thân. 


(6-14. Quán Sát Chín Loại Tử Thi Ngoài Nghĩa Địa) 


282 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lÿ 


14. “Lại nữa, này các Tỳ kheo, như thể một Tỳ kheo nhìn thấy trước 
mặt một thi thể bị bỏ ngoài nghĩa địa, (1) đã chết một ngày, hay hai ngày, 
hay ba ngày, bị sình lên, thâm xanh, và chảy nước dơ ôi; rồi người đó so sánh 
với chính thân này của mình như vây: “Thân y hệt này cũng cùng tính chất 


như vậy, rồi nó cũng sẽ như vậy, không thoát khỏi kết phận đó.??49 


15. “Theo cách này người đó an trú quán sát thân trong thân ở bên 
trong, bên ngoài, và cả bên trong và bên ngoài ... Và người đó sống độc lập, 
không dính-chấp gì trong thế giới. Đó cũng là cách một Tỳ kheo an trú quán 
sát thân trong thân. 


16. “Lại nữa, như thê người đó nhìn thấy trước mặt một thi thể bị bỏ 
ngoài một nghĩa địa, (2) đang bị căn xé bởi lũ quạ, diều hâu, kền kèn, chó, 
chó rừng, và nhiều loại giòi bọ; rồi người đó so sánh với chính thân này của 
mình như vầy: “Thân y hệt này cũng cùng tính chất như vậy, rồi nó cũng sẽ 
như vậy, không thoát khỏi kết phận đó.) 


17. “... Đó cũng là cách một Tỳ kheo an trú quán sát thân trong thân. 


18. - 24. “Lại nữa, như thể người đó nhìn thấy trước mặt một thi thể bị 
bỏ ngoài nghĩa địa, (3) giờ là một bộ xương còn dính thịt và máu, xương 
được dính với nhau bằng những sợi gân ... (4) giờ là một bộ xương không 
còn thịt còn dính máu, xương được dính với nhau bằng những sợi gân... (Š) 
giờ là một bộ xương không còn thịt và máu, xương được dính với nhau bằng 
những sợi gân ... (6) giờ là những khúc xương rời ra năm rải rác đủ phía— 
đây là xương bàn tay, đây là xương bản chân, đây là xương ống quyền, kia là 
xương đùi, đây là xương hông, kia là xương sống, đây là xương sọ— tồi 
người đó so sánh với chính thân này như vây: “Thân y hệt này cũng củng tính 
chất như vậy, rồi nó sẽ như vậy, không thoát khỏi kết phận đó.? 


25. “... Đó cũng là cách một Tỳ kheo an trú quán sát thân trong thân. 


26-30. “Lại nữa, này các Tỳ kheo, như thê người đó nhìn thấy trước 
mặt một tử thi bị bỏ ngoài nghĩa địa, (7) giờ là mớ xương khô trăng, có màu 


vôi ... (8) giờ là một mớ xương khô nằm đó hơn một năm, (9) giờ là mớ 


Chương VIHI— Tu Tập Cái Tám * 283 


xương bị mục nát và rã tan thành bụi đất—rồi người đó so sánh với chính 
thân này như vây: “Thân y hệt này cũng cùng tính chất như vậy, rồi nó sẽ như 
vậy, không thoát khỏi kết phận đó.” 


(minh sát) 

31. “Theo cách này người đó an trú quán sát thân trong thân ở bên trong, 
hoặc người đó an trú quán sát thân trong thân ở bên ngoài, hoặc người đó an 
trú quán sát thân trong thân cả ở bên trong và ở bên ngoài. Hoặc lúc khác 
người đó an trú quán sát bản chất khởi-sinh trong thân, hoặc người đó an trú 
quán sát bản chất biến-diệt trong thân, hoặc người đó an trú quán sát cả hai 
bản chất khởi-sinh và biến-diệt trong thân. Hoặc lúc khác sự chánh-niệm 
rằng “có một thân” đơn giản được thiết lập bên trong người đó tới mức cần 
thiết để có được (duy trì) sự thuằn-biết và sự chánh-niệm liền tục. Và người 
đó sống độc lập, không dính-chấp gì trong thế giới. Đó cũng là cách một Tỳ 


kheo an trú quán sát thân trong thân. 


I- (Quán Sát NHỮNG CẢÁM-GIÁC) 


32. “Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào một Tỳ kheo an trú quán sát 
những cảm-giác trong những cảm-giác??'? Ở đây, khi cảm nhận một cảm- 
giác sướng (dễ chịu), người đó hiểu: “Tôi cảm nhận một cảm-giác sướng”; 
khi cảm nhận một cảm-giác khổ (khó chịu), người đó hiểu: “Tôi cảm nhận 
một cảm-giác khổ”; khi cảm nhận một cảm-giác trung tính (không khổ không 
sướng), người đó hiểu: “Tôi cảm nhận một cảm-giác trung tính.” Khi cảm 
nhận một cảm-giác sướng về thân, người đó hiểu: “Tôi cảm nhận một cảm- 
giác sướng về thân”; khi cảm nhận một cảm-giác sướng về tâm, người đó 
hiểu: “Tôi cảm nhận một cảm-giác sướng về tâm”; khi cảm nhận một cảm- 
giác khổ về thân, người đó hiểu: “Tôi cảm nhận một cảm-giác khổ về thân”; 
khi cảm nhận một cảm-giác khổ về tâm, người đó hiểu: “Tôi cảm nhận một 
cảm-giác khổ về tâm'; khi cảm nhận một cảm-giác trung tính về thân, người 


đó hiệu: “Tôi cảm nhận một cảm-giác trung tính về thân”; khi cảm nhận một 


284 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lÿ 


cảm-giác trung tính vê tâm, người đó hiệu: “Tôi cảm nhận một cảm-giác 


trung tính về tâm”. 


(minh sát) 

33. “Theo cách này người đó an trú quán sát những cảm-giác trong 
những cảm-giác ở bên trong, hoặc người đó an trú quán sát những cảm-giác 
trong những cảm-giác ở bên ngoài, hoặc người đó an trú quán sát những 
cảm-giác trong những cảm-giác cả ở bên trong và bên ngoài. Hoặc lúc khác 
người đó an trú quán sát bản chất khởi-sinh trong những cảm-giác, hoặc 
người đó an trú quán sát bản chất biến-diệt trong những cảm-giác, hoặc 
người đó an trú quán sát cả hai bản chất khởi-sinh và biến-diệt trong những 
cảm-giác.”“ Hoặc lúc khác sự chánh-niệm rằng “có sự cảm-giác” đơn giản 
được thiết lập bên trong người đó tới mức cần thiết để có được (duy trì) sự 
thuần-biết và sự chánh-niệm liền tục. Và người đó sống độc lập, không dính- 
chấp gì trong thế giới. ĐÂY là cách một Tỳ kheo an trú quán sát những 


cảm-giác trong những cảm-giác. 


HI- (Quán Sát TÂM) 


34. “Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào một Tỳ kheo an trú quán sát tâm 
trong tâm??“ Ở đây một Tỳ kheo hiểu một cái tâm có tham-dục là tâm có 
tham-dục, và một cái tâm không có tham-dục là tâm không có tham-dục. 
Người đó hiểu một cái tâm có sân-giận là tâm có sân-giận, và một cái tâm 
không có sân-giận là tâm không có sân-giận. Người đó hiểu một cái tâm bị 
si-mờ là tâm bị si-mờ và một cái tâm không bị si-mờ là tâm không bị si-mờ. 
Người đó hiểu một cái tâm bị co cụm (co lại, thụ động) là tâm bị co cụm, và 
một cái tâm bị xao lãng là tâm bị xao lãng. Người đó hiểu một cái tâm được 
khuếch đại [bao la, cao rộng, cao vời] là tâm được khuếch đại, và một cái 
tâm không được khuếch đại là tâm không được khuếch đại. Người đó hiểu 
một cái tâm còn có thể vượt trên (chưa cao nhất, chưa vô thượng) là tâm còn 
có thể vượt trên, và một cái tâm không thể vượt trên (cao nhất, vô thượng) là 
tâm không thê vượt trên. Người đó hiểu một cái tâm đạt định là tâm đạt định, 


Chương VIHI— Tu Tập Cái Tám * 285 


và một cái tâm không đạt định là tâm không đạt định. Người đó hiểu một cái 
tâm đã được giải thoát là tâm đã được giải thoát, và một cái tâm không được 
giải thoát là tâm không được giải thoát.”“Š 


(minh sát) 


35. “Theo cách này người đó an trú quán sát tâm trong tâm ở bên trong, 
hoặc người đó an trú quán sát tâm trong tâm ở bên ngoài, hoặc người đó an 
trú quán sát tâm trong tâm cả ở bên trong và bên ngoài. Hoặc lúc khác người 
đó an trú quán sát bản chất khởi-sinh trong tâm, hoặc người đó an trú quán 
sát bản chất biến-diệt trong tâm, hoặc người đó an trú quán sát cả hai bản 
chất khởi-sinh và biến-diệt trong tâm.“ Hoặc lúc khác sự chánh-niệm rằng 
'có tâm" đơn giản được thiết lập bên trong người đó tới mức cần thiết để có 
được sự hiểu biết thuần túy và sự chánh-niệm tái tục. Và người đó sống độc 
lập, không dính-chấp gì trong thế giới. ĐÂY là cách là cách một Tỳ kheo an 


trú quán sát tâm trong tâm. 


IV- (Quán Sát NHỮNG GIÁO PHÁP) 


36. “Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào một Tỳ kheo an trú quán sát 
9247 


những giáo pháp trong những giáo pháp [những hiện-tượng, các pháp] 
(I. Năm Chướng Ngại) 

“Ở đây một Tỳ kheo an trú quán sát năm chướng-ngại (ngũ cái) trong 
những giáo pháp.” Và theo cách nào một Tỳ kheo an trú quán sát năm 
chướng-ngại trong những giáo pháp? Ở đây, (¡) khi đang có /ham-đựục trong 
(tâm) mình, một Tỳ kheo hiểu “Có tham-dục trong ta”; hoặc khi không có 
tham-dục trong mình, người đó hiểu “Không có tham-dục trong ta”; và người 
đó cũng hiểu cách tham-dục chưa khởi sinh (đang) khởi sinh, và cách tham- 
dục đã khởi sinh bị trừ bỏ, và cách tham-dục đã bị trừ bỏ không còn khởi 
sinh trong tương lai.” 

“(ñ) Khi có sự ác-ý trong mình ... (11) Khi có sự đò-đân và buôn-ngủ 


(hôn trầm thụy miên) trong mình ... (1v) Khi có sự bất-an và hối-tiếc (trạo 


286 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lÿ 


hối) trong mình ... (v) Khi có sự nghỉi-ngờ trong mình, người đó hiểu “Có sự 
nghi-ngờ trong ta'; hoặc khi không có sự nghi-ngờ trong mình, người đó hiểu 
“Không có sự nghi-ngờ trong ta”; và người đó cũng hiểu cách sự nghi-ngờ 
chưa khởi sinh khởi sinh, và cách sự nghi-ngờ đã khởi sinh bị từ bỏ, và cách 
sự nghi-ngờ đã bị từ bỏ không còn khởi sinh trong tương lai. 


(minh sát) 


37. “Theo cách này người đó an trú quán sát năm chướng-ngạai trong 
những giáo pháp ở bên trong, hoặc người đó an trú quán sát những giáo pháp 
trong những giáo pháp ở bên ngoài, hoặc người đó an trú quán sát những 
giáo pháp trong những giáo pháp cả ở bên trong và bên ngoài. Hoặc lúc khác 
người đó an trú quán sát bản chất khởi-sinh trong những hiện-tượng, hoặc 
người đó an trú quán sát bản chất biến-diệt trong những hiện-tượng, hoặc 
người đó an trú quán sát cả hai bản chất khởi-sinh và biến-diệt trong những 
hiện-tượng. Hoặc lúc khác sự chánh-niệm rằng “Có những giáo pháp” đơn 
giản được thiết lập bên trong người đó tới mức cần thiết để có được (duy trì) 
sự thuần-biết và sự chánh-niệm liền tục. Và người đó sống độc lập, không 
dính-chấp gì trong thế giới. ĐÂY là cách một Tỳ kheo an trú quán sát những 
giáo pháp trong những giáo pháp. 


(2. Năm Uẩn) 


38. “Lại nữa, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo an trú quán sát năm uẩn bị 
[tác động bởi sự] đứuh-chấp (năm thủ uân) trong những giáo pháp.” Và theo 
cách nào một Tỳ kheo an trú quán sát năm uân bị dính-chấp trong những giáo 
pháp? Ở đây một Tỳ kheo hiểu “Này là thê-sắc (sắc), này là sự khởi-sinh của 
nó, này là sự biến-diệt của nó; này là cảm-giác (thọ), này là sự khởi-sinh của 
nó, nảy là sự biến-diệt của nó; này là nhận-thức (tưởng), này là sự khởi-sinh 
của nó, này là sự biến-diệt của nó; này là những sự tạo-tác cô-ý (hành), này 
là sự khởi-sinh của chúng, này là sự biến-diệt của chúng: này là thức (thức), 


này là sự khởi-sinh của nó, này là sự biên-diệt của nó.” 


Chương VIH— Tu Tập Cái Tâm * 287 


39. “Theo cách này người đó an trú quán sát năm-uẩn trong những giáo 
pháp ở bên trong, bên ngoài, và cả bên trong và bên ngoài ... Và người đó 
sông độc lập, không dính-chấp gì trong thế giới. Đó là cách một Tỳ kheo an 
trú quán sát năm uấn bị dính-chấp như những giáo pháp trong những giáo 
pháp. 


(3. Sáu Cơ-Sở Cảm Nhận) 


40. “Và, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo an trú quán sát su cơ-sở cđm- 
nhận (sáu xứ) như những giáo pháp trong những giáo pháp.” Và theo cách 
nào một Tỳ kheo an trú quán sát sáu cơ-sở cảm-nhận trong những giáo pháp? 
Ở đây một Tỳ kheo hiểu mắt, người đó hiểu những hình-sắc, và người đó 
hiểu gông-cùm (sự trói buộc) khởi-sinh tùy thuộc vào cả hai; và người đó 
cũng hiểu cách những gông-cùm chưa khởi sinh khởi sinh, và cách những 
gông-cùm đã khởi sinh bị trừ bỏ, và cách gông-cùm đã bị trừ bỏ không còn 
khởi sinh trong tương lai. 

“Người đó hiểu tai, người đó hiểu những âm-thanh ... Người đó hiểu 
biết mũi, người đó hiểu những mùi-hương ... Người đó hiểu biết lưỡi, người 
đó hiểu những mùi-vị ... Người đó hiểu thân, người đó hiểu những đối-tượng 
chạm xúc ... Người đó hiểu tâm, người đó hiểu những hiện-tượng thuộc tâm, 
và người đó hiểu gông-cùm trói buộc khởi-sinh tùy thuộc vào cả hai; và 
người đó cũng hiểu cách những gông-cùm chưa khởi sinh khởi sinh, và cách 
những gông-cùm đã khởi sinh bị trừ bỏ, và cách gông-cùm đã bị trừ bỏ 
không còn khởi sinh trong tương lai. 

41. “Theo cách này người đó an trú quán sát sáu eơ-sở cảm-nhận trong 
những giáo pháp ở bên trong, bên ngoài, và cả bên trong và bên ngoài ... Và 
người đó sống độc lập, không dính-chấp gì trong thế giới. Đó là cách một Tỳ 
kheo an trú quán sát sáu cơ-sở cảm-nhận như những giáo pháp trong những 
giáo pháp. 


(4. Bảy Chỉ Giác Ngộ) 


288 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lÿ 


42. “Lại nữa, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo an trú quán sát bảy chỉ 
giác-ngộ (thất giác chi) trong những giáo pháp. ”Š! Và theo cách nào một Tỳ 
kheo an trú quán sát bảy chi giác-ngộ trong những giáo pháp? Ở đây, (¡) khi 
chi giác-ngộ là (1) sự chánh-niệm có trong một Tỳ kheo, người đó hiểu “Có 
chi giác-ngộ là sự chánh-niệm trong ta”; hoặc (1) khi không có chi giác-ngộ 
là sự chánh-niệm trong người đó, người đó hiểu “Không có chỉ giác-ngộ là sự 
chánh-niệm trong ta”; và (ii) người đó cũng hiểu cách chi giác-ngộ là sự 
chánh-niệm chưa khởi sinh khởi sinh, và (1v) cách chi giác-ngộ là sự chánh- 
niệm đã khởi sinh đi đến hoàn thiện nhờ sự tu tập. 


“() Khi chi giác-ngộ là (2) sự điểu-tra trạng thải (trạch pháp) có trong 
một Tỳ kheo ...?? Khi chi giác-ngộ là (3) sự nổ-lực (tỉnh tấn) có trong một 
Tỳ kheo ... Khi chi giác-ngộ là (4) sự hoan-hÿ (hỷ) có trong một Tỳ kheo ... 
Khi chi giác-ngộ là (Š) sự nh-lặng (khinh an) có trong một Tỳ kheo ... Khi 
chi giác-ngộ là (6) sự định-tâm (chánh-định) có trong một Tỳ kheo... (1) Khi 
chi giác-ngộ là (7) sự buông-xả (xả) có trong một Tỳ kheo, người đó hiểu 
“Có chi giác-ngộ là sự buông-xả trong tôi”; hoặc (1) khi không có chi giác- 
ngộ là sự buông-xả trong người đó, người đó hiểu “Không có chi giác-ngộ là 
sự buông-xả trong tôi”; và (ii) người đó cũng hiểu cách sự buông-xả chưa 
khởi sinh khởi sinh, và (iv) cách sự buông-xả đã khởi sinh đi đến hoàn thiện 
nhờ sự tu tập.”Ê? 

43. “Theo cách này người đó an trú quán sát bảy chỉ giác-ngộ trong 
những giáo pháp ở bên trong, bên ngoài, và cả bên trong và bên ngoài ... Và 
người đó sống độc lập, không dính-chấp gì trong thế giới. Đó là cách một Tỳ 
kheo an trú quán sát bảy chỉ giác-ngộ trong những giáo pháp trong những 
giáo pháp. 


(5. Bốn Diệu Đô) 


44. “Lại nữa, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo an trú quán sát Bốn Diệu 
Để trong những giáo pháp.” Và theo cách nào một Tỳ kheo an trú quán sát 


Tứ Diệu Đề trong những giáo pháp? Ở đây một Tỳ kheo hiểu đúng như nó 


Chương VIH— Tu Tập Cái Tâm * 289 


thực là: 'Đây là khổ. Đây là nguồn-gốc của khổ. Đây là sự chấm-dứt khổ. 
Đây là con-đường (đạo) dẫn tới sự chấm-dứt khổ. 


(minh sát) 


45. “Theo cách này người đó an trú quán sát bốn diệu-để trong những 
giáo pháp ở bên trong, hoặc người đó an trú quán sát những giáo pháp trong 
những giáo pháp ở bên ngoài, hoặc người đó an trú quán sát những giáo pháp 
trong những giáo pháp cả ở bên trong và ở bên ngoài. Hoặc lúc khác người 
đó an trú quán sát bản chất khởi-sinh những hiện-tượng, hoặc người đó an trú 
quán sát bản chất biến-diệt trong những hiện-tượng, hoặc người đó an trú 
quán sát cả hai bản chất khởi-sinh và biến-diệt trong những hiện-tượng. Hoặc 
lúc khác sự chánh-niệm răng “Có những giáo pháp” đơn giản đơn giản được 
thiết lập bên trong người đó tới mức cần thiết để có được (duy trì) sự thuần- 
biết và sự chánh-niệm liền tục. Và người đó sống độc lập, không dính-chấp 
gì trong thế giới. ĐÂY là cách một Tỳ kheo an trú quán sát những giáo pháp 
trong những giáo pháp. 


(Kết Luận) 


46. “Này các Tỳ kheo, nếu ai tu tập bốn nền-tảng chánh-niệm này f;eo 
đúng cách như vậy được bảy năm, thì người đó có thê trông đợi chứng ngộ 
một trong hai thánh quả: đó là “trí-biết cuối-cùng” (tức A-la-hán) ngay trong 
kiếp này [tại đây và bây giờ], hoặc nếu còn chút hơi hướng của sự dính-chấp 
(chấp thủ) nào đó, thì là thánh quả Bắt-lai.”°Š 


- “Không nhất thiết phải là bảy năm, này các Tỳ kheo. Nếu ai tu tập bốn 
nền tảng chánh-niệm này fheo đúng cách như vậy được sáu năm ... được 
năm năm ... được bốn năm ... được ba năm ... được hai năm ... được một 
năm, thì người đó có thể trông đợi chứng ngộ một trong hai thánh quả: đó là 
“trí-biết cuối-cùng” ngay trong kiếp này [tại đây và bây giờ], hoặc nếu còn 
chút hơi hướng của sự dính-chấp nào đó, thì là thánh quả Bất-lai. 


- “Không nhất thiết phải là một năm, này các Tỳ kheo. Nếu ai tu tập bốn 


nên tảng chánh-niệm này heo đúng cách như vậy được bảy tháng ... được 


290 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lÿ 


sáu tháng ... được năm tháng ... được bốn tháng ... được ba tháng ... được 
hai tháng ... được một ... được nửa tháng, thì người đó có thể trông đợi 
chứng ngộ một trong hai thánh quả: đó là “trí-biết cuối-cùng” ngay trong 
kiếp này [tại đây và bây giờ], hoặc nếu còn chút hơi hướng của sự dính-chấp 
nảo đó, thì là thánh quả Bắt-lai. 


- “Không nhất thiết phải là nửa tháng, này các Tỳ kheo. Nếu ai tu tập 
bốn nền tảng chánh-niệm này fheo đứng cách như vậy được bảy ngày, thì 
người đó có thể trông đợi chứng ngộ một trong hai thánh quả: đó là “trí-biết 
cuối-cùng” ngay trong kiếp này [tại đây và bây giờ], hoặc nếu còn chút hơi 
hướng của sự dính-chấp nào đó, thì là thánh quả Bắt-lai. 


47. “Do tham chiếu với điều này nên ta đã nói: “Này các Tỳ kheo, đây là 
con đường trực tiếp dẫn tới sự thanh-lọc của chúng sinh, đỀ vượt qua những 
buôn sâu và ai oán (than khóc), để làm phai biến sự khổ đau và ưu phiền, để 
đạt tới phương-cách đích thực, để chứng ngộ Niết-bàn— được gọi là “bốn 


33.9399 


nên tảng chánh-niệm”. 
Đó là những lời đức Thế Tôn đã nói. Các Tỳ kheo hài lòng và vui mừng 
với tuyên thuyết của đức Thế Tôn. 


(MN 10: Sz/ipaƒthana Sufta) 
(Các Nên T: ảng Chánh-Niệm) 


9. CHÁNH NIỆM HƠI-THỞ 

Ở Sãvatthi. 

Lúc đó có Ngài Änanda đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, 
ngồi xuống một bên, và thưa với đức Thế Tôn: 

“Thưa Thế Tôn, có một thứ nào, khi được tu tập và tu dưỡng, sẽ hoàn 
thành bốn thứ? Và có bốn thứ nào, khi được tu tập và tu dưỡng, sẽ hoàn 
thành bảy thứ. Và có bảy thứ nào, khi được tu tập và tu dưỡng, sẽ hoàn thành 
hai thứ?” 


Chương VIH— Tu Tập Cái Tâm * 291 


“Này Ananda, có một thứ, khi được tu tập và tu dưỡng, sẽ hoàn thành 
bốn thứ. Và có bốn thứ, khi được tu tập và tu dưỡng, sẽ hoàn thành bảy thứ. 
Và có bảy thứ, khi được tu tập và tu dưỡng, sẽ hoàn thành hai thứ.” 


“Nhưng, thưa Thế Tôn, cái gì là ... (những thứ đó)...” 


“Này Ananda, “sự định-tâm nhờ sự chánh-niệm hơi-thở' là một thứ (một 
pháp, pháp tu) khi đã được tu tập và tu đưỡng, nó hoàn thành “bốn nền tảng 
chánh-niệm'. “Bốn nên tảng chánh-niệm' khi đã được tu tập và tu dưỡng, 
chúng hoàn thành “bảy chi giác-ngộ”. “Bảy chị giác-ngộ” khi đã được tu tập 
và tu dưỡng, chúng hoàn thành “Trí-biết đích thực (minh) và Sự giải-thoát”. 

[I. Hoàn thành “Bốn Nền Tảng Chánh-Niệm'] 


“Này Änanda, bất cứ khi nào một Tỳ kheo—() khi thở-vô dài, biết: 
“Ta thở-vô dài”; hoặc, khi thở-ra dài, biết: “Ta thở-ra dài”; (1ñ) khi thở-vô 
ngắn, biết: “Ta thở-vô ngắn; hoặc, khi thở-ra ngắn, biết: “Ta thở-ra ngắn; 
(ii) khi người đó tập luyện như vầy: “Trải nghiệm toàn thân, ta sẽ thở-vô”; 
khi người đó tập luyện như vây: “Trải nghiệm toàn thân, ta sẽ thở-ra”; (iv) 
khi người đó tập luyện như vầy: 'Làm lắng lặn sự tạo-tác của thân (thân 
hành), ta sẽ thở-vô”; khi người đó tập luyện như vầy: “Làm lắng lặn sự tạo- 
tác của thân”, ta sẽ thởỏ-ra——thì trong thời đó người đó an trú quán sát thân 
|hơi-thởj trong thân, nhiệt thành, rõ-biết (tỉnh giác), có chánh-niệm, sau khi 
đã dẹp bỏ sự thèm-muốn (tham) và sự buồn-phiền (ưu) đối với thế giới. Vì lý 
do gì? Này Ananda, ta gọi đây là một loại thân, đó là “sự thở-vô và thở-ra' 
(thân hơi-thở). Đó là lý do nói rằng, này Änanda, trong thời đó vị Tỳ kheo 
đó an trú quán sát thân [hơi-thở] trong thân, nhiệt thành, rõ-biết, có 
chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn và sự buồn-phiền đối với thế 
giới. (giống phần [(1).] kinh SN 54:10 ở trên.) 


(2) “Này Änanda, bất cứ khi nào một Tỳ kheo—() tập luyện như vây: 
“Trải nghiệm sự hoan-hỷ (hỷ)”, ta sẽ thởỏ-vô”; khi người đó tập luyện như 
vây: “Trải nghiệm sự hoan-hỷ, ta sẽ thở-ra”; (ii) khi người đó tập luyện như 
vầy: “Trải nghiệm sự sướng (lạc), ta sẽ thở-vô'; khi người đó tập luyện như 


vây: “Trải nghiệm sự sướng, ta sẽ thở-ra”; (iii) khi người đó tập luyện như 


292 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lÿ 


vầy: “Trải nghiệm sự tạo-tác của tâm (tâm hành), ta sẽ thỏ-vô'; khi người đó 
tập luyện như vầy: “Trải nghiệm sự tạo-tác của tâm, ta sẽ thở-ra”; (1v) khi 
người đó tập luyện như vây: “Làm lắng lặn sự tạo-tác của tâm (tâm hành), ta 
sẽ thở-vô”; khi người đó tập luyện như vầy: “Làm lắng lặn sự tạo-tác của tâm, 
ta sẽ thở-ra—thì trong thời đó vị Tỳ kheo này an trú quán sát những cảm- 
giác trong những cảm-giác, nhiệt thành, rõ-biết, có chánh-niệm, sau khi đã 
đẹp bỏ sự thèm-muốn và sự buôồn-phiền đối với thế giới. Vì lý do gì? Này 
Ananda, ta gọi đây là một loại cảm-giác, đó là, sự chú-tâm kỹ càng (chú ý sát 
sao) tới “sự thở-vô và thở-ra°. Đó là lý do nói rằng, trong thời đó Tỳ kheo đó 
an trú quán sát những cảm-giác trong những cảm-giác, nhiệt thành, rõ-biết, 
có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn và sự buôn-phiền đối với 
thế giới. (giống phần [(2).] kinh SN 54:10 ở trên.) 


(3) “Này Änanda, bất cứ khi nào một Tỳ kheo—() tập luyện như vây: 
“Trải nghiệm cái tâm, ta sẽ thở-vô'; khi người đó tập luyện như vầy: “Trải 
nghiệm cái tâm, ta sẽ thở-ra”; (ii) khi người đó tập luyện như vây: “Làm hoan 
hỷ cái tâm, ta sẽ thở-vô'; khi người đó tập luyện như vầy: “Làm hoan hỷ cái 
tâm, ta sẽ thở-ra”; (iii) khi người đó tập luyện như vầy: “Tập trung (định) cái 
tâm, ta sẽ thở-vô”; khi người đó tập luyện như vây: “Tập trung cái tâm, ta sẽ 
thở-ra”; (iv) khi người đó tập luyện như vầy: “Giải thoát cái tâm, ta sẽ thở- 
vô”; người đó tập luyện như vây: “ Giải thoát cái tâm, ta sẽ thở-ra'— thì trong 
thời đó vị Tỳ kheo này an trú quán sát ứâm trong tâm, nhiệt thành, rõ-biết, 
có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn và sự buôn-phiền đối với 
thế giới. Vì lý do gì? Này Änanda, ta nói rằng không có “sự định-tâm nhờ sự 
chánh-niệm hơi-thở' nào đối với những người thiếu chánh-niệm (thất niệm, 
xao lãng) và những người thiếu sự rõ-biết (thiếu tỉnh giác). Vì vậy nên nói 
rằng, này Änanda, trong thời đó vị Tỳ kheo này an trú quán sát tâm trong 
tâm, nhiệt thành, rõ-biết, có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn và 
sự buồn-phiên đối với thế giới. (giống phân [(3).] kinh SN 54:10 ở trên.) 


Chương VIH— Tu Tập Cái Tâm * 293 


(4) “Này Änanda, bất cứ khi nào một Tỳ kheo—() tập luyện như vây: 
“Quán sát sự vô-thường, ta sẽ thở-vô'; khi người đó tập luyện như vây: 
“Quán sát sự vô-thường, ta sẽ thở-ra”; (ii) khi người đó tập luyện như vầy: 
“Quán sát sự phai-biến, ta sẽ thở-vô'; người đó tập luyện như vây: “Quán sát 
sự phai-biến, ta sẽ thở-ra”; (ii) người đó tập luyện như vây: “Quán sát sự 
chấm-dứt, ta sẽ thở-vô'; người đó tập luyện như vây: “Quán sát sự chấm-dứt, 
ta sẽ thở-ra'; (iv) người đó tập luyện như vây: “Quán sát sự từ-bỏ, ta sẽ thở- 
vô”; người đó tập luyện như vây: “Quán sát sự từ-bỏ, ta sẽ thở-ra—thì trong 
thời đó vị Tỳ kheo này an trú quán sát những giáo pháp [những hiện-tượng, 
các pháp] trong những giáo pháp, nhiệt thành, rõ-biết, có chánh-niệm, sau 
khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn và sự buôồn-phiền đối với thế giới. Sau khi đã 
nhìn thấy bằng trí-tuệ cái gì là 'sự dẹp-bỏ sự thèm-muốn và sự buồn-phiền? 
như vậy, người đó là người nhìn (quan sát) kỹ [vào tâm] với sự buông-xả. Vì 
vậy nên nói rằng, này Änanda, trong thời đó vị Tỳ kheo nảy an trú quán sát 
những giáo pháp trong những giáo pháp, nhiệt thành, rõ-biết, có chánh- 
niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn và sự buôồn-phiền đối với thế giới. 
(giống phần [(4).] kinh SN 54:10 ở trên.) 

“Đó là, này Ananda, khi “sự định-tâm nhờ sự chánh-niệm hơi-thở” đã 
được tu tập và tu dưỡng theo cách này, nó sẽ hoàn thành “bốn nên tảng 
chánh-niệm'. 

[H. Hoàn thành “Bảy Chỉ Giác-Ngô' ] 


“Và, này Änanda, theo cách nào “bôn nên tảng chánh-niệm được tu tập 


và tu dưỡng, để cho chúng hoàn thành “bảy chi giác-ngộ' ? ?"° 


() (@) “Này Ananda, bất cứ khi nào một Tỳ kheo an trú quán sát /IJ 
Thân trong thân, thì trong thời đó sự chánh-niệm không bị nhiễu [không 
mờ tối; liền tục, không gián đoạn, không phân tán] được thiết lập bên trong 
Tỳ kheo đó. Này Ananda, khi nào sự chánh-niệm không bị nhiễu đã được 
thiết lập trong một Tỳ kheo, thì trong thời đó chỉ giác-ngộ là sự chánh-niệm 
{niệm giác chi} được phát khởi bởi người đó; trong thời đó người đó tu tập 


294 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lÿ 


chi giác-ngộ là sự chánh-niệm; trong thời đó chi giác-ngộ là sự chánh-niệm 
sẽ đi đến hoàn thiện bên trong người đó nhờ sự tu-tập. 

(7) “Sau khi an trú có chánh-niệm như vậy, người đó phân biệt Giáo 
Pháp đó bằng trí-tuệ, xem xét nó, điều tra về nó. Này Ananda, khi nào một 
Tỳ kheo an trú có chánh-niệm như vậy phân biệt Giáo Pháp đó băng trí-tuệ, 
xem xét nó, điều tra về nó, thì trong thời đó chi giác-ngộ là sự phân-biệt 
những trạng-thái {trạch-pháp giác chi} được phát khởi bên trong người đó; 
trong thời đó người đó tu tập chi giác-ngộ là sự phán-biệt những trạng-thái: 
trong thời đó chi giác-ngộ là sự phân-biệt những trạng-thái sẽ đi đến hoàn 
thiện bên trong người đó nhờ sự tu-tập. 

() “Trong khi người đó phân biệt Giáo Pháp đó, xem xét nó, điều tra 
về nó, thì sự nỗ-lực của người đó được phát khởi mà không hề gia giảm. Này 
Änanda, khi nào sự nỗ-lực của một Tỳ kheo được phát khởi mà không hề gia 
giảm khi người đó phân-biệt Giáo Pháp bằng trí-tuệ, xem xét nó, điều tra về 
nó, thì trong thời đó chỉ giác-ngộ là sự zổ-/ực {tinh-tấn giác chi} được phát 
khởi bởi người đó; trong thời đó người đó tu tập chi giác-ngộ là sự nỗ-lực; 
trong thời đó chi giác-ngộ là sự nỗ-lực sẽ đi đến hoàn thiện bên trong người 
đó nhờ sự tu-tập. 


(») “Sau khi sự nỗ-lực của người đó được phát khởi, sẽ khởi sinh trong 
người đó niềm hoan-hỷ về mặt tâm linh (phi thế tục). Này Änanda, khi nào 
sự hoan-hỷ về mặt tâm linh khởi sinh bên trong một Tỳ kheo có sự nỗ-lực 
được phát khởi, thì trong thời đó chi giác-ngộ là sự hoan-hý {hỷ giác chi} 
được phát khởi bởi người đó; trong thời đó người đó tu tập chi giác-ngộ là 
sự hoan-hỷ; trong thời đó chỉ giác-ngộ là sự hoan-hỷ sẽ đi đến hoàn thiện 


bên trong người đó nhờ sự tu-tập. 


(y) “Trong một người tu có tâm được nâng bồng bởi niềm hoan-hỷ thì 
thân trở nên tĩnh lặng và tâm trở nên tĩnh lặng. Này Änanda, khi nào thân 
được tĩnh lặng và tâm được tĩnh lặng bên trong một Tỳ kheo có tâm được 
nâng bồng bởi niềm hoan-hỷ như vậy, thì trong thời đó chi giác-ngộ là sự 
nh-lặng {khinh-an giác chi; được phát khởi bởi người đó; trong thời đó 


Chương VIH— Tu Tập Cái Tâm * 295 


người đó tu tập chi giác-ngộ là sự nh-lặng;: trong thời đó chị giác-ngộ là sự 


tĩnh-lặng sẽ đi đến hoàn thiện bên trong người đó nhờ sự tu-tập. 


(v0) “Trong một người tu có thân được tĩnh lặng và người đó hạnh phúc 
thì tâm trở nên đạt-định. Này Ananda, khi nào tâm được đạt-định trong một 
Tỳ kheo có thân được tĩnh lặng và người đó hạnh phúc, thì trong thời đó chi 
giác-ngộ là sự đnh-tâm {định giác chi} được phát khởi bởi người đó; trong 
thời đó người đó tu tập chi giác-ngộ là sự đƒnh-fâm; trong thời đó chi giác- 
ngộ là sự định-tâm sẽ đi đến hoàn thiện bên trong người đó nhờ sự tu-tập. 

(vi) “Người đó trở thành người chỉ ngồi nhìn sát vào cái tâm đạt-định 
như vậy với sự buông-xả. Này Ananda, khi nào một Tỳ kheo chỉ nhìn sát vào 
cái tâm đạt-định như vậy, thì trong thời đó chi giác-ngộ là sự buông-xả {xả 
giác chi} được phát khởi bởi người đó; trong thời đó người đó tu tập chi 
giác-ngộ là sự buông-xả; trong thời đó chi giác-ngộ là sự buông-xả sẽ đi đến 


hoàn thiện bên trong người đó nhờ sự tu-tập. 


(2) (0) “Này Ananda, bất cứ khi nào một Tỳ kheo an trú quán sát /2J 


Những cảm-giác trong những cảm-giác ... 


(3) () “Này Ananda, bất cứ khi nào một Tỳ kheo an trú quán sát /3J 


Tâm trong tâm ... 


(4) () “Này Ananda, bất cứ khi nào một Tỳ kheo an trú quán sát /4J 
Những giáo pháp [những hiện-tượng, các pháp] trong những giáo pháp, thì 
trong thời đó sự chánh-niệm không bị nhiễu được thiết lập bên trong Tỳ 
kheo đó. Này Änanda, khi nào sự chánh-niệm không bị nhiễu đã được thiết 
lập trong một Tỳ kheo, thì trong thời đó chi giác-ngộ là sự cháẳnh-niệm 
{niệm giác chi} được phát khởi bởi người đó; trong thời đó người đó tu tập 
chi giác-ngộ là sự chánh-niệm; trong thời đó chi giác-ngộ là sự chánh-niệm 
sẽ đi đến hoàn thiện bên trong người đó nhờ sự tu tập. 


[7 ïếp tục 07 chỉ giác-ngộ từ (H)-(VH) tương tự phân (1) về Thân giờ áp 
dụng đối với (2) Những cảm-giác, (3) Tâm, và (4) Những giáo pháp] ... 


296 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lÿ 


(vi) Người đó trở thành người chỉ ngồi nhìn sát vào cái tâm đạt-định 
như vậy với sự buông-xả. Này Ananda, khi nào một Tỳ kheo chỉ nhìn sát vào 
cái tâm đạt-định như vậy, thì trong thời đó chi giác-ngộ là sự buông-xả {xả 
giác chi; được phát khởi bởi người đó; trong thời đó người đó tu tập chi 
giác-ngộ là sự buông-xả; trong thời đó chi giác-ngộ là sự buông-xả sẽ đi đến 


hoàn thiện bên trong người đó nhờ sự tu-tập. 


“Này Änanda, đó cách “bốn nền tảng chánh-niệm' được tu tập và tu 


dưỡng, để chúng hoàn thành “bảy chỉ giác-ngộ". 


[IH. Hoàn thành “Trí-Biết Đích Thực & Sự Giải-Thoát] 


“Và này Ananda, theo cách nào “bảy chi giác-ngộ” được tu tập và tu 
dưỡng, đề chúng hoàn thành “trí-biết đích thực (minh) và sự giải-thoát'? 


“Ở đây, này Änanda, một Tỳ kheo tu tập chỉ giác-ngộ là sự chánh-niệm 
(niệm), [sự tu tập đó] dựa trên sự ứách-ly, sự chán-bỏ, sự chấm-dứt, dần chín 
muồi tới sự buông bỏ giải thoát. Người đó tu tập chi giác-ngộ là sự phán-biệt 
các trạng-thái (trạch pháp)... chi giác-ngộ là sự nổ-i„c (tỉnh tấn)... chỉ 
giác-ngộ là sự hoan-hÿ (hỷ) ... chi giác-ngộ là sự nh-lặng (khinh an)... chỉ 
giác-ngộ là sự chánh-định (định) ... chỉ giác-ngộ là sự buông-xả (xả), dựa 
trên sự /ách-ly, sự chán-bỏ, sự chấm-dứt, dần chín muỗi tới sự buông bỏ giải 
thoát. 

“Này Ananda, đó chính là khi “bảy chi giác-ngộ” được tu tập và tu 


3929 


dưỡng, thì chúng hoàn thành “trí-biết đích thực và sự giải-thoát”. 


(SN 54:13 (Quyền 5); giống MN 118, mục 15-43) 


10. ĐẠT TỚI “SỰ LÀM CHỦ CÁI TÂM? 


Trong một lần có Ngài Xá-lợi-phất đang sống ở SãvatthT (Xá-vệ), trong 
Khu Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc.?Ế” Rồi, vào một buổi sáng, thầy 
Xá-lợi-phất mặc y áo, và mang theo bình bát và cà sa, đi vô thành SãvatthT để 
khất thực. Rồi, sau khi thầy ấy đã đi khất thực trong thành SãvatthT và đã trở 


Chương VIH— Tu Tập Cái Tâm * 297 


về sau một vòng khất thực, sau khi ăn trưa, thầy ây đi đến chỗ (được gọi là) 
Khu Vườn Người Mù để an trú ban ngày. Sau khi đi sâu vào Khu Vườn 
Người Mù, thầy ấy ngồi xuống một gốc cây đề an trú ban ngày. 

Rồi, vào buổi cuối chiều, thầy Xá-lợi-phất ra khỏi chỗ ân trú đó và đi về 
chỗ Khu Vườn của thái tử Jeta, chỗ Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Ngài Änanda đã 
nhìn thấy thầy Xá-lợi-phất đi tới từ xa, và đã nói với thầy Xá-lợi-phất như 


^ 


vây: 


“Này đạo hữu Xá-lợi-phất, các giác quan (căn) của thầy tĩnh lặng, da dẻ 
thầy trong và sáng. Thầy Xá-lợi-phất đã trải qua ban ngày trong sự an trú 
nào?” 

(1) [Lúc đó ngài Xá-lợi-phất đã nói:] “Ở đây, này đạo hữu: “Tách ly 
khỏi những khoái-lạc giác-quan (dục lạc), tách ly khỏi những trạng thái bất 
thiện, tôi đã chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ nhất (Nhất thiên), 
trạng thái có đi kèm với ý-nghĩ (tằm) và sự soi-xét (tứ), có niềm hoan-hỷ (hỷ) 
và hạnh-phúc (lạc) được sinh ra từ sự tách-ly đó.' Nhưng, này đạo hữu, ý 
nghĩ như vây: “Ta đang chứng đắc tầng thiền định thứ nhất”, hay “Ta đã 
chứng đắc tầng thiền định thứ nhất”, hay “Ta đã thoát ra khỏi tầng thiền định 
thứ nhất” đã không còn xảy đến với tôi.” 

[Ngài Ananda nói:] “Chắc hắn là do cái sự tạo-nên cái “ta” (ngã kiến), 
sự tạo-nên cái “của-ta” (ngã chấp), và khuynh-hướng tiềm ân tạo nên sự “tự- 
ta” (tùy miên ngã mạn) đã bị bứng sạch bên trong Ngài Xá-lợi-phất đã từ lâu, 


cho nên những ý nghĩ đó đã không còn xảy đến đối với thầy ấy.” ?°8 


(2) [Vào lúc khác ngài Xá-lợi-phất đã nói:] “Ở đây, này đạo hữu: “Với 
sự lắng lặn ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét (tứ), tôi đã chứng nhập và an trú trong 
tầng thiền định thứ hai (Nhị thiền), trạng thái có sự tự-tin bên trong và sự 
hợp-nhất của tâm, không còn ý-nghĩ và sự soi-xét, và có sự hoan-hỷ (hÿ) và 
sự hạnh-phúc (lạc) được sinh ra từ sự định-tâm.ˆ Nhưng, này đạo hữu, ý nghĩ 
như vây: “Ta đang chứng đắc tầng thiền định thứ hai”, hay “Ta đã chứng đắc 
tầng thiền định thứ hai”, hay “Ta đã thoát ra khỏi tầng thiền định thứ hai” đã 


không còn xảy đên với tôi.” 


298 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lÿ 


[Ngài Ananda nói:] “Chắc hắn là do cái sự tạo-nên cái “ta”... đã bị 
bứng sạch bên trong Ngài Xá-lợi-phất đã từ lâu, cho nên những ý nghĩ đó đã 
không còn xảy đến đối với thầy ấy.” 

(3) [Vào lúc khác ngài Xá-lợi-phất đã nói:] “Ở đây, này đạo hữu: “Với 
sự phai biến luôn yếu tố hoan-hÿ (hỷ), người đó an trú buông-xả, và có 
chánh-niệm và rõ-biết (tỉnh giác), người đó trải nghiệm sự sướng bằng thân 
(thân lạc) cùng với thân; tôi đã chứng nhập và an trú trong tầng thiền định 
thứ ba (Tam thiên), trạng thái mà các bậc thánh nhân gọi là: “Người đó 
buông-xả và có chánh-niệm, là người an trú một cách hạnh-phúc (tâm lạc)”. 
Nhưng, này đạo hữu, ý nghĩ như vầy: “Ta đang chứng đắc tầng thiền định thứ 
ba”, hay “Ta đã chứng đắc tầng thiền định thứ ba", hay “Ta đã thoát ra khỏi 
tầng thiền định thứ ba” đã không còn xảy đến với tôi.” 

[Ngài Ananda nói:] “Chắc hắn là do cái sự tạo-nên cái “ta”... đã bị 
bứng sạch bên trong Ngài Xá-lợi-phất đã từ lâu, cho nên những ý nghĩ đó đã 
không còn xảy đến đối với thầy ấy.” 

(4) [Vào lúc khác ngài Xá-lợi-phất đã nói:] “Ở đây, này đạo hữu: “Với 
sự đẹp bỏ sự sướng-khổ (không còn sướng hay khổ), và với sự phai biến 
trước đó của sự vui-buồn (không còn hỷ hay ưu), tôi đã chứng nhập và an trú 
trong tầng thiền định thứ tư (Tứ thiền), trạng thái không còn sướng hay khổ, 
và gồm có sự chánh-niệm được thanh-lọc tinh khiết nhờ sự buông-xả.` (tức: 
sự chánh-niệm lúc này đã được thanh-lọc tới mức tinh-khiết nhờ có sự 
buông-xả siêu vời trong Tứ thiền). Nhưng, này đạo hữu, ý nghĩ như vây: “Ta 
đang chứng đắc tầng thiền định thứ tư”, hay “Ta đã chứng đắc tầng thiền định 
thứ tư”, hay “Ta đã thoát ra khỏi tầng thiền định thứ tư” đã không còn xảy đến 


A2 31 


VỚI tÔI. 

[Ngài Änanda nói:] “Chắc hắn là do cái sự tạo-nên cái “ta”... đã bị 
bứng sạch bên trong Ngài Xá-lợi-phất đã từ lâu, cho nên những ý nghĩ đó đã 
không còn xảy đến đối với thầy ấy.” 

(5) [Vào lúc khác ngài Xá-lợi-phất đã nói: ] “Ở đây, này đạo hữu: “Với 


sự hoàn toàn vượt trên những nhận-thức vê thê-sắc (thuộc sắc giới), với sự 


Chương VIH— Tu Tập Cái Tâm * 299 


phai biến những nhận-thức về va-chạm giác quan, với sự không còn chú-tâm 
(tác ý) tới những nhận-thức vỀ sự đa-dạng (khác biệt này nọ), [chỉ nhận thức 
rằng:] 'không gian là vô biên", tôi đã chứng nhập và an trú trong không vô 
biên xứ [cảnh xứ không gian vô biên]." Nhưng, này đạo hữu, ý nghĩ như vầy: 
“Ta đang chứng đắc không vô biên xứ", hay “Ta đã chứng đắc không vô biên 
xứ”, hay “Ta đã thoát ra khỏi không vô biên xứ” đã không còn xảy đến với 


Ai. 19 


{Õ1. 


[Ngài Änanda nói:] “Chắc hắn là do cái sự tạo-nên cái “ta”... đã bị 
bứng sạch bên trong Ngài Xá-lợi-phất đã từ lâu, cho nên những ý nghĩ đó đã 
không còn xảy đến đối với thầy ấy.” 

(6) [Vào lúc khác ngài Xá-lợi-phất đã nói:] “Ở đây, này đạo hữu: 
“Bằng sự hoàn toàn vượt trên không vô biên xứ, [nhận thức rằng:] “thức là vô 
biên", tôi đã chứng nhập và an trú trong thức vô biên xứ [cảnh xứ thức vô 
biên]. Nhưng, này đạo hữu, ý nghĩ này đã không xảy đến với tôi: “Ta đang 
chứng đắc thức vô biên xứ”, hay “Ta đã chứng đắc thức vô biên xứ”, hay “Ta 


Ku.? 2% 


đã thoát ra khỏi thức vô biên xứ". 

[Ngài Änanda nói:] “Chắc hắn là do cái sự tạo-nên cái “ta”... đã bị 
bứng sạch bên trong Ngài Xá-lợi-phất đã từ lâu, cho nên những ý nghĩ đó đã 
không còn xảy đến đối với thầy ấy.” 

(7) [Vào lúc khác ngài Xá-lợi-phất đã nói:] “Ở đây, này đạo hữu: 
“Bằng sự hoàn toàn vượt trên thức vô biên xứ, [nhận thức rằng:] “không-có- 
gì', tôi đã chứng nhập và an trú trong vô sở hữu xứ [cảnh xứ không-có-gì].ˆ 
Nhưng, này đạo hữu, ý nghĩ như vầy: “Ta đang chứng đắc vô sở hữu xứ”, hay 
“Ta đã chứng đắc vô sở hữu xứ", hay “Ta đã thoát ra khỏi vô sở hữu xứ' đã 
không còn xảy đến với tôi.” 

[Ngài Änanda nói:] “Chắc hắn là do cái sự tạo-nên cái “ta”... đã bị 
bứng sạch bên trong Ngài Xá-lợi-phất đã từ lâu, cho nên những ý nghĩ đó đã 


không còn xảy đên đôi với thây ây.” 


300 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đê giáo lÿ 


(8) [Vào lúc khác ngài Xá-lợi-phất đã nói:] “Ở đây, này đạo hữu: 
“Băng sự hoàn toàn vượt trên vô sở hữu xứ, tôi đã chứng nhập và an trú trong 
phi tưởng phi phi tưởng xứ [cảnh xứ không có nhận-thức cũng không phải 
không còn nhận-thức].` Nhưng, này đạo hữu, ý nghĩ như vây: “Ta đang 
chứng đắc phi tưởng phi phi tưởng xứ”, hay “Ta đã chứng đắc phi tưởng phi 
phi tưởng xứ”, hay “Ta đã thoát ra khỏi phi tưởng phi phi tưởng xứ” đã không 
còn xảy đến với tôi.” 

[Ngài Änanda nói:] “Chắc hắn là do cái sự tạo-nên cái “ta”... đã bị 
bứng sạch bên trong Ngài Xá-lợi-phất đã từ lâu, cho nên những ý nghĩ đó đã 
không còn xảy đến đối với thầy ấy.” 

(9) [Vào lúc khác ngài Xá-lợi-phất đã nói:] “Ở đây, này đạo hữu: 
“Băng sự hoàn toàn vượt trên phi tưởng phi phi tưởng xứ, tôi đã chứng nhập 
và an trú trong sự (trạng thái) diệt thọ tưởng [sự chấm-dứt của nhận-thức và 
cảm-giác].” Nhưng, này đạo hữu, nhưng ý nghĩ như vây: “Ta đang chứng đắc 
sự diệt thọ tưởng", hay “Ta đã chứng đắc sự chấm-dứt sự diệt thọ tưởng”, hay 
“Ta đã thoát ra khỏi trạng thái diệt thọ tưởng' đã không còn xảy đến với 


tôi ››259 


[Ngài Ananda nói:] “Chắc hắn là do cái sự tạo-nên cái “ta' (ngã kiến), 
sự tạo-nên cái “của-ta” (ngã chấp), và khuynh-hướng tiềm ân tạo nên sự “tự- 
ta' (tùy miên ngã mạn) đã bị bứng sạch bên trong Ngài Xá-lợi-phất đã từ lâu, 
cho nên những ý nghĩ đó đã không còn xảy đến đối với thầy ấy.” 


(SN 28:01-09, (Quyền 3), kế/ hợp,) 


Chương IX 
CHIẾU ÁNH SÁNG TRÍ TUỆ 


302 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lÿ 


Chương IX — Chiếu Ánh Sáng Trí-Tuệ * 303 


1. HÌNH ẢNH CỦA TRÍ TUỆ 
(1) Trí- Tuệ Như Ánh Sáng 


“Này các Tỳ kheo, có bôn ánh sáng này. Bôn đó là gì? Anh sáng của 
mặt trăng, ánh sáng của mặt trời, ánh sáng của lửa, và ánh sáng của trí-tuệ. 


Trong bôn loại ảnh sáng này, ảnh sáng của trí-tuệ là bậc nhât.” 


(AN 4:143) 


(2) Trí- Tuệ Như Dao Sắc Bén 


11. “Này các ni, ví dụ một người bán thịt rành nghề [hay người phụ việc 
của ông ta] giết một con bò và cắt lạng nó bằng con dao sắc bén của người 
hàng thịt. Không cắt phạm vào phần thịt trong và không cắt phạm phần da 
bên ngoài, ông ta cắt, rọc, vả lạng hết những sớ gân trong, những sợi gân, và 
những dây chẳng bằng con dao sắc bén của người hàng thịt. Rồi, sau khi đã 
cắt, rọc, và lạng hết những chỗ đó, ông lột nguyên bộ da ra, và sau đó bọc lại 
bằng bộ da đó. Nếu ai nói một cách đúng đắn mà có thê nói như vầy hay 
không: “Con bò này được liền lại với bộ da giống như trước đó”?” 


12. “Không, thưa thầy. Vì sao vậy? Bởi vì, thưa thầy, nếu người bán thịt 
đó đã giết một con bò ... đã cắt, rọc, và lạng hết những chỗ đó, thì cho dù 
ông ta có bọc lại con bò bằng chính bộ da đó và nói: “Con bò này được liền 


lại với bộ da giỗng như trước đó”, thì con bò đó vẫn bị lìa khỏi bộ da đó rồi.” 


“Này các ni, tôi đã đưa ra ví dụ này để chuyên tải một ý nghĩa. Đây là ý 
nghĩa: “Phần thịt trong” chữ để chỉ sáu sơ-sở bên trong (sáu nội xứ). “Phần da 
bên ngoài là chữ để chỉ sáu cơ-sở bên ngoài (sáu ngoại xứ). 'Những sớ gân 
trong, những sợi gân, và những dây chăng” là chữ để chỉ khoái-lạc và tham- 
dục. “Con dao sắc bén của người hàng thịt” là chữ để chỉ trí-tuệ thánh thiện— 
trí-tuệ thánh thiện sẽ cắt, rọc, và lạng hết những ô-nhiễm ở bên trong (lậu 


hoặc), những gông-cùm (kiết sử), và những trói-buộc.” 


(irích MN 146: Nandakovada Sufta) 


304 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đê giáo lÿ 


(Kinh “Lời Khuyên Dạy Từ Nandaka”) 


2. NHỮNG ĐIÊU-KIỆN TẠO RA TRÍ-TUỆ 


() “Này các Tỳ kheo, có tám nhân duyên [nguyên-nhân và điều-kiện] 
này dẫn tới sự đạt được trí-tuệ là nên tảng của đời sống tâm linh?“ nếu chưa 
đạt được nó, và dẫn tới sự gia-tăng, sự trưởng-thành và sự hoàn-thiện của trí- 
tuệ sau khi đã đạt được nó. Tám đó là gì? 


(1) “Ở đây, một Tỳ kheo sống nương dựa [phụ thuộc] vào Vị Thầy hay 
dựa vào một đạo hữu (sư huynh) ở vị trí là thầy mình, đối với họ người đó 
thiết lập một cảm-nhận biết xâu-hồ về mặt đạo đức và biết sợ-hãi về mặt đạo 
đức, sự cảm-mến và sự tôn-kính. Đây là nhân duyên thứ nhất dẫn tới sự đạt 
được trí-tuệ là nền tảng của đời sống tâm linh nếu chưa đạt được nó, và dẫn 
tới Sự gia-tăng, sự trưởng-thành và sự hoàn-thiện của trí-tuệ sau khi đã đạt 


được nó. 


(2) “Khi người đó đang sống nương dựa vào Vị Thầy hay dựa vào một 
sư huynh ở vị trí là thầy mình, đối với họ người đó thiết lập một cảm-nhận 
biết xấu-hồ về mặt đạo đức và biết sợ-hãi về mặt đạo đức, sự cảm-mến và sự 
tôn-kính, người đó thường thường đến gặp họ để vấn hỏi: “Thưa Thấy, điều 
nảy là sao? Ý nghĩa của điều này là gì?” Rồi những vị thầy ấy sẽ khai mở cho 
người đó những điều chưa được khai mở, làm rõ những điều còn chưa rõ, và 
xua tan sự nghi ngờ của người đó về những luận điểm còn làm nghi ngờ. Đây 
là nhân duyên thứ hai dẫn tới sự đạt được trí-tuệ là nền tảng của đời sống tâm 
linh ... 


(3) “Sau khi đã nghe Giáo Pháp, lui về trong hai loại sự thu-mình (rút 
lui, hiền hưu, hiền trú), đó là: thu thân và thu tâm. Đây là nhân duyên thứ ba 
dẫn tới sự đạt được trí-tuệ là nền tảng của đời sống tâm linh ... 

(4) “Người đó là có giới-hạnh; người đó sống được kiềm chế trong 
Päatimokkha (Giới Bổn Tỳ kheo), có được đức-hạnh và nơi nương-tựa tốt, 
nhìn thấy sự nguy-hại trong từng lỗi nhỏ nhặt. Sau khi đã thụ nhận những 


Chương IX — Chiếu Ánh Sáng Trí-Tuệ * 305 


giới-luật tu hành, người đó tu tập trong những điều luật đó. Đây là nhân 


duyên thứ tư dẫn tới sự đạt được trí-tuệ là nên tảng của đời sống tâm linh ... 


(5) “Người đó đã học-hiểu nhiều, ghi nhớ những điều mình đã học, và 
tích lũy những điều mình đã học. Những giáo lý đó là tốt lành ở, tốt lành ở 
giữa, và tốt ở phần cuối, với ý nghĩa và câu chữ đúng đắn, (chúng) tuyên bố 
(cho thấy) đời sống tâm linh toàn thiện và tinh khiế—những giáo lý đó 
người đó đã học nhiều, đã lưu giữ trong tâm, đã tụng đọc bằng miệng, đã 
điều tra bằng tâm, và đã thâm nhập một cách thiện khéo bằng cách-nhìn 
(chánh kiến). Đây là nhân duyên thứ năm dẫn tới sự đạt được trí-tuệ là nền 


tảng của đời sống tâm linh ... 


(6) “Người đó phát khởi sự nỗ-lực (tinh tấn) để dẹp bỏ những phẩm chất 
bất thiện và tích tạo những phẩm chất thiện; người đó là mạnh mẽ, vững 
vàng trong sự cố-găng, không lơ là bổn-phận tu dưỡng những phẩm chất 
thiện lành. Đây là nhân duyên thứ sáu dẫn tới sự đạt được trí-tuệ là nền tảng 


của đời sông tâm linh ... 


(7) “Khi đang ở giữa Tăng Đoàn, người đó không tham gia vào những 
sự nói chuyện lan man và vô nghĩa. Người đó sẽ nói về Giáo Pháp, hoặc 
thỉnh cầu người khác nói, hoặc giữ sự im lặng thánh thiện. Đây là nhân 
duyên thứ bảy dẫn tới sự đạt được trí-tuệ là nền tảng của đời sống tâm linh 


(8) “Người đó sống quán sát (quán niệm, thiền quán) sự khởi-sinh và sự 
biến-diệt trong năm-uân bị dính-chấp (năm thủ uân): “Này là thân-sắc, này là 
sự khởi sinh của thân-sắc, này là sự biến diệt của sắc; này là cảm-giác ... này 
là nhận-thức ... này là những sự tạo-tác cố ý... này là thức, này là sự khởi 
sinh của thức, này là sự biến diệt của thức.” Đây là nhân duyên thứ tám dẫn 
tới sự đạt được trí-tuệ là nền tảng của đời sống tâm linh nếu chưa đạt được 
nó, và dẫn tới sự gia-tăng, sự trưởng-thành và sự hoàn-thiện của trí-tuệ sau 
khi đã đạt được nó. 


(I) (1) “Những Tỳ kheo đồng đạo tôn trọng người đó như vầy: “Quý 
thầy này sống nương dựa vào Vị Thầy hay dựa vào sư huynh (đạo hữu) ở vị 


306 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lÿ 


trí là thây mình, đôi với họ người đó thiệt lập một cảm-nhận biệt xâu-hô vê 
mặt đạo đức và biệt sợ-hãi vê mặt đạo đức, sự cảm-mên và sự tôn-kính. Quý 
thây này chắc chăn biết và thây.` Phẩm chất này dẫn tới sự cảm mến, sự tôn 


trọng, sự kính trọng, sự hòa hợp, và sự đoàn kết.... 


“Này các Tỳ kheo, đây là tám nhân duyên dẫn tới sự đạt được trí-tuệ là 
nên tảng của đời sống tâm linh nếu chưa đạt được nó, và dẫn tới sự gia-tăng, 


sự trưởng-thành và sự hoàn-thiện của trí-tuệ sau khi đã đạt được nó.” 


(AN 8:02, lược giản phần (1)) 


3. BÀI KINH VỀ CHÁNH-KIẾN 


1. Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Sãvatthï 
(Xá-vệ), trong Khu Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Ở đó ngài Xá-lợi- 
phất đã nói với các Tỳ kheo: “Này các đạo hữu”—“Dạ, thưa đạo hữu”, các 
Tỳ kheo đáp lại. Thầy Xá-lợi-phất đã nói điều này: 


“Này các đạo hữu, thường nghe nói “người có chánh-kiến, người có 
chánh-kiến”. Theo cách nào một đệ tử thánh thiện là người có chánh-kiến 
(cách-nhìn đúng đắn), cách-nhìn của người đó là chánh thắng, là người có 
niềm-tin bất lay chuyển vào Giáo Pháp, và đã đạt tới Giáo Pháp đích thực 


93269 


(chân pháp) này 
“Thiệt tình, thưa đạo hữu, chúng tôi đã đi từ xa đến đây là đề học hỏi từ 
thầy Xá-lợi-phất ý-nghĩa của điều vừa nói trên. Sẽ tốt lành nếu thầy Xá-lợi- 
phất giảng giải cho chúng tôi ý-nghĩa của điều này. Sau khi nghe được từ 
thầy, các Tỳ kheo sẽ ghi nhớ nó.” 
“Được rồi, này các đạo hữu, hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng, tôi sẽ 
nói.”—“Dạ, thưa đạo hữu”, các Tỳ kheo đáp lại. Thầy Xá-lợi-phất đã nói 


điêu này: 


(1)- (Thiện và Bắt Thiện) 


Chương IX —~ Chiếu Ánh Sáng Trí-Tuệ * 307 


3. “Này các đạo hữu, khi một đệ tử thánh thiện hiểu được sự bất thiện 
và gốc-rễ của sự bất thiện, sự thiện và gốc-rễ của sự thiện, theo cách như vậy 
người đó là người có chánh-kiến, cách-nhìn của người đó là chánh thắng, là 
người có niềm-tin bất lay chuyển vào Giáo Pháp, và đã đạt tới Giáo Pháp 
đích thực này. 


4. “Và, này các đạo hữu, cái gì là sự bắt thiện, cái gì là sốc-rễ của sự bất 
thiện; cái gì là sự thiện, cái gì là sốc-rễ của sự thiện? Sát-sinh là bất thiện; 
gian-cắp là bất thiện, tà-dâm tà dục là bất thiện, nói-dối nói láo là bất thiện; 
nói lời hiểm-độc là bất thiện; nói lời gắt-gỏng nạt nộ là bất thiện; nói lời tán- 
đóc vô ích là bất thiện; sự thèm-khát là bất thiện; sự ác-ý là bất thiện; cách- 


nhìn sai lạc (tà kiến) là bất thiện. Đây được gọi là sự bất thiện.?” 


5. “Và cái gì là sốc-rễ của sự bất thiện? Tham là gốc-rễ của sự bất thiện; 
sân là gốc-rễ của sự bất thiện; sỉ là sốc-rễ của sự bất thiện. Đây được gọi là 
gốc-rễ của sự bất thiện.””! 

6. “Và cái gì là sự thiện? Sự kiêng cữ sát-sinh là thiện; kiêng cữ gian- 
cắp là thiện; kiêng cữ tà-dâm tà dục là thiện; kiêng cữ nói-dối nói láo là 
thiện; kiêng cữ nói lời hiểm-độc là thiện; kiêng cữ nói lời gắt-gỏng nạt nộ là 
thiện; kiêng cữ nói lời tán-dóc vô ích là thiện; kiêng cữ sự thèm-khát là thiện; 
kiêng cữ sự ác-ý là thiện; cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến) là thiện. Đây 
được gọi là sự thiện.” 


7. “Và cái gì là gốc-rễ của sự thiện? Sự vô-tham là gôc-rễ của sự thiện; 
vô-sân là gôc-rê của sự thiện; vô-si là gôc-rê của sự thiện. Đây được gọi là 
gôc-r của sự thiện. 


8. “Khi một đệ tử thánh thiện như vậy hiểu được sự bất thiện và gốc-rễ 


của sự bất thiện, sự thiện và gốc-rễ của sự thiện,” 


thì người đó hoàn toàn 
dẹp bỏ khuynh-hướng tiềm-ấn (tùy miên) tạo ra tham, người đó xóa bỏ 
khuynh-hướng tiềm-ân tạo ra sân, người đó loại bỏ khuynh-hướng tiềm-ân 
tạo ra quan-điểm này nọ (tà kiến) và sự tự-ta (ngã mạn, ta-đây), và bằng sự 
đẹp bỏ vô-minh và phát khởi trí-biết đích thực (minh, chân trí) người đó ngay 
trong kiếp này [tại đây và bây giờ] làm nên sự diệt-khô.”'' [1] Theo cách như 


308 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đê giáo lÿ 


vậy một đệ tử thánh thiện là người có chánh-kiến, cách-nhìn của người đó là 
chánh thắng, là người có niềm-tin bất lay chuyên vào Giáo Pháp, và đã đạt 
tới Giáo Pháp đích thực này.” 


(2)- (Dưỡng Chất) 


9, “Thật tốt lành, này đạo hữu”, các Tỳ kheo nói, và họ hài lòng và vui 
mừng với lời nói của thầy Xá-lợi-phất. Rồi họ hỏi thầy ấy thêm một câu hỏi: 
“Nhưng, này đạo hữu, có cách nào khác theo đó một đệ tử thánh thiện là 
người có chánh-kiến ... và đã đạt tới Giáo Pháp đích thực này?”—“Có, này 


các đạo hữu.” 


10. “Này các đạo hữu, khi một đệ tử thánh thiện hiểu được dưỡng-chắt, 
nguồn-gốc của dưỡng-chất, sự chấm-dứt của dưỡng-chất, và con-đường dẫn 
tới sự chấm dứt đưỡng-chất, thì theo cách như vậy người đó là một người có 
chánh-kiến ... đã đạt tới Giáo Pháp đích thực này. 

11. “Và cái gì là dưỡng-chất, cái gì là nguồn-gốc của dưỡng-chất, cái gì 
sự chấm-dứt của dưỡng-chất, và cái gì con-đường dẫn tới sự chấm dứt 
dưỡng-chất? Có bốn loại dưỡng-chất để duy trì những chúng sinh đã hiện 
thành và để trợ giúp cho những chúng sinh sẽ hiện thành.” 'Š Bốn đó là gì? Đó 
là: () dưỡng-chất là thức ăn vật chất, thô hay tinh; (ii) sự tiếp-xúc là thứ hai; 
(ii) sự cố-ý (tư) của tâm là thứ ba; và (iv) thức là thứ tư. Hễ có khởi sinh 
dục-vọng là có sự khởi sinh dưỡng-chất. Khi chấm dứt dục-vọng là có sự 
chấm dứt dưỡng-chất. Con-đường dẫn tới sự chấm dứt dưỡng-chất chính là 
Bát Thánh Đạo; đó gồm: chánh-kiến (cách-nhìn đúng đắn), chánh tư-duy (ý- 
định đúng đắn), chánh-ngữ (lời-nói đúng đắn), chánh-nghiệp (hành-động 
đúng đắn), chánh-mạng (sự mưu-sinh đúng đắn), chánh tinh-tẫn (sự nỗ-lực 
đúng đắn), chánh-niệm (sự tâm-niệm đúng đắn), và chánh-định (sự định-tâm 
đúng đắn). 

12. “Khi một đệ tử thánh thiện như vậy hiểu được dưỡng-chất, nguồn- 
gốc của đdưỡng-chất, sự chắm-dứt dưỡng-chất, và con-đường dẫn tới sự chấm 


dứt dưỡng-chất, thì người đó hoàn toàn đẹp bỏ khuynh-hướng tiềm-ân (tùy 


Chương IX — Chiếu Ánh Sáng Trí-Tuệ * 309 


miên) tạo ra tham, người đó xóa bỏ khuynh-hướng tiềm-ân tạo ra sân, người 
đó loại bỏ khuynh-hướng tiềm-ân tạo ra quan-điểm này nọ (tà kiến) và sự tự- 
ta (ngã mạn, ta-đây), và bằng sự đẹp bỏ vô-minh và phát khởi trí-biết đích 
thực (minh, chân trí), người đó ngay trong kiếp này [tại đây và bây giờ] làm 
nên sự diệt-khổ. [2] Cũng theo cách này một đệ tử thánh thiện là người có 
chánh-kiến, cách-nhìn của người đó là chánh thăng, là người có niềm-tin bất 


lay chuyển vào Giáo Pháp, và đã đạt tới Giáo Pháp đích thực này.” 


(3)- (Bốn Diệu Đệ) 


13. “Thật tốt lành, này đạo hữu”, các Tỳ kheo nói, và họ hài lòng và vui 
mừng với lời nói của thầy Xá-lợi-phất. Rồi họ hỏi thầy ấy thêm một câu hỏi: 
“Nhưng, này đạo hữu, có cách nào khác theo đó một đệ tử thánh thiện là 
người có chánh-kiến ... và đã đạt tới Giáo Pháp đích thực này?”——“Có, này 


các đạo hữu.” 


14. “Này các đạo hữu, khi một đệ tử thánh thiện hiểu được sự khổ, 
nguồn-gốc khổ, sự chấm-dứt khổ, và con-đường dẫn tới sự chấm dứt khổ [tứ 
diệu đé], thì theo cách như vậy người đó là một người có chánh-kiến ... và 
đã đạt tới Giáo Pháp đích thực này. 

15. “Và cái gì là sự khổ, cái gì là nguồn-gốc khổ, cái gì là sự chấm-dứt 
khổ, và cái gì là con-đường dẫn tới sự chấm dứt khổ? Sinh là khổ; già là khổ; 
bệnh là khổ; chết là khổ; sự buôn sầu, than khóc, đau khổ, ưu phiền, và tuyệt 
vọng là khổ; không được cái mình muốn là khổ; nói ngắn gọn, năm uân bị 


[tác động bởi sự] dính-chấp là khổ. Đây được gọi là sự khổ. 


16. “Và cái gì là nguồn-gốc khổ? Đó là dục-vọng (ái), nó đưa đến sự tái 
hiện-hữu, được đi kèm với khoái-lạc và nhục-dục, và đi tìm khoái-lạc chỗ 
này chỗ nọ; đó là, dục-vọng khoái-lạc giác-quan (dục ái), dục-vọng muốn 
được (liên tục) hiện-hữu (hữu ái), và dục-vọng muốn không hiện-hữu (phi 


hữu ái). Đây được gọi là nguồn-gốc khô. 


310 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đê giáo lý 


17. “Và cái gì là sự chấm-dứt khổ? Đó là sự phai biến sạch sẽ và sự 
chấm dứt, sự đẹp bỏ, sự từ bỏ, sự buông bỏ, và sự từ chối dục-vọng đó. Đây 
được gọi là sự chấm-dứt khổ. 


18. “Và cái gì là con-đường dẫn tới sự chấm dứt khổ? Đó chính là Bát 
Thánh Đạo; đó gồm: chánh-kiến ... chánh-định. Đây được gọi là con-đường 
dẫn tới sự chấm dứt khổ. 


19. “Khi một đệ tử thánh thiện như vậy hiểu được sự khổ, nguồn-gốc 
khổ, sự chấm-dứt khổ, và con-đường dẫn tới sự chấm dứt khô ... ngay trong 
kiếp này làm nên sự diệt-khô. [3] Cũng theo cách này một đệ tử thánh thiện 
là một người có chánh-kiến ... và đạt tới Giáo Pháp đích thực này.” 


(4)- (Sự Già-Chết) 


20. “Thật tốt lành, này đạo hữu”, các Tỳ kheo nói, và họ hài lòng và vui 
mừng với lời nói của thầy Xá-lợi-phất. Rồi họ hỏi thầy ấy thêm một câu hỏi: 
“Nhưng, này đạo hữu, có cách nào khác theo đó một đệ tử thánh thiện là 
người có chánh-kiến ... và đã đạt tới Giáo Pháp đích thực này?”——“Có, này 


các đạo hữu.” 


21. “Khi một đệ tử thánh thiện hiểu được sự già-chế: [lão tử], nguồn- 
gốc sự già-chết, sự chấm-dứt sự già-chết, và con-đường dẫn tới sự chấm dứt 
sự già-chết, thì theo cách như vậy người đó là một người có chánh-kiến ... và 
đã đạt tới Giáo Pháp đích thực này.””” 

22. “Và cái gì là sự già-chết, cái gì là nguồn-gốc sự già-chết, cái gì là sự 
chấm-dứt sự già-chết, và cái gì là con-đường dẫn tới sự chấm dứt sự giả- 
chết? Sự già của chúng sinh nằm trong mọi tầng lớp khác nhau của chúng 
sinh, tuổi già của họ, răng gãy, tóc bạc, da nhăn nheo, sự sống xuống dốc, 
các căn suy yếu — đây được gọi là sự già. Sự chết đi của chúng sinh nằm 
trong mọi tầng lớp khác nhau của chúng sinh, mọi chúng sinh đều qua đời, 
tan rã, biến mắt, chết đi, hết thời gian kiếp sống (mạng chung, hết kiếp), sự 
tan rã của năm-uẩn,” xác thân năm xuống— đây được gọi là sự chết. Như 


vậy sự già này và sự chết này là điều được gọi là sự già-chết. Hễ có khởi sinh 


Chương IX — Chiếu Ánh Sáng Trí-Tuệ * 311 


sự sinh là có sự giả-chết. Khi chấm dứt sự-sinh là chấm dứt (không còn) sự 
già-chết. Và con-đường dẫn tới sự chấm dứt sự già-chết chính là Bát Thánh 
Đạo; đó gồm: chánh-kiến ... chánh-định. 


23. “Khi một đệ tử thánh thiện hiểu được sự già-chết, nguồn-gốc sự già- 
chết, sự chấm-dứt sự già-chết, và con-đường dẫn tới sự chấm dứt sự già-chết 
... ngay trong kiếp này làm nên sự diệt-khô. [4] Cũng theo cách này một đệ 
tử thánh thiện là một người có chánh-kiến ... và đạt tới Giáo Pháp đích thực 


s3 


này. 
(5)- (Sự Sinh) 


24. “Thật tốt lành, này đạo hữu”, các Tỳ kheo nói, và họ hài lòng và vui 
mừng với lời nói của thầy Xá-lợi-phất. Rồi họ hỏi thầy ấy thêm một câu hỏi: 
“Nhưng, này đạo hữu, có cách nào khác theo đó một đệ tử thánh thiện là 
người có chánh-kiến ... và đã đạt tới Giáo Pháp đích thực này?”——“Có, này 
các đạo hữu.” 


25. “Khi một đệ tử thánh thiện hiểu được sự si [sinh], nguồn-gốc sự 
sinh, sự chấm-dứt sự sinh, và con-đường dẫn tới sự chấm dứt sự sinh, thì 
theo cách như vậy người đó là người có chánh-kiến ... và đã đạt tới Giáo 
Pháp đích thực này. 


26. “Và cái gì là sự sinh, cái gì là nguồn-gốc sự sinh, cái gì là sự chấm- 
dứt sự sinh, và cái gì là con-đường dẫn tới sự chấm dứt sự sinh? Sự (tái) sinh 
của chúng sinh nằm trong mọi tầng lớp của chúng sinh, sự chuẩn bị sinh ra 
của họ, sự kết tụ [trong bảo thai], sự sinh tạo, sự hiện thị của năm-uẫn, sự 


hình thành các cơ-sở để tiêp-xúc (sáu nội xứ, sáu giác quan)””? 


— đây được 
gọi là sự sinh. Hễ có khởi sinh sự hiện-hữu là có sự sinh. Khi chấm-dứt sự 
hiện-hữu là chấm dứt sự sinh. Và con-đường dẫn tới sự chấm dứt sự sinh 


chính là Bát Thánh Đạo; đó gồm: chánh-kiến ... chánh-định. 


27. “Khi một đệ tử thánh thiện hiểu được sự sinh, nguồn-gốc sự sinh, sự 


chắm-dứt sự sinh, và con-đường dẫn tới sự chấm dứt sự sinh ... ngay trong 


312 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đê giáo lý 


kiếp này làm nên sự diệt-khổ. [5] Cũng theo cách này một đệ tử thánh thiện 
là một người có chánh-kiến ... và đạt tới Giáo Pháp đích thực này.” 


(6)- (Sự Hiện Hữu) 


28. “Thật tốt lành, này đạo hữu”, các Tỳ kheo nói, và họ hài lòng và vui 
mừng với lời nói của thầy Xá-lợi-phất. Rồi họ hỏi thầy ấy thêm một câu hỏi: 
“Nhưng, này đạo hữu, có cách nào khác theo đó một đệ tử thánh thiện là 
người có chánh-kiến ... và đã đạt tới Giáo Pháp đích thực này?”——“Có, này 


các đạo hữu.” 


29. “Khi một đệ tử thánh thiện hiểu được sự biện-hữu [hữu], nguồn-gốc 
sự hiện-hữu, sự chấm-dứt sự hiện-hữu, và con-đường dẫn tới sự chấm dứt sự 
hiện-hữu, thì theo cách như vậy người đó là người có chánh-kiến ... và đã 
đạt tới Giáo Pháp đích thực này. 

30. “Và cái gì là sự hiện-hữu, cái gì là nguồn-gốc sự hiện-hữu, cái gì là 
sự chấm-dứt sự hiện-hữu, và cái gì là con-đường dẫn tới sự chấm dứt sự 
hiện-hữu? Có ba loại sự hiện-hữu: sự hiện-hữu trong cõi dục-giới, sự hiện- 
hữu trong cõi sắc-giới, và sự hiện-hữu trong cõi vô-sắc giới.”? Hễ có khơi 
sinh sự dính-chấp là khởi sinh sự hiện-hữu. Khi chấm dứt sự dính-chấp là 
chấm dứt sự hiện-hữu. Con đường dẫn tới sự chấm dứt sự hiện-hữu chính là 
Bát Thánh Đạo này; đó gồm: chánh-kiễn ... chánh-định. 


31. “Khi một đệ tử thánh thiện hiểu được sự hiện-hữu, nguồn-gốc sự 
hiện-hữu. sự chấm-dứt sự hiện-hữu, và con-đường dẫn tới sự chấm dứt sự 
hiện-hữu ... ngay trong kiếp nảy làm nên sự diệt-khổ. [6] Cũng theo cách này 
một đệ tử thánh thiện là một người có chánh-kiến ... và đạt tới Giáo Pháp 


đích thực này.” 


(7)- (Sự Dính Chấp) 


32. “Thật tốt lành, nảy đạo hữu”, các Tỳ kheo nói, và họ hải lòng và vui 
mừng với lời nói của thầy Xá-lợi-phất. Rồi họ hỏi thầy ấy thêm một câu hỏi: 
“Nhưng, này đạo hữu, có cách nào khác theo đó một đệ tử thánh thiện là 


Chương IX — Chiếu Ánh Sáng Trí-Tuệ * 313 


người có chánh-kiến ... và đã đạt tới Giáo Pháp đích thực này?”——“Có, này 
các đạo hữu.” 


33. “Khi một đệ tử thánh thiện hiểu được sự đính-chấp [thủ], nguồn-gốc 
Sự dính-chấp, sự chấm-dứt sự dính-chấp, và con-đường dẫn tới sự chấm dứt 
sự đính-chấp, thì theo cách như vậy người đó là người có chánh-kiến ... và 
đã đạt tới Giáo Pháp đích thực này. 


34. “Và cái gì là sự dính-chấp, cái gì là nguồn-gốc sự dính-chấp, cái gì 
là sự chấm-dứt sự dính-chấp, và cái gì là con-đường dẫn tới sự chấm dứt sự 
dính-chấp? Có bốn loại sự dính-chấp: (¡) sự dính-chấp vào những khoái-lạc 
giác-quan (dục thủ), (¡) sự dính-chấp vào những quan-điểm nảy nọ (tà-kiến 
thủ), (1) sự dính-chấp sai lạc mê tín vào những tục lệ cấm ky, cúng bái, và 
những thệ nguyện" (giới-cấm thủ), và (iv) sự dính-chấp theo thuyết hữu ngã 
(ngã thuyết thủ).??° Hễ có khởi sinh dục-vọng là khởi sinh sự dính-chấp. Khi 
chấm dứt dục-vọng là chấm dứt sự dính-chấp. Con đường dẫn tới sự chấm 
dứt sự sự dính-chấp chính là Bát Thánh Đạo này; đó gồm: chánh-kiến ... 
chánh-định. 


35. “Khi một đệ tử thánh thiện hiểu được sự dính-chấp, nguồn-gốc Sự 
dính-chấp, sự chấm-dứt sự dính-chấp, và con-đường dẫn tới sự chấm dứt sự 
dính-chấp ... ngay trong kiếp này làm nên sự diệt-khổ. [7] Cũng theo cách 
này một đệ tử thánh thiện là một người có chánh-kiến ... và đạt tới Giáo Pháp 


đích thực này.” 


(8)- (Dục Vọng) 


36. “Thật tốt lành, nảy đạo hữu”, các Tỳ kheo nói, và họ hài lòng và vui 
mừng với lời nói của thầy Xá-lợi-phất. Rồi họ hỏi thầy ấy thêm một câu hỏi: 
“Nhưng, này đạo hữu, có cách nào khác theo đó một đệ tử thánh thiện là 
người có chánh-kiến ... và đã đạt tới Giáo Pháp đích thực này?”——“Có, này 
các đạo hữu.” 


37. “Khi một đệ tử thánh thiện hiểu được dục-vọng [ãI], nguồn-gốc dục- 


vọng, sự châm-dứt dục-vọng, và con-đường dẫn tới sự châm dứt dục-vọng, 


314 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đê giáo lý 


thì theo cách như vậy người đó là người có chánh-kiến ... và đã đạt tới Giáo 
Pháp đích thực này. 


38. “Và cái gì là dục-vọng, cái gì là nguồn-gốc dục-vọng, cái gì là sự 
chấm-dứt dục-vọng, và cái gì là con-đường dẫn tới sự chấm dứt dục-vọng? 
Có sáu loại dục-vọng: dục-vọng vì những hình-sắc (sắc ái), dục-vọng vì 
những âm-thanh (thanh ái), dục-vọng vì những mùi-hương (hưinng ái), dục- 
vọng vì những mùi-vị (vị ái), dục-vọng vì những thứ hữu-hình tiếp xúc (xúc 
ái), và dục-vọng vì những đối-tượng của tâm (tâm pháp ái).??! Hễ có khởi 
sinh cảm-giác (thọ) là có khởi sinh dục-vọng (ái). Khi chấm dứt cảm-giác là 
chấm dứt dục-vọng. Và con-đường dẫn tới sự chấm dứt dục-vọng chính là 
Bát Thánh Đạo; đó gồm chánh-kiến ... chánh-định. 


39. “Khi một đệ tử thánh thiện hiểu được dục-vọng, nguồn-gốc dục- 
VỌNÿ, Sự chấm-dứt dục-vọng, và con-đường dẫn tới sự chấm dứt dục-vọng ... 
ngay trong kiếp này làm nên sự diệt-khô. [8] Cũng theo cách này một đệ tử 
thánh thiện là một người có chánh-kiến ... và đạt tới Giáo Pháp đích thực 


bóng 


này. 


(9)- (Cảm Giác) 


40. “Thật tốt lành, này đạo hữu”, các Tỳ kheo nói, và họ hài lòng và vui 
mừng với lời nói của thầy Xá-lợi-phất. Rồi họ hỏi thầy ấy thêm một câu hỏi: 
“Nhưng, này đạo hữu, có cách nào khác theo đó một đệ tử thánh thiện là 
người có chánh-kiến ... và đã đạt tới Giáo Pháp đích thực này?”——“Có, này 
các đạo hữu.” 


41. “Khi một đệ tử thánh thiện hiểu được cđm-giác [thọ], nguồn-gốc 
cảm-giác, sự chấm-dứt cảm-giác, và con-đường dẫn tới sự chấm dứt cảm- 
giác, thì theo cách như vậy người đó là người có chánh-kiến ... và đã đạt tới 
Giáo Pháp đích thực này. 

42. “Và cái gì là cảm-giác, cái gì là nguồn-gốc cảm-giác, cái gì là sự 
chấm-dứt cảm-giác, và cái gì là con-đường dẫn tới sự chấm dứt cảm-giác? 


Có sáu loại cảm-giác: cảm-giác sinh ra từ sự tiêp-xúc mặt (nhãn xúc thọ), 


Chương IX — Chiếu Ánh Sáng Trí-Tuệ * 315 


cảm-giác sinh ra từ sự tiếp-xúc tai (nhĩ xúc thọ), cảm-giác sinh ra từ sự tiếp- 
xúc mũi (tỷ xúc thọ), cảm-giác sinh ra từ sự tiếp-xúc lưỡi (thiệt xúc thọ), 
cảm-giác sinh ra từ sự tiếp-xúc thân (thân xúc thọ), và cảm-giác sinh ra từ sự 
tiếp-xúc tâm (tâm xúc thọ). Hễ có khởi sinh sự tiếp-xúc (xúc) thì khởi sinh 
cảm-giác (thọ). Khi chấm dứt sự tiếp-xúc là chấm dứt cảm-giác. Và con- 
đường dẫn tới sự chấm dứt cảm-giác chính là Bát Thánh Đạo; đó gồm chánh- 
kiến ... chánh-định. 


43. “Khi một đệ tử thánh thiện hiểu được cảm-giác, nguồn-gốc cảm- 
giác, sự châm-dứt cảm-giác, và con-đường dẫn tới sự chấm dứt cảm-giác ... 
ngay trong kiếp này làm nên sự diệt-khổ. [9] Cũng theo cách này một đệ tử 
thánh thiện là một người có chánh-kiến ... và đạt tới Giáo Pháp đích thực 


”? 


này. 


(10)- (Sự Tiếp Xúc) 


44. “Thật tốt lành, này đạo hữu”, các Tỳ kheo nói, và họ hài lòng và vui 
mừng với lời nói của thầy Xá-lợi-phất. Rồi họ hỏi thầy ấy thêm một câu hỏi: 
“Nhưng, này đạo hữu, có cách nào khác theo đó một đệ tử thánh thiện là 
người có chánh-kiến ... và đã đạt tới Giáo Pháp đích thực này?”——“Có, này 


các đạo hữu.” 


45. “Khi một đệ tử thánh thiện hiểu được sự ứiếp-xúc [xúc], nguồn-gốc 
sự tiếp-xúc, sự chấm-dứt sự tiếp-xúc, và con-đường dẫn tới sự chấm dứt sự 
tiếp-xúc, thì theo cách như vậy người đó là người có chánh-kiến ... và đã đạt 
tới Giáo Pháp đích thực này. 

46. “Và cái gì là sự tiếp-xúc, cái gì là nguồn-gốc sự tiếp-xúc, cái gì là sự 
chấm-dứt sự tiếp-xúc, và cái gì là con-đường dẫn tới sự chấm dứt sự tiếp- 
xúc? Có sáu loại sự tiếp-xúc: sự tiếp-xúc mắt (nhãn xúc), sự tiếp-xúc tai (nhĩ 
xúc), sự tiếp-xúc mũi (tỷ thức), sự tiếp-xúc lưỡi (thiệt xúc), sự tiếp-xúc thân 
(thân xúc), và sự tiếp-xúc tâm (tâm xúc).?#? Hễ có khởi sinh sáu cơ-sở tiếp 
xúc (sáu nội xứ, sáu giác-quan, lục căn) thì khởi sinh sự tiếp-xúc (xúc). Khi 


chấm dứt sáu cơ-sở tiếp xúc là châm dứt sự tiếp-xúc. Và con-đường dẫn tới 


316 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đê giáo lý 


sự chấm dứt sự tiếp-xúc chính là Bát Thánh Đạo; đó gồm chánh-kiến ... 
chánh-định. 


47. “Khi một đệ tử thánh thiện hiểu được sự tiếp-xúc, nguồn-gốc sự 
tiếp-xúc, sự chắm-dút sự tiếp-xúc, và con-đường dẫn tới sự chấm dứt sự tiếp- 
xúc ... ngay trong kiếp này làm nên sự diệt-khổ. [10] Cũng theo cách này một 
đệ tử thánh thiện là một người có chánh-kiến ... và đạt tới Giáo Pháp đích 


thực này.” 


(11)- (Sáu Cơ Sở) 


48. “Thật tốt lành, này đạo hữu”, các Tỳ kheo nói, và họ hải lòng và vui 
mừng với lời nói của thầy Xá-lợi-phất. Rồi họ hỏi thầy ấy thêm một câu hỏi: 
“Nhưng, này đạo hữu, có cách nào khác theo đó một đệ tử thánh thiện là 
người có chánh-kiến ... và đã đạt tới Giáo Pháp đích thực này?”——“Có, này 


các đạo hữu.” 


49. “Khi một đệ tử thánh thiện hiểu được sáu cơ-sở tiếp-xúc (sáu giác- 
quan, sáu căn, lục căn), nguồn-gốc sáu cơ-sở, sự chấm-dứt sáu cơ-sở, và con- 
đường dẫn tới sự chấm dứt sáu cơ-sở, thì theo cách như vậy người đó là 
người có chánh-kiến ... và đã đạt tới Giáo Pháp đích thực này. 

50. “Và cái gì là sáu cơ-sở, cái gì là nguồn-gốc sáu cơ-sở, cái gì là sự 
chấm-dứt sáu cơ-sở, và cái gì là con-đường dẫn tới sự chấm dứt sáu cơ-sở? 
Có sáu loại sáu cơ-sở này (để tiếp xúc): cơ-sở mắt (nhãn xứ), cơ-sở tai (nhĩ 
xứ), cơ-sở mũi (tỷ xứ), cơ-sở lưỡi (thiệt xứ), cơ-sở thân (thân xứ), và cơ-sở 
tâm (tâm xứ).?° Hễ có khởi sinh phần danh-sắc (danh sắc) thì khởi sinh sáu 
cơ-sở để tiếp xúc (sáu xứ). Khi chấm dứt phần danh-sắc là chấm dứt sáu cơ- 
sở. Và con đường dẫn tới sự chấm dứt sáu cơ-sở chính là Bát Thánh Đạo; đó 
gồm: chánh-kiến ... chánh-định. 

51. “Khi một đệ tử thánh thiện hiểu được sáu cơ-sở (để tiếp-xúc), 
nguồn-gốc sáu cơ-sở, sự chấm-dứt sáu cơ-sở, và con-đường dẫn tới sự chấm 


dứt sáu cơ-sở ... ngay trong kiếp này làm nên sự diệt-khổ. [11] Cũng theo 


Chương IX —~ Chiếu Ánh Sáng Trí-Tuệ * 317 


cách này một đệ tử thánh thiện là một người có chánh-kiến ... và đạt tới Giáo 


Pháp đích thực này.” 


(12)- (Phần Danh-Sắc) 


52. “Thật tốt lành, này đạo hữu”, các Tỳ kheo nói, và họ hài lòng và vui 
mừng với lời nói của thầy Xá-lợi-phất. Rồi họ hỏi thầy ấy thêm một câu hỏi: 
“Nhưng, này đạo hữu, có cách nào khác theo đó một đệ tử thánh thiện là 
người có chánh-kiến ... và đã đạt tới Giáo Pháp đích thực này?”—“Có, này 


các đạo hữu.” 


53. “Khi một đệ tử thánh thiện hiểu được phần đanh-sắc [danh sắc], 
nguồn-gốc phần danh-sắc, sự chấm-dứt phần danh-sắc, và con-đường dẫn tới 
sự chấm dứt phần danh-sắc, thì theo cách như vậy người đó là người có 
chánh-kiến ... và đã đạt tới Giáo Pháp đích thực này.?”⁄ 


54. “Và cái gì là phần danh-sắc, cái gì là nguồn-gốc phần danh-sắc, cái 
gì là sự châm-dứt phần danh-sắc, và cái gì là con-đường dẫn tới sự chấm dứt 
phần danh-sắc? Cảm-giác (thọ), nhận-thức (tưởng), sự cố-ý (hành), sự tiếp- 
xúc (xúc), và sự chú-tâm (tác ý) những đây được gọi là phần tâm-thần 
(phần danh). Bốn yếu-tố (vật chất) lớn (tứ đại) và những thê vật chất phái 
sinh tứ bốn yêu-tô lớn đó—những đây được gọi là phần vật-chất (phần sắc). 
Như vậy phần tâm-thần (danh) này và phần vật-chất (sắc) này là cái được gọi 
là phần danh-sắc. Hễ có khởi sinh thức thì khởi sinh phần danh-sắc. Khi 
chấm dứt thức là chấm dứt phần danh-sắc. Và con đường dẫn tới sự chấm 
dứt phần danh-sắc chính là Bát Thánh Đạo; đó gồm: chánh-kiến ... chánh- 
định. 


55. “Khi một đệ tử thánh thiện hiểu được phần danh-sắc, nguồn-gốc 
phần danh-sắc, sự chấm-dứt phần danh-sắc, và con-đường dẫn tới sự chấm 
dứt phần danh-sắc ... ngay trong kiếp này làm nên sự diệt-khổ. [12] Cũng 
theo cách này một đệ tử thánh thiện là một người có chánh-kiến ... và đạt tới 
Giáo Pháp đích thực này.” 


(13)- (Thức) 


318 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lÿ 


56. “Thật tốt lành, này đạo hữu”, các Tỳ kheo nói, và họ hài lòng và vui 
mừng với lời nói của thầy Xá-lợi-phất. Rồi họ hỏi thầy ấy thêm một câu hỏi: 
“Nhưng, này đạo hữu, có cách nào khác theo đó một đệ tử thánh thiện là 
người có chánh-kiến ... và đã đạt tới Giáo Pháp đích thực này?”——“Có, này 
các đạo hữu.” 


57. “Khi một đệ tử thánh thiện hiểu được /#c [thức], nguồn-gốc thức, 
sự chấm-dứt thức, và con-đường dẫn tới sự chấm dứt thức, thì theo cách như 
vậy người đó là người có chánh-kiến ... và đã đạt tới Giáo Pháp đích thực 


` 


này. 

58. “Và cái gì là thức, cái gì là nguồn-gốc thức, cái gì là sự chấm-dứt 
thức, và cái gì là con-đường dẫn tới sự chấm dứt thức? Có sáu loại thức: thức 
mắt (nhãn thức), thức tai (nhĩ thức), thức mũi (tỷ thức), thức lưỡi (thiệt thức), 
thức thân (thân thức), và thức tâm (tâm thức).?®” Hễ có khởi sinh những sự 
tạo-tác cô ý (hành) thì có khởi sinh thức. Khi chấm dứt những sự tạo-tác có ý 
là chấm dứt thức. Và con đường dẫn tới sự chấm dứt thức chính là Bát Thánh 
Đạo; đó gồm: chánh-kiến ... chánh-định. 


59. “Khi một đệ tử thánh thiện hiểu được thức, nguồn-gốc thức, sự 
chấm-dứt thức, và con-đường dẫn tới sự chấm dứt thức ... ngay trong kiếp 
này làm nên sự diệt-khô. [13] Cũng theo cách này một đệ tử thánh thiện là 


một người có chánh-kiến ... và đạt tới Giáo Pháp đích thực này.” 


(14)- (Những Sự Tạo-Tác Có Ý) 


60. “Thật tốt lành, này đạo hữu”, các Tỳ kheo nói, và họ hài lòng và vui 
mừng với lời nói của thầy Xá-lợi-phất. Rồi họ hỏi thầy ấy thêm một câu hỏi: 
“Nhưng, này đạo hữu, có cách nào khác theo đó một đệ tử thánh thiện là 
người có chánh-kiến ... và đã đạt tới Giáo Pháp đích thực này?”——“Có, này 
các đạo hữu.” 


61. “Khi một đệ tử thánh thiện hiểu được những sự fạo-tác cố ÿ [hành], 


nguôn-gôc những sự tạo-tác cô ý, sự châm-dứt những sự tạo-tác cô ý, và con- 


Chương IX — Chiếu Ánh Sáng Trí-Tuệ * 319 


đường dẫn tới sự chấm dứt những sự tạo-tác cố ý, thì theo cách như vậy 
người đó là người có chánh-kiến ... và đã đạt tới Giáo Pháp đích thực này. 


62. “Và cái gì là những sự tạo-tác cố ý, cái gì là nguồn-gốc những sự 
tạo-tác có ý, cái gì là sự chấm-dứt những sự tạo-tác cố ý, và cái gì là con- 
đường dẫn tới sự chấm dứt những sự tạo-tác cố ý? Có ba loại sự tạo-tác cô Ý: 
những sự tạo-tác cô ý của thân (thân hành), những sự tạo-tác cô ý của lời-nói 
(khẩu hành), những sự tạo-tác cỗ ý của tâm (tâm hành).?°“ Hễ có khởi sinh 
vô-minh thì khởi sinh những sự tạo-tác cô ý (hành). Khi chấm dứt vô-minh là 
chấm dứt những sự tạo-tác cô ý. Và con đường dẫn tới sự chấm dứt những sự 


tạo-tác cô ý là Bát Thánh Đạo; đó gồm: chánh-kiến ... chánh-định. 


63. “Khi một đệ tử thánh thiện hiểu được những sự tạo-tác cố ý, nguồn- 
gốc những sự tạo-tác cô Ý, Sự chấm-dứt những sự tạo-tác cô ý, và con-đường 
dẫn tới sự chấm dứt những sự tạo-tác có ý ... ngay trong kiếp này làm nên sự 
diệt-khô. [14] Cũng theo cách này một đệ tử thánh thiện là một người có 
chánh-kiến ... và đạt tới Giáo Pháp đích thực này.” 


(15)- (Vô Minh) 


64. “Thật tốt lành, này đạo hữu”, các Tỳ kheo nói, và họ hài lòng và vui 
mừng với lời nói của thầy Xá-lợi-phất. Rồi họ hỏi thầy ấy thêm một câu hỏi: 
“Nhưng, này đạo hữu, có cách nào khác theo đó một đệ tử thánh thiện là 
người có chánh-kiến ... và đã đạt tới Giáo Pháp đích thực này?”——“Có, này 


các đạo hữu.” 


65. “Khi một đệ tử thánh thiện hiểu được vô-rminh [vô minh], nguồn-gốc 
vô-minh, sự chấm-dứt vô-minh, và con-đường dẫn tới sự chấm dứt vô-minh, 
thì theo cách như vậy người đó là người có chánh-kiến ... và đã đạt tới Giáo 
Pháp đích thực này. 

66. “Và cái gì là vô-minh, cái gì là nguồn-gốc vô-minh [vô minh], cái gì 
là sự chấm-dứt vô-minh, và cái gì là con-đường dẫn tới sự chấm dứt vô- 
minh? Không biết sự khổ, không biết nguồn-gốc khổ, không biết con-đường 


dẫn tới sự chấm dứt khố— đây được gọi là sự vô-minh. Hễ có khởi sinh 


320 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đê giáo lý 


những ô-nhiễm (lậu hoặc) thì khởi sinh sự vô-minh. Khi chấm dứt những ô- 
nhiễm là chấm dứt sự vô-minh. Và con đường dẫn tới sự chấm dứt sự vô- 
minh là Bát Thánh Đạo; đó gồm: chánh-kiến ... chánh-định. 


Ớ?. “Khi một đệ tử thánh thiện hiểu được vô-minh, nguồn-gốc vô-minh, 
sự chấm-dứt vô-minh, và con-đường dẫn tới sự chấm dứt vô-minh (vô minh 
tận)... ngay trong kiếp này làm nên sự diệt-khổ. [15] Cũng theo cách này 
một đệ tử thánh thiện là một người có chánh-kiến ... và đạt tới Giáo Pháp 
đích thực này.” 


(16)- (Những Ô-Nhiễm) 


68. “Thật tốt lành, này đạo hữu”, các Tỳ kheo nói, và họ hài lòng và vui 
mừng với lời nói của thầy Xá-lợi-phất. Rồi họ hỏi thầy ấy thêm một câu hỏi: 
“Nhưng, này đạo hữu, có cách nào khác theo đó một đệ tử thánh thiện là 
người có chánh-kiến ... và đã đạt tới Giáo Pháp đích thực này?”——“Có, này 


các đạo hữu.” 


69. “Khi một đệ tử thánh thiện hiểu được những ó-nhiễm [lậu hoặc], 
nguồn-gốc những ô-nhiễm, sự chấm-dứt những ô-nhiễm, và con-đường dẫn 
tới sự chấm dứt những ô-nhiễm, thì theo cách như vậy người đó là người có 
chánh-kiến ... và đã đạt tới Giáo Pháp đích thực này. 

70. “Và cái gì là những ô-nhiễm, cái gì là nguồn-gốc những ô-nhiễm, 
cái gì là sự châm-dứt những ô-nhiễm, và cái gì là con-đường dẫn tới sự chấm 
dứt những ô-nhiễm? Có ba loại ô-nhiễm (chính) này: ô-nhiễm của/do tham- 
muốn khoái-lạc giác-quan (dục lậu), ô-nhiễm của/do sự hiện-hữu (hữu lậu), 
và ô-nhiễm của/do vô-minh (vô minh lậu). Hễ có khởi sinh vô-minh thì khởi 


).#” Khi châm dứt vô-minh là chấm dứt những 


sinh những ô-nhiễm (lậu hoặc 
ô-nhiễm. Và con đường dẫn tới sự chấm dứt những ô-nhiễm chính là Bát 
Thánh Đạo; đó gồm: chánh-kiến, chánh tư-duy, chánh-ngữ, chánh-nghiệp, 


chánh-mạng, chánh tinh-tắn, chánh-niệm, và chánh-định. 


71. “Khi một đệ tử thánh thiện hiểu được những ô-nhiễm, nguồn-gốc 


những ô-nhiễm, sự châm-dứt những ô-nhiễm, và con-đường dẫn tới sự chấm 


Chương IX — Chiếu Ảnh Sáng Trí-Tuệ * 321 


dứt những ô-nhiễm (lậu tận), thì người đó hoàn toàn dẹp bỏ khuynh-hướng 
tiềm-ân (tùy miên) tạo ra tham, người đó xóa bỏ khuynh-hướng tiềm-ân tạo 
ra sân, người đó loại bỏ khuynh-hướng tiềm-ần tạo ra quan-điểm này nọ (tà 
kiến) và sự tự-ta (ngã mạn, ta-đây), và bằng sự đẹp bỏ vô-minh và phát khởi 
trí-biết đích thực (minh, chân trí), người đó ngay trong kiếp này [tại đây và 
bây giờ] làm nên sự diệt-khô. [16] Cũng theo cách này một đệ tử thánh thiện 
là người có chánh-kiến, cách-nhìn của người đó là chánh thăng, là người có 
niềm-tin bất lay chuyển vào Giáo Pháp, và đã đạt tới Giáo Pháp đích thực 
này.” 
Đó là lời thầy Xá-lợi-phất đã nói. Các Tỳ kheo đã hài lòng và vui mừng 
với lời nói của thầy Xá-lợi-phất. 

(MN 09: S¿mmmadiffhi Suffa) 


rz 


(Kinh “Chánh Kiên” 


4. LÃNH ĐỊA CỦA TRÍ TUỆ 

(1) Theo Cách (Phân Tích) Năm Uẩn 

(a) Những Giai Đoạn Chuyển Biến Của Các Uẫn 
Ở Sãvatth. 


“Này các Tỳ kheo, có năm uẫn bị dính-chấp (năm thủ uẫn). Năm đó là 
gì? Uẩn săc-thân bị dính chấp, uân cảm-giác bị dính chấp, uân nhận-thức bị 


dính chấp, uân những sự tạo-tác có ý bị dính chấp, uấn thức bị dính chấp. 


“Chừng nảo ta chưa trực-tiếp biết năm uẫn bị dính-chấp theo bốn giai 
đoạn,??° đúng như chúng thực là, thì ta không tuyên bố rằng ta đã tỉnh thức 
tới sự giác-ngộ toàn thiện tối thượng trong thế giới này có những thiên thần, 
Ma Vương, và trời Brahmã, trong thế hệ chúng sinh này có các tu sĩ và các 
bà-la-môn, những thiên thần và loài người. Nhưng khi ta đã trực-tiếp biết tất 
cả điều đó, đúng như chúng thực là, ta mới tuyên bố mình đã tỉnh thức tới sự 


322 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đê giáo lÿ 


giác-ngộ toàn thiện tối thượng trong thế giới này có ... những thiên thần và 
loài người. 

“Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào có bốn giai đoạn đó? Ta trực-tiếp 
biết sắc-thân (sắc), nguồn-gốc của nó, sự chắm-dứt của nó, và con-đường dẫn 
tới sự chấm-dứt nó. Ta trực-tiếp biết cảm-giác (thọ) ... nhận-thức (tưởng) ... 
những sự tạo-tác cô ý (hành) ... thức (thức), nguồn-gốc của nó, sự chấm-dứt 


của nó, và con-đường dân tới sự châm-dứt nó. 


(1) “Và này các Tỳ kheo, cái gì là sốc-rhân? Bốn yêu-tô lớn (tứ đại) và 
những thể sắc phái sinh từ bốn yếu-tô lớn đó. Đây được gọi là sắc. Khi có 
khởi sinh “dưỡng-chất” là khởi sinh sắc-thân. Khi chấm dứt 'dưỡng-chất là 
chấm dứt sắc-thân. Bát Thánh Đạo là đường dẫn tới sự chấm dứt sắc-thân; đó 
gồm (tám phần tu tập): chánh-kiến, chánh tư-duy, chánh-ngữ, chánh-nghiệp, 
chánh-mạng, chánh tinh-tấn, chánh-niệm, và chánh-định [cách-nhìn đúng 
đăn, ý-định đúng đăn, lời-nói đúng đắn, hành-động đúng đắn, sự mưu-sinh 
đúng đắn, sự nỗ-lực đúng đắn, sự tâm-niệm đúng đắn, và sự định-tâm đúng 


đắn].?? 


(a) “Những tu sĩ nào hay bả-la-môn nào đã trực-tiếp biết như vậy về 
sắc-thân, nguồn-gốc Của nó, Sự chấm-dứt của nó, và con-đường dẫn tới sự 
chấm-dứt nó, là họ đang tu tập để đạt tới sự ghê-sợ đối với sắc-thân, để đạt 
tới sự phai biến và chấm dứt của nó, là họ đang tu tập một cách thiện khéo. 
Những ai đang tu tập một cách thiện khéo là họ đã có-được một chỗ-đứng 


trong Giáo Pháp và Giới Luật này.” 


(b) “Và những tu sĩ và bà-la-môn nào, sau khi đã trực-tiếp biết như vậy 
về sắc-thân, nguồn-gốc của nó, sự chấm-dứt của nó, và con-đường dẫn tới sự 
chắm-dứt nó, thông qua sự ghê-sợ đối với sắc-thân, thông qua sự phai biến 
và chấm dứt của nó, họ được giải thoát bởi sự không còn dính-chấp, họ được 
giải thoát một cách thiện khéo. Những người khéo được giải thoát là những 
người toàn-vẹn (hoàn thiện, hoàn thành). Đối với những người toàn-vẹn như 
vậy, thì không còn vòng luân-hồi nào để mô tả họ. (tức, họ không còn tái 


sinh, không còn hiện thị trong thế gian nữa).?! 


Chương IX — Chiếu Ánh Sáng Trí-Tuệ * 323 


(2) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là cđm-giác? Cảm giác có sáu dạng như 
vầy: (a) cảm giác có từ mắt tiếp xúc, (b) cảm giác có từ tai tiếp xúc, (c) cảm 
giác có từ mũi tiếp xúc, (đ) cảm giác có từ lưỡi tiếp xúc, (e) cảm giác có từ 
thân chạm xúc, (f) cảm giác có từ tâm tiếp xúc. Đây được gọi là cảm-giác. 
Khi có “tiếp xúc” (xúc) thì khởi sinh cảm-giác (thọ).”? Khi chấm dứt “tiếp 
xúc” (xúc diệt) thì chấm dứt cảm-giác (thọ diệt). Bát Thánh Đạo là đường 
dẫn tới sự chấm dứt cảm-giác; đó gồm (tám phần tu tập): cách-nhìn đúng đắn 


... Và sự định-tâm đúng đắn. 


(a) “Những tu sĩ nào hay bà-la-môn nào đã trực-tiếp biết như vậy về 
cảm-giác, nguồn-gộc của nó, sự chấm-dứt của nó, và con-đường dẫn tới sự 
chấm-dứt nó, là họ đang tu tập để đạt tới sự ghê-sợ đối với cảm-giác, để đạt 
tới sự phai biến và chấm dứt của nó, là họ đang tu tập một cách thiện khéo. 
Những ai đang tu tập một cách thiện khéo là họ đã có-được một chỗ đứng 
trong Giáo Pháp và Giới Luật này. 

(b) “Và những tu sĩ và bà-la-môn nào, sau khi đã trực-tiếp biết như vậy 
về cảm-giác, nguồn-gốc của nó, sự chấm-dứt của nó, và con-đường dẫn tới 
sự chấm-dứt nó, thông qua sự ghê-sợ đối với cảm-giác, thông qua sự phai 
biến và chấm dứt của nó, họ được giải thoát bởi sự không còn dính-chấp ... 
Đối với những người toàn-vẹn như vậy, thì không còn vòng luân-hồi nào để 


mô tả họ. 


(3) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là nhận-fhức? Nhận thức có sáu dạng 
như vầy: (a) nhận thức về những hình-sắc, (b) nhận thức về những âm-thanh, 
(c) nhận thức về những mùi-hương, (d) nhận thức về những mùi-vỊ, (e) nhận 
thức về những đối-tượng chạm xúc, (f) nhận thức về những hiện-tượng thuộc 
tâm. Đây được gọi là nhận-thức. Khi có “tiếp xúc” là có khởi sinh nhận-thức. 
Khi châm dứt “tiếp xúc” là chấm dứt nhận-thức. Bát Thánh Đạo là đường dẫn 
tới sự chấm dứt nhận-thức; đó gồm (tám phần tu tập):chánh-kiến ... Chánh- 
định. 


(a) “Những tu sĩ nào hay bả-la-môn nào đã trực-tiếp biết như vậy về 


nhận-thức, nguôn-gôc của nó, sự châm-dứt của nó, và con-đường dẫn tới sự 


324 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đê giáo lÿ 


chắm-dứt nó, là họ đang tu tập đề đạt tới sự ghê-sợ đối với nhận-thức, đề đạt 
tới sự phai biến và chấm dứt của nó, là họ đang tu tập một cách thiện khéo. 
Những ai đang tu tập một cách thiện khéo là họ đã có-được một chỗ đứng 
trong Giáo Pháp và Giới Luật này. 

(b) “Và những tu sĩ và bà-la-môn nào, sau khi đã trực-tiếp biết như vậy 
về nhận-thức, nguồn-gốc của nó, sự chấm-dứt của nó, và con-đường dẫn tới 
sự chấm-dứt nó, thông qua sự ghê-sợ đối với nhận-thức, thông qua sự phai 
biến và chấm dứt của nó, họ được giải thoát bởi sự không còn dính-chấp ... 
Đối với những người toàn-vẹn như vậy, thì không còn vòng luân-hồi nào để 


mô tả họ. 


(4) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là những sự tạo-tác cố ý? Sự cô-ý (tư) 
có sáu dạng:”? (¡) sự cố-ý đối với những hình-sắc, (1i) sự cố-ý đối với những 
âm-thanh, (iii) sự cố-ý đối với những mùi-hương, (iv) sự cố-ý đối với những 
mùi-VỊ, (V) Sự cô-ý đối với những đối-tượng chạm xúc, (v1) sự cô-ý đối với 
những hiện-tượng thuộc tâm (các pháp). Những sự này được gọi là những sự 
tạo-tác cô ý (các hành). Khi có “sự tiếp-xúc” (xúc) là có khởi sinh “những sự 
tạo-tác có ý' (hành). Khi chấm dứt “sự tiếp-xúc' (xúc diệt) là chấm dứt 
'những sự tạo-tác cô ý' (hành diệt). Bát Thánh Đạo là đường dẫn tới sự 
chấm-dứt những sự tạo-tác cô ý; đó gồm (tám phân tu tập): chánh-kiến ... 
chánh-định. 


(a) “Những tu sĩ nào hay bà-la-môn nào đã trực-tiếp biết như vậy về 
những sự tạo-tác có ý, nguồn-gỗc của nó, sự chấm-dứt của nó, và con-đường 
dẫn tới sự châm-dứt nó, là họ đang tu tập để đạt tới sự ghê-sợ đối với những 
sự tạo-tác cố ý, để đạt tới sự phai biến và chấm dứt của nó, là họ đang tu tập 
một cách thiện khéo. Những ai đang tu tập một cách thiện khéo là họ đã có- 
được một chỗ đứng trong Giáo Pháp và Giới Luật này. 


(b) “Và những tu sĩ và bà-la-môn nào, sau khi đã trực-tiệp biệt như vậy 
vê những sự fqạo-fác cô ý, nguôn-gôc của nó, sự châm-dứt của nó, và con- 
đường dẫn tới sự châm-dứt nó, thông qua sự ghê-sợ đôi với những sự tạo-tác 


cô ý, thông qua sự phai biên và châm dứt của nó, họ được giải thoát bởi sự 


Chương IX — Chiếu Ánh Sáng Trí-Tuệ * 325 


không còn dính-chấp ... Đối với những người toàn-vẹn như vậy, thì không 


còn vòng luân-hôi nào đê mô tả họ. 


(5) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là zc? Thức có sáu dạng như vây: (¡) 
thức mắt, (ii) thức tai, (1i) thức mũi, (iv) thức lưỡi, (v) thức thân, (vi) thức 
tâm. Đây được gọi là thức. Khi có phần “danh-sắc” (danh sắc) là có khởi sinh 
thức (thức). Khi chấm dứt phần “danh-sắc° (danh sắc diệt) là chấm dứt thức 
(thức diệt). Bát Thánh Đạo là đường dẫn tới sự chấm dứt thức; đó gồm (tám 
phần tu tập): chánh-kiến ... chánh-định.??“ 


(a) “Những tu sĩ nào hay bà-la-môn nào đã trực-tiếp biết như vậy về 
thức, nguồn-gốc của nó, sự chấm-dứt của nó, và con-đường dẫn tới sự chấm- 
dứt nó, là họ đang tu tập để đạt tới sự ghê-sợ đối với thức, đề đạt tới sự phai 
biến và chấm dứt của nó, là họ đang tu tập một cách thiện khéo. Những ai 
đang tu tập một cách thiện khéo là họ đã có-được một chỗ đứng trong Giáo 
Pháp và Giới Luật này. 

(b) “Và những tu sĩ và bà-la-môn nào, sau khi đã trực-tiếp biết như vậy 
về /hức, nguồn-gốc của nó, sự chấm-dứt của nó, và con-đường dẫn tới sự 
chấm-dứt nó, thông qua sự ghê-sợ đối với thức, thông qua sự phai biến và 
chấm dứt của nó, họ được giải thoát bởi sự không còn dính-chấp ... Đối với 
những người toàn-vẹn như vậy, thì không còn vòng luân-hồi nào để mô tả 
họ. 


(SN 22:56, Quyên 3) 


(b) Một Vắn-Đáp Về Năm Uẫn 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Sãvatthï trong Khu Vườn Phía 
Đông, trong Lâu Đài của Mẹ của Migãra, cùng với Tăng đoàn nhiều Tỳ 
kheo. Bấy giờ, vào lúc đó— là ngày rằm ð8ố-rát [Uposatha], vào đêm trăng 
tròn—đức Thế Tôn đang ngồi ngoài trời xung quanh là Tăng đoàn các Tỳ 
kheo.” 


326 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lÿ 


[I]- Rồi có một Tỳ kheo đứng dậy khỏi chỗ ngồi, chỉnh xếp y trên một 
vai, chấp hai tay hướng về đức Thế Tôn kính lễ, và nói với đức Thế Tôn: 


“Thưa Thê Tôn, con muôn hỏi đức Thê Tôn vê một điêu, mong đức Thê 


Tôn ban cho sự trả lời cho câu hỏi của con.” 


“Được tôi, này Tỳ kheo, hãy ngôi xuông chô ngôi của mình và hỏi điêu 


thây muôn hỏi.” 


“Dạ, thưa Thế Tôn”, Tỳ kheo đó đáp lại. Rồi thầy đó ngồi xuống chỗ 
ngồi của mình và thưa với đức Thế Tôn: 

(1) “Thưa Thế Tôn, những thứ này có phải là năm uẫn bị [tác động bởi 
sự] dính-chấp (năm uân chấp thủ, năm thủ uẫn) hay không; đó là: uẫn sắc- 
thân (sắc uẫn) bị dính-chấp, uẫn cảm-giác (thọ uân) bị dính-chấp, uân nhận- 
thức (tưởng uân) bị dính-chấp, uẫn những sự tạo-tác cố ý (hành uẫn) bị dính- 
chấp, và uân thức (thức uân) bị dính-chấp?” 


“Này các Tỳ kheo, đây chính là năm uân bị dính-chấp này; đó gồm: uẫn 
sắc-thân bị dính-chấp ... uẫn thức bị dính-chấp.” 


“Thật tốt lành, thưa Thế Tôn”, sau khi nói vậy, vị Tỳ kheo hài lòng và 
vui mừng với lời nói của đức Thế Tôn. Rồi vị đó hỏi đức Thế Tôn thêm một 
câu hỏi: 

(2) “Nhưng, thưa Thế Tôn, năm uân bị dính-chấp này có gốc rễ từ đâu?” 


“Này Tỳ kheo, năm uấn bị dính-chấp này có gốc rễ từ sự tham- 


muốn ››296 


(3) “Thưa Thế Tôn, có phải sự dính-chấp (thủ) là một với năm uấn bị 
dính-chấp (năm thủ uần) này, hay sự dính-chấp là một thứ khác với năm uẫn 
bị dính-chấp?” 


“Này Tỳ kheo, sự dính-chấp đó không phải là một với năm uẫn bị dính- 
chấp, cũng không phải là thứ khác với năm uân bị dính-chấp. Chính sự tham- 


muôn và nhục-dục đôi với năm uân bị dính-châp mới là sự dính-châp ở 
đó ››297 


Chương IX —~ Chiếu Ánh Sáng Trí-Tuệ * 327 


(4) “Nhưng, thưa Thế Tôn, có thể có sự đa dạng trong sự tham-muốn và 


nhục-dục đối với năm uần bị dính-chấp này hay không?” 


“Có thể có, này Tỳ kheo”, đức Thế Tôn nói. “Ở đây, này Tỳ kheo, có 
người nghĩ như vây: “Ta mong có được sắc-thân như vậy trong tương lai! Ta 
mong có được cảm-giác như vậy trong tương lai! Ta mong có được nhận- 
thức như vậy trong tương lai! Ta mong có được những sự tạo-tác cô ý cô-ý 
như vậy trong tương lai! Ta mong có được thức như vậy trong tương lai!” 
Như vậy đó, này Tỳ kheo, có khả năng có sự đa-dạng trong sự tham-muốn và 


nhục-dục đôi với năm uân bị dính-châp.” 


(S) “Thưa Thế Tôn, theo cách nào, sự chỉ danh (sự gọi tên) “uẫn? được 


áp dụng cho các uân?” 


“Này Tỳ kheo, mọi sắc-thân dù là loại gì, quá khứ, tương lai hay hiện 
tại, bên trong hay bên ngoài, thô tế hay vi tế, nhược hay ưu, xa hay gần— đây 
là uẫn sắc-thân. Mọi cảm-giác dù là loại gì... xa hay gần— đây là uẫn cảm- 
giác. Mọi nhận-thức dù là loại gì ... xa hay gần—đây là uẫn nhận-thức. Mọi 
sự tạo-tác cô ý dù là loại gì ... xa hay gần— đây là uẫn những sự tạo-tác cô ý. 
Mọi thức dù là loại gì ... xa hay gần— đây là uân thức. Chính theo cách này 
sự chỉ danh 'uẫn? được áp dụng cho các uấn.” 


(6) “Thưa Thế Tôn, cái gì là nguyên nhân (nhân) và điều kiện (duyên) 


cho sự thể hiện (sự mô tả) của uân sắc-thân?”” 


Cái gì là nguyên-nhân và 
điêu-kiện cho sự thê hiện của uân cảm-giác ... uân nhận-thức ... uân những 


sự tạo-tác cô ý... uân thức?” 


“Này Tỳ kheo, bốn yếu-tô lớn (tứ đại) là nguyên-nhân và điều-kiện cho 
sự thể hiện của uân sắc-thân (tứ đại sinh sắc-uẩn). Sự tiếp-xúc là nguyên- 
nhân và điều-kiện cho sự thể hiện của uẫn cảm-giác (xúc sinh thọ uấn). Sự 
tiếp-xúc là nguyên-nhân và điều-kiện cho sự thể hiện của uẫn nhận-thức (xúc 
sinh tưởng-uẩn). Sự tiếp-xúc là nguyên-nhân và điều-kiện cho sự thể hiện 
của uân những sự tạo-tác cô ý (xúc sinh hành-uân). Phần “tâm thằần-vật chất” 
(danh sắc) là nguyên-nhân và điều-kiện cho sự thể hiện của uân thức (danh- 


sắc sinh thức-uân).” 


328 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đê giáo lÿ 


(7) “Thưa Thế Tôn, theo cách nào “quan-điểm có danh-tính' (thân kiến) 
được hình thành?”” 


“Ở đây, này Tỳ kheo, một người phàm phu không được chỉ dạy, không 
phải là người nhìn thấy những bậc thánh nhân, và không thiện khéo và không 
được kỷ cương (rèn luyện, huấn luyện) trong Giáo Pháp của những thánh 
nhân; không phải là người nhìn thấy những bậc thượng nhân, và không thiện 
khéo và không được kỷ cương trong Giáo Pháp của những thượng nhân; cứ 
coi săc-thân là cái “ta”, hoặc nghĩ “ta” sở hữu sắc-thân, hoặc nghĩ sắc-thân ở 
trong cái “ta”, hoặc cái “ta” ở trong sắc-thân. 

“Người đó cứ coIi cảm-giác là cái “ta`... nhận-thức là cái “ta”... những 
sự tạo-tác cô ý cố-ý là cái “ta”... thức là cái “ta”, hoặc nghĩ “ta' sở hữu thức, 
hoặc nghĩ thức ở trong cái “ta”, hoặc cái “ta” ở trong thức. Đó là cách quan- 
điểm có danh-tính (thân kiến) được hình thành.” 


(8) “Nhưng, thưa Thế Tôn, theo cách nào “quan-điểm có danh-tính' 
(thân kiến) không đi đến hình thành?” 


“Ở đây, này Tỳ kheo, một đệ tử thánh thiện đã được chỉ dạy, là người 
nhìn thấy những bậc thánh nhân, và thiện khéo và được kỷ cương trong Giáo 
Pháp của những thánh nhân; là người nhìn thấy những bậc thượng nhân, và 
thiện khéo và được kỷ cương trong Giáo Pháp của những thượng nhân; 
không coi sắc-thân là cái “ta”, hoặc nghĩ “ta” sở hữu sắc-thân, hoặc nghĩ sắc- 
thân ở trong cái “ta, hoặc cái “ta” ở trong sắc-thân. 

“Người đó không col cảm-giác là cái “ta”... nhận-thức là cái “ta”... 
những sự tạo-tác cố ý cố-ý là cái “ta”... thức là cái “ta', hoặc nghĩ “ta” sở hữu 
thức, hoặc nghĩ thức ở trong cái “ta”, hoặc cái “ta” ở trong thức. Đó là cách 
“quan-điểm có danh-tính' (thân kiến) không đi đến hình thành.” 

(9) “Thưa Thế Tôn, cái gì là sự thỏa-thích, cái gì là sự nguy-hại, và cái 
gì là sự thoát-khỏi [trong trường hợp] đối với sắc-thân? Cái gì là sự thỏa- 
thích, cái gì là sự nguy-hại, và cái gì là sự thoát-khỏi [trong trường hợp] đối 


Chương IX — Chiếu Ánh Sáng Trí-Tuệ * 329 


với cảm-giác ... đôi với cảm-giác ... dục-vọng nhận-thức ... đôi với những 


sự tạo-tác cô ý... đôi với thức?” 


“Này Tỳ kheo, sự khoái sướng và vui thích (lạc và hỷ) khởi sinh tùy 
thuộc vào sắc-thân—đây được gọi là sự thỏa-thích đối với sắc-thân. Mà sắc- 
thân là vô-thường, khổ, và bị biến đổi— đây là sự nguy-hại đối với sắc-thân. 
Sự loại bỏ tham-muốn và nhục-dục, sự dẹp bỏ tham-muốn và nhục-dục đối 
với sắc-thân— đây là sự thoát-khỏi đối với sắc-thân. 

“Sự khoái sướng và vui thích (lạc và hỷ) khởi sinh tùy thuộc vào cảm- 
giác ... tùy thuộc vào nhận-thức ... tùy thuộc vào những sự tạo-tác cô ý... 
tùy thuộc vào thức— đây là sự thỏa-thích đối với thức. Mà thức là vô-thường, 
khổ, và bị biến đồổi— đây là sự nguy-hại đối với thức. Sự loại bỏ tham-muốn 
và nhục-dục, sự dẹp bỏ tham-muốn và nhục-dục đối với thức— đây là sự 
thoát-khỏi đối với thức. 

(10) “Thưa Thế Tôn, theo cách nào một người nên biết, theo cách nào 
một người nên thấy, để mà, đối với “thân có-thức” này và đối với tất cả 
những dấu-hiệu (hình tướng) bên ngoài, thì sự tạo-nên cái “ta” (ngã kiến), sự 
tạo-nên cái 'của-ta” (ngã sở kiến), và khuynh-hướng tiềm ấn tạo nên sự tự-ta 


(tùy miên ngã mạn) không còn xảy ra ở bên trong?” 


“Này Tỳ kheo, mọi sắc-thân dù là loại gì, quá khứ, tương lai hay hiện 
tại, bên trong hay bên ngoài, thô tế hay vi tế, nhược hay ưu, xa hay gần—một 
người nhìn thấy bằng trí-tuệ chánh đúng đúng như nó thực là như vầy: “Đây 
không phải “của-ta'”, đây không phải là cái “ta”, đây không phải “bản ngã của 


3 3 


ta.. 


“Mọi cảm-giác dù là loại gì ... Mọi nhận-thức dù là loại gì .... Mọi sự 
tạo-tác dù là loại gì ... Mọi thức dù là loại gì ... một người nhìn thấy bằng 
trí-tuệ chánh đúng đúng như nó thực là như vây: “Đây không phải “của-ta', 
đây không phải là cái “ta”, đây không phải “bản ngã của ta'.ˆ Chính khi một 
người biết và thấy như vậy thì đối với “thân có-thức” này và đối với tất cả 
những dấu-hiệu bên ngoài, thì sự tạo-nên cái “ta”, sự tạo-nên cái “của-tfa”, và 


khuynh-hướng tiềm ân tạo nên sự tự-ta không còn xảy ra ở bên trong. 


330 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đê giáo lÿ 


(rrích phần [I], SN 22: 82, Quyên 3) 


(c) Đặc Tính Vô-Ngã (vô ngã tướng) ?”° 


Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang cư trú ở Bãrãnasĩ 
(Ba-la-nạn) trong khu Vườn Nai ở Isipatana (Isipatana có nghĩa là: nơi những 
thiên thần hạ giới). Ở đó đức Thế Tôn nói với nhóm năm Tỳ kheo: “Này các 
Tỳ kheo!” 

“Dạ, thưa Thế Tôn!”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn đã nói như vầy: 


“Này các Tỳ kheo, sắc-thân không phải là “ta'. Bởi nếu sắc-thân là ta, 
này các Tỳ kheo, thì sắc-thân này đâu dẫn tới khổ đau, và ta có thể quyết 
định: “Sắc-thân của ta phải như vây; sắc-thân của ta không được như vậy.) 
Nhưng bởi vì sắc-thân không phải là “ta”, cho nên tự nó dẫn tới khổ đau, và 
ta không thể nào quyết định: “Sắc-thân của ta phải như vây; sắc-thân của ta 


›300 


không được như vậy. 


“Cảm-giác không phải là “ta`... Nhận-thức không phải là “ta`... Những 
sự tạo-tác cô ý không phải là “ta”... Thức không phải là “ta'. Bởi nếu thức là 
“ta', này các Tỳ kheo, thì thức này đâu dẫn tới khổ đau, và ta có thể quyết 
định: “Thức của ta phải như vây; thức của ta không được như vậy." Nhưng 
bởi vì thức không phải là “ta”, cho nên tự nó dẫn tới khổ đau, và ta không thê 


nảo quyết định: “Thức của ta phải như vầy; thức của ta không được như vậy. 


“Này các Tỳ kheo, các thầy nghĩ sao, sắc-thân là thường hằng hay vô 
thường?”—“Là vô thường, thưa Thế Tôn”—“Mà thứ gì vô thường là khổ 
hay là sướng?”—“Là khổ, thưa Thế Tôn”,—““Thứ gì là vô thường, khổ, và 
luôn bị thay đổi thì có đáng được coi là: “Đây là “của-ta°, đây là cái “ta”, đây 
là “bản ngã của ta”, hay không?”—“Dạ không, thưa Thế Tôn”. 


“Cảm-giác là thường hằng hay vô thường? ... Nhận-thức là thường 
hằng hay vô thường? ... Những sự tạo-tác cố ý là thường hằng hay vô 
thường? ... Thức là thường hăng hay vô thường?”——“Là vô thường, thưa Thế 
Tôn”, —*““Mà thứ gì vô thường là khổ hay là sướng?”—“Là khổ, thưa Thế 


Chương IX — Chiếu Ảnh Sáng Trí-Tuệ * 331 


Tôn”,— “Thứ gì là vô thường, khổ, và luôn bị thay đôi thì có đáng được coI 
là: “Đây là “của-ta”, đây là cái “ta”, đây là “bản ngã của ta”, hay không?”—— 
“Dạ không, thưa Thế Tôn”. 


“Do vậy, mọi sắc-thân dù là loại gì, quá khứ, tương lai, hay hiện tại, bên 
trong hay bên ngoài, thô tế hay vi tế, trội hay xấu, xa hay gần— tất cả sắc- 
thân nên được nhìn thấy đúng như chúng thực là, bằng trí-tuệ chánh đúng 
như vầy: “Đây không phải “của ta', đây không phải là cái “ta', đây không 
phải là “bản ngã của ta'”. 

“Mọi cảm-giác dù là loại gì ... mọi nhận-thức dù là loại gì ... mọi sự 
tạo-tác có ý dù là loại gì ... mọi thức dù là loại gì, quá khứ, tương lai, hay 
hiện tại, bên trong hay bên ngoài, thô tế hay vi tế, trội hay xấu, xa hay gần— 
tất cả cảm-giác ... thức nên được nhìn thấy đúng như chúng thực là, bằng trí- 
tuệ chánh đúng như vầy: “Đây không phải “của ta”, đây không phải là cái “ta”, 
đây không phải là “bản ngã của ta'`. 

“Sau khi đã nhìn thấy như vậy, này các Tỳ kheo, người đệ tử thánh thiện 
đã được chỉ dạy trải nghiệm sự ghê-sợ đối với sắc-thân, sự ghê-sợ đối với 
cảm-giác, sự ghê-sợ đối với nhận-thức, sự ghê-sợ đối với những sự tạo-tác cô 
ý, sự ghê-sợ đối với thức. Sau khi trải nghiệm sự ghê-sợ, người đó trở nên 
chán-bỏ. Thông qua sự chán-bỏ, [tâm] người đó được giải-thoát. Khi tâm 
được giải thoát thì có sự biết: 'Nó được giải thoát.” Người đó hiểu rằng: 
“Sinh đã tận diệt, đời sống tâm linh đã được sống, những gì cần phải làm đã 
làm xong, không còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào nữa.”” 

Đó là lời đức Thế Tôn đã nói. Các Tỳ kheo hài lòng và vui mừng với lời 
tuyên thuyết của đức Thế Tôn. Và trong khi bài kinh này đang được nói, tâm 
của năm vị Tỳ kheo đó đã được giải-thoát khỏi mọi ô-nhiễm nhờ sự không 
dính-chấp. 


(SN 22:59, Quyền 3) 


(d) Vô Thường, Khổ, Vô ngã 


332 s Trích chọn Các Kinh theo các chủ đê giáo lý 


“Này các Tỳ kheo, sắc-thân là vô thường. Thứ gì vô thường là khổ. Thứ 
gì khổ là vô ngã. Thứ gì vô ngã nên được nhìn thấy đúng như nó thực là, 
bằng trí-tuệ chánh đúng như vây: “Đây không phải là “của-ta', đây không 
phải là cái “ta, đây không phải “bản ngã của ta”. Khi một người nhìn thấy 
điều này như vậy đúng như nó thực là, băng trí-tuệ chánh đúng, thì tâm sẽ trở 
nên chán-bỏ và được giải-thoát khỏi mọi ô-nhiễm nhờ sự không dính-chấp 


(vô thủ).*"! 


“Cảm-giác ... nhận-thức ... những sự tạo-tác cô ý ... thức là vô thường. 
Thứ gì vô thường là khổ. Thứ gì khổ là vô ngã. Thứ gì vô ngã nên được nhìn 
thấy đúng như nó thực là, bằng trí-tuệ chánh đúng như vây: “Đây không phải 
là “của-ta', đây không phải là cái “ta”, đây không phải “bản ngã của ta”. Khi 
một người nhìn thấy điều này như vậy đúng như nó thực là, bằng trí-tuệ 
chánh đúng, thì tâm sẽ trở nên chán-bỏ và được giải-thoát khỏi mọi ô-nhiễm 
nhờ sự không dính-chấp. 


“Này các Tỳ kheo, nếu tâm một người đã trở nên chán-bỏ đối với yếu tố 
sắc-thân, thì nó được giải thoát khỏi những ô-nhiễm nhờ sự không dính-chấp. 
Nếu tâm đã trở nên chán-bỏ đối với yếu tố cảm-giác ... đối với yếu tố nhận- 
thức ... đối với yếu tố những sự tạo-tác cô ý... đối với yếu tố thức, thì nó 
được giải thoát khỏi những ô-nhiễm nhờ sự không dính-chấp. 


“Nhờ nó được giải-thoát, nên nó ồn định; nhờ được ổn định, nên nó hài 
lòng; nhờ được hài lòng, nên người tu không bị khích-động. Nhờ nó không bị 
khích-động, nên người đó tự mình chứng ngộ Niết-bàn. Người đó hiểu răng: 
“Sinh đã tận diệt, đời sống tâm linh đã được sống, những gì cần làm đã làm 


xong, không còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào nữa.°” Ỷ2 


(SN 22:45, Quyên 3) 


(e) Như Bọt Nước, như Bong Bóng, như Áo Ảnh... 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở xứ Ayojjhä bên bờ sông Hằng. 


Ở đó đức Thể Tôn đã nói với các Tỳ kheo:?“3 


Chương IX — Chiếu Ánh Sáng Trí-Tuệ * 333 


(1) “Này các Tỳ kheo, ví dụ sông Hằng này đang chảy mang theo một 
đống bọt-nước. Một người có mắt sáng có thể kiểm tra đống bọt-nước, suy 
xét nó, và điều tra kỹ càng nó, và người đó có thê thấy rằng đống bọí-nước 
đó chỉ là trống không, trống rỗng, và không thực chất. Bởi vì có thực chất gì 
(chắc chắn) bên trong đống bọt-nước đó đâu? Cũng giống như vậy, này các 
Tỳ kheo, mọi sắc-£hân dù là loại gì, là quá khứ, tương lai, hay hiện tại, bên 
trong hay bên ngoài, thô tế hay vi tế, trội hay xấu, xa hay gần—một Tỳ kheo 
kiểm tra sắc-thân, suy xét nó, và điều tra kỹ càng nó, và người đó có thê thấy 
rằng sắc-thân chỉ là trống không, trống rỗng, và không thực chất. Bởi vì có 


thực chất gì bên trong sắc-thân đó đâu?3% 


(2) “Này các Tỳ kheo, ví dụ lúc mùa thu, khi trời đang mưa và những 
giọt mưa lớn đang rơi xuống, một bong-bóng nước nổi lên và vỡ tan trên mặt 
nước. Một người có mắt sáng có thể kiểm tra một bong-bong nước, suy xét 
nó, và điều tra kỹ càng về nó, và người đó có thê thấy răng bong-bóng nước 
chỉ là trồng không, trống rỗng, và không thực chất. Bởi vì có thực chất gì bên 
trong bong-bóng nước đó đâu? Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, mọi 
cảm-giác dù là loại gì, quá khứ, tương lai, hay hiện tại, bên trong hay bên 
ngoài, thô tế hay vi tế, trội hay xấu, xa hay gần— một Tỳ kheo kiểm tra cảm- 
giác, suy xét nó, và điều tra kỹ càng về nó, và người đó có thê thấy rằng cảm- 
giác chỉ là trống không, trống rỗng, và không thực chất. Bởi vì có thực chất 


gì chắc chắn bên trong cảm-giác đó đâu??° 


(3) “Này các Tỳ kheo, ví dụ lúc cuối tháng mùa nóng, vào lúc trưa nắng 
sắt, một ảo-ảnh lung linh xuất hiện (đăng xa, trên mặt đường...). Một người 
có mắt sáng có thể kiểm tra ảo-ảnh, suy xét nó, và điều tra kỹ càng về nó, và 
người đó có thê thấy rằng đo-ảnh chỉ là trống không, trống rỗng, và không 
thực chất. Bởi vì có thực chất gì bên trong ảo-ảnh đó đâu? Cũng giống như 
vậy, này các Tỳ kheo, mọi øhán-íhức dù là loại gì, quá khứ, tương lai, hay 
hiện tại, bên trong hay bên ngoài, thô tế hay vi tế, trội hay xấu, xa hay gần— 
một Tỳ kheo kiểm tra nhận-thức, suy xét nó, và điều tra kỹ càng về nó, và 
người đó có thể thấy rằng nhận-thức chỉ là trống không, trồng rỗng, và không 


thực chất. Bởi vì có thực chất gì bên trong nhận-thức đó đâu?” 


334 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đê giáo lý 


(4) “Này các Tỳ kheo, ví dụ có người đang cần gỗ lõi, đang tìm kiếm gỗ 
lõi, đang đi tìm gỗ lõi, người đó lẫy một rìu bén và đi vô rừng. Người đó nhìn 
thấy một cây chuối lớn, thắng, tươi, không có cùi buồng chuối." Người đó 
đốn góc hạ cây xuống, chặt bỏ phần lá, và lột bẹ chuối. Khi người đó lột bẹ 
chuối, người đó không tìm thấy thậm chí một chút phần gỗ mềm, nói chi tới 
phần gỗ lõi. Một người có mắt sáng có thể kiểm tra thân-cây-chuối, suy xét 
nó, và điều tra kỹ càng về nó, và người đó có thể thấy răng rhân-cây-chuối 
chỉ là trống không, trống rồng, và không thực chất. Bởi vì có thực chất gì 
(chắc chắn) bên trong thân cây chuối đó đâu? Cũng giống như vậy, này các 
Tỳ kheo, mọi sự fao-íác có ý dù là loại gì, quá khứ, tương lai, hay hiện tại, 
bên trong hay bên ngoài, thô tế hay vi tế, trội hay xấu, xa hay gần— một Tỳ 
kheo kiểm tra những sự tạo-tác cố ý, suy xét chúng, và điều tra kỹ càng về 
chúng, và người đó có thể thấy rằng những sự tạo-tác cô ý chỉ là trống 
không, trống rỗng, và không thực chất. Bởi vì có thực chất gì bên trong 


những sự tạo-tác cô ý đó đâu??°8 


(Š) “Này các Tỳ kheo, ví dụ có một nhà ảo thuật [hay người thợ phó của 
ông] có thê biểu diễn một trò ảo-thuật ở một ngã tư đường. Một người có mắt 
sáng có thê kiểm tra trò ảo-thuật, suy xét nó, vả điều tra kỹ càng về nó, và 
người đó có thể thấy rằng màn ảo-thuật chỉ là trống không, trống rỗng, và 
không thực chất. Bởi vì có thực chất gì bên trong màn ảo-thuật đó đâu? Cũng 
giống như vậy, này các Tỳ kheo, mọi ¿#c dù là loại gì, quá khứ, tương lai, 
hay hiện tại, bên trong hay bên ngoài, thô tế hay vi tế, trội hay xấu, xa hay 
gần— một Tỳ kheo kiểm tra thức, suy xét nó, và điều tra kỹ càng về nó, và 
người đó có thê thấy răng thức chỉ là trống không, trống rỗng, và không thực 


chất. Bởi vì có thực chất gì bên trong thức đó đâu??? 


“Này các Tỳ kheo, sau khi đã nhìn thấy như vậy, người đệ tử thánh 
thiện đã được chỉ dạy trải nghiệm sự ghê-sợ đối với sắc-thân, sự ghê-sợ đôi 
với cảm-giác, sự ghê-sợ đối với nhận-thức, sự ghê-sợ đối với những sự tạo- 
tác có ý, sự ghê-sợ đôi với :ưức. Sau khi trải nghiệm sự ghê-sợ, người đó trở 
nên chán-bỏ. Thông qua sự chán-bỏ, [tâm] người đó được giải-thoát. Khi tâm 


được giải thoát, có sự-biết: “Nó được giải thoát”. Người đó hiểu rằng: “Sinh 


Chương IX —~ Chiếu Ánh Sáng Trí-Tuệ * 335 


đã tận diệt đời sống tâm linh đã được sống, những gì cần làm đã làm xong, 


không còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào nữa.”” 


(SN 22:95, Quyên 3) 


(2) Theo Cách (Phân Tích) Sáu Co-Sở Cảm- Nhận 
(a) Sự Hoàn- Toàn Hiểu 


“Này các Tỳ kheo, nếu không trực-tiếp biết (liễu tri) và hoàn-toàn hiểu 
(liễu ngộ) tắt-cả (12 cơ-sở cảm-nhận bên trong và bên ngoài, sáu nội xứ và 
sáu ngoại xứ), không tu tập sự chán-bỏ đối với nó và sự dẹp-bỏ nó, thì người 
tu không khả năng tiêu diệt sự khổ.*!" 

(1) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là cái tất-cả mà nếu không trực-tiếp biết 
và hoàn-toàn hiểu nó, nếu không tu tập sự chán-bỏ đối với nó và sự dẹp-bỏ 


nó, thì người tu không khả năng tiêu diệt sự khổ? 


“(đó là) Nếu không trực-tiếp biết và hoàn-toàn hiểu zzấ:, nếu không tu 
tập sự chán-bỏ đối với nó và sự dẹp-bỏ nó, thì người tu không khả năng tiêu 
diệt sự khổ. Nếu không trực-tiếp biết và hoàn-toàn hiểu những hình-sắc ... sự 
tiếp-xúc mắt ... thức-mắt ... và mọi thứ cảm-giác khởi sinh do có tiếp-xúc mắt 
là điều-kiện (duyên) ... nếu không tu tập sự chán-bỏ đối với nó và sự dẹp-bỏ 


nó, thì người tu không khả năng tiêu diệt sự khổ. 


“Nếu không trực-tiếp biết và hoàn-toàn hiểu tai ... tâm ...... và mọi thứ 
cảm-giác khởi sinh do có tiếp-xúc tâm là điều-kiện (duyên) ... nếu không tu 
tập sự chán-bỏ đối với nó và sự đẹp-bỏ nó, thì người tu không khả năng tiêu 
diệt sự khô. 

“Này các Tỳ kheo, đây chính là tất-cả mà nếu không trực-tiếp biết và 
hoàn-toàn hiểu nó ... thì người tu không khả năng tiêu diệt sự khô. 

(2) “Này các Tỳ kheo, bằng cách trực-tiếp biết và hoàn-toàn hiểu tất-cả, 
bằng cách tu tập sự chán-bỏ đối với nó và sự dẹp-bỏ nó, thì người tu mới có 
khả năng tiêu diệt sự khô. 


336 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đê giáo lÿ 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là cái tât-cả mà băng cách trực-tiêp biêt và 
hoàn-toàn hiêu nó, băng cách tu tập sự chán-bỏ đôi với nó và sự dẹp-bỏ nó, 
thì người tu mới có khả năng tiêu diệt sự khô? 

“(đó là) Băng cách trực-tiệp biệt và hoàn-toàn hiệu mắt ... tâm ....... mọi 
thứ cảm-giác khởi sinh do có tiêp-xúc mặt ... do có tiêp-xúc tâm là điêu-kiện 
(duyên) ... băng cách tu tập sự chán-bỏ đôi với nó và sự dẹp-bỏ nó, thì người 
tu mới có khả năng tiêu diệt sự khô. 

“Này các Tỳ kheo, đây chính là tât-cả mà băng cách trực-tiêp biệt và 


hoàn-toàn hiệu nó ... thì người tu có khả năng tiêu diệt sự khô.” 


(SN 35:26, Quyên 4) 


(b) Như Lửa Đang Bốc Cháy 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở vùng Gayä, tại chỗ (được gọi 
là) 'Đầu của Gayã' [Gayäsiisa], cùng với một ngàn Tỳ kheo. Ở đó đức Thế 
Tôn đã nói với các Tỳ kheo như vây:?!! 

“Này các Tỳ kheo, tất cả đều đang bốc cháy. Và, này các Tỳ kheo tất cả 
những thứ đang bốc cháy là gì? Mắt đang bốc cháy, những hình-sắc đang bốc 
cháy, sự tiếp-xúc mắt đang bốc cháy, và mọi thứ cảm-giác khởi sinh do có 
tiếp-xúc mắt là điều-kiện (duyên)— dù là sướng hay khổ hay trung tính 
[không khô không sướng]—cũng đang bốc cháy. Đang bốc cháy bằng cái gì? 
Đang bốc cháy bằng lửa tham, bằng lửa sân, bằng lửa si; đang bốc cháy bằng 
sự sinh, già, và chết: bằng sự buồn sầu, than khóc, khổ đau, ưu phiền, và 


tuyệt vọng (sâu, bị, khô, ưu, não), ta nói như vậy. 


“Tai đang bốc cháy ... mũi... lưỡi ... thân ... âm đang bốc cháy ... và mọi 
thứ cảm-giác khởi sinh do có tiếp-xúc tâm là điều-kiện (đuyên)— dù là sướng 
hay khổ hay trung tính—cũng đang bốc cháy. Đang bốc cháy bằng cái gì? 
Đang bốc cháy bằng lửa tham, bằng lửa sân, bằng lửa si; đang bốc cháy bằng 
sự sinh, già, và chết: bằng sự buồn sầu, than khóc, khổ đau, ưu phiền, và 


tuyệt vọng, ta nói như vậy. 


Chương IX — Chiếu Ánh Sáng Trí-Tuệ * 337 


“Này các Tỳ kheo, sau khi đã nhìn thấy như vậy, người đệ tử thánh thiện 
đã được chỉ dạy trở nên ghê-sợ đối với mắt, đối với những hình-sắc, đối với 
thức-mắt, đối với sự tiếp-xúc mắt, đối với mọi thứ cảm-giác khởi sinh do có 
tiếp-xúc mắt là điều-kiện (duyên)—dù là sướng hay khổ hay trung tính; trở 
nên ghê-sợ đối với tai ... đối với mũi ... đối với lưỡi ... đối với thân... đối với 
tâm ... đối với mọi thứ cảm-giác khởi sinh do có tiếp-xúc tâm là điều-kiện 
(duyên) ... Sau khi đã trải nghiệm sự ghê-sợ, người đó trở nên chán-bỏ. 
Thông qua sự chán-bỏ, [tâm] được giải-thoát. Khi tâm được giải-thoát thì có 
sự-biết: “Nó được giải-thoát”. Người đó hiểu rằng: “Sinh đã tận diệt, đời sống 
tâm linh đã được sống, những gì cần làm đã làm xong, không còn trở lại 


329 


trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào nữa'. 

Đây là lời đức Thế Tôn đã nói. Những Tỳ kheo đó hài lòng và vui mừng 
với lời tuyên thuyết của đức Thế Tôn. Và trong khi bài kinh này đang được 
nói ra, tâm của một ngàn Tỳ kheo đó đã được giải-thoát khỏi những ô-nhiễm 
(lậu hoặc) nhờ sự không còn dính-chấp (thủ diệt). 


(SN 35:28, Quyên 4) 


(c) Phù Hợp Đề Chứng Ngộ Niết-Bàn 


“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy đường-lối (cách tu) là thích 
hợp đề (dẫn tới sự) chứng ngộ Niết-bàn.°!? Hãy lắng nghe điều đó ... 


() “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là đường-lối thích hợp để chứng ngộ 
Niết-bàn? Ở đây, một Tỳ kheo nhìn thấy mắt là vô thường, người đó nhìn 
thấy những hình-sắc là vô thường, người đó nhìn thấy thức-mắt là vô thường, 
người đó nhìn thấy sự tiếp-xúc mắt là vô thường, người đó nhìn thấy mọi thứ 
cảm-giác khởi sinh do có tiếp-xúc mắt là điều-kiện (duyên)—dù sướng hay 
khổ hay trung tính—cũng đều là vô thường. 

“Người đó nhìn thấy tai là vô thường ... Người đó nhìn thấy tâm là vô 
thường, người đó nhìn thấy những hiện-tượng thuộc tâm là vô thường, người 


đó nhìn thấy thức-tâm là vô thường, người đó nhìn thấy sự tiếp-xúc tâm là vô 


33§ * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đê giáo lý 


thường, người đó nhìn thấy mọi thứ cảm-giác khởi sinh do có tiếp-xúc tâm là 
điều-kiện (duyên)—dù sướng hay khổ hay trung tính— cũng đều là vô 
thường. 


“Này các Tỳ kheo, đây chính là đường-lối là thích hợp cho sự chứng 
ngộ Niết-bàn.” 


(ID [Lặp lại giống lời trên, chỉ thay chữ Vô Thường bằng Khổ ...] 
(HI) LLặp lại giống lời trên, chỉ thay chữ Vô Thường bằng Vô Ngã... 
(kết hợp SN 35:147, 148, và 149, Quyền 4) 


(d) Thế Giới Là Trống Không 


Lúc đó có Ngài Änanda đến gặp đức Thế Tôn... và thưa: 

“Thưa Thế Tôn, thường nghe nói “thế giới là trống không, thế giới là 
trống không'. Thưa Thế Tôn, theo cách nào mà nói “thế giới là trống 
không?” 


“Này Änanda, đó là bởi vì nó không có ngã (tự tính, bản ngã, tự ngã, 
“chủ thể”, cái “ta”) và không có thứ gì thuộc về ngã, cho nên mới nói “Thế 
giới là trống không”. Và cái gì không có ngã và không có thứ gì thuộc về 
ngã? Này Änanda, mắt ... tâm là không có ngã và không có thứ gì thuộc về 
ngã. Những hình-sắc ... những hiện-tượng thuộc tâm là không có ngã và 
không có thứ gì thuộc về ngã. Thức-mắt ... thức tâm là không có ngã và 
không có thứ gì thuộc về ngã. Sự tiếp-xúc mắt ... sự tiếp xúc tâm là không có 
ngã và không có thứ gì thuộc về ngã ... Mọi thứ cảm-giác khởi sinh do có 
tiếp-xúc mắt ... do có tiếp-xúc tâm là điều-kiện (duyên)—dù sướng hay khổ 
hay trung tính—cũng là không có ngã và không có thứ gì thuộc về ngã. 

“Này Änanda, đó là bởi vì nó không có tự ngã và không có thứ gì thuộc 
về ngã, cho nên mới nói “Thế giới là trống không.” 


(SN 35:85, Quyền 4) 


Chương IX —~ Chiếu Ánh Sáng Trí-Tuệ * 339 


(e) Thức Cũng Là Vô Ngã (Không phải là cái “Ta°) 

Trong một lần Ngài Ãnanda và Ngài Udãyï đang sống ở Kosambiï trong 
Tịnh Xá Ghosita. Lúc đó, vào buổi cuối chiều, thầy Udãyï ra khỏi chỗ ân trú 
và đến gặp thầy Änanda. Thầy ấy chào hỏi với thầy Änanda, và sau khi họ 
xong phần chào hỏi thân thiện, thầy ấy ngồi xuống một bên và nói với thầy 
Ananda: 

“Này đạo hữu Ananda, đức Thế Tôn đã tuyên bó, đã khai mở, và đã làm 
cho thấy [bản chất của] thân này theo nhiều cách, như vây: “Vì lý do như vậy 
nên thân này là vô ngã”. Vậy có thể giải thích [bản chất của] thức theo cách 
tương tự như vậy hay không? Có thể chỉ dạy, tuyên thuyết, thiết lập, khai 
mở, phân tích, và làm rõ điều đó như vây: “Vì lý do như vậy nên thức là vô 
ngã”, hay không?” 

“Có thể được, này đạo hữu Udãyï. Có phải thức-mắt khởi sinh tùy thuộc 
vào mắt và những hình-sắc?” 

“Đúng, thưa đạo hữu.” 

“Nếu nguyên-nhân và điều-kiện (nhân duyên) làm khởi sinh thức-mắt 
chấm-dứt hoàn toàn và sạch sẽ [không còn tàn dư], thì liệu thức-mắt có còn 
[được thấy] hay không?” 

“Không, thưa đạo hữu.” 


“Này đạo hữu, chính theo cách này đức Thế Tôn đã tuyên bố, đã khai 
mở, đã công khai như vây: “Vì lý do như vậy nên thức là vô ngã”. 


“Có phải thức-tal ... thức-tâm khởi sinh tùy thuộc vào tai và những âm- 
thanh hay không?” 


“Đúng, thưa đạo hữu.” 


“Nếu nguyên-nhân và điều-kiện làm khởi sinh thức-tai ... thức-tâm chấm 
dứt hoàn toàn và sạch sẽ, thì liệu thức-tai ... thức-tâm có còn [được thấy], 
hay không?” 


“Không, thưa đạo hữu.” 


340 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đê giáo lý 


“Này đạo hữu, cũng theo cách này đức Thế Tôn đã được tuyên bố, đã 
khai mở, và đã làm cho thấy điều này như vây: “Vì lý do như vậy nên thức là 
vô ngã”.” 

“Này đạo hữu, ví dụ có người đang cần gỗ lõi, đang tìm kiếm gỗ lõi, 
đang đi tìm gỗ lõi, người đó lấy rìu bén và đi vô rừng."!* Người đó nhìn thấy 
một cây chuối lớn, thăng, tươi, không có cùi buông chuối. Người đó đốn gốc 
hạ cây xuống, chặt bỏ phần lá, và lột bẹ chuối. Khi người đó lột bẹ chuối, 
người đó không tìm thấy thậm chí một chút phần gỗ mềm, nói chỉ tới phần 
gỗ lõi. 

“Cũng giống như vậy, một Tỳ kheo không nhận thấy trong sá cø-sở 
tiếp xúc (sáu giác-quan, sáu nội xứ) này có một bản ngã nào hay có thứ gì 
thuộc về một bản ngã. Bởi vì người đó không nhận thấy có thứ gì như vậy, 
nên người đó không còn dính-chấp vào thứ gì trong thế giới. Do không còn 
dính-chấp (thủ diệt), nên người đó không còn bị khích-động. Do không còn 
bị khích-động, nên người đó tự mình chứng ngộ Niết-bàn. Người đó hiểu 
rằng: “Sinh đã tận, đời sống tâm linh đã được sống, những gì cần làm đã làm 


xong, không còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào nữa”.” 


(SN 35:234, Quyền 4) 


(3) Theo Cách (Phân Tích) Các Yếu- TỔ 
(a) Mười Tám Yếu tố 


“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy sự [đa dạng] nhiều loại yêu-tố 
(thành tô, nhân tô, nguyên tô; giới). Hãy lăng nghe và chú tâm kỹ càng. Ta sẽ 
nói.”31 

“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn nói điều này: 

“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là nhiều loại yếu tố? Yếu tố mắt, yếu tổ 
hình-sắc, yêu tố thức mắt; yếu tố tai, yêu tố âm-thanh, yếu tố thức-tai; yêu tố 
mũi, yếu tố mùi-hương, yếu tố thức-mũi; yếu tố lưỡi, yếu tổ mùi-vị, yếu tố 


thức-lưỡi; yếu tổ thân, yếu tô đối-tượng chạm xúc, yếu tố thức-thân; yếu tố 


Chương IX — Chiếu Ánh Sáng Trí-Tuệ * 341 


tâm, yếu tổ những hiện-tượng thuộc tâm, yếu tô thức-tâm. Này các Tỳ kheo, 


đây được gọi là nhiêu loại yêu-tô.”3!Š 


(SN 14:01, Quyên 2) 


(b) Bốn Yếu-Tố 


“Này các Tỳ kheo, có bốn yếu-tố này. Bốn đó là gì? Yếu-tố đất, yếu-tố 


nước, yêu-tô nhiệt, yêu-tô khí. 


(D “Này các Tỳ kheo, những tu sĩ hay bà-la-môn nào không hiểu được 
sự thỏa-thích, sự nguy-hại, và sự thoát-khỏi trong trường hợp (khi xem xét, 
khi xét theo) bôn yêu-tỗ này, đúng như chúng thực là: thì những người đó ta 
không coi là tu sĩ trong số những tu sĩ hay bà-la-môn trong số những bà-la- 
môn, và những vị đó, trong kiếp nảy, do không tự mình chứng ngộ điều (sự 
thật) này bằng sự-biết trực tiếp, nên không chứng nhập và an trú trong mục 
tiêu của đời sống tu-sĩ (sa-môn hạnh) hay mục tiêu của đời sống bả-la-môn 
(bà-la-môn hạnh). 


“Nhưng, này các Tỳ kheo, những tu sĩ hay bà-la-môn nào hiểu được sự 
thỏa-thích, sự nguy-hại, và sự thoát-khỏi trong trường hợp (khi xem xét, khi 
xét theo) bỗn yêu-tô này, đúng như chúng thực là: thì những người đó ta coi 
là tu sĩ trong số những tu sĩ và bà-la-môn trong số những bà-la-môn ...” 


(I) “Này các Tỳ kheo, những tu sĩ và bà-la-môn nào không hiểu được 
nguôn-gốc và sự phai-biến, sự thỏa-thích, sự nguy-hại, và sự thoát-khỏi 
trong trường hợp (khi xem xét, khi xét theo) bôn yêu-tô này, đúng như chúng 
thực là: thì những người đó ta không coi là tu sĩ trong số những tu sĩ hay bả- 


la-môn trong sô những bả-la-môn ... 


“Nhưng, này các Tỳ kheo, những tu sĩ và bà-la-môn nào hiểu được 
nguôn-gốc và sự phai-biến, sự thỏa-thích, sự nguy-hại, và sự thoát-khỏi 
trong trường hợp (khi xem xét, khi xét theo) bôn yêu-tỗ này, đúng như chúng 
thực là: thì những người đó ta coi là tu sĩ trong số những tu sĩ và bà-la-môn 


trong sô những bà-la-môn ...” 


342 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đê giáo lý 


(II “Này các Tỳ kheo, những tu sĩ hay bà-la-môn nào không hiểu được 
yếu-tô đất, nguồn-gốc của nó, sự chắm-dứt của nó, và con-đường dẫn tới sự 
chấm đứt nó; ai không hiểu được yếu-tố nước ... yêu-tố nhiệt ... yêu-tố khí, 
nguồn-gốc của nó, sự chấm-dứt của nó, và con-đường dẫn tới sự chấm dứt 
nó: thì những người đó ta không coi là tu sĩ trong số những tu sĩ hay bà-la- 


môn trong sô những bả-la-môn ... 


“Nhưng, này các Tỳ kheo, những tu sĩ và bà-la-môn nào hiểu được 
những điều đó: thì những người đó ta coi là tu sĩ trong số những tu sĩ và bà- 
la-môn trong số những bà-la-môn, và những vị đó, bằng cách tự mình chứng 
ngộ những điều (sự thật) này, ngay trong kiếp này chứng nhập và an trú trong 


mục tiêu của đời sông tu-sĩ và mục tiêu của đời sông bả-la-môn.” 


(SN 14:37, 38, và 39, Quyên 2) 


(c) Sáu Yếu-Tố 


13. (A) [Trí-ruể] “Này Tỳ kheo, theo cách nào một người không lơ là 
trí-tuệ?°!° Có sáu yếu-tô: yêu-tô đất, yêu-tố nước, yêu-tố lửa (nhiệt), yếu-tô 


gió (khí), yếu-tố không gian, và yếu-tố thức. 


14. (1) “Này Tỳ kheo, cái gì là yếu-tố đất? Yếu-tố đất có thể thuộc bên 
trong hay bên ngoài. Cái gì là yêu-tố đất bên trong? Mọi thứ ở bên trong, 
thuộc bản thân, là (thể) cứng, được làm cứng, và bị dính-chấp (chấp thủ), đó 
là, tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, màng, lá 
lách, phối, ruột, màng treo ruột, (những chất trong) bao tử, phân, hay thứ nào 
khác ở bên trong, thuộc bản thân, là cứng, được làm cứng, và bị dính-chấp: 
đây được gọi là yếu-tố đất bên trong. Giờ, cả yếu-tố đất bên trong và yếu-tố 
đất bên ngoài đều chỉ là yếu-tố đất. Và đó nên được coi, bằng trí-tuệ chánh 
đúng, đúng như nó thực là: “Đây không phải “của-ta”, đây không phải là cái 
“ta', đây không phải “bản ngã của ta'.* Khi một người nhìn thấy, bằng trí-tuệ 
chánh đúng, đúng như nó thực là như vậy, người đó trở nên tỉnh-ngộ [không 


còn mê đăm] với yêu-tô đât và làm cho tâm chán-bỏ đôi với yêu-tô đât. 


Chương IX — Chiếu Ánh Sáng Trí-Tuệ * 343 


15. (1) “Này Tỳ kheo, cái gì là yếu-tố nước? Yếu-tô nước có thê thuộc 
bên trong hay bên ngoài. Cái gì là yếu-tố nước bên trong? Mọi thứ ở bên 
trong, thuộc bản thân, là (thể) lỏng, như nước, và bị dính-chấp (chấp thủ), đó 
là, mật, đờm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, chất nhờn, nước bọt, nước 
mũi, dịch giữa các khớp xương, nước tiểu, hay thứ nào khác ở bên trong, 
thuộc bản thân, là lỏng, như nước, và bị dính-chấp: đây được gọi là yếu-tô 
nước bên trong. Giờ, cả yếu-tô nước bên trong và yếu-tỗ nước bên ngoài đều 
chỉ là yêu-tố nước. Và đó nên được coi, bằng trí-tuệ chánh đúng, đúng như 
nó thực là: “Đây không phải “của-ta”, đây không phải là cái “ta”, đây không 
phải “bản ngã của ta'.” Khi một người nhìn thấy, băng trí-tuệ chánh đúng, 
đúng như nó thực là như vậy, người đó trở nên tỉnh-ngộ [không còn mê đắm] 


với yêu-tô nước và làm cho tâm chán-bỏ đôi với yêu-tô nước. 


16. (ii) “Này Tỳ kheo, cái gì là yếu-tố lửa? Yếu-tô lửa có thê thuộc bên 
trong hay bên ngoài. Cái gì là yếu-tô lửa bên trong? Mọi thứ ở bên trong, 
thuộc bản thân, là (thể) nhiệt, như lửa, và bị dính-chấp (chấp thủ), đó là, thứ 
nhờ nó một người được làm ấm, già đi, và bị tiêu hao, và thứ nhờ nó thứ 
được ăn, được uống, được tiêu dùng, và được nếm được tiêu hóa hoàn toàn, 
hay thứ nào khác ở bên trong, thuộc bản thân, là nhiệt, như lửa, và bị dính- 
chấp: đây được gọi là yếu-tố lửa bên trong. Giờ, cả yếu-tô lửa bên trong và 
yếu-tô lửa bên ngoài đều chỉ là yếu-tố lửa. Và đó nên được coi, bằng trí-tuệ 
chánh đúng, đúng như nó thực là: “Đây không phải “của-ta”, đây không phải 
là cái “ta', đây không phải “bản ngã của ta'.` Khi một người nhìn thấy, bằng 
trí-tuệ chánh đúng, đúng như nó thực là như vậy, người đó trở nên tỉnh-ngộ 
[không còn mê đắm] với yếu-tô lửa và làm cho tâm chán-bỏ đối với yêu-tố 


lửa. 


17. (iv) “Này Tỳ kheo, cái gì là yêu-tố gió? Yếu-tố gió có thê thuộc bên 
trong hay bên ngoài. Cái gì là yếu-tô gió bên trong? Mọi thứ ở bên trong, 
thuộc bản thân, là (thể) khí, như gió, và bị dính-chấp (chấp thủ), đó là, những 
khí đi lên, những khí đi xuống, khí trong bụng, khí trong ruột, khí chạy trong 
tứ chị, hơi-thở vô và hơi-thở ra, hay thứ nào khác ở bên trong, thuộc bản 
thân, là khí, như gió, và bị dính-chấp: đây được gọi là yếu-tố gió bên trong. 


344 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đê giáo lÿ 


Giờ, cả yếu-tố gió bên trong và yếu-tố gió bên ngoài đều chỉ là yếu-tố gió. 
Và đó nên được coi, bằng trí-tuệ chánh đúng, đúng như nó thực là: “Đây 
không phải “của-ta', đây không phải là cái “ta”, đây không phải “bản ngã của 
ta'." Khi một người nhìn thấy, bằng trí-tuệ chánh đúng, đúng như nó thực là 
như vậy, người đó trở nên tỉnh-ngộ [không còn mê đắm] với yếu-tố gió và 
làm cho tâm chán-bỏ đối với yếu-tố gió. 

18. (v) “Này Tỳ kheo, cái gì là yếu-tố không gian? Yếu-tố không gian 
có thê thuộc bên trong hay bên ngoài. Cái gì là yêu-tố không gian bên trong? 
Mọi thứ ở bên trong, thuộc bản thân, là không gian, thuộc khoảng không, và 
bị dính-chấp (chấp thủ), đó là, những lỗ tai, lỗ mũi, cửa miệng, và đường 
[tiêu hóa] mà những thứ được ăn, được uống, được tiêu dùng, và được nếm 
được nuốt xuống, và đường chứa, và đường thải ra bên dưới, hay thứ nào 
khác ở bên trong, thuộc bản thân, là không gian, thuộc khoảng không, và bị 
dính-chấp: đây được gọi là yếu-tố không gian bên trong. Giờ, cả yếu-tố 
không gian bên trong và yếu-tố không gian bên ngoải đều chỉ là yếu-tố 
không gian. Và đó nên được coi, bằng trí-tuệ chánh đúng, đúng như nó thực 
là: “Đây không phải “của-ta”, đây không phải là cái “ta”, đây không phải “bản 
ngã của ta”.” Khi một người nhìn thấy, bằng trí-tuệ chánh đúng, đúng như nó 
thực là như vậy, người đó trở nên tỉnh-ngộ [không còn mê đắm] với yếu-tố 


không gian và làm cho tâm chán-bỏ đôi với yêu-tô không gian. 


19. (vi) “Rồi chỉ còn lại thức, được thanh lọc và sáng tỏ." Một người 
nhận biết cái gì bằng thức đó? Một người nhận biết: “[Đây là] sướng.” Một 
người nhận biết: '[Đây là] khổ.” Một người nhận biết: “[Đây là] trung tính 
[không khổ không sướng]. 


“Tùy thuộc vào một tiếp-xúc (xúc) được cảm nhận là sướng thì ở đó 
khởi sinh một cảm-giác sướng (lạc thọ).”'?® Khi một người cảm nhận một 
cảm-giác sướng, người đó hiểu: “Tôi cảm nhận một cảm-giác sướng”. Người 
đó hiểu: “Khi chấm dứt sự tiếp-xúc được cảm nhận là sướng, thì cảm-giác 
tương ứng của nó—tức là cảm-giác sướng đã khởi sinh tùy thuộc vào tiếp- 


xúc được cảm nhận là sướng đó——châm dút và lặn mât. ° 


Chương IX — Chiếu Ánh Sáng Trí-Tuệ * 345 


“Tùy thuộc vào một tiếp-xúc (xúc) được cảm nhận là khổ thì ở đó khởi 
sinh một cảm-giác khổ (khổ thọ). Khi một người cảm nhận một cảm-giác 
khổ, người đó hiểu: “Tôi cảm nhận một cảm-giác khổ”. Người đó hiểu: “Khi 
chấm dứt sự tiếp-xúc được cảm nhận là khổ, thì cảm-giác tương ứng của 
nó— tức là cảm-giác khổ đã khởi sinh tùy thuộc vào tiếp-xúc được cảm nhận 
là khô đó—chấm dứt và lặn mắt. 

“Tùy thuộc vào một tiếp-xúc (xúc) được cảm nhận là trung tính thì ở đó 
khởi sinh một cảm-giác trung tính (vô ký thọ). Khi một người cảm nhận một 
cảm-giác trung tính, người đó hiểu: “Tôi cảm nhận một cảm-giác trung tính". 
Người đó hiểu: “Khi chấm dứt sự tiếp-xúc được cảm nhận là trung tính, thì 
cảm-giác tương ứng của nó—tức là cảm-giác trung tính đã khởi sinh tùy 
thuộc vào tiếp-xúc được cảm nhận là trung tính đó—chấm dứt và lặn mắt. 

“Này các Tỳ kheo, giống như từ sự tiếp xúc và sự cọ xát của hai que 
ngo mà nhiệt được sinh ra và lửa được phát sinh, và nếu tách ly và tách biệt 
hai que ngo thì nhiệt tương ứng sẽ chấm dứt và lặn mất. Cũng giống như vậy, 
tùy thuộc một sự tiếp-xúc được cảm nhận là sướng ... được cảm nhận là khô 
... được cảm nhận là trung tính, nên ở đó khởi sinh cảm-giác tương ứng là 
cảm-giác sướng ... khổ ... trung tính. Một người hiểu được: “Khi chấm dứt 
sự tiếp-xúc được cảm nhận là sướng ... khô ... trung tính thì cảm-giác tương 


232 


ứng của nó ... cũng châm dứt và lặn mât. 


(rích MN 140: Dhatfuvibhanga Suffa) 
(Kinh “Phân Giải Về Các Yếu-Tổ”) 


(4) Theo Cách (Phân Tích) Sự Khởi-Sinh Tùy Thuộc 
(a) Sự Khởi-Sinh Tùy Thuộc Là Gì? 

[1] “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là “sự khởi-sinh tùy thuộc”? (đó là) Do 
có vô-mminh là điều-kiện (duyên) nên có [sinh ra] những sự tạo-tác cố ÿ 
(hành);°'? do có những sự tạo-tác cô ý là điều-kiện nên có /#c; do có thức là 


điêu-kiện nên có phân đanh-sắc (tâm thân-sắc thân); do có phân danh-sắc là 


346 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lÿ 


điều-kiện nên có su cơ-sở cảm nhận (sáu xứ); do có sáu cơ-sở cảm nhận là 
điều-kiện nên có sự //ếp-xúc (xúc); do có sự tiếp-xúc là điều-kiện nên có 
cảm-giác (thọ); do có cảm-giác là điều-kiện nên có dục-vọng (á1); do có dục- 
vọng là điều-kiện nên có sự đính-chấp (thủ); do có sự dính-chấp là điều-kiện 
nên có sự hiện-hữu (hữu); do có sự hiện-hữu là điều-kiện nên có sự sinh-ra 
(sinh); do có sự sinh-ra là điều-kiện, nên xảy ra sự già-chết, sự buôn sâu, 
than khóc, đau khổ, ưu phiền, và tuyệt vọng (sâu, bi, khổ, ưu, não). Đó là 
nguôn-gốc (chiều khởi sinh) của toàn bộ đống khổ này. Này các Tỳ kheo, 
đây được gọi là “sự khởi-sinh tùy thuộc). 


[2l “Nhưng (ngược lại): Với sự phai biến sạch sẽ [không còn tàn dư] và 
chấm đứt vô-minh thì chấm dứt những sự tạo-tác cô 7; khi chấm dứt những 
sự tạo-tác cô ý thì chấm dút /c; khi chấm dút thức thì chấm dứt phần đanh- 
sắc; khi chấm dứt phần danh-sắc thì chấm đứt su cơ-sở cảm nhận: khi châm 
dứt sáu cơ-sở cảm nhận thì chấm dứt sự #iép-xúc; khi chấm dứt sự tiếp-xúc 
thì chấm đứt cđm-giác; khi châm dứt cảm-giác thì chấm dứt đc-vọng: khi 
chấm dứt dục-vọng thì chấm dứt sự đính-chấp: khi châm dứt sự dính-chấp 
thì chấm dứt sự hiện-hữu; khi châm dứt sự hiện-hữu thì chấm dứt sự sinh-ra; 
khi chấm dứt sự sinh-ra thì chấm dứt (không còn) sự già-chết, sự buôn sâu, 
than khóc, đau khổ, ưu phiền, và tuyệt vọng. Đó là sự cbđm-đứ (chiều hoàn 


diệt) của toàn bộ đồng khổ này.” 


(SN 12:01, Quyền 2) 


(b) Tính Ôn Định Của Giáo Pháp 

“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy về “sự khởi-sinh tùy thuộc” và 
“những hiện-tượng khởi-sinh tùy thuộc” (lý duyên khởi và những pháp 
duyên khởi). Hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng. Ta sẽ nói.” 

“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn nói điều này: 

“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự khởi-sinh tùy thuộc? “Do có sự sinh- 


ra (sinh) là điều-kiện (duyên), nên có [sinh ra] sự già-chết (lão tử)”: cho dù 


Chương IX — Chiếu Ánh Sáng Trí-Tuệ * 347 


những Như Lai xuất hiện hay không, yếu tố đó vẫn tồn tại, đó là sự chắc- 
chắn (ổn định, không sai khác) của Giáo Pháp, là đường lối cố-định của Giáo 
Pháp, đó là tính điều-kiện (lý nhân duyên) rõ ràng cụ thể.” Một Như Lai 
tỉnh thức (giác ngộ) tới điều (nguyên lý, lẽ thực, chân lý) này, và đột phá 
(chứng ngộ) tới điều này. ””! Sau khi đã làm được như vậy, Như Lai đi giảng 
giải nó, chỉ dạy nó, tuyên bố nó, thiết lập nó, khai mở nó, phân tích nó, làm 
sáng tỏ nó. Và Như Lai nói rằng: “Hãy nhìn coi! Này các Tỳ kheo: 


['Do có sự sinh-ra (sinh) là điêu-kiện (duyên), nên có sự già-chết”.”?? 


“Do có sự hiện-hữu (hữu) là điều-kiện, nên có sự sinh-ra'.... 

“Do có sự dính-chấp (thủ) là điều-kiện, nên có sự hiện-hữu' ... 

“Do có dục-vọng (ái) là điều-kiện, nên có sự dính-chấp' ... 

“Do có cảm-giác (thọ) là điều-kiện, nên có dục-vọng' ... 

“Do có sự tiếp-xúc (xúc) là điều-kiện, nên có cảm-giác ... 

“Do có sáu cơ-sở cảm nhận (sáu xứ) là điều-kiện, nên có sự tiếp-xúc'.... 

“Do có phần danh-sắc (danh sắc) là điều-kiện, nên có sáu cơ-sở cảm 
nhận"... 

“Do có những sự tạo-tác có ý (hành) là điều-kiện, nên có thức"... 


“Do có vô-minh (vô minh) là điêu-kiện, nên có những sự tạo-tác cô ý' |: 


cho dù những Như Lai xuất hiện hay không, yếu tô đó vẫn tôn tại, đó là 
sự chắc-chắn (ôn định, không sai khác) của Giáo Pháp, là đường lối cố-định 
của Giáo Pháp, đó là tính điều-kiện (lý nhân duyên) rõ ràng cụ thê. Một Như 
Lai tỉnh thức (giác ngộ) tới điều (nguyên lý, lẽ thực, chân lý) này, và đột phá 
(chứng ngộ) tới điều này. Và Như Lai nói rằng: “Hãy nhìn coi! Này các Tỳ 
kheo: 

“Do có vô-minh (vô minh) là điều-kiện, nên có những sự tạo-tác cố ý 
(hành)'. 

“Vậy đó, này các Tỳ kheo, tính thực-tại trong điều này, sự không sai- 


lầm, sự không-thể khác, tính điều-kiện rõ ràng như vậy: đây được gọi là “sự 
khởi-sinh tùy thuộc" (lý duyên khởi).'? 


348 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đê giáo lý 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là những hiện-tượng khởi-sinh tùy thuộc? 
Này các Tỳ kheo: 


“Sự già-chết là vô thường, là có điều-kiện (hữu vi), là khởi-sinh tùy 
thuộc (có sinh), là phải bị tiêu-diệt, sẽ bị phai biến, biến mắt, và chấm dứt (có 
diệt). 


- “Sự hiện-hữu (hữu) là vô thường... 
- “Sự dính-chấp (thủ) là vô thường ... 


- “Dục-vọng (ái) là vô thường ... 


“Cảm-giác (thọ) là vô thường ... 
- “Sự tiếp-xúc (xúc) là vô thường... 
- “Sáu cơ-sở cảm nhận (sáu xứ) là vô thường ... 


“Phần danh-sắc (danh sắc) là vô thường... 


“Thức (thức) là vô thường ... 


“Những sự tạo-tác cô ý (hành) là vô thường... 


- “Vô-minh (vô minh) là vô thường, là có điều-kiện, là khởi-sinh tùy 
thuộc (có sinh), là phải bị tiêu diệt, sẽ bị phai biến, biến mắt, và chấm dứt (có 
diệt).” 


Này các Tỳ kheo, những hiện-tượng này được gọi là những hiện-tượng 
khởi-sinh tùy thuộc (những pháp duyên khởi). 


“Này các Tỳ kheo, khi một người đệ tử thánh thiện đã nhìn thấy rõ “sự 
khởi-sinh tùy thuộc" (lý duyên khởi) đó đúng như nó thực là, bằng trí-tuệ 
chánh đúng,” thì không thể nào người đó sẽ còn chạy-lại vào quá khứ và 
nghĩ suy: “Ta có hiện hữu trong quá khứ? Ta không hiện hữu trong quá khứ? 
Ta đã là gì trong quá khứ? Ta đã ra sao trong quá khứ? Sau khi làm vậy, ta 
đã trở thành gì trong quá khứ?', hoặc người đó sẽ còn chạy-tới vào tương lai 
và nghĩ suy: “Ta sẽ hiện hữu trong tương lai? Ta sẽ không hiện hữu trong 
tương lai? Ta sẽ là gì trong tương lai? Ta sẽ ra sao trong tương lai? Sau khi 


Chương IX — Chiếu Ánh Sáng Trí-Tuệ * 349 


làm vậy, ta sẽ trở thành gì trong tương lai?ˆ, hoặc người đó sẽ bên-trong 
(tâm) bây giờ còn bị ngu-mờ về hiện tại và nghĩ suy: “Tôi đang hiện hữu? 
Tôi đang không hiện hữu? Tôi đang là gì? Tôi đang ra sao? Sự hiện hữu (sự 
sống) này—nó có từ đâu, và nó sẽ đi về đâu?'3Š 

“Vì lý do gì [mà người đó không còn làm như vậy]? Bởi vì người đệ tử 
thánh thiện đã nhìn thấy rõ ràng () sự khởi-sinh tùy thuộc này (lý duyên 
khởi) đúng như nó thực là, bằng trí-tuệ chánh đúng và () những hiện-tượng 
khởi-sinh tùy thuộc (những pháp duyên khởi) như vậy.” 


(SN 12:20, Quyền 2) 


(c) Bốn Mươi Bốn Trường Hợp Của Sự-Biết 


“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy về bốn mươi bốn trường hợp 


của sự-biết. Hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng. Ta sẽ nói.” 
“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn, nói điều này: 


“Này các Tỳ kheo, bôn mươi bôn trường hợp của sự-biệt là gì? Sự-biêt 
vê sự già-chét, sự-biêt vê sự khởi-sinh của nó, sự-biêt vê sự chám-đứt của nó, 


sự-biêt vê con-đưởng dân tới sự châm-dưt nó. 


“Sư-biết về sự sinh-ra (sinh) ... Sự-biết về sự hiện-hữu (hữu) ... Sự-biết 
VỀ sự dinh-chấp (thủ)... dực-vọong (ái)... cảm-giác (thọ)... sự tiếp-xúc 
(xúc)... su cØ-sở cảm nhận (sáu xú) ... phần tâm-thân (danh sắc)... thức 
(thức)... những sự tạo-tác cố ÿ (hành), sự-biết về sự khởi-sinh của chúng, 
sự-biết về sự chấm-dứt của chúng, sự-biết về con-đường dẫn tới sự chấm-dứt 
chúng. Này các Tỳ kheo, đây là bốn mươi bốn trường hợp của sự-biết. (7c 
gồm: 11 nhân duyên, II nhân duyên sinh, I1 nhân duyên diệt, và 1] đạo = 44.) 


(1) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự già-chết?... [giống định nghĩa ở 
đoạn kinh IX,22,3| ... Như vậy, sự già và sự chết này gộp chung được gọi là 
Sự già-chết. Khi chấm dứt sự sinh-ra thì chấm dứt sự già-chết. Chỉ Bát 


Thánh Đạo này là con-đường dẫn tới sự chấm-dứt sự già-chết; đó gồm: 


350 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đê giáo lý 


chánh-kiến, chánh tư-duy, chánh-ngữ, chánh-nghiệp, chánh-mạng, chánh 


tinh-tân, chánh-niệm, và chánh-định. 


- “Này các Tỳ kheo, khi một người đệ tử thánh thiện hiểu được như vậy 
về sự già-chết, nguồn-gốc của nó, sự chấm-dứt của nó, và con-đường dẫn tới 
sự chấm-dứt nó, thì đây là sự-biết của người đó về nguyên-lý (về giáo 
pháp). Bằng phương tiện là nguyên-lý này (là “sự khởi-sinh tùy thuộc”)— 
đã được nhìn thấy, đã được hiểu, đã được chứng ngộ tức thì, đã được xác 
minh—””” người đó ứng dụng phương pháp (nguyên lý) này cho cho quá khứ 
và tương lai như vây: “Những tu sĩ và bà-la-môn nào trong g⁄á kJứ đã trực 
tiếp hiểu được sự già-chết, nguồn-gốc của nó, sự chấm-dứt của nó, và con- 
đường dẫn tới sự chấm-dứt nó, thì tất cả họ đã trực tiếp hiểu được điều đó 
đúng hệt như cách ta đang hiểu. Những tu sĩ và bà-la-môn nào trong ứơng 
lai sẽ trực tiếp hiểu được sự già-chết, nguồn-gốc của nó, sự chấm-dứt của nó, 
và con-đường dẫn tới sự chấm-dứt nó, thì tất cả họ sẽ trực tiếp hiểu được 
điều đó đúng hệt như cách ta đang hiểu.” Đây là sự-biết của người đó về /ứnh 


kế-thừa.°?° 


“Này các Tỳ kheo, khi một đệ tử thánh thiện đã thanh lọc và làm trong 
sạch hai loại sự-biết—sự-biết về nguyên-lý và sự-biết về tính kế-thừa— thì 
người đó được gọi là một đệ tử thánh thiện đã thành tựu về cách-nhìn (chánh 
kiến), thành tựu về sự-thấy (tầm nhìn), là người đã đạt tới trí-biết đích thực 
(minh, chân trí), người đã có được sự-biết đích thực của một bậc học-nhân, là 
người đã bước vào dòng chảy Giáo Pháp, là một thánh nhân với trí-tuệ thâm 


nhập, là người đang đứng vững chắc ngay trước cửa bước vào sự Bất Tử.” 


(2)-(11) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự sinh-ra (sinh)?....... cái gì 
là những sự tạo-tác có ý (hành)? ... [giống các định nghĩa trong đoạn kinh 
XÃ vi|::: ::. Chỉ Bát Thánh Đạo này là con-đường dẫn tới sự châm-dứt những 
sự tạo-tác cô ý (hành diệt); đó gồm: chánh-kiến ... chánh-định. 

- “Này các Tỳ kheo, khi một người đệ tử thánh thiện hiểu được như vậy 
về những sự tạo-tác cố ý (hành), nguồn-gốc của chúng, sự chấm-dứt của 


chúng, con-đường dẫn tới sự chấm-dứt chúng, thì đây là s-biế của người đó 


Chương IX ~ Chiếu Ánh Sáng Trí-Tuệ * 351 


về nguyên-lý (về giáo pháp). Bằng phương tiện là nguyên-lý này (là “sự khởi- 
sinh tùy thuộc”)— đã được nhìn thấy, đã được hiểu, đã được chứng ngộ tức 
thì, đã được xác minh— người đó ứng dụng phương pháp (nguyên lý) này 
cho cho quá khứ và tương lai như vầy: “Những tu sĩ và bả-la-môn nào trong 
quá khứ ... Những tu sĩ và bà-la-môn nào trong fương lai... ... Đây là sự- 
biết của người đó về tính kế-thừa. 

“Này các Tỳ kheo, khi một đệ tử thánh thiện đã thanh lọc và làm trong 
sạch hai loại sự-biết—sự-biết về nguyên-lý và sự-biết về tính kế-thừa— thì 
người đó được gọi là một đệ tử thánh thiện đã thành tựu về cách-nhìn (chánh 


kiên) ... là người đang đứng vững chắc ngay trước cửa bước vào sự Bât Tử.” 


(SN 12:33, Quyên 2) 


(đd) Một Giáo Lý Trung Đạo 
Ở Sãvatthi. 


Lúc đó có Ngài Kaccãnagotta đã đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế 


Tôn, ngôi xuông một bên, và thưa: 


“Thưa Thế Tôn, thường nghe nói: “Cách-nhìn đúng đắn, cách-nhìn đúng 


đắn.” Thưa Thế Tôn, theo cách nào là có cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến)?” 


(1) “Này Kaccãna, hầu hết trong thế gian này (trừ các bậc thánh nhân) 
đều phụ thuộc vào hai mặt quan-điểm— một là “ý-niệm có sự hiện-hữu 
trường tồn' (thường kiến), và hai là 'ý-niệm không có sự hiện-hữu trường 
tồn” (đoạn kiến). Nhưng đối với người đã nhìn thấy nguồn gốc khởi-sinh 
(sinh) của thế giới đúng như nó thực là, băng trí-tuệ chánh đúng, thì người đó 
không còn tư tưởng (ý niệm) vỀ sự “không-hiện-hữu' đối với thế giới; (tức 
không coi thế giới là không hiện hữu, vì rõ ràng nó có khởi sinh). Và đối với 
người đã nhìn thấy sự chẩm-dứ (diệt) của thế giới đúng như nó thực là, bằng 
trí-tuệ chánh đúng, thì người đó không còn tư tưởng về sự “luôn-hiện-hữu? 
đối với thế giới; (tức không còn coi thế giới là hiện hữu trường tổn, vì rõ 


ràng nó có biến diệt).*°9 


352 » Trích chọn Các Kinh theo các chủ đê giáo lý 


(2) “Này Kaccana, hầu hết trong thế gian bị trói buộc bởi sự dính-líu, sự 
dính-chấp, và sự cố-chấp.?®! Nhưng có người này [nhờ có chánh-kiến nên] 
không bị dính líu và dính chấp bởi sự dính-líu và sự dính-chấp đó, bởi quan- 
điểm này nọ của tâm, bởi sự cố-chấp, bởi khuynh-hướng tiềm ân (tùy miên); 
người đó không còn quan niệm về một “cái “ta” của mình (bản ngã, tự ngã) 
nảo cả.'332 Người đó không còn lờ mờ hay nghi ngờ về chân-lý, (biết rõ): thứ 
gì khởi sinh chỉ là khổ khởi sinh, thứ gì chấm dứt chỉ là khổ chấm dứt; (tức: 
chỉ có khô sinh và khổ diệt). Sự-biết về điều này của người đó là không phụ 
thuộc vào người khác (tự mình thấy biết, tự trí). Này Kaccana, theo cách như 


vậy là có cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến).*°° 


(3) “Này Kaccana, (nếu nói) “tất cả đều hiện hữu”: đây là một cực đoan. 
(nêu nói) “Tất cả đều không hiện hữu”: đây là một cực đoan thứ hai. Không 
ngã theo cực đoan nào, Như Lai chỉ dạy Giáo Pháp trung-đạo (sự khởi-sinh 
tùy thuộc) như vây: “Do có vô-minh (vô minh) là điều-kiện (duyên), nên có 
[sinh ra] những sự tạo-tác cố ÿ (hành); do có những sự tạo-tác cố ÿ (hành) là 
điều-kiện, nên có /c (thức)... Đó là nguôn-gốc của toàn bộ đồng khô này. 
Nhưng, với sự phai biễn và chấm dứt vô-minh (vô minh diệt) thì chấm dứt 
những sự tạo-tác-cô-ý (hành diệt); khi chấm dứt những sự tạo-tác cố ý (hành 
diệt) thì chấm dứt thức (thức diệt)... Đó là sự chẩm-đứ: của toàn bộ đống 


khổ này.” 
(SN 12:15, Quyền 2) 


(e) Sự Liên- Tục Của Thức 

Ở Sãvatthi. 

(1) “Này các Tỳ kheo, điều gì con người ý-định, và điều gì người dự- 
tính, và bất cứ điều gì người có khuynh-hướng theo đó: thì điều này trở thành 
một cơ-sở cho sự liên-tục (duy trì) của thức. Khi có một cơ-sở, là có một trợ 
giúp (duyên) cho sự lập-thành của thức. Khi thức (thức) được lập thành và đã 


tăng trưởng là có sự sản-sinh ra sự hiện-hữu mới (hữu) trong tương lai. Khi 


Chương IX — Chiếu Ánh Sáng Trí-Tuệ * 353 


có sự sản-sinh ra sự hiện-hữu mới (hữu) trong tương lai, là có sự sinh-ra 
(sinh) sau đó, rồi có sự già-chết (lão tử), sự buôn sầu, than khóc, đau khổ, ưu 
phiền, và tuyệt vọng (sầu, bi, khổ, ưu, não) xảy ra. Đó là nguồn-gốc của toàn 
bộ đồng khổ này.°°* 


(2) “Này các Tỳ kheo, nếu người không ý-định, và người không dự-tính, 
nhưng người vẫn có một khuynh-hướng theo điều gì: thì điều này cũng trở 
thành một cơ-sở cho sự liên-tục của thức. Khi có một cơ-sở, là có một trợ 
giúp cho sự lập-thành của thức. Khi thức (thức) được lập thành ... Đó là 


nguồn-gốc của toàn bộ đông khô này.” 


(3) “Nhưng, này các Tỳ kheo, nếu người không ý-định, và người không 
dự-tính, và người cũng không có khuynh-hướng theo một điều nào: thì sẽ 
không có một cơ-sở cho sự liên-tục của thức. Nếu không có một cơ-sở, là 
không có sự trợ giúp cho sự lập-thành của thức. Nếu thức (thức) không được 
lập thành và tăng trưởng /Ù? không có sự sản-sinh ra sự hiện-hữu mới trong 
tương lai. Nếu không có sự sản sinh ra sự hiện-hữu mới (hữu) trong tương 
lai, thì không có sự sinh-ra (sinh) sau đó (hết hữu thì hết sinh), (cho nên 
cũng) không có sự già-và-chết, không có sự buôn sầu, than khóc, đau khổ, ưu 


phiên, và tuyệt vọng. Đó là sự chẩm-dứ của toàn bộ đồng khô này.”?°9 


(SN 12:38, Quyên 2) 


() Sự Sinh-Diệt của Thế giới 

Ở Sãvatthi. 

“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy nguồn-gốc và sự phai-biễn của 
thế giới.*°” Hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng. Ta sẽ nói.” 

“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn nói điều này: 

(1) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là nguồn-gốc của thế giới? Tùy thuộc 
vào mắt và những hình-sắc, nên có thức-mắt khởi sinh. Sự gặp nhau của ba 


thứ đó là sự tiêp-xúc. Do có sự tiêp-xúc (xúc) là điêu-kiện (duyên), nên có 


354 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đê giáo lý 


[sinh ra] cảm-giác (thọ); do có cảm-giác là điều-kiện, nên có dục-vọng (ái); 
do có dục-vọng là điều-kiện, nên có sự dính-chấp (thủ); do có sự dính-chấp 
là điều-kiện, nên có sự hiện-hữu (hữu); do có sự hiện-hữu là điều-kiện, nên 
có sự sinh-ra (sinh); do có sự sinh-ra là điều-kiện, nên có sự giả-chết, sự 
buôn sầu, than khóc, đau khổ, ưu phiên, và tuyệt vọng. Này các Tỳ kheo, đây 
là nguồn-gốc của thê giới. 

'““Tùy thuộc vào tai và những âm-thanh ... Tùy thuộc vào mũi và những 
mùi-hương ... Tùy thuộc vào lưỡi và những mùi-vỊ ... Tùy thuộc vào thân và 
những thứ hữu-hình chạm xúc ... Tùy thuộc vào tâm và những hiện-tượng 
thuộc tâm, nên có thức-tâm khởi sinh. Sự gặp nhau của ba thứ đó là sự tiếp- 
xúc. Do có sự tiếp-xúc (xúc) là điều-kiện (duyên), nên có [sinh ra] cảm-giác 
(thọ); do có cảm-giác là điều-kiện, nên có dục-vọng (ái)... do có sự sinh-ra 
là điều-kiện, nên có sự già-chết (lão tử), sự buồn sầu, than khóc, đau khổ, ưu 
phiền, và tuyệt vọng (sầu, bi, khổ, ưu, não). Này các Tỳ kheo, đây là nguồn- 
gốc của thế giới. 

(2) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự phai-biến của thế giới? Tùy thuộc 
vào mắt và những hình-sắc, nên có thức-mắt khởi sinh. Sự gặp nhau của ba 
thứ đó là sự tiếp-xúc. Do có sự tiếp-xúc (xúc) là điều-kiện (duyên), nên có 
[sinh ra] cảm-giác (thọ); do có cảm-giác là điều-kiện, nên có dục-vọng (ái). 
Nhưng, với sự phai biến và chấm dứt dục-vọng này (ái diệt) thì chấm dứt sự 
dính-chấp (thủ diệt); khi chấm dứt sự dính-chấp thì chấm dứt sự hiện-hữu 
(hữu diệt); khi chấm dứt sự hiện-hữu thì chấm dứt sự sinh-ra (sinh diệt); khi 
chấm dứt sự sinh-ra là châm dứt sự già-chết (lão tử diệt), sự buôn sầu, than 
khóc, đau khổ, ưu phiền, và tuyệt vọng (sầu, bi, khổ, ưu, não diệt). Đó là sự 
chấm-dứt của toàn bộ đông khổ này. Này các Tỳ kheo, đây chính là sự phai- 
biến của thê giới. 

“Tùy thuộc vào tai và những âm-thanh ...... Tùy thuộc vào tâm vả 
những hiện-tượng thuộc tâm, nên có thức-tâm khởi sinh. Sự gặp nhau của ba 
thứ đó là sự tiếp-xúc. Do có sự tiếp-xúc (xúc) là điều-kiện (duyên), nên có 


[sinh ra] cảm-giác (thọ); do có cảm-giác là điều-kiện, nên có dục-vọng (ái). 


Chương IX — Chiếu Ánh Sáng Trí-Tuệ * 355 


Nhưng, với sự phai biến và chấm dứt dục-vọng này (ái diệt) thì chấm dứt sự 
dính-chấp (thủ diệt)... khi chấm dứt sự sinh-ra là chấm dứt sự già-chết (lão 
tử diệt), sự buồn sầu, than khóc, đau khổ, ưu phiền, và tuyệt vọng (sầu, bị, 
khổ, ưu, não diệt). Đó là sự chẩm-đứ¿ của toàn bộ đồng khổ này. Này các Tỳ 
kheo, đây chính là sự phai-biển của thế giới.” 


(SN 12:44, Quyền 2) 


(5) Bằng Cách (Phân Tích) Bỗn Diệu Đề 
(a) Những Chân Lý Của Tất Cả Các Vị Phật 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, những A-la-hán, bậc Toàn Giác nào trong guá-khứ 
đã hoàn toàn giác ngộ về mọi sự đúng như chúng thực là, thì (có nghĩa là) tất 
cả họ đều giác ngộ Bốn Diệu Đề đúng như chúng thực là. Những A-la-hán, 
bậc Toàn Giác nào trong /ương-la¡ sẽ hoàn toàn giác ngộ mọi sự đúng như 
chúng thực là, thì tất cả họ đều giác ngộ Bốn Diệu Đề đúng như chúng thực 
là. Những A-la-hán, bậc Toàn Giác nào trong ;/ện-fg¡ đã giác ngộ mọi sự 
đúng như chúng thực là, thì tất cả họ đều đã giác ngộ Bốn Diệu Đề đúng như 
chúng thực là. 


“Bốn đó là gì? Diệu-đề về sự khổ, diệu-đề về nguồn-góc khổ, diệu-đề về 
sự chấm-dứt khổ, diệu-đề về con-đường dẫn tới sự chấm-dứt khổ. Những A- 
la-hán, bậc Toản Giác nào trong quá-khứ ... trong tương-lai ... trong hiện-tại 
đã giác ngộ mọi sự đúng như chúng thực là, thì tất cả họ đều đã giác ngộ Bốn 
Diệu Đề đúng như chúng thực là. 


“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, nên tạo sự cô-găng đê hiệu: “Đây là khô'. 
Nên tạo sự cô-găng đê hiệu: “Đây là nguôn-gôc khô”. Nên tạo sự cô-găng đê 
hiệu: “Đây là sự châm-dứt khô”. Nên tạo sự cô-găng đê hiệu: “Đây là con- 


kệ 
399: 


đường dẫn tới sự châm-dứt khô". 


(SN 56:24, Quyền 5) 


356 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đê giáo lÿ 


(b) Bốn Diệu Đề Là Thực 


“Này các Tỳ kheo, bốn điều này là thực, không sai, không khác. °° Bốn 
đó là gì? 

“*Đây là sự khổ”: này Tỳ kheo, điều này là thực, không sai, không khác. 
“Đây là nguồn-gốc khổ': đây là thực, không sai, không khác. “Đây là sự 
chấm-dứt khổ”: đây là thực, không sai, không khác. “Đây là con-đường dẫn 
tới sự chấm-dứt khổ”: đây là thực, không sai, không khác. 


“Này các Tỳ kheo, bốn điều này là thực, không sai, không khác. 


“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, nên tạo sự cô-găng đê hiệu: “Đây là khô'. 
Nên tạo sự cô-găng đê hiệu: “Đây là nguôn-gôc khô”. Nên tạo sự cô-găng đê 
hiệu: “Đây là sự chầm-dứt khô”. Nên tạo sự cô-găng đê hiệu: “Đây là con- 


đường dẫn tới sự châm-dứt khô'.” 


(SN 56:20, Quyên 5) 


(c) Chỉ Như Một Nắm Lá 

Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Kosambi, trong một khu rừng 
cây sửm„sapa. Lúc đó đức Thế Tôn lấy lên một số lá cây sửwsapä trong tay và 
nói với các Tỳ kheo: 

“Này các Tỳ kheo, các thầy nghĩ sao, cái nào nhiều hơn: nắm lá sửwsapä 


trong tay ta hay số lá cây trong rừng này?” 


“Thưa Thế Tôn, nắm lá trong tay Thế Tôn là số ít ỏi, số lá cây trong 
rừng này mới là rất nhiều.” 

“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, những điều ta đã trực-tiếp biết 
nhưng không nói cho các thầy là rất nhiều, những điều ta đã dạy cho các thầy 
chỉ là số ít. Và, này các Tỳ kheo, tại sao ta không dạy rất nhiều điều đó? Bởi 


vì chúng không ích lợi, không liên quan đên căn bản của đời sông tâm linh, 


Chương IX — Chiếu Ánh Sáng Trí-Tuệ * 357 


không dẫn tới sự ghê-sợ, sự chán-bỏ, sự châm-dứt, sự bình-an, trí-biết trực 


tiếp, sự giác-ngộ, Niết-bàn. Do vậy ta đã không dạy chúng cho các thầy. 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là những điều ta đã dạy? Ta đã dạy: “Đây 
là sự khổ”; ta đã dạy: “Đây là nguồn-gốc khổ”; ta đã dạy: “Đây là sự chấm- 
dứt khổ”; ta đã dạy: “Đây là con-đường dẫn tới sự chấm-dứt khổ”. Và, này 
các Tỳ kheo, tại sao ta đã dạy những điều này? Bởi vì chúng là ích lợi, liên 
quan đến căn bản của đời sống tâm linh, dẫn tới sự ghê-sợ, sự chán-bỏ, sự 
chấm-dứt, sự bình-an, trí-biết trực tiếp, sự giác-ngộ, Niết-bàn. Do vậy ta đã 


dạy chúng cho các thầy. 


“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, nên tạo sự cô-găng đê hiệu: “Đây là khô". 
Nên tạo sự cô-găng đê hiệu: “Đây là nguôn-gôc khô”. Nên tạo sự cô-găng đê 
hiệu: “Đây là sự châm-dứt khô”. Nên tạo sự cô-găng đê hiệu: “Đây là con- 


đường dẫn tới sự chắm-dứt khô'.” 


(SN 56:31, Quyền 5) 


(d) Do Không Hiểu và Không Thâm Nhập 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở xứ người Vajji (Bạt-kỳ), ở làng 
Koti (Kotigama). Ở đó đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ kheo như vây: 


(1) “Này các Tỳ kheo, chính do không hiểu và không thâm nhập Bốn 
Diệu Đề cho nên các người và ta đã lang thang và trôi giạt trong vòng luân- 
hồi sinh tử dài thăm thắm này. Bốn đó là gì? 

“Này các Tỳ kheo, đó là, do không hiểu và không thâm nhập điệu-để về 
sự khổ cho nên các người và ta đã lang thang và trôi giạt trong vòng luân hồi 
sinh tử dài thăm thắm này. Do không hiểu và không thâm nhập điệu-để về 
nguôn-gốc khô. ... diệu-để về sự chấm-dứt khổ. ... diệu-để con-đường dẫn tới 
sự chấm-dứt khổ cho nên các người và ta đã lang thang và trôi giạt trong 
vòng luân hôi sinh tử dài thăm thắm này. 


358 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đê giáo lÿ 


(2) “Này các Tỳ kheo, điệu-để về sự khổ đó đã được hiểu và thâm nhập. 
Diệu-đề về nguôn-gốc khổ đó đã được hiểu và thâm nhập. Diệu-để về sự 
chấm-dứt khô đó đã được hiểu và thâm nhập. Diệu-để về con-đường dẫn tới 
sự chẩm-dứt khổ đó đã được hiểu và thâm nhập. Dục-vọng muốn được hiện- 
hữu (hữu ái) đã bị cắt bỏ; đường-dẫn tới sự (tái) hiện-hữu đã bị hủy diệt; giờ 
không còn sự tái hiện-hữu (tái sinh) nữa.” 


(SN 56:21, Quyên 5) 


(e) Vực Núi 


Trong một lần đức Thế Tôn đang ở thành Rãjagaha (Vương Xá) trên 
Đỉnh Núi Kèn Kèn. Rồi đức Thế Tôn nói với các Tỳ kheo như vầy: “Này các 
Tỳ kheo, chúng ta cùng lên đỉnh núi Patibhanakuta (Đỉnh Linh Cảm) để an 


trú ban ngày.” 


“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại. Rồi đức Thế Tôn cùng một số 
Tỳ kheo lên Đỉnh Linh Cảm. Một Tỳ kheo nhìn thấy một vực núi bên Đỉnh 
Linh Cảm và thưa với đức Thế Tôn: “Vực núi đó thiệt là dựng đứng, thưa 
Thế Tôn; vực núi đó là cực kỳ đáng sợ. Nhưng thưa Thế Tôn, còn có vực núi 


nào dựng đứng hơn và đáng sợ hơn không?” 
“Có đó, này Tỳ kheo.” 


“Nhưng thưa Thế Tôn, vực núi nào có thể dựng đứng hơn và đáng sợ 


hơn vực núi đó?” 


(1) “Này Tỳ kheo, những tu sĩ và bà-la-môn nào không hiểu được đúng 
như nó thực là: “Đây là khổ. Đây là nguồn gốc khô. Đây là sự chấm-dứt khô. 
Đây là con-đường dẫn tới sự chắm-dứt khổ'— thì họ cứ thích thú những sự 
tạo-tác cô ý (các hành) dẫn tới sự sinh, già, chết; họ cứ thích thú những sự 
tạo-tác cố ý dẫn tới sự buồn sầu, than khóc, khổ đau, ưu phiền, và tuyệt vọng 
(sầu, bi, khổ, ưu, não). Sau khi đã tạo ra những sự tạo-tác cố ý như vậy, họ 
rớt xuống vực núi của sự sinh, giả, chết; họ rớt xuống vực núi của sự buồn 


sầu, than khóc, khổ đau, ưu phiền, và tuyệt vọng. Họ không được giải thoát 


Chương IX — Chiếu Ánh Sáng Trí-Tuệ * 359 


khỏi sinh, già, chết; không được giải thoát khỏi sự buôn sầu, than khóc, khổ 
đau, ưu phiền, và tuyệt vọng, không được giải thoát khỏi sự khổ, ta nói 


vậy."”” 


(2) “Nhưng, này các Tỳ kheo, những tu sĩ và bà-la-môn nào hiểu được 
đúng như nó thực là: “Đây là khổ ... Đây là con-đường dẫn tới sự chấm-dứt 
khổ '— thì họ không thích thú những sự tạo-tác cố ý (các hành) dẫn tới sự 
sinh, già, chết; họ không thích thú những sự tạo-tác cô ý dẫn tới sự buồn sầu, 
than khóc, khô đau, ưu phiền, và tuyệt vọng. Vì không thích thú những sự 
tạo-tác cô ý, nên họ không tạo ra những sự tạo-tác cô ý như vậy, họ không rót 
xuống vực núi của sự sinh, già, chết; họ không tớt xuống VỰC TÚI Của sự 
buôn sâu, than khóc, khổ đau, ưu phiền, và tuyệt vọng. Họ được giải thoát 
khỏi sinh, già, chết; được giải thoát khỏi sự buồn sầu, than khóc, khổ đau, ưu 


phiền, và tuyệt vọng; được giải thoát khỏi sự khổ, ta nói vậy. 


“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, nên tạo sự cô-găng đê hiệu: “Đây là khô'. 
Nên tạo sự cô-găng đê hiệu: “Đây là nguôn-gôc khô”. Nên tạo sự cô-găng đê 
hiệu: “Đây là sự châm-dứt khô”. Nên tạo sự cô-găng đê hiệu: “Đây là con- 


3.99 


đường dẫn tới sự chấm-dứt khô". 


(SN 56:42, Quyên 5) 


( Sự Đột Phá 


(1) “Này các Tỳ kheo, nếu có ai nói rằng: “Chưa làm được sự đột-phá 
(sự chứng ngộ, thâm nhập) vào Diệu-để về sự khổ đúng như nó thực là; chưa 
làm được sự đột-phá vào Diệu-đề về nguồn-góc khổ đúng như nó thực là; 
chưa làm được sự đột-phá vào Diệu-để về sự chẩm-dứt khổ đúng như nó thực 
là; chưa làm được sự đột-phá vào Diệu-đề về con-đường dẫn tới sự chấm-dứt 
khổ đúng như nó thực là, tôi (vẫn) sẽ hoàn toàn làm được sự chấm-dứt 
khổ'— thì điều đó là không thẻ. 


- “Này các Tỳ kheo, ví dụ có aI nói răng: “Sau khi làm xong cái rô băng 


lá acacia (lá cây keo) hoặc lá thông hoặc lá cây myrobalan, (đều là các loại lá 


360 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đê giáo lÿ 


kim, lá nhỏ, yếu), *'° tôi sẽ đựng được nước hay đựng được trái cọ dừa”, thì 
điều đó là không thể. Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, nếu ai nói rằng: 
“Chưa làm được sự đột-phá vào Diệu-để về sự khổ đúng như nó thực là ... tôi 


(vẫn) hoàn toàn làm được sự chấm-dứt khổ”— thì điều đó là không thẻ. 


(2) “Nhưng, này các Tỳ kheo, nếu ai nói rằng: “Sau khi đã làm được sự 
đột-phá vào Diệu-để về sự khổ đúng như nó thực là, sau khi đã làm được sự 
đột-phá vào Diệu-đề về nguôn-gốc khổ đúng như nó thực là, sau khi đã làm 
được sự đột-phá vào Diệu-để về sự chẩm-dứt khổ đúng như nó thực là, sau 
khi đã làm được sự đột-phá vào Diệu-để về con-đường dẫn tới sự chấm-dứt 
khổ đũng như nó thực là, tôi sẽ hoàn toàn làm được sự chấm-dứt khổ'—thì 
điều đó là có thể. 

- “Này các Tỳ kheo, ví dụ có ai nói rằng: “Sau khi làm xong cái rỗ bằng 
lá sen hoặc lá kino hoặc lã mãluva, (đều là các loại lá to, lá rộng, chắc, 
kín),*? tôi sẽ đựng được nước hay đựng được trái cọ đừa', thì điều đó là có 
thể. Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, nếu ai nói rằng: “Sau khi đã làm 
được sự đột-phá vào Diệu-để về sự khổ đũng như nó thực là ... tôi sẽ hoàn 


toàn làm được sự chấm-dứt khổ'—thì điều đó là có thể. 


“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, nên tạo sự cố-gắng để hiểu: “Đây là khổ'. 
Nên tạo sự cố-gắng để hiểu: “Đây là nguồn-gốc khổ”. Nên tạo sự cố-gắng để 
hiểu: “Đây là sự chấm-dứt khổ”. Nên tạo sự cố-gắng để hiểu: “Đây là con- 
đường dẫn tới sự chấm-dứt khổ'.” 


(SN 56:32, Quyên 5) 


(g) Tiêu Diệt Những Ô-Nhiễm 


“Này các Tỳ kheo, ta nói sự tiêu diệt ô-nhiễm là cho người biết và thấy, 
không phải cho người không biết và không thấy." Sự tiêu diệt ô-nhiễm xảy 
đến cho người thấy cái gì, cho người biết cái gì? Sự tiêu diệt ô-nhiễm sẽ xảy 
đến cho người biết và thấy: “Đây là sự khổ; cho người biết và thấy: “Đây là 
nguồn-gốc khổ'; cho người biết và thấy: “Đây là sự chấm-dứt khổ”; cho 


Chương IX — Chiếu Ánh Sáng Trí-Tuệ * 361 


người biết và thấy: “Đây là con-đường dẫn tới sự chấm-dứt khổ". Sự tiêu diệt 


ô-nhiễm xảy đến cho người thấy như vậy, cho người biết như vậy. 


“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, nên tạo sự cố-gắng để hiểu: “Đây là khổ'. 
Nên tạo sự cố-gắng đề hiểu: “Đây là nguôn-gốc khổ”. Nên tạo sự cố-gắng để 
hiểu: “Đây là sự chấm-dứt khổ”. Nên tạo sự cố-gắng để hiểu: “Đây là con- 
đường dẫn tới sự chấm-dứt khổ'.” 


(SN 56:25, Quyền 5) 


5. MỤC TIỂU CỦA TRÍ-TUỆ 
(1) Niết-bàn là gì? 


Trong một lần Ngài Xá-lợi-phất đang sống ở xứ Magadha (Ma-kiệt-đà), 
ở làng Nalaka (Nalakagama). Lúc đó có một du sĩ tên là Jambukhadaka 
(Người Ăn Táo Hồng) đến gặp thầy Xá-lợi-phất và chào hỏi với thầy.“ Sau 
khi họ xong phần chào hỏi thân thiện, ông ta ngồi xuống một bên và nói với 
thầy Xá-lợi-phất: 

- “Này thiện hữu Xá-lợi-phất, thường nghe nói “Niết-bàn, Niết-bàn'. 
Giờ cái gì là Niết-bàn?” 

“Này thiện hữu, sự tiêu diệt tham, sự tiêu diệt sân, sự tiêu diệt s1: đây 
được gọi là Niết-bàn.”3 

- “Nhưng, này thiện hữu, có con-đường (đạo) nào, có đường-đi nào để 
chứng ngộ Niết-bàn?” 

“Này thiện hữu, có một con-đường, có một đường-đi để chứng ngộ 
Niết-bàn.” 

- “Và, này thiện hữu, cái gì là con-đường, cái gì là đường-đi để chứng 
ngộ Niết-bàn?” 

“Này thiện hữu, đó là con đường Tám Phần Thánh Thiện (Bát thánh 
đạo); đó gồm: chánh-kiến, chánh tư-duy, chánh-ngữ, chánh-nghiệp, chánh- 


362 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đê giáo lÿ 


mạng, chánh tinh-tắn, chánh-niệm, và chánh-định (cách-nhìn đúng đắn, ý- 
định đúng đắn, lời-nói đúng đắn, hành-động đúng đắn, sự mưu-sinh đúng 
đắn, sự nỗ-lực đúng đắn, sự tâm-niệm đúng đắn, và sự định-tâm đúng đắn). 


Này thiện hữu, đây là con-đường, đây là đường-đi để chứng ngộ Niết-bàn.” 


- “Thật hay là con-đường này, này thiện hữu, thật hay là đường-đi này 
để chứng ngộ Niết-bàn! Và bấy nhiêu đó đã đủ để chuyên-chú (tu tập), này 
thiện hữu Xá-lợi-phất.” 


(SN 38:01, Quyền 4) 


(2) Ba Mươi Ba Chữ Đông Nghĩa với Niễt-bàn 
Ở Sãvatthi. 


() “Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy sự vô-vi (không còn bị 
điều-kiện) và con-đường dẫn tới trạng thái vô-vi. Hãy lắng nghe điều đó ... 


(a) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự vô-v1? Đó là sự tiêu diệt tham, sự 


tiêu diệt sân, sự tiêu diệt s1: đây được gọi là sự vô-vI. 


(b) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là con-đường dẫn tới trạng thái vô-vi? 
Đó là “sự chánh-niệm hướng vào thân”: đây là con-đường dẫn tới trạng 


thái vô-vI1...... 


(ID) “Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy về sự không còn ngã- 
hướng (bất tùy hướng, không còn khuynh-hướng này nọ)... sự không còn ô- 
nhiễm (sạch nhiễm; lậu tận) ... bờ bên-kia (bỉ ngạn) ... sự vi-tễ ... sự rất-khó 
nhìn-thấy được ... sự không-già ... sự chắc-chăn (ốn định) ... sự không còn 
tan-rã (không còn hoại diệt)... sự không thể-hiện (không còn xuất hiện, 
không còn hiện hữu) ... sự không còn tăng-phóng”'” ... sự bình-an.... sự bất- 
tử... sự siêu-phàm ... sự phước-lành ... sự an-ninh ... sự diệt-dục (tiêu-diệt 
dục-vọng) ... sự kỳ-diệu ... sự tuyệt vời ... sự vô-bệnh ... trạng thái vô-bệnh 
... Niết-bàn.... sự không còn đau-khổ.... sự chán-bỏ.... sự thanh-khiết 
(thanh tịnh) ... sự tự-do ... sự không còn dính-dán ... hòn-đảo ... nơi trú-ân 


Chương IX — Chiếu Ánh Sáng Trí-Tuệ * 363 


... nơi tj-nạn ... nơi nương-tựa ... đích-đến, và con-đường dẫn tới đích-đến. 


Hãy lăng nghe và chú tâm kỹ càng, ta sẽ nói .... 


(a) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là đích-đến? Đó là sự tiêu diệt tham, sự 


tiêu diệt sân, sự tiêu diệt sỉ: đây được gọi là đích-đến. 


(b) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là con-đường dẫn tới đích-đến? Đó là 


sự chánh-niệm hướng vào thân: đây là con-đường dẫn tới đích-đến đó ... ... 


“Như vậy, này các Tỳ kheo, ta đã dạy cho các thầy sự vô-vi, sự không 
còn ngã-hướng ... ... đích-đến, và con-đường dẫn tới đích-đến đó. Này các 
Tỳ kheo, những gì cần làm bởi một người thầy bi-mẫn vì lòng bi-mẫn đối với 
những đệ tử vì mong muốn họ được phúc lợi, thì ta đã làm xong cho các 
thầy. Này các Tỳ kheo, đây có mấy gốc cây, kia có mấy chòi trống. Này các 
Tỳ kheo, hãy thiền tập, đừng lơ tâm xao lãng, đừng đề sau này phải hối tiếc. 
Đây là chỉ thị của ta cho các thầy.” 


(SN 43:01—43:44 kế: hợp, Quyên 4) 


(3) Cá Cánh Xứ Đó 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Sãvatthï (Xá-vệ), trong Khu 
Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Bấy giờ, trong lúc đức Thế Tôn đang 
chỉ dẫn, tạo cảm hứng, và làm hoan hỷ các Tỳ kheo bằng một bài nói chuyện 
về Giáo Pháp liên quan tới Niết-bàn, và các Tỳ kheo đó đang rất tiếp thu và 
chú tâm, tập trung toản bộ tâm và sự chú ý vào việc lắng nghe Giáo Pháp. 


Rôi, sau khi nhận ra ý-nghĩa đó, đức Thê Tôn đã nói ra những lời cảm 


hứng như vầy: 


“Này các Tỳ kheo, có một cơ-sở (cảnh xứ) ở đó không có yếu tố đất, 
nước, nhiệt hay khí; cũng không phải cảnh xứ không gian vô biên (không vô 
biên xứ), không phải cảnh xứ thức vô biên (thức vô biên xứ), không phải 
cảnh xứ không-có-gì (vô sở hữu xứ), không phải cảnh xứ không-có nhận- 
thức cũng không-phải không-còn nhận-thức (phi tưởng phi phi tưởng xứ); 


364 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đê giáo lý 


cũng không phải thế giới này, không phải thế giới khác; cũng không phải mặt 
trời hay mặt trăng. *“° Ở đây, này các Tỳ kheo, ta nói (cảnh xứ đó) không còn 
sự đến, sự đi, hay sự đứng yên; không còn biến diệt và không còn tái sinh. Ở 
đây không còn được thiết lập, không còn chuyển động, không có sự nương 
trợ. Đơn giản đó là sự chấm-dứt khổ.” 


(Ud 8:01; 80) 


(4) Sự Không Còn Sinh (Vô Sinh) 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Sãvatthï (Xá-vệ), trong Khu 
Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Bấy giờ, vào lúc đức Thế Tôn đang 
chỉ dẫn, tạo cảm hứng, và làm hoan hỷ các Tỳ kheo bằng một bài nói chuyện 
về Giáo Pháp liên quan tới Niết-bàn, và các Tỳ kheo đó đang rất tiếp thu và 


chú tâm, tập trung toàn bộ tâm và sự chú ư vào việc lắng nghe Giáo Pháp. 


Rồi, sau khi nhận ra ý-nghĩa đó, đức Thế Tôn đã nói ra những lời cảm 
hứng như vầy: 


“Này các Tỳ kheo, có một trạng thái không còn sự sinh-ra, không còn 
sự trở-thành, không còn do tạo-nên, không còn do điều-kiện (vô sinh, vô 
hữu, vô tác, vô vi). Này các Tỳ kheo, nếu không có trạng thái không còn sự 
sinh-ra, không còn sự trở-thành, không còn do tạo-nên, không còn do điều- 
kiện, thì đâu có sự thoát-khỏi khỏi thứ còn bỊ-sinh, còn trở-thành (hiện hữu), 
còn do tạo-nên, còn do điều-kiện (hữu sinh, hữu hữu, hữu tác, hữu-vi). 
Nhưng bởi vì có một trạng thái không còn sinh, không còn trở-thành, không 
còn do tạo-nên, không còn do điều-kiện cho nên có sự thoát-khỏi khỏi thứ 


còn bị sinh, còn bị trở-thành, còn bị tạo-tác, còn bị điêu-kiện.” 


(Ud 8:03; 80-81) 


(5) Hai Vếu Tố Niễt-Bàn 


Chương IX — Chiếu Ánh Sáng Trí-Tuệ * 365 


“Này các Tỳ kheo, có hai yếu tố (giới) Niết-bàn. Hai đó là gì? Đó là yếu 
tố Niết-bàn còn tàn dư hơi hướng (hữu dư y Niết-bàn giới) và yếu tố Niết- 
bàn không còn tàn dư hơi hướng (vô dư y Niết-bàn giới). 


(1) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là yêu tổ Niết-bàn còn tàn dư hơi 
hướng? (¡) Ở đây, một Tỳ kheo là một A-la-hán, người đã tiêu diệt mọi ô- 
nhiễm, người đã sống đời sống tâm linh, đã làm xong những gì cần phải làm, 
đã đặt xuống gánh nặng, đã đạt tới mục-tiêu, đã tiêu diệt những gông-cùm 
của (trói buộc) sự hiện-hữu, là người đã được giải-thoát hoàn toàn bằng trí- 
biết cuối-cùng. (ii) Tuy vậy, năm căn cảm-nhận (giác quan) của vị này vẫn 
còn [chưa bị phá bỏ], do đó vị này vẫn còn trải nghiệm thứ thích và thứ ghét, 
vẫn còn cảm nhận sự sướng và sự khô. Chính sự tiêu điệt tham, sân, sỉ trong 
trong vị này được gọi là Niết-bàn còn tàn dư hơi hướng. 


(2) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là Niết-bàn không còn tàn dư hơi 
hướng? (1) Ở đây, một Tỳ kheo là một A-la-hán, người đã tiêu diệt mọi ô- 
nhiễm, ... là người đã được giải thoát hoàn toàn bằng trí-biết cuối-cùng. (ii) 
Đối với vị này, ở đây ngay trong kiếp này, tất cả thứ được cảm nhận, không 
còn được thích thú, sẽ trở nên nguội-mát ngay tại đây. Này các Tỳ kheo, 


trạng thái đó được gọi là Niết-bàn không còn tàn dư tàn dư hơi hướng. 
“Này các Tỳ kheo, đó là hai yếu tố Niết-bàn.” 
(It 44) 


(6) Lửa và Đại Dương 
15. [Du sĩ Vacchagotta đã hỏi đức Thế Tôn:] “Như vậy Thầy Cồ-Đàm 


có hê năm giữ một quan-điêm do suy đoán (tự biện) nào không?” 


“Này Vaccha, “quan-điểm do suy đoán" là thứ Như Lai đã dẹp bỏ đi. 
Này Vaccha, vì Như Lai đã nhìn thấy?” điều này: “Này là thể-sắc (sắc), này 
là sự khởi-sinh của nó, này là sự biến-diệt của nó; này là cảm-giác (thọ), này 
là sự khởi-sinh của nó, này là sự biến-diệt của nó; này là nhận-thức (tưởng), 


này là sự khởi-sinh của nó, này là sự biên-diệt của nó; này là những sự tạo- 


366 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lÿ 


tác cô-ý (hành), này là sự khởi-sinh của chúng, này là sự biến-diệt của chúng; 
này là thức (thức), này là sự khởi-sinh của nó, này là sự biến-điệt của nó. Do 
vậy, ta nói, bằng sự tiêu diệt, sự phai biến, sự chấm dứt, sự buông bỏ và sự từ 
bỏ tất cả những sự nhìn-nhận này nọ, tất cả những sự nghĩ-ngợi, tất cả sự tạo 
nên cái “ta` (ngã kiến), sự tạo nên cái “của-ta' (ngã sở kiến), và khuynh- 
hướng tiềm ân tạo nên sự tự-ta (tùy miên ngã mạn), Như Lai được giải-thoát 
nhờ sự không còn dính-chấp (diệt thủ).” 


16. “Thầy Cô-Đàm, khi tâm của một Tỳ kheo được giải-thoát như vậy, 
người đó [sau khi chết] tái hiện (tái sinh) ở đâu?” 


›› 350 


“Này Vaccha, chữ “tái hiện” không áp dụng ở đây. 

“Thầy Cồ-Đàm, nếu vậy là người đó không tái hiện?” 

“Này Vaccha, chữ “không tái hiện” không áp dụng ở đây.” 

“Thầy Cồ-Đàm, vậy là người đó vừa tái hiện vừa không tái hiện?” 

“Này Vaccha, chữ “vừa tái hiện vừa không tái hiện” không áp dụng ở 
đây.” 

“Thầy Cồ-Đàm, vậy là người đó không tái hiện cũng không phải không 
tái hiện?” 

“Này Vaccha, chữ “không tái hiện cũng không phải không tái hiện” 
không áp dụng ở đây.” 

17. “Khi Thầy Cồ-Đàm được hỏi [lần lượt bốn câu hỏi này], thầy đều 
[lần lượt] trả lời: “Này Vaccha, chữ [đó] không áp dụng ở đây.” Thầy Cồ- 
Đàm, ở đây tôi đã rơi vào sự hoang-mang, ở đây tôi đã rơi vào sự ngu-mờ, và 
niềm-tin tôi đã từng tích được trong những cuộc nói chuyện trước kia với 
Thầy Cồ-Đàm giờ đã biến mắt.” 

18. “Này Vaccha, điều đó đủ để gây cho ông sự hoang-mang, đủ để gây 
cho ông sự ngu-mờ. Bởi vì, này Vaccha, Giáo Pháp này là thâm sâu, khó 
nhìn thấy và khó hiểu được, (nó là) bình an và siêu phàm, không thể chứng 


ngộ được bằng lý trí, (nó là) vi tế, được chứng nghiệm bởi người có trí. Ông 


Chương IX — Chiếu Ánh Sáng Trí-Tuệ * 367 


khó mà hiểu được nó khi ông còn nắm giữ một quan-điểm khác, chấp nhận 
một giáo-lý khác, chấp thuận một một giáo-lý khác, theo đuổi một sự tu-tập 
khác, và theo một vị thầy khác (khác đạo). Giờ tới phiên ta, này Vaccha, ta sẽ 
hỏi ông điều này. Cứ trả lời theo ý ông. 

19. “Này Vaccha, ông nghĩ sao? Ví dụ lửa đang cháy trước mặt ông. 
Ông có biết: “Lửa này đang cháy trước mặt tôi” hay không”?” 


“Tôi có biết, thưa Thầy Cồ-Đàm.” 


“Này Vaccha, nếu ai hỏi ông: “Lửa này đang cháy trước mặt ông tùy 


thuộc (nhờ) vào cái øì?—khi được hỏi vậy, ông sẽ trả lời ra sao?” 

“Thầy Cô-Đàm, khi được hỏi vậy, tôi sẽ trả lời: 'Lửa này đang cháy tùy 
thuộc vào nhiên liệu là cỏ và củi.” 

“Nếu lửa trước mặt ông bị tắt đi, ông có biết: 'Lửa này trước mặt tôi đã 
bị tắt đi hay không?” 

“Tôi có biết, Thầy Cồ-Đàm.” 

“Này Vaccha, nếu ai hỏi ông: “Khi lửa trước mặt ông bị tắt đi, nó đi về 


hướng nào: về hướng đông, tây, nam, hay bắc?—khi được hỏi vậy, ông sẽ 


trả lời ra sao?” 


“Câu hỏi đó không áp dụng ở đây, Thầy Cồ-Đàm. Lửa cháy tùy thuộc 
vào nhiên liệu cỏ và củi. Khi nó cháy hết, nễu nó không có thêm nhiên liệu, 
không còn có nhiên liệu, thì nó được coi là đã tắt đi.” 

“Cũng giống như vậy, này Vaccha, Như Lai đã dẹp bỏ sắc-thân (sắc) mà 
những người mô tả Như Lai dùng nó để mô tả Như Lai;'Š! bậc ấy đã cắt bỏ 
nó tận gốc, đã làm nó thành như góc cây cọ chết, đã xóa số nó đề không còn 
khởi sinh trong tương lai. Này Vaccha, Như Lai đã được giải-thoát khỏi sự 
suy đoán (sự coi là, sự nhận định) tính theo sắc-thân, bậc ấy là thâm sâu, 
không thể đo lường và khó thể đo đạc như đại dương. Chữ “bậc ấy tái hiện” 
không áp dụng ở đây; chữ “bậc ấy không tái hiện” không áp dụng ở đây; chữ 


“bậc ấy vừa tái hiện vừa không tái hiện” không áp dụng ở đây; chữ “bậc ấy 


368 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đê giáo lÿ 


không tái hiện cũng không phải không tái hiện” không áp dụng ở đây.°°“ Như 
Lai đã dẹp bỏ cảm-giác (thọ) mà những người mô tả Như Lai dùng nó để mô 
tả Như Lai ... đã dẹp bỏ nhận-thức (tưởng) mà những người mô tả Như Lai 
dùng nó để mô tả Như Lai ... đã đẹp bỏ những sự tạo-tác cố ý (hành) mà 
những người mô tả Như Lai dùng nó để mô tả Như Lai ... đã dẹp bỏ thức 
(thức) mà những người mô tả Như Lai dùng nó để mô tả Như Lai; bậc ấy đã 
cắt bỏ nó tận gốc, đã làm nó thành như gốc cây cọ chết, đã xóa số nó để 
không còn khởi sinh trong tương lai. Này Vaccha, Như Lai đã được giải- 
thoát khỏi sự suy đoán (sự coi là, sự nhận định) tính theo sắc-thân, bậc ấy là 
thâm sâu, không thể đo lường và khó thể đo đạc như đại dương. Chữ “bậc ấy 
tái hiện” không áp dụng ở đây; chữ “bậc ấy không tái hiện không áp dụng ở 
đây; chữ “bậc ấy vừa tái hiện vừa không tái hiện” không áp dụng ở đây; chữ 
'bậc ấy không tái hiện cũng không phải không tái hiện” không áp dụng ở 
đây.” 


(irích MN 72: Aggivacchagofta Su1ta) 


Chương X 
NHỮNG CẢNH GIỚI GIÁC-NGỘ 


370 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lÿ 


Chương X— Những Cảnh Giới Giác-Ngộ * 371 


1. RUỘNG CÔNG ĐỨC TRÊN THẺ GIAN 
(1) Tám Loại Người Đáng Được Cúng Dường 


“Này các Tỳ kheo, tám loại người này là đáng được tặng quà, đáng 
được tiếp đón, đáng được cúng dường, đáng được kính lễ, là ruộng gieo 
trồng công-đức cao nhất trong thế gian (phước điền vô thượng ở trên đời). 
Tám đó là gì? 

“Bậc Nhập-lưu, bậc đang tu tập để chứng ngộ thánh quả Nhập-lưu; bậc 
Nhất-lai, bậc đang tu tập đề chứng ngộ thánh quả Nhất-lai; bậc Bắt-lai, bậc 
đang tu tập để chứng ngộ thánh quả Bắt-lai; bậc A-la-hán, bậc đang tu tập để 
chứng ngộ thánh quả A-la-hán. 


“Này các Tỳ kheo, tám loại người này là đáng được tặng quà, đáng 
được tiếp đón, đáng được cúng dường, đáng được kính lễ, là ruộng gieo 
trồng công-đức cao nhất trong thế gian.” 


(AN 8:59) 


(2) Sự Phân Biệt (các cấp bậc giác-ngộ) Dựa Vào Các Căn 


“Này các Tỳ kheo, có năm căn này. Năm đó là gì? Căn niêm-tin, căn 
nồ-lực, căn chánh-niệm, căn chánh-định, và căn trí-tuệ. 


“Người tu đã hoàn thành và hoàn thiện năm căn này là một A-la-hán. 
Nếu (năm căn) còn yếu hơn, người tu đang thực hành để chứng ngộ thánh 
quả A-la-hán; nếu còn yếu hơn nữa, người tu là bậc thánh Bất-lai; nếu còn 
yếu hơn nữa, người tu đang thực hành để chứng ngộ thánh quả Bắt-lai; nếu 
còn yếu hơn nữa, người tu là bậc thánh Nhất-lai; nễu còn yếu hơn nữa, người 
tu đang thực hành đề chứng ngộ thánh quả Nhất-lai; nếu còn yêu hơn nữa, 
người tu là bậc thánh Nhập-lưu; nếu còn yêu hơn nữa, người tu đang thực 
hành đề chứng ngộ thánh quả Nhập-lưu. 


372 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lÿ 


“Nhưng, này các Tỳ kheo, ta nói rằng những ai trong mình hoàn toàn và 
tât thảy trông-văng năm căn này, thì đó là “người ngoài cuộc, người đứng 


trong thành phần phàm phu tục chúng.”” 3” 


(SN 48:18; Quyên 5) 


(3) Trong Giáo Pháp Được Giảng Bày Một Cách Hay Khéo 


42. () “Này các Tỳ kheo, Giáo Pháp đã được ta khéo giảng bày như vậy 
là rõ ràng, khai mở, xác đáng, và không bị chấp vá.*° Trong Giáo Pháp đã 
được ta khéo giảng bày như vậy là rõ ràng, khai mở, xác đáng, và không bị 
chấp vá, những Tỳ kheo nào /à những A-la-hán đã tiêu diệt mọi ô-nhiễm (lậu 
tận)—đã sống đời sống tâm linh, đã làm xong những gì cần làm, đã đặt 
xuống gánh nặng, đã đạt tới mục-tiêu của mình, đã tiêu diệt những gông-cùm 
của (trói buộc) sự hiện-hữu, là người đã được giải-thoát hoàn toàn bằng trí- 


biết cuối-cùng— thì họ không còn vòng luân-hồi nào đề hiện thị (trong đó).”Š? 


43. (1ñ) “Này các Tỳ kheo, Giáo Pháp đã được ta khéo giảng bảy như 
vậy là rõ ràng ... không bị chấp vá. Trong Giáo Pháp này được ta khéo giảng 
bày như vậy là rõ ràng ... không bị chấp vá, những Tỳ kheo nào đã đẹp bỏ 
năm gông-cùm thấp hơn (hạ phần kiết sử), thì tất cả họ đều tái sinh một cách 
tự phát (tự động, tự nhiên) trong những cõi trời trong-sạch (tức năm cõi Tịnh 
cư thiên của những bậc thánh Bắt-lai) và từ ở đó họ tiếp tục chứng ngộ Niết- 


bàn cuỗi cùng, chứ không còn quay lại (thế gian) nữa. 


44. (m1) “Này các Tỳ kheo, Giáo Pháp đã được ta khéo giảng bày như 
vậy là rõ ràng ... không bị chấp vá. Trong Giáo Pháp này được ta khéo giảng 
bày như vậy là rõ ràng ... không bị chấp vá, những Tỳ kheo nào đã đẹp bỏ 
được ba gông-cùm thấp hơn và đã làm giảm thiểu tham, sân, và si, thì tất cả 
họ đều là bậc thánh Nhất-lai, chỉ còn quay lại (tái sinh) vào thế gian này một 


lân nữa trước khi làm nên sự diệt-khô. 


45. (v) “Này các Tỳ kheo, Giáo Pháp đã được ta khéo giảng bày như 
vậy là rõ ràng ... không bị chấp vá. Trong Giáo Pháp này được ta khéo giảng 


Chương X— Những Cảnh Giới Giác-Ngộ * 373 


bày như vậy là rõ ràng ... không bị chấp vá, những Tỳ kheo nào đã đẹp bỏ 
được ba gông-cùm thấp hơn (nhưng chưa làm giảm thiểu tham, sân, sỉ), thì 
tất cả họ đều là bậc thánh Nhập-lưu, không còn bị rớt lại trong những cõi 
thấp xấu (súc sinh, ngạ quỷ...), đã định xong vận mệnh, với sự giác-ngộ là 


đích-đên của họ. 


46. (v) “Này các Tỳ kheo, Giáo Pháp đã được ta khéo giảng bảy như 
vậy là rõ ràng ... không bị chấp vá. Trong Giáo Pháp này được ta khéo giảng 
bày như vậy là rõ ràng ... không bị chấp vá, những Tỳ kheo nào /à người tu 
trì Giáo-Pháp (người căn trĩ) hoặc là người fu trì niêm-tin (người căn tín), thì 


tât cả họ cũng đêu lẫy sự giác-ngộ là đích-đến của mình.*59 


“Này các Tỳ kheo, Giáo Pháp đã được ta khéo giảng bày như vậy là rõ 
ràng ... không bị chấp vá. Trong Giáo Pháp này được ta khéo giảng bày như 
vậy là rõ ràng ... không bị chấp vá, những ai có đủ niễm-tin vào ta, có đủ 
lòng mến-mộ đổi với ía, thì tất cả họ đều có cõi-trời là đích-đến của mình.”3! 

(irích MN 22: Alagaddipama SufIa) 
(Vĩ Dụ Con Rến) 


(4) Sự Toàn Vẹn Của Giáo Lý 


6. “Khi một Tỳ kheo đã dẹp bỏ dục-vọng, đã cắt bỏ tận sốc, đã làm cho 
nó thành như gốc trơ của cây cọ chết, đứt sạch nó để nó không còn khởi sinh 
trong tương lai, Tỳ kheo đó là một bậc A-la-hán đã tiêu diệt mọi ô-nhiễm——là 
người đã sống đời sống tâm linh, đã làm xong những gì cần làm, đã đặt 
xuống gánh nặng, đã đạt tới mục-tiêu của mình, đã tiêu diệt những gông-cùm 
trói buộc sự hiện-hữu, là người đã được giải thoát hoàn toàn bằng trí-biết 


cuôi-cùng.” 


“Khi một Tỳ kheo đã dẹp bỏ dục-vọng, đã cắt bỏ nó tận sốc, đã làm nó 
thành như gốc cây cọ chết, đã xóa số nó để không còn khởi sinh trong tương 
lai, thì Tỳ kheo đó là một A-la-hán đã tiêu diệt mọi ô-nhiễm, là người đã 


sống đời sống tâm linh, đã làm xong những gì cần làm, đã đặt xuống gánh 


314 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đê giáo lÿ 


nặng, đã tiêu diệt những gông-cùm (trói buộc) hiện-hữu, và đã hoàn toàn 


giải-thoát thông qua trí-biết cuối cùng.” 


7. (1) “Ngoài Thầy Cồ-Đàm, có Tỳ kheo nào, đệ tử của thầy Cồ-Đàm, là 
người ngay trong kiếp này, bằng cách tự mình chứng ngộ bằng trí-biết trực 
tiếp, đã chứng nhập và an trú trong sự giải-thoát của tâm sạch nhiễm và sự 


giải-thoát nhờ trí-tuệ với sự (đã) tiêu diệt mọi ô-nhiễm (lậu tận)?””52 


“Này Vaccha, không chỉ có một trăm, hai, ba, bốn, hay năm trăm, mà 
rất nhiều Tỳ kheo, những đệ tử của ta, là người ngay trong kiếp này, bằng 
cách tự mình chứng ngộ bằng trí-biết trực tiếp, đã chứng nhập và an trú trong 
sự giải-thoát của tâm sạch nhiễm và sự giải-thoát nhờ trí-tuệ với sự (đã) tiêu 
diệt mọi ô-nhiễm.” 

8. (¡) “Ngoài Thầy Cô-Đàm và những Tỳ kheo, có Tỳ kheo ni nào, đệ 
tử của Thầy Cồ-Đàm, là người ngay trong kiếp này, bằng cách tự mình 
chứng ngộ bằng trí-biết trực tiếp, đã chứng nhập và an trú trong sự giải-thoát 
của tâm sạch nhiễm và sự giải-thoát nhờ trí-tuệ với sự (đã) tiêu diệt mọi ô- 


nhiễm?” 


“Này Vaccha, không chỉ có một trăm ... hay năm trăm, mà rất nhiều Tỳ 
kheo ni, những đệ tử của ta, là người ngay trong kiếp nảy, bằng cách tự mình 
chứng ngộ bằng trí-biết trực tiếp, đã chứng nhập và an trú trong sự giải-thoát 
của tâm sạch nhiễm và sự giải-thoát nhờ trí-tuệ với sự (đã) tiêu diệt mọi ô- 


nhiễm.” 


9. (ii) “Ngoài Thầy Cồ-Đàm, những Tỳ kheo, và những Tỳ kheo ni, có 
nam đệ tử tại gia nào (ưu-bà-tắc), đệ tử của Thầy Cô-Đàm, mặc áo trắng 
đang sống đời sống độc-thân, là người, với sự (đã) tiêu diệt năm gông-cùm 
thấp hơn (hạ phần kiết sử), sẽ tái sinh tự động [trong những Cõi Trời Trong- 
Sạch (một trong năm cõi Tịnh cư thiên) | và từ cõi đó sẽ chứng ngộ Niết-bàn 


chứ không quay lại thế gian này nữa?” (nam cư sĩ chứng quả Bắt-lai)°°Š 


“Này Vaccha, không chỉ có một trăm ... hay năm trăm, mà rât nhiêu 


nam đệ tử tại gia, những đệ tử của ta, mặc áo trăng đang sông đời sông độc- 


Chương X— Những Cảnh Giới Giác-Ngộ * 375 


thân, là người, với sự (đã) tiêu diệt năm gông-cùm thấp hơn (hạ phần kiết 
sử), sẽ tái sinh tự động [trong những Cối Trời Trong-Sạch (một trong năm 
cõi Tịnh cư thiên)] và từ cõi đó sẽ chứng ngộ Niết-bàn chứ không quay lại 


thê gian này nữa.” 


10. (v) “Ngoài Thầy Cồ-Đàm, những Tỳ kheo, những Tỳ kheo ni, và 
những nam đệ tử tại gia mặc áo trắng đang sống đời sống độc-thân, có đệ tử 
tại gia nam nào, đệ tử của Thầy Cồ-Đàm, mặc áo trắng đang sống thụ hưởng 
những dục-lạc [khoái-lạc giác quan], là người thực hiện sự chỉ giáo của vị 
thầy, đáp ứng lời khuyên dạy của vị thầy, đã vượt qua sự nghi-ngờ, đã không 
còn sự bối-rối, đã đạt được sự dạn-dĩ (can đảm, bản lĩnh), và không còn nhờ 
dựa (phụ thuộc) những người khác về (để hiểu, tin) Giáo Pháp của Vị 
Thầy?”? (nam cư sĩ chứng quả Nhất-lai và Nhập-lưu) 


“Này Vaccha, không chỉ có một trăm ... hay năm trăm, mà rất nhiều 
nam đệ tử tại gia, những đệ tử của ta, mặc áo trắng đang thụ hưởng những 
dục-lạc, là người thực hiện sự chỉ giáo của ta, đáp ứng lời khuyên dạy của ta, 
đã vượt qua sự nghi-ngờ, đã không còn sự bối-rối, đã đạt được sự dạn-dĩ, và 
không còn nhờ dựa những người khác về (để hiểu, tin) Giáo Pháp của Vị 
Thầy.” 


11. (v) “Ngoài Thầy Cồ-Đàm, những Tỳ kheo, những Tỳ kheo ni, và 
những nam đệ tử tại gia mặc áo trắng kể cả loại sống độc-thân và loại đang 
sống thụ hưởng dục-lạc, có nữ đệ tử tại gia nào (ưu-bà-dI), đệ tử của Thầy 
Cồ-Đàm, mặc áo trắng đang sống đời sống độc-thân, là người, với sự (đã) 
tiêu diệt năm gông-cùm thấp hơn (hạ phần kiết sử), sẽ tái sinh tự động [trong 
những Cõi Trời Trong-Sạch (một trong năm cõi Tịnh cư thiên)]| và từ cõi đó 
sẽ chứng ngộ Niết-bàn chứ không quay lại thế gian này nữa?” (nữ cư sĩ 


chứng quả Bất-lai) 


“Này Vaccha, không chỉ có một trăm ... hay năm trăm, mà rất nhiều nữ 
đệ tử tại gia, những đệ tử của ta, mặc áo trắng đang sống đời sống độc-thân, 
là người, với sự (đã) tiêu diệt năm gông-cùm thấp hơn (hạ phần kiết SỬ), SẼ 


tái sinh tự động [trong những Cỗõi Trời Trong-Sạch (một trong năm cõi Tịnh 


376 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lÿ 


cư thiên)] và từ cõi đó sẽ chứng ngộ Niết-bàn chứ không quay lại thế gian 
này nữa.”. 

12. (vi) “Ngoài Thầy Cổ-Đàm, những Tỳ kheo, những Tỳ kheo ni, 
những nam đệ tử tại gia mặc áo trắng kế cả loại sống độc-thân và loại đang 
sông thụ hưởng dục-lạc, và những nữ đệ tử tại gia mặc áo trắng đang sống 
đời sống độc-thân, có nữ đệ tử tại gia nào, đệ tử Thầy Cô-Đàm, mặc áo trắng 
đang sống thụ hưởng dục-lạc, là người thực hiện sự chỉ giáo của vị thầy, đáp 
ứng lời khuyên dạy của vị thầy, đã vượt qua sự nghi-ngờ, đã không còn sự 
bối-rối, đã đạt được sự dạn-dĩ, và không còn nhờ dựa những người khác về 
(để hiểu, tin) Giáo Pháp của Vị Thầy?” (n„ữ cư sĩ chứng quả Nhất-lai và 
Nhạp-lưu) 


“Này Vaccha, không chỉ có một trăm ... hay năm trăm, mà rất nhiều nữ 
đệ tử tại gia, những đệ tử của ta, mặc áo trắng đang thụ hưởng những dục- 
lạc, là người thực hiện sự chỉ giáo của ta, đáp ứng lời khuyên dạy của ta, đã 
vượt qua sự nghi-ngờ, đã không còn sự bối-rối, đã đạt được sự đạn-dĩ, và 
không còn nhờ dựa những người khác về (để hiểu, tin) Giáo Pháp của Vị 
Thây.” 


13. () “Thầy Cồ-Đàm, nếu chỉ có Thầy Cồ-Đảàm đã thành tựu trong 
Giáo Pháp này trong Giáo Pháp này mà không có những Tỳ kheo thành tựu 
trong Giáo Pháp này, thì đời sống tâm linh này sẽ khiếm khuyết về phương 
diện đó; nhưng bởi vì có thầy Cồ-Đàm và có những Tỳ kheo thành tựu trong 


Giáo Pháp này, nên đời sống tâm linh nảy là toàn vẹn về phương diện đó. 


(¡) “Nếu chỉ có Thầy Cồ-Đàm và những Tỳ kheo đã thành tựu trong 
Giáo Pháp này mà không có những Tỳ kheo ni thành tựu trong Giáo Pháp 
này, thì đời sống tâm linh này sẽ khiếm khuyết về phương diện đó; nhưng 
bởi vì có thầy Cô-Đàm, có những Tỳ kheo, và có những Tỳ kheo ni thành tựu 
trong Giáo Pháp này, nên đời sống tâm linh nảy là toàn vẹn về phương diện 
đó. 

(ii) “Nếu chỉ có Thầy Cồ-Đàm, những Tỳ kheo, và những Tỳ kheo ni 
đã thành tựu trong Giáo Pháp này mà không có những nam đệ tử tại gia mặc 


Chương X— Những Cảnh Giới Giác-Ngộ * 3T 


áo trắng đang sống đời sống độc-thân thành tựu trong Giáo Pháp này, thì đời 
sống tâm linh này sẽ khiếm khuyết về phương diện đó; nhưng bởi vì có thầy 
Cồ-Đàm, có những Tỳ kheo, có những Tỳ kheo ni, và có những nam đệ tử tại 
gia mặc áo trắng đang sống đời sống độc-thân thành tựu trong Giáo Pháp 
này, nên đời sống tâm linh nảy là toàn vẹn về phương diện đó. 


(iv) “Nếu chỉ có Thầy Cô-Đàm, những Tỳ kheo, những Tỳ kheo ni, và 
những nam đệ tử tại gia mặc áo trăng đang sống đời sống độc-thân đã thành 
tựu trong Giáo Pháp này mà không có những nam đệ tử tại gia mặc áo trắng 
đang sống thụ hưởng dục-lạc thành tựu trong Giáo Pháp nảy, thì thì đời sống 
tâm linh này sẽ khiếm khuyết về phương diện đó; nhưng bởi vì có thây Cô- 
Đàm, có những Tỳ kheo, có những Tỳ kheo ni, có những nam đệ tử tại gia 
mặc áo trăng đang sống đời sống độc-thân, và có những nam đệ tử tại gia 
đang sống thụ hưởng dục-lạc thành tựu trong Giáo Pháp này, nên đời sống 


tâm linh này là toàn vẹn về phương diện đó. 


(v) “Nếu chỉ có Thầy Cồ-Đàm, những Tỳ kheo, những Tỳ kheo ni, và 
những nam đệ tử tại gia kế cả loại sống độc-thân và loại đang sống thụ 
hưởng dục-lạc đã thành tựu trong Giáo Pháp này mà không có những nữ đệ 
tử tại gia mặc áo trăng đang sống đời sống độc-thân thành tựu trong Giáo 
Pháp này, thì đời sống tâm linh này sẽ khiếm khuyết về phương diện đó; 
nhưng bởi vì có thầy Cồ-Đàm, có những Tỳ kheo, có những Tỳ kheo ni, có 
những nam đệ tử tại gia kể cả loại sống độc-thân và loại đang sống thụ 
hưởng dục-lạc, và nữ đệ tử tại gia mặc áo trắng đang sống đời sống độc-thân 
thành tựu trong Giáo Pháp này, nên đời sống tâm linh này là toàn vẹn về 


phương diện đó. 
(vi) “Nếu chỉ có Thầy Cồ-Đàm, những Tỳ kheo, những Tỳ kheo ni, 


những nam đệ tử tại gia kế cả loại sống độc-thân và loại đang sống thụ 
hưởng dục-lạc, và những nữ đệ tử tại gia mặc áo trăng đang sống đời sống 
độc-thân đã thành tựu trong Giáo Pháp này mà không có những nữ đệ tử tại 
gia mặc áo trắng đang sống thụ hưởng dục-lạc thành tựu trong Giáo Pháp 
này, thì đời sống tâm linh này sẽ khiếm khuyết về phương diện đó; nhưng 


378 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lÿ 


bởi vì có thầy Cồ-Đàm, có những Tỳ kheo, có những Tỳ kheo ni, có những 
nam đệ tử tại gia kê cả loại sống độc-thân và loại đang sống thụ hưởng dục- 
lạc, có những nữ đệ tử tại gia mặc áo trắng đang sống đời sống độc-thân, và 
có những nữ đệ tử tại gia mặc áo trắng đang sống thụ hưởng dục-lạc thành 
tựu trong Giáo Pháp nảy, nên đời sống tâm linh nảy là toàn vẹn về phương 
diện đó. 

“Giống như sông Hằng là nghiêng về biên, đỗ về biển, chảy về biển, và 
chảy tới biển; cũng giống như vậy, hội chúng của Thầy Cồ-Đàm có những 
người xuất gia và những người tại gia là nghiêng về Niết-bàn, đồ về Niết- 
bàn, chảy về Niết-bàn, và chảy tới Niết-bàn. 

(irích MN 73: Mahavacchagotta Sufta) 
(Đại kinh về du sĩ Vacchagotia) 


(5) Báy Loại Thánh Nhân 


11. “Này các Tỳ kheo, ta không nói về /át cả những Tỳ kheo rằng họ 
vẫn còn việc phải làm với sự chuyên-chú; ta cũng không nói về tất cả những 


Tỳ kheo răng họ không còn việc phải làm với sự chuyên-chú. 


12. “Ta không nói về những Tỳ kheo là những A-la-hán [đã tiêu diệt 
mọi ô-nhiễm, là người đã sống đời sống tâm linh, đã làm xong những gì phải 
làm, đã đặt xuống gánh nặng, đã đạt tới mục-tiêu đích thực, đã tiêu diệt 
những gông-cùm của (trói buộc) sự hiện-hữu, và đã hoàn toàn được giải- 
thoát thông qua trí-biết cuối cùng] răng họ vẫn còn việc phải làm với sự 
chuyên-chú. Vì sao vậy? Vì họ đã làm xong việc của họ với sự chuyên-chú; 


họ không còn khả năng bị lơ tâm phóng dật. 


13. “Ta nói về những Tỳ kheo là những học-nhân (là những người đang 
trong sự tu-tập bậc cao) [tâm của họ chưa đạt tới mục-tiêu, và họ vẫn đang 
khát nguyện đạt tới “sự an-toàn tối thượng thoát khỏi sự trói-buộc' | rằng họ 
vẫn còn việc phải làm với sự chuyên-chú. Vì sao vậy? Bởi vì sau khi những 
thầy đó biết sử dụng những chỗ ở thích hợp và giao lưu với đạo hữu tốt và 


Chương X— Những Cảnh Giới Giác-Ngộ * 379 


biết nuôi đưỡng các căn tâm linh của họ, thì ngay trong kiếp này, họ có thể tự 
mình chứng ngộ bằng trí-biết trực tiếp, chứng nhập và an trú trong mục-tiêu 
tối thượng của đời sống tâm linh mà vì (mục tiêu) đó những người họ tộc đã 
đúng đắn từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành. Sau khi 
đã nhìn thấy kết-quả này của sự chuyên-chú đối với những Tỳ kheo như vậy, 


nên ta mới nói họ vẫn còn việc phải làm với sự chuyên-chú. 


14. “Này các Tỳ kheo, có bảy loại người được thấy có trong thế gian.*% 
Bảy đó là gì? Đó là: người được giải-thoát bằng cả hai cách, người được giải- 
thoát bằng trí-tuệ, người thân chứng, người đạt tới tầm-nhìn, người được 
giải-thoát nhờ niềm-tin, người tu trì theo Giáo Pháp (trí căn), và người tu trì 


theo niềm-tin (tín căn). 


15. (1) “Cái gì là loại người được giải-thoát bằng cả hai cách? Ở đây có 
người (ï) tiếp xúc bằng thân và an trú trong những sự giải-thoát (là) bình an 
và vô sắc giới, vượt trên những thể sắc (sắc giới), và (1i) người đó đã tiêu diệt 
những ô-nhiễm (lậu hoặc) nhờ sự nhìn-thấy của người đó bằng trí-tuệ. Loại 
người này được gọi là người được giải-thoát băng cả hai cách.”““ Ta không 
nói về một Tỳ kheo như vậy vẫn còn việc phải làm với sự chuyên-chú. Vì 
sao vậy? Vì người đó đã làm xong việc của mình với sự chuyên-chú; người 
đó không còn khả năng bị lơ tâm phóng dật. 


l6. (2) “Cái gì là loại người được giải-thoát bằng trí-tuệ? Ở đây có 
người không tiếp xúc bằng thân và không an trú trong những sự giải-thoát 
(là) bình an và vô sắc giới, vượt trên những thể sắc, nhưng người đó đã tiêu 
diệt những ô-nhiễm nhờ sự nhìn-thấy của người đó bằng trí-tuệ. Loại người 
này được gọi là người được giải-thoát bằng trí-tuệ.”"” Ta không nói về một 
Tỳ kheo như vậy vẫn còn việc phải làm với sự chuyên-chú. Vì sao vậy? Vì 
thầy đó đã làm xong việc của mình với sự chuyên-chú; người đó không còn 
khả năng bị lơ tâm phóng dật. 

17. (3) “Cái gì là loại người thân chứng? Ở đây có người tiếp xúc bằng 
thân và an trú trong những sự giải-thoát (là) bình an và vô sắc giới, vượt trên 


những thể sắc (sắc giới), nhưng người đó mới tiêu diệt được một số ô-nhiễm 


380 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đê giáo lÿ 


(lậu hoặc) nhờ sự nhìn-thấy của người đó bằng trí-tuệ. Loại người này được 
gọi là người thân chứng. ”“° Ta nói về một Tỳ kheo như vậy vẫn còn việc phải 
làm với sự chuyên-chú. Vì sao vậy? Bởi vì sau khi người đó biết sử dụng 
những chỗ ở thích hợp và giao lưu với đạo hữu tốt và biết nuôi dưỡng các 
căn tâm linh của mình, thì ngay trong kiếp này, người đó có thể tự mình 
chứng ngộ bằng trí-biết trực tiếp, chứng nhập và an trú trong mục-tiêu tối 
thượng của đời sống tâm linh mà vì (mục tiêu) đó những người họ tộc đã 
đúng đăn từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành. Sau khi 
đã nhìn thấy kết-quả này của sự chuyên-chú đối với một Tỳ kheo như vậy, 
nên ta mới nói người đó vẫn còn việc phải làm với sự chuyên-chú. 

18. (4) “Cái gì là loại người đã đạt tới cách-nhìn? Ở đây có người tiếp 
xúc bằng thân và an trú trong những sự giải-thoát (là) bình an và vô sắc giới, 
vượt trên những thể sắc, nhưng người đó mới tiêu diệt một số ô-nhiễm nhờ 
sự nhìn-thấy của người đó bằng trí-tuệ, và người đó đã ôn-lại và xem-xét 
bằng trí-tuệ những giáo lý được tuyên thuyết bởi Như Lai. Loại người này 
được gọi là người đã đạt tới cách-nhìn (chánh kiến).”'? Ta nói về một Tỳ 
kheo như vậy vẫn còn việc phải làm với sự chuyên-chú. Vì sao vậy? Bởi vì 
sau khi người đó biết sử dụng những chỗ ở thích hợp ... đi vào đời sống xuất 
gia tu hành. Sau khi đã nhìn thấy kết-quả này của sự chuyên-chú đối với một 
Tỳ kheo như vậy, nên ta mới nói người đó vẫn còn việc phải làm với sự 
chuyên-chú. 

19. (5) “Cái gì là loại người được giải-thoát nhờ niềm-tin? Ở đây có 
người tiếp xúc bằng thân và an trú trong những sự giải-thoát (là) bình an và 
vô sắc giới, vượt trên những thê sắc, nhưng người đó mới tiêu diệt một số ô- 
nhiễm nhờ sự nhìn-thấy của người đó bằng trí-tuệ, và niềm-tin của người đó 
được gieo trồng, được bắt rễ, và được thiết lập trong Như Lai. Loại người 
nảy được gọi là người được giải-thoát nhờ niềm-tin (tín giải thoát).””? Ta nói 
về một Tỳ kheo như vậy vẫn còn việc phải làm với sự chuyên-chú. Vì sao 
vậy? Bởi vì sau khi người đó biết sử dụng những chỗ ở thích hợp ... đi vào 
đời sống xuất gia tu hành. Sau khi đã nhìn thấy kết-quả này của sự chuyên- 


Chương X— Những Cảnh Giới Giác-Ngộ * 381 


chú đối với một Tỳ kheo như vậy, nên ta mới nói người đó vẫn còn việc phải 
làm với sự chuyên-chú. 

20. (6) “Cái gì là loại người tu trì theo Giáo Pháp (người căn trí)? Ở đây 
có người tiếp xúc băng thân và an trú trong những sự giải-thoát (là) bình an 
và vô sắc giới, vượt trên những thê sắc, nhưng người đó chưa tiêu diệt được 
ô-nhiễm nhờ sự nhìn-thấy của người đó, nhưng người đó chấp nhận những 
giáo lý được tuyên thuyết bởi Như Lai sau khi đã suy-xét chúng một cách 
đầy đủ bằng trí-tuệ. Thêm nữa, người đó có những phẩm-chất: căn niềm-tin 
(tín căn), căn nỗ-lực (tấn căn), căn chánh-niệm (niệm căn), căn chánh-định 
(định căn), và căn trí-tuệ (tuệ căn). Loại người này được gọi là người tu trì 
theo Giáo Pháp.””! Ta nói về một Tỳ kheo như vậy vẫn còn việc phải làm với 
sự chuyên-chú. Vì sao vậy? Bởi vì sau khi người đó biết sử dụng những chỗ 
ở thích hợp ... đi vào đời sống xuất gia tu hành. Sau khi đã nhìn thấy kết-quả 
này của sự chuyên-chú đối với một Tỳ kheo như vậy, nên ta mới nói người 


đó vân còn việc phải làm với sự chuyên-chú. 


21. (7) “Cái gì là loại người tu trì theo niềm-tin (người căn tín)? Ở đây 
có người tiếp xúc bằng thân và an trú trong những sự giải-thoát (là) bình an 
và vô sắc giới, vượt trên những thê sắc, nhưng người đó chưa tiêu diệt được 
ô-nhiễm nhờ sự nhìn-thấy của người đó, nhưng người đó có đủ niềm-tin 
(thành tín) và lòng thương-mến đối với Như Lai. Thêm nữa, người đó có 
những phẩm-chất: căn niềm-tin (tín căn), căn nỗ-lực (tấn căn), căn chánh- 
niệm (niệm căn), căn chánh-định (định căn), và căn trí-tuệ (tuệ căn). Loại 
người này được gọi là người tu trì theo Giáo Pháp. Ta nói về một Tỳ kheo 
như vậy vẫn còn việc phải làm với sự chuyên-chú. Vì sao vậy? Bởi vì sau khi 
người đó biết sử dụng những chỗ ở thích hợp và giao lưu với đạo hữu tốt và 
biết nuôi dưỡng các căn tâm linh của mình, thì ngay trong kiếp này, người đó 
có thê tự mình chứng ngộ bằng trí-biết trực tiếp, chứng nhập và an trú trong 
mục-tiêu tối thượng của đời sống tâm linh mà vì (mục tiêu) đó những người 
họ tộc đã đúng đắn từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành. 
Sau khi đã nhìn thấy kết-quả này của sự chuyên-chú đối với một Tỳ kheo 


như vậy, nên ta mới nói người đó vân còn việc phải làm với sự chuyên-chú..” 


382 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đê giáo lÿ 


(irích MN 70: Kifagiri Suffa) 


2. THÁNH QUÁ NHẬP-LƯU 
(1) Bắn Yếu Tổ Dẫn Tới Thánh Quả Nhập-Lưu 
Lúc đó ... đức Thế Tôn mới nói với Ngài Xá-lợi-phất: 
“Này Xá-lợi-phất, thường nghe nói: 'Một yếu-tố để đạt tới Nhập-lưu, 


một yếu-tô để đạt tới Nhập-lưu'. Giờ thì, này Xá-lợi-phất, cái gì là một yếu- 
tố để đạt tới thánh quả Nhập-lưu?” 


“Thưa Thế Tôn, giao lưu với bậc thượng nhân là một yếu-tố để Nhập- 
lưu. (1) Nghe Giáo Pháp đích-thực (chân pháp) là một yếu-tó để Nhập-lưu. 
(ii) Sự chú-tâm kỹ càng (như lý tác ý) là một yếu-tố để Nhập-lưu. (iv) Tu tập 


đúng theo Giáo Pháp là một yếu-tố để Nhập-lưu.”72 


“Tốt, tốt, này Xá-lợi-phất! (¡) Giao lưu với bậc thượng nhân là một yếu- 
tố để Nhập-lưu. (ii) Nghe Giáo Pháp đích-thực (chân pháp) là một yếu-tô để 
Nhập-lưu. (ii) Sự chú-tâm kỹ càng (như lý tác ý) là một yếu-tố để Nhập-lưu. 
(iv) Tu tập đúng theo Giáo Pháp là một yếu-tố để Nhập-lưu. 


“Này Xá-lợi-phất, thường nghe nói: “Dòng chảy, dòng chảy". Giờ thì, 
này Xá-lợi-phất, cái gì là dòng chảy?” 

“Thưa Thế Tôn, con-đường Bát Thánh Đạo là dòng chảy (dòng thánh 
đạo); đó gồm: chánh-kiến, chánh tư-duy, chánh-ngữ, chánh-nghiệp, chánh- 
mạng, chánh tinh-tân, chánh-niệm, và chánh-định.” 

“Tốt, tốt, này Xá-lợi-phất! Con-đường Bát Thánh Đạo nảy là dòng chảy; 
đó gồm: chánh-kiến ... chánh-định. 

“Này Xá-lợi-phất, thường nghe nói: “Một bậc Nhập-lưu, một bậc Nhập- 
lưu”. Giờ thì, này Xá-lợi-phất, cái gì là một người Nhập-lưu (đã nhập vào 
dòng thánh đạo; Tu-đà-hoàn)?” 


Chương X— Những Cảnh Giới Giác-Ngộ * 383 


“Thưa Thế Tôn, một người có-được con-đường Bát Thánh Đạo này thì 
được gọi là một bậc Nhập-lưu: vị đó có danh xưng này cùng với tên họ.” (tức 
được gọi bậc trước tên, ví dụ như “Nhập-lưu Cấp Cô Độc”) 


“Tốt, tốt, này Xá-lợi-phất! Một người có-được con-đường Bát Thánh 
Đạo này thì được gọi là một bậc Nhập-lưu: vị đó có danh xưng này cùng với 


tên họ.” 


(SN 55:05: Quyên 5) 


(2) Bước Vào Con Đường Chúnh Đạo Đã Định 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, mắt là vô thường, đang thay đôi, đang trở thành khác 
(đang khác đi, đang biến đổi). Tai ... Mũi... Lưỡi ... Thân là vô thường, 
đang thay đôi, đang trở thành khác. 


(1) “Người đặt niềm-tin vào những giáo-lý này và nhất quyết về chúng 
như vậy thì được gọi là người tu theo niềm-tin (người căn rín), là người đã 
nhập-vào “đạo lộ (lộ trình) chân chính đã được định xong" [“đao lộ đã được 
định xong của sự chân chính`|, đã nhập-vào cảnh giới của những bậc thượng 
nhân, đã vượt trên cảnh giới của những người phàm tục. Người đó không còn 
có thê làm điều gì mà vì nhân đó phải bị tái sinh trong địa ngục, trong cõi súc 
sinh, hay trong trú xứ ma quỷ: người đó không thể chết đi mà chưa chứng 
ngộ thánh quả Nhập-lưu."” (tức: chắc chắn chứng ngộ nó khi còn sống hay 
ngay khi chết).Ÿ** 


(2) “Người mà đã chấp nhận những giáo-lý này như vậy sau khi đã suy 
xét (cân nhắc, quán xét, suy nghiệm) chúng tới một mức độ đủ đầy băng trí- 
tuệ thì được gọi là người tu theo Giáo Pháp (người căn fri),""Ÿ là người đã 
nhập-vào “đạo lộ chân chính đã được định xong", đã nhập-vào cảnh giới của 
những bậc thượng nhân, đã vượt-trên cảnh giới của những người phảm tục. 


Người đó không còn có thể làm điều gì mà vì nhân đó phải bị tái sinh trong 


384 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đê giáo lý 


địa ngục, trong cõi súc sinh, hay trong trú xứ ma quỷ: người đó không thê 


chết đi mà chưa chứng ngộ thánh quả Nhập-lưu. 


“Người mà biết và thấy những giáo-lý này như vậy thì được gọi là một 
bậc thánh Nhập-lưu, không còn ràng buộc với cõi dưới, đã định xong vận 


mệnh, với sự giác-ngộ là đích đến cuôi cùng của người đó.”Ÿ”5 


(SN 25:01, Quyên 3) 


(3) .Sự Đột Phá Vào (Thâm Nhập, Chứng Ngộ) Giáo Pháp 


(Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở SãvatthT 
(Xá-vệ), trong Khu Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc.) Lúc đó đức Thế 


Tôn khươi ra một chút đất trong móng tay và nói với các Tỳ kheo: 


“Này các Tỳ kheo, các thây nghĩ sao, cái nào nhiêu hơn: chút đât ta mới 


khươi ra trong móng tay của ta hay đại địa cầu này? 


“Thưa Thế Tôn, đại địa cầu thì nhiều hơn. Chút đất đức Thế Tôn mới 
khươi ra trong móng tay chỉ là nhỏ nhặt (chút vặt, chăng là gì). Nó không 
bằng được một phần trăm, hay một phần ngản, hay một phần trăm ngàn của 


đại địa câu.” 


“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, đối với một đệ tử thánh thiện, là 
một người thành tựu về cách-nhìn (chánh kiến) đã làm nên sự đột-phá [= 
chứng ngộ thánh quả Nhập-lưu], thì sự khổ đau đã bị tiêu diệt và loại bỏ là 
nhiều hơn, trong khi sự khổ đau còn lại chỉ là nhỏ nhặt.” Cái sau không 
bằng một phần trăm, hay một phần ngàn, hay một phần trăm ngàn của đống 
khổ trước-khi nó được tiêu diệt và loại bỏ, vì chỉ còn khổ tối đa trong bảy 
kiếp nữa thôi. Này các Tỳ kheo, sự đột-phá vào Giáo Pháp (tức: Nhập-lưu) 
mang lại ích-lợi thật lớn lao như vậy, sự đạt-tới sự-thấy của Giáo Pháp (tức: 


Nhập-lưu) mang lại ích lợi thật lớn lao như vậy.”Š”8 


(SN 13:01) 


Chương X— Những Cảnh Giới Giác-Ngộ * 385 


(4) Bắn Véu Tổ Của Một Bậc Thánh Nhập-Lưu 


“Này các Tỳ kheo, một người đệ tử thánh thiện có-được (sở hữu) bốn 
điều là một bậc nhập-lưu, không còn bị rớt vào cảnh giới thấp xấu, đã định 


xong vận mệnh, với sự giác-ngộ là đích-đên của mình. Bôn đó là gì? 


(1) Ở đây, này các Tỳ kheo, một người đệ tử thánh thiện có-được niềm- 
tin xác thực vào Đức Phật như vầy: 'Đức Thế Tôn là một A-la-hán, đã giác 
ngộ toàn thiện, đã thành tựu về sự hiểu-biết trực-tiếp (chân trJ) và ẩđức-hạnh, 
là bậc phúc lành, bậc hiểu biết thế giới người dẫn dắt tối thượng của những 
người cân được thuần hóa, thây của những thiên thân và loài người, bậc 
Giác Ngộ [Phật], bậc Thế Tôn.'*”? 


(2) “Người đó có-được niềm-tin xác thực vào Giáo Pháp như vây: “Giáo 
Pháp được đức Thể Tôn giảng bày một cách hay khéo, có thể trực tiếp nhìn 
thấy được, có hiệu quả tức thì, mời người đến để thấy, đáng được áp dụng, 


được tự thân chứng nghiệm bởi người trí hiên." 


(3) “Người đó có-được niềm-tin xác thực vào Tăng Đoàn như vây: 
Tăng Đoàn các đệ tử của đức Thế Tôn đang tu tập cách thức tốt lành, đang 
tu tập cách thức chánh thẳng, đang tu tập cách thức đích thực, đang tu tập 
cách thức đúng đắn; Tăng Đoàn đó gôm bốn cặp, tám loại người— Tăng 
Đoàn này của các đệ tử của đức Thế Tôn là đáng được tặng quà, đáng được 
tiếp đón, là đáng được tặng quà, đảng được tiếp đón, đáng được cúng 
dường, đáng được lễ chào tôn kinh, là ruộng gieo trồng công đức cao nhất 


(phước điền vô thượng) ở thể gian." 


(4) “Người đó có-được những giới-hạnh (đức hạnh) mà các bác thánh 
nhân quý trọng (quý giá). (giới-hạnh đó) không bị sứt mẻ, không bị lỗi, 
không bị dinh nhiễm, bị đồm xấu, mang tính giải thoát, được khen ngợi bởi 


người trí hiển, không bị dinh chấp, dẫn tới đạt định.'°89 


“Này các Tỳ kheo, một người đệ tử thánh thiện có-được bốn điều này 
thì người đó là một bậc thánh Nhập-lưu, không còn bị trói buộc với cõi dưới, 


đã định xong vận mệnh, với sự giác-ngộ là đích đên của mình.” 


386 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đê giáo lý 


(SN 55:02, Quyên 5) 


(5) Còn Đáng Có Hơn Quyên Thống Trị Cả Trái Đất 

Ở Sãvatthi. Ở đó đức Thế Tôn đã nói điều này: 

“Này các Tỳ kheo, cñø dà đó là một vị vua quay chuyên bánh xe 
(chuyền luân vương), đã thực thi quyền thống trị tối cao khắp bốn châu lục, 
khi thân tan rã, sau khi chết, sẽ được tái sinh trong một nơi-đến tốt lành, thậm 
chí trong một cõi trời, trong số những thiên thần của cõi trời Tãvatimsa (Đao- 
lợi), và ở đó, được vây quanh bởi các tiên nữ trong khu Vườn Nandana (lạc 
viên, vườn khoái lạc), người đó thụ hưởng bản thân, được chu cấp và được 
ưu đãi đầy đủ năm thứ khoái-lạc giác quan của cõi trời, ø⁄g vị vua đó vẫn 
chưa có-được bốn điều,#! vẫn chưa thoát khỏi địa ngục, cõi súc sinh và cảnh 
giới hồn ma ngạ quý, chưa thoát khỏi cảnh giới đày đọa, những nơi-đến xấu 
dữ và cõi dưới.” 

“Này các Tỳ kheo, đø chà một đệ tử thánh thiện chỉ sống duy trì bản 
thân bằng mớ thức ăn khất thực và y phục làm bằng giẻ rách, zzzg người 
đó vẫn có-được bốn điều, vẫn thoát khỏi địa ngục, cõi súc sinh và cảnh giới 
hồn ma ngạ quỷ, thoát khỏi cảnh giới đày đọa, những nơi-đến xấu dữ và cõi 
dưới. Bốn đó là gì? “Đó là: niềm-tin xác thực vào Phật, Giáo Pháp, và Tăng 
Đoàn, và những đức-hạnh mà các bậc thánh nhân quý trọng. 


Và, này các Tỳ kheo, giữa hai thứ, quyên thống trị khắp bốn châu lục và 


sự có-được bốn điều đó, thì quyền thống trị bốn châu lục không đáng bằng 


một phân mười sáu so với việc có-được bốn điêu đó.”383 


(lược trích SN 55:01, Quyên 5) 


3. THÁNH QUÁ BÁT-LAI 
(1) Dẹp Bỏ Năm Gông-Cùm Thấp Hơn 


7. “Này Änanda, có một con đường, có một phương cách để dẹp bỏ năm 


Chương X— Những Cảnh Giới Giác-Ngộ * 387 


gông-cùm thấp hơn; nếu ai không dựa vào con đường đó, không dựa vào 
phương cách đó mà biết hay thấy hay đẹp bỏ được năm gông-cùm thấp hơn 
đó— điều đó là không thể. Giống như có một cây lớn đứng có gỗ lõi, nếu ai 
không cắt qua lớp vỏ cây và lớp gỗ mềm mà cắt qua lớp gỗ lõi— điều đó là 
không thể. Cũng giống như vậy, có một con đường ... không dựa vào 
phương cách đó mà biết hay thấy hay dẹp bỏ được năm gông-cùm thấp hơn 
đó— điều đó là không thẻ. 

“Này Änanda, có một con đường, có một phương cách để dẹp bỏ năm 
gông-cùm thấp hơn; nếu ai dựa vào con đường đó, dựa vào phương cách đó 
mà biết và thấy và dẹp bỏ được năm gông-cùm thấp hơn đó_—- điều đó là có 
thể. Giống như có một cây lớn đứng có gỗ lõi, nếu ai cắt qua lớp vỏ cây và 
lớp gỗ mềm thì cắt qua lớp gỗ lõiï—điều đó là có thể. Cũng giống như vậy, có 
một con đường ... dựa vào phương cách đó mà biết và thấy và dẹp bỏ được 


năm gông-cùm thấp hơn đó— điều đó là có thể. 


8. “Này Ananda, giả sử sông Hằng nước tràn đầy tới mép bờ đến mức 
con quạ (đứng trên bờ) có thể uống được, và rồi có một người yếu ớt đến đó 
nghĩ rằng: “Bằng cách bơi ngang dòng nước bằng hai tay của ta, ta sẽ vượt 
qua bờ bên kia sông Hằng một cách an toàn”, nhưng người đó đâu thể bơi 
qua được một cách an toàn. Cũng giống như vậy, khi Giáo Pháp được dạy 
cho một người để chấm dứt cái “quan-điểm có danh-tánh' (thân kiến), nếu 
tâm của người đó không tiến nhập vào Giáo Pháp và không đạt được niềm 
tự-tin, sự vững-vàng, và sự kiên-định, thì người đó có thể được coi như một 
người yếu ớt vậy. 

“Này Änanda, sông Hằng nước tràn đầy nước tới hai mép bờ đến mức 
con quạ cũng uống được, và rồi có một người khỏe mạnh đến đó nghĩ rằng: 
“Bằng cách bơi ngang dòng nước bằng hai tay của ta, ta sẽ vượt qua bờ bên 
kia sông Hằng một cách an toàn”; và người đó có thê thể bơi qua được một 
cách an toàn. Cũng giống như vậy, khi Giáo Pháp được dạy cho một người 
để chấm dứt cái 'quan-điểm có danh-tánh? (thân kiến), nếu tâm của người đó 


tiên nhập vào Giáo Pháp và đạt được niêm tự-tin, sự vững-vàng, và sự kiên- 


388 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đê giáo lý 


định, thì người đó có thể được coi như một người mạnh khỏe. 


9. “Và, này Änanda, cái gì là con đường và phương cách dẫn tới dẹp bỏ 
năm gông-cùm thấp hơn? Ở đây, bằng sự tách-ly khỏi sự thu-nạp (sanh y),*#! 
bằng sự dẹp bỏ những trạng thái bất thiện, bằng sự làm lắng dịu những quán- 
tính (tập khí) của thân; (1) “hoàn toàn tách-ly khỏi những khoái-lạc giác-quan 
(dục lạc), tách ly khỏi những trạng thái bất thiện, một Tỳ kheo chứng nhập và 
an trú trong tầng thiền định thứ nhất, trạng thái có đi kèm bởi ý-nghĩ ban đầu 
(tầm) và sự soi-xét nó (tứ), có yêu tố hoan-hỷ (hỷ) và hạnh-phúc (lạc) được 
sinh ra từ sự tách-ly đó”. 


“Trong (trạng thái Nhất thiền) đó, mọi thứ (trạng thái, hiện tượng) thuộc 
thân-sắc, cảm-giác, nhận thức, những sự tạo-tác cô ý, và thức (sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức), người đó (quán sát) nhìn thấy chúng đều là vô thường, là 
khổ, như một căn bệnh, một ung nhọt, một gai nhọn, một tai ương, một sự 
khổ đau, như kẻ lạ, là đang tan rã, là trồng không, là vô ngã. 8” Nên người đó 
chuyền hướng tâm ra khỏi những hiện-tượng đó, và hướng nó tới yếu tố bất- 
tử như vầy: “Đây là bình an, đây là siêu phàm, đó là, sự làm lắng lặn những 
sự tạo-tác có ý (các hành), sự từ bỏ tất cả mọi dính-mắc (ràng buộc), sự tiêu 
diệt dục-vọng, sự chán-bỏ, sự chấm-dứt, Niết-bàn'.”“ Nếu người đó vững 
vàng trong trạng thái đó, người đó sẽ đạt tới sự tiêu diệt những ô-nhiễm. 
Nhưng nếu người đó không đạt tới sự tiêu diệt ô-nhiễm, rồi nhờ chính sự 
mong-muốn có được Giáo Pháp đó, sự thích-thú Giáo Pháp đó,”” cùng với 
sự tiêu điệt năm gông-cùm thấp hơn, người đó trở thành bậc được tái sinh 
một cách tự phát [vào một trong năm cối trời trong-sạch (Tịnh cư thiên) của 
những bậc Bắt-lai)], và từ ở đó sau đó sẽ chứng luôn Niết-bàn chứ không còn 
quay lại (tái sinh) thế gian nữa. Đây là con đường, phương cách dẫn tới dẹp 
bỏ năm gông-cùm thấp hơn. 


10.—12. (2) “Lại nữa: “Với sự lắng lặn ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét (tứ), 
một Tỳ kheo chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ hai ... (3) “Lại 
nữa: “Với sự phai biến luôn yêu tố hoan-hÿ (hỷ) ... một Tỳ kheo chứng nhập 
và an trú trong tầng thiền định thứ ba... (4) “Lại nữa: “Với sự đẹp bỏ sự 


Chương X— Những Cảnh Giới Giác-Ngộ * 389 


sướng-khổ ... một Tỳ kheo người đó chứng nhập và an trú trong tầng thiền 
định thứ tư, trạng thái không còn sướng hay khổ, và gồm có sự chánh-niệm 


được thanh lọc tinh khiết nhờ sự buông-xả. 


““[rong (trạng thái Tứ thiền) đó, mọi thứ thuộc thân-sắc, cảm-giác, nhận 
thức, những sự tạo-tác cố ý, và thức, người đó nhìn thấy chúng đều là vô 
thường ... là vô ngã. Nên người đó chuyển hướng tâm ra khỏi những hiện- 
tượng đó, và hướng nó tới yếu tố bất-tử ... Đây là con đường, phương cách 


dẫn tới dẹp bỏ năm gông-cùm thấp hơn. 


13. (Š) “Lại nữa: “Với sự hoàn toàn vượt trên những nhận-thức về thê- 
sắc (thuộc sắc-giới), với sự phai biến những nhận-thức về va-chạm giác 
quan, với sự không còn chú-tâm (tác-ý) tới những nhận-thức về sự đa-dạng 
(khác biệt này nọ), [chỉ nhận thức rằng:] “không gian là vô biên, một Tỳ 
kheo chứng nhập và an trú trong cảnh xứ của không gian vô biên (không vô 
biên xứ)”. 

““[rong (trạng thái Không vô biên xứ) đó, mọi thứ (hiện tượng, trạng 
thái) thuộc cảm-giác, nhận thức, những sự tạo-tác có ý, và thức, *°® người đó 
nhìn thấy chúng đều là vô thường ... là vô ngã. Người đó chuyên hướng tâm 
ra khỏi những trạng thái đó và hướng nó tới yếu tố bất-tử ... Đây là con 
đường và phương cách dẫn tới dẹp bỏ năm gông-cùm thấp hơn. 


14. (6) “Lại nữa: “Bằng sự hoàn toàn vượt trên cảnh xứ của không gian 
vô biên, [nhận thức rằng:] “thức là vô biên”, người đó chứng nhập và an trú 
trong cảnh xứ vô biên của thức (thức vô biên xứ). 

““Irong (trạng thái Thức vô biên xứ) đó, mọi thứ thuộc cảm-giác, nhận 
thức, những sự tạo-tác cô ý, và thức, người đó nhìn thấy chúng đều là vô 
thường ... là vô ngã. Người đó chuyên hướng tâm ra khỏi những trạng thái đó 
và hướng nó tới yếu tô bắt-tử ... Đây là con đường và phương cách dẫn tới 


đẹp bỏ năm gông-cùm thấp hơn. 


15. (7) “Lại nữa: “Băng sự hoàn toàn vượt trên cảnh xứ vô biên của 


thức, [nhận thức rằng:] 'không có gì”, người đó chứng nhập và an trú trong 


390 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đê giáo lý 


cảnh xứ không-có-gì (vô sở hữu xứ). ` 
“Irong (trạng thái Vô sở hữu xứ) đó, mọi thứ thuộc cảm-giác, nhận 
thức, những sự tạo-tác cố ý, và thức, người đó nhìn thấy chúng đều là vô 
thường là khô, như một căn bệnh, một ung nhọt, một gai nhọn, một tai ương, 
một sự khổ đau, như kẻ lạ, là đang tan rã, là trống không, là vô ngã. Nên 
người đó chuyển hướng tâm ra khỏi những hiện-tượng đó, và hướng nó tới 
yếu tô bắt-tử như vậy: “Đây là bình an, đây là siêu phàm, đó là, sự làm lắng 
lặn những sự tạo-tác cô ý (các hành), sự từ bỏ mọi sự dính-mắc, sự tiêu diệt 
dục-vọng, sự chán-bỏ, sự chấm-dứt, Niết-bàn'. Nếu người đó vững vàng 
trong trạng thái đó, người đó sẽ đạt tới sự tiêu diệt những ô-nhiễm. Nhưng 
nếu người đó không đạt tới sự tiêu diệt ô-nhiễm, rồi nhờ chính sự mong- 
muốn có được Giáo Pháp đó, sự thích-thú Giáo Pháp đó, cùng với sự tiêu 
diệt năm gông-cùm thấp hơn, người đó trở thành bậc được tái sinh một cách 
tự phát [vào một trong năm cối trời trong-sạch (Tịnh cư thiên) của những bậc 
Bắt-lai)], và từ ở đó sau đó sẽ chứng luôn Niết-bàn chứ không còn quay lại 
(tái sinh) thế gian nữa. Đây là con đường, phương cách dẫn tới dẹp bỏ năm 

sông-cùm thấp hơn.”. 

(rích MN 64: Mahaämalunkya Suft4) 
(Đại kinh Malunkya) 


(2) Bốn Loại Người Chứng Ngộ Niết-bàn 


“Này các Tỳ kheo, bốn loại người này được thấy có trong thế gian. Bốn 
đó là gì? 

“Ở đây, (1) có người chứng ngộ Niết-bàn nhờ sự cố-gắng (thêm) ngay 
trong kiếp này. (2) Có người chứng ngộ Niết-bàn nhờ sự cố-gắng thêm khi 
thân tan rã.” (3) Có người chứng ngộ Niết-bàn không cần sự cố-gắng (thêm) 
ngay trong kiếp này. (4) Và có người chứng ngộ Niết-bàn không cần sự cố- 
gắng (thêm) khi thân tan rã.” 


Chương X— Những Cảnh Giới Giác-Ngộ * 391 


(1) “Và, này các Tỳ kheo, theo cách nảo là một người chứng ngộ Niết- 
bàn sự cố-gắng (thêm) ngay trong kiếp này? Ở đây, một Tỳ kheo an trú quán 
sát sự không hấp-dẫn (không sạch, ô uế) của/trong thân-thể, nhận thức sự 
gớm-ghiếc (đáng kinh tởm) của thức-ăn, nhận thức sự không gì đáng mê- 
thích trong toàn thể thế giới, quán sát sự vô-thường trong mọi hiện-tượng có 
điều-kiện (hữu vi); và người đó có sự nhận-thức về cái chết được thiết lập 
sâu sắc ở bên trong (tâm). Người đó sống dựa vào năm năng-lực của bậc học- 
nhân: năng lực niềm-tin, năng lực biết xấu-hồ về mặt đạo đức, năng lực biết 
sợ-hãi về mặt đạo đức, năng lực nỗ-lực (tinh tấn), và năng lực trí-tuệ. (Và) 
năm căn này khởi sinh bên trong người đó một cách nổi trội: căn niềm-tin, 
căn nỗ-lực, căn chánh-niệm, căn chánh-định, và căn trí-tuệ. Do năm căn này 
là nổi trội, nên người đó chứng ngộ Niết-bàn nhờ sự cố-gắng thêm ngay 
trong kiếp này. Theo cách như vậy là một người chứng ngộ Niết-bàn nhờ sự 
cố-gắng thêm ngay trong kiếp này. 


(2) “Và theo cách nào là một người chứng ngộ Niết-bàn nhờ sự cố-găng 
thêm khi thân tan rã? Ö đây, một Tỳ kheo an trú quán sát sự không hắp-dẫn 
của/trong than-thể ... và người đó có sự nhận-thức về cái chết được thiết lập 
sâu sắc ở bên trong. Người đó sống dựa vào năm năng-lực của bậc học-nhân: 
năng lực niềm-tin ... năng lực trí-tuệ. (Nhưng) năm căn này khởi sinh bên 
trong người đó một cách yếu ớt: căn niềm-tin ... căn trí-tuệ. Do năm căn này 
là yếu ớt, nên người đó chứng ngộ Niết-bàn nhờ sự cố-gắng thêm khi thân 
tan rã. Theo cách như vậy là một người chứng ngộ Niết-bàn nhờ sự cố-gắng 
thêm khi thân tan rã. 


(3) “Và theo cách nào là một người chứng ngộ Niết-bàn không cần sự 
cố-găng thêm ngay trong kiếp này? Ở đây, một Tỳ kheo: () *... chứng nhập 
và an trú trong tầng thiền định thứ nhất ... () “... tầng thiền định thứ hai ... 
(i) “... tầng thiền định thứ ba ... () “... tầng thiền định thứ tư... 

“Người đó sống dựa vào năm năng-lực của bậc học-nhân: năng lực 
niềm-tin ... năng lực trí-tuệ. (Và) năm căn này khởi sinh bên trong người đó 


một cách nôi trội: căn niêm-tin ... căn trí-tuệ. Do năm căn này là nôi trội, nên 


392 » Trích chọn Các Kinh theo các chủ đê giáo lý 


người đó chứng ngộ Niết-bàn không cần sự cố-gắng thêm ngay trong kiếp 
này. Theo cách này là một người chứng ngộ Niết-bàn không cần sự cố-gắng 


thêm ngay trong kiếp này. 


(4) “Và theo cách nào là một người chứng ngộ Niết-bàn không cần sự 
cố-gắng thêm kñử thân tan rã? Ở đây, một Tỳ kheo: () “... chứng nhập và an 
trú trong tầng thiền định thứ nhất ... () °... tầng thiền định thứ hai ... () 
-... tầng thiền định thứ ba... () °... tầng thiền định thứ tư... 


“Người đó sống dựa vào năm năng-lực của bậc học-nhân: năng lực 
niềm-tin ... năng lực trí-tuệ. (Nhưng) năm căn này khởi sinh bên trong người 
đó một cách yếu ớt: căn niềm-tin ... căn trí-tuệ. Do năm căn này là yếu ớt, 
nên người đó chứng ngộ Niết-bàn không cần sự cố-gắng thêm khi thân tan rã. 
Theo cách này là một người chứng ngộ Niết-bàn không cần sự cố-găng thêm 


khi thân tan rã. 
“Này các Tỳ kheo, đây là bốn loại người thấy có trong thế gian.” 


(AN 4:169) 


(3) Sáu Điều Góp Phân Trong/Cho Trí-Biết Đích Thực 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Rãjagaha (Vương Xá), trong 
khu Rừng Tre (Trúc Lâm), ở (chỗ được gọi là) Chỗ Kiếm Ăn của Bầy Sóc. 
Lúc đó có một đệ tử tại gia tên là DIighavu bị bệnh, đau đớn, bệnh yếu như 
gần chết. Rồi người đệ tử tại gia DTghãvu đó đã nói với cha mình là gia chủ 
Jotika, như vây: 

“Thưa cha, nhờ cha đến gặp đức Thế Tôn, kính lạy đức Thế Tôn với đầu 
cúi xuống chân của đức Thế Tôn giùm con, và thưa rằng: “Thưa đức Thế 
Tôn, đệ tử tại gia Dighãvu (là con trai của con) đang bệnh, đau đớn, bệnh gần 
chết; con trai con nhờ con đến kính lạy với đầu cúi xuống chân của đức Thế 
Tôn.” Rồi cha thưa rằng: “Thưa đức Thế Tôn, sẽ tốt lành nếu đức Thế Tôn 


đên nơi ở của người đệ tử tại gia DIghävu, vì lòng bi-mân.”” 


Chương X— Những Cảnh Giới Giác-Ngộ * 393 


“Được trôi, con yêu”, gia chủ Jotika trả lời, và ông đi đên gặp đức Thê 
Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, ngôi xuống một bên, và thưa lại lời của người con. 


Đức Thế Tôn đồng ý trong im lặng. 


Rồi đức Thế Tôn mặc y áo, mang bình bát và cà sa, đi đến nơi ở của đệ 
tử tại gia Dĩghãvu. Đức Thế Tôn ngồi xuống chỗ ngôi đã được dọn sẵn, và 
nói với người đệ tử Dighãävu: 

“Này Dighãvu, ta hy vọng anh đang chịu đựng tốt, ta hy vọng anh đang 
đỡ hơn. Ta hy vọng rằng những cảm-giác đau đớn của anh đang lắng lặn và 
không gia tăng, và rằng sự lắng lặn của chúng, chứ không gia tăng, đang 


được thấy rõ.” 


“Thưa Thế Tôn, con đang không chịu đựng tốt, con đang không đỡ hơn. 
Những cảm-giác đau đớn nặng đang gia tăng trong con, chứ không lắng lặn, 


và sự gia tăng của chúng, không phải sự lắng lặn, đang được thấy rõ.” 


“Như vậy, này Dĩghãvu, anh nên tập luyện bản thân như vây: (1) “Tôi sẽ 
là người có-được niềm-tin xác thực vào Đức Phật như vầy: “Đức Thể Tôn là 
một A-la-hán ... thấy của những thiên thân và người, bậc Giác Ngộ. bậc Thể 
Tôn.” (2) Tôi sẽ là người có-được niềm-tin xác thực vào Giáo Pháp như vầy: 
... (3) Tôi sẽ là người có-được niềm-tin xác thực vảo Tăng Đoàn như vầy: 
(4) Tôi sẽ là người có-được những giới-hạnh (đức hạnh) mà 0hững bậc thánh 
quý trọng, (chúng) không bị sứt mẻ ... dân tới đạt định.” Chính theo cách 
như vậy anh nên tập luyện bản thân.” {Nội dung 04 điều này là giống hệt lời 
trong kinh X, 2„ (4) ở trên về bốn điều dẫn tới thánh quả Nháp-lưu.} 


“Thưa Thế Tôn, đối với “bốn yếu-tố (của/dẫn tới) Nhập-lưu' đã được 
đức Thế Tôn chỉ dạy, những điều đó đều có đủ bên trong con, và con sống 
đúng đủ theo những điều đó. Vì vậy, thưa đức Thế Tôn, con có-được ziểm- 
tin xác thực vào Phật, Pháp, và Tăng, và con có-được những giới-hạnh mà 


những bậc thánh quỷ trọng.” 


“Như vậy, này Dighävu, nếu đã thiết-lập “bốn yếu-tố Nhập-lưu' đó, thì 


anh nên tu tập thêm sáu điều góp phần tạo nên “trí-biết đích thực' (minh, 


394 *» Trích chọn Các Kinh theo các chủ đê giáo lý 


chân trí). Ở đây, này Dĩghãvu, hãy an trú (1) quán sát sự vô-thường trong tất 
cả mọi sự tạo-tác (các hành), (2) nhận thức sự-khô trong những thứ vô- 
thường, (3) nhận thức sự vô-ngã trong những thứ khổ, (4) nhận thức sự dẹp- 
bỏ, (5) nhận thức sự phai-biến, (6) nhận thức sự chấm-dứt.”?! Chính theo 
cách như vậy anh nên tập luyện bản thân.” 


“Thưa đức Thế Tôn, đối với sáu điều góp phần tạo nên “trí-biết đích 
thực” đã được đức Thế Tôn chỉ dạy, sáu điều đó đều có đủ bên trong con, và 
con đã sống đúng đủ theo những điều đó. Vì vậy, thưa đức Thế Tôn, con an 
trú an trú (1) quán sát sự vô-thường trong tất cả mọi sự tạo-tác (các hành), (2) 
nhận thức sự-khổ trong những thứ vô-thường, (3) nhận thức sự vô-ngã trong 
những thứ khổ, (4) nhận thức sự dẹp-bỏ, (5) nhận thức sự phai-biến, (6) nhận 
thức sự chấm-dứt. Tuy nhiên, thưa đức Thế Tôn, con hy vọng sau khi con 
chết đi phụ thân con [gia chủ Jotika] sẽ không bị ưu sầu.” 


“Đừng lo lắng về điều này, này con Dĩghãvu yêu dấu. Lúc này con chỉ 
nên chú-tâm kỹ càng vào những lời đức Thế Tôn đang nói với con”, (gia chủ 
Jotika nói) 

Rồi đức Thế Tôn, sau khi đã nói những lời dạy đó cho người đệ tử tại gia 
Dighãvu, đứng dậy khỏi chỗ ngồi và ra về. Rồi, không lâu sau khi đức Thế 
Tôn đi về, người đệ tử tại gia Dĩghãvu đã qua đời. 

Rồi, sau đó một số Tỳ kheo đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn 


và ngôi xuông một bên, và thưa: 


“Thưa Thế Tôn, vị đệ tử tại gia Dĩghãvu đã chết. Vậy nơi-đến của vị ấy 
là gì? Đường tương lai của vị ấy là gì?” 

“Này các Tỳ kheo, đệ tử tại gia Dighãvu là người có trí. Người đó đã tu 
tập đúng theo Giáo Pháp và đã không làm phiền ta về vấn đề Giáo Pháp. Này 
các Tỳ kheo, với sự đã phá sạch năm gông-cùm thấp hơn (hạ phần kiết-sử), 
đệ tử tại gia Dighävu đã trở thành người tái sinh một cách tự phát (vào một 
trong 05 cõi trời trong-sạch (tịnh cư thiên) của những bậc thánh Bất Lai), và 


từ ở đó sẽ chứng ngộ Niết-bàn, không còn quay lại (thế gian) nữa.” 


Chương X— Những Cảnh Giới Giác-Ngộ * 395 


(SN 55:03, Quyên 5) 


(4) Năm Loại Thánh Bất-Lai 


“Này các Tỳ kheo, khi “bảy chi giác-ngộ” này đã được tu tập và tu dưỡng 
theo cách như vậy, thì có thể trông đợi bảy thánh quả và ích lợi. Cái gì là bảy 
thánh quả và ích lợi đó? 


() “Người tu chứng ngộ trí-biết cuối cùng (A-la-hán) ngay trong kiếp 
này. 

() “Nếu người tu không sớm chứng ngộ trí-biết cuối cùng (A-la-hán) 
ngay trong kiếp này, thì người đó sẽ chứng ngộ trí-biết cuối cùng vào lúc 
chết. 


(i) “Nếu người tu không chứng ngộ trí-biết cuối cùng (A-la-hán) ngay 
trong kiếp này hoặc vào lúc chết, thì với sự phá sạch năm gông-cùm thấp hơn 
(hạ phần kiết-sử), người đó sẽ chứng ngộ Niết-bàn trong khoảng-giữa (giữa 
02 kiếp). 


(ix) “Nếu người tu không sớm chứng ngộ trí-biết cuối cùng (A-la-hán) 
ngay trong kiếp nảy ... hoặc trong khoảng-giữa, thì với sự phá sạch năm 
gông-cùm thấp hơn, người đó sẽ chứng ngộ Niết-bàn ngay khi đáp-xuống 


(ngay sau tái sinh). 


() “Nếu người tu không sớm chứng ngộ trí-biết cuối cùng (A-la-hán) 
ngay trong kiếp này ... hoặc ngay khi đáp-xuống, thì với sự phá sạch năm 
gông-cùm thấp hơn, người đó sẽ chứng ngộ Niết-bàn không cần sự cô-găng 


thêm. 


(vi) “Nếu người tu không sớm chứng ngộ trí-biết cuối cùng (A-la-hán) 
ngay trong kiếp này ... hoặc không chứng ngộ Niết-bàn không cần sự cố- 
găng, thì với sự phá sạch năm gông-cùm thấp hơn, người đó sẽ chứng ngộ 


Niết-bàn nhờ sự cô-găng thêm. 


396 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đê giáo lý 


(yử) “Nếu người tu không sớm chứng ngộ trí-biết cuối cùng (A-la-hán) 
ngay trong kiếp này ... hoặc không chứng ngộ Niết-bản nhờ sự cố-gắng 
thêm, thì với sự phá sạch năm gông-cùm thấp hơn, người đó (sẽ tái sinh 
hướng thượng trong 05 cõi trời trong-sạch, và) cuối cùng sẽ chứng ngộ Niết- 
bàn ở cõi trời Akaniftha (Sắc cứu kinh thiên, là cõi trời cao nhất, thọ nhất 
trong 05 cõi trời trong-sạch (05 Tịnh cư thiên) dành cho các bậc thánh Bất- 


lai) ››392 


“Này các Tỳ kheo, khi “bảy chi giác-ngộ” này được tu tập và tu dưỡng 
theo cách như vậy, thì có thê trông đợi bảy thánh quả và ích lợi này.” 


(trích phần sau SN 46:03, Quyên 5) 


4. THÁNH QUÁ A-LA-HÁN 
(1) Loại Bó Tàn Dự Hơi Hướng Của Cái “Ta” 


Trong một lần có một số Tỳ kheo trưởng lão đang sống tại KosambT 
trong Tịnh Xá (được cúng dường bởi gia chủ) Ghosita. Bấy giờ, vào lúc đó 
có Ngài Khemaka đang sống trong Vườn Cây Táo Ta, đang bị bệnh, đau đớn, 


bệnh nặng gần chết. 


Rồi, vào buổi chiều, những Tỳ kheo trưởng lão đó ra khỏi chỗ ấn cư, và 
nói với Ngài Dãsaka như vầy: 

(1) “Này đạo hữu Dãsaka, hãy đi gặp Tỳ kheo Khemaka và nói với thầy 
ấy: “Này đạo hữu Khemaka, các trưởng lão nói với thầy rằng: Này đạo hữu, 
chúng tôi hy vọng thầy đang chịu đựng tốt, chúng tôi hy vọng thầy đang đỡ 
hơn (tốt hơn, khỏe lại). Chúng tôi hy vọng những cảm-giác đau đớn của thầy 
đang lăng lặn và không gia tăng, và rằng sự lắng lặn của chúng, không phải 


¬~ 13939 


sự gia tăng, đang được thấy rõ. 


“Được, các đạo hữu”, thầy Dãsaka đáp lại, và thầy đi gặp thầy Khemaka 
và chuyền lại lời nhắn. [Thầy Khemaka trả lời:] 


Chương X— Những Cảnh Giới Giác-Ngộ * 397 


- “Này các đạo hữu, tôi đang không chịu đựng nỗi, tôi đang không đỡ 
hơn. Những cảm-giác đau đớn nặng đô đang gia tăng trong tôi, không phải 
đang lắng lặn, và sự gia tăng của chúng, không phải sự lắng lặn, đang càng 


lúc càng thây rõ.” 


Rồi thầy Dãsaka trở về gặp các Tỳ kheo trưởng lão và báo lại điều thầy 


Khemaka đã trả lời. Họ lại nói với thầy Dãsaka: 


(2) “Này đạo hữu Dãsaka, hãy đi gặp Tỳ kheo Khemaka và nói với thầy 
ấy: “Này đạo hữu Khemaka, các trưởng lão nói với thầy rằng: Này đạo hữu, 
năm uân bị dính-chấp, đã từng được đức Thế Tôn chỉ dạy; đó là: uân sắc- 
thân bị dính chấp, uẫn cảm-giác bị dính chấp, uẫn nhận-thức bị dính chấp, 
uẩn những sự tạo-tác cố ý bị dính chấp, uẫn thức bị dính chấp. Trong năm 
uân bị dính-chấp đó, thầy Khemaka có coi (nhìn nhận) cái nào là cái “ta”, 


hoặc nghĩ nó thuộc cái “ta” hay không?”” 


“Được, các đạo hữu”, thầy Dãsaka đáp lại, và thầy lại đi gặp thầy 
Khemaka và chuyền lại lời nhắn. [Thầy Khemaka trả lời:] 


- “Năm uẫn bị dính-chấp đã được dạy bởi đức Thế Tôn; đó là: uân sắc- 
thân bị dính chấp ... uẫn thức bị dính chấp. Trong năm uấn bị dính-chấp đó, 
tôi không coi cái nào là cái “ta” hay thuộc cái “ta” nào cả.” 

Rồi thầy Dãsaka trở về gặp các Tỳ kheo trưởng lão và báo lại điều thầy 


Khemaka đã trả lời. Họ lại nói với thầy Dãsaka: 


(3) “Này đạo hữu Dãsaka, hãy đi gặp Tỳ kheo Khemaka và nói với thầy 
ấy: “Này đạo hữu Khemaka, các trưởng lão nói với thầy rằng: Này đạo hữu, 
năm uân bị dính-chấp đã được nói bởi đức Thế Tôn; đó là: uẫn sắc-thân bị 
dính chấp ... uân thức bị dính chấp. Nếu thầy Khemaka không coi cái nào 
trong số năm uân bị dính-chấp đó là cái “ta” hay thuộc cái “ta”, vậy thì thầy là 


đã một bậc thánh A-la-hán, người đã diệt sạch mọi ô-nhiễm.?”33 


“Được, các đạo hữu”, thầy Dãsaka đáp lại, và thầy lại đi gặp thầy 
Khemaka và chuyên lại lời nhắn. [Thầy Khemaka trả lời:] 


398 s Trích chọn Các Kinh theo các chủ đê giáo lý 


- “Năm uẫn bị dính-chấp đã được dạy bởi đức Thế Tôn; đó là: uân sắc- 
thân bị dính chấp ... uân thức bị dính chấp. Tôi không coi cái nào trong năm 
uấn bị dính-chấp đó là cái “ta” hay thuộc cái “ta”, nhưng tôi không phải là một 
A-la-hán, người đã diệt sạch mọi ô-nhiễm. Này các đạo hữu, [cái quan niệm] 
cái “ta” [ta là] vẫn chưa biến mất trong tôi trong mối liên hệ với năm uân bị 


dính-chấp này, nhưng tôi không coi [bất kỳ uân nào] là “Đây là ta'.'”34 


Rồi thầy Dãsaka trở về gặp các Tỳ kheo trưởng lão và báo lại điều thầy 


Khemaka đã trả lời. Họ lại nói với thầy Dãsaka: 


(4) “Này đạo hữu Dãsaka, hãy đi gặp Tỳ kheo Khemaka và nói với thầy 
ấy: “Này đạo hữu Khemaka, các trưởng lão nói với thầy rằng: Này đạo hữu 
Khemaka, khi thầy nói về cái “ta' như vậy— thì đó là cái-gì mà thầy nói về 
nó là cái “ta”? Có phải ý thầy nói về sắc-thân là cái “ta” hay ý thầy nói về một 
cái “ta” khác với sắc-thân? Có phải ý thầy nói cảm-giác ... nhận-thức ... 
những sự tạo-tác cô ý... thức là cái “ta' hay ý thầy nói về một cái “ta” khác 
với thức? Này đạo hữu Khemaka, khi thầy nói về một cái “ta như vậy, cái gì 
là cái mà thầy nói là cái “ta”? 

“Được, các đạo hữu”, thầy Dãsaka đáp lại, và thầy lại đi gặp thầy 
Khemaka và chuyền lại lời nhắn. [Thầy Khemaka trả lời:] 


- “Đủ rồi, này đạo hữu Dãsaka! Tại sao cứ phải chạy đi chạy về như 
vậy? Hãy gọi người chăm sóc (hầu cận) của ta đến đây, này đạo hữu. Ta sẽ tự 


thân đi đến gặp các Tỳ kheo trưởng lão đó.” 


Rồi thầy Khemaka, nương dựa vào (sự dìu dắt của) người chăm sóc của 
mình, đã đến gặp các Tỳ kheo trưởng lão đó, chào hỏi qua lại với họ, và ngồi 
xuống một bên. Rồi các Tỳ kheo trưởng lão nói với thầy ấy: “Này đạo hữu 
Khemaka, khi thầy nói về cái “ta” như vậy... ... cái gì là cái mà thầy nói là 
cái “ta'?” 

- “Này các đạo hữu, tôi không nói sắc-thân là cái “ta”, tôi cũng không 
nói cái “ta' là khác với săc-thân. Tôi không nói cảm-giác ... nhận-thức ... 


những sự tạo-tác cô ý ... thức là cái “ta”, tôi cũng không nói cái “ta” là khác 


Chương X— Những Cảnh Giới Giác-Ngộ * 399 


với thức. Này các đạo hữu [quan niệm] cái “ta` vẫn chưa biến mất trong tôi 
trong môi liên hệ với năm-uẫn bị dính-chấp này, nhưng tôi vẫn không coi 


>3? 


[bất kỳ uẫn nào] là “Đây là ta'. 


- “Này các đạo hữu, ví dụ có mùi hương của hoa sen xanh, sen đỏ, hay 
sen trăng. Liệu có ai nói đúng mà nói răng: “Mùi hương thuộc cánh hoa”, hay 
“Mùi hương thuộc cuông hoa", hay “Mùi hương thuộc nhụy hoa”?” 

“Không thuộc cái nào cả, này đạo hữu”. 

- “Này các đạo hữu, vậy nêu al trả lời đúng là trả lời theo cách nào?” 

“Này đạo hữu, nêu trả lời đúng thì người đó nên trả lời răng: “Mùi 
hương thuộc bông hoa.”” 

- “Cũng giông như vậy, này các đạo hữu, tôi không nói săc-thân là cái 
“ta”, tôi cũng không nói cái “ta” là khác với săc-thân. Tôi không nói cảm-giác 
... nhận-thức ... những sự tạo-tác cô ý ... thức là cái “ta”, tôi cũng không nói 
cái “ta” là khác với thức. Này các đạo hữu, mặc dù [cái quan niệm] cái “ta” 
vẫn chưa biến mất trong tôi trong mối liên hệ với năm-uân bị dính-chấp này, 

: Ị M 


nhưng, tôi vẫn không coi [bất kỳ uân nào] là “Đây là ta'. 


- “Này các đạo hữu, ngay cả khi một người đệ tử thánh thiện đã dẹp bỏ 
năm gông-cùm thấp hơn (hạ phần kiết sử), nhưng, trong mối liên hệ với năm- 
uấn bị dính-chấp này, vẫn còn trong người đó một chút tàn dư hơi hướng của 
cái “ta” [“ta là”], một chút tham-muốn cái “ta”, một chút khuynh-hướng tiềm 
ân (tùy miên) của cái “ta' chưa được bứng sạch. Nhiều lúc sau đó người đó 
an trú quán xét (quán niệm, thiền quán) về sự lên và xuống (hiện và lặn, sinh 
và diệt) trong năm-uân bị dính-chấp, như vây: “Này là sắc-thân, này là sự 
khởi-sinh của nó, này là sự biến-diệt của nó; này là cảm-giác ... nhận-thức 
... những sự tạo-tác cô ý ... thức, này là sự khởi-sinh của nó, này là sự biến- 
diệt của nó.” Khi người đó an trú quán xét như vậy về sự lên và xuống của 
năm-uẩn bị dính-chấp, thì một chút tàn dư hơi hướng của cái “ta”, chút tham- 
muốn cái “ta', chút khuynh-hướng tiềm ân cái “ta” trước giờ chưa được bứng 


sạch— rôi sẽ được bứng sạch. 


400 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lÿ 


- “Này các đạo hữu, ví dụ một tắm vải bị dính đất và bị dơ bẩn, và 
người chủ đưa cho người giặt đồ. Người giặt đồ sẽ vò nó bằng muối tây, 
bằng thuốc giặt, hoặc bằng phân bò, và sau đó xô sạch nó trong nước sạch. 
Mặc dù tắm vải đó đã được tinh tây và sạch sẽ, nhưng, nó vẫn còn lại chút 
tàn dư hơi hướng của mùi muối tấy, thuốc giặt, hoặc phân bò vẫn chưa hoàn 
toàn biến mất. Rồi người thợ giặt mang giao tắm vải cho người chủ. Rồi 
người chủ mang cất vào một học tủ đầy mùi thơm (chắng hạn: có để hương 
thơm, nước hoa, long não...), thì chút tàn dư của mùi muối tây, thuốc giặt, 


hoặc phân bò trước đó chưa biên mât— rôi sẽ biên mất hoàn toàn.””Š 


- “Cũng giống như vậy, này các đạo hữu, ngay cả khi một người đệ tử 
thánh thiện đã dẹp bỏ năm gông-cùm thấp hơn (hạ phần kiết sử), nhưng, 
trong mối liên hệ với năm-uẩn bị dính-chấp này, vẫn còn trong người đó một 
chút tàn dư hơi hướng của cái “ta" [“ta là”|, một chút tham-muốn cái “ta', một 
chút khuynh-hướng tiềm ân (tùy miên) của cái “ta” chưa được bứng sạch ... 
Khi người đó an trú quán xét như vậy về sự lên và xuống của năm-uẩn bị 
dính-chấp, thì một chút tàn dư hơi hướng của cái “ta”, chút tham-muốn cái 
“ta', chút khuynh-hướng tiềm ẩn cái “ta” trước giờ chưa được bứng sạch— 
rồi sẽ được bứng sạch. 

Khi lời này được nói ra, các Tỳ kheo trưởng lão đã nói với thầy 
Khemaka: 

“Chúng tôi không (có ý) hỏi những câu hỏi để làm phiền Thầy 
Khemaka, mà (thực lòng) chúng tôi nghĩ rằng Thầy Khemaka có khả năng 
giảng giải, chỉ dạy, tuyên thuyết, thiết lập, khai mở, phân tích, và làm rõ giáo 
lý của đức Thế Tôn một cách chỉ tiết. Và (thực vậy) Thầy Khemaka đã giảng 
giải, chỉ dạy, tuyên thuyết, thiết lập, khai mở, phân tích, và làm rõ giáo lý.” 

Trên đây là điều mà Ngài Khemaka đã nói. Các Tỳ kheo hài lòng và vui 
mừng với lời tuyên thuyết của Ngài Khemaka. Và trong khi bài thuyết giảng 
đang được nói ra như vậy, tâm của sáu mươi vị Tỳ kheo trưởng lão đó đã 


được giải-thoát nhờ sự không còn dính-chấp. 


(SN 22:89, Quyên 3) 


Chương X— Những Cảnh Giới Giác-Ngộ * 401 


(2) Người Học Nhân và Bậc A-la-hán 


Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Kosambï 
trong Tịnh Xá (được cúng dường bởi gia chủ) Ghosita. Ở đó đức Thế Tôn đã 
nói với các Tỳ kheo như vây: 

“Này các Tỳ kheo, có phương pháp nào qua đó một Tỳ kheo là một học 
nhân, đang đứng trong cảnh của học nhân, có thể hiểu: “Ta là một học-nhân”, 
trong khi đó một Tỳ kheo là một vô học nhân (A-la-hán), đang đứng trong 
cảnh vô học nhân, có thể hiểu: “Ta là một vô học nhân”?” 


“Thưa Thế Tôn, những giáo lý của chúng con được bắt rễ từ đức Thế 


”? 


Tôn... 


“Này các Tỳ kheo, có một phương pháp qua đó một Tỳ kheo là một 
học-nhân ... 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là phương pháp đó qua đó một Tỳ kheo là 


một học-nhân ... 


(1) “Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo là một học nhân hiểu được 
đúng như chúng thực là: “Đây là khổ'; người đó hiểu được đúng như nó thực 
là: 'Đây là nguồn-gốc khổ'; người đó hiểu được đúng như nó thực là: “Đây là 
sự chấm-dứt khổ'; người đó hiểu được đúng như nó thực là: “Đây là con- 
đường dẫn tới sự châm-dứt khổ”. Đây là một phương pháp qua đó một Tỳ 
kheo là một học-nhân ... hiểu được: “Ta là một học-nhân”. 


“Lại nữa, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo là một học-nhân thì biết Suy 
xét như vầy: “Ngoài kia (tức ngoài giáo đoàn của Phật)” có tu sĩ hay bà-la- 
môn nảo chỉ dạy Giáo Pháp là thực, đúng thực, thực tế như đức Thế Tôn 
đang làm hay không?” Và người đó hiểu: “Không có tu sĩ hay bả-la-môn nào 
chỉ dạy Giáo Pháp là thực, đúng thực, thực tế như đức Thế Tôn đang làm. 
Đây cũng là một phương pháp qua đó một Tỳ kheo là một học-nhân ... hiểu 
được: “Ta là một học-nhân." 


402 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lÿ 


“Lại nữa, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo là một học-nhân thì hiểu được 
năm căn tâm linh—căn niềm-tin, căn nỗ-lực, căn chánh-niệm, căn chánh- 
định, và căn trí-tuệ. Người đó chưa an trú sau khi đã tiếp-xúc bằng thân cái 
mục-tiêu của năm căn, đỉnh-cao của chúng, đạo-quả của chúng, mục-tiêu 
cuối cùng của chúng; nhưng sau khi đã chọc thủng nó bằng trí-tuệ, người đó 
sẽ nhìn thấy.” Đây cũng là một phương pháp qua đó một Tỳ kheo là một 
học-nhân ... hiểu được: “Ta là một học-nhân.? 


(2) “Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo là một vô học nhân hiểu 
được năm căn tâm linh—căn niềm-tin, căn nỗ-lực, căn chánh-niệm, căn 
chánh-định, và căn trí-tuệ. Người đó an trú sau khi đã tiếp xúc bằng thân cái 
mục-tiêu của năm căn, đỉnh-cao của chúng, đạo-quả của chúng, mục-tiêu 
cuối cùng của chúng; và sau khi đã chọc thủng nó bằng trí-tuệ, người đó nhìn 
thấy. Đây là một phương pháp qua đó một Tỳ kheo là một vô học nhân ... 
hiểu được: “Ta là một vô học nhân." 


“Lại nữa, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo là một vô học nhân hiểu sáu 
căn cảm-nhận—căn mắt, căn tai, căn mũi, căn lưỡi, căn thân, căn tâm. Người 
đó hiểu: “Sáu căn này sẽ chấm-dứt hoàn toàn và sạch sẽ, và tuyệt đối không 
còn sáu căn khác nào khởi sinh nữa. Đây cũng là một phương pháp qua đó 
một Tỳ kheo là một vô-học nhân ... hiểu được: “Ta là một vô học nhân.” 


(SN 48:53, Quyền 5) 


(3) Một Tỳ Kheo Đã Gỡ Bỏ Thanh Rào Cán 
(A-la-hán) 


30. “Này các Tỳ kheo, một A-la-hán được gọi là người đã loại bỏ thanh 
rào-cản của mình, đã san bằng hảào-cản của mình, đã bứng bỏ cột-cản của 
mình, là người hết dính bản-lề, là bậc thánh nhân đã hạ xuống lá-cờ (biểu 
ngữ, danh phận) của mình, đã đặt xuống gánh-nặng của mình, là người 
không còn bị gông-cùm trói buộc. 


Chương X— Những Cảnh Giới Giác-Ngộ * 403 


31. () “Và theo cách nào một A-la-hán đã loại bỏ thanh rào-cản của 
mình? Ở đây vị A-la-hán đã đẹp bỏ vô-minh, đã cắt bỏ tận gốc nó, đã làm nó 
thành như gốc trơ của cây cọ chết, đã xóa số nó để không còn khởi sinh trong 


tương lai. Đó là cách vị ấy là người đã loại bỏ thanh rào-cản của mình. 


32. (1) “Và theo cách nào một A-la-hán đã san bằng hào-cản của mình? 
Ở đây vị A-la-hán đã đẹp bỏ vòng luân-hồi tái-sinh, dẹp bỏ tiễn-trình tái- 
sinh, đã cắt bỏ tận gốc nó ... để không còn khởi sinh trong tương lai. Đó là 


cách vị ây là người đã san băng hào-cản của mình. 


33. (ii) “Và theo cách nào một A-la-hán bứng bỏ cột-cản của mình? Ở 
đây vị A-la-hán đã đẹp bỏ dục-vọng, đã cắt bỏ tận gốc nó ... để không còn 
khởi sinh trong tương lai. Đó là cách vị ấy là người đã bứng bỏ cột-cản của 


mình. 


34. (v) “Và theo cách nào một A-la-hán là người hết dính bản-lề? Ở 
đây vị A-la-hán đã đẹp bỏ năm gông-cùm thấp hơn (hạ phần kiết sử), đã cắt 
bỏ tận gốc nó ... để không còn khởi sinh trong tương lai. Đó là cách vị ấy là 
người hết dính bản-lê. 


(v) “Và theo cách nào một A-la-hán là bậc thánh nhân đã hạ xuống lá- 
cờ (biểu ngữ, danh phận) của mình, đã đặt xuống gánh-nặng của mình, là 
người không còn bị gông-cùm trói buộc? Ở đây vị A-la-hán đã đẹp bỏ sự tự- 
a (ngã mạn), đã cắt bỏ tận gốc nó, đã làm nó thành như sốc trơ của cây cọ 
chết, đã xóa số nó đề không còn khởi sinh trong tương lai. Đó là cách vị ấy là 
bậc thánh nhân đã hạ xuống lã-cờ (biểu ngữ, danh phận) của mình, đã đặt 
xuống gánh-nặng của mình, là người không còn bị gông-cùm trói buộc.” 

(irích MN 22: Alagaddipama Sufta) 
(Vĩ Dụ Con Rến) 


(4) Chín Điều Một A-La-Hán Không Còn Làm Được 


“Này Sutavä, trước đây và bây giờ ta đều tuyên bố như vậy: “Một Tỳ 
kheo là một A-la-hán——người đã tiêu diệt mọi ô-nhiễm ... đã được giải-thoát 


404 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lÿ 


hoàn toàn thông qua trí-biết cuỗi cùng—là không còn khả năng vi phạm chín 
(09) trường hợp. (1) Vị đó không còn khả năng sát-sinh một cách cố ý; (2) vị 
đó không còn khả năng gian-cắp; (3) vị đó không còn khả năng dâm-dục; (4) 
vị đó không còn khả năng nói-dối nói sai một cách cố ý; (5) vị đó không còn 
khả năng tích-giữ thứ này thứ nọ để hưởng dụng chúng như đã từng làm khi 
còn là một người tại gia; và thêm nữa, (6) vị đó không còn khả năng chối-bỏ 
(bác bỏ, không công nhận về) Đức Phật; (7) vị đó không còn khả năng chối- 
bỏ Giáo Pháp; (8) vị đó không còn khả năng chối-bỏ Tăng Đoàn; (9) vị đó 
không còn khả năng chối-bỏ sự tu-hành.?''? Này Sutavä, trước đây và bây giờ 
ta đều nói như vậy: “Một Tỳ kheo là một A-la-hán—người đã tiêu diệt mọi ô- 
nhiễm... đã được giải-thoát hoàn toàn thông qua trí-biết cuối cùng—là 
không còn khả năng vi phạm chín trường hợp này. ”” 


(rích AN 9:07) 


(5) Một Cái Tâm Bắt Lay Chuyển 


[Thầy Xá-lợi-phất đã nói:] “Này đạo hữu, khi một Tỳ kheo được giải- 
thoát trong tâm một cách toàn thiện như vậy, thì ngay cả những hình-sắc 
mạnh (khó cưỡng, hấp dẫn, tác động mạnh) được nhận biết bởi mắt có đi vào 
tầm của mắt, chúng cũng không ám muội được tâm của người đó; tâm người 
đó không bị tác động gì.”” Tâm vẫn vững-vàng, đã đạt tới sự bất-động, và 
người đó chỉ (ngồi) quan sát sự biến-qua của nó. Ngay cả những âm-thanh 
mạnh được nhận biết bởi tâm ... những mùi-hương mạnh được nhận biết bởi 
mũi ... những mùi-vị mạnh được nhận biết bởi lưỡi ... những sự những đối- 
tượng chạm xúc mạnh được nhận biết bởi thân ... những hiện-tượng mạnh 
được nhận biết bởi tâm có đi vào tầm của tâm, chúng cũng không ám muội 
được tâm của người đó; tâm của người đó không bị tác động gì. Tâm vẫn 
vững-vàng, đã đạt tới sự bất-động, và người đó chỉ (ngồi) quan sát sự biến- 


qua của nó. 


“Này đạo hữu, ví dụ có một trụ-đá dài mười sáu khuỷu tay (tám 


thước):'°" một nửa (4 thước) được chôn móng dưới mặt đất và một nửa ở trên 


Chương X— Những Cảnh Giới Giác-Ngộ * 405 


mặt đất. Ngay cả một trận mưa bão mạnh đến từ đông thì cũng không thể làm 
nó lay, lắc, hay động đậy gì; ngay cả một trận mưa bão đến từ tây ... nam... 
bắc thì cũng không thể làm nó lay, lắc, hay động đậy gì. Vì lý do gì? Vì lý do 
gì? Vì trụ-đá đó nằm sâu dưới đất và được chôn chắc chắn. Cũng giống như 
vậy, khi một Tỳ kheo đã được giải-thoát trong tâm một cách toàn thiện như 
vậy, thì ngay cả những hình-sắc mạnh được nhận biết bởi mắt có đi vào tầm 
của mắt ....... ngay cả những hiện-tượng mạnh được nhận biết bởi tâm có đi 
vào tầm của tâm, chúng cũng không ám muội được tâm của người đó; tâm 
người đó không bị tác động gì. Tâm vẫn vững-vàng, đã đạt tới sự bắt-động, 


và người đó chỉ (ngôi) quan sát sự biên-qua của nó.” 


(rích AN 9:26) 


(6) Mười Năng Lực Của Một Bậc A-la-hán 
Phật hỏi thầy Xá-lợi-phắt: 


“Này Xá-lợi-phất, khi những ô-nhiễm (lậu hoặc) của một Tỳ kheo đã bị 
tiêu diệt, người đó có bao nhiêu sức-mạnh (lực, năng lực) mà nhờ đó người 
đó có thể tuyên bố: “Những ô-nhiễm của tôi đã bị tiêu diệt.”?” 

“Thưa Thế Tôn, khi những ô-nhiễm của một Tỳ kheo đã bị tiêu diệt, 
người đó có được mười sức-mạnh nhờ đó người đó có thể tuyên bố: “Những 
ô-nhiễm của tôi đã bị tiêu diệt.” Mười đó là gì? 

(1) “Ở đây, thưa Thế Tôn, một Tỳ kheo đã tiêu diệt ô-nhiễm là đã nhìn 
thấy rõ ràng bằng trí-tuệ chánh đúng rằng “mọi hiện-tượng có điều-kiện (mọi 
pháp hữu vi) đều là vô-thường”, đúng như nó thực là. Đây là một sức-mạnh 
của một Tỳ kheo đã tiêu diệt ô-nhiễm dựa vào đó người đó có thê tuyên bố: 
“Những ô-nhiễm của tôi đã bị tiêu diệt. 

(2) “Lại nữa, một Tỳ kheo đã tiêu diệt ô-nhiễm là đã nhìn thấy rõ ràng 
bằng trí-tuệ chánh đúng răng “những khoái-lạc giác quan (dục lạc) giống như 
một hồ than đang cháy), đúng như nó thực là. Đây là một sức-mạnh của một 


Tỳ kheo đã tiêu diệt ô-nhiễm ... 


A06 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đê giáo lý 


(3) “Lại nữa, tâm của một Tỳ kheo đã tiêu diệt ô-nhiễm là ngã về, đồ về, 
và hướng về sự sống tách-ly (ấn dật, lánh trần, ân tu); nó (tâm) được rút-lui 
(thu tâm, rút khỏi, lánh khỏi),'° nó vui thích sự từ-bỏ, và đã hoàn toàn tiệt- 
dứt với mọi thứ là cơ sở tạo ra những ô-nhiễm. Đây là một sức-mạnh của một 
Tỳ kheo đã tiêu diệt ô-nhiễm ... 

(4) “Lại nữa, một Tỳ kheo đã tiêu diệt ô-nhiễm là đã tu tập và khéo tu 
dưỡng “bốn nền tảng chánh-niệm' (tứ niệm xứ). Đây là một sức-mạnh của 


một Tỳ kheo đã tiêu diệt ô-nhiễm ... 


(5)-(10) “Lại nữa, một Tỳ kheo đã tiêu diệt ô-nhiễm là đã tu tập và khéo 
tu dưỡng (5) bốn sự chuyên-cần đúng đắn (tứ chánh cần) ... (6) bốn cơ-sở 
(tạo ra) thần thông (tứ thần túc)... (7) năm căn tâm-linh (ngũ căn) ... (8) 
năm năng-lực (ngũ lực) ... (9) bảy chỉ giác-ngộ (thất giác chi)... (10) con- 
đường tám phần thánh thiện (bát thánh đạo). Đây cũng là một một sức-mạnh 
của một Tỳ kheo đã tiêu diệt ô-nhiễm mà nhờ lý do đó người đó có thể tuyên 
bố: “Những ô-nhiễm của tôi đã bị tiêu diệt.” 

“Thưa Thế Tôn, khi những ô-nhiễm của một Tỳ kheo đã bị tiêu diệt, 
người đó có được mười sức-mạnh này mà nhờ đó người đó có thể tuyên bố: 
“Những ô-nhiễm của tôi đã bị tiêu diệt.”” “%2 


(AN 10:90) 


(7) Bậc Trí Giả Bình An [Bậc Mâu-ri] 


(5) (A) [Trí-tuệ]... (iếp tục từ sau mục I3-I9 của bài kinh như đoạn 
kinh IX, 4(3)(€) rong chương IX ở trên.) 


20. [Phật nói tiếp với Pukkusäti như vầy:] “Rồi [sau khi quán sát sáu 
yếu-tô (sáu xứ)], (tâm) chỉ còn lại sự buông-xả, đã được thanh lọc và sáng tỏ, 
dễ uốn nắn (nhu nhuyền), dễ sử dụng (dễ điều phục), và phát sáng ... Này Tỳ 
kheo, ví dụ một người thợ vàng lành nghề [hay người phụ việc của ông ta] 
chuẩn bị lò nung, đun nóng nồi nâu vàng, dùng kẹp gắp vàng thô bỏ vô nồi. 


Đêu đêu thôi gió vào lửa, đêu đêu rảy nước vào đó, và đêu đêu canh chừng 


Chương X— Những Cảnh Giới Giác-Ngộ * 407 


nồi nấu. Rồi vàng sẽ được luyện sạch, được tinh luyện, được hoàn toàn tinh 
luyện, hết dơ, không còn thô, dễ uốn nắn, dễ sử dụng, và phát sáng. Rồi từ 
vàng đó người thợ vàng muốn làm bắt cứ đồ trang sức nào ông ta muốn, dù 
là dây chuyền vàng hay bông tai vàng hay vương miệng vàng, thì ông ta đều 
làm được. Cũng giống như vậy, này Tỳ kheo, giờ chỉ còn lại sự buông-xả, đã 


được thanh lọc và sáng tỏ, dễ uốn nắn, dễ dụng, và phát sáng. 


21. “Người đó hiểu như vầy: “Nếu tôi hướng sự buông-xả này, đã được 
thanh lọc và sáng tỏ như vậy, tới không vô biên xứ (cảnh xứ của không gian 
vô biên) và tu tập tâm của tôi theo đó, thì sự buông-xả này của tôi, được hỗ 
trợ bởi cảnh xứ đó, dính-chấp vào nó, sẽ kéo đài trong một thời gian rất 
lâu.“ Nếu tôi hướng sự buông-xả này, đã được thanh lọc và sáng tỏ như 
vậy, tới thức vô biên xứ (cảnh xứ của thức vô biên)... tới vô sở hữu xứ 
(cảnh xứ không-có-gì) ... tới phi tưởng phi phi tưởng xứ (cảnh xứ không có 
nhận-thức cũng không phải không còn nhận-thức) và tu tập tâm của tôi theo 
đó, thì sự buông-xả này của tôi, được hỗ trợ bởi cảnh xứ đó, dính-chấp vào 


nó, sẽ kéo dài trong một thời gian rât lâu.” 


22. “(Nhưng rồi) người đó hiểu như vây: “Nếu tôi hướng sự buông-xả 
này, đã được thanh lọc và sáng tỏ như vậy, tới không vô biên xứ và tu tập 
tâm của tôi theo đó, thì (cảnh xứ) này là có điều-kiện (hữu vi).'° Nếu tôi 
hướng sự buông-xả này, đã được thanh lọc và sáng tỏ như vậy, tới thức vô 
biên xứ ... tới vô sở hữu xứ ... tới phi tưởng phi phi tưởng xứ, và tu tập tâm 
của tôi theo đó, thì (cảnh xứ) này là có điều-kiện (hữu vi).” (Cho nên) người 
đó không tạo tác điều-kiện (duyên) nào hay tạo ra sự cố-ý (tư, ý hành) nào 
hướng tới sự hiện-hữu hay sự phi hiện-hữu.“Š Vì người đó không tạo tác 
điều-kiện (duyên) nào hay tạo ra sự cô-ý (tư) nào hướng tới sự hiện-hữu hay 
sự phi hiện-hữu, cho nên người đó không dính-chấp (thủ) vào bất cứ thứ gì 
trong thế gian này. Khi người đó không dính-chấp gì, thì người đó không bị 
khích-động. Khi người đó không bị khích-động, thì người đó tự mình chứng 
ngộ Niết-bàn. Người đó hiểu như vây: “Sinh đã tận, đời sống tâm linh đã 
được sống, những gì cần làm đã làm xong, không còn trở lại trạng thái hiện- 


hữu (tái sinh) nào nữa. 


408 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lÿ 


23. “Nếu người đó cảm nhận một cảm-giác sướng,'” người đó hiểu: 
“Nó là vô-thường; không có sự nắm giữ (dính theo) nó; không có sự thích thú 
nó.” Nếu người đó cảm nhận một cảm-giác khổ, người đó hiểu: “Nó là vô- 
thường: không có sự nắm giữ nó; không có sự thích thú nó." Nếu người đó 
cảm nhận một cảm-giác khổ, người đó hiểu: “Nó là vô-thường; không có sự 
năm giữ nó; không có sự thích thú nó." Nếu người đó cảm nhận một cảm- 
giác trung tính [không khổ không sướng], người đó hiểu: “Nó là vô-thường; 


không có sự năm giữ nó; không có sự thích thú nó.” 


24. “Nếu người đó cảm nhận một cảm-giác sướng, người đó cảm nhận 
nó tách-ly (cảm nhận nó là nó, không dính líu gì mình); nếu người đó cảm 
nhận một cảm-giác khổ, người đó cảm nhận nó tách-ly; nếu người đó cảm 
nhận một cảm-giác trung tính, người đó cảm nhận nó tách-ly. Khi người đó 
cảm nhận một cảm-giác đang kết liễu cùng với thân, người đó hiểu: “Tôi cảm 
nhận một cảm-giác đang kết liễu cùng với thân.” Khi người đó cảm nhận một 
cảm-giác đang kết liễu cùng với mạng sống, người đó hiểu: “Tôi cảm nhận 
một cảm-giác đang kết liễu cùng với mạng sống.“ Người đó hiểu: “Khi 
thân tan rã, với sự kết thúc mạng sống, tất cả đều được cảm nhận, (nhưng) 
không còn được thích thú, sẽ trở nên nguội tắt ngay tại đây.” - Này Tỳ 
kheo, giống như một ngọn đèn dầu cháy tùy thuộc vào dầu và tim đèn, và khi 
dầu cạn tim hết, nếu không có thêm nhiên liệu, nó sẽ tắt đi vì hết nhiên liệu. 
Cũng giống như vậy, khi người đó cảm nhận một cảm-giác đang kết liễu 
cùng với thân ... một cảm-giác đang kết liễu cùng với mạng sống, người đó 
hiểu: “Tôi cảm nhận một cảm-giác đang kết liễu cùng với mạng sống.” Người 
đó hiểu: “Khi thân tan rã, với sự kết thúc mạng sống, tất cả đều được cảm 
nhận, (nhưng) không còn được thích thú, sẽ trở nên nguội tắt ngay tại đây. 

25. “Do vậy, một Tỳ kheo có được [trí-tuệ này] là có được nền-tảng tối 
thượng là trí-tuệ. Bởi vì, này Tỳ kheo, đây là loại trí-tuệ thánh thiện tối 
thượng, được gọi là, trí-biết về sự diệt-khổ hoàn toàn.'!° 

26. (B) LS-rhá£]| “Sự giải-thoát của người đó, được căn cứ trên sự-thật, 
là không thê lay chuyền. Bởi vì, này Tỳ kheo, điều gì là sai giả thì nó có bản 


Chương X— Những Cảnh Giới Giác-Ngộ * 409 


chất đánh lừa, và thứ gì là sự thật thì nó có bản chất không đánh lừa— đó là 
Niết-bàn. Do vậy, một Tỳ kheo có được [sự-thật này] là có được nền-tảng tối 
thượng là sự-thật. Bởi vì, này Tỳ kheo, đây là sự-thật thánh thiện tối thượng, 
được gọi là, Niết-bàn, có bản chất không đánh lừa. 


27. (C) [Sự t-bỏ] “Trước kia, khi người đó còn vô-minh, người đó chấp 
nhận và ôm lấy những sự thu-nạp (sanh y);''! bây giờ người đó đã đẹp bỏ 
chúng, đã cắt bỏ chúng tận gốc, đã làm chúng thành như góc cây cọ chết, đã 
xóa số chúng để không còn khởi sinh trong tương lai. Do vậy, một Tỳ kheo 
có được [sự từ-bỏ này] là có được nền-tảng tối thượng là sự từ-bỏ. Bởi vì, 
này Tỳ kheo, đây là sự từ-bỏ tối thượng, được gọi là, sự từ-bỏ tất cả mọi sự 
thu-nạp (buông sạch sanh y). 


28. (D) [Sự binh-an] “Trước kia, khi người đó còn vô-minh, người đó 
trải nghiệm sự thèm-khát, tham-muốn và nhục-dục [tham]; bây giờ người đó 
đã dẹp bỏ chúng, đã cắt bỏ chúng tận gốc, đã làm chúng thành như gốc cây 
cọ chết, đã xóa số chúng để không còn khởi sinh trong tương lai. Trước kia, 
khi người đó còn vô-minh, người đó trải nghiệm sự sân-giận, sự ác-ý, sự thù- 
ghét [sân]; bây giờ người đó đã dẹp bỏ chúng, đã cắt bỏ chúng tận gốc, đã 
làm chúng thành như gốc cây cọ chết, đã xóa số chúng để không còn khởi 
sinh trong tương lai. Trước kia, khi người đó còn vô-minh, người đó trải 
nghiệm sự vô-minh và ngu sỉ [si]; bây giờ người đó đã dẹp bỏ chúng, đã cắt 
bỏ chúng tận gốc, đã làm chúng thành như gốc cây cọ chết, đã xóa số chúng 
để không còn khởi sinh trong tương lai. Do vậy, một Tỳ kheo có được [sự 
bình-an này] là có được nền-tảng tối thượng là sự bình-an. Bởi vì, này Tỳ 
kheo, đây là sự bình-an tối thượng, được gọi là, sự làm lắng lặn tham, sân, và 
S1. 

29. “Do chiếu theo điều này nên đã nói: “Một người chớ nên lơ là trí- 
tuệ, nên bảo trì sự-thật, nên tu dưỡng sự từ-bỏ, và nên tu tập dẫn tới sự bình- 


kà 


an. 


30. (6) ““Những làn sóng nhìn-nhận (vọng tưởng) không quét được 


người đứng trên những [nền-tảng] này, và khi những làn sóng nhìn-nhận 


410 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đê giáo lý 


không quét được người đó, người đó được gọi là bậc trí giả bình an [trí giả 
trầm mặc, bậc mâu-mi].'“'? Điều này được nói như vậy. Và chiều theo cái gì 


nên điêu này được nói như vậy? 


31. “Này Tỳ kheo, cái “Fa'” [ta-là| là một sự nhìn-nhận (vọng tưởng); 
“Fa là này" là một sự nhìn-nhận; “Ta sẽ là” là một sự nhìn-nhận; “Ta sẽ không 
là' là một sự nhìn-nhận; “Ta sẽ có thân-sắc” (sắc) là một sự nhìn-nhận; “Ta sẽ 
không có thân-sắc” (vô sắc) là một sự nhìn-nhận; “Ta sẽ có nhận-thức' 
(tưởng) là một sự nhìn-nhận; “Ta sẽ không có nhận-thức' (phi tưởng) là một 
sự nhìn-nhận; “Ta sẽ không có nhận-thức cũng không phải không có nhận- 
thức” (phi tưởng phi phi tưởng) là một sự nhìn-nhận. Sự nhìn-nhận như một 
căn bệnh, sự nhìn-nhận như một ung nhọt, sự nhìn-nhận như một gai nhọn. 
Này Tỳ kheo, nhờ đã vượt qua tất cả mọi sự nhìn-nhận, một người được gọi 
là một trí giả bình an. Và trí giả bình an (bậc mâu-nI) không còn bị sinh, 
không già, không chết; bậc ấy không bị lay-chuyền và không mong-cầu. Bởi 
vì không còn thứ gì bên trong bậc ấy mà vì nó bậc ấy còn bị tái sinh. 
Không còn bị sinh, làm sao còn già? Không còn sự giả, làm sao còn chết? 
Không còn chết, làm sao người đó còn bị lay chuyển (bị khích động, lo âu, sợ 


hãi)? Không còn bị lay chuyên, lý nào còn sự mong cầu? 

32. “Do chiếu theo điều này nên đã nói: “Những làn sóng nhìn-nhận 
không quét được người đứng trên những [nền-tảng] này, và khi những làn 
sóng nhìn-nhận không quét được người đó, người đó được gọi là bậc trí giả 
bình an.” 

“Này Tỳ kheo, hãy ghi nhớ trong tâm bài phân-giải ngắn gọn này về sáu 
yếu-tố.” 

(irích MN 140: Dhatuvibhanea Sufta) 
(Kinh “Phân Giải Về Các Yếu-Tổ”) 


(8) Hạnh Phúc Thay Những Vị A-la-hán! 


“Hạnh phúc thay những bậc A-la-hán! 


Chương X— Những Cảnh Giới Giác-Ngộ * 411 


Không còn dục-vọng bên trong họ. 
Sự “tự-ta” (ngã mạn) đã bị cắt bỏ”, 
Lưới vô-minh đã bị phá bung. 


“Họ đã đạt tới trạng thái bất-động, “1 

Tâm trí họ rõ ràng minh mẫn; 

Họ không còn bị dính nhiễm trong thế gian— 
Những bậc thánh thiện, không-còn ô nhiễm. 


“Sau khi đã hiểu được năm-uẩn, 

Dựa vào bảy phẩm-hạnh,“!Š 

Những bậc thượng nhân đáng tôn vinh đó, 
Là những người Phật tử đích thực. 


“Được trao cho bảy châu-báu, 

Đã tu xong ba-phân tu-tập,*1 

Những vị đại anh hùng đó đi khắp nơi, 
Với sự sợ hãi và run sợ đã dẹp bỏ. 


“Được phú đủ mười yếu-tó,*7 


Những con-rồng lớn đó, tâm đạt định, 
Là những chúng sinh tốt nhất trong thế gian: 
Dục-vọng đã không còn bên trong họ. 


“Sự-biết tinh thông đã khởi sinh trong họ:” 

“Thân này là thân cuối cùng ta mang.” 

Về cốt lõi của đời sống tâm linh, 

Họ không còn phụ thuộc aI khác. 

“Không còn bị lay động với ba sự phân-biệt, 13 

Họ đã thoát khỏi! sự tái-sinh. 

Đã đạt tới giai đoạn của bậc đã tu-thành (A-la-hán), 
Họ là những người chiến thắng trong thế gian. 


““[rên, dưới, dọc, ngang, 


Sự khoái-thích không còn bên trong họ. 


412 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lÿ 


Họ hiên ngang cắt lên tiếng gầm sư tử: 


“Những bậc giác-ngộ là tối thượng trong thế gian'.” 


(rrích SN 22:76, Quyên 3) 


5. NHU-LAI 
(1) Phật và A-la-hán 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, Như Lai, bậc A-la-hán, bậc Toản Giác [giác ngộ 
toàn thiện], được giải thoát nhờ sự không còn dính-chấp thông qua sự ghê-sợ 
đối với sắc-thân, thông qua sự phai biến và chấm dứt của nó, thì được gọi là 
một bậc Giác Ngộ Toản Thiện. Một Tỳ kheo được giải thoát nhờ trí-tuệ, 
được giải thoát nhờ sự không còn dính-chấp thông qua sự ghê-sợ đối với sắc- 
thân, thông qua sự phai biến và chấm dứt của nó, thì được gọi là một người 


được giải-thoát nhờ trí-tuệ.“!? 


“Như Lai, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác, được giải thoát nhờ sự không 
còn dính-chấp thông qua sự ghê-sợ đối với cảm-giác ... nhận-thức ... những 
sự tạo-tác cô ý ... thức, thông qua sự phai biến và chấm dứt của nó, thì được 
gọi là một bậc Giác Ngộ Toàn Thiện. Một Tỳ kheo được giải thoát nhờ trí- 
tuệ, được giải thoát nhờ sự không dính-chấp thông qua sự ghê-sợ đối với 
cảm-giác ... thức, thông qua sự phai biến và chấm dứt của nó, thì được gọi là 


người được giải thoát nhờ trí-tuệ. 


“ [rong đó, này các Tỳ kheo, cái gì là sự phân biệt, cái gì sự khác biệt, 
cái øì là sự khác nhau giữa Như Lai, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác với một Tỳ 
kheo được giải thoát nhờ trí-tuệ?” 


“Thưa Thế Tôn, những giáo lý của chúng con đều bắt rễ từ đức Thế 
Tôn, được hướng dẫn bởi đức Thế Tôn, có sự nương dựa vào đức Thế Tôn. 
Sẽ tốt lành nếu Thế Tôn làm rõ ý nghĩa của điều này. Sau khi nghe được từ 
đức Thế Tôn, các Tỳ kheo sẽ ghi nhớ nó.” 


Chương X— Những Cảnh Giới Giác-Ngộ * 413 


“Vậy hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng, này các Tỳ kheo, ta sẽ nói.” 
“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn nói điều này: 


“Này các Tỳ kheo, Như Lai, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác, là người phát 
khởi con-đường (đạo) chưa được khởi sinh trước đó, là người tạo ra con- 
đường chưa được tạo ra trước đó, là người tuyên bố con-đường chưa được 
tuyên bố trước đó. Bậc ấy là người hiểu-biết con-đường, là người khám-phá 
ra con-đường, là người thiện-khéo trong con-đường. Và những người đệ tử 
của bậc ấy giờ đang đi theo con-đường đó và sau đó sẽ có-được con-đường 
đó. 

“Này các Tỳ kheo, đây là sự phân biệt, sự không tương đồng, sự khác 
biệt giữa Như Lai, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác (tức một vị Phật) với một Tỳ 
kheo được giải thoát nhờ trí-tuệ.” 


(SN 22:58, Quyền 3) 


(2) Vì Phúc Lợi Của Nhiều Người 


“Này các Tỳ kheo, ba loại người này khởi sinh trong thế gian vì phúc lợi 
của nhiều người, vì hạnh phúc của nhiều người, vì lòng bi-mẫn đối với thế 
gian, vì sự tốt lành, phúc lợi, và hạnh phúc của những thiên thần và loài 


người. Ba đó là gì? 


(1) “Ở đây, này các Tỳ kheo, một bậc Như Lai khởi sinh trong thế gian, 
“là một A-la-hán (đã tu thành), bậc Toàn Giác (đã giác ngộ toàn thiện), đã 
thành tựu về trí-biết đích thực (minh) và đức-hạnh, là bậc phúc-lành, bậc 
hiểu-biết (những) thế giới, người dẫn dắt tối thượng của những người cần 
được thuần hóa, thầy của những thiên thần và loài người, bậc Giác Ngộ, bậc 
Thế Tôn.? Bậc ấy giảng dạy Giáo Pháp “zố: lành ở đâu, tốt lành ở giữa, và tốt 
lành ở cuối, với ý-nghĩa và từ ngữ đúng đăn; bậc ấy cho-thấy một đời sống 
tâm linh rõ ràng thật hoàn thiện và tỉnh khiết." Này các Tỳ kheo, đây là 
người đầu tiên khởi sinh trong thế vì phúc lợi của nhiều người, vì hạnh phúc 


414 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lÿ 


của nhiêu người, vì lòng bi-mẫn đối với thế gian, vì sự tôt lành, phúc lợi, và 


hạnh phúc của những thiên thần và loài người. 


(2) “Rồi, này các Tỳ kheo, một đệ-tử của VỊ Thầy đó “là một A-la-hán 
đã tiêu diệt mọi ô-nhiêm [giỗng lời đoạn kinh X,1(3),42|.... đã được hoàn 
toàn giải-thoát thông qua trí-biết cuối cùng." Vị ấy giảng dạy “tốt lành ở 
đâu, tốt lành ở giữa, và tốt lành ở cuối, với ý-nghĩa và từ ngữ đúng đắn: bậc 
ấy cho-thấy một đời sống tâm linh rõ ràng thật hoàn thiện và tỉnh khiết." Này 
các Tỳ kheo, đây là người ## hai khởi sinh trong thế vì phúc lợi của nhiều 
người, vì hạnh phúc của nhiều người, vì lòng bi mẫn đối với thế gian, vì sự 
tốt lành, phúc lợi, và hạnh phúc của những thiên thần và loài người. 


(3) “Rồi, này các Tỳ kheo, một đệ tử của Vị Thầy đó “là một học-nhân 
đang tu tập con đường đạo, đã học và có đủ các đức-hạnh và sự tuân-thủ 
giới-hạnh.` Vị ây cũng giảng dạy Giáo Pháp “ôi lành ở đâu, tốt lành ở giữa, 
và (ốt lành ở cuối, với ý-nghĩa và từ ngữ đúng đắn; bậc ấy cho-thấy một đời 
sống tâm linh rõ ràng thật hoàn thiện và tỉnh khiết." Này các Tỳ kheo, đây là 
người fh# ba khởi sinh trong thế vì phúc lợi của nhiều người, vì hạnh phúc 
của nhiều người, vì lòng bi-mẫn đối với thế gian, VÌ Sự tốt lành, phúc lợi, và 
hạnh phúc của những thiên thần và loài người. 

“Này các Tỳ kheo, đây là ba loại người khởi sinh trong thế gian này vì 
phúc lợi của nhiều người, vì hạnh phúc của nhiều người, vì lòng bi-mẫn đối 
với thế gian, vì sự tốt lành, phúc lợi, và hạnh phúc của những thiên thần và 
loài người...” 


(It 84; 78-79) 


(3) Lời Nói Cao Quý Của Thây Xá-lợi-phất 

Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Nãlandã trong khu Vườn Xoài 
của Pãvãrika. Lúc đó Ngài Xá-lợi-phất đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức 
Thế Tôn, ngồi xuống một bên, và thưa:'?° 


Chương X— Những Cảnh Giới Giác-Ngộ * 415 


“Thưa Thê Tôn, con có sự tự-tin vào đức Thê Tôn, con tin rắng không 
có tu sĩ và bà-la-môn nào trong quá khứ, trong tương lai, và trong hiện tại có 
hiêu-biêt hơn đức Thê Tôn vê phương diện giác-ngộ.” 


“Này Xá-lợi-phất, lời của thầy cất lên thật cao quý, thầy đã cất tiếng 


t,'! răng: “Thưa Thê Tôn, con có sự tự-tin vào 


gầm sư tử dõng dạc, dứt khoá 
đức Thế Tôn, con tin rằng không có tu sĩ và bà-la-môn nảo trong quá khứ, 
trong tương lai, và trong hiện tại có hiểu-biết hơn đức Thế Tôn về phương 
diện giác-ngộ.” Này Xá-lợi-phắt, thầy đã bao giờ đã băng tâm mình bao trùm 
các tâm của tất cả những A-la-hán, những bậc Toàn Giác, đã xuất hiện trong 
quá khứ, và thầy đã biết rõ như vầy: “Những bậc Thế Tôn đó với giới-hạnh 
như vậy, hoặc với những phẩm-hạnh như vậy, hoặc với trí-tuệ như vậy, hoặc 
với những sự an-trú (thiền trú) như vậy, hoặc với sự giải-thoát như vậy',*2 


hay chưa?” 
“Dạ không, thưa Thế Tôn”, 


“Rồi, này Xá-lợi-phất, thầy đã bao giờ băng tâm mình bao trùm các tâm 
của tất cả những A-la-hán, những bậc Toàn Giác, sẽ xuất hiện trong ứương 
lai, và thầy đã biết rõ như vầy: “Những bậc Thế Tôn đó với giới-hạnh như 
vậy, hoặc với những phẩm-hạnh như vậy, hoặc với trí-tuệ như vậy, hoặc với 
những sự an-trú (thiền trú) như vậy, hoặc với sự giải-thoát như vậy”, hay 
chưa?” 

“Dạ không, thưa Thế Tôn”, 

“Rồi, này Xá-lợi-phất, thầy đã bao giờ bằng tâm mình bao trùm tâm của 
ta—ta hiện tại là bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác—và thầy đã biết rõ như vầy: 
“Ta với giới-hạnh như vậy, hoặc với những phẩm-hạnh như vậy, hoặc với trí- 
tuệ như vậy, hoặc với những sự an-trú (thiền trú) như vậy, hoặc với sự giải- 
thoát như vậy”, hay chưa?” 


“Dạ không, thưa Thế Tôn”, 


“Này Xá-lợi-phất, khi thầy chưa có sự-biết bằng cách bao trùm các tâm 
của những bậc A-la-hán, những bậc Toàn Giác thuộc quá khứ, tương lai, và 


416 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lÿ 


hiện tại, thì tại sao thầy có thê cất lên lời phát biểu đó và cất lên tiếng gầm sư 
tử một cách dõng dạc rằng: “Thưa Thế Tôn, con có sự tự-tin vào đức Thế 
Tôn, con tin rằng không có tu sĩ và bà-la-môn nào trong quá khứ, trong 
tương lai, và trong hiện tại có hiểu-biết hơn đức Thế Tôn về phương diện 
giác-ngộ” như vậy?” 


“Thưa Thế Tôn, con không có sự-biết bằng cách bao trùm các tâm của 
những bậc A-la-hán, những bậc Toàn Giác thuộc quá khứ, tương lai, và hiện 
tại, nhưng con vẫn hiểu được điều này bằng cách suy luận từ Giáo Pháp.'? 
Thưa Thế Tôn, ví dụ có một thành trì ở biên cương của một nhà vua, có 
những thành lũy và tháp canh được xây trên những nền móng kiên có, và chỉ 
có một công ra vào. Và người gác cổng ở đó khôn khéo, giỏi việc, và thông 
minh, kinh nghiệm và cảnh giác, người đó chặn đuổi những người lạ mặt, và 
cho phép những người quen mặt đi vào đi ra. Khi người gác cổng đi rảo hết 
con đường bao bọc tường thành, ông ấy không nhận thấy có một lỗ hở hay kẽ 
hở nào thậm chí đủ lớn để một con mèo có thê chui qua được. Do vậy ông ấy 
(suy luận) biết chắc rằng: “Mọi sinh vật lớn hơn (như người và vật lớn hơn 


mèo) muốn ra vào thành trì này thì phải đi qua một công chính đó mà thôi. ”” 


“Cũng giống như vậy, thưa Thế Tôn, con đã hiểu được điều đó bằng 
cách suy luận từ Giáo Pháp như vầy: Những A-la-hán, bậc Toàn Giác đã 
xuất hiện trong quá khứ, tất cả những bậc Thế Tôn đó đều trước hết đã dẹp 
bỏ năm chướng-ngại (ngũ triền cái), đó là những hư-nhiễm của tâm, là những 
thứ làm suy yếu trí-tuệ; và sau đó, với tâm họ được thiết-lập vững chắc trong 
'bồn nên tảng chánh-niệm) (tử niệm xứ), họ đã tu tập “bảy chỉ giác-ngộ) (thất 
giác chi) một cách chánh đúng; và nhờ đó họ đã tỉnh thức tới một mức độ 
giác-ngộ hoàn thiện vô thượng.'“t 

“Và, thưa Thế Tôn, những A-la-hán, bậc Toàn Giác sẽ xuất hiện trong 
tương lai, tất cả những bậc Thế Tôn đó đều trước hết sẽ đẹp bỏ năm chướng- 
ngại, đó là những hư-nhiễm của tâm, là những thứ làm suy yếu trí-tuệ; và sau 
đó, với tâm họ được thiết-lập vững chắc trong “bốn nên tảng chánh-niệm' (tứ 


niệm xứ), họ sẽ tu tập “bảy chỉ giác-ngộ' (thất giác chi) một cách chánh 


Chương X— Những Cảnh Giới Giác-Noộ * 417 


đúng; và nhờ đó họ sẽ tỉnh thức tới một mức độ giác-ngộ hoàn thiện vô 
thượng. 

“Và, thưa Thế tôn, đức Thế Tôn, là một A-la-hán, bậc Toàn Giác đzng 
xuất hiện trong ;iện ứại, đức Thế Tôn cũng trước hết đã dẹp bỏ „ăm chướng- 
ngại, đó là những hư-nhiễm của tâm, là những thứ làm suy yếu trí-tuệ; và sau 
đó, với tâm mình được thiết-lập vững chắc trong “bốn nên tảng chánh-niệm” 
(tứ niệm xứ), đức Thế Tôn đã tu tập “bảy chỉ giác-ngộ' (thất giác chỉ) một 
cách chánh đúng: và nhờ đó đức Thế Tôn đã tỉnh thức tới một mức độ giác- 
ngộ hoàn thiện vô thượng. 

“Tốt, tốt, này Xá-lợi-phất! Vậy là, này Xá-lợi-phất, thầy nên lặp lại lời 
thuyết giảng Giáo Pháp này một cách đều đặn cho các Tỳ kheo và Tỳ kheo 
ni, cho những người đệ tử tại gia nam và nữ. Ngay cả những người ngu s1 có 
thể có sự nghi ngờ hay không chắc chắn về Như Lai, khi họ nghe lời thuyết 


giảng này, sự nghi ngờ hay sự không chắc chắn đối với Như Lai sẽ được dẹp 
bỏ.” 


(SN 47:12) 


(4) Mười Năng-Lực và Bốn Co-Sở của Sự Tụ-Tìn 
(Mười năng-lực của một Như Lai) 


9. “Này Xá-lợi-phất, Như Lai có mười “năng-lực của Như Lai”, do có- 
được chúng nên Như Lai đã tuyên bố mình ở vị trí người đứng-đầu [đầu đàn, 
dẫn đầu], cất lên tiếng gầm sư tử trong tất cả các hội chúng, và thiết lập sự 
quay chuyên bánh xe của Trời Brahmã (bánh xe Giáo Pháp).' Mười đó là 
gì? 

10. (1) “Ở đây, Như Lai hiểu đúng như nó thực là: “điều có thể là có thể 
và điều không thể là không thể.''” Đó là một năng-lực của Như Lai, nhờ 
phâm-hạnh của điều này Như Lai đã tuyên bố mình ở vị trí là người đứng- 
đầu, cất lên tiếng gầm sư tử, và thiết lập sự quay chuyển bánh xe của Trời 


Brahma. 


418 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đê giáo lý 


11. (2) “Lại nữa, Như Lai hiểu đúng thực như nó là: “những quả của 
những nghiệp đã làm trong quá khứ, trong tương lai, và hiện tại theo cách 
những tiêm năng xảy ra và những nguyên-nhân.` Đó cũng là một năng-lực 
của Như Lai ...2Ẻ 


12. (3) “Lại nữa, Như Lai hiểu đúng như nó thực là: '›ững đường dẫn 


tới tất cả những nơi-đến.` Đó cũng là một năng-lực của Như Lai ...”?” 


13. (4) “Lại nữa, Như Lai hiểu đúng như nó thực là “/hế-giới với nhiễu 


yếu-tô khác nhau của nó°. Đó cũng là một năng-lực của Như Lai ...'°° 


14. (5) “Lại nữa, Như Lai hiểu đúng như nó thực là: 'cách những chúng 
sinh có những khuynh-hướng (căn cơ) khác nhau.` Đó cũng là một năng-lực 
của Như Lai ...®'! 


15. (6) “Lại nữa, Như Lai hiểu đúng như nó thực là: “sự phân-bố các 
căn của những chúng sinh khác, của những người khác." Đó cũng là một 


năng-lực của Như Lai ...?? 


16. (7) “Lại nữa, Như Lai hiểu đúng như nó thực là: “sự ó-nhiễm, sự 
thanh-tẩy, và sự thoát-ra đối với những tâng thiên định (sắc giới), những sự 
giải-thoát, và những tầng chứng đắc (vô sắc giới)." Đó cũng là một năng-lực 
của Như Lai ...®° 


17. (8) “Lại nữa, Như Lai (có thê): “nhớ lại nhiều kiếp quá khứ với 
những phương diện và đặc điểm của chúng” (úc mạng minh) ... [như kinh 


MMN 04 ở trên, mục 27... Đó cũng là một năng-lực của Như Lai... 


18. (9) “Lại nữa, Như Lai (có thể): “với mắt thiên thánh (hiên nhãn 
mình), đã được thanh lọc và vượt trên loài người, nhìn thấy những chúng 
sinh đang chết đi và tái sinh, thấp hèn có và cao sang có, đẹp có và xâu có, 
phước lành có và vô phước có ... [như kinh MỊN 4 ở trên, mục 29]... Như Lai 
hiểu cách những chúng sinh chết đi tùy theo những nghiệp của họ.” Đó cũng 
là một năng-lực của Như Lai... 


19. (10) “Lại nữa, Như Lai: “bằng cách tự mình chứng ngộ bằng trí-biết 


trực tiếp, ngay trong kiếp này chứng nhập và an trú trong sự giải-thoát của 


Chương X— Những Cảnh Giới Giác-Ngộ * 419 


tâm sạch nhiễm và sự giải-thoát nhờ trí-tuệ với sự (đã) tiêu diệt mọi ô-nhiễm 
(lậu tận minh). Đó cũng là một năng-lực của Như Lai, nhờ phẩm-hạnh của 
điều này Như Lai đã tuyên bố mình ở vị trí người đứng-đầu, cất lên tiếng 


gầm sư tử, và thiết lập sự quay chuyên bánh xe của Trời Brãhma. 


20. “Như Lai có mười năng-lực của Như Lai, vì có-được chúng nên 
Như Lai đã tuyên bố mình ở vị trí người đứng-đầu, cất lên tiếng gầm sư tử 
trong tất cả các hội chúng, và thiết lập sự quay chuyên bánh xe của Trời 
Brahma.... 


21. “Này Xá-lợi-phất, khi ta biết và thấy như vậy, có ai nói về ta rằng: 
'Sa-môn Cồ-Đàm không có trạng thái siêu nhân nào, sự khác-biệt nào về trí- 
biết và tầm-nhìn xứng đáng của những bậc thánh. Sa-môn Cô-đàm chỉ dạy 
Giáo Pháp [chỉ được] búa rèn bằng lý luận, chạy theo dòng truy vấn của 
chính mình khi nó xảy đến với ông ta'—nếu không đẹp bỏ lời khẳng định đó 
và trạng thái tâm đó và từ bỏ cách-nhìn đó——thì người đó bị ký thác trong địa 
ngục như thể đã bị đưa thắng xuống đó.” Giống như một Tỳ kheo có được 
giới-hạnh, sự định-tâm, và trí-tuệ, thì người đó ngay trong kiếp này [tại đây 
và bây giờ] có thể thụ hưởng trí-biết cuối cùng (thánh quả A-la-hán); còn ai 
nói như vậy, ta nói rằng, nêu không dẹp bỏ lời khăng định đó và trạng thái 
tâm đó và từ bỏ cách-nhìn đó, thì người đó bị ký thác trong địa ngục như thể 
đã bị đưa thắng xuống đó. 


(Bốn cơ-sở của sự tự-tin) 


22. “Này Xá-lợi-phất, Như Lai có bốn cơ-sở của sự tự-tin này, vì có- 
được chúng nên Như Lai đã tuyên bố mình ở vị trí người đứng-đầu, cất lên 
tiếng gầm con sư tử trong tất cả các hội chúng, và thiết lập sự quay chuyển 
bánh xe của Trời Brãhma. Bồn đó là gì? 

23. (1) “Ở đây, ta không nhìn thấy có cơ-sở nào đề bất kỳ tu sĩ hay bà- 
la-môn nào hay Ma Vương hay bắt cứ ai khác trong thế gian, dựa theo đúng 
Giáo Pháp, có thể tô cáo ta rằng: “Trong khi ông tuyên bố là người đã giác- 


ngộ toàn thiện nhưng (thực ra) ông không giác-ngộ toàn thiện về những điều 


420 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đê giáo lý 


đó.” Và do nhìn thấy không có cơ-sở nào (để bất cứ ai có thể nói) như vậy, 


nên ta an trú trong sự an-toàn, sự không sợ-hãi, và sự tự-tin. 


24. (2) “Ta không nhìn thấy có cơ-sở nào để bắt kỳ tu sĩ ... hay bất cứ ai 
khác trong thế gian, dựa theo đúng Giáo Pháp, có thê tố cáo ta rằng: “Trong 
khi ông tuyên bố ông là người đã tiêu diệt mọi ô-nhiễm nhưng (thực ra) ông 
chưa tiêu diệt hết mọi ô-nhiễm.? Và do nhìn thấy không có cơ-sở nào (đề bất 
cứ ai có thể nói) như vậy, nên ta an trú trong sự an-toàn, sự không sợ-hãi, và 
sự tự-tn. 


25. (3) “Ta không nhìn thấy có cơ-sở nào để bắt kỳ tu sĩ ... hay bất cứ ai 
khác trong thế gian, dựa theo đúng Giáo Pháp, có thê tố cáo ta rằng: “Những 
điều được ông gọi là những sự cản-trở (chướng ngại) (thực ra) đâu có gây 
cản trở gì cho người dính líu với chúng.” Và do nhìn thấy không có cơ-sở nào 
(để bất cứ ai có thể nói) như vậy, nên ta an trú trong sự an-toàn, sự không sợ- 


hãi, và sự tự-tin. 


26. (4) “Ta không nhìn thấy có cơ-sở nào để bắt kỳ tu sĩ ... hay bất cứ ai 
khác trong thế gian, dựa theo đúng Giáo Pháp, có thể tô cáo ta rằng: “Khi ông 
giảng dạy Giáo Pháp cho một người, người đó tu tập theo nhưng việc tu tập 
đó không dẫn dắt người đó tới sự hoàn toàn diệt-khổ.” Và do nhìn thấy không 
có cơ-sở nào (để bất cứ ai có thể nói) như vậy, nên ta an trú trong sự an-toàn, 
sự không sợ-hãi, và sự tự-tin. 

“Một bậc Như Lai có bốn loại sự tự-tin như vậy, vì có-được chúng nên 
bậc ấy đã tuyên bố mình ở vị trí người đứng-đầu, cất lên tiếng gầm con sư tử 
trong tất cả các hội chúng, và thiết lập sự quay chuyển bánh xe của Trời 
Brahma.” 


(rích MN 12: MlahaäSihanada Suffa) 
(“Đại kinh “Tiếng Gầm Sư Tử") 


(5) Sự Hiện Thị Của Đại Hào Quang 


Chương X— Những Cảnh Giới Giác-Ngộ * 421 


“Này các Tỳ kheo, chừng nào mặt trời và mặt trăng chưa khởi sinh trong 
thế giới, thì chừng đó không có ánh sáng lớn và hào quang lớn, chỉ có bóng 
tối ngự trị, chỉ một bầu tối đen; thì chừng đó không có ngày và đêm, không 


có tháng và nửa tháng, không có mùa vả năm. 


“Nhưng, này các Tỳ kheo, khi mặt trời và mặt trăng khởi sinh trong thế 
giới, thì có ánh sáng lớn và hào quang lớn; rồi không còn bóng tối mù đen, 
không còn một bầu tối đen; rồi có ngày và đêm, có tháng và nửa tháng, có 
các mùa và năm. 

“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, chừng nào Như Lai chưa khởi 
sinh (xuất hiện) trong thế giới, là một A-la-hán, bậc Toàn Giác, thì chừng đó 
không có (hiện thị) ánh sáng lớn và hào quang lớn, chỉ có bóng tối ngự trị, 
chỉ một bầu tối đen; thì chừng đó không có sự giảng giải, chỉ dạy, tuyên 
thuyết, thiết lập, khai mở, phân tách, hay làm rõ Bốn Diệu Đế. 


“Nhưng, này các Tỳ kheo, khi một Như Lai khởi sinh trong thế giới, là 
A-la-hán, bậc Toàn Giác, thì có (hiện thị) ánh sáng lớn và hào quang lớn; rồi 
không còn bóng tối mù đen, không còn một bầu tối đen; rồi có sự giảng giải, 
chỉ dạy, tuyên thuyết, thiết lập, khai mở, phân tách, và làm rõ Bốn Diệu Đế. 

“Bốn đó là gì? Diệu-đề về sự khổ, diệu-đế về nguồn-gốc khổ, diệu-đề về 
sự chấm-dứt khổ, diệu-đề về con-đường dẫn tới sự chấm-dứt khô. 


“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, nên tạo sự cô-găng đê hiệu: “Đây là khô". 
Nên tạo sự cô-găng đê hiệu: “Đây là nguôn-gôc khô”. Nên tạo sự cô-găng đê 
hiệu: “Đây là sự châm-dứt khô”. Nên tạo sự cô-găng đê hiệu: “Đây là con- 


đường dẫn tới sự chắm-dứt khô'.” 


(SN 56:38; Quyên 5) 


(6) Người Mong Muốn Sự Tốt Lành Cho Chúng Ta 


25. “Này các Tỳ kheo, ví như trong một khu rừng có một vùng đầm lầy 


lớn, gân đó có một bây hươu sông. Rôi một người xuât hiện, mong muôn 


422 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lÿ 


chúng bị tản sát, bị hãm hại, bị giam cầm, và do đó ông ta đóng chặn đường 
đi an toàn và tốt lành mà bầy hươu thường đi lại một cách vui sướng, và ông 
ta mở đường đi sai giả, và có chỗ ông ta còn đặt con mỗi và có chỗ còn đặt 
con bù nhìn để làm cho bầy hươu lớn càng lúc càng gặp phải tai họa, khổ 
nạn, và mất dần. Nhưng có một người khác xuất hiện, mong muốn đàn hươu 
được tốt lành, được phúc lợi, và được an toàn, và người đó mở lại đường đi 
an toàn và tốt lành đề bầy hươu đi lại một cách vui sướng, và người đóng bỏ 
con đường sai giả, và người đó loại bỏ con mỗi và tiêu diệt con bù nhìn, để 


cho đàn hươu lớn cảng lúc cảng phát triển, gia tăng, và hoàn thiện. 


26. “Này các Tỳ kheo, ta mới đưa ra ví dụ này để truyền tải ý nghĩa 
rằng: “Vùng đầm lầy lớn' là dụ cho những khoái-lạc giác-quan (dục lạc). 
“Bầy hươu lớn là dụ cho những chúng sinh. “Người mong muốn chúng bị 
tàn sát, bị hãm hại, và bị giam cầm' là dụ cho Ma Vương Ác Ma. “Đường đi 
sai giả” là chỉ con-đường có tám phần sai lạc (Bát tà đạo), gồm có: cách-nhìn 
sai lạc, ý-định sai lạc, lòi-nói sai trái, hành-động sai trái, sự mưu-sinh sai trái, 
sự nỗ-lực sai lạc, sự tâm-niệm sai lạc, sự định-tâm sai lạc. 'Con môi” là dụ 
cho sự khoái-thích và nhục-dục. “Con bù nhìn" là dụ cho sự vô-minh. “Người 
mong muốn chúng được tốt lành, được phúc lợi, và được an toàn” là chỉ Như 
Lai, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác. “Đường đi an toàn và tốt lành để cho bầy 
dê đi lại một cách vui sướng" là chỉ Con Đường Tám Phần Thánh Thiện (Bát 
Thánh Đạo), gồm có: cách-nhìn đúng đắn, ý-định đúng đắn, lời-nói đúng 
đắn, hành-động đúng đắn, sự mưu-sinh đúng đắn, sự nỗ-lực đúng đắn, sự 
tâm-niệm đúng đắn, sự định-tâm đúng đắn; (chánh kiến, chánh tư duy, chánh 
ngữ, chánh nghiệp, chánh hạnh, chánh tính tần, chánh-niệm, chánh-định). 


27. “Như vậy, này các Tỳ kheo, con-đường (chánh đạo) an toàn và tốt 
lành để (chúng sinh) bước đi một cách vui sướng đã được ta mở lại, con- 
đường sai giả (tà đạo) đã bị đóng lại, con môi đã bị loại bỏ, con bù nhìn đã bị 
tiêu diệt.” 

(irích MN 19: Dvedhavitakka Suffa) 
(Hai Loại Ý-Ngh?) 


Chương X— Những Cảnh Giới Giác-Ngộ * 423 


(7) Sư Tử 
Ơ Sãvatth. 
“Này các Tỳ kheo, vào buôi cuôi chiêu, sư tử, vua của các loài thú, ra 


khỏi hang ô. Rôi nó rướn mình, dò xét hêt bôn hướng xung quanh, và rông 


lên tiêng gâm sư tử ba lân, sau đó nó bắt đầu đi săn môi. 


“Khi con sư tử, vua của các loài thú, rồng lên tiếng gầm sư tử, hầu hết 
những thú vật xung quanh nghe tiếng gầm đều cảm thấy đây sợ-hãi, một sự 
cảm thấy sự cấp-bách và sự khiếp-sợ. Những con vật sống trong lỗ hang thì 
chui vào lỗ hang; những con sống dưới nước thì lặn xuống nước; những con 
sông trong rừng rậm thì bỏ chạy vô rừng rậm; và chim thì bay lên trời. Ngay 
cả những con voi đực lớn của hoàng gia, đang bị cột bởi những sợi dây da to 
chắc trong các ngôi làng, thị trấn và các đô thị, cũng có bứt phá và bứt đứt 
dây cột; cũng khiếp đảm, té đái và té phân, cuống chạy khắp nơi. Này các Tỳ 
kheo, sư tử thật là oai hùng giữa những loài thú, là vua của những loài thú, 
thật uy dũng và hùng mạnh. 


“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo,®Š khi Như Lai xuất hiện trong 
thế giới này, là một bậc A-la-hán, đã giác ngộ hoàn toàn, đã hoàn thiện về trí- 
biết đích thực và đức-hạnh, là bậc phúc lành, bậc hiểu biết (những) thế giới, 
người dẫn dắt tối cao của những người cần được thuần phục, thầy của những 
thiên thần và loài người, bậc Toàn Giác, bậc Thế Tôn; Như Lai giảng dạy 
Giáo Pháp như vầy: “Này là sắc-thân, này là sự khởi sinh của sắc-thân, này là 
sự biến diệt của sắc-thân; này là cảm-giác ... này là nhận-thức ... này là 
những sự tạo-tác cố ý ... này là thức, này là sự khởi sinh của thức, này là sự 
biến diệt của thức."'°9 

“Rồi, này các Tỳ kheo, những thiên thần được sống đại thọ, đẹp đẽ, tràn 
đầy hạnh phúc, đang sống rất lâu trong những thiên cung tiên bồng, khi họ 
nghe thấy giáo lý của Như Lai, hầu hết họ cảm thấy đầy sự sợ-hãi, sự cảm 


nhận câp-bách, và sự khiêp-sợ, [nên họ nói răng]: “Coi chừng chúng ta là vô- 


424 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lÿ 


thường, mặc dù chúng ta nghĩ mình là thường hằng; coi chừng chúng ta là 
không chắc-chăn, mặc dù chúng ta nghĩ mình là chắc chắn; coi chừng chúng 
ta sẽ bị hoại-diệt, mặc dù chúng ta nghĩ mình là bất diệt. Thưa các ngải, cOI 
chừng chúng ta là vô-thường, không chắc-chắn, sẽ bị hoại-diệt, bị nằm trong 
cái danh-tính này. ''” Này các Tỳ kheo, Như Lai thật là oai hùng trong khắp 
thế gian này có những thiên thần, Như Lai thật là uy đũng và uy lực.” 


(SN 22:78, Quyên 3) 


(8) Tại Sao Được Gọi Là Như-Lai [Tathãgata]? 


“Này các Tỳ kheo, Như Lai đã hoàn toàn tỉnh thức [= giác ngộ, hoàn- 
toàn hiểu, liễu tri] đối với thế giới;® Như Lai đã tách ly khỏi thế giới. Như 
lai đã hoàn toàn tỉnh thức đối với nguồn-gốc của thế giới; Như Lai đã dẹp bỏ 
nguồn-gốc của thế giới. Như Lai đã hoàn toàn tỉnh thức đối với sự chấm-dứt 
của thế giới; Như Lai đã chứng ngộ sự chấm-dứt của thế giới. Như Lai đã 
hoàn toàn tỉnh thức đối với con-đường dẫn tới sự chấm-dứt thế giới; Như Lai 


đã tu tập con-đường dẫn tới sự chấắm-dứt thế giới. 


(1) “Này các Tỳ kheo, trong thế giới này có những thiên thần, Ma 
Vương, và trời Brahmã, trong quần thể chúng sinh này có những tu sĩ và bà- 
la-môn, những thiên thần và loài người, thứ gì được nhìn thấy, được nghe 
thấy, được cảm thấy, được nhận thấy, được đạt đến, được tìm cầu, được Suy 
xét bởi cái tâm——Như Lai đã hoàn toàn tỉnh thức đối với tất cả những thứ đó; 


do vậy bậc ấy mới được gọi là Như Lai.'°? 


(2) “Này các Tỳ kheo, những gì Như Lai nói, thốt ra, hay tuyên thuyết 
vào canh giữa cái đêm Như Lai đã tỉnh thức đến sự giác-ngộ toàn thiện tối 
thượng (tức vào lúc giác-ngộ) và vào cái đêm Như Lai đã chứng ngộ Niết- 
bàn cuối cùng (bát-niết-bàn; lúc qua đời), tất cả đều chỉ là vậy và không sai 
khác; do vậy bậc ẫy mới được gọi là Như Lai. 


Chương X— Những Cảnh Giới Giác-Ngộ * 425 


(3) “Này các Tỳ kheo, Như Lai nói sao làm vậy; làm sao nói vậy. Bởi 
Như Lai nói sao làm vậy và làm sao nói vậy, nên bậc ây mới được gọi là Như 
Lai. 


(4) “Này các Tỳ kheo, trong thế giới này có những thiên thần, Ma 
Vương, và trời Brahmä, trong quần thể chúng sinh này có những tu sĩ và bà- 
la-môn, những thiên thần và loài người, Như Lai là người chiến thắng, là 
người không aI thắng, là người nhìn thấy toàn-thê, là người nắm lây sự làm- 


chủ; do vậy bậc ấy mới được gọi là Như Lai.” 


Sau khi đã trực-tiếp biết tất cả thế giới— 

Tất cả trong thế giới đúng như nó thực là— 
Bậc ấy tách-ly khỏi thế giới, 

Không dính-líu gì với tất cả thế giới. 

Đó là người chiến thăng trong tất cả, 

Là bậc trí đã tháo bỏ mọi gút mắc. 

Đã đạt tới sự bình an tốt thượng, 

Là Niết-bàn, không còn sự sợ-hãi nào nữa. 
Người đó là Đức Phật, 

Đã tiêu diệt mọi ô-nhiễm, không còn phiền-phức, 
Mọi sự nghi-ngờ đều đã dứt sạch; 

Sau khi đã đạt tới sự diệt-nghiệp, 

Bậc ấy được giải thoát 

Trong sự tuyệt-dứt mọi sự thu-nạp (sanh-y tận). 


Bậc ấy là đức Thế Tôn, là Đức Phật, 

Bậc ấy là sư tử tối thăng, 

Trong thế giới này có những thiên thần, 

Bậc ẫy thiết lập sự chuyên dịch bánh xe của trời Brahmi. 
Như vậy là những thiên thần và loài người, 

AI đã quy y theo Phật, 

Tê tựu lại, và cùng kính lễ Đức Phật, 


426 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lÿ 


Bậc vĩ đại không còn xao động hay nghi ngại: 


“Được thuần phục, 

Bậc ấy là bậc nhất trong những người thuần phục; 

Được bình an, 

Bậc ấy là bậc nhìn-thấy trong những người mang lại bình-an; 
Được giải thoát, 

Bậc ấy là đứng-đầu trong những người (giúp) giải-thoát; 
Vượt qua bờ, 

Bậc ấy là bậc nhất về sự dẫn-dắt qua bờ.” 


Thực đúng như vậy, họ kính lễ Đức Phật, 
Bậc vĩ đại không còn xao động hay nghi ngại. 
Trong thế giới này có những thiên thần, 
Không ai có thê đối nghịch với Phật. 
(AN 4:23; = I( 112) 


CHÚ THÍCH 


Chương I 
TÌNH TRẠNG CON NGƯỜI 


! [Vua Pasenadi (Ba-tư-nặc) là vua của vương quốc Kosala, có kinh đô là 
Savatthi (Xá-vệ). 


- Jetavana: (nghĩa là) Khu Vườn của (thái tử) Jeta (Kỳ-đà), cũng được biết đến 
là Tịnh Xá Cấp Cô Độc (4nathapindika) bởi vì khu vườn của thái tử Jeta đã 
được bán cho ông Cấp Cô Độc, vị thí chủ giàu có đã mua khu vườn này đề cúng 
dường cho Đức Phật làm tịnh xá cho Phật và Tăng Đoàn. 


- Các bộ kinh NM/kãya mô tả Vua Pasenadi là người đệ tử tại gia nhiệt thành nhất 
của Đức Phật, mặc dù các bộ kinh không cho biết ông có chứng ngộ bất kỳ tầng 
thánh đạo hay thánh quả nào cả. Có nguyên một Chương trong Bộ Kinh Liên 
Kết (SN)— tức Chương 3 (Liên-kết (tương ưng) Kosalda” (Kosalasamyuta)— 
ghi lại những bài nói chuyện đàm đạo giữa ông và Đức Phật. | (205) 


? [Khi nói về bậc A-la-hán Phật không nói vận mệnh cuối cùng của vị ấy là “già- 
chết”, nhưng Phật chỉ nói là “khi thân tan rã và bỏ thân”. Điều này là bởi vì một 
A-la-hán, đã không còn những khái niệm về cái “ta” và cái “của-ta', cho nên họ 
không coi sự tàn hoại và tan rã của thân xác là sự già và chết của một cái “ta” 
hay “bản ngã" nào cả. | (206) 


3 [Mp giải thích: “Người già, người bệnh, và xác chết được gọi là “bz vị thiền 
sứ) (devadi:a) bởi vì những hình ảnh đó làm phát khởi một cảm-nhận vỀ sự 
cáp-bách.] (380) 


* [Theo truyền thuyết đây là thần chết và là quan tòa định tội quyết định vận 
mệnh của người chết.] (381) 


Š [Spk: Sự thoát-khỏi ở đây là sự tu tập thiền-định, đạo và quả. Người phàm phu 
không biết sự tu tập là giải pháp; họ chỉ nghĩ sự thoát-khỏi khổ đau là khoái-lạc 
giác quan mà thôi (cho nên khi bị khổ đau, họ tìm tới dục-lạc, như người nghiện 


428 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lÿ 


bị đau đón thì tìm tới ma túy vậy; chỉ là cách tạm bợ, phù du, và tái khổ liên 
tục). |. (235) 


(Ví dụ: nhân loại luôn tìm kiêm vui sướng trong đủ loại dục lạc như: phương 
tiện tiên của, tiện nghi, nhà cửa, quân áo, xe cộ, ái tình, tính dục, ăn uông, rượu 
chè, hút chích, trò chơi, trò giải trí, tiệc tùng, tụ tập ...) 


5 [Trong kinh MN 138, mục 20, đoạn (3) là hầu như giống hệt với đoạn (1) này 
trong kinh SN 22:07 này; ngoại trừ rằng trong kinh MN 138 thì ghi các cụm chữ 
là anupädãä parifassanã và anupädäya paritassafi. Đó thực ra là cách ghi bị lỗi 
sai đã được ghi trong kinh từ trước, trước khi có những luận giảng và chú giải về 
nó, bởi vậy sau đó mới có những chú giải sai và không đúng so với nghĩa thực 
nghĩa gốc của lời kinh. Những chữ này trong kinh MN 138 do vậy nên được 
sửa lại cho đúng như trong kinh SN 22:07 này. ] (32) 


7 [Spk giải nghĩa cụm chữ pariassanädhammasamuppädä là một mệnh đề cặp 
đông-đẳng (dvanda): tanhãparitassanä ca akusaladhammasamuppädä ca (sự 
khích-động của dục-vọng và một đồng/mớ/nhiễu trạng thái bắt thiện). Cụm kết 
hợp dài này cũng có thể được hiểu là một chữ kết hợp theo nghĩa chính-phụ 
(#appurisa) nên được dịch là (một đồng/mớ/ nhiều/ những trạng thái của tâm 
[đã khởi sinh từ, có kết nối với] sự lo-âu). Cả Spk và Spk-pt{ đều hiểu chữ 
paritassanä theo nghĩa của dục-vọng, nhưng đối với tôi (TKBĐ) thì lời kinh 
nhấn mạnh nghĩa bhaya-parifassanä (sự âu-lo do sọ-hãi). Về cách mà chữ 
paritassanä đã mang hai nghĩa, mời coi chú thích 137 ở kinh SN 12:51 (Quyền 
2), sau đoạn (2)-(11).] (33) 


\ [Thầy Mahäkaccäna là một vị đệ tử của Phật rất giỏi trong việc phân tích 
giảng giải những câu nói ngắn gọn của Đức. Để đọc câu chuyện về cuộc đời của 
vị thầy ấy, mời quý vị đọc quyền “Những Vị Đại Đệ tử của Đức Phật" do nhà sư 
Nyanaponmika và học giả Hecker biên soạn; Chương 6. | 


? [Vua trời Sakka (Đế-thích), người trị vì các thiên-thần ở cõi trời Tãvatimsa 
(Đao-lợn), là một đệ tử của Đức Phật. Coi thêm Bộ Kinh Liên Kết (SN), Chương 
11.] 

19 [*Njhữmø quan-niệm phức tạp” (papañcasafññäsankhä). Ý-nghĩa của cụm từ 
kết hợp này không phải có từ kinh điển Mikãya. Thuật ngữ này dường chỉ những 
nhận-thức và ý-tưởng đã “bị nhiễm” bởi những thiên kiến chủ quan, đã “bị 


Chú Thích * 429 


nhuốm màu” bởi những khuynh hướng dục-vọng (ái), sự tự-ta (ngã mạn), và 
những quan-điểm sai lạc (tà kiến). Theo những luận giảng, dục- -vỌng, (ái), Sự tự- 
ta (ngã mạn, ta-đây), và những quan-điểm này nọ (tà-kiến) là 03 yếu tố tạo ra 
những ý tưởng hay sự thôi phòng. thuộc khái niệm, tức là những hý- luận 
(papañca). Một nghiên cứu chỉ tiết về thuật ngữ này được ghi trong quyền sách 
“Khái-Niệm và Hiện- Thực trong Tư Tưởng Phật giáo Nguyên thúy” của nhà sư 
học giả Ñãnãnanda.] 


1! [Theo luận giảng [Sv]: sự ứheo-đuối (pariyesan8) là sự theo đuôi những đối- 
tượng như những hình-sắc nhìn thấy được, những âm-thanh ... vân vân ... cho 
tới những lợi-lộc (/Zb¡a) thu được từ những đối-tượng đó. %/ quyếr-định 
(vinicchaya) là quyết định giữ bao nhiêu cho mình và bao nhiêu cho người khác; 
tiêu dùng bao nhiêu và tích trữ bao nhiêu, vân vân. | 


12 [Tham., sân, sỉ (lobha, dosa, moha) là 03 gốc rễ bất thiện —là 03 sốc rễ gây ra 
tất cả mọi ô-nhiễm trong tâm và những hành-động bất thiện; đọc thêm phần phụ 
lục Giới Thiệu Về Chương V, trang thứ ba, chỗ nói về những nghiệp thiện và 
bắt thiện.] 
13 [“Vòng Iuân-hồi là không có điểm khởi đâu có thể nhận biết được/khám phá 
được” (Anamataggo 'yam bhikkhave samsäro). Nghĩa gốc của chữ anamatagga 
là: không chắc chắn. Spk giải nghĩa chữ anamafagga là anu amafagga, có nghĩa 
là “có điểm khởi đầu không thể tìm thấy được”, và giải thích rằng: “Cho dù có 
nã sự hiểu-biết để truy ngược một trăm hay một ngàn năm thì điểm khởi đầu 
cũng không thể nghĩ bàn được, điểm khởi đầu là không thể biết được 
(yassasafamụ vassasahassam nãnena anuganfVa pì amaftaggo aviditaggo). Không 
thể nào biết được điểm khởi đầu là từ khi nào, ở đâu; nghĩa là không có một 
phân định đâu là điểm đầu hay điểm cuối. Vòng luân-hồi là một tiến trình liên 
tục của năm-uẩn (khandhãdinam avicchinnappavattãä patipäfi)”. Chữ lai Phạn 
tương đương của chữ anamaagsa là anavarägra [ví dụ trong Mvu I 34,7], có 
nghĩa là “không có giới hạn bên dưới hay bên trên.” ĐỀ coi thêm nhiều cách giải 
nghĩa từ này, coi thêm CPD s.v. anamaf°agga.] (254) 
14 [“Đại kiếp” là dịch chữ “kappa”. Rõ ràng ý lời kinh là một đại: kiếp 
(mahäkappa), là chiều dài thời gian cần có để một thế-giới khởi sinh, phát triển, 
và hoại diệt. Mỗi đạikếp gồm có 04 giai đoạn a-ăng-} kiếp 


430 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đê giáo lý 


(asankheyyakappa) ứng với mỗi giai đoạn mở-rộng, củng-có, co-lại, và tan-hoại 
của thế-giới.] (256) 


1Š [Một đặm Án hay do-tuần (yojana) dài bằng khoảng 7 dặm Anh, khoảng gần 
11,3 Km. Miếng vải lụa Kasi (Kasikena vafthena). Mặc dù đay đã là lụa nhưng 
Spk còn giải thích như nó làm từ sợi bông mịỊn.] (257) 


15 [Lời kinh thâm thúy quen thuộc này giống trong các kinh từ SN 15:01... 
trong Chương 15 “Liên Kết Vô-Thúy” (Quyên 2).] (203) 


17 [Về sự hủy diệt thế giới bằng lửa, coi Vism 414—17 (Ppn 13:32-41).] (204) 


18 [ƒ đụ con chó bị xích này cũng có trong kinh MN 102, mục 12. Spk: Người 
phàm phu ngu tối giỗng như con chó bị xích; cách-nhìn của họ giống như sợi 
dây xích; cái “f4” danh-tính (sakkãya) của họ giống như cái cột. Sự chạy quanh 
cái cột của con chó bởi bị xích dây cũng giống như sự chạy quanh cái “đanh- 
tính' của con người do bị trói buộc bởi dục-vọng và tà-kiến. ] (205) 


Chương II 
NGƯỜI MANG LẠI ÁNH SÁNG 


 [Mp giải thích: “Khi một vị Phật chưa khởi sinh, thì ở đây chính là một vị bồ- 
tát trong vai trò vị vua quay chuyên bánh xe (chuyển luân vương) và những 
người khác cùng chung sự nghiệp với vị vua đó. Rồi khi một vị Phật đã khởi 
sinh, thì ở đây chính là vị Phật và những đệ tử của vị Phật đó.”] (174) 

29 [“Không có ai ngang bằng” là dịch chữ asamasamo. Mp giải thích chữ này có 
nghĩa là “bằng những vị không bằng”, nghĩa là ngang bằng với những vị Phật 
không sánh băng trong quá khứ và tương lai. Nhưng trong văn cảnh khác chữ 
samasama cũng có nghĩa là “chính xác bằng nhau” và do vậy chữ asamasamo 
có lẽ đơn giản có nghĩa là “không thể bằng, không có ai ngang bằng”. Coi thêm 
chữ này trong các kinh DN I 123,12, MN 49... (2)| (69) (*) 


- }.(*) (Chỉ có một vài số hiệu kinh đã được dẫn chiếu để so sánh (ví dụ như các 
số hiệu mới ghi trong chú thích này) nhưng người dịch tra không thấy sự tương 
thích, thì sẽ để nguyên như bản gốc của TKBĐ đã ghi.) 


Chú Thích * 431 


?! [Dvipadänam aggo: là bậc nhất trong những loài hai chân. Mp giải nghĩa là: 
“là bậc nhất trong loài người và những thiên thần”.] (70) 


[Về “06 điều vô thượng” (cha anuffariyamì), coi kinh 6:30. Về “04 loại trí- 
biết mang tính phân tích” (catasso patisambhidäyo: bốn loại vô ngại giải trì), 
coi kinh 4:172. Những thuật ngữ này cũng được thảo luận chỉ tiết trong Vibh 
293—305 (Be §71&—50) và Vism 440—42, Ppn 14.2I—27. Mp giải thích “sự 
thâm nhập nhiều yếu-tố" (anekadhätupafivedha) chính là thâm nhập 18 yếu-tổ 
[06 đối-tượng cảm nhận (6 trần), 06 căn cảm-nhận (6 căn), và sáu loại thức 
(6thức)], và “sự (hâm nhập nhiều loại yếu-tổ” (nanadhatupafivedha) là thâm 
nhập theo cách những bản chất riêng khác nhau của chúng („ãnãsabhãvaio). 
Mp nhận dạng trí-biết đích thực = minh (vjj/a) chính là “trí-biết về thánh quả', 
và sự giải-thoát (vimufi) là “những yếu-tô liên quan thánh quả”. Có lẽ điều này 
là chỉ về thánh quả A-la-hán.] (72) 


?3 [Ngài Änanda là người hầu cận của Đức Phật; thầy được biết đến nhiều vì sự 
tận tụy của thầy đối với Đức Phật. Trong phần chính của bài kinh, thầy đã kết 
nối nhiều sự kiện thần diệu xảy ra xung quanh sự thụ thai và đản sinh của Đức 
Phật; thầy đường như đại diện cho tiếng nói của lòng sùng kính trung thành. ] 


? [Câu này chỉ sự tái sinh của vị 8ổ-rát (tức Phật Thích-Ca kiếp kế trước) trong 
cõi trời Đâu-suất (Tusita). Kiếp kế trước của vị Bồ-iát là ở cõi người tên là 
Vessantara, và kiếp kế sau (và cuối cùng) của vị 8ổ-rát là quay lại cõi người là 
thái tử Tất-đạt-đa Cồ-đàm (Siddhattha Gotama) và giác ngộ thành Phật Thích- 
Ca.| (1161) 


?Š [MA giải thích rằng: Giữa mỗi 03 hệ thế giới thì có một khoảng trống không 
rộng khoảng 8.000 yojana (do-tuần); khoảng trống không đó có hình dạng như 
khoảng trống giữa 03 bánh xe tiếp giáp nhau hoặc giữa 03 cái bình bát tiếp giáp 
nhau. Những chúng sinh tái sinh trong những vùng trống không (u minh thăm 
thắm) đó ở giữa những hệ thế giới là do họ đã tạo những nghiệp vô cùng xấu ác 
kinh khủng, như tội bất hiểu với cha mẹ, xúc phạm những tu sĩ và bà-la-môn 
chân chính, hoặc bởi do những thói tâm ác độc như giết hại và tàn sát chúng 
sinh người, và sinh vật...] (1162) 


?5 [MA đã nhận dạng: Bốn vị thiên thần đó chính là Bốn Vua Trời Lớn (Tứ Đại 
Thiên Vương), [tức là bốn vị trời trị vì ở cõi trời Tứ Đại Thiên Vương]. | (1163) 


432 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lÿ 


? [MA chú giải rằng: Sự việc này đã xảy ra, không phải do hoàng hậu đã bị gì 
khi sinh đẻ, mà do sự hết hạn sống của bà ở cõi người; bởi vì đối với chỗ [trong 
bào thai] được hạ nhập vào bởi vị Bồ-tát thì không thể còn được dùng bởi một 
chúng sinh nào khác để ra đời; chỗ trong bảo thai trở thành chỗ thiêng liêng, 
giống như gian thờ bên trong một đền thờ vậy; (đó là lý do hoàng hậu đã qua đời 
để kết thúc sứ mạng của thân ở cõi người (để mang thai vị Bồ-tát) và tái sinh 
trong cõi trời Đâu-suất).] (1164) 


?8 [MA giải thích rằng: mỗi khía cạnh của sự kiện này là một điềm báo trước về 
sự giác-ngộ sau đó của Đức Phật. Theo đó, sự đưng trên hai chân (pada) vững 
vàng là điềm báo trước về sự sẽ chứng đắc bốn cơ-sở năng lực tâm linh (thần 
thông; tứ thần túc; iddhipada); mặt hướng về bắc là sự hướng thượng và vượt 
trên số đông chúng sinh; bảy bước là sự sẽ tu thành bảy chỉ giác-ngộ (thất giác 
chỉ); chiếc lộng dù màu trắng là dự báo cho sự bao frùm của sự giải-thoát sau 
này; sự nhìn khắp mỗi bốn phương là dự báo cho sự hiểu-biết không còn bị 
chướng ngại của sự toàn-trí; sự cất tiếng nói như một “người dẫn dắt đầu đàn” 
là sự sẽ thiết lập sự quay chuyển bánh xe Giáo Pháp không thê bị chặn đứng 
hay đảo ngược; lời tuyên bố “Đây là lần sinh cuối cùng của ta” là điềm báo 
trước sự Niết-bàn cuối cùng (Bát-niễt-bàn) không còn tàn-dư [tức không còn 
yếu tố nào gây ra sự hiện-hữu] (vô dư y Niết-bàn).] (1165) 


? [Câu này dường như có lẽ là cách Phật muốn kêu gọi sự chú ý tới phẩm-chất 
này mới thực sự là sự kỳ diệu và tuyệt vời đích thực [đó là sự chánh-niệm và sự 
rõ-biết (tỉnh giác) về mọi sự xảy ra bên trong thân tâm mình đúng như chúng 
thực là; nghĩa là sự tu-fập, sự thiên-tập, sự tháy-biết, và sự giác-ngộ mới là 
những điều thực sự quan trọng và kỳ diệu của đạo Phật). | (1166) 


3° [Upadhi: tạm dịch việt là sự fhu-nạp (sự thu-nhập, thu-vào, nhận-lấy, tích- 
vào); (HV) sanh y. Nghĩa gốc của chữ này là: nền tảng, cơ sở, căn cước [PEDI. 

Trong các luận giảng thì nhiều loại „padh¿ đã được liệt kê, trong số chúng gồm 
có: năm uẩn, những đối- tượng khoải-lạc giác quan, những ô-nhiềm (lậu hoặc), 
và nghiệp (là những thứ đưa đến tử, sinh, già, chết ...). Ñm đã dịch chữ này nhất 
quán từ đầu tới cuối là “øw#ững thứ cân thiết của sự sóng” (những thứ cần phải 
có để duy trì sự sống; những thứ thiết yếu của đời sống), cách dịch này đã che 
lấp cái nghĩa rõ rệt trong ngữ cảnh của nó. Tôi đã cố dịch để “bắt được một số 
hàm-ý của chữ này bằng cách dịch là “những sự thu-nạp” hoặc “những thứ thu- 


33%, é€ 


nạp”: “những sự thu-nạp” là thề hiện phần hành vi chủ-thể, và “những thứ thu- 


Chú Thích *s 433 


nạp” là thể hiện những đối-tượng bị thu nạp. (Tức, chủ thể thì thu nạp những 
thứ được thu nạp: như năm uấn, nghiệp, những lậu-hoặc... như đã nói trên). 
Trong kinh MN 26.19 chúng ta thấy Niếễt-bàn được gọi là “sự fừ-bỏ mọi sự thu- 
nạp; sự dẹp bỏ sanh-y` (sabbˆipadhipafinissagga), hàm ý cả 02 nghĩa là chỉ 
hành-vi của chủ thê (sự thu nạp, thu vào, nhận lấy) và chỉ đối-tượng (những thứ 
bị thu nạp; sanh y). 


- (Những sự thu-nạp và những thứ thu-nạp trong tiếng Việt là do người dịch 
Việt chọn dùng đề dịch „padhi theo cách dịch và chú giải của TKBĐ).] (299) 


3! [Trong nguyên bản (không giản lược) của bài kinh này thì: vàng và bạc không 
được ghi trong các mục 8, 9, 10 vì vàng và bạc không được tính là những thứ 
phải bị bệnh, chết, và buồn sầu; chúng chỉ được ghi trong các mục 6, 7, và I1 vì 
chúng phải bị sinh (tạo ra), bị già (cũ), và có thể bị ô nhiễm (pha tạp, ô hợp) bởi 
vì, theo Luận giảng MA, chúng cũng có thể bị pha trộn (hợp kim) với những 
kim loại rẻ xấu khác.] (300) 


3 [MA nói: Ông ta đã dạy cho Phật về 07 tầng chứng đắc của thiền định cảnh 
xứ không-có-gì (vô sở hữu xứ, akiñcaññäyatana ), là tầng chứng đắc vô-sắc thứ 
ba trong 04 tầng chứng đắc vô-sắc cao hơn 04 tầng thiền định sắc-giới (/hãna). 
Cho nên nếu tính theo những tầng chứng-định (samäpzứi) từ thấp lên cao, thì 
cảnh xứ không-có-gì này là tầng chứng định thứ bảy. Những tầng chứng đắc 
thiền định, mặc dù rất đáng quý và cao siêu về mặt tâm linh, những chúng vẫn 
còn thuộc về thế-tục, và chúng chưa chạm tới phần trí-tuệ thấy-biết (minh sát) 
và không trực tiếp dẫn tới Niết-bàn, sự giải-thoát viên mãn.] (301) 


33 [Tức là, tầng chứng thiền đó dẫn tới tái sinh trong một cảnh giới hiện-hữu 
được gọi là “cảnh xứ không-có-gì” (cảnh xứ trống không, vô sở hữu xứ), là cảnh 
ĐIớI tương ứng với tầng chứng thiền thứ bảy. Ở đây tuổi thọ được cho là 60.000 
đại kiếp, nhưng khi hết tuổi thọ ở đó cũng phải qua đời và quay lại cảnh giới 
thấp xấu. Do vậy những người chứng đắc cảnh giới này vẫn chưa thoát khỏi sự 
già-chết mà “sẽ còn bị dính bẫy của Ma Vương [MA]. Nữ tiến sĩ Horner của 
PTS đã dịch nhằm rằng lời kinh chỗ này nhân mạnh sự tái-sinh nên cô đã dịch 
là “chỉ đạt tới cao nhất là cảnh xứ không-có-gì” [MLS 1:209].] (302) 


3 [Nữ tiến sĩ Horner trong MLS và Ñm trong Ms đều bị nhằm trong bản dịch 
của mình: họ nhằm rằng (con) Uddaka và (cha) Rãma là một. Tuy nhiên, như 
nghĩa cái tên, Uddaka Rãmaputta là con (putta) của Rãma; người cha chắc hắn 


434 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lÿ 


đã qua đời trước khi vị Bồ-tát đến đó. Nên lưu ý rằng mọi sự nói về tên Rãma 
chỗ này đều thuộc thời quá khứ và ngôi thứ ba, và rằng chính người con Uddaka 
lúc sau mới đặt vị Bồ-tát ở vị trí của một vị thầy. Mặc dù lời kinh vẫn không 
rạch ròi đủ đề kết luận nhất quyết như vậy, nhưng điều này gợi ý cho thấy bản 
thân người cha Rãma đã chưa đạt tới tầng chứng đắc vô-sắc thứ tư. (Do chỗ này 
dễ làm người đọc có cảm tưởng rằng người cha Rãma đã chứng đắc tầng thiền 
vô-sắc giới đó chứ không phải người con Uddaka Rãmaputta đang là người 
đồng tu với Phật; nhưng không phải vậy, chính người con là Uddaka Rãmaputta 
mới chứng đắc. Có lẽ Phật đã gọi tên họ Rama theo cách đơn giản và trân trọng 
dành cho người bạn tu Uddaka Rãmaputta.)]| (303) 


3 [Kinh MN 36 [cũng gồm có phần nói về sự gặp gỡ của vị Bồ-tát với Ãlãra 
Kãlãma và Uddaka Rãmaputta] sẽ (iếp tục từ chỗ này ghi lại (a) những sự hành 
xác khô hạnh đã đưa vị Bồ-tát tới bờ vực cái chết và (b) sau đó là sự khám-phá 
con đường trung-đạo dẫn tới sự giác-ngộ, trước khi vị Bồ-tát đi đến chỗ mục 18 
kế dưới đây. (Nghĩa là: kinh MN 36 sẽ ghi lại những diễn biến xảy ra trong thời 
gian nằm giữa thời điểm cuối mục 17 này và mục 18 kế dưới. Quý vị đọc kinh 
MN 36 sẽ thấy.)] (304) 


3° [Thanh niên Ni-kiền-tử (phái Jain) tên là Søccaka là một người tranh biện, 
nhưng trong lần tranh luận trước, anh ta đã chịu thua Đức Phật về những lý lẽ 
của Phật. 


- Tên “Aggivessana” mà Phật đã gọi anh ta là gọi tên họ tộc của anh ta. 


- Bài kinh này bắt đầu bằng việc nói về cảm-giác sướng và cảm-giác khổ, trong 
đó Đức Phật gợi ý để thanh niên Søccaka đặt những câu hỏi để Đức Phật trả lời 
và giải thích. | 


37 [Giờ Phật sẽ bắt đầu trả lời những câu hỏi của Saccaka bằng cách chỉ ra 
những cảm-giác cực kỳ khổ đau (cực khổ) mà Phật đã trải nghiệm trong thời 
gian tu hành xác khổ hạnh, và sau đó là những cảm-giác cực kỳ sướng (cực lạc) 
mà Phật đã trải nghiệm trong những tầng thiền định trước khi giác-ngộ.] (385) 


38 [PTS chắc chắn đã đọc nhằm ở đây thành chữ avữpaka/fho (không rút lui, 
không lui về, không thu mình). Trong ấn bản đầu tiên tôi đã dịch đoạn này dựa 
trên phiên bản của BBS, trong đó có ghi là kãyena cˆeva citena ca. Nhưng P'TS 
và SBJ đã bỏ chữ ciena và điều này có lẽ đúng, bởi vì rất khó hiểu theo cách 


Chú Thích ° 435 


nào mà những người tu hành xác khổ hạnh lại được mô tả là “đã ri lui về tâm” 
(đã thu tâm) khỏi những khoáải-lạc giác quan khi họ đã chưa làm lắng lặn tham- 
dục bên trong họ. Do vậy tôi đã làm theo PTS và SBJ (tức đọc ở đây là chỉ là sự 
tách-ly về thân).] (386) 


3 [Điều khó hiểu là trong những đoạn kinh tiếp theo lại cho thấy vị Bồ-tát đang 
thực hiện việc tu hành xác khổ hạnh sưu khi đã đưa ra những kết luận—trong 
đoạn kinh này—rằng những cách tu cố chịu đau đớn, nghiến răng ... hành xác 
như vậy là vô dụng và không thê đạt đến trí-biết và tầm-nhìn (sự-biết và sự- 
thấy), và sự giác-ngộ. Sự bất thường này khởi lên một sự nghi ngờ rằng: “/bứ f 
tường thuật của bài kinh có thể đã bị xáo trộn"! Chăng hạn, khi nói về các “ví 
dụ về que môi lửa” trên đây: đó có lẽ là lần cuối cùng của giai đoạn cô gắng tu 
hành xác khô hạnh của vị Bồ-tát, là lúc vị Bồ-tát đã có được cơ-sở đúng đắn đề 
từ bỏ việc tu hành xác khổ hạnh vì cách đó không dẫn tới sự giác-ngộ.] (387) 


*° [Câu cuối này, cũng được lặp lại ở cuối những mục 21-25 tiếp theo, đã trả lời 
cho câu hỏi thứ hai [2| trong 02 câu hỏi của Saccaka ở mục II ở trên.| (388) 


*' [MA giải thích rằng khi vị Bồ-tát còn là đứa trẻ, vua cha của Người đã đưa 
Người tới “/Ê hội cày ruộng” của những người họ tộc Thích-Ca. Những người 
hầu giữ trẻ đã vô ý để đứa trẻ thái tử ngồi dưới gốc một mình dưới gốc cây táo- 
hồng và họ bỏ đi tới chỗ để coi lễ hội cày ruộng. Thấy mình còn lại một mình, vị 
Bồ-tát đã tự động ngồi thắng lưng trong tư thế ngôi thiền và đã chứng đắc tầng 
thiền định thứ nhất bằng “sự chánh-niệm hơi-thở”. Cho dù mặt trời di chuyên 
nhưng bóng mát của cây vẫn luôn phủ che cho Bồ-tát. Khi những người hầu 
quay lại và nhìn thấy đứa trẻ đang ngồi thiền-định, họ đã báo lại cho vua cha. 
Sau khi nghe vậy, nhà vua đã đến cúi đầu kính lễ đứa con thân yêu của mình. 
(Đó là lần thứ hai nhà vua đã kính lễ con trai mình; lần thứ nhất là lúc sau khi 
sinh và gặp những vị thầy tướng mạng trong cung đình dự đoán về tương lại của 
đứa bé thái tử). | (389) 


*# [Đoạn này đánh dẫu một “sự chuyển-đổi” về sự đánh giá của VỊ Bồ-tát về sự 
sướng (khoái-lạc, lạc); kể từ giờ nó không còn được coi là thứ nguy-hại đáng-sợ 
mà những người tu hành xác khổ hạnh đã tránh né, tây chay. Bởi vì đây là loại 
sự sướng (lạc) được sinh ra từ sự tách-ly; và những trạng thái siêu sướng (an 
lạc, lạc trú) đó là thứ đồng hành quý giá của những chặng cao hơn của thánh đạo 
dẫn tới sự giác-ngộ (theo nghĩa trạng thái những tầng thiền định /à cơ-sở để 


436 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lÿ 


thiên quán và chứng ngộ trí-biết, sự giác-ngộ và sự giải-thoát). (Nói cách khác, 
những tầng thiền định đó những giai-đoạn bậc cao (của tâm) trên con-đường dẫn 
tới giác-ngộ). Coi thêm kinh MN 139.9 về sự phân chia 02 loại khoái-lạc. ] (390) 


*3 [Câu này là câu trả lời cho câu hỏi thứ nhất [1] trong 02 câu hỏi của Saccaka ở 
mục IT ở trên.] (391) 


* [Đoạn đầu này giống như trong kinh SN 12:10.] (175) 


* [(q) So sánh với “vòng nhân duyên” (công thức duyên-khởi) là giống hệt nhau 
khi nói về sự giác-ngộ của Phật Vipassi (Tỳ-bà-thi) trong kinh DN II 32; (0) 
Đoạn cuối cho thấy sự ứùy-thuộc lẫn nhau của “thức” và “phân danh-sắc”: 
chúng vừa là nhân và vừa là duyên của nhau; Phật có giảng giải chỗ này một 
cách chỉ tiết trong kinh DN 15. 


- Một bản dịch phần chú giải chỉ tiết ở Sv II 501-3 cộng với trích dẫn từ Sv-p{ 
bởi TKBĐ có thê tìm thấy trong tuyên tập Bodhi, có tên là “Đại Kinh Vẻ Nhân 
Duyên”, trang 84-89. Mời quý vị cũng đọc thêm kinh 12:67 bên dưới. 


- Spk đã chú giải: Khi có phân danh-sắc, thì có thức: Ö đây lẽ ra nên nói rằng 
“Khi có những sự tạo-tác cố ÿ (hành), thì có thức” và “Khi có vô-minh, thì có 
những sự tạo tác cố ý (hành).” Nhưng cả 02 câu này đã không được Phật nói ra 
ở đây. Vì sao vậy? Bởi vì vô-minh và hành là thuộc một thứ hiện-hữu thứ ba và 
sự minh-sát này là không liên kết với chúng (avijjãsankhärä hi tatiyo bhavo, 
tehisaddhiữn ayam vipassanäa na ghafiyafi). Bởi vì bậc Vĩ Nhân (tức Phật khi còn 
là Bồ-tát) đã thực hiện sự minh-sát theo cách (nhìn vào) sự hiện-hữu hiện tại 
gồm 05 thành phân (pancavikãrabhava = sự hiện-hữu có mặt năm-uẩn). 


- (Hỏi:) Có đúng là người tu không thể giác-ngộ khi chưa nhìn thấy vô-rminh và 
hành? (Đáp:) Đúng vậy, không thể. Nhưng những thứ này được nhìn thấy theo 
cách của dục-vọng (ái) và sự dính-chấp (thủ), và sự hiện-hữu (hữu). Nếu một 
người theo bắt một con thằn lăn đã được thấy chui vô một cái hang, người đó 
nên bước xuống, đào ngay chỗ hang mà nó chui vào, bắt nó, và đi khỏi đó; nếu 
người đó chỗ khác đhì đâu tìm thấy nó. Cũng giống như vậy, vị Bồ-tát đang ngôi 
thiền trên chỗ ngồi để giác-ngộ, bậc ấy đã truy tìm những điểu-kiện (nhân 
duyên) bắt đầu từ sự già-chết (được thấy rõ rệt giữa thế gian). Sau khi đã truy 
ngược những điều-kiện làm khởi sinh hiện-tượng (già-chết) đó ... cho tới phần 
danh-sắc, bậc ấy tiếp tục truy ngược và nhìn thấy đó là 7c. Rồi, sau khi đã 


Chú Thích * 437 


nhận ra “phạm vi khám phá theo cách (nhìn vào) “sự hiện-hữu 5 thành phần như 
vầy là quá nhiều'”, nên bậc ấy đã quay trở lại sự minh-sát của mình (vwipassanarm 
pafinivaffesi). Vượt quá chỗ này vẫn còn một cặp nhân duyên là vô-minh và 
dục-vọng, chúng giỗng như một vùng chưa được đào bề của cái hang trống nói 
trên (tức cái hang trống sau khi đã đào bắt được con thăn lăn vẫn còn phần nào 
đó chưa bị đào lên của cái hang trống đó). Nhưng bởi vì chúng có nằm trong sự 
minh-sát trước đó [dưới tiêu đề đc-vọng ... vân vân?] (ví như phần chưa đào 
vốn đã nằm thuộc trong cái hang đã đào từ ban đầu đề tìm bắt con thằn lăn), cho 
nên chúng không được (đem ra) khám phá một cách riêng biệt; chính vì vậy nên 
Phật đã không đề cập tới nó ở đây! (và chỉ nói tới /h#e).]| (176) 


% [Thức này quay lại (paccudävattati kho idam vinnãnãm). Spk giải thích: Thức 
nào quay lại? Đó là thức tái-sinh và thức minh-sát. Thức tái-sinh quay lại từ 
điều-kiện (duyên) của nó; thức minh-sát quay lại từ đối-tượng của nó. Không có 
thức nào trong đó vượt qua phần danh-sắc, vượt quá phần danh-sắc. 


- Spk-pf: Từ điểu-kiện của nó: nghĩa là, thức tái sinh quay lại từ những sự tạo- 
tác cố ÿ (hành)_—là nguyên nhân đặc biệt tạo ra thức—chưa được đề cập tới; nó 
không quay lại từ tất cả các điều-kiện, vì chỉ có phần đanh-sắc được cho là điều- 
kiện của /#c, (như vậy là nó quay lại từ phần danh-sắc). 7ừ đối-tượng của nó: 
nghĩa là, quay lại từ sự vô-minh và hành là đối-tượng, hoặc từ kiếp-trước là đối 
tượng của nó. 


- Có thê trước đó vị Bồ-tát (tức Phật) đã đang tìm kiếm một “bản ngã' theo kiểu 
trong Upanisad (Áo Nghĩa Thư, triết lý về bản ngã của Vệ-đà) như một ch-£hể 
tự hiện hữu gồm có một cái thức tỉnh khiết không cần có điều-kiện (duyên) gì để 
hiện hữu. Nhưng rồi Phật đã khám phá ra rằng /hức cũng là tùy thuộc vào phân 
danh-sắc mà có, nên sự tìm kiếm đó chỉ là việc vô ích, và điều đó cho thấy: 
ngay cả fhức, cơ sở vi tế nhất cho ý-niệm có “bản ngã” [coi thêm kinh 12:61] 
cũng là thứ b¿ điêu-kiện (hữu vi) và do vậy cũng mang bản chất “vô-thường, 
khổ, và vô-ngã' mà thôi.] (177) 


“ [Spk: Tới ngưỡng mức này là một người có thể được sinh-ra.... (etãävatã 
Jjãyetha vã ...): Với thức là một điều-kiện (duyên) tạo ra phần danh-sắc, và với 
phần danh-sắc là điều-kiện (duyên) tạo ra thức, tới ngưỡng mức này thì một 
người có thể được sinh ra và trải qua sự tái-sinh. Thứ gì vượt quá chỗ này mà có 


438 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lÿ 


thể được sinh ra hay trải qua sự tái-sinh? Chẳng phải “chỉ chính chỗ này' mới 
được sinh ra và trải qua sự tái sinh hay sao? 


- Spk-pf: Tới ngưỡng mức này: nghĩa là, tới chỗ có thức và phần danh-sắc xảy 
ra một cách hỗ tương với nhau. Một người có thể được sinh-ra và trải qua sự 
tái-sinh: Mặc dù câu này đã được dùng, nhưng không có nghĩa là có thực một 
“con người” hay một “ai” ngoài /#c và phần đanh-sắc. Cho nên nhà luận giảng 
(Spk) đã nói “Thứ gì vượt quá chỗ này?”. “Chỉ chỉnh chỗ này (etadeva) mới 
được sinh ra: là chỉ chính cặp “thức và danh-sắc”. 


- Nên lưu ý rằng chữ /ãyetha, jiyetha ... vân vân ... được ghi ở thê thứ ba số ít. 
Trong KS 2:73, tiến sĩ C.Rh.D có lẽ đã nhằm chúng là ngôi thứ hai số nhiều ..., 
trong khi trong LDB, trang 211, 226, dịch giả Walshe đã dùng cách dịch kiểu 
bùng binh đẻ tránh nhận dạng đó là phần sắc-thân. Về vấn đề này, thảo luận chỉ 
tiết về sự nhân-duyên tương hỗ của thức và phần danh-sắc, mời đọc bài tham 
luận của TKBĐ trong tuyển tập Bodhi, có tên là “Đại Kinh Về Nhân Duyên”, 
trang 18-22.] (178) 


*8 [Sự chấm dứt lẫn nhau của /c và danh-sắc cũng được thấy có nói trong kinh 
dài DN II 34,21-35,13 (?). Spk không chú giải gì về câu “7a đã khám phá ra 
con-đường dẫn tới sự giác-ngộ” (adhigato kho myãyam maggo 

bodhãya), nhưng ở câu tương ứng trong kinh DN thì được luận giải trong Sv II 
461,5-8 như vậy: “Con-đường [đqoj: là con đường của minh-sát (thiền quán). 
Dẫn tới sự giác-ngộ: là sự giác ngộ về Bốn Diệu Đé, hay sự giác-ngộ dẫn tới 
Niết-bàn. Thêm nữa, sự giác-ngộ được gọi như vậy vì nó được giác ngộ (khai 
sáng) (buj/haf tỉ bodhi); đầy chính là tên gọi của thánh đạo ... | (179) 


* [Từ chỗ này Spk có chú giải rất chi ly về sự tương ứng của những bước trong 
ví dụ kinh thành cổ so với những bước trong sự khám phá ra Giáo Pháp và thánh 
đạo dẫn tới sự giác-ngộ của Đức Phật. (Nhưng lời kinh của Phật đã tự rất dễ 
hiểu nên những chú giải quá khai mở và diễn dịch thì không cần).] (180) 


š9 [Tới đoạn này thì chữ những sự tqạo-tác cố ÿ (hành; sankhaãr4), vốn đã bị bỏ đi 
Ở phần trên của bài kinh, cuối cùng cũng đã được đưa vào lại; và cả cái điều- 
kiện (duyên) tạo ra chúng đó là = nguồn gốc của chúng cũng được đưa vào lại: 
và nguôn gốc của chúng chính là = vô-minh.] (181) 


Chú Thích *s 439 


5! [Nội dung cả câu cuối này cũng có ghi y hệt trong kinh SN 51:10 (Quyền 5), 
đoạn gần cuối. (Và cũng có trong cấc đoạn song hành mà Ma-vương đã nhắc lại 
với Phật trong kinh AN 8:70; vì phần (I) của kinh AN 8:70 cho tới hết phần thi 
kệ là giống tương tự cả kinh SN 51:10).] (182) 


2 [MA nhận dạng chữ “Giáo Pháp này” là Bốn Sự Thật (Bốn Diệu Đề). Hai sự- 
thật hay hai chân-lý (/hãna) được nói ra ngay bên dưới —là “sự khởi-sinh tùy 
thuộc” và Niết-bàn—là chân-lý về nguồn-gốc khổ (Diệu Đề 2) và sự chấm-dứt 
khổ (Diệu Đề 3), trong đó mỗi thứ cũng lần lượt hàm nghĩa chân-lý về sự khổ 
(Diệu Đề 1) và chân-lý về con-đường dẫn tới sự chấm-dứt khổ (Diệu Đề 4).] 
(305) 


53 [§w đính-mắc là tạm dịch chữ “alayd”. Khó mà tìm ra chữ nào tương xứng để 
dịch chữ này. Nữ tiễn sĩ Horner dịch nó là “khoái-lạc giác quan” (dục lạc) 
nhưng cách đó sẽ cướp đi cách dịch nghĩa thông thường của chữ kđma (kãma 
cũng có nghĩa là dục ái, dục lạc) và dịch như vậy là quá hẹp nghĩa. Trong Ms, 
và trong những được ấn bản đầu, Ñm đã dịch chữ này là “?h gì để dựa vào” thì 
chỉ rút ra được một hàm ý của chữ chứ không phải ý của chủ thể ở đây. MA thì 
giải thích chữ Z/aya là bao gồm cả những khoái-lạc giác quan (là đối tượng) + 
những ý-nghĩ dục-vọng (của chủ thê) liên quan đến chúng.] (306) 


*“ [Luận giảng MA đặt nghi vấn: tại sao, từ rất lâu vị Bồ-tát đã ôm ắp hạnh- 
nguyện chứng quả vị Phật để giúp những chúng sinh khác giải thoát, mà bây giờ 
thì tâm trí Phật lại ngã theo hướng không-làm-gì? Rồi MA giải thích luôn: (z) 
Lý do là, chỉ đến lúc-này, chỉ sau khi giác-ngộ, Phật mới nhận biết đây đủ rằng 
() Giáo Pháp là quá thâm sâu, và (ii) sức mạnh của những ô-nhiễm (lậu hoặc) 
trong những con người là quá lớn nên họ khó mà hiểu được Giáo Pháp thâm sâu 
như vậy. (b) Lý do nữa là, Phật muốn Vua Trời Brahmä phải đích thân thỉnh cầu 
Phật đi truyền dạy Giáo Pháp đó, vì điều đó sẽ làm cho số đông quần chúng vốn 
luôn tôn kính vua Trời, mà vua Trời thì kính trọng Giáo Pháp của Phật, nên 
quân chúng sẽ nhận ra giá trị quý báu của Giáo Pháp và sẽ mong muốn học hiểu 
Giáo Pháp từ Phật. (Sự giải thích này là hữu lý và thú vị!... bởi vì đến tận thời 
hiện đại quần chúng ở nhiều nơi vẫn còn tin vào “ông Trời ).] (307) 

5Š [Đó là 05 vị khổ sĩ (nhóm có thầy Kiều-trằn-như) đã theo Phật trong thời gian 


còn tu khô hạnh hành xác vì họ đã tin rằng Phật sẽ đạt tới giác-ngộ và sau đó chỉ 
dạy lại Giáo Pháp cho họ. Tuy nhiên sau đó khi họ nhìn thấy Phật từ bỏ lối tu 


440 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lÿ 


khổ hạnh hành xác và bắt đầu ăn uống thức ăn chắc bụng (no bụng) trở lại, họ 
đã không còn tin vào Phật và tây chay Phật, họ kết tội Phật đã hoàn tục quay lại 
đời sông thụ hưởng. Đọc thêm kinh MN 36.33.] (308) 

*° [“Bác Chiến Thắng Vũ Trụ” nguyên văn là chữ “Anamrajina”: có lẽ đây là một 
biểu tượng hay danh xưng được dùng bởi những người theo giáo phái Ni-kiền-tử 
(những Ajivaka) để chỉ một đắng toàn-thiện về tâm linh.] (309) 


5” [Theo luận giảng MA, ông Upaka sau đó đã thương và cưới một cô con gái 
của một thợ săn. Rồi tới khi hôn nhân của ông ta trở thành bất hạnh, ông đã quay 
lại gặp Phật, gia nhập Tăng Đoàn, và sau đó trở thành mộ bậc thánh Bắt-lai. Rồi 
ông tái sinh trong cõi trời AvTha, từ cõi đó ông chứng luôn thánh quả A-la-hán.] 
(310) 


Š8 L4vwso: *bạn”, 'đạo hữu, là chữ quen thuộc dùng đề gọi những người đồng 
hạng, ngang nhau, hay đồng tu.] (311) 


*° [Kinh MN 12 có chú thích 178 chỗ này như vây: [Những trạng thái siêu nhân 
(uftari manussadhamm3) là những trạng-thái, những đức-hạnh, hay những sự 
chứng-đắc cao hơn những đức-hạnh của người thường chỉ gồm có 10 đường 
nghiệp thiện [coi MN 09.6]; những trạng thái siêu nhân gồm có: những tầng 
thiền định ( hãna), sáu loại trí-biết (minh), và những thánh đạo và thánh quả. 
“Sự khác-biệt về trí-biết và tâm-nhìn xứng đáng của những bậc thánh” 
(alamariyanänadassanavisesa) là cụm chữ thường được dùng trong các kinh, để 
chỉ tất cả những trình độ bậc cao của trí-biết về thiền (thiền trí) là đặc tính của 
bậc thánh nhân. Ở đây, theo MA, thì cụm chữ này có nghĩa chỉ riêng phần fhánh 
đạo siêu-thể, mà Sunakkhatta đang phủ nhận rằng Đức Phật không có.] (178).] 
(312) 


59 [Ngay chỗ này là sự thay đổi cách xưng hô từ “bạn” (đyuso) thành “ngài” 
(bhanfe) cho thấy giờ họ đã tin nhận lời tuyên bố của Phật và chuẩn bị coi Phật 
là bậc cao thượng hơn họ.]| (313) 


5! [Ngay lúc này Đức Phật bắt đầu giảng cho họ bài kinh đầu tiên là kinh 7é 
Lập Sự Quay Chuyển Bánh Xe Giáo Pháp (Dhammacakkappavatana Sutta, 
kinh Chuyển Pháp Luân) nói về Bốn Chân-Lý hay Bồn Sự-Thật (Tứ Diệu Đê). 
Vài ngày sau đó, sau khi họ đã chứng thành những bậc Nhập-lưu, Phật giảng 
tiếp cho họ bài kinh Đặc Tính Vồ-Ngã (Anattalakkhana Sutta, kinh Vô Ngã 


Chú Thích * 441 


Tướng), ngay sau khi nghe bài kinh này, tất cả họ đều chứng thành A-la-hán. 
Toàn bộ câu chuyện này được đọc thấy trong bộ Quyển Lớn hay Đại Phẩm 
(Mahävagga) trong Luật Tạng (Vin i.7—14), cũng có ghi trong quyền Cuộc Đời 
Của Đức Phật của nhà sư dịch giả Naãnamoll, trang 42—47.] (314) 


52 [Đây là bài kinh đầu tiên của Đức Phật (kinh Chuyển Pháp Luân), có được 
lưu lại trong ghi-chép về cuộc đời truyền đạo của Phật trong Luật Tạng Vin I 
10-12. Bài kinh này được phân tích rõ hơn trong kinh MN 141 và trong Vibh 
99—105, và được luận giải Vism 498—510 (Ppn 16:32-83) và trong Vibh-a 93— 
122. Bài kinh cũng được giảng giải một cách chỉ tiết, dựa theo phương pháp của 
các giảng luận kinh điển, trong quyên “Bài Thuyết Giảng Đấu Tiên Của Phật" 
bởi nhà sư Rewata Dhamma.] (380) 


5 [Ở đây tôi làm theo Be và Se. Ee thì có ghi thêm cụm chữ 


sokaparidevadukkha domanass` upãyãsã (sự buôn sâu, than khóc, khổ đau, ưu 
phiên, và tuyệt vọng là khổ); cụm chữ này cũng thấy có ghi trong những kinh 
khác trong những định nghĩa chính thức về Diệu Đề thứ nhất, nhưng nó không 
có ghi trong hầu hết các phiên bản của bài kinh “Chuyển Pháp Luân” này.] 
(381) 


54 [Ba giai đoạn (iparivaf/a) là: (¡) sự hiểu-biết về mỗi Diệu-đề (saccafñana); (i1) 
sự hiểu-biết về trách-nhiệm phải được hoàn thành đối với mỗi Diệu-đề 
(kiccañäna); và (ii) sự hiểu-biết về sự đã hoàn-thành đối với mỗi Diệu-đề 
(katanana). Mười hai phương diện (dvadasakara) được đạt được bằng cách áp 
dụng ba phần nói trên đối với Bốn Diệu Đế; 3x4=12.] (382) 


55 [Spk chú giải chữ bánh xe Giáo Pháp (dhammacakka) theo cách diễn đạt của 
trí-biết nhờ sự thâm-nhập (paRvedhanana, trí chứng ngộ, trí do tuệ thành, thông 
đạt trí) và trí-biẾt về sự chỉ-dạy (desananana, trí giáo hóa); coi thêm chú thích ở 
đầu kinh SN 12:21 (Quyền 2), chú thích số đuôi (57). Rằng, cho đến khi nào 
Ngài Kiêu-trần-như (Kondañña, ở cuối kinh) và 18 kofƒi (Ï kofi=10 triệu) vị trời 
brahmä chưa được thiết lập trong thánh quả Nhập-lưu thì đức Thế Tôn vẫn đang 
thiết lập sự dịch-chuyển (pavatteti nãma) bánh xe Giáo Pháp; nhưng ngay sau 
khi bánh xe Giáo Pháp đã được thiết lập trong sự dịch-chuyển (pavaffifam 
nãma) thì họ cũng được thiết lập trong thánh quả. ] (383) 


442 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đê giáo lÿ 


Chương IH 
TIẾP CẬN GIÁO PHÁP 


5 (Kinh này ở đây thầy TKBĐ ghi là kinh AN 3:129, nhưng đúng thực kinh AN 
3:129 trong bộ kinh AN không phải là vậy. Và lời kinh này ở đây thì gần giống 
ý nghĩa của kinh AN 3:131, chỉ có khác nhau nhiều ở điều đầu tiên với nghĩa là 
“chuyện trai gái (với phụ nữ) được hành sự trong bí mật` thì trong kinh AN 
3:129 là “nu nữ phát triển (lớn lên tốt đẹp tự nhiên) khi được che đậy, không 
công khai.) 


5 [Luận giảng [Mp] giải thích rằng thị trấn này nằm bên bìa một khu rừng. 
Nhiều nhóm du sĩ và ân sĩ thường dừng nghỉ qua đêm ở đây trước khi họ băng 
qua khu rừng. Trong lúc ở lại họ thường nói chuyện với những người Kaãlãma 
trong thị trấn, và do đó những người Kãlãma được tiếp cận với nhiều loại chủ 
thuyết, giáo thuyết. Sự mâu thuẫn giữa những giáo thuyết và quan-điêm khác 
nhau đã gây ra nhiều sự nghi-ngờ và bối-rối cho họ.] (456) 


58 [Một loạt 10 nguồn hay cơ sở chưa đầy đủ đề kết luận một điều gì là sự thật 
có thê được phân thành 03 nhóm: 


-(1) NHÓM I: gồm 04 lý-do đầu tiên: là 04 sự giả định mặc nhiên dựa theo sự 
lưu truyền, sự lan truyền, truyền thống. Gồm có (ï) do “lời tuyên miệng” 
(anussava): thường được hiểu ở đây bởi các giảng luận là Phật đang chỉ những 
kinh chú Vệ-đà đã được truyền miệng: (ii) do “điểu đó đã trở thành truyền 
thống”: như những giáo lý, giáo điều đã được truyền dạy của những sư thầy, 


` 
¬ ` 


những tông giáo, tôn môn kế truyền; (iii) đo “im đồn” (tin được lan truyền, điều 
được kế lại, chuyện được thuật lại; 77/7zđ): là những tin đồn bao gồm cả những 
tin tức hay ý kiến trào lưu, hay những điều được đa số chấp thuận chung; và (iv) 
do “có ghỉ trong kinh sách” (hay trong các tập kinh, bộ kinh (0i/aka-sampada)): 
đó là những lời kinh, những câu kinh, những điều được cho là “y kinh” thì 
không thể nảo sai (nhưng thực ra những lời ghi trong kinh sách chưa chắc là sự 
thật, có thể là sai hoàn toàn, hoặc có thể chỉ là những điều do quy ước dùng để 
chỉ dạy, hoặc chỉ là sự thật tương đối; giống như Phật nói Giáo Pháp của Phật 
chỉ như một chiếc bè dùng để qua sống chứ chúng không hắn là sự thật, chỉ 
giống như ngón tay chỉ mặt trăng chứ không phải là mặt trăng). Ở đây, theo các 
giảng luận, ý Phật cũng chỉ những điều được ghi trong những kinh sách cổ xưa 


Chú Thích *° 443 


khác hoặc sau này, vì lúc Phật còn sống thì những lời kinh Phật chỉ được truyền 
dạy bằng miệng chứ chưa được ghi thành những tập kinh hay bộ kinh. 


- (2) NHÓM 2: gồm có 04 lý-do kế tiếp có được từ lý giải, suy lý, suy luận, đó 
là: (v) “đo lý giả”: bởi vì sự lý giải thì mỗi người hiểu /ý /ẽ và lý giải khác nhau, 
không phải ai cũng lý giải đúng theo sự thật; (vi) “đo suy luận”: sự suy luận 
cũng vậy, vì suy luận từ những lý đo và nguyên nhân đúng giả khác nhau, hoặc 
suy luận chỉ dựa trên sự phỏng đoán, phán đoán này nọ, và không phải ai cũng 
suy luận đúng sự thật; (vii) “do tự thấy là hợp lý, hợp với lý thuyết đã học”: đây 
là cách phổ biến gán ghép áp đặt mọi sự đúng hay sai dựa theo khuôn mẫu lý 
thuyết, mà lý thuyết cũng chỉ là lý thuyết, không phải thấy hợp với lý thuyết thì 
đó là sự thật, bởi vì không phải mọi lý thuyết đều đúng với sự thật; (viii) “đo 
chấp nhận điều đó sau khi đã suy tư xem xét kỹ về nó”: sự chấp nhận này là kết 
quả sau khi đã xem xét suy tư kỹ càng về điều đó, nhưng cũng đâu có gì bảo 
đảm là đúng sự thật, vì mỗi người xem xét kỹ theo những cách sai đúng khác 
nhau, và những mức độ xem xét kỹ lưỡng của mỗi người cũng khác nhau; chưa 
kế sự xem xét dựa trên những cơ sở nảo, hay rốt cuộc cũng chỉ dựa trên những 
09 cơ sở kia. Chỗ này, theo luận giảng, ý muốn nói rằng những suy luận của con 
người đều dựa trên giả thuyết mà ra; đó là sự khác nhau so với sự suy luận của 
Đức Phật: đó là dựa trên sự quán xét thực nghiệm và sự tự thân thấy-biết. 


- (3) NHÓM 3: gồm 02 lý-do cuối cùng, đây là 02 loại sự đính líu yếu tố cá nhân 
người nói: một là (ix) “đo vẻ bê ngoài hay tướng mạo của người nói có vẻ cao 
đạo, xuất sắc nên đáng tin” (bhabbaripaia): là sự thu hút của người nói [có lẽ 
gồm cả tướng mạo, oal nghi, biểu hiện, giọng nói, cử chỉ, những tính chất bề 
ngoài của người đó]; và hai là do thâm quyền của người nói: (x) “đo đó là sư 
thây của mình [tiếng Päli garu là đồng nghĩa chữ gưzu của tiếng Phạn] nên điêu 
ống nói chắc chắc đúng sự thật”: cơ sở này không có gì chắc: không phải “điều 
gì do sư thầy, sư phụ, sư ông của chúng ta nói là phải đúng sự thật”; bởi vì trong 
thực tế không phải sư thầy nào cũng nói, giảng, dạy đúng theo sự thật; chưa kế 
bối cảnh lời kinh ở đây muốn chỉ những sư thầy khác nhau của những giáo phái 
khác nhau với những giáo lý khác nhau thường ghé lại ngôi làng này và thuyết 
giảng. (457) 


- (Chú thích này do người dịch diễn dịch thêm bằng tiếng Việt để người đọc có 
thể nắm bắt ít nôm na ý nghĩa của 10 “cơ sở chưa chắc chắn để kết luận một 
điểu là sự thật” mà Phật đã chỉ ra cho những người dân KZiãma. Ý nghĩa là Phật 


444 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đê giáo lÿ 


khuyên dạy mọi người không øên phụ thuộc vào sự hiểu biết cá nhân có được từ 
10 cơ sở đó, vì sự thật cần phải được tự thân chứng ngộ hay tự thấy, tự biết. Và 
trước mắt Phật chỉ khuyên dạy rằng: chỉ cần biết điều gì thiện lành, được bậc trí 
hiền khen ngợi thì nên làm, vả điều gì ngược lại thì không nên làm, thì sẽ dẫn 
đến phúc lợi dài lâu; không cần phải vất vả tìm hiểu để biết cho được ai nói là sự 
thật, ai nói là không sự thật trước khi thực hành.). (457) 


52 [Theo Đức Phật, tham, sân, si là ba gốc rễ bất thiện (akusalamilani), nó nằm 
ân bên dưới những hành vi bắt thiện thất đức và tất cả những trạng thái ô nhiễm 
của tâm; coi thêm kinh 3:69. Bởi vì mục tiêu của giáo lý của Phật là Niết-bàn, là 
sự tiêu-diệt tham, sân, si [kinh SN 38:10 (quyên 4)], Đức Phật đã tinh tế dẫn dắt 
những người Kãlãma đồng tình theo giáo lý của Phật một cách đơn giản bằng 
cách kêu họ tự mình suy xét sự trải nghiệm của chính mình (hơn là tin ở những 
điều nghe từ bên ngoài); và Phật không cần phải bắt họ tin suông lời của Phật là 
đúng.] (458) 


7? [Điều này chắc chắn chưa phải là hoàn toàn trực quan khách quan, ít nhất là 
trong kiếp hiện tiền, bởi vì những trường hợp “điểu xấu đữ xảy ra với người làm 
nghiệp tốt” vẫn đầy rẫy, không thể đếm hết.] (459) 


7! [Nguyên văn: /đhãham ubhayen`eva visuddhain altãnam samanupassämi. 
Nghĩa chính xác của chữ “về cả hai phương diện” vẫn chưa hoàn toàn rõ rệt đối 
với tôi. Mp diễn dịch đại ý là: “Vì tôi không làm điều xấu ác, và điều xấu ác 
cũng không được làm bởi người khác đổi với tôi” (yañca pãpam na karomi, 
vañca karotopi na karjyafi).” Tuy nhiên, đối với tôi đường như ý của lời kinh 
đang nói về 02 loại sự thanh-lọc bản thân, đó là: (1) không làm những điều xấu 
ác, và (2) t dưỡng tâm trong sạch bằng cách tu tập bốn trạng thái tâm vô 
lượng [từ, bi, hỷ, xảj. Nghĩa này cũng giống như nghĩa trong bản Hán tạng 
tương đương vậy. (Người dịch Việt thấy sự chú giải của Mp cũng có lý phần 
nào, tức là “Giả sử làm việc xấu không bị quả xấu, thì một người không làm 
việc xấu (ï) cũng là tốt và (ii) cũng không bị người khác làm điều xấu ác với 
mình. Như vậy được tốt cả 02 phương diện).] (460) 


72 [04 sự bảo-an trong phiên bản kinh này trong Hán tạng MÃ 16 [ở T I 439b§— 
26] là khác, như sau: (1) “Nếu có thế giới này và thế giới khác, nếu có những 
nghiệp quả của những nghiệp tốt và xấu, thì tôi tích được nghiệp kết nối (câu 
hữu) với chánh-kiến này; tôi xiến đương nó và có được nó. Khi thân tan rã, sau 


Chú Thích *° 445 


khi chết, tôi chắc chắn sẽ đi tới trạng thái tốt lành, thậm chí được tái sinh trong 
cõi trời. (2) Nếu không có thế giới này và thế giới khác, và không có những 
nghiệp quả của những nghiệp tốt và xấu, ngay cả trong kiếp này, thì tôi cũng 
không bị người khác chê trách về [hành vi của] mình, nhưng tôi sẽ được khen 
ngợi bởi người trí hiền. Tuy nhiên, những người có chánh tinh-tấn và chánh- 
kiến thì nói là có [thế giới này, thế giới khác, và những quả của nghiệp]. (3) Nếu 
làm điều gì, chắc chắn tôi không làm điều xấu gì xấu ác. Vì tôi không làm điều 
gì xấu ác, thì sao sự khổ đau có thể khởi sinh trong tôi? (4) Nếu làm điều gì, 
chắc chắn tôi không làm điều xấu gì xấu ác. Tôi không phạm vào điều gì đáng 
sợ-hãi và điều gì không đáng sọ-hãi trong thế gian. Tôi chỉ luôn có tình thương 
và bi mẫn đối với toàn thế gian. Tâm tôi không có sự tranh đấu đối với những 
chúng sinh; điều đó là không sự ố-nhiễm, và hoan hỷ và hạnh phúc.”] (461) 


73 [Đây cũng là một đoạn kinh “khuôn mẫu” ở cuối nhiều bài kinh. Đoạn kinh 
này diễn tả sự “gwy y nương tựa” là hành động của người mới gia nhập đạo 
Phật, họ thừa nhận Phật, Pháp, Tăng là những các lý tưởng hướng dẫn cho mình. 
Theo truyền thống Phật giáo, ai đọc những câu như trong đoạn kinh này được 
cho đã chính thức tuyên bố mình là một Phật tử. (Thủ tục quy y trở thành một 
Phật tử là đơn giản như vậy, chủ yếu là “tâm nguyện thực sự” của mình vào lúc 
đọc những lời đó. Nếu các chùa có tổ chức các nghỉ thức quy y trang trọng thì 
cũng tốt, nhưng điều đó không phải là bắt buộc).] 


74 [Thôn trưởng là tạm dịch chữ "Gamani”: người đứng đầu. Chữ này hàm chỉ 
ông ta là một trong những người có vai về, nồi tiếng trong thị trấn. ] 


7 [Lưu ý rằng ông thôn trưởng đã gán cho Phật đã nói câu ông dẫn trực tiếp 
trong ngoặc “...', như một khăng-định chung về mối liên hệ nhân-duyên giữa 
tham-dục và sự khổ (yzm kiãci dukkham uppajjamä nam uppajjafi...). Nguyên 
văn câu này không thấy có trong lời Phật nói ở trên, nhưng rõ ràng nó là cần có 
như một dẫn chứng cho cái “nguyên-lý này” (iminã dhammena); dường như câu 
này có trong kinh văn nguyên thủy nhưng có lúc nó đã bị bỏ đi khi đọc. Ngay 
bên dưới chính Phật đã tổng hợp lại lời của mình đã nói. | (353) 


75 [Nguyên văn câu này: Parassa cetopariyäyari qjãnantena, ở đây chữ cuỗi 
được ghi theo BBS và SB.J, khác với PTS ghi là đ4jnanena mang một nghĩa 
tích cực là “sự biế?”. Nhưng trong ngữ cảnh này nghĩa nó là phủ định, vì một Tỳ 
kheo thì không thể bằng sự nhận-biết trực tiếp biết được tâm của Phật, mà người 


A46 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lÿ 


đó phải để ý những hành-vi bên ngoài là hành-động và lời-nói của Phật [và 
những chứng cứ khác sẽ được nói trong bài kinh] để có thể suy ra Phật bậc toàn- 
giác hay không.] (482) 

71 [“Những trạng thái nhận biết được bằng mắt" là những hành-động; “những 
trạng thái nhận biết được bằng ta?” là lời-nói. MA: Giống như người ta nhìn 
thấy gợn sóng và bong bóng thì có thê suy ra cá đang ở bên dưới chỗ nước đó, 
từ hành-động ô nhiễm hay lời-nói ô nhiễm người ta suy ra nó xuất phát từ một 
cái tâm còn ô nhiễm.] (483) 


78 [MT: “Những trạng thái hôn-họp” (vfimissä dhamm3) là chỉ hành-vi của một 
người có có gắng thanh lọc hành-vi của mình nhưng không làm được một cách 
ồn định trước sau như một. Có lúc hành-vi thì sạch và sáng, có lúc không sạch 
và tôi.] (484) 


? [MA: những mối nguy-hại ở đây là chỉ sự tự cao tự đại. Có một sỐ Tỳ kheo 
(tu sĩ, nhà sư) rất lặng lẽ và khiêm tốn khi họ chưa được nỗi tiếng và chưa được 
biết nhiều; nhưng khi họ được nỗi tiếng và được nhiều người biết đến, thì họ bắt 
đầu hành xử không đúng đắn, lên mặt tấn công những Tỳ kheo (đồng đạo) khác 
như con bảo chụp căn đàn hưu hiển vậy.| (485) 


®' [MA: (về những loại Tỳ kheo) ngược lại với những Tỳ kheo chỉ dạy một 
nhóm Tỳ kheo chính là những Tỳ kheo tách khỏi nhóm Tỳ kheo—mặc dù không 
được đề cập ở đây, nhưng chúng ta nên hiểu như vậy.] (486) 


8! [MA: câu này cho thấy phẩm tính “không-còn thiên-v†” (tãdibhãva) của Phật 
đối với chúng sinh. Phật không ngợi khen người này, chê trách người khác.] 
(487) 


3 [Nguyên văn câu này: No ca fena tammayo. MA giải nghĩa là: “Ta không 
nhận mình với giới-hạnh trong sạch đó, ta không có dục-vọng đối với nó.”] 
(488) 


83 [Nguyên văn câu này: So fasmửm dhamme abhiññãya idh`ekaccam dhammam 
dhammesu ni†tham gacchafi. Đề chuyển tải ý nghĩa của lời kinh, tôi đã diễn dịch 
sự xuất hiện chữ “đhamzna” lần thứ hai là “giáo lý” [chăng hạn như một giáo lý 
hay học thuyết đã được dạy cho vị ấy], và diễn dịch chữ số nhiều của nó 


Chú Thích * 44 


“dhammesu” là “những giáo lý” và chữ “tasmim dhamm€” là “Giáo Pháp đó” có 
nghĩa là “đoàn bộ những giáo lý”. (Giáo Pháp = những giáo lý). 


- Luận giảng MA và MT đều luận giải như vây: “Khi Giáo Pháp đã được chỉ 
dạy bởi Vị Thầy, thì vị Tỳ kheo, bằng sự trực-tiếp biết Giáo Pháp thông qua sự 
chứng nhập thánh đạo và thánh quả, và Niết-bàn, sẽ đi đến kết luận về những 
giáo lý ban đầu của Giáo Pháp là những phần trợ giúp giác-ngộ (bodhipakkhiyä 
dhammä).” (tức 37 phần trợ đạo, 37 bồ-đề phần). ] (489) 


34 [Nguyên văn cụm chữ này: Akaravafi saddhä dassanaminlikä dalha. Cụm chữ 
này này diễn tả loại niềm-tin của bậc thánh nhân (ariyapuggala), là người đã 
nhìn thấy Giáo Pháp, và do đó không còn có thể thừa nhận một Vị Thầy nào 
khác ngoài Phật.| (490) 


8Š [Ông Cankĩ là một bả-la-môn có tiếng tăm, ông trị vì vùng Opasãda, một vùng 
lãnh thô thuộc hoàng gia năm ở vương quôc Kosala (Kiêu-tât-la) được Vua 
Pasenadi (Ba-tư-nặc) giao cho ông ta cai quản.] 


8 [Rõ ràng đây là tên họ tộc của môn sinh Kãpathika.] 


87 [Đó là tên những vị thánh (ris#) cỗ mà những bà-la-môn cho là những tác giả 
ứng truyền của các bài kinh kệ Vệ-đà.] (883) 


kử [Nguyên văn 05 chữ này là: saddha, ruci, anussava, aãkãraparivitakka, 
ditthinijjhänakkhamii. Đây là 05 loại căn cứ đề đi đến một kết luận. Căn cứ đầu 
tiên có vẻ chỉ dựa vào cảm tính; căn cứ thứ ba là sự chấp nhận truyền thống 
truyền tụng một cách không nghi vấn, và 02 căn cứ cuối cùng là dựa vào sự lý- 
giải hoặc sự điều-tra suy xét để nhận biết. Trong 05 loại thì 03 loại căn cứ sau 
cùng {(ii) điều do được truyền bá nhiễu ... (1v) điều do được nhận biết nhiễu ... 
và (v) điểu do được xem xét kỹ nhiễu} cũng nằm trong 10 loại căn cứ chưa đây 
đủ để kết luận một sự-thật hay niễm-tin, như đã được nêu ra trong kinh AN 
3:65, coi chỗ đoạn (1) và chú thích ở đó. 


- Còn “trở thành hai cách khác nhau” có nghĩa là mỗi điều có thể trở thành (là) 
đúng hoặc saI.| (884) 


448 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lÿ 


8 [Nghĩa là: sẽ không hợp lý hay đúng đắn để một người có trí đi đến kết luận, 
bởi vì anh ta vẫn chưa tự mình xác thực sự thật đó, bởi anh ta chỉ mới chấp nhận 
nó dựa trên căn cứ chưa đáy đủ khả năng xác thực chắc chăn về điêu đó. ] (885) 
29 [“Bảo vệ sự thật” (saccãnurakkhana): tức sự bảo hộ, duy trì, bảo trì một sự 
thật hay một điều gì đó (mà mình tin).] (886) 

?! [“Sự khám-phá ra sự thật” (saccänubodha): tức sự nhìn ra, sự nhìn thấy sự 
thật, sự giác ngộ sự thật.| (S87) 


3 [Tiến trình khám-phá sự thật được nói ra sau đây trong kinh này có vẻ giống 
như sự lặp lại cách tiếp cận sự thật được mô tả trong kinh MN 47.] (888) 

'3 [“Người đó soi-xét kỹ (tileri). MA chú giải nghĩa là: Người đó điều tra xét kỹ 
các hiện tượng (các pháp) để thấy có đúng là “vô £hường, khổ, và vô ngã". Chỗ 
này có lẽ chỉ người tu đang ở giai đoạn thiền quán minh-sát.] (889) 


?4 [Mặc dù sự áp dụng ý-chí (ussahafi) ở đây có vẻ là đồng nghĩa với sự chuyên- 
cần tu (tinh cần, phân đấu; padahari), nhưng sự áp dụng ÿý-chí có thể được hiểu 
là sự cố-gắng được đảm nhận trước khi thiền quán minh-sát (tuệ), còn sự 
chuyên-cân tu là sự cô-gắng đề đưa sự minh-sát (tuệ) lên trình độ của (thánh) 
đạo siêu thế.] (890) 


'5 [MA chú giải là: Người đó chứng ngộ Niết-bàn bằng thân của tâm [của thánh 
đạo Nhập-lưu], và sau khi đã thâm nhập thấu suốt những ô-nhiễm (lậu hoặc), 
người đó nhìn thấy Niết-bàn băng trí-tuệ, làm cho nó rõ ràng và hiển nhiên. ] 
(891) 


?® [Trong khi “sự khám-phá ra sự thật” (saccänubodha) trong văn cảnh này có 
nghĩa là sự chứng ngộ thánh quả Nhập-lưu, thì “sự đạt-tới cuối cùng tới sự- 
thật” (saccänuppatti) chắc hắn có nghĩa là sự chứng ngộ thánh quả A-la-hán 
cuối cùng. [Ghi nhớ rằng “sự ẩqf-tới cuối cùng tới sự-thật” không phải diễn ra 
bằng những cách tu-tập nào khác nữa, mà đó chỉ là sự tiếp-tục, sự lặp-lại các 
bước [các chỉ giác-ngộ, thất giác chỉ] như trước giờ người tu đã tu tập đề dẫn 
tới “sự khám-phá sự -thật`.| (Nghĩa là, người tu cứ lặp lại những bước tu-tập 
cho đến lúc hoàn thiện tất cả những (bảy) chỉ giác-ngộ đó, cho đến cuối cùng 
chứng đắc thánh quả cuối cùng là bậc A-la-hán).] (892) 


Chú Thích * 449 


? [Mời coi lại chú thích số 524 ở mục 13, kinh MN 50, (Quyền I) như vây: 
“Người thân tộc” (bandhu) ở đây là vị trời Brahmaä (Phạm thiên), nhưng bà-la- 
môn gọi trời Brahmã như vậy vì họ coi vị trời đó là tổ tiên nguyên thủy sinh ra 
họ. MA giải thích rằng: đó chỉ là một đức tin của những bà-la-môn (brahmin), 
họ cho rằng họ là dòng dõi được sinh ra từ miệng của Trời Brahma, những 
người giai cấp chiến-sĩ (khzrriya) là từ ngực, những người giai cấp thương-nông 
(yessa) là từ bụng, và những người giaI cấp bằn-lao hạ tiện (sđda) là từ chân, 
và những tu sĩ sa-môn (szma.) là từ dưới bàn chân của trời Brahma.”] (893) 


Chương IV 
HẠNH PHÚC THÁY ĐƯỢC TRONG KIẾP NÀY 


?# [Mp giải nghĩa chữ dhamưna ở đây có nghĩa là Giáo Pháp (Dhamma) “Mười 
đường nghiệp thiện" (dasakusalakammnapathadhammo). Cách giải nghĩa này là 
quá hẹp cho dù rõ ràng đúng là chữ “Dhamwna” ở đây không có nghĩa là Giáo 
Pháp của Phật. Hơn nữa, nguyên lý phổ quát về tính-thiện và chân lý về đức- 
hạnh là không phụ thuộc vào tôn giáo nào, (đó là lẽ-thật trong thế gian). Dựa 
trên Giáo Pháp (hiển nhiên) như vậy, vị vua quay chuyên bánh xe cung cấp sự 
bảo-vệ chân chánh (đ2hamnika) cho tất cả mọi chúng-sinh trong cõi ông ta trị 
vì.] (346) 


? [Mp giải thích: “Vj vua thiết lập sự quay chuyển bánh xe chỉ bằng phương 
tiện là Giáo Pháp là “Mười đường nghiệp thiện.” Ở đây Ce và Be ghi động từ 
là vz/reri, nhưng ở bên dưới khi nói về Đức Phật thì ghi là pavaffeti; còn Ee thì 
ghỉ động từ pavarfeti cho cả hai. Nếu chữ vareti là chữ nguyên gốc, thì sự thay 
đổi về những động từ có thể có ý nói rằng: một vị vua quay chuyển bánh xe 
không phát khởi sự trị-vì chân chính đó mà chỉ nối tiếp kế thừa từ vua cha vua 
ông trước đó, trong khi đó Phật thì thiết lập và phát khởi sự chuyền dịch bánh xe 
Giáo Pháp chưa từng được biết trước đó.] (347) 


s99 


19 [Nguyên văn câu này: Kenaci manussabhitena paccatthikena pãninã. Nghĩa 
đen theo chữ là: “bởi chúng sinh thù nghịch nào đã trở thành người”. Mp chú 
gIảI rằng: “Thường nghe nói rằng, những thiên thần có thể làm bất cứ điều gì họ 
muốn. Bởi vậy họ không nằm trong số này, mà chỉ đề cập “chứng sinh người.” 
Sự chú giải này là trái ngược với Đức Phật, vì bánh xe Giáo Pháp (Mười Đường 
Thiện Nghiệp) cũng thuận theo Giáo Pháp của Phật, và do vậy cũng không thê 


450 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đê giáo lý 


bị quay ngược bởi bất cứ chúng sinh nào, kế cả những thiên thần và trời (như lời 
ở cuôi bài kinh). 


- (Vậy nghĩa ở đây có thể hiểu là gì? (¡) Có thể lời kinh chỉ nói mộc mạc đơn 
giản theo kiểu “cái này không thể bị đảo ngược bởi người nào” mà thôi; hoặc (1) 
có thể lời kinh chỉ tất cả những chúng sinh (trời, thần, ma, quỷ hay những thế 
lực thù nghịch với vị vua quay chuyển bánh xe) đang ở trạng thái làm “wøgười” có 
thể đến cản phá sự chuyển dịch bánh xe của vị vua đó, thì những “zgười” đều 
không thể cản phá được.).] (348) 


19! [Đọc lại và so sánh với tiếng hô vang của các thiên thần trong bài kinh “7i 
Lập Dịch Chuyển Bánh Xe Giáo Pháp” (Chuyên Pháp Luân), đoạn kinh II,5. 
Các thiên thần cũng hô vang nội dung rằng bánh xe Giáo Pháp đã được dịch 
chuyên và không thê bị quay ngược bởi bất cứ ai trong thế gian trên đưới.] 


192 [“Kỏ bất hạnh, kẻ bạc phận” là dịch chữ “chava”: nghĩa gốc là “xác chết”. 
Mp diễn dịch: “Người như vậy được coi như xác chết vì người đó đã chết vì 
những phẩm chất đức hạnh của họ đã chết.”] (739) 


1% [Gia chủ Nakulapitä (nghĩa: cha của Nakula) và nữ gia chủ Nakulamãtãä 
(nghĩa: mẹ của Nakula) là hai người đệ tử tại gia ưu tú của Đức Phật, họ nôi bật 
vì niễm-tin vào Đức Phật. Đọc thêm quyền “Những VỊ Đại Đệ tử của Đức Phát” 
bởi nhà sư Nyanaponika và học giả Hecker, trang 375-378. Về hai vợ chồng 
này, mời coi thêm các kinh 1:257, 1:266, 6:16.] (740) 


1 [Nguyên văn cụm chữ cuối: vadhadandatajjiia. Mp diễn dịch đó là tình 
huống đáng sợ kiểu như: “Lúc đó chồng cô ta cẩm roi gậy và dọa đánh giấ: 
“Tao sẽ giết mày'.” (dandakam gahetvä vadhena tajjHã, 
yu£a).| (1559) 


ket & 


ghãfessami nan” tỉ 


1% [Mặc dù Ce dùng cách ghi tên ông này là '“Vyagghapajja”, tôi dùng cách ghi 
tên ông là “Byagghapajja” cho nó đồng nhất với cách ghi tên ông trong kinh 
4:194. Đây chính là họ của ông ta, còn DIghaJaqu là tên riêng. | (1750) 


%5 [Chỗ này Cc và Ee ghỉ là tdưmbarakhãadiiam va; Be: 
udumnbarakhädivayam. Nghĩa muốn nói ở đây là không rõ ràng. Mp chú giải là: 
“Một người muôn ăn trái sung thường đây lắc mạnh cây sung làm cho nhiều trái 
rụng xuống. Người đó ăn một vài trái chín và bỏ đi, để lại một đống sung rụng 


Chú Thích * 451 


(tức lãng phí: để thỏa mãn nhu cầu ít của mình mà phung phá cả đồng lớn như 
vậy); cũng giống như vậy, một người tiêu xài phần lớn những thu nhập của mình 
là thụ hưởng của cải theo kiểu làm tiêu tan nó, do vậy nên mới nói: “Người họ 
tộc này ăn của cải của mình như kiểu một người ăn trái sung.”” Bản tương 
MS Hán tạng, SÄ 91 [T II 23a22-c17] có ghi chỗ [T II 23b17] là: 

Eff⁄4lÃ 92K, TRÊÍERT. RJÝfñTX:. YJkÍi (Mọi người gọi ông ta 
Ñ một trái sung không có hột. Người ngu dốt, là con mỗi của dục-vọng (ái), 
không biết nghĩ cho những người đến sau.”] (1751) 














1 [Ce và Ee ghi là: ajaddhumarikam; Be ghi là: ajefthamaranam. DOP liên hệ 
chũ ghép này với chữ Phạn là /agdhva (sau khi đã ăn) và định nghĩa chữ 
qjaddhumariRa là: “sự chết vì đói, sự chết đói”. Coi thêm PED sv Jaddhu, được 
cho là chỉ xảy ra ở dạng phủ định là ajaddhu (không ăn, kiêng ăn). Mp (của Ce) 
thì giải nghĩa chữ này là = anafhamaranam (sự chết không có người bảo hộ); 
còn Mp (của Be) thì giải nghĩa = anãyakamaranam (sự chết không có người dẫn 
đâu). Dường như Mp (của Ce) thì giải nghĩa cách ghi được ghi trong Be. Bản 
Hán tạng [chỗ T II 23b19-20] có ghi: ĐÀ Eí bí 2C UY N?H§ậậ#LfJ (những 
người khác đều sẽ nói rằng người ngu dốt thì giống như một con chó bị đói cho 
tới chết).] (1752) 





làu [Nguyên văn PalI là: a/hisukha, bhogasukha, ananasukha, anava]jasukha. 
Mp: “Thứ nhất là sự hạnh phúc đã khởi sinh ở ý-nghĩ là “Có [aírhi, như sự giàu 
có, của cải])”; thứ hai là sự hạnh phúc đã khởi sinh trong sự giàu có; thứ ba là sự 
hạnh phúc đã khởi sinh ở ý-nghĩ “7a không có nợ nắn": thứ tư sự hạnh phúc đã 
khởi sinh ở ý-nghĩ “7a không tội lỗi, không bị chê trách'.”] (148) 


109 [*§ ;hăng-lợi trong đời này và cuộc sống của cô ấy trong thể gian này là 
thành-công" là tạm dịch cụm ngữ “ayam'sa loko ãraddho hofï”. Mp giải nghĩa 
đài dòng cụm ngữ này là: Ayưm assa loko tdha- loke karanamattaya araddhatta 
pariputnattä ãraddho hofi paripuiuuo (Đời này là thành-công đối với cô ấy ấy 
và được thành tựu vì cô ấy thành-công và đạt tới thành-tựu bằng cách làm 
[mhững điều cần được làm] trong đời nảy).] (724) 


119 TVề sự khẳng định này, những luận điểm giải thích về sự khác-nhau giữa các 
giai-cấp về sự thanh-lọc thân tâm và tâm linh cũng được Phật giải thích trong 
MN 90, mục 10-12.] (869) 


452 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lÿ 


1H [MA chú giải rằng: Họ nói câu này với ý như là: “Sau khi đã học Ba Kinh 
Vệ-đà, thầy đã được huấn luyện về những chú thuật (mantra) ... Thầy đã thực 
hành cách cư xử của họ. Do vậy, thầy sẽ không bị đánh bại. Chiến thắng là của 
thầy.”] (870) 


112 [Câu nói này được nói ra đề cho thấy rằng những bà-la-môn đó được sinh ra 
từ phụ nữ, và do vậy lời họ nói họ được sinh ra từ miệng của trời Brahma là 
không có thực chất gì, (đó chỉ là lời nói sáo rỗng của họ mà thôi).] (871) 


113 [na là tiếng Pãli được quy chuyên từ chữ /øn¿a. Còn Kzrnboja là một vùng 
nằm ở phía tây bắc của miền “Trung Phân” (giữa, trung tâm) của Ấn Độ.] (872) 


114 [Vua Ajãtasattu (A-xà-thế) đã lên ngôi vua bằng cách giết vua cha của mình. 
Vua cha là vua Bimbisära (Tần-bà-sa-la), một thí chủ ủng hộ Đức Phật, ông 
được cho cũng chứng ngộ thánh quả Nhập-lưu. Vua Ajãtasattu sau này rất hồi 
hận về hành động ác độc giết cha của ông, và trong một lần sau khi nghe Phật 
thuyết giảng kinh “Những Kết Quả Của Đời Sống Xuất Gia” (Kinh Sa-môn 
Quả: Samañfñiaphala Sufía, DN 2), ông đã trở thành một Phật tử. 


Liên bang Vajji (Bạt-kỳ) nằm giáp phía bắc của nước Magadha (Ma-kiệt-đà), 
bên kia sông Hằng, nơi sinh sống của những người Licchavi có kinh đô là thành 
'Vesali (Ty-xá-ly) và những người Vedehi, thuộc bang Videha—cũng là nơi sinh 
của mẹ của vua AJãtasattu), có kinh đô là thành MithiHä. | 


HŠ [Lễ rằm Bồ-tát (Uposatha) là ngày lễ tôn giáo theo Âm Lịch của Ấn Độ. Dịp 
lễ đó rơi vào những ngày trăng tròn (tức ngày rằm, là ngày thứ 14 hoặc 15 của 
tháng), và hai ngày bán-nguyệt của tháng. Trong đoạn kinh này thì nguyên văn 
là ngày mười lăm lễ Bồ-tát thì có lẽ là ngày rằm.] 


1! [Tôi có đính chính chỗ này trong bản dịch DN của học giả Walshe. Học giả 
dịch nghĩa là: những tu sĩ (sa-môn, sư thầy) và bà-la-môn đức hạnh nên đến gặp 
vị vua để nhờ vua hướng dẫn điều gì là thiện và điều gì là bất thiện. Tuy nhiên 
trong bản gốc kinh Päli ghi rõ là: vị vua nên đến gặp những tu sĩ (sa-môn, sư 
thầy ...) và bà-la-môn để được chỉ dạy những điều gì là thiện và những điều gì 
là bắt thiện.] 


1 [Nguyên văn chỗ này: yahãbhuttañ ca bhuñjatha. Tiếng Päli có nghĩa là “ăn 
thức ăn như nó đã từng được ăn”, nhưng có lẽ đây là cách nói mang hàm ý sâu 


Chú Thích * 453 


xa hơn. Tuy nhiên cách dịch của học giả Walshe “biết tiết độ trong ăn uống” là 
không thê đúng với lời kinh gốc. 


H8 [Đó là ông Purohita. Ông ta là một bà-la-môn phụng sự như một người cô 
vân cho vua về cả các vân đê tôn giáo và thời sự. | 


Chương V 
CON ĐƯỜNG DẪN TỚI TÁI SINH PHÚC LÀNH 


11? [Ở đây, một “sự ứạo-tác cố ý của/bằng thân gây khổ" hay thân hành khổ 
(sabyäpajjham kãyasankhãrzm) có thê hiểu là sự cố-ÿ (tư, cetana) chịu trách 
nhiệm cho 03 đường thân-nghiệp bất thiện; “sự tạo-tác cố ỷ của/bằng lời-nói 
gây khổ" hay khẩu hành khổ là sự cố-ý chịu trách nhiệm cho 04 đường khẩu- 
nghiệp bất thiện; và “sự tạo-tác cô ý của/bằng tâm gây khổ" hay tâm hành khổ 
là sự cố-ÿ chịu trách nhiệm cho 03 đường ý-nghiệp bắt thiện.] (042) 


122 [Đậy là chỉ: 10 đường nghiệp thiện cùng với sự cố-ý (tư) thuộc những tầng 
thiền định sắc-giới (»ãna).] (943) 


SE [Đây là chỉ: những cối thiên thân cao hơn.| (944) 


122 [Nguyên văn: đevã subhakinhä. Đây là những thiên thần sống ở hạng cõi trời 
cao nhất tương ứng với tầng thiền định thứ ba (Tam thiền). ] (945) 


! [Mp nói đây là: “Sự cố-ÿ () của thánh đạo dẫn tới sự chấm-dứt cái Vòng 
(luân hồi) (viva†fagaminI maggsacefanđ).| (946) 


1 [Đây là một quan-điểm của những người theo chủ nghĩa duy-vật và tư tưởng 
diệt-vong, tức coi “chết là hết”, không công nhận có kiếp sau và những nghiệp 
quả. “Không có gì được cho...” có nghĩa là: không có kết quả gì từ việc cho-đi 
...: “không thể giới này, không thế giới khác” nghĩa là: không có chuyện tái sinh 
vào thế giới này hay thế giới khác; “không mẹ, không cha” tức là: không có kết 
quả hay quả báo gì từ việc đối xử xấu hay tốt đối với cha mẹ. Còn câu “không 
có íu sĩ và bà-la-môn tốt thiện và đức hạnh nào ...” có nghĩa là từ chối sự có 
mặt của những vị Phật và những vị A-la-hán.] (425) 


454 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lÿ 


125 [MA giải thích rằng: “những thiên thân phát quang” không phải là một cấp 
hạng các thiên thần, mà chỉ là một đznh từ chung dùng để gọi chung 03 cấp 
hạng được liệt kê kế tiếp chữ đó (phát quang ít, phát quang vô lượng, và phát 
quang thành dòng). Tương tự như vậy, “các thiên thân hào quang tỏa sáng” 
cũng là một đanh từ chung đề gọi chung các loại thiên thần được liệt kê kế tiếp 
chữ đó (hảo quang nhỏ, hào quang vô lượng, hảo quang chói lọ1). | 


- Hệ thống phân cấp những cõi trời đã được giải thích trong phần Giới Thiệu, 
trang 46-48 (bản dịch tiếng Anh của TKBĐ).] 


- (Mời coi thêm phần chú thích bổ sung [> >-] của người dịch về các danh sách 
và sự phân loại những cõi tái sinh ở cuối chú thích 1135, kinh MN 120, mục 19 
(Quyên 3).) (426) 


125 [Nên lưu ý rằng, trong khi “hành-vi đúng theo Giáo Pháp” được nói trong 
bài kinh là “điểu-kiện cần” (phải có) để giúp dẫn tới sự tái sinh vào những cõi 
trời cao quý phúc lành và giúp dẫn tới sự tiêu-diệt mọi ô-nhiễm, nhưng đó cũng 
là điều-kiện-đủ luôn. 


- [Mục 18-42]: Nhóm (b) là sự tái sinh trong các (08) cõi trời [bắt đầu từ cõi trời 
của “những thiên-thần là tùy tùng của Trời Brahmä” (Phạm chúng thiên) ... 
những thiên thân có phúc quả lớn (quảng quả thiên)] đòi hỏi người tu (theo thứ 
tự) chứng đắc các (04) tầng thiền định sắc-giới (/hzna) từ Nhất Thiền ... Tứ 
Thiền. Nhóm (€) là sự tái sinh trong các (05) cõi trời trong-sạch (Tịnh cư thiên) 
của những bậc thánh Bắt-lai [bắt đầu từ cõi của “những thiên-thân cõi trời bên- 
chắc” (vô đọa thiên) ... cõi trời của “những thiên thân cõi trời tối cao” (vô song 
thiên, sắc cứu kính thiên)] đòi hỏi người tu chứng đắc thánh quả Bắt-lai. Nhóm 
(d) là sự tái sinh trong các (04) cảnh vô-sắc giới đòi hỏi người tu (theo thứ tự) 
chứng đắc các (04) tầng chứng đắc vô-sắc giới tương ứng (tên cảnh giới tái sinh 
và tầng chứng đắc là giống nhau tương ứng). 


- [Mục 43]: Và sự tiêu-diệt mọi ô-nhiễm (lậu-tận) đòi hỏi người tu phải tu tập 
hoàn thiện con đường Bá/ Thánh Đạo và chứng ngộ tới thánh quả A-la-hán. | 


- (Các số PHÂN NHÓM những cõi trời (a), (b), (c), (d) và số thứ tự của chúng 
(). đi). (ii)... (vi) là do người dịch Việt đặt ra để người đọc hiểu nhanh chú 
thích này, và để sau này có thể học nhớ những nhóm và những bậc cõi trời 
tương ứng những trình độ tu-tập.) (427) 


Chú Thích * 455 


1 [Về môn sinh bà-la-môn này, mời coi thêm kinh MN 99 (Quyền 2). Theo 
MA, cha của anh ta, bà-lamôn Todeyya, đã tái sinh thành một con chó ngay 
trong nhà anh ta bởi do bản tính cực kỳ keo kiệt của ông ta khi còn sống là 
người. Đức Phật đã nhận dạng con chó cho Subha bằng cách làm con chó tìm 
đào lên kho báu mà cha của anh ta đã chôn giấu nó trước khi ông chết. Điều này 
đã tạo nên niềm-tin của Subha vào Đức Phật, và điều đó đã khiến anh ta đến gặp 
và vấn hỏi Phật về sự vận hành của nghiệp và nghiệp quả.] (1223) 


12 [Nếu nghiệp sát-sinh là nghiệp chính trực tiếp quyết định đường tái sinh thì 
nó sẽ tạo tái sinh vào cảnh giới đày đọa, thống khổ. Nhưng nếu người đó cũng 
có những nghiệp tốt, và nếu nghiệp tốt đủ mạnh đề quyết định được tái sinh làm 
người— [chỉ có nghiệp đại thiện mới có thể giúp có được sự tái sinh làm 
người!|_—thì lúc đó nghiệp sát-sinh sẽ vận hành theo cách phản nghịch với 
nghiệp tạo-ra tái-sinh bằng cách gây ra những nghịch-cảnh (những hiệu lực đối 
nghịch, tiêu cực, xấu) đề cuối cùng dẫn tới sự chết-yều. 


- Nguyên lý này cũng tương tự áp dụng cho những trường hợp tiếp theo, trong 
đó những nghiệp bắt thiện sẽ đi đến chín-muôi trong một kiếp người: trong mỗi 
trường hợp đó nghiệp bắt thiện sẽ đối nghịch với nghiệp thiện chịu trách nhiệm 
cho sự tái-sinh làm người bằng cách gây ra một loại nạn (sự bất hạnh, họa, vận 
rủi, tai ương, tai nạn) tương ứng với tính chất đặc thù riêng biệt của nghiệp bất 
thiện đó người đó đã gây ra trước đó.] (1224) 


12 [Trong trường hợp này nghiệp thiện do kiêng cữ sát-sinh có thể trực tiếp chịu 
trách nhiệm tạo ra sự tái sinh trong cõi trời hoặc sự sông-thọ trong cõi người. 


- Nguyên lý này cũng áp dụng cho tất cả những đoạn nói về sự chín-muồi thành 
quả của những nghiệp thiện.| (1225) 


139 [Nguyên văn câu này: YZvaứã bhikkhave dhammä sankhatã vã asankhaiä vã. 
Trong các kinh bộ Nikãya, trạng thái (pháp. dhama) duy nhất được gọi là không 
còn điều-kiện (vô vi) là Niết-bàn. Còn tất cả những trạng thái và hiện tượng 
(những pháp) khác đều là có điều-kiện (hữu vi). Như vậy những pháp hữu-vi tốt 
nhất là Bát Thánh Đạo vì chúng dẫn tới trạng thái vô-vi là mục tiêu của chúng.] 
(691) 


13! [Nguyên văn là: Aggassa đãiã. Luận giảng It-a II 111,5-7, giải thích chữ 
aggassa, loại từ vừa chỉ-danh vừa thuộc-cách, có thể được hiểu là chỉ người- 


456 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lÿ 


nhận những thứ cúng đường hoặc chỉ vá/-phẩm được cúng dường: “Một người 
cúng dường cho chỗ bậc nhất: là = một người cúng dường cho Tam Bảo, vốn là 
chỗ bậc nhất hoặc = người tạo công-đức bằng cách thực hiện một món quà cao 
quý thuộc loại bậc nhất" (aggassa ratanattIayassa dãtã, atha vã aggassa deyya 
hammassa dãnam u]ãram katva tattha puñfñan pavaffef4).| (692) 


132 [Nguyên văn cụm chữ: đãnavaithữni. Mp giải nghĩa là: dãnakãranãn¡: những 
nguyên nhân hay lý do của việc bồ-thí.] (1700) 


133 [Tôi đọc theo Be và Ee là Đhayä dãnam deti, Ce ghi garahä dãnam deti: 
“người bố thí một món quà do/từ sự chê trách”, có lẽ với hàm nghĩa là “đo sợ bị 
chê trách.] (1701) 


134 [Trong kinh 1:263 nữ đệ tử này được Phật khen là đệ nhất trong những người 
cúng dường những vật phẩm tốt nhất cho người nhận.] (741) 


135 [Nguyên gốc chỗ này ghi là /assđ fđm ciffam, nhưng dịch chữ “khát nguyện” 
sẽ tôt nghĩa hơn dịch là chữ “zâm” đôi với chữ gôc c/am.] (1703) 


13 [Tôi đọc theo Ee là hữne °dhimuttain (= hĩne adhimufftam), cũng được ghỉ như 
vậy trong phiên bản Xiêm-la (Siam, Thái Lan cổ). Ce và Be ghi là #ze 
vừnuffam, đây chắc hăn là lẫy từ cách ghi trong luận giảng Mp. Luận giảng Mp- 
{ thì giải nghĩa là: “Được buông bỏ giải thoát theo nghĩa là đã được định đoạt 
theo, nghĩa là đã “ướng về, đồ vẻ, nghiêng về, ngã theo” (vùnuHan tỉ 
adhimuttam, ninnatn ponam pabbharanfi affho). Mp: “Điều thấp hèn tiểu nhược 
(hĩna) là chỉ năm đối-tượng khoái-lạc giác quan (mà người đó khát nguyện sẽ 
thụ hưởng trong kiếp tái sinh).”] (1704) 


137 [Đoạn (§) này được thêm vào câu “đành cho những người không còn tham- 
dục, không dành cho những người có tham-dục” (viarãgassa, no sarãgassa). 
Câu này được thêm vảo là do sự tái-sinh trong cõi trời Brahma (phạm thiên giới) 
đòi hỏi nhiều thành-tựu hơn chỉ là sự tu-tập tâm bố-thí. Nó cũng cần phải được 
phụ trợ thêm bởi sự chứng đắc những tầng thiền định của người tu, những tầng 
thiền định chính là trạng thái khởi sinh nhờ sự phai biến của dục-vọng khoái-lạc 
giác quan (dục ái). | (1705) 


Chú Thích * 457 


138 Về ngày lễ Bố-tát và việc giữ tám giới (tám cửa, bát quan) trong ngày lễ Bó- 
tát, mời đọc lại chỗ hai trang cuối của phần Giới Thiệu Về Chương V (tức 
chương này). 


139 [Loại trí-biết (minh) này thuộc loại thứ ba trong số nø#ững năng-lực của Như 
Lai, đó là biết rõ những cách thức đường lôi dẫn tới tất cả mọi nơi-đến (nơi tái 
sinh). Coi thêm kinh MN 12, mục 12.] (914) 


1 [MA chú giải: “nghiệp hạn chế" (pamänakatam kammam) là nghiệp còn 
thuộc cõi dục-giới (kãmãvacara). Nó ngược với loại “nghiệp không hạn chế”, 
tức “nghiệp vô lượng”, tức là sự chứng đắc các tầng thiền định sắc giới và vô 
sắc giới. Trong trường hợp này, người tu tu tập các tầng thiền định để được tái 
sinh vào những cảnh giới an trú cõi trời (phạm trú). Khi một tầng thiền định sắc 
giới hay tầng chứng đắc vô sắc giới được kiểm soát (được thiện thạo, thuần 
thục, làm chủ, nắm vững bởi người tu) thì một nghiệp thuộc cõi dục-g1ới không 
thể có/tìm cơ hội để tạo ra nghiệp quả. Thay vì vậy, nghiệp thuộc cõi sắc-giới 
hoặc cõi vô-sắc-giới sẽ lấn át nghiệp dục-giới để tạo ra nghiệp quả của chúng. 
Một sự an frú cối trời (tức phạm trú, tức cảnh giới của một trong bốn tâm vô 
lượng: từ, bị, hỷ, xả) đã được kiểm soát như vậy sẽ dẫn tới sự tái sinh vào cõi 
trời Brahma.| (915) 


Ấ 3» 


14! [Một “người có được chánh-kiến"” (ditthisampanna puggala) là đồng nghĩa 
bậc Nhập-lưu. Bậc Nhập-lưu và những bậc thánh cao hơn sẽ được nói đến trong 
CHUONG X bên dưới. ] 


1 [Một vị Phật Duyên Giác hay Độc Giác (paccekabuddha) là người chứng đắc 
sự giác-ngộ không cần sự chỉ dẫn của một Sư Thầy, về mặt này cũng giống như 
Phật Toàn Giác. Nhưng Phật Duyên Giác thì không khả năng chỉ dạy giáo hóa 
cho người khác đi đến giác-ngộ, về mặt này khác với Phật Toàn Giác. Theo 
truyền thống các luận giảng, những vị Phật Duyên Giác không khởi sinh trong 
thời gian có giáo pháp của một vị Phật Toàn Giác trong thế gian; họ chỉ khởi 
sinh trong những thời xen giữa những thời của các vị Phật Toàn Giác. | 


1 [Mp luận giải: “Nhận-thức về vồ-thường là một sự minh-sát mạnh mẽ đã đạt 
tới đỉnh cao và đó là điều-kiện kế trước (duyên kế cận) để đạt tới thánh đạo” 
(amiccasafñfñan Hi Inass§assa ananfarapaccayabhäavena sikhäpafta- 
balavavipnassanarn).| (1883) 


458 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lÿ 


Chương VI 
LÀM SÂU SẮC TÀM NHÌN VÀO THẺ GIỚI 


144 LÃJaya: tạm dịch là sự dính-mắc, sự ràng-buộc. Mp đã chú giải chữ này fheo 
nghĩa hẹp là chỉ năm đối-tượng khoái lạc giác quan (năm thứ dục-lạc), hoặc 
theo nghĩa rộng là chỉ toàn bộ vòng luân-hóồi (samsära). | (821) 


14 LAnglaye dhanưmne: Giáo Pháp về sự không dính-mắc. Mp chú giải: đó chính 
là “Giáo Pháp thánh thiện đối HĐƯỢC VỚI Sự dính-mắc, dựa trên sự chấm-dứt 
vỏng luân-hồi.”] (822) 


146 [Ampasama: sự phân khích, sự khích động, tức sự bất an. Nghĩa gốc chữ này 
là “thiếu bình-an, bắt-an”.] (823) 


1 [Trong Bộ Kinh Liên Kết (SN) thì mẫu lời kinh “03-sự” này và mẫu đoạn kinh 
tiếp theo cũng được dùng y hệt đề nói về bốn yếu-tố lớn (tứ đại) [SN 14:31-33], 
nói về các ẩn (năm uân) [SN 22:26-28], và nói về su cơ-sở cảm-nhận (sáu 
xứ) [SN 35:13-18].] (567) 


là sự vượt-qua (samafikkama) hay sự đẹp-bỏ (pahaäna). Những du sĩ giáo phái 
khác (ngoại đạo) coi sự hoàn-toàn hiểu những khoái-lạc giác-quan (dục lạc) là 
đồng nghĩa với sự chứng đắc ng thiền định thứ nhất (hoàn toàn tách-ly khỏi 
dục- lạc); sự hoàn-toàn hiểu về £hể-sắc (sắc giới) là đồng nghĩa với sự chứng đắc 
những tầng thiền định vô-sắc [đạt tới những cảnh vô-sắc giới], và sự hoàn-toàn 
hiểu những cảm-giác đồng nghĩa cảnh giới không còn nhận-thức [phi tưởng: là 
một cảnh giới trong đó sự nhận-thức tạm thời bị khống chế, không còn có mặt|. 
Nhưng đối với Đức Phật thì khác: sự hoàn-toàn hiểu những khoái-lạc giác-quan 
(dẹp bỏ tham-dục) là giai đoạn thánh đạo hướng tới thánh quả Bắt-lai (phá bỏ 
gông cùm íham-dục), và sự hoàn-foàn hiểu thế-sắc và cả sự hoàn-toàn hiểu 
những cảm-giác là chặng thánh đạo hướng tới thánh quả A-la-hán. | (200) 


14 [Trong kinh gốc, chỗ này là một đoạn dài mô tả về những nhục hình đau đớn 
và khủng khiếp nhất trong những thời phong kiến cô đại. Tiếp theo liệt kê những 
hình phạt có những tên lạ khác nhau ... |. (Bản dịch của Hòa thượng Thích Minh 
Châu ghi tiếp như vây: “họ dùng hình phạt bối đổi hình (xẻo đỉnh đầu thành 
hình con sò), họ dùng hình phạt la hầu khẩu hình... Hỏa man hình (lẫy lửa đốt 


Chú Thích * 459 


thành vòng hoa)... chúc thủ hình (đốt tay)... khu hành hình (lấy rơm bện lại rồi 
siết chặt)... bì y hình (lấy vỏ cây làm áo)... linh đương hình (hình phạt con dê 
núi)... câu nhục hình (lấy câu móc vào thịt)... tiền hình (cắt thịt thành hình đồng 
tiền)... khối trấp hình... chuyển hình... cao đạp đài... họ tưới bằng dầu sôi, họ cho 
chó ăn, họ đóng cọc những người sống, họ lấy gươm chặt đầu. Ở đây họ đi đến 
tử vong, đi đến sự đau khổ gần như tử vong.”) (201) 


15 [[Luyu ý chỗ này: những sự nguy-hại trong những khoái-lạc giác- quan v 
lạc) vừa được kể ra ở trên được gọi là “một đồng khổ IIgay trong kiếp sống này” 
(sandiithiko TPIEMHI PHỀHIG tònh còn mục 15. này thì sự khổ này được gọi là “một 
đồng khổ trong kiếp sau” (samparäyiko dukkhakkhandho), tức do sống thiễu 
đức-hạnh trong ba nghiệp (hành-động, lời-nói, tâm) nên nghiệp xấu sẽ báo ứng 
thành quả xấu đến tận kiếp sau.] (202) 


1Š! [MA nói rằng Miế-bàn là sự loại-bỏ và sự đẹp-bỏ tham-muốn và nhục-dục 
đối với khoái-lạc giác-quan. Chỗ này cũng bao gồm thánh đạo Bắt-lai là chặng 
thánh đạo để hoàn thành sự dẹp-bỏ tham-muốn và nhục-dục đối với khoái-lạc 
giác-quan (chặng thánh đạo diệt tham-dục). | (203) 


lu [Để phơi bày sự nguy-hại trong những cảm-giác, Phật đã chọn loại “khoái- 
lạc thế tục" tinh lọc nhất và cao siêu nhất, đó là niềm hạnh-phúc và bình-an của 
những tầng thiền định (jhãna), và chỉ ra rằng ngay cả những trạng thái siêu an 
lạc đó cũng đều là vô-thường, tạm thời, do vậy là bất toại nguyện.] (204) 


13 [Nguyên văn: Vohärasamuccheda. Vohära có nghĩa gộp bao gồm: những 
việc làm ăn buôn bán, ý định kế hoạch, lời nói và những tâm ý (trong đời sống). 
Luận giảng [Ps] nói tất cả 04 thứ này đều thích đáng để nói, vì khi đó ông ta 
nghĩ ông ta đã từ bỏ công việc làm ăn, kế hoạch dự định, lời nói cách nói, và 
những tâm ý thế tục của một người gia chủ. ] 


1 [Có mấy ví dụ về những sự nguy-hại trong những khoái-lạc giác quan (dục 
lạc) cũng được nói trong kinh MN 22, mặc dù trong kinh này không lặp lại 
những ví dụ đó.] (570) 


!5Š [Theo MA: “sự buông-xả dựa trên sự phân-tán (của tâm)” là sự buông-xả 
[làm ngơ, thờ ơ, bàng quan] đối với năm dây khoái-lạc giác quan; còn “sự 
buông-xả dựa trên sự hợp-nhất (của tâm)” là chỉ sự buông-xả của tầng thiền 
định thứ tư (là sự buông-xả cao, tuyệt vời). | (571) 


460 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lÿ 


155 [Ông Mãgandiya là một người theo triết lý khoái-lạc, cho rằng con người nên 
thả cửa năm giác-quan đề thụ hưởng những đối-tượng của chúng. Ông ta chỉ 
trích Phật chủ trương tu tập sự kiềm chế và kiêm soát các giác-quan. Và lúc này 
Phật đang sắp sửa chứng minh cho ông ta về những khuyết-điểm và sự nguy-hại 
của việc thụ hưởng những khoái-lạc giác quan (dục lạc). ] 


15 [MA giải nghĩa chữ nippurisa, nghĩa gốc là “không đàn ông”, có nghĩa họ 
toàn là nữ. Không chỉ những nhạc công mà mọi người làm trong cung điện, kê 
cả những người gác cổng đều là nữ. Vua cha lúc đó đã chu cấp cho thái tử 03 
cung điện và hàng phục vụ toàn nữ để cố giữ thái tử trong đời sống tại gia và 
làm cho thái tử quên lãng những ý nghĩ xuất gia của thái tử.] (741) 


158 [MA diễn dịch rằng: Câu này là đề cập tới sự chứng đắc thánh quả A-la-hán 
dựa trên cơ sở tầng thiền định thứ tư. (Luận giảng Ps của Ngài Phật Âm cũng 
chú giải câu này tương tự: “Câu nảy là chỉ sự chứng định thánh quả A-la-hán 
(arahatta-phala-samaparíi) dựa trên sự định-tâm tình khiết của tầng thiền định 
thứ tư.)] (742) 


~~—%° 


152 [Chữ “yiparứasañña” trong kinh ở đây hàm nghĩa chỉ “sự nhận-thức sai 
lệch” (sannävipallasa), nhận thức thứ thực sự khổ là sướng... MT nói rằng 
những khoái-lạc giác quan (dục lạc) là đau khổ vì chúng làm khởi sinh những ô- 
nhiễm (lậu hoặc) đầy đau khổ và bởi vì chúng tạo ra những quả khổ đau sau đó 
và trong tương lai. Nữ tiến sĩ Horner đã nhằm khi dịch câu cuối là “/họ có thể] 
nhận một sự thay đổi về cảm-nhận và nghĩ nó là sướng” [MLS 2:187]. (743) 


159 [Lời kinh gốc dùng chữ rzứri (đêm) như cách tính khoảng thời gian 24 giờ, là 
cách tính phổ biến trong văn chương Phật giáo. | (1601) 


161 [MA: Khi nói tới vị Tỳ kheo trưởng lão này, nhà vua đã nói lời đề cao trước 
quân đội và hậu cung của ông như vầy: “Người trẻ tuổi đó đã làm xong điều khó 
làm sau khi đẹp bỏ tài sản của cải lớn lao, người đó đã xuất gia không bao giờ 
quay lại hay thay đôi.”] (801) 


1 [Nguyên văn: Upaniyaii loko addhuvo. MA giải nghĩa là: Nó bị cuỗn đi theo 
hướng già-chết.] (S02) 


153 [Nguyên văn: 4/ãno loko anabhissaro. MA giải nghĩa là: Không ai có thê 
cung cấp cho thế gian nào một nơi trú-ân hay có thê an ủi thế gian bằng một chỗ 


Chú Thích * 461 


nương-tựa nào cả. Dĩ nhiên ý câu này muốn nói là không có chỗ nương-tựa nào 
từ thể gian, ngoài chỗ nương-tựa là Giáo Pháp (mà Đức Phật đã nói trước khi từ 
giã trần gian).] (803) 


144 [Nguyên văn câu này: no loko atitto tanhãdãso.] (805) 


15 [Mp nói: “Đây là cách nói để chỉ ó2 /oại fà-kiến”. Mặc dù Mp nói vậy nhưng 
chữ miccha-điffh¡ được dùng trong các bộ kinh N/kaya dường như chỉ để chỉ 03 
loại tà-kiến là: thuyết không hiện-hữu (hư vô), thuyết không-làm-gì (vô tác), và 
thuyết phi-nhân-duyên (natthikaväda, akiriyavada, ahetukaväda) mà thôi. Về 62 
loại tà-kiến, quý vị đọc thêm các kinh dải DN 1, mục 1.29 và DN 3, mục 31] 
(165) 


15 Còn theo TKBĐ thì những cách-nhìn sai lạc, quan-điểm sai lầm, hay tà kiến 
(micchã difthi) ở đây là muốn chỉ những quan-điểm từ chối và không coi trọng 
những nền tảng đức hạnh, đặc biệt là những quan điểm không công nhận nguyên 
lý nhân-quả, và không tin vào kết quả của sự nỗ-lực tu tập. 


167 [Trong kinh này, ứâzn-rừ là tương ứng với tầng thiền định thứ nhất, zâmn-bi với 
tầng thiền định thứ hai, zâm-(tùy) hỷ với tầng thiền định thứ ba, và £âm-xả với 
tầng thiền định thứ tư. Tuy nhiên, theo hệ thống Phật giáo 7rưởng Lão Bộ 
(Theraväda) thì cả 03 tâm từ, bi, hỷ vô lượng đầu tiên đều có thê dẫn tới tất cả 
03 tầng thiền định đầu, chỉ trừ tầng thiền định thứ tư; và chỉ có :âm-xả vô lượng 
mới có thê dẫn tới tầng thiền định thứ tư. Coi thêm Vism 322,5—12, Ppn 9.111.] 
(817) 


18 [Nhóm Tỳ kheo này đến trong dịp lễ dâng y (&z/ina) cuỗi kỳ An Cư mùa 
Mưa (Vassa); coi thêm trong luật tạng Vin Ï 253-54. “Sống íu trong rừng, 
người ăn thức ăn khát thực, người mặc y-phục làm từ giẻ rách, người chỉ có ba 
bộ y”° là 4 giới tu thuộc 13 giới khổ hạnh hay hạnh đầu-đà (đ#„/anga). Spk: 
“nhưng tất cả họ đêu còn những gông-cùm trói buộc” (sabbe sasamyojanä) 
nghĩa là: một số họ là bậc Nhập-lưu, một số là Nhất-lai, một số là Bắt-lai; không 
có ai còn là người phàm, nhưng cũng chưa aI là A-la-hán.| (262) 


Chương VI 
CON ĐƯỜNG DẪN TỚI SỰ GIÁI-THOÁT 


A62 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lÿ 


1 [Vị Tỳ kheo này đã nói sẽ bỏ tu nếu Phật không giải thích thỏa đáng cho 
những vắn-đề thắc mắc siêu hình của mình. Nhưng kinh điển có ghi lại, sau này, 
khi tuổi đã già, vị ấy đã được Phật thuyết giảng một bài kinh ngắn về sáu cø-sở 
cảm-nhận (sáu xử), rồi vị ấy tu tập một thời gian và chứng ngộ A-la-hán. Những 
ai quan tâm về hậu vận của vị Tỳ kheo này khi đọc chú giải này sẽ thấy vui 
lòng. Coi thêm kinh SN 35:95 (Quyên 4). Thi kệ của thầy ấy là Thag 399-404 
và 794-817. | (648) 


170 [Devadatta (Đề-bà-đạt-đa) là người anh em họ của Đức Phật (và cũng là anh 
vợ của Phật trước khi Phật xuất gia), nhưng vị ấy có tham vọng, đã cô ám sát 
Đức Phật đề lên kiểm soát Tăng Đoàn. Sau mấy lần có giết Phật không thành, vị 
ấy đã ly khai và lập giáo đoàn riêng của mình để lãnh đạo. Mời đọc câu chuyện 
nỗi tiếng này trong quyền “Cuộc Đời Của Đức Phật" của tác giả dịch giả nhà sư 
Ñãnamoli, trang 266-269.] (346) 


7! [MA chú giải: “trí-biết và tâm-nhìn” (ñãnadassana) ở đây là chỉ “con mắt 
thiên thánh” (thiên nhãn), đây là một năng-lực nhìn thấy những hình-sắc vi tế 
vốn không thê nhìn thấy được bằng mắt thường. ] (2) (347) 


12 [Cách dịch chỗ này (của thầy TKBĐ) là làm theo BBS và SBJ đọc là 
asamnayavinokkham trong câu trước và asamayavimuffiya trong câu này. Phiên 
bản PTS, dựa vào đó tiến sĩ Horner và nhà sư Ñm đã dựa vào đó để dịch chỗ 
này, rõ ràng là đã nhằm khi đọc chữ samaya thành 02 âm kép, và đã đọc là 
thanam thay vì đúng là aƒfhanam. MA trích dẫn từ bộ Patisambhidamagsa 
(Phân Tích Đạo), [ii.40] một định nghĩa của chữ øsamayavinokkha [nghĩa gôc 
là sự giải-thoát không tạm-thời, tức sự giải-thoát vĩnh viên] chính là 04 thánh 
đạo, 04 thánh quả, vả Niết-bàn, còn định nghĩa chữ samayavimokkha [nghĩa gốc 
là sự giải-thoát tạm-thời] chính là 04 tầng thiền định sắc-giới và 04 tầng chứng 
đắc vô-sắc giới. Mời quý vị đọc thêm kinh MN 122, mục 4.] (348) 


173 [Theo MA: “Sự giải-thoát bất lay chuyển của tâm” (akuppä cetovimufti) ở 
đây là đồng nghĩa với thánh quả A-la-hán. Như vậy, chữ “Sự giải-thoát vĩnh 
viên”—gồm có 04 chặng thánh đạo và 04 thánh quả—là có phạm vi nghĩa 
rộng hơn so với chữ “% giải- -thoát bất lay chuyển của tâm”. Chữ sau chỉ được 
dùng đề chỉ thắng cái mục-tiêu cuối cùng của đời sông tu hành.] (349) 


Chú Thích *» 463 


14 [*Hành trình”: quá trình, đường đi, dòng trôi: chỉ quá trình luân-hồi sinh tử 
[samsara]. Spk: khi một người chứng Niết-bản thì đã hoàn-toàn hiểu hành-trình 
của đường luân-hôi sinh tử mình đã trải qua. | (31) 


15 [Những định nghĩa về các phần của Bát Thánh Đạo cũng được ghi trong các 
kinh DN H 311—13, và kinh MN 141 đã phân tích chỉ tiết 8 phần thánh đạo theo 
định nghĩa công thức của Kinh Tạng, và kinh MN 117 thì giảng giải Bát Thánh 
Đạo từ một góc độ khác dưới tiêu đề là “sự Chánh-Định thánh thiện với những 
sự trợ-giúp và những điều-kiện thiết yếu của nó”. Trong Vì Diệu Pháp Tạng 
(Abhidhamma Pitaka) thì chúng được ghép giảng theo cách diễn dịch chính thức 
của bài kinh Bh4jamiya thuộc Kinh Tạng (Suftamta-bhäajaniya) trong Vibh 235— 
36 [nhưng đọc thêm chú thích 17 kế dưới]. Nhưng trong bản kinh Bhäãjaniya 
thuộc Vi Diệu Pháp Tạng (Abhidhamma-bhäjaniya) thì các phần Bát Thánh Đạo 
được xem xét theo nghĩa hoàn toàn siêu-thế.] (16) 


175 [Tất cả các phiên bản của bộ kinh SN đều ghi ở đây cụm chữ abrahmacariyä 
veramañ, nhưng trong các bộ kinh khác thì nó được ghi là kãmesu micchãcãäräã 
veramai (sự kiêng cữ tà-dâm tà dục: sự kiêng cữ tính dục bất chính) [ví dụ như 
trong bộ kinh DN, MN, trong Vibh 235,18—19]. Cách ghi đầu được thấy ghi 
trong phần giới-luật được tuân thủ bởi những Tỳ kheo và Tỳ kheo ni; cách ghi 
thứ hai được thấy ghi trong phần giới-luật được đảm nhận bởi những người tại 
gia. Spk không chú giải về chỗ này, nó chỉ gợi ý rằng cách ghi trong bộ kinh SN 
là sai do lỗi ghi chép, có thê đã bị ghi sai sau thời của những luận giảng; nếu 
không tin vậy thì Spk chắc chắn đã giải thích sự biến thể lời kinh chỗ này. Do 
vậy tôi cũng dịch dựa theo giả định rằng cách ghi đúng là cách ghi thứ hai của 
các bộ kinh khác: kãmesu micchãcarã veramañ.| (L7) 


1 [Toàn bộ kinh này đã được Phật trích dẫn trong kinh SN 3:18 (Quyền ]), 
trong cuộc đàm đạo với Vua Pasenadi (Ba-tư-nặc). Spk đã chú giải về lời kinh 
trong kinh đó và do vậy họ bỏ qua sự chú giải trong kinh này. Bên dưới tôi đã 
rút ra một số trích đoạn của các chú giải ở kinh đó của Spk. Trong phiên bản Be 
và Ee, tên của thị trấn này ghi là Sakkara.] (4) 


”° [Nguyên văn 03 cụm chữ này: Kalyäñamitatä kalyañasahãyatã 


kalyäñasampavankatä. Cả 3 đều là đồng nghĩa nhau. Spk chú giải rằng: Khi 
thầy Änanda đang ở nơi tách-ly (trú ân, ấn dật), thầy ấy nghĩ: “Sự tu-tập này của 
một tu sĩ (sa-môn) sẽ thành công đối với người nhờ vào (ï) những đạo-hữu tốt và 


464 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lÿ 


(ii) sự tự mình nỗ-lực, do vậy một nửa là dựa vào sự có đạo-hữu tốt và một nửa 
dựa vảo sự tự mình nỗ-lực của người tu.” (Do nghĩ như vậy nên thầy đã đến gặp 
Phật để hỏi lại cho chắc).] (5) 


12 [Tiến sĩ C.Rh.D đã dịch cụm chữ kalyañamitto bhikkhu là “một Tỳ kheo là 
một đạo-hữu của sự chán chính” [KS 1:113]; học giả Woodward dịch là: “một 
f sĩ có một người bạn thân mến” [KS 5:2]; học giả Ireland dịch là: “mộ T7} 
kheo là một người bạn của điều thiện” [SN-Anth 1:75]. Tất cả những cách dịch 
này đều dựa trên sự hiểu sai về hình thức ngữ pháp của lời kinh. Chữ 
kalyañamiiría là một từ thực-chất độc lập, nó có nghĩa là “một người bạn tốt”, 
tức là một người bạn tâm linh tốt, một đạo hữu tốt, là người cho những lời 
khuyên bảo, khuyên dạy, hướng dẫn, và khích lệ. Tuy nhiên, khi được dùng như 
một từ đồng-ghép cho từ bJikkhu, thì chữ kalyäãamifta trở thành một chữ kép là 
bahubbbihi, và toàn bộ sự diễn đạt có nghĩa là “một Tỳ kheo /2 người có một 
bạn tốt”. Có thê trình bày lời kinh một cách chính quy như vầy: yassa bhikkhuno 
kalyañamifam hoíi [không phải yo bhikkhu kalyañassa miftam hoH], so 
kalyäñamitto bhikkhu tỉ vuccati [theo sự biết về từ nguyên học của tôi]. 


- VỀ sự quan-trọng của sự “có đạo-hữu /óf”, mời coi thêm các kinh 45:49, 63, 
77 bên dưới, và kinh AN 6:67 [= Ud 34-37 (?)]. 


- Spk diễn dịch như vầy: Với trẻ con, không thể nào nói rằng “Rất nhiều có 
được từ mẹ, rất nhiều có được từ cha”; sự thật tương tự trong trường hợp người 
tu. Không thê nói rằng: “Rất nhiều chánh-kiến, chánh tư-duy ... vân vân có được 
từ sự có đạo-hữu tốt, rất nhiều có được từ sự tự mình nỗ-lực.” Đức Thế Tôn đã 
nói với nghĩa rằng: “04 £hánh đạo, 04 thánh quả ... vân vân đều bắt rỄ từ sự có 
đạo-hữu tối.” (9).] (6) 


189 [Công thức (mẫu) “dựa trên/vào sự tách-ly” (vivekanissita) đã được gắn vào 
các chi của Bát Thánh Đạo trong Vibh 236. Spk giải thích sự £ách-ly (viveka) 
dưới ánh sáng của các luận giảng về 05 sự /ách-ly, đó là: (ï) sự tách-ly trong 
hoàn cảnh riêng biệt (tadanga, một cách tạm thời, lâm thời, bằng sự đang fu 
tập thiên quản (mìịnh sát); (H) sự fách-ly bằng cách không-chế 
(vikkhambhana, một cách tạm thời, lâm thời, bằng sự đương chứng đắc tầng 
thiên định); (M1) sự tách-ly bằng sự thanh-tầy (samuccheda, một cách thường 
hằng, vĩnh viễn, bằng thánh-đạo siễu thô): (IV) sự tách-ly bằng sự lắng-lặn 
(pafippassaddhi, thường hằng, vĩnh viễn, trong fhánh-guả); và (v) sự tách-ly 


Chú Thích * 465 


bằng cách thoát-khỏi (nissarana, thường hằng, vĩnh viễn, trong Miế-bàn). Về 
02 đoạn chú thích tiếp theo sau đây, tôi dịch từ luận giảng Spk. 


- “Người đó tu tập chánh-kiến dựa trên sự tách-ly (vivekanissiftarmn): nghĩa là, 
() dựa trên sự tách-ly trong hoàn cảnh riêng biệt, (11) dựa trên sự tách-ly bằng 
Sự thanh-tây (xóa bỏ), (v) dựa trên sự tách-ly bằng sự thoát-khỏi (giải thoát, 
niết-bàn). Bởi vì (a) vào lúc minh-sát (thiền quán) người thiền này [người tận 
tâm tu tập con đường thánh đạo] tu tập chánh-kiến dựa trên sự tách-ly frong 
hoàn cảnh riêng biệt theo cách là như chức-năng và dựa trên sự tách-ly như sự 
ngã-hướng [vì người đó ngã hướng về Niết-bàn]; (b) vào lúc thánh đạo, người 
đó tu tập chánh-kiến dựa trên sự tách-ly bằng sự thanh-tẩy như chức-năng và 
dựa trên sự tách-ly bằng sự thoát-khỏi như đối-tượng [vì thánh đạo lấy Niết- 
bàn làm đối-tượng]. Sự giải thích theo cách tương tự đối với những thuật ngữ 
“dựa vào sự chán-bó`” (viữãganissfta) và “dựa vào sự chẳm-dứ?? 
(mrodhanissia). 


- “Sự buông bỏ giải thoát (vossagsga) là có 02 phần: sự giải-thoát như/là sự 
buông-bỏ (pariccäga) và sự giải-thoát như/là sự nháp-vào (pakkhandana). (1) 
“Sự giải-thoát như sự buông-bỏở` là sự dẹp-bỏ (pahãna) những ô-nhiễm (lậu 
hoặc): ong hoàn cảnh riêng biệt (tadangavasena) trong lúc đang thiên-quán 
(minh sát), bằng sự thanh-tẩy (samucchedavasena) trong lúc đang trong thánh 
đạo siêu thế. (H) “Sự giải-thoát nhự sự nhập-vào'" là sự nhập vào Niết-bàn: 
bằng cách ngã-hướng về đó (/adninnabhãvena) trong lúc đang thiên-quán 
(minh sát), và làm cho nó thành đối-tượng (arammanakaranena) vào thời-khắc 
của thánh đạo. Cả 02 phương pháp đều phù hợp trong sự giảng giải này, chúng 
kết hợp /hé-fực (sự minh sát) và siêu-fhể (thánh đạo). Thánh đạo là (dần, đang) 
chín muỗi tới sự buông bỏ giải thoát (vossaggaparinämi) bởi vì nỗ đang chín 
chắn tới [sự giải-thoát] hoặc đã chín chắn [trong sự giải-thoát], có nghĩa là nó 
đang chín muỗi tới [sự giải-thoát] hoặc đã chín muôi [trong sự giải thoátJ. Tỳ 
kheo đã tham gia vào sự tu tập (thánh) đạo là °đøng làm chín muôi” (thánh) đạo 
tất cả vì mục-tiêu là buông-bỏ (từ bỏ, đẹp bỏ) những ô-nhiễm và chứng nhập 
vào Niết-bàn, và người đó tu tập nó cho nên nó “đã chín muôi” như vậy.” 


- Khi tôi [TKBĐ] dịch chữ vossagga là “sự buông bỏ giải thoát” (người dịch 
Việt dịch thoát hàm nghĩa của nó là “sự buông bỏ giải thoáf”) thì nghĩa này nên 
được hiểu là 'hành-động buông bỏ giải thoát' hay “trạng thái đã buông bỏ giải 
thoát` chứ không phải theo nghĩa là “sự /rdi-nghiệm của sự được giải thoát. 


A66 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lÿ 


Chữ vossagga và chữ pafinissagga có liên hệ mật thiết với nhau, cả về mặt từ 
nguyên học và về mặt chữ nghĩa, nhưng khi chúng được dùng trong Kinh Tạng 
các M/kaya thì có một “sự khác nhau rất vi tế” đã tách riêng 02 chữ theo 02 cách 
dùng. (¡) Chữ pa/inissagga, ở đây được dịch là “sự £?-bở”, chủ yêu thuộc giai 
đoạn minh-sát (thiền quán) và do vậy nên được hiểu như sự chủ động loại-bỏ 
những ô-nhiễm thông qua sự mình-sát nhìn thấu bản chất vồ-thường trong tất cả 
mọi thứ có điểu-kiện (pháp hữu vì). (i1) Chữ vossagga. là cái sự trong đó thánh 
đạo chín muôi, có lẽ biểu thị cho trạng thải cuối cùng trong đó tắt cả sự rằng- 
buộc dính-mắc đều đã được buông bỏ hoàn toàn sạch sẽ, và do vậy nó đến gần 
hơn về nghĩa với Niếr-bàn là mục-tiêu của (thánh đạo). 


- Patinissagea xảy ra như một sự quán-sát riêng biệt, là bước quán-sát cuối cùng 
trong 16 bước tu tập ˆ “sự chánh-niệm hơi-thở” [coi lại (4 đoạn X “4-điểu”) của 
kinh 54:01 ngay đầu CJương 54 bên dưới]. Mặc dù Spk giải nghĩa pa/inissagga 
giống như cách nó giải nghĩa chữ vossagga [coi thêm chú thích số 293 của kinh 
54:01], nhưng bản thân trong các kinh thì 02 chữ đã được dùng với 02 sắc thái 
nghĩa khác nhau (một cách vi tế).] (7) 


18! [Theo biên niên sử Tích Lan, đây là bài kinh đầu tiên được thuyết giảng bởi 
Trưởng Lão Mahinda sau khi ngài đến Tích Lan. (A-la-hán Mahinda (Ma-hi-đà) 
là thái tử, cùng với em ruột mình là công chúa Sanghamitta (Tăng-già-mật-đa), 
đã được vua cha của mình là hoàng đế Phật tử Asoka (A-dục vương) cho xuất 
gia và được phái cử qua Tích Lan trong sứ mạng truyền bá Phật giáo. Nhờ 
những Tỳ kheo giống như họ mà Phật giáo nguyên thủy [tức Trưởng Lão Bộ] đã 
được gìn giữ ở Tích Lan mà không bị tiêu hủy ở Ấn Độ bởi quân hồi giáo Thổ 
Nhĩ Kỳ xâm lược và tàn sát Ấn Độ sau đó.)] (319) 


132 [Vacehäyana là tên họ tộc của du sĩ Pilorika đó.] (320) 


183 [Ñm đã dịch chữ ekabhattika là “ăn chỉ trong một buổi của ngày” theo ý của 
luận giảng. Theo Luật Tạng, thời gian phù hợp để các Tỳ kheo ăn íừ /úe rạng 
sáng cho đến giữa trưa. Từ giữa trưa (giờ ngọ) tới rạng sáng ngày hôm sau chỉ 
được uống nước và những chất lỏng.] (321) 


134 [Phần công thức (phòng hộ các căn) này đã được phân tích trong Vsm I, 53— 
59. Tóm tắt là: những dấu-hiệu hay những nét chung (nimiffa) là những phâm- 
chất đặc thù nhất của đối-tượng, mà nếu nắm giữ chúng một cách không chánh- 
niệm thì có thể làm phát sinh những ý-nghĩ ô nhiễm; những đường-nét hay 


Chú Thích * 467 


những nét riêng (anubyanjana) là những chi-tiết tiếp theo có thê thu hút sự chú- 
ý nêu sự tiêp-xúc thuộc vê nhận-thức đã không được theo dõi bởi sự kiêm-chê. 


- “Những trạng thái thèm-muốn (tham) và buồn-bực (ưu) là chỉ những phản ứng 
của tham và sân, sự thích và sự ghét, sự muôn và sự chê đôi với những đôi- 
tượng của giác-quan.] (322) 


185 L$ ;hèm-muốn (abhjjjhä) là đồng nghĩa với tham-dục giác quan, tức nhục 
dục (kãmacchanda): đây là chướng ngại thứ nhất trong năm chướng-ngại cản trở 
người tu tu tập. Chỗ này chỉ sự tu tập để vượt qua chướng-ngại “tham-dục” đó.] 
(323) 


18 [ITKBĐ: Người đệ tử thánh thiện không vội đi đến kết luận như vậy về Phật, 
Pháp, Tăng bởi vì trạng thái các tầng thiển định sắc-giới (jhãna), cũng như các 
tầng chứng đắc vồ-sắc giới cao hơn sau đó, không phải là giáo lý “độc quyền? 
hay giáo lý “riêng” [cũng không phải là ứoàn bộ con-đường đạo| của Phật giáo; 
(bởi vì những người giáo phái khác trước Phật cũng có thể tu tập thiền định và 
chứng đắc những tầng thiền định đó). 


- MA giải thích: Người đó không đi đến kết luận về Tam Bảo bởi vì những tầng 
thiền định (/hãna) và những trí-biết trực tiếp [còn thế tục] thì những người ngoài 
đạo Phật cũng có thể nắm giữ hay có được.] (324) 


187 [Theo MA: chỗ này chỉ lúc người tu đang còn ở trong dòng thánh đạo siêu 
thế. Bởi vì cho tới lúc này vị đệ tử thánh thiện vẫn chưa hoàn thành rốt ráo con- 
đường tu hành, cho nên người đó vẫn chưa (tự mình thấy biết để) đi đến một kết 
luận (na tveva mitham gato hofi) về Phật, Pháp, và Tăng [Tam Bảo]; hơn nữa, 
lúc này người đó vẫn đang trên tiến-trình đi đến một kết luận (nittham 
gacchari). Cụm từ “đi đến kết luận” chỗ này trong bài kinh là một cách chơi chữ 
tình cờ khả thi trong cả tiếng Päli và tiếng Anh (và cũng khả thi trong tiếng 
Việt)— tức nó cũng đồng nghĩa “đi đến kết thúc”, “đi đến chung cuộc”, tức đi 
đến đạo quả cuối cùng; và tới lúc đó người tu mới /hực sự đi đến kết luận cuối 
cùng như vậy về Phật, Pháp, Tăng.] (325) 


1# [IMA: Chỗ này chỉ thời lúc vị một đệ tử thánh thiện đó đã chứng ngộ thánh 
quả A-la- hán, và sau khi đã hoàn-thành tất cả những trách-phận tu tập của mỗi 
ngày, cuối cùng người đó cũng đi đến kết-luận về Tam Bảo như vậy, (và đó 


468 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lÿ 


cũng là sự đi đến chung-cuộc, chung-kết, mục-tiêu cuối cùng của sự tu hành). ] 
(326) 


li [MA đã lặp lại chỉ tiết mỗi ví dụ này trong luận giảng. của mình. Có một bản 
dịch tiếng Anh kinh này có thể được tìm thấy trong quyên “Năm Chướng Ngại 
của Tám”, trang 27—34, của nhà sư trưởng lão Nyanaponika Thera.] (418) 


Chương VIH 
LÀM CHỦ CÁI TÂM 


190 [;7/zbhägiyä: những thứ thuộc trí-biết đích thực (minh). Cụm chữ thuật ngữ 
này cũng được tuyên thuyết trong kinh 1:575.] (249) 


1! [Đề đọc hiểu thêm mối liên-hệ giữa sự vắng-lặng (thiền định; samatfha) và sự 
mình-sát (thiền quán; vipassan3), mời coi thêm các kinh 4:92-94 và 4:170.] 
(250) 


12 [Mp chú giải rằng: “Cái tâm đang được tu tập là “cái fâm của đạo” 
(maggacifa, đạo tâm) và trí-tuệ đang được tu tập là “?rí-fuệ của đạo” 
naggapañfa, đạo tuệ).” Tuy nhiên theo tôi thì dường như lời kinh chỉ đơn giản 
nói chung về “/âm” và “irí-tu£”, chứ không chỉ riêng về cái tâm và trí-tuệ thuộc 
những chặng (chứng đắc) thánh đạo. Sự tu-tập tâm thông qua (Ùiển vắng-lặng 
(samarha, thiền định) và tu tập trí-tuệ thông qua sự minh-sát (vi2assana, thiền 
quán) sẽ dẫn tới đỉnh-cao là “sự giải-thoát của tâm sạch-nhiễm và sự giải-thoát 
nhờ tríi-tuỷ” (anãsavã Cetovimufti pafinavimuifì, đó là mục-tiêu rốt ráo của Phật 
Pháp. Ở đây, samatha (sự vắng- lặng, thiền định) là điều-kiện (duyên) dẫn tới “sự 
giải-thoát của tâm" (cái tâm sạch nhiễm) và vipassanä (sự minh-sát, thiền quán) 
là điều-kiện (duyên) dẫn tới “sự giải-thoát nhờ trí-tuệ°.] (251) 


13 [Mp giải thích đây chính là con-đường vượt trên thế gian (đạo siêu thê), 
nhưng Mp-t thì nói rằng: “Đây được nói với sự tham chiếu tới hánh đạo Nhập- 
lưu (sotãpaftimagga), nhưng nghĩa của đoạn này có thê được hiểu một cách đơn 
giản theo cách là phần đạo thế tục [thuộc bước chuẩn bị]" 
(lokiyamaggavasen`eva).|.| (858) 


Chú Thích * 469 


1 [Mp và Mp-‡ đều nói rằng bởi do không có sự tu tập và tu dưỡng [con- 
đường] đạo siêu thế [nó chỉ kéo dải trong một khoảng-khắc (sát-na) tâm] nên 
người đó tu tập và tu dưỡng phần đạo thế tục [thuộc bước chuẩn bị] 
(pubbabhägiyo lokiyamaggo) cho mục đích chứng đắc những phần đạo siêu thế 
cao hơn. Rồi những gông-cừm được dẹp bỏ và những khuynh-hướng tiểm-ẩn 
được bứng bỏ lần lượt bằng những chặng thánh đạo (mazggappatipätiya 
pahTyanfi byanfT honfi).| (859) 


Š [Mp: “Đây là một người một cách tự nhiên đạt được sự minh-sát (tuệ). Dựa 
trên sự minh-sát, người đó tạo ra sự định-tâm (định). ”] (560) 


1 [Nguyên văn cụm chữ này: Yuganaddham bhãveti. Mp nói rằng mỗi lần 
người tu chứng định (sưãpøaffi), người đó khám phá nó theo cách của hiện- 
tượng hữu vi [có điều-kiện] của nó. Và sau khi khám phá hiện-tượng hữu vi của 
nó, người đó chứng nhập trong tầng chứng định kế tiếp. Như vậy là: sau khi (1) 
chứng đắc tầng thiền định thứ nhất, người đó thoát ra và khám phá hiện-tượng 
hữu vi của nó là “vô-thường, khổ, vô-ngã'. Sau đó (2) chứng nhập tầng thiền 
định thứ hai, và thoát ra, và khám phá hiện-tượng hữu vi của nó ... (và tiếp tục 
như vậy)... (8) chứng nhập phi tưởng phi phi tưởng xứ. Tuy nhiên, vì chữ 
yuganaddha cô nghĩa gốc là “được gông với nhau, trói với nhau” cho nên có 
một số người đã dịch thuật ngữ này theo nghĩa rằng: trong cách tu này thì sự 
vắng-lặng (định) và sự minh-sát (tuệ) xảy ra đồng lúc với nhau. Hệ thống các 
luận giảng không công nhận có khả năng này, nhưng một số kinh có lời kinh gợi 
ý và được hiểu như thể rằng sự minh-sát (tuệ, quán) có thê xảy ra bên trong tầng 
thiền định (jhãna) và không đòi hỏi người thiền phải thoát-ra trước bắt đầu khi 
thiền quán. Đặc biệt coi kinh AN 9:36; cũng coi thêm kinh MN 52, mục 4-14, 
MN 64, mục 9—15.] (861) 


! [Chỗ này các phiên bản kinh ghi khác nhau. Ee ghi là đhammmuddhacca- 
vieoahtamana; đuôi chữ -mana nghĩa là ngờ vực, hoài nghỉ. Be ghi là - 
vieoahitam mãnasam. Ce ghì là -vieeahitan mãnamn. Chữ mang và mãnasa1m 
đều có thể được dịch là “âm”, nhưng chữ mãnzzn thì thường có nghĩa là “sự f/- 
ía” (ngã mạn). Bản dịch tiếng Sinhala (Tích Lan cổ) hình như cũng ủng hộ 
nghĩa này, vì nó không dịch mãnzmn là “âm” mà nó diễn dịch mãn là 
aqdhimanaya (PälI: adhimana) có nghĩa là “sự đánh giá quả cao bản thân, sự tự 
cao, fự đắc” như để nói về cái “sự tự-fa” (ngã mạn)—là ngược lại với cái 
“tâm”——đang “bị nắm giữ bởi sự bất-an” thì không hữu lý hữu nghĩa cho lắm. 


410 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đê giáo lý 


Mp giải nghĩa thuật ngữ này mà không xác định chủ-thê là gì: “Bị nắm giữ, bị 
nắm giữ hoàn toàn, bởi sự bắt-an, đó là nằm trong 70 sự sa-sứt của sự mình- sát 
(dasa vipassan°upakkilesa; coi thêm Vism 633—38, Ppn 20.105—28 nói về các 
pháp (dhamma) là sự vắng-lặng (định) và sự mỉnh-sát (tuệ).” Bản thân lời kinh 
ở đây thì không có chữ nào nói về thứ gì dính tới những sự sa-sút của sự mình- 
sát. Tôi thì hiểu người được mô tả ở đây là một người tu có suy xét (quán chiếu) 
một cách sâu sắc về Giáo Pháp, có được một cảm-nhận về sự cáp-bách, và rồi 
cuối cùng đã ổn định và đạt được sự mình-sát (tuệ) sau khi đã gặp được những 
điều-kiện hỗ trợ (trợ duyên). Trong câu kế tiếp của lời kinh, chữ được dịch là 
“tâm” là chữ cifam.]| (862) 


1# [Mp diễn dịch là: “Những hiện-tượng có điu-kiện (pháp hữu vi) nên được 
nhìn thấy là vồ /zởng, nên được phám phá là vó /zởng, và nên được nhận biết 
bằng sự minh-sát là vồ hưởng; và tương tự là khổ và vô ngã.”] (788) 


! [Mp giải nghĩa là: “Tâm nên được (làm cho) ồn định, được bình tĩnh, và 
được đạt định theo cách của tầng thiền định thứ nhất; và tương tự ... theo cách 
của tầng thiền định thứ hai ... ba... tư.] (789) 


“Tới bài. kinh này cũng giống kinh AN 5:193, chỉ khác là trong AN thì không 
có đoạn cuối nói về bảy chỉ giác-ngộ. CoI thêm Ja No. 185 (II 99—101).] (112) 


2! [Spk áp dụng 03 cách rhoái-khỏi (nissarana) đối với từng mỗi chướng-ngại: 
[1] bằng cách khống-chế (vikkham-bhananis-sarana) thông qua trạng thái các 
tầng thiền định (jhãna); [2] đặc biệt, bằng cách quán-xét riêng từng trường hợp 
(tadaiganis-sarana) thông qua sự thiền quán minh-sát; và [3] bằng cách tẩy- 
sạch (samucchedanis-sarana) thông qua các chặng thánh-đạo siêu-thế (tức từ 
thánh-đạo Nhập-lưu ... thánh đạo A-la-hán). 


- Như vậy: (1) Chướng ngại Tham-dục được không-chế bởi trạng thái tầng thiền 
định thứ-nhất dựa vào quán xét bản chất không hấp-dẫn (asubha) của thân; và 
tham-dục được tây-sạch bởi chặng thánh-đạo A-la-hán [bởi vì chữ /ham-dục 
(kãmacchanda) ở đây được diễn dịch đủ rộng là bao hàm tất cả mọi sự ham đôi 
với bất kỳ đối-tượng nào, chứ không chỉ riêng £ham-muốn khoái-lạc giác quan 
(dục lạc), tức ø0„c-dục.]. (2) Chướng ngại sự ác-ý được không-chế bởi tầng 
thiền định thứ-nhất dựa vào quán xét tâm-từ; và được tấy-sạch bởi chặng thánh- 
đạo Bất Lai. (3) Chướng ngại sự đò-đẫn và buôn-ngủ được khống-chế bởi 
nhận-thức về ánh sáng [ví dụ: sự nhận thức hay quán tưởng về một loại ánh 


Chú Thích * 471 


sáng, một hào quang, như vằng tròn sáng của mặt trời hay của trăng rằm...]; và 
được tầy-sạch bởi chặng thánh-đạo A-la-hán. (4) Chướng ngại sự bắt-an và hồi- 
tiếc được không-chế bởi yếu tô tĩnh-lặng: riêng sự hối-tiếc (hối quá) được tẩy- 
sạch bởi chặng thánh đạo Bắt-lai và sự bấr-an (trạo cử) được loại bỏ hoàn toàn 
ở chặng thánh-đạo A-la-hán. (5) Chướng ngại sự nghỉ-ngờ được khóng-chế bởi 
sự phân-biệt được và định-nghĩa được những hiện-tượng và những trạng-thái, 
tức là sau khi đã tìm hiểu và phân biệt được các trạng thái (dhammavavatthäna, 
trạch- pháp) thì sẽ hết nghi-ngờ [coi thêm Vism 587-89; Ppn 18:3-8]; và nó 
được tầy-sạch bởi chặng thánh đạo Nhập-lưu.] (113) 


- (Mời coi lại thêm chú thích số 1192 của luận giảng Mp trong kinh AN 5:193, 
ở đầu đoạn (J), (1).) 


?% [Tôi đọc theo Ce và Be là ñãíivi/akko, khác với Ee là jãtivitakko: những ý- 
nghĩ về giai cấp [xã hội].] (556) 


23 [Nguyên văn: anavaññafipafisamyutto vitakko. Nghĩa đen là: “ý-nghĩ liên 
quan tới sự muốn mình không bị khinh thường”. Còn thấy trong luận giảng 
tương đương của Hán tạng [SÄ 1246, ở T II 341c12—13] thì dịch là “ý nghĩ về 
sự tái sinh ở cõi trời (2EZ®1).] (557) 


2% [Những ý-nghĩ liên quan Giáo Pháp: Dhammaviiakka. Mp giải thích đây là 
những ý-nghĩ liên quan tới 70 sự sư sửt của sự mỉnh-sát (dasa vipassa- 
nˆupakkilesavitakkä), nhưng đường như ở đây lời kinh chỉ đơn giản nói về sự 
suy xét hay quán chiếu về giáo lý hay về chủ đề thiền mà thôi.] (558) 


25 [Cụm chữ này được ghi khác nhau là ø4zppafipassaddhaladdho và 
nappafipassaddhiladdho. Và sự sai khác này thậm chí cũng có trong cùng một 
kinh. Ee thì nhất quán, chỉ ghi cụm chữ là n®appafippassaddhaladdho trong cầu 
phủ định và pa/ippassaddhaladdho trong câu khẳng định đối lập. Tuy nhiên, Be 
thì phí cụm chữ mappafippassaddhaladdho trong câu phủ định và 
patippassaddhiladdho trong câu khẳng định. Để làm vấn đề càng thêm khó hiểu, 
Mp (của Be) còn đảo 02 dạng câu, ghi cụm chữ #appafippassaddhiladdho trong 
bổ đề của chú giải về câu phủ định nhưng lại ghi cụm chữ 
pafippassaddhaladdho trong bổ đề của chú giải về câu khăng định. Mp (của 
Be), khi chú giải về kinh này đã giải nghĩa cụm chữ nappafippassaddhiladdho là 
= không đạt được bằng sự làm tfĩnh-lặng hoàn toàn những ô-nhiễm (na 


472 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đê giáo lÿ 


kilesapafippassaddhiya laddho) và cụm chữ pafippassaddhaladdho là = đạt 
được bằng sự làm tĩnh-lặng hoàn toàn những ô-nhiễm (kilesapatippassaddhiyä 
laddho) (Cce ghìí 02 cụm chữ này là ma pafippassaddhiaddho và 
pafippassaddhiladdho trong kinh, nhưng Mp (của Ce) thì ghi là na 
patippassaddhaladdho và patippassaddhaladdho trong 02 bỗ đề khẳng định và 
phủ định tương ứng. Thêm nữa, trong kinh 5:27 [trong đó chỉ có phần câu khăng 
định, không có phần câu phủ định Ce và Be ghi cụm chữ 
pafippassaddhaladdho, khác với Ee ghi là pafippassaddhiladdho. Mp (của Ce) 
ở chỗ này thì ghi cụm chữ pzfippassaddhiladdho trong bỗ đề, khác với Mp (của 
Be) thì ghi là pz/ippassaddhaladdho. Mp nói rằng cụm chữ pafippassaddham 
và pafippassaddhi là một về nghĩa (idam aithato ekam), đề nghị có 02 cách hiểu 
là: () “Nó đạt được bằng sự làm tĩnh-lặng hoàn toàn những ô-nhiễm, hoặc (ii) 
nó đã đạt tới sự làm tĩnhlặng hoàn toàn những ô-nhiễm 
(kilesapafippassaddhiya laddhatI4 kilesapatippassaddhibha-vam và laddhata), 
và do vậy cụm chữ ghi đúng là pafippassaddhiladdho.”]| (S59) 


2% [Ce và Ee ghi là sasankhãraniggayhavaritavafo; chỗ đuôi chữ -vaío Be ghi 
là 810. Tôi dịch chữ sasankhara là “mạnh, bạo” [nghĩa gốc là “với sự có- 
găng”]: chữ niggayha là “sau khi đã trấn áp”: vãrita là “bị thống frƒ”; và [theo 
Ce) —vao là “đã được kiểm soát”. Một cách dịch dựa trên biến tấu của Be có thể 
là: “nhưng được đạt tới sau khi [những ô-nhiễm] được khống chế ở trong bằng 
cách mạnh bạo trắn-áp [chúng].”] (560) 


? [Ce và Ee ghi câu này là: na sasaukhãraniggayhaväritavato; Be ghi với đuôi 
chữ là —øgao. Phiên bản Hán tạng là SA 1246 [ở T II 341c21-22] thì ghi đại ý là: 
“Tb kheo đó đạt được sự định-tâm vốn không được duy trì bằng sự cô-gắng: 
người đó đạt được sự bình-an và siêu-phàm, là trạng thái hạnh phúc tịch lặng, 
mong đó lất cả những ônhiễm đều bị tiêu diệt 
(L£4dil=lK. XXYHITĐHE. THĐIRUEĐ. ŒEROH. —¬Ù TH. Nuư 
#R). (561) 





























8 [Nguyên văn cả câu cuối là: Yassa yassa ca abhiññä sacchikaraniyassa 
dhammassa citam abhimimnameflL ablhinna sacchiRriyaya tatra tatreva 
sakkhibhabbatam papunđafi safi safi ãyatane. Mp chú giải “cơ-sở thích họp” là 

“những nhân quá khứ và tâng thiên định đắc được trong hiện tại, và những thứ 
khác, đều là cơ-sở cho những trí- biết ír trực tiếp” (puobahetusarikhate ceva ca ti 


Chú Thích *» 473 


đạt này cũng có trong Vism 371,26-33, Ppn 11.122, và được luận giảng trong 
Vism-mhf (VRI ed. I 429). Vism 376,28- 378,2, Ppn 12.14—19, giải thích cơ- 
Sở (thích hợp) cho trí-biết trực tiếp chính là cái âm ẩđạr-định vốn đã chứng đắc 
08 phẩm chất, đó là: nó (1) được thanh lọc, (2) được thanh tây, (3) không còn 
dính nhiễm, (4) hết những ô-nhiễm (lậu hoặc), (5) dễ uốn nắn, (6) dễ sử dụng, 
(7) vững chắc, và (8) đã đạt tới sự bất lay động. Nói cách khác, nói rằng “sự đr- 
định” có thể được coI là phâm chất đầu tiên, và “sự vững-chắc” và “sự đạt tới sự 
bắt lay động” cùng với nhau cấu thành phẩm chất thứ tám.] (562) 


?° [Bắt đầu từ (1)-(6) là “đoạn kinh mẫu” nói về sáu loại trí-biết trực tiếp 
(abhiññna: và (1)-06 cũng được nói đến trong kinh 5:23). 05 /og¡ írí-biết đầu 
cũng đã được luận giải trong Vism, Chương 12 và 13.] (563) 


?!9 [Kinh này có bản dịch cộng với phần luận giảng về nó bởi nhà sư trưởng lão 
Soma Thera; có tên là “Loại Bỏ Những Ý Nghĩ Làm Xao Lãng”.] (238) 


?! [MA nói: “cái tâm cao hơn”, tức “cải tâm bậc cao” (adhiciia) là cái tâm 
chứng đắc các (08) tầng thiền định được dùng để làm cơ-sở nền tảng cho sự 
thấy-biết, tức minh-sát); nó còn được gọi là “cái tâm cao hơn” bởi nó cao hơn 
cái tâm [tốt] bình thường nhờ tu tập 70 nghiệp thiện lành. 


- Sự chú-tâm tới năm “dâu-hiệu” (nimia; = những hình tướng hay đặc tính của 
đối-tượng) ở đây có thể được hiểu là những phương pháp tu tập để loại bỏ 
những ý-nghĩ làm (tâm) xao lãng. Các phương pháp này chỉ được dùng khi 
những sự xao lãng quấy nhiễu dai dẳng hoặc gây khó chịu; còn những lúc thiền 
bình thường thì người thiền chỉ cần nên giữ sự chú-tâm vào đối-tượng hay đề- 
mục thiển chính là được. (Sau khi dùng những phương pháp đó đề đối trị xong 
những ý-nghĩ xao lãng dai đẳng khó trị, thì người thiền hướng tâm trở lại đối- 
tượng thiền chính ban đầu của mình, ví dụ như Jơi-¿hở hay đề-mục thiền ban 
đầu).] (239) 


?!2 [MA: () khi những ý-nghĩ tham-dục (nhục dục) khởi sinh hướng về chúng 
sinh hữu tình (con người), thì “dấu-hiệu khác” ở đây là “sự /hiên quán về bản 
chất không sạch ghớm ghiếc của thân thể" để đối trị chúng [coi thêm kinh MN 
10.10]; (7i) còn khi những ý-nghĩ tham-dục hướng về những thứ vô tri vô tình, 
thì “đấu-hiệu khác” ở đây là “sự chú-tâm về tính vô-thường” để đối trị chúng. 
(ii) Khi những ý-nghĩ sân-ghét khởi sinh hướng về những chúng sinh hữu tình, 
thì “dấu-hiệu khác” là “biên quán về tâm-từ? để đối trị chúng: (iy) còn khi 


414 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đê giáo lÿ 


những ý-nghĩ sân-ghét hướng về những thứ vô tri vô tình, thì “dẫu-hiệu khác” ở 
đây là “sự chú-tâm thiên quản những yếu-tỐ fứ đại” [coi thêm MN 10.12]. (v) 
Còn giải pháp đối trị những ý-nghĩ liên quan tới sự sỉ-mờ (si) là “sống fheo 
người Thấy hướng dẫn, học hỏi Giáo Pháp, điều tra bên trong ý-nghĩa Giáo 
Pháp, lắng nghe Giáo Pháp, và đào sâu tìm hiểu những nguyên nhân”.] (240) 


?!3 [Phương pháp này có thể được minh họa bằng những sự quán-chiếu của vị 
Bồ-tát trong kinh MN 19, mục 3- 5. Nhắc nhở tâm về sự bậy bạ [không nên, 
không đáng] của những ý nghĩ xấu ác để tạo ra một cđm-nhận biết xấu hổ (hir) 
trong tâm; nhắc nhở tâm về những hệ quả nguy-hại của chúng để tạo ra sự biết 
sọ-hãi việc làm sai trái (oftappa) trong tâm.] (241) 


?“ [Nguyên văn: “viakka-sankhära-santhänam”. MA hiểu nghĩa của chữ 
“sajkhära” (hành; sự tạo-tác cố ý) ở đây là điều-kiện, duyên, nhân duyên, hay 
gốc rễ; và MA diễn dịch cụm chữ trên có nghĩa là: “chặn/ngăn chặn cái “nhân” 
tạo nên Jý-nghĩ°. Điều này có thê làm được bằng cách điều tra truy vấn. Khi có 
một ý-nghĩ bất thiện khởi sinh thì nên truy vấn: “Nguyên nhân của nó là gì? 
Nguyên nhân của nguyên nhân của nó là đâu?”.... vân vân. Cách truy vấn như 
vậy, theo MA, sẽ làm chùn xuống và cuối cùng chấm dứt luôn dòng ý nghĩ giúp 
làm chậm lại sự bất thiện đó.] (242) 


?!5 [MA giải nghĩa là: Người đó đè bẹp nghiên nát trạng thái bất thiện của tâm 
bằng một trạng thái thiện lành của tâm (lấy thiện đè bẹp bắt thiện). ] (243) 


?!9 [Chỗ này cho thấy sự chứng ngộ thánh quả A-la-hán. Mời coi thêm chú thích 
50 ở cuối kinh MN 2.] (244) 


?” [Chữ “bắt đâu với người đó” (tadärammanam) có nghĩa gốc là: “với/lấy 
(người) đó là đồi-tượng”. MA: Trước tiên người tu tu tập tâm-từ đối với người 
nói với mình bằng [01 hay nhiều trong] 05 năm cách nói sai trái như đoạn kinh 
mới liệt kê; sau đó người tu lại hướng tâm-từ tới tất cả chúng sinh, lấy toàn thể 
thế giới làm đối-tượng.] (247) 


Kinh 22 


?!8 [Nguyên văn câu này: Aziyasävako ãgataphalo viññãtasãsano. Mp nói rằng 
Mahänäma chỉ đang hỏi vê những sự trọ-giúp quan trọng nhát (sông còn) của 
một bậc Nhập-lưu (sotãpannassa nissayaviharam).| (1256) 


Chú Thích * 475 


?!° [Sáu sự tưởng niệm sau đây cũng được giảng luận chỉ tiết trong Thanh Tịnh 
Đạo, Vism, chương 7.] (1257) 


?2° [Nguyên văn câu cuối này: Visamagataya pqjãya samappafío. Mp chú giải 
là: “Giữa những chúng sinh đã bị mát cân băng (visamagaftesu) bởi tham, sân, 
sỉ, người đó chứng đắc sự bình an và bình lặng (samam upasamam pafto 
hưuzvã).” Từ cách chú giải này cho thấy Mp đã coi chữ Päli szzna là đồng nghĩa 
với chữ sa [bình an] trong tiếng Phạn. Nhưng do lời kinh có thiết lập sự 
tương phản giữa trạng thái wisama [không cân bằng, mất cân bằng, mất thăng 
bằng, hoặc không chân chính, không đúng đắn] là bản chất cách sống của người 
phàm tục và trạng thái sưma mà bậc thánh tu chứng được, cho nên sẽ đúng hơn 
rằng chữ Pãli sma là tương ứng với chữ szzna trong tiếng Phạn (không phải 
ama). Hai bản kinh tương đương trong Hán tạng cũng ủng hộ nghĩa này. Trong 
luận giảng Hán tạng SA? 156, ở T II 432cl5 l6, có ghi: 
4244]. J4 ——A. #ZZ FHẬN., A5 (Dù đối với kẻ thù hay 
người thân thuộc, người tu đều không có ý nghĩ hung bạo mà tâm luôn được cân 
bằng). Luận giảng khác của Hán tạng T 1537.8, chỗ T XXVI 492c13-15, có ghi 
J1 ñHH lHÀN. f8{ETYS*. WfẪfẲ ng THẤns TWỆHữẪ (Giữa 
những chúng sinh mất cân ` người đó đạt được sự cân bằng: giữa những 
chúng sinh khổ ải, người đó sống không khổ ải). Cho đù trái với cách hiểu của 
Mp về chữ szma, nhưng cách diễn dịch này cũng xác thực được nghĩa của bài 
kinh.] (1258) 























(Nhân tiện, đoạn kinh người dịch để trong {...} là giống nhau; và kinh gốc ghi 
đầy đủ trong các đoạn (1)-(6) như vậy chứ không ghi tóm lược từ đoạn (2)... 
như thường thấy trong các kinh khác; (trong kinh song hành 11:11 cũng ghi đầy 
đủ vậy). Người dịch Việt nghĩ đó là dụng ý của những thánh tăng kết tập, VÌ sự 
tưởng-niệm nào cũng quan trọng và để khi có ai muốn giảng giải về một sự 
tưởng-niệm nào thì ở đó có sẵn nguyên văn đầy đủ để giảng giải.) 


?! [Dhammnasotam samäãpanno. Mp giải nghĩa là: “Người đó đã chứng nhập 
vào dòng chảy của Giáo Pháp gôm có sự minh-sát°. Bởi vì cụm chữ diễn đạt 
này trong tiếng Päli có thể đễ dàng được rút gọn lại thành so/Zpanna, tôi không 
hiểu tại sao Mp lại diễn dịch chữ đhamưnasofa là sự mỉinh-sát (vipassanä) thay 
vì nó là (hánh đạo (ariyamagga). Trong kinh SN 55:05 (Quyền 5), chữ sơ/z đã 
được dùng như một ân dụ cho bát thánh đạo.] (1259) 


A16 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lÿ 


?22 [06 loại đầu là những thiên thần thuộc 06 cõi trời dục-giới. Những thiền thân 
thuộc đoàn tùy tùng của trời Brahmä (brahmakäyikä devä) là những thiên thần 
của cõi trời Brahmã (phạm thiên giới) đó. Còn “những thiên thần cao hơn 
những thiên thân đó” là chỉ những thiên thần bậc cao hơn ở những cõi trời sắc- 
giới và vô-sắc giới.] (1260) 


?23 [Đây là một trong những bài kinh quan trọng nhất trong Tam Tạng Kinh 
Päli, chứa đựng những lời tuyên thuyết toàn diện nhất về con đường trực-tiếp 
nhất để chứng ngộ mục-tiêu của Phật giáo. 


Bài kinh này hầu như giống với kinh DN 22, chỉ khác trong DN 22 phần nói về 
Bốn Diệu Đề được phân tích mở rộng thêm nhiều (do vậy nó mới được kết tập 
trong Bộ Các Kính Dài là ĐN). 


- Bài kinh này, cùng với luận giảng về nó, với những trích đoạn phong phú từ 
“Tiểu luận giảng” khó hiểu nhưng soi sáng ra nhiều ý nghĩa, đã được trình bày 
trong bản dịch của nhà sư trưởng lão Soma Thera, có tên là “Con đường Chánh- 
Niệm”. Nhà sư trưởng lão Nyanapnika Thera cũng có một bản dịch kinh này 
cùng với phần chú giải hiện đại cũng giảng giải sáng tỏ và sâu sắc từng giáo lý 
của bài kinh, trong quyên sách có tên “7rá¡ Tim Của Thiên Phật Giáo”.] (133) 


? [Thị trấn này được nhiều học giả nói là nằm gần thủ đô Delhi ngày nay.] 
(134) 


?25 (Trước hết, mời quý vị đọc chú thích chỗ này trong quyên “Trích Chọn Các 
Kinh Theo Những Chủ-Đề Giáo Lý” của TKBĐ được ghi như vây: [Nguyên văn 
tiếng Pãli là “ekãyano ayarm bhikkhave maggo”. Hầu hết các dịch giả đều hiểu 
câu này như một lời tuyên bố rằng “các nên tảng chánh-niệm” (satipaffhäna) là 
con đường duy nhất. Nhà sư trưởng lão Soma Thera đã dịch: “Này các Tỳ kheo, 
đây là con đường duy nhất”, và trưởng lão Nyanaponika Thera thì dịch: “Này 
các Tỳ kheo, đây là con đường độc nhất”. Tuy nhiên, trong kinh MN 12.37-42 
thì chữ “ekãayana maggd” có ngữ nghĩa rõ ràng là “một con đường đi theo một 
hướng duy nhất”, và có lẽ đây cũng là ngữ nghĩa phù hợp nhất so với các diễn 
dịch khác! Ý nghĩa chỉ đơn giản như là: “các nến tảng chánh-niệm” 
(safipafthana) đi về một hướng, đó là đi về hướng để “làm trong-sạch chúng 
sinh ...” hay để dẫn tới “sự thanh-lọc của chúng sinh ... cho tới sự chứng ngộ 
Niết-bàn”.]) 


Chú Thích * 471 


[Tiếng Pãli của câu này là “ekãyano ayari bhikkhave maggo”, và hầu hết những 
dịch giả đều hiểu câu này muốn nói Các Nền Tảng Chánh Niệm hay Các Niệm 
Xứ (safipafhana) là một con đường độc nhất. Do vậy nhà sư trưởng lão Soma 
đã dịch là: “Đây !à con đường độc nhát”, và trưởng lão Nyanaponika cũng dịch 
là: “Đây là con đường duy nhất”. Tuy nhiên, nhà sư dịch giả từ đầu của bộ kinh 
này là Ñm đã chỉ ra rằng cụm chữ ekãyana magga như trong kinh MN 12, mục 
37-42 theo ngữ cảnh đó có nghĩa rõ rệt không thể nghỉ ngờ là “một con đường 
chỉ đi về một hướng”, và do đó thầy ấy đã dịch cụm chữ theo nghĩa này. Tuy 
vậy, trong bản dịch này ở đây [của Ñm và đã được biên tập hiệu đính bởi 
TKBĐ] thì ghi là “con đường trực tiếp”, đó là sự cỗ gắng bảo lưu ý nghĩa cho 
được trực-nghĩa hơn (với nghĩa nôm na là “con đường một hướng trực tiếp dẫn 
tới Niết-bàn)). 


- MA giải thích ekãyana magsa là con đường duy nhất, không phải con đường 
được phân nhiều nhánh hay phân nhánh; vì nó là một con đường phải được bước 
đi bởi chính một mình mình, không thể có người đồng hành trên “con đường (tu 
tâm) của mình”; và là con đường đi tới zzó/ mục-tiêu, Niết-bàn. Mặc dù không 
có căn cứ nào từ Kinh Tạng hay các luận giảng để ủng hộ, nhưng ý kiến cho 
rằng safipa(thäna được gọi là ekãyana magga, con đường trực tiếp hay trực chỉ, 
là (mục đích) để phân biệt với cách tu (gián tiếp) khác là thiền-định thông qua 
sự chứng đắc những tầng thiền định (na) hoặc những phạm-trú 
(brahmavihära). Những phần tu gián tiếp đó không nhất nhất sẽ dẫn đến mục- 
tiêu mà chỉ dẫn người tu tới những đường phụ nằm sát con-đường chính là 
safipafthana, và từ đó safipafthana sẽ dẫn người tu đi mội hướng trực tiếp tới 
mục-tiêu cuối cùng.] (135) 


?29 [Chữ safipa{häna là một thuật ngữ chữ ghép. Phần đầu là chữ szi, nghĩa gốc 
của nó là “s# øzó”, nhưng trong cách dùng tiếng Päli của Phật giáo thì nó 
thường xuyên có nghĩa rộng hơn nhiều là “sự chú-tâm được hướng vào hiện- 
fạ”—và do vậy một cách dịch khác là “sự cháảnh-niệm”. Phần hai thì được giải 
thích theo 02 cách: (ï) là dạng thu ngắn của chữ ›a/fhãna, có nghĩa là “sự thiết 
lập” hay “sự thành lập” [sự chánh-niệm], và (1) là chữ pa/fhana, có nghĩa là 
“lãnh địa, trú xứ, xứ” hay “nên fảng” [của sự chánh-niệm]. Do vậy bốn 
safipafthana có thể được hiểu là () 04 phương-cách để thiết-lập sự chánh-niệm 
hay (ii) 04 nễn-tảng (lãnh địa, trú xứ, cơ sở) ca sự chánh-niệm, sẽ được giảng 
rộng ra trong những phần tiếp theo của bài kinh. Nghĩa thứ nhất (ï) có vẻ là 
nguồn gốc chính xác về mặt từ nguyên [cũng được xác nhận bởi nguồn tiếng 


418 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lÿ 


Phạn là smrfyupasthand], nhưng những luận sư Päli, tuy thừa nhận cả 02 nghĩa, 
vẫn thiên vị theo nghĩa thứ hai (ii) nhiều hơn.] (136) 


?7 [MA nói rằng trong ngữ cảnh này, chữ “7} &eo” là một thuật ngữ chỉ một 
người nhất thiết nhiệt thành để hoàn thành sự tu-tập giáo pháp: “4i nhận lãnh sự 
tu-tập... thì ở đây được bao gôm dưới danh từ “Tỳ kheo”. (Nghĩa là chữ “Tỳ 
kheo” ở đây là tính gồm cả những người tại gia nhiệt thành tu tập Bốn Nền Tảng 
Chánh-Niệm; chứ không phải kinh này chỉ được nói cho các Tỳ kheo hay giáo 
pháp trong kinh này chỉ được dùng và thực hành bởi các Tỳ kheo). | (137) 


??# [Sự lặp lại của cụm chữ “quán sát thân trong thân” (kaye kayänupass1), theo 
luận giảng MA, có mục-đích là để quyết định rõ ràng về đối- tượng để quán sát 
(thiên quán, quán niệm) và đề tách biệt đối-tượng đó khỏi những đối-tượng khác 
vốn có thể làm lẫn lộn, rối tâm. Do vậy, (@) trong cách tu này, /hân nên được 
quán sát đúng như nó là vậy, và không để những, cảm-giác, ý nghĩ và những 
cảm-xúc xía vô nó. (ii) Cụm chữ cũng có nghĩa rằng thân nên được quán sát 
đơn giản chỉ là thân chứ không phải là một người nam, một người nữ, là “ta”, 
hay “một chúng sinh". 


- Những cách suy-xét tương tự vậy cũng được áp dụng cho những chỗ lặp lại 
(điệp khúc) trong 03 nền tảng chánh-niệm còn lại (những cảm-giác, tâm, và 
những đồi-tượng của tâm). 


- “§w thèm-muốn và sự buôn-phiên” (tham và ưu) theo MA là chỉ tham-dụcvà sự 
ác-ý, là 02 chướng-ngại chính trong 05 chướng-ngại cần phải được chỉnh phục 
đỀ sự tu-tập được thành công, đã được liệt kê riêng ở mục 36 bên dưới. |] (138) 


?22 [Câu-trúc của bài kinh này được thấy theo cách đơn giản như vầy. Tiếp theo 
phần dẫn nhập (mở đầu), toàn bộ bài kinh được phân thành 04 PHÂN là 04 nền 
tảng chánh-niệm: 


IL. Quán Sát THÂN, gồm 14 bài thực hành: (1) sự chánh-niệm hơi-thở; (2) sự 
quán sát bố tư-thế, (3) sự rõ-biết hoàn toàn (tỉnh giác); (4) sự chú-tâm tới sự 
không-sạch ô-uế của các bộ phận của thân; (S) sự chú-tâm tới các yếu-tỐ lớn (tứ 
đại): (9-14) sự quản sát về 09 giai đoạn tử thi ở nghĩa địa——09 giai đoạn tan rã 
hư hoại của thân sau khi chết. 


II. Quản Sát NH ŨNG CẢM-GIÁC, được coi là 01 bài thực hành. 


Chú Thích * 479 


II. Quán Sát TÂM, cũng được coi là 01 bài thực hành. 


IV. Quán Sát NHỮNG ĐÔI-TƯỢNG CỦA TÂM. gồm có 05 chi-phằn—năm 
chướng-ngạ!; năm uân; sáu cơ-sở cảm-nhận; bảy chi giác-ngộ; và Bốn Diệu 
Đế— được coi như 05 bải thực hành. 


Như vậy bài kinh nói ra tất cả 21 bài thực hành về sự quán-sát (thiền quán). Mỗi 
bài thực hành lại có 02 phương-diện: (1) sự thực hành căn bản được giải thích 
trước và (ii) phần bổ sung thêm về sự minh-sát [không thê thiếu và đều có giống 
nhau đối với tất cả mọi bài thực hành nói trên] để chỉ ra cách sự quán-sát được 
tu tập để làm sâu sắc sự-hiểu về những hiện-tượng dưới sự điều tra tìm hiểu 
(trạch pháp). 


Cuối cùng bài kinh kết luận với một lời tuyên bố bảo đảm trong đó Phật đích 
thân xác nhận hiệu-quả của pháp-tu này bằng cách tuyên bố những kết-quả của 
sự thực hành liên tục là thánh quả A-la-hán hoặc Bắt-lai.] (139) 


?3° [Sự thực hành “sự chánh-niệm hơi-thở' (ãnãpänasaii) là không dính líu sự cô 
ý để điều tiết hay tác động hơi-thở như kiểu người ta làm trong môn khí công 
hay yoga kiểm soát hơi-thở (hatha yoga), mà là sự nỗ lực được duy trì để cố 
định sự ý-thức rõ (để ý biết rõ, “nhìn') vào hơi-thở khi nó đi vô và đi ra theo 
nhịp tự nhiên của nó. Sự chánh-niệm được thiết lập ở giữa hai lỗ mũi hay ở giữa 
môi trên hay chỗ nào có sự tiếp- xúc của hơi- thở, được cảm nhận rõ nhất (như 
bụng); chỉ để-ý đến (nhận biết, ghi nhận) độ ngắn dài của hơi-thở chứ không 
phải kiểm soát nó một cách có ý thức. 


- Toàn bộ phương pháp tu tập thiền “sự chánh-niệm hơi-thở” đã được nói đầy đủ 
chỉ tiết trong một kinh riêng là kinh MN 118. 


- Có một quyền tuyến chọn các kinh có nói về chủ đề này bởi chính nhà sư 
Ñãnamoli có tên là “Chánh-Niệm Về Hơi-Thở”. Coi thêm Vsm VIII, 145-244.] 
(140) 


?! [IMA giải thích “trải nghiệm toàn thân” (sabbakäyapafisarivedï) có nghĩa là 
người thiền trở nên ý thức rõ từng hơi-thở vô và hơi-thở-ra suốt toàn bộ chu kỳ 
03-chặng của nó là chặng đầu, giữ, và cuối. Trong ấn bản đầu tiên tôi làm theo 
sự chú giải này và thêm vào trong ngoặc thành như vầy: “oàn thân [của hơi- 
£hởƒ”, Tuy nhiên, sau này xem xét lại thấy cách dịch nghĩa này dường như mình 


480 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lÿ 


ép nghĩa, và do vậy giờ tôi chọn dịch nghĩa theo đúng nghĩa chữ được viết trong 
kinh gôc. Cũng khó nhìn ra cách nào àm chữ /a/isamveaï có thê có nghĩa là “ý- 
thức rõ vể” hay “đề ý biết rổ” khi nó dựa trên một động từ là “?rd¡ nghiệm”.] 
(141) 


?32 [“Sự tạo-tác của thân” hay thân hành (kãyasankhãra) được định nghĩa trong 


kinh MN 44.13 chính là sự-/hở vô-và-ra. Như vậy suy ra, theo MA chú giải, thì 
khi tu tập đúng đắn và thành công phương pháp này thì sự-thở của người thiền 
cành lúc càng trở nên nhẹ đi, tĩnh lặng, và bình an.| (142) 


?3 [MA chú giải: “ở bên rong” nghĩa là: quán sát hơi-thở trong chính thân 
mình. Còn “ở bên ngoài”: quán sát hơi-thở xảy ra trong thân người khác. “Ở bền 
trong và bên ngoài”: quán sát hơi-thở của chính mình và hơi-thở trong thân 
người khác lần lượt lẫn nhau, bằng sự chú-tâm liền tục không gián đoạn. 


Sự giải thích tương tự cũng áp dụng cho những điệp khúc bên dưới của mỗi 
phần “nền tảng chánh-niệm” còn lại, ngoại trừ là sự quán-sát những cảm-giác, 
tâm, và những đối-tượng của tâm “ở bền-ngoài” là không có, nếu có thì chỉ là đo 
suy-luận chứ không phải sự trải-nghiệm của người thiền [trừ khi người thiền có 
được loại thần thông thần giao cách cảm hay tha-cảm].] (143) 


? [Cụm chữ samudayadhammãnupassï kãyasmi viharati thường được dịch là 
“người đó an trú quán sát trong thân những yếu-tố đang khởi sinh của nó” [như 
tôi đã biên tập như vậy trong lần ấn bản đầu tiên] với giả định rằng toàn cụm 
chữ có một chữ số nhiều là sưmwudayadhamma. Tuy nhiên, một nghĩa số nhiều 
như vậy không phải quyết định, và sẽ phù hợp hơn nếu dịch theo cách dùng đuôi 
chữ -đhamma ở chỗ khác ở đó nó có nghĩa là “tùy thuộc theo”, “bị dính theo” 
hay “có bản chất của”. Sự chú giải của luận giảng về những yếu-tô tác động đối 
với mỗi “nến tảng chánh-niệm” (mỗi niệm xứ) không hàm nghĩa là luận giảng 
đã hiểu đuôi chữ -đhamna có nghĩa là những yếu-tố tác động thực sự. 


- MA giải thích rằng “bản chất khởi sinh” (samudayadhamma) của thân có thê 
được quan sát (¡) trong chính sự khởi-sinh có điều-kiện (duyên sinh) của nó 
thông qua vô-minh, dục-vọng, và đưỡng-chất, cũng như trong (ii) sự khởi-sinh 
của những hiện-tượng trong từng mỗi giây-khắc (sát-na) trong thân. Trong 
trường hợp “sự chánh-niệm hơi-thở”, điều-kiện bỗ sung là bộ máy hô hấp sinh 
vật lý. | (144) 


Chú Thích * 481 


?Š [MA giải thích câu này có nghĩa là: Vì mục-đích đề có được mức độ của sự- 
biệt và của sự chánh-niệm cảng lúc càng rộng hơn và càng lúc càng cao hơn. | 
(145) 


?3 [Sự hiểu về những tư-thế của thân được nói đến trong bài thực hành này 
không phải là sự biết tự nhiên thông thường của chúng ta về hành-vi thân của 
chúng ta, mà đó là sự ý-(ức rõ, sát sao, và kỹ càng về thân trong mọi tư-thế, 
cùng với sự xem-xét có phân tích nhằm xua tan sự si-mê về một cái “ta” (ngã) là 
tác nhân của những động tác của thân; (thiền quản để phá ngã kiến).] (146) 


23⁄7 [Sw rõ-biết, sự biết rõ ràng, sự ÿý-thức rõ, sự tỉnh-giác là dịch chữ 
sampajanna, nó cũng được dịch bởi một số nhà sư là “sự hiểu, sự hiểu-biết rõ 
ràng” [Soma, Nyanaponika]. Thuật ngữ này được phân tích trong các luận giảng 
thành 04 loại: (1) sự ý thức hoàn toàn về mục-đích của hành-động của mình; (1) 
sự ý thức hoàn toàn về sự phù-hợp của phương-tiện của mình; (iii) sự ý thức 
hoàn toàn về ír/-xứ, đó là: không dẹp bỏ đề-mục thiền trong những việc làm 
hằng ngày của mình (tức thiền quán trong mọi hành-vi sinh hoạt hàng ngày); và 
(1v) sự ý thức hoản toàn về fực-fại, đó là: sự-biết rằng đẳng sau những hành-vi 
hoạt động của mình là không-có cái “ta` (bản ngã) thường hằng nào cả, (rằng 
mọi sự là vô ngã). Mời đọc thêm các quyền Con Đường Chánh-Niệm của nhà sự 
Soma, trang 60-100; Trái Từn Của Tỉ hiển Phật Giáo của nhà sư Nyanaponika, 
trang 46—55.] (147) 


?# [Nguyên thủy danh sách này có 31 bộ phận của thân, trong những kinh sách 
Päli về sau có đưa thêm “#ão” vào danh sách thành 32 bộ phận. Mọi chi tiết về 
sự thiền quán về những bộ phận của thân này đã được giảng giải một cách chỉ 
tiết trong Vsm VIII, 42—144.] (148) 


?32 [04 yếu-tố lớn (tứ đại) này đã được giảng giải bởi Phật giáo như là những 
thuộc-tính căn bản của vật chất— đó là: thể cứng, thể lỏng, thê nhiệt, và thê khí, 
(được gọi nôm na là đất, nước, lửa, gió). Sự giảng giải chỉ tiết về chúng cũng có 
trong Vsm XI, 27—117.] (149) 


?0 [Chữ “nuz thể” (seyyathap)), (hay “ni thể, giống nhụ K" gợi ý rằng cách 
thiền này, và những. bước tiếp theo sau, khi thiền không cần thiết phải thực tế 
quan sát một xác chết /há trước mặt, mà có thê thực hiện một cách tưởng tượng 
(quán tưởng) như thể mình đang nhìn thấy xác chết trước mặt. Chữ “/hân y hệt 


482 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lÿ 


này” hay “thân này” đĩ nhiên là chỉ thân của người thiền—nó cũng là thân cùng- 
loại với thân của xác chết đó.] (150) 


? [Mỗi loại trong 04 loại thân (5), (6), (7), và cả 03 loại (7), (8), (9) bên dưới, 
có thể được coi là mỗi đề-mục thiền riêng biệt và đầy đủ; hoặc cũng có thể coi 
tất cả chúng là một bộ đề-mục tiễn dần đề thiền tạo ấn tượng cho cái tâm về sự 
vô thường biến đổi và sự mong manh tan rã của thân. 


- Tiến trình tiếp tục từ mục 26-30. Danh sách xương ở đây được dịch từ phiên 
bản lặp lại của ấn bản BBS.] (151) 


2 [Cảm-giác (vedan3) biêu thị chất lượng ảnh hưởng của sự trải nghiệm; có thể 
là những cảm-giác thuộc thân và thuộc tâm, dễ chịu, khó chịu, hoặc trung tính 
(không dễ chịu không khó chịu). Có những ví dụ về những dạng cảm-giác “/hể 
tực” và cảm-giác “phi thế tục” được nói trong kinh MN 137.9-15 dưới những 
tiêu đề của 06 loại vui, buồn, và buông-xả lần lượt được dựa trên đời sống tại 
gia và đời sông xuất gia.] (152) 


2° [Những điều-kiện (duyên) cho sự khởi-sinh và biến-diệt của cđm-giác là 
cũng giống như sự khởi-sinh và biến-diệt của những hiện-tượng thuộc /hân [coi 
lại chú thích 144], chỉ khác là thay vì “/#c ăn” cho thân giờ được đổi thành “sự 
tiếp-xúc” cho cảm-giác, vì sự tiếp-xúc chính là điều-kiện (duyên) làm khởi sinh 
cảm-giác (xúc duyên thọ); [coi thêm kinh MN 9.42Ị.]J (153) 


4 [Tâm ở đây là cira, là một đối-tượng đề thiền quán chỉ tcái trạng-thái chung 
và mức độ chung của /hức. Vì bản thân thức, trong bản chất của nó, là sự thuần- 
biết hay sự nhận-biết một đối-tượng, tính chất của mỗi trạng thái tâm được 
quyết định bởi những yếu-tâm (tâm sở) kết nối (câu hữu) với nó, như tham, sân, 
si hoặc những yếu-tô ngược lại là vô-tham, vô-sân, vô-si đã được nói đến trong 
bài kinh.] (154) 


25 [Những ví dụ về tâm (ca) được nói trong đoạn kinh này là các trạng thái 
tâm đối ngược nhau——lành mạnh và không lành mạnh, thiện và bắt thiện, hoặc 
đã được tu tập và chưa được tu tập. Tuy nhiên, chỉ có cặp tâm “bj co lạ?” và “bị 
xao lãng” tuy đối ngược nhau nhưng cả 02 đều thuộc loại tâm không thiện—tâm 
“bị co lại” (hay thụ động) là do chướng-ngại thứ ba “buôn ngủ và đờ đấẫn” và 
tâm “bị xao lãng” là do chướng-ngại thứ tư “bár-an và hồi-tiếc”. Luận giảng 
MA giải thích tâm “được khuếch đại” và tâm “không thể vượt trên” là trạng thái 


Chú Thích * 483 


tâm thuộc cảnh giới những tầng thiền định sắc-giới và vô-sắc giới; tâm “không 
được khuếch đại” và tâm “còn có thể vượt trên” là thuộc tâm thức của cảnh dục- 
giới. Luận giảng MA cũng nói cái “tâm đã được giải thoát” nên được hiểu là 
một trạng thái tâm “ch là tạm thời và phân nảo thoát khỏi những ô-nhiễm” bởi 
vì nhờ nó đang (?) ở trong tiễn trình thiền quán minh-sát, hoặc đang () ở trong 
trạng thái tầng thiền định. Vì sự tu tập “Các Nền tảng Chánh-niệm” 
(safipaffhana) là thuộc giai đoạn ban đầu (còn đang tu tập) của con đường đạo, 
cho nên luận giảng mới nói chúng ta không nên hiểu cái “âm đã được giải 
thoát” ở đây là tâm đã được giải thoát rốt ráo bằng sự chứng ngộ các chặng 
thánh đạo siêu-thế (ví dụ như tâm của bậc thánh A-la-hán) mà đó chỉ là “sự giải 
thoát lâm thời và phần nào”). Tuy nhiên, dù đúng hay sai, sự diễn dịch giải 
thích như vậy cũng không nên bị bỏ qua; (tùy quý vị nên suy xét ý kinh chỗ 
này!).| (155) 








?° [Những điêu-kiện (duyên) cho sự khởi-sinh và biến-diệt của tâm cũng giống 
như những điều-kiện đối với thân, chỉ khác là thay vì “ức ăn” cho thân giờ 
được đổi thành phần “Zanh-sắc” cho thức, bởi vì phần đanh-sắc chính là điều- 
kiện làm khởi sinh /hứec (danh-sắc duyên thức); [coi thêm kinh dài DN 152, mục 
2/ii.63].] (156) 


? [Chữ “những giáo pháp” ở đây là tạm dịch từ cái chữ nổi tiếng và đa hình 
thái là chữ dhamma. (Nhiều nhà sư học giả đã dịch luôn là “các pháp”, hoặc 
“những hiện-tượng”, hay “những hiện-tượng thuộc tâm”). Trong ngữ cảnh này 
chữ đhammä có thê được hiểu là bao gồm (át cả những hiện-tượng được xếp 
loại theo cách những hạng mục của Giáo Pháp [Giáo Pháp là giáo lý về thực tại 
của Đức Phật]. Sự thiền quán nảy đạt tới đỉnh cao của nó bằng việc thâm-nhập 
giáo lý của phần cốt lõi của Giáo Pháp— đó là Bốn Diệu Đé.] (157) 


8 [Năm chướng-ngại (pancanivaranä, ngũ cái) là những cản-trở bên trong đối 
với sự tu tập sự định-tâm (định) và minh-sát (tuệ) của tâm. (1) Tham-dục khởi 
sinh là do/ thông qua sự chú-tâm (tác ý) không khôn khéo (không kỹ càng; phi 
như lý tác ý) tới mội đối-tượng hấp dẫn nhục dục, và nó sẽ được dẹp-bỏ bằng 
cách thiền quán về một đối-tượng sự không hấp dẫn không sạch [như trong mục 
§10 và mục các §14-3]; (1) sự ác-ý khởi sinh là do/ thông qua sự chú-tâm 
không khôn khéo tới một đổi-tượng đáng chê đáng ghét, và nó sẽ được đẹp-bỏ 
bằng sự tu tập tâm-từ; (iii) sự đỏ-đẫn và buôn-ngủ (hôn trầm thụy miên) khởi 
sinh là do sự nhàm-chán và lười-biếng, và nó sẽ được dẹp-bỏ bởi sự phát khởi 


484 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lÿ 


sự nỗ-lực (tỉnh tấn); (iv) sự bát-an và hối tiếc (trạo hôi) khởi sinh do sự suy-xét 
không khôn khéo về những ý-nghĩ phiền quấy, và nó sẽ được đẹp-bỏ bởi sự suy- 
xét khôn khéo về sự tĩnh-lặng; và (v) sự nghi-ngở khởi sinh do sự suy-xét không 
khôn khéo về những vấn đề đáng nghi ngờ, và nó sẽ được đẹp-bỏ bằng sự học- 
hiểu, sự tìm-hiểu, sự điều-tra. Những chướng-ngại sẽ hoàn toàn bị bứng sạch bởi 
những chặng thánh đạo siêu-thế. Để coi đầy đủ về những cách và những chặng 
thánh đạo mà những chướng-ngại bị bứng bỏ, mời đọc thêm quyền “Con Đường 
Chánh-Niệm của nhà sư Soma, trang 119-130; và quyên “Năm Chướng-Ngại” 
của nhà sư Nyanaponika Thera; và đọc thêm các kinh bên dưới MN 27.18 và 
MN 39.13-14.] (158) 


242 INăm-uẩn bị tác động bởi sự dinh-chấp, gỌI tắt là năm-uẩn bị dinh chấp 
(năm thủ-uâẫn; panc°upãdänakkhandhä) là năm nhóm yêu-tố tạo nên một cá-thể 
hiện hữu hay một “cá nhân”, hay một “con người". các uấn đã được thảo luận 
trong phần Giới Thiệu, trang 26-27, (bản dịch tiếng Anh của TKBĐ) và đã được 
phân tích và giảng giải đưới dạng sự khởi-sinh và sự biến-diệt (sinh-diệt) trong 
kinh MN 109, mục 9.] (159) 


?0 [Những cơ-sở bên trong (sáu nội xứ, sáu giác quan) là sáu cơ-sở cảm-nhận; 
còn sáu cơ-sở bên ngoài (sáu ngoại xứ) là những đối-tượng của mỗi chúng (sáu 
đối-tượng giác quan). Gông-cùm khởi sinh tùy thuộc vào những cặp có thê được 
hiểu theo cách của 10 gông-cừm đã được giải thích trong phần Giới Thiệu, trang 
42-43 (bản dịch tiếng Anh của TKBĐ), hoặc đơn giản hơn theo cách của sự 
hấp-dẫn (tham), sự đáng ghét (sân), và sự ngu-mờ (sỉ) nằm ấn bên dưới.] (160) 


?! [Kinh MN 118.29-40 có giảng giải cách bảy chỉ giác-ngộ được khai mở theo 
trình tự tiến dần. Để đọc sự giảng giải chỉ tiết hơn, mời đọc thêm quyên “Bảy 
Chỉ giác-ngộ” của nhà sư trưởng lão PIyadassi Thera.| (161) 

25 [“S điều-tra những trạng thái" hay “trạch pháp” (dhammavicaya) cô nghĩa 
là sự soi xét kỹ bằng sự chánh-niệm về những những hiện-tượng (giáo pháp) 
thuộc tâm và thuộc thân được thể hiện đối với tâm của người thiền.] (162) 


?53 [Các luận giảng đều giải thích chỉ tiết những điều-kiện đưa đến sự chín chắn 
trưởng thành của những chỉ giác-ngộ. Coi thêm quyền Con Đường Chánh-Niệm 
(The Way oƒ Mindƒfulness), trang 134—149.] (163) 


Chú Thích * 485 


2 [Phần nền tảng chánh-niệm thứ tư [sự ¿hiển quán về những giáo pháp (quán 
pháp)] đạt đến đỉnh-cao bằng sự-hiểu Giáo Pháp trong công thức cốt lõi của nó 
là Bán Diệu Đề. Phiên bản dài của kinh này là Đại Kinh Các Nên Tảng Chánh- 
Niệm (Mahasafipafthana), kinh DN 22, đã đưa ra những định nghĩa mở rộng 
hơn và có thêm những đoạn điệp khúc sau mỗi Diệu Đế. (Coi thêm chú thích 
133 ở kinh MN 10).] (164) 


?5Š [Trí-biết cuối cùng (ann8) là trí-biết của A-la-hán về sự giải-thoát cuối cùng. 
Thánh quả Bắt-lai (anagaãmii4) dĩ nhiên là trạng thái của bậc thánh Bất-lai, 
người được tái sinh trong một cõi cao hơn (trong 01 trong 05 cõi trời Trong- 
Sạch, Tịnh cư thiên) và từ ở đó người đó chứng ngộ Niết-bàn cuối cùng chứ 
không còn quay lại thế giới cõi người này nữa.] (165) 


256 [Coi thêm kinh SN 46:3. Đề nhớ và đối chiếu: 


- Phần [L] [Sự Chánh-Niệm Hơi-Thở] cũng được ghi tương tự giống nhau 
trong mục 24-27 của “Kinh Chánh-Niệm Hơi-Thở” (Ảnãpãnasati Suta, MN 
118) như đã nói trong chú thích 307 trong kinh S4:10. 


- Phần [H.] chỗ này [Hoàn thành Bảy Chỉ Giác-Ngộ] thì được ghi trong mục 
29-40. Còn Phần [HI.] bên dưới [Hoàn thành Trí-Biết Đích Thực và Sự Giải- 
Thoái] thì có ghi trong mục 4T-43.] (316) 


27 [Ngài Xá-lợi-phất là một trong hai vị trưởng đại đệ tử của Phật, là người đệ 
tử xuất sắc đệ nhất về trí-tuệ; (người thứ hai là Ngài Mục-kiền-liên, đệ nhất về 
thần-thông). Về tiểu sử của các vị đại đệ tử này của Phật, mời đọc quyền 
“Những VỊ Đại Đệ Tứ của Đức Phát” của nhà sư trưởng lão Nyanaponika và 
học giả Hecker, Chương I.] 


Là x) 


NHÀ Í (ahankara) là chức năng (quan niệm) cho rằng có một 


cái “ta` hay một bản ngã (ngã chấp); “sự fgo-nên cái “của ta” (mamankara) là 
chỉ về dục-vọng tham muốn của cái “ta). “Tính tự-ta” (ngã mạn, ta-đây) có sốc 
rễ từ cái quan niệm “4 là” (asmimãna) (= ta là này, ta là nọ, ta là như vầy, ta là 
như vậy...), đây chính là “khuynh-hướng tiểm-ẩn” (HV: tùy miên) nằm ẩn bên 
dưới tâm thức, nó luôn khởi tạo ra cái “4”, cái “/a-là, nó chính là nguồn gốc tác 


s2 


nhân của “sự fgo-tác cái “t4”. 


“Sự tạo-nên cái *ta 


486 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lÿ 


- (Lưu ý: nguyên kinh chữ cuối thầy Ananda xưng hô “Ngài ấy” như ngôi thứ ba 
một cách tôn kính đối với thầy Xá-lợi-phất).] 

252 [“S chẩm-dứt cảm-giác và nhận thức” (diệt thọ tưởng) nguyên văn Pali là: 
“sanñavedayitanirodhd” (trạng thái không còn cảm-giác và nhán-thức). Thuật 
ngữ này cũng được biết là đồng nghĩa với thuật ngữ: “øirodhasamapati” (diệt 
định: #ạng thái định chấm-dứt tất cả). Đây là trạng thái thiền định chỉ có thể 
chứng nhập được bởi những người tu đã đạt tới thánh quả Bắt-lai hoặc A-la-hán. 
Đúng như tên gọi của thuật ngữ, đây là trạng thái “đã điệt sạch/không còn 
những chức năng của nhận-thức và cảm-giác”, và theo như các luận giảng, thì 
cũng “diệt sạch/không còn những chức-năng của tâm thức và tất cả những yễu- 
tô liên quan tới tâm”. Phần thảo luận chỉ tiết về vẫn đề này được ghi rõ trong các 
luận giảng, mời đọc thêm trong 7anh Tịnh Đạo Vism 702-9: Ppn 23:16—52.] 


Chương IX 
CHIẾU SÁNG ÁNH SÁNG TRÍ TUỆ 


2 [Mối liên hệ giữa danh từ và động từ là rất rõ ràng trong tiếng Pãli, nhưng 
đáng tiếc mối liên hệ này sẽ bị mất đi khi chúng ta dịch chữ “øaññã” là “trí- 
tệ”, còn động từ “pa/ãnãữ” thì lại dịch là “người hiểu biết”. Đề tránh mắt nghĩa 
liên hệ của hai từ tương ứng này, nhiều dịch giả khác đã muốn bảo tồn ý-nghĩa 
tương quan rõ ràng của danh từ và động từ này, cho nên họ đã dịch “øaññđ” là 
“sự hiểu biết” (như Bhikkhu Ñãnamoli) hoặc “sự nhận biết” (như Thãn1ssaro 
Bhikkhu).] 


261 [Điều này đã được nói trong các kinh như SN 22:5, 35:99, 35:160, 56:01.] 


?⁄ [Sự tương quan này thường được đưa ra trong các luận giảng khi họ bàn luận 
về công thức này. ] 


?3 [Phần giảng giải chỉ tiết và đầy tính kỹ thuật về mười hai nhân duyên có thê 
tìm thây trong luận giảng Vism, chương L7.] 


2“ [Theo các luận giảng Päli, hai yếu-tô (giới) Niết-bàn được gọi là “kilesa- 
parinibbänd”: sự tiêu diệt của mọi ô nhiễm (bát-niết-bàn diệt nhiễm, và 
“khandha-parinibbanđ”, sự tiêu diệt của năm uân (bát-miêt-bàn diệt uân). | 


Chú Thích * 487 


?5 [Thực ra 02 chữ này xuất thân từ hai gốc động từ khác nhau. Chữ øbbuia là 
dạng phân từ quá khứ của “ør + v”; nó có danh từ tương ứng là øbbuii, được 
dùng như một chữ đổng nghĩa của Nibbäna (Niết-bàn). Còn bản thân chữ 
Nibbãna thì xuất thân từ gốc từ “zir + vã”.] 


2° [Về ví dụ này, mời quý vị đọc kinh SN 44:01.] 


?# [Nguyên văn câu này: 4đibrahmacariyikãya paññãya. Mp giải nghĩa câu này 
răng: “Đây là] sự mình-sát, trí-tuệ này vốn là căn bản cho đời sông tâm linh 
của đạo” (maggabrahma cariyassa adibhitftaya paññaya tỉ vipassanay4).] 
(1621) 


?8 [Nguyên văn câu cuối này: 4riyamn vã tunhibhãvam nãtimaññati. Nghĩa gốc 
của nó là: “hoặc người đó không coi thường sự im-lặng thánh thiện”. (1622) 


? [MA giải thích: Chánh-kiến [cách-nhìn đúng đắn] có 02 loại: thế tục và siêu 
thế. 


- Chánh-kiến thế tục lại có 02 loại: (ï) cách-nhìn (kiến) cho rằng “nghiệp tạo ra 
nghiệp quả”, lý này được Phật giáo nắm giữ và có thê có cả những người không 
theo đạo Phật cũng tán thành, và (ii) là cách-nhìn đúng bằng Bốn Diệu Đề, là 
giáo lý riêng của Giáo Pháp của Đức Phật. 


- Chánh-kiến siêu thế là sự-hiểu Bồn Diệu Đề đạt được bằng cách thâm nhập 04 
thánh đạo và thánh quả. Vấn đề thầy Xá-lợi- phất đặt ra ở đây là liên quan đến 
bậc học-nhân (sekha), là thánh đệ tử vẫn còn đang tu học, là người có được loại 
chánh-kiến siêu thế dẫn dắt một cách bất thoái chuyển đến sự giải-thoát. Điều 
này được hàm ý bởi cụm chữ “øiểm-tin bất thoái chuyển” và “đã đạt tới Giáo 
Pháp đích thực này”.] (114) 


?° [Ở đây sự bắt thiện (akusala) được giảng giải bằng “mười đường nghiệp bắt 
thiện”. 03 đường đầu thuộc về hành-động của thân (thân nghiệp), 04 đường 
giữa là hành-động của lời-nói (khẩu nghiệp), và 03 đường cuối là hành-động 
của tâm (tâm nghiệp). Mười đường bất thiện này được nói đầy đủ hơn trong 
kinh MN 41, mục 8-10.] (115) 


?! [Những đây được gọi là những gốc-rễ của sự bất thiện bởi vì chúng động cơ 
cho tất cả những hành-động bất thiện. Một bài nghiên cứu đầy đủ chỉ tiết và 


488 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lÿ 


thông tin về những gốc-rễ này và những góc-rễ đối-trị của nó đã được viết bởi 
nhà sự trưởng lão Nyanaponika Thera, có tên là “Nuững Góc Rể Thiện và Ác”.] 
(116) 


?? [Mười đường nghiệp thiện này cũng được nói lại trong kinh MN 41, mục 12— 
14.](117) 


?3 [MA giải thích sự-biểu của người đệ tử về 04 điều này theo cách diễn đạt 
bằng Bồn Diệu Để như vầy: tất cả những đường nghiệp. là sự-thật về khổ (Diệu 
Đề 1); những gốc-rễ thiện và bắt thiện là s-/há: về nguôn- gốc khổ (Diệu Đề 2); 
sự không xảy-ra của những loại nghiệp và những gốc-rễ của chúng là sự-/hậ? về 
sự chấm-dứt khổ (Diệu Đề 3); và con- -đường thánh đạo để chứng ngộ sự chấm- 
dứt khô là sự-/hật về đạo (Diệu Đề 4). Tới mức độ này là mô tả một thánh đệ tử 
(học nhân) đang ở trong 03 chặng thánh đạo đầu (từ Nhập-lưu tới Bắt-lai)—đó 
là người đã đạt tới chánh-kiến siêu thế nhưng chưa loại bỏ hết sạch mọi ô- 
nhiễm.] (118) 

?4 [Đoạn từ “(lì người đó hoàn toàn ... làm nên sự diệt-khổ ?° chỉ ra việc tu đã 
được hoàn thành bằng các chặng thánh: đạo Bất-lai và A-la-hán— đó là sự loại- 
bỏ những ô-nhiễm vi tế nhất và cứng đầu nhất và sự thành tựu trí-biết cuối cùng. 
Ở đây, những khuynh-hướng tiềm-ân (tùy miên) tạo ra tham và sân đã được loại 
bỏ bởi thánh đạo Bắt-lai, còn khuynh-hướng tiềm-ần tạo ra quan-điểm này nọ 
(tà kiến) và sự tự-ta (ngã mạn) và sự vô-minh được loại bỏ bằng thánh đạo A-la- 
hán. MA giải thích cụm chữ “khuynh-hướng tiềm-ấn tạo ra quan-điểm này nọ 
(tà kiến) và sự tự-ta (ngĩ mạn)” (asmI tỉ đif†himananusaya) nên được dịch nghĩa 
là “khuynh- hướng tiềm-ẩn tạo ra sự tự-ta như một quan-điển (tà kiến)” bởi vì 
nó cũng giống như gưan-điểm có cái “ta` (thân kiến), nó cũng xảy ra khi chấp 
nhận ý niệm có “cái ta' (ngã chấp) vậy.] (119) 


?5 [Ở đây tôi coi chữ sambhavesinam là một trường hợp (hiếm khi) là phân từ 
chủ động tương lai trong đuôi chữ -es/n. [Coli thêm học giả Norman, trong 
quyền Elders` Verses I : Theragäthä (Trưởng Lão Kệ), chú thích 527, và học giả 
Gelger, trong quyền 4 Päli Grammar (Văn Phạm Tiếng Päli), 193A.] Những 
luận sư, là những người tôi làm theo trong lần biên tập thứ nhất của bộ kinh này, 
đã coi đuôi chữ -es/n là một sự thành lập tính từ từ chữ esa/i (fìm kiếm), và do 
vậy họ đã giải thích cụm chữ này có nghĩa là “những người đang tìm kiếm sự 
hiện-hữu mới”. Mời coi thêm chú thích 514 bên dưới. 


Chú Thích * 489 


- Dưỡng-chất hay thực-dưỡng (ãhãra) ở đây nên được hiểu theo nghĩa rộng là 
điều-kiện nồi bật (duyên chính, điều-kiện rõ rệt) để liên tục sự-sông cá thể. 0⁄ 
loại dưỡng-chất là: (1) 7c ăn vát chất (kabalinkara ãhaãra; đoàn thực) là điều- 
kiện quan trọng cho thân thể vật chất; sự tiếp-xúc (xúc thực) là điều-kiện cho 
cảm-giác, sự có-ý (tư thực) là điều-kiện cho thức, và /#c (thức thực) là điều- 
kiện cho phần đanh-sắc, là cơ chế tâm-sinh lý của toàn thể một “sự-sống' cá thẻ. 


- Dục-vọng (ái) được gọi là nguồn-gốc của dưỡng-chất theo nghĩa là dục-vọng 
của kiếp hiện-hữu trước là nguồn sốc của sự hiện-hữu hiện tại với sự phụ thuộc 
vào và sự liên tục tiêu thụ 04 loại dưỡng-chát trong kiếp này để liên tục “sự- 
sống” của nó. Nhà sư trưởng lão Nyanaponika Thera có viết về các kinh, với 
nhiều chú giải, về 04 loại dưỡng-chất này trong luận văn mang tên Bốn Dưỡng 
Chất Của Sự Sống (The Four Nutrunenfs oƒ Le). 


?7° [Bắt đầu 12 phần kế tiếp (từ [4]-{16]), theo chiều đảo ngược, là sự trình bày 
và xem xét từng chi phần của vòng 12 nhân-duyên [sự khởi sinh tùy-thuộc, hay 
vòng duyên khởi]. Những (12) thuật ngữ (tên 12 chi phần) của toàn bộ vòng 72 
nhân-duyên đã được giải thích ngắn gọn trong phần Giới Thiệu, trang 30-31 
(bản dịch tiếng Anh của TKBĐ). Chú giải chỉ tiết có trong Vsm XVII. Ở đây, 
mỗi chỉ phần cũng đều được nói theo “khuôn mẫu 04-điểu' (sự, nguồn, diệt, đạo) 
của Bốn Diệu Đế.] (121) 


?7 [Chỗ này nói về nøăm-uẩn. Coi thêm kinh MN 10, mục 38 và kinh MN 44, 
mục 2.] (122) 


?8 [S4 cơ-sở để tiếp-xúc (sáu xứ) ở đây là chỉ sáu giác-quan (sáu nội xứ) sẽ 
được liệt kê trong mục 50 bên dưới. | (123) 


?? [03 loại sự hiện-hữu có được giải thích trong phần Giới Thiệu, trang 46-48 
(bản dịch tiếng Anh của TKBĐ), thảo luận về vũ trụ học của Phật giáo. 


- ỞỔ đây, “sự hiện-hữw” nên được hiểu theo cả 02 nghĩa là những cối giới thực 
của sự tải sinh và những loại nghiệp tạo ra sự tái sinh vào những cõi giới đó.] 
(124) 


?8Ð [(111) “sự dinh-chấp sai lạc mê tín vào những tục lệ cẩm ky, cúng bái, và 
những thệ nguyện” (giới-cẫm thủ) là quan điểm cho rằng sự thanh-lọc có thể đạt 
được băng những tục lệ bên ngoài bản thân mình (ngoại tâm), ví dụ như những 


490 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lÿ 


lễ nghi, cúng tụng (cúng sao, cúng tế; cúng cầu, cúng giải, cúng rửa, cúng siêu, 
cúng ngừa, cúng chặn ...), hoặc những nghỉ luật khắc khe khổ hạnh đối với bản 
thân; hoặc (iv) sự dính-chấp theo thuyết có 'ngã` (ngã-thuyết thủ) đồng nghĩa 
với quan-điểm có danh-tánh cái *ta` (thân kiến), trong 1 hay 20 dạng của nó 
[được nói trong kinh MN 44, mục 7]; bao gồm cả sự dính-chấp vào tất cả những 
loại quan-điểm khác [ngoài 02 loại giới-cấm thủ và thân kiến được nói riêng ở 
trên]. Những sự dính-chấp (thủ) dù là dạng nào cũng thê hiện sự làm tăng thêm 
dục-vọng, và dục-vọng là điều-kiện (đuyên) của nó (sự dính-chấp).] (125) 


?8! [Dục-vọng vì những đối-tượng của tâm (dhammaftanha) là dục-vọng vì tắt cả 
những đổi-tượng của thức, ngoài những đôi-tượng của năm loại thức giác-quan 
kia (thức mắt... thức thân). Ví dụ như: dục-vọng muốn được những cảnh tượng 
mộng tưởng và những hình ảnh của tâm, muốn được những ý tưởng trừu tượng 
và những hệ luận trí thức, muốn được những cảm-giác và những trạng thái cảm 
xúc... vân vân.] (126) 


?82 [Sự tiếp-xúc (phassa) được định nghĩa trong kinh MN 18, mục l6, là sự gặp- 
nhau của cơ-sở ứiếp xúc (nội xứ, giác quan), đối-tượng của nó (ngoại xử) và 
thức. Sự gặp nhau của 03 thứ này là sự tiếp-xúc.] (127) 


?83 [Cø-sở tâm hay tâm xứ (manäyafana) là danh từ chung đê chỉ tất cả những 
loại thức. Một phần của cơ-sở này —là “f# liên-tục sự hiện-hữu” (bhavanga) 
hay siêu thức—là “cửa” đề khởi sinh thức của tâm (tâm thức). Coi thêm chú 
thích 130 bên dưới.] (128) 


?4 [Phân “tâm-thân” hay “danh-sắc” (nãmaripa) là một thuật ngữ ô đù bao 
trùm để chỉ cái cơ-chế tâm Jýj-sinh lý (của một “cá thê”, một “chúng sinh”); ngoại 
trừ thức. 


- 05 yếu-tố tâm (tâm sở) được đề cập dưới phần đanh (nãma) là không thể thiếu 
đối với thức, và do vậy chúng thuộc về tất cả sự trải nghiệm có ý thức. Còn 04 
yếu-tỐ lớn (tứ đạn) thuộc vật chất thì cụ thể đại diện cho những thể vật chất căn 
bản như thể cứng, thể lỏng, thể nhiệt, thể khí (đất, nước, lửa, gió). Thẻ vật chất 
tức phần sắc là có từ những yêu-tố tứ đại này là gồm có: (¡) chár-liệu của 05 căn 
cảm-nhận (05 giác-quan ở thân); tính luôn 05 đối-tượng giác quan—hình sắc, 
âm thanh, mùi hương, mùi vị, [những thứ hữu hình là 03 yếu-tố đất, lửa, và khí 
(2)]: (i) căn mạng sống thuộc về vật chất (tức căn mạng của sắc thân), những 
tinh cốt dinh dưỡng, sự quyết định giới tính, và những loại hiện-tượng vật chất 


Chú Thích * 491 


khác. Coi thêm trong phần Giới Thiệu, trang 56 (bản dịch tiếng Anh của 
TKBĐ).]| (129) 


?8Š [Thức (của) tâm hay tâm-thức (manovinnãna) gồm tất cả các thức, trừ 05 loại 
thức kia thuộc thân (thức-mắt ... thức-thân). Nó gồm cả thức của những tâm 
ảnh, những ý tưởng trừu tượng, và những trạng thái bên trong của tâm, và gồm 
cả thức trong sự quán chiếu về những đối-tượng giác quan. ] (130) 


?6 [Trong phạm vi (ngữ cảnh, giáo lý) sự khởi-sinh tùy thuộc” (duyên khởi) thì 
những sự tạo-tác [hành] (sankhãrä) là những sự cổ-ý (tư) thiện và bất thiện, 
hoặc nói gọn, đó là nghiệp (kamma). Những sự fqo-tác của thán (thân hành) là 
sự cố- ý được thể hiện thông qua thân, những sự fo-tác của lời-nói (khâu hành) 
là sự cố-ÿý được thể hiện thông qua lời-nói, những sự /qo-fác của tâm (tâm hành) 
là sự cố-ý vẫn còn nằm bên-trong chưa thê hiện ra thành hành-vi của thân hay 
bằng lời-nói.] (131) 


?7 [Nên ghỉ nhớ rằng: Vô-minh là điều-kiện (duyên) làm khởi sinh những ô- 
nhiềm (lậu hoặc), thì tới phiên những ô-nhiễm—tính luôn cả ô-nhiễm của/do vô- 
minh (vô minh lậu)—cũng là điều-kiện (duyên) làm khởi sinh vô-rminh. (Có vô- 
minh là có ô-nhiễm; còn ô-nhiễm là còn vô-minh. Hết ô-nhiễm là hết vô-minh; 
hết vô-minh là hết ô-nhiễm). MA nói rằng “sự /ác-động này của vô-minh” nên 
được hiểu có nghĩa là vô-minh trong mọi kiếp hiện-hữu là do tác động bởi vô- 
minh của kiếp hiện-hữu trước đó. Bởi do như vậy, nên mới có kết luận (bởi 
Phật) rằng vô-minh là không có điểm khởi đầu có thể nhận biết được, và do vậy 
VÒng luân-hồi (sarmsara) là không có điểm khởi thủy có thể nhận biết được. ] 
(132) 


288 [“Catparivaffa” nghĩa gốc là: bốn lượt, bốn phiên chuyên, bốn vòng quay; 


tức ứng dụng khuôn mẫu “ Bốn Diệu Để cho từng mỗi uẫn.] (80) 


?# [Lạ thay rằng những bộ kinh Nikãya đã không đưa ra sự phân-tích về sác- 
thân phái sinh từ bốn yếu-tố lớn (tứ đại) (catunnam mahäbhñtãnam upädäãya 
rñpam). Sự phân-tích này chỉ xuất hiện đầu tiên trong W¡ Diệu Pháp Tạng 
(Abhidhamma Piaka), theo đó sắc-thân như vậy gồm có 05 căn cảm-nhận, 04 
đối-tượng cảm nhận [đối-tượng chạm xúc được gán cho 03 trong 04 yếu-tô tứ 
đại, trừ yếu-tô nước], yếu-tỐ không gian, sự quyết-định về tính dục, và dưỡng- 
chất thuộc thân [tức = thức ăn] ... vân vân; coi them CMA 6:2-5. Về đưỡng- 
chất là một điều-kiện (duyên) tạo nên thân thể, mời coi chú thích 18 trong 


492 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lÿ 


Quyền 2. Trong kinh này cái điểu-kiện kế cận tạo ra sự khởi sinh của mỗi uẫn 
thuộc năm uân đã được chỉ ra, tương phản với kinh 22:5 (kinh này) chỉ ra cái 
điểu-kiện xa chung cho tất cả năm uân. Về sự phân biệt 02 loại điều-kiện, mời 
coi lại chú thích số 58 trong Quyền 2.] (81) 


?° [Đoạn (a) này là chỉ bậc học-nhân (sekha), là người đã trực-tiếp biết Bốn 
Diệu Đề và đang tu tập đề chứng ngộ Niết-bàn— đó là sự chẩm-dứt rốt ráo của 
năm-uẩấn. Vì lý do này những bậc học-nhân được cho là “đã có-được chỗ-đứng 
(gãdhanfi) trong Giáo Pháp và Giới-luật này”, chứ chưa phải là những bậc 
toàn-vẹn đã hoàn thành mục tiêu A-la-hán (như được nói chú thích kế dưới).] 
(82) 


?! [Đoạn (b) này mô tả những bậc vô-học nhân (zsekha), tức những A-la-hán. 
Spk giải thích: Họ đã khéo được giải-thoát (suvimnufa) bằng sự giải-thoát của 
thánh quả A-la-hán; những người toản-vẹn (kevalino) là họ đã hoàn thành, đã 
làm hết toàn bộ những bổn phận (tu) của mình. Không có vòng luân-hôi nào để 
mô tả họ (vaffam tesam natthi pafiiapanaya): là không còn vòng luân-hồi nào 
nữa [không còn sự tái hữu tái sinh nào] để mô tả về họ. Nói cách khác, “»òng 
luân-hô?” có nghĩa là cơ-sở (kãrana), vậy là không có cơ-sở nào đề mô tả. Chỗ 


này là chỉ cảnh giới của bậc vô-học nhân (asekha-bhimi, tức A-la-hán). 


- VỀ “người toàn-vẹn” mời coi thêm chú thích số 446 trong Quyển 1. Về ý nghĩa 
*A-la-hán là vượt trên sự mô-tả hay vượt khỏi sự quy-tính”, mời col lại kinh SNÑ 
22:35 và chú thích số 47 của nó. Lời diễn đạt va//am fesam natthi païñãpanäya 
cũng có ghi trong kinh SN 44:06 (Quyên 4); coi thêm kinh dài DNII 63,30-64,1 
(2). Cụm chữ này cũng có thể được dịch là “Không còn vòng luân-hồi cho sự 
hiện-thị (hiện thân, thể hiện) của họ”.] (83) 


? [Sự tiếp-xúc (phassa) xảy ra với đổi-tượng cảm nhận và thức thông qua một 
căn cảm-nhận (giác quan). Khi điêu này xảy ra, những yêu-tô thuộc tâm khác 
khởi sinh, nôi bật nhât là cđn-giác, nhận-thức, và sự cô-ý.] (84) 


?3 [Nguyên văn: Cha cetanäkäyd. Ở đây chữ “sự cô-ý” (tư) đã được dùng đê gọi 
những sự tạo-tác có (hành)! Ở đây có sự khác nhau giữa tên của „ẩn này 
[những sự tạo-tác cố —= hành-uẩn (sankhära-kkhandha)] và thuật ngữ “sự có- 
ý” (tư; cefana). Sự cô-ý (tư) đã được dùng trong định nghĩa về hành- uấn; điều 
n cho thấy uân này (hành-uẩn) có tầm (phạm vi) rộng lớn hơn 04 uấn kia. 
Trong phần Giáo Pháp Cao Học (Vi Diệu Pháp Tạng) và trong các luận giảng 


Chú Thích » 493 


thì hành-uẩn được coi là một “phạm vi bao trừmn” cho việc phán loại tắt cả 
những vếu-tô thuộc tâm trong các bài kinh, ngoại trừ cđm-giác (thọ) và nhận- 
thức (tưởng). Sự cổ-ý (tư) đã được nói ra trong định nghĩa này bởi vì nó là 
thành-tô quan trọng nhất của uẫn này theo định nghĩa này, chứ không phải vì đó 
là một thành phần riêng biệt của uân này.] (85) 


?24 [Thật ý nghĩa chỗ này là: frong khi sự tiếp-xúc (xúc) là điểu-kiện (duyên) kế 
cận làm sinh ra cảm-giác (thọ), nhận-thức (tưởng), và những sự tạo-tác cố ỷ 
(hành) /h? chỉ một mình phân danh-sắc là điều-kiện kế cận sinh ra thức. Điều 
này đã gói gọn thành một ý, như đã được ghi trong kinh SN 22:03 rằng: 04 ấn 
kia là “nhà” của thức. Coi thêm sự liên kết này trong kinh SN 12:65 và 12:67 
(Quyền 2).] (86) 


?5 [Toàn bộ lời bài kinh này, cả phần [I] và [II], cũng nằm trong kinh MN 109.] 
(138) 


?% |Ime ... pañcupädänakkhandhãä chandamilakä Spk giải nghĩa chữ 
chandamulakä (bắt rễ từ tham muốn) là tanhã-chandamilakä (bắt rỄ từ tham 
muốn và dục vọng). Về cách năm-uẩn bắt nguồn từ đục-vọng (ái), co1 lại kinh 
SN 22:05 và chú thích số 30 của nó.] (139) 


sú [Phần hỏi đáp này cũng có trong kinh MN 109, mục 6 và MN 44, mục 6; coi 
thêm kinh SN 22:121. 


- Spk: “Sự dinh-chấp không phải là một với năm- uấn bị dính chấp”: bởi vì năm- 
uân đơn giản được quy gọn thành 'tham- -muốn và nhục-dục'; Ểg: sự dính- 
chấp cũng không phải khác với năm-uẩn bị dinh chấp”: bởi vì không có sự đính- 
chấp nào khác ngoài các uân là một yếu-tô đồng sinh hay một đối-tượng. Khi 
một tâm (ca) có dính dục-vọng xảy ra, thì thể sắc được sinh ra bởi tâm đó là 
thuộc về sắc-uân, và những trạng thái tâm còn lại là thuộc về 4 uân kia: như vậy 
không có sự dính-chấp nào nằm ngoài các uân như những yếu- -tô đồng sinh (với 
uấn). [Ngoại trừ dục-vọng, bởi vì dục- -vọng là cái dính chấp theo các uẫn, và 
một yếu-tố thuộc tâm không thể tự dính chấp vào chính nó]. Rồi, tương tự, cũng 
không có sự dính- chấp nào nằm ngoài các uân như một đối- -tượng, bởi vì khi sự 
dính-chấp khởi sinh nó lấy một uấn làm đối-tượng, chẳng hạn như sắc-uẩn.] 
(140) 


?8 [“Cho sự thể-hiện của uấn sắc-thân” (ripakkhandhassa paññãpanäya). Có 


494 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đê giáo lý 


lẽ nên dịch câu này là “cho sự mô-tả về sắc uấn”. Chữ paññãpana nghĩa gốc là 
sự “làm cho biết, làm cho tháy 4y” và thứ “được làm cho biết, được làm cho tháy” 
bằng cách thê hiện ra hay bừng cách được mô tả (để người ta biết hay thấy). 
(141) 


?° [“Đặc tính vô-ngã” (vô-ngã tướng) là tên bài thuyết giảng thứ hai Phật đã 


khai giảng (cho nhóm năm người bạn tu khổ hạnh với Phật trước đó, có ngài 
Kiều-trằn-như), theo ghi chép trong luận giảng Vin I 13-14 về sự nghiệp truyền 
dạy Giáo Pháp của Phật. Năm vị Tỳ kheo đó là năm người đệ tử xuất gia đầu 
tiên của Đức Phật, những người đó lúc đó vẫn còn là những người đang tu học 
(học-nhân; sekha). Đức Phật đã giảng bài kinh này để dẫn họ đạt tới sự giác ngộ 
thánh quả A-la-hán.] (90) 


3° [Kinh này đưa ra những “luận cứ” của ¿#uyết vồ-ngã (anatä). (¡) Luận cứ thứ 
nhất là bản chất không có cái “ta` (không có bản ngã) của năm uấn dựa trên cơ 
sở chúng là không thể bị điều khiển, không thể bị ảnh hưởng để có thể thực thi 
sự làm-chủ (avasavaitã) đôi với chúng. Nếu thứ gì bản tính là cái “ta` thì nó 
phải bị điều khiển bởi chúng ta; tuy nhiên, bởi vì, chúng ta đâu thể nào uốn ép 
năm uần theo ý muốn của chúng ta, nên chúng cứ bị dính theo sự khổ đau và do 
vậy chúng không thê nào là cái “ta” (ngã) của chúng ta. (1) Luận cứ thứ hai là sự 
lý giải của Phật bắt đầu từ những câu “Các thầy nghĩ sao? ...” Luận cứ này 
chứng minh đặc tính vô-ngã dựa trên 02 đặc tính khác là tô-thirởöE và khổ, một 
cách liên hoàn với nhau.] (91) 


3! [Spk: “nhìn thấy bằng trí-tuệ chánh đúng” (sammappaññaya) là trí-tuệ của 
phân thánh đạo cộng với minh-sát tuệ. Tâm trở nên chán-bỏ (virajjafi) trong thời 
thánh đạo, và được giải-thoát (yửmuccafi) trong thời thánh quả.] (58) 


3% [Spk: Nó ổn định (/hitam) bởi vì không còn việc phải làm thêm nữa; và hài 
lòng (sanfussitam) bởi vì điều gì cần được chứng ngộ đã được chứng ngộ. Lưu ý 
rằng đoạn kinh này đã tạo nên sự chuyền đổi bất ngờ từ những danh từ chỉ định 
vô tính phi cá nhân [mô tả tâm của Tỳ kheo; c7/œm| thành những động từ chỉ 
chủ-thê cá nhân [na paritassati, parinibbäyari, pajãnäii].] (59) 


33 [Spk: lúc này Phật ra khỏi chỗ ân cư là “Hương Thất và đến ngồi bên bờ 
sông Hằng. Phật nhìn thấy một đống bọt-nước trên sông và quyết định “7a sẽ 
làm một bài giảng Giáo Pháp về năm-uẩn” cho những Tỳ kheo đang ngồi xung 
quanh Phật. Bài kinh này là một bài giảng “iệt để tận góc” nhất về bản chất 


Chú Thích » 495 


rồng-không của những hiện-tượng có điễu-kiện (những pháp hữu vi); hình ảnh 
của bản chất rỗng-không đó [đặc biệt trong những ví dụ về đo-ảnh và màn ảo- 
thuậï] đã được vận dụng bởi những nhà tư duy Phật giáo thời sau Phật, nhiều 
nhất là những người theo Trưng Quản Luận (Mãdhyamika). Một số hình ảnh ví 
dụ cũng được thấy trong các kinh khác, chẳng hạn như trong Dhp 46, Dhp 170. 


- Trong bối cảnh của Phái giáo tiền thân, những ví dụ này đã được xử trí một 
cách cân thận. Chúng không được nói ra với chủ ý như một “quan-điểm hư ảo” 
về thế giới, mà chỉ để chỉ ra rằng: '»ững quan-niệm của chúng ta về thế giới” 
và “những quan-niệm về sự hiện-hữu của chúng ta` phần lớn là bị méo mó 
xuyên tạc bởi “tiến trình nhận-biết” của chúng ta mà thôi. Giống như đo-ảnh và 
màn do-thuát là dựa trên những thứ có thật trong đời thật —như cát có thật trong 
sa mạc, những dụng cụ có thật của nhà ảo thuật —cũng tương tự vậy, những 
quan-niệm sai lầm phát sinh từ một cơ-sở khách quan có thật, đó là năm-uẩn; 
nhưng khi được nhìn thấy thông qua một cái tâm bị tùy thuộc vào sự méo mó 
đảo điên thuộc về khái niệm, thì năm-uâẩn hiện ra theo một cách sai lệch khác 
hẵn với “bản chất thực” của chúng”. Thay vì được thấy là vô-/zờng và vô-ngã 
(đúng như chúng thực là) thì chúng lại được (con người) nhìn thấy như một 
thực-thê tự tính và như một “bản ngã” thường hằng. ] (188) 


3 [Spk chú giải rất dài về cách thê-sắc (sắc-thân) giống như một đồng bọt-nước 
(phenapinda). Tôi chỉ dẫn ra những câu chính: vì đống bọt-nước không có thực 
chất (szra) gì, sắc-thân cũng không có thực chất nào là thường hằng, chắc chắn, 
ồn định, hay một thực ngã; vì đống bọt-nước có đầy lỗ rỗng và nứt nẻ và làm 
nơi trú ân cho nhiều vi thứ vi sinh (ấu trùng, vi trùng nằm trong đó), thân người 
cũng giống vậy; vì đồng bọt-nước tới lúc giãn ra cũng là tan vỡ, thân người cũng 
giống vậy, cũng bị nghiền nát trong miệng của thần chết. Sự chú giải của Spk 
cũng có trong Vibh-a 32-35. | (189) 


S [Spk: Một bong-bóng nước (b„bbu/a) là yếu ớt mong manh và không thê 
nắm bắt được, vì nó sẽ vỡ tan ngay khi đụng vào; cũng giống như cảm-giác là 
yếu ớt mong manh và không thể nắm bắt được như thứ gì thường hằng và chắc 
chắn. Khi bong-bóng nước khởi sinh là lập tức vỡ tan khi có giọt mưa rớt xuống 
nó, cũng giống như cảm-giác: 100,000 &o/i cảm-giác khởi sinh và chấm dứt 
trong khoảng khắc bằng một cái búng ngón tay [1 &of = 10 triệu]. Vì bong-bóng 
nước khởi-sinh tùy thuộc vào những điều-kiện (duyên), cảm-giác cũng khởi-sinh 


496 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lÿ 


tùy thuộc vào một cơ-sở cảm-nhận (giác quan), một đối-tượng, những ô-nhiễm, 
và sự tiêp-xúc.] (190) 


3 [Spk: Nhận-thức giống như ảo-ảnh (zarfcikã) theo cái nghĩa nó là không có 
thực chất, bởi vì không thể nắm lấy một ảo-ảnh để uống hay tắm hay đồ vào 
bình. Vì ảo-ảnh đánh lừa, nhận-thức cũng đánh lừa gấp bộ lần như vậy, nó dụ dỗ 
người ta có ý nghĩa đó là một đối tượng đầy màu sắc, đẹp đẽ, đáng thích, và 
thường (mà thực ra là ngược lạt). | (191) 


3 [Nguyên văn chữ cuối: aku&kukajätam. Spk: Không có lõi cứng phát triển ở 
bên trong (ao asafjataghanadandakam).] (192) 


3% [Ví dụ thân-cây-chuối này cũng được dùng trong kinh MN 35, mục 22, 
nhưng để diễn đạt một giáolý khác Spk: Vì một /hân cây-chuối 
(kadalikkhandha) chỉ là một sự lắp-ráp nhiều lớp lớp vỏ xơ mềm, mỗi lớp mỗi 
đặc tính, cũng giống như tập-hợp những sự tạo-tác cố ý (hành uẫn) chỉ là một sự 
lắp-ráp nhiều hiện-tượng, mỗi hiện-tượng mỗi đặc tính.] (193) 


3 [Spk: 7hức giống như màn ảo thuật (mãyä) theo nghĩa nó là không thực, 
không thực chất, và không thể nắm bắt được. 7c thậm chí còn biến đổi và 
biến hóa siêu nhanh hơn cả ảo-thuật hay ảo-tưởng. Vì nó tạo cảm-tưởng rằng 
một người đến đi, đứng ngồi, VỚI Cùng một cái tâm, nhưng /c ra trong mỗi 
hành vi đến, đi, đứng, ngồi với cùng mỗi tâm khác nhau. 7c đánh lừa gấp 
muôn vàn lần hơn cả màn ảo-thuật. 


- Mời đọc thêm một bài luận hiện đại giảng giải một cách song hành như vậy về 
“bản chát đánh lừa” của thức, cũng được giảng giải dựa trên ví dụ này, bởi nhà 
sư Ñãnananda, trong quyên “4o Thuật Gia của Cái Tâm”, trang 5—7.] (194) 


3! [Spk: trong kinh này đang nói về 03 loại sự hoàn-toàn hiểu (liễu ngộ): (1) sự 
hoàn-toàn hiểu về những điều đã biết (đã biết bởi nhiều người, hiển nhiên, phô 
quát), (H) sự hoàn-foàn hiểu nhờ sự suy-xét kỹ lưỡng, và (11) sự hoàn-toàn hiểu 
là sự dẹp-bỏ. Mời col lại thêm chú thích số 36 trong Quyền 1 và chú thích số 42 
ở kinh SN 22:24 (Quyền 3) về chữ này.] (11) 


3! [Kinh này thường được gọi là “Kinh Lửa”, là bài thuyết giảng thứ ba của Đức 
Phật sau khi giác-ngộ, như đã được ghi lại trong Luật Tạng, Vin I 34-35. Theo 
Luật Tạng, 1.000 Tỳ kheo này trước đó đã từng là những khổ sĩ để tóc búi 


Chú Thích s 497 


(/afila) đi tu đưới sự dẫn dắt của 03 anh em nhà Ca-diếp (Kassapa). Phật đã 
chuyền hóa họ bằng một loạt những điều thằn-diệu (bằng thần thông), sau đó 
giảng cho họ bài kinh này. Bài kinh này được gọi là “kinh lửa” vì những Tỳ 
kheo này trước kia từng là những khổ sĩ thờ thần lửa (nên Phật đã dùng hình ảnh 
“lửa đốt cháy” để thuyết giảng cho họ). Toàn bộ câu chuyện này cũng được ghi 
trong Luật Tạng, Vin I 24-34; mời đọc thêm quyền “Cuộc Đời Của Đức Phát” 
của nhà sư dịch giả Ñãnamoli, trang 54-60, 64-69. 


- Spk chú giải như vầy: Sau khi dẫn 1.000 Tỳ kheo đến (nơi được gọi là) Đầu 
Của Gayä (không rõ chữ 'đâu" ở đây là chỉ “thủ phủ của vùng Gayä' hay là 
“đầu núi Gayä`?), đức Thê Tôn đã suy xét: “Loại thuyết Pháp nào sẽ thích hợp 
với họ?” Rồi đức Thế Tôn nhận ra trước kia họ đã từng thờ cúng thần lửa buôi 
sáng và buổi tối. Vậy ta sẽ dạy họ 72 cơ-sở cảm-nhận (12 xứ) đang bốc cháy và 
đốt cháy. Theo cách như vậy họ sẽ có thê chứng quả A-la-hán.” Trong kinh này 
sự đói-cháy là nói về đặc-tính “khổ”.] (13) 


32 [Nibbänasappäyam patipadam (các đường lỗi thích hợp đề chứng ngộ Niết- 
bàn). Spk chú giải: (đó là) sự fu-tập (à) hữu ích (upakarapatipada), thích họp, 
để đạt được (chứng ngộ. đạt tới) Niết-bàn.] (147) 


313 [Giống ví dụ trong kinh SN 22:95 (Quyền 3) (và nhiều kinh khác).] (169) 


3! [Spk giải thích: sự đa-dạng của những yếu-tó: là bản chất vốn đa dạng của 
những hiện-tượng; những hiện-tượng được gọi là “yếu-£” (giới) theo nghĩa 
chúng có một bản chất cố hữu bao gồm sự trồng- không (tánh không) và sự 
không có một “người” nào (nissattaftha-sunnatafthasa okhatena sabhava{thena 
dhatn tỉ laddhanamanam dhammana1nụ nãnãsabhäãvo dhaãtunãnaffam).| (223) 


315 [Spk: Yếu tổ mất (nhãn giới) là tính cảm nhận của mắt (cakkhupasäda), yếu 
tô hình-sắc (sắc giới) là đỗi-tượng vật chất; yếu tố thức-mát (nhãn-thức giới) là 
tâm dựa trên tính cảm nhận của mắt (cakkhupasädavatthukam cifam). Tương 
tự, 04 yếu tô giác-quan kia, những đối-tượng của chúng, và những thức của 
chúng cũng được giải thích tương ứng theo cách như vậy. 


- Yếu tô tâm (tâm giới; manodhaiu) là 03 yếu tố tâm [Spk-p{: gồm 02 tiếp-nhận 
(sampaficchana) những yếu tố tâm và yếu tố tâm chức năng [= những tâm 
(cửa) hướng ra năm- -cửa]. Yếu tô những hiện-tượng thuộc tâm (tâm pháp giới; 
dhanmadhau) là gồm 03 uân——cảm-giác, nhận-thức và những sự tạo-tác cô ý 


498 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đê giáo lÿ 


(thọ, tưởng, hành)—và sắc vi tế, và Niết-bàn. Yếu tổ thức-tâm (tâm thức giới) là 
tất cả thức-tâm [Spk-pt: thuộc 76 loại]. 


- Những định nghĩa chính xác như vậy về những yếu-tố (giới) không được tìm 
thấy trong các bộ kinh. Có lẽ nguồn xưa nhất của những định nghĩa về 78 yếu-fố 
là Vibh 87-90. Những thứ này đều chỉ có ghi trong Abhidhamma-bhäjaniya, 
điều đó hàm nghĩa rằng những người kết tập Vibh đã coi 18 yếu-tố là hạng-mục 
đúng của ƒ¡ Diệu Pháp (Abhidhamma) chứ không phải thuộc về các kinh. Sự 
thảo luận về những điểm thuộc luận giải cũng có ghi trong Vism 484-90 (Ppn 
15:17-43) và Vibh-a 76-82. 


- Những “fính cảm-nhận” (pasada) là những loại hiện-tượng vật chất, nằm trên 
những bộ phận thô tế, đặc biệt nhạy cảm để tiếp thu những đôi-tượng cảm nhận. 


- Cả Vibh-a và Vism đều đóng khung những chú-giải của mình về cơ sở lý 
thuyết theo Vị Diệu Pháp về fiến-trình nhận-biết, chúng mặc dù chỉ nằm trong 
các luận giảng nhưng dường như đã có sẵn bên dưới sự phân-loại những citta 
trong V¡ Diệu Pháp. Tuy nhiên, mô hình này rõ ràng là có sau các bộ kinh 
Nikãya, và sự cô gắng của Spk để dung hòa 02 luận điểm nhiều lúc tỏ ra là sự cỗ 
ý sắp đặt. 


- 05 loại £hức giác quan (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân) là những ca thực hiện chức 
năng thô sơ của tiến-trình nhận-biết về đối-tượng giác quan. Trong 03 yếu-rổ 
tâm thì yêu tô “chức năng” (kiriya) là cita đầu tiên của tiến-trình, nó chỉ hướng 
tới đốitượng và do vậy được gọi là (bức hướng ra năm-cửa 
(pancadvaravajjana-cirfa). Thức này được theo sau bởi một (hức giác quan phù 
hợp (như /c-mất ...), một cita thuộc nghiệp quả có thê là thiện quả hay Đất 
thiện quả; như vậy 05 thức giác quan trở thành 10. Tiếp đến là £hức tiếp nhận 
(sampaficchana-cifa), nó “nhặt lấy' đối-tượng để soi xét kỹ thêm; đây là một 
“yếu tÕ tâm” (tâm giới) và không thuộc quả thiện hay quả bắt thiện. Tiếp sau nó 
là một £hức điểu-tra (sanfrana-ciffa) khởi sinh, đó là một c¡?a thuộc quả thiện 
hay quả bất thiện (nó) điều tra đối-tượng; rồi tới một fhức quyết-định 
(votthapana-ciia), đó là một cia chức năng (nó) định nghĩa đối-tượng; và rồi 
tới một chuỗi cửa được gọi là javana (tốc hành tâm), nó sẽ tạo nên một phản 
ứng thuộc quả thiện hay quả bất thiện đối với đối-tượng [hoặc trong trường hợp 
A-la-hán thì nó chỉ là mọt phản ứng thuộc chức năng mà thôi]. Tiếp theo chuỗi 
này là một hức đăng ký (tadãrammana), đó là một cia thuộc quả (nó) lưu ký 


Chú Thích s 499 


cái cảm tưởng về đối-tượng trên dòng liên-tục của tâm. Tất cả những cửa từ 
thức điêu-tra trở đi đêu là yếu f6 thức-tâm (tâm thức giới), nó có 76 loại. 


- Ở cửa tâm thì tiến-trình có khác: nó bắt đầu bằng fhức hướng ra cửa-tâm 
(manodvärävajjana-citta), lập tức theo sau là một chuỗi javana (tốc hành tâm). 
Vệ chi tiệt, coi thêm CMA 1:8-10, 4:1—23. 


- Yếu tô những hiện-tượng thuộc tâm (pháp giới; dhammadhãiw) không nhất 
thiết là đối-tượng của yếu ứố thức-tâm (tâm thức giới), vì một người có thể giả 
định nó là vậy bằng cách đồ đồng với những giác quan khác. Cùng với đối- 
tượng của thức-tâm, nó gồm có tất cả cảm-giác, nhận-thức, và những yếu- -tố cố- 

ý (tư) đi kèm theo thức trong tiến-trình nhận-biết. Như vậy nó thuộc về cực chủ- 
thể của hành vi nhận-biết cũng nhiều như thuộc về cực đối-tượng. Coi riêng chỗ 
này trong CMA, Bảng 7.4.] (224) 


319 [MA: Sự không lơ là trí-tuệ ở đây được giải thích theo cách diễn đạt bằng “sự 
thiên về những yếu-tố°. Sự phân tích những yếu-tô ở đây là giống hệt trong kinh 
MN 28, mục 6, II, 16, 21 và kinh MN 62, mục 8-12.] (1272) 


3 [MA chú giải: Đây là yếu-tô thứ sáu, “ch còn lại thức” có nghĩa là nó chưa 
được giảng giải bởi Phật và chưa được thấu nhập bởi Pukkusäti. Ở đây thức 
được giảng giải là loại thức hoàn thành cái công VIỆC “thiên quán mỉnh-sát về 
những yếu-tổ'. Dưới tiêu đề của thức, sự quán sát về cảm-giác (thọ) cũng được 
đưa vào. |] (1273) 


3! [Đoạn này chỉ ra sự điều-kiện (nhân duyên) của cảm-giác và sự vô-thường 
của khi nhân duyên của nó châm dứt. (còn duyên thì còn, hêt duyên thì hêt).] 
(1274) 


3!° [Luận giảng Spk chú giải rằng: Khi nói: “Do có vô-minh là điểu-kiện (duyên) 
nên có những sự tạo-tác cố ÿ (hành)” thì nghĩa của nó nên được hiểu theo 
phương pháp như vầy: “Chính là vô-minh và nó là một điểu-kiện (duyên), nghĩa 
là 'vô-minh-là-điều-kiện) (avử7a ca sã paccayo cã tỉ avjJjapaccayo). Thông qua 
“yô-minh-là-điểu-kiện" nên những sự tạo-tác cố ÿ (hành) đi đến hiện thành 
(0asmã avj7ãpaccaya saikharä sambhavani).” Sự chú giải này cho thấy rằng 
động từ sambhavami, chỉ nằm ở cuối cùng của toàn bộ vòng duyên- khởi, nên 
được dùng đề kết nối với những phần nhân-duyên nối tiếp nhau. 12 yếu tố nhân- 
duyên của công thức này sẽ được phân tích kỹ hơn trong kinh tiếp theo. Cuối 


500 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lÿ 


đoạn này, Ee ghi là ayam vuccati bhikkhave samuppädo, nhưng đây chắc hắn là 
lỗi ghi chép, vì cả Be và Se đều ghi là paficca-samuppäado.] (L) 

3° [Nguyên văn cả câu này: Thửã va sã dham dhammaftthiatä 
dhammaniyämatä idappaccayarä. Spk giải thích: Yếu-tố đó (sĩ dhãu), là bản 
chất có hữu của những điều-kiện (paccayasabhäva), vẫn luôn tồn tại; không bao 
giờ có chuyện sự sinh-ra không phải một là điều-kiện (duyên) dẫn tới sự già- 
chết (vì không sinh ra thì đâu có già đi và chết). Hai thuật ngữ kế tiếp cũng hàm 
chỉ cái tính nhân-duyên như vậy. Bởi vì, những hiện tượng đã khởi-sinh tùy 
thuộc (paccayena hỉ paccayupppannä dhammä tithanti) có mặt là do có điều- 
kiện (duyên), cho nên bản thân tính điều-kiện (lý nhân-duyên) đó được gọi là sự 
chắc-chăn của Giáo Pháp (dhammafthitat4). Điêu-kiện cô định [hay quyết định] 
những hiện-tượng tùy thuộc (paccayo dhammeniyameri); do vậy nó được gọi là 
đường lối cô-định của Giáo Pháp (dhammaniyämatä). Tính điểu-kiện (nhân 
duyên) rõ ràng cụ thể là chỉ một những điều-kiện rõ rệt cụ thể dẫn tới sự già- 
Chết... 


- Spk-p{ nói thêm (đại ý như vây): ... đây là nguyên lý (chân lý, lẽ thực, sự thật) 
cho dù có Như lai khởi sinh hay không, Như Lai không tạo ra điều đó, sự già- 
chế: hiền nhiên sẽ xảy ra sau khi có sự sửnh-ra là điều-kiện (duyên) của nó. Như 
Lai chỉ là người khám phá ra nguyên lý này, và đi tuyên thuyết cho chúng sinh 
biết, chứ Như Lai không chế tạo ra nó ...] (51) 


3! [Cụm chữ cuối íinh thức (giác ngộ) tới điều này và đột phá tới điều này 
(abhisambujjhafi abhisameri). Động từ trước, được dành cho sự giác-ngộ của 
Phật, là động từ tha cách. Như vậy tôi dịch là “nh thức tới (đối tượng)”, mặc dù 
có thê theo cách khác mà tôi thường dịch các chữ từ động từ ø„jjhari để diễn tả 
nghĩa “sự giác-ngộ”. Abhisameri là động từ tương ứng với chữ abhisamaya, mời 
coI lại trong chú thích 13 của kinh 12:10.] (52) 


322 [Ngay chỗ này, Se có ghi chú cuối trang để giải thích rằng: (¡) câu này [“Vậy 
đó, này các Tỳ kheo, tính thực-tại trong điều này ...”] nên được đưa vào mỗi 
đoạn (mắc xích) nói về những mối liên-hệ nhân-duyên; và (ii) mỗi đoạn (mắc 
xích) tiếp theo nên bắt đầu bằng câu [“cho dù có sự khởi sinh của những Như 
Lai hay không ... `]. 


3 [Tính thực-tại (tathatä), sự không sai-lầm (avitathafa), sự không-thể khác 
(anannathara).| (54) 


Chú Thích * 501 


34 [Băng trí-tuệ chánh đúng (sammappaññäya). Spk giải nghĩa đó là: bằng trí- 


tuệ của đạo cùng với sự mìinh-sát (savipnassanaya magseapañnaya).] (5Š) 


35 [16 sự nghi-ngờ đã được đề cập trong kinh MN T8,4—15 (2) (người dịch thấy 
là kinh MN 2, mục 7). Thảo luận chỉ tiết về sự đẹp-bỏ chúng, mời coi Vism 599 
(Ppn 19:5—6) và Vism 603-605 (Ppn 19:21—27) ... ] 


- (Hai đoạn kết này có nghĩa là: khi người tu đã nhìn thấy rõ “sự khởi-sinh tùy 
thuộc” (lý duyên khởi) trong tất cả mọi sự, thì người đó nhìn thấy không có một 
cái 'ta' hay “ngã hay “linh hồn' cố định hay độc lập nào trong quá khứ và 
chuyên kiếp từ kiếp quá khứ tới hiện tại và tương lai. Như vậy thì đâu còn 
những câu hỏi hay nghỉ vấn như vậy nữa.) (56) 


329 [S-biết về nguyên-lý: nguyên văn là Dhamme-ñãna (sự-biết về Giáo Pháp). 
Spk giải thích chữ Dhamưna (Giáp Pháp, nguyên lý, chân lý) ở đây chính là Bốn 
Diệu Để (catusaccadharmma), tức cũng chính là = giáo pháp về sự-biết của đạo 
(magga-fñana-dhamma).| (102) 


3 [Nguyên văn cả đoạn chữ này: lminã dhammena dilthena viditena akãlikena 
paftena pariyogalhena. Lưu ý, một loạt các phân từ ở đây là tương ứng chính 
xác với công thức mô tả về một người đã đạt tới “sự-thấy của Giáo Pháp” 
(dhammacakkhu), đó là: dihadhammo, paldadhammo, viditadhammo, 
pariyosalhadhammo (đã nhìn thầy Giáo Pháp, đã chứng đắc Giáo Pháp, đã 
hiểu được Giáo Pháp, đã thông thấu Giáo Pháp”; ví dụ này cũng được ghi trong 
kinh DN I 110,14—15). Điều này hàm ý rằng Giáo Pháp mà bậc thánh Nhập-lưu 
đã nhìn thấy chính là “sự &khởi-sinh tùy thuộc” (lý duyên-khởi). Suy luận này 
cũng được xác nhận thêm bởi đoạn kết thúc của bài kinh này. 


- Spk ở đây coi chữ akZlikena là một tính từ độc lập bố nghĩa cho chữ 
dhammena và giải thích điều đó có nghĩa con-đường đạo tạo ra đạo quả tức thì 
ngay sau khi người tu thâm nhập được nguyên-lý này, không cần phải quá giang 
thời gian nào nữa (kjci kãalam anaHikkamiva paRHvedhananfaram yeva 
phaladäyakena). Tuy nhiên, khi luận giải về bài kinh SN 42:11, trong đó cũng 
có ghi những câu kinh này, thì Spk lại giải thích chữ aka//kena là một trạng từ 
chỉ cách thức được dùng đề ghép vào chữ paz/rena [coi thêm chú thích thứ hai 
trong kinh SN 42:11]. Tôi cũng hiểu chữ akalikena trong đoạn kinh hiện tại theo 
cách y hệt như vậy; nếu không thì rất khó để nhìn thấy tại sao nó lại nằm ở khúc 
giữa của một dãy các phân từ quá khứ như vậy. Hơn nữa, do chữ này mô tả mối 


502 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lÿ 


quan hệ giữa các sự kiện theo thời gian như sinh và già, nên cách diễn dịch nó 
chung chung theo nghĩa “phi thời gian” là hoàn toàn không thỏa đáng. Cái nghĩa 
đáng có trong ngữ cảnh này là “không liên quan (không cần) một đoạn thời gian 
nào”, tức là “tức thì”, để bô nghĩa rằng đó là sự hiểu biết về cái mỗi liên-hệ 
nhân duyên giữa các yếu-tố nhân duyên, chứ không phải hiểu biết về bản thân 
các yếu-fố nhân duyên đó. Lý ở đây là: sự-biết là vấn đề của một sự trải nghiệm 
trực tiếp “nhìn thấy được”, hay “trực quan”, hơn là suy lý hay suy luận.] (103) 


38 [ S- biết về tính kế-thừa: nguyên văn là anvaye ñãna. Spk chú giải: sự-biết về 
tính kế-thừa này là hệ quả của sự-biết về nguyên-lý; đây là một tên gọi cho loại 
trí-biết nhờ quán chiếu lại [coi lại chú thích số 68 ở kinh 12:23]. Không thể nào 
áp dụng phương pháp này cho quá-khứ và tương-lai bằng phương tiện giáo-lý 
(dhamma) Bốn Diệu Để hay bằng trí-biết của thánh đạo, nhưng khi 04 thánh 
đạo đã được thâm nhập bởi frí-biết của thánh đạo, thì trí-biết nhờ quản chiếu lại 
sẽ theo đó xảy ra, và người tu áp dụng phương pháp này bằng phương tiện đó. 


- Tuy nhiên, sự chú giải này khó mà tương thích với sự luận giải của Vism 676 
và những luận giảng khác về loại frí-biết do quán chiếu lại là sự-biết về thánh 
đạo và quả đã chứng đắc được, về những ô-nhiễm đã trừ bỏ, những ô-nhiễm còn 
tồn lại, và Niết-bàn. Thay vì vậy, lời kinh ở đây chỉ có nghĩa là một sự suy-luận 
được áp dụng cho quá khứ và tương lai, dựa trên sự thấy-biết tức thời về rính 
điểu-kiện (nguyên lý nhân duyên) vận hành giữa các cặp yếu-tố (mắc xích nhân 
duyên). 


- Đoạn kế sau “... /hì người đó được gọi là một đệ tử thánh thiện đã thành tựu 
về cách-nhìn ... là người đang đứng vững chặc ngay trước cửa bước vào sự Bát 
1 cũng có ghi ở đoạn kêt của các kinh 12:27, 12:28. 


- Spk nói rằng: ở đây là đang nói về frú xứ của học-nhân [trước đóỏj của một A- 
la-hán (khimasavassa sekhabhimi) (là học nhân trước khi thành vô-học nhân), 
dựa vào đó luận giảng Spk-pt đã chỉ ra đây là: khoảng-khắc của thánh đạo tối 
cao (ageamaggakhana).| (104) 


3 [Nguyên văn câu này là: Dvayanissito khvãyamn Kaccäna loko yebhuyyena 
atthitan c` eva natthitan ca. Spk giải thích: “Hầu hết" (yebhuyyena) có nghĩa là 
phần lớn đại chúng, ngoại trừ những thánh nhân (ariyapuggala). Ý-niệm về sự 
hiện-hữu (atthita) là tư tưởng trường tồn (sassaia), thường kiến; còn ý-n„iệm về 
sự không hiện-hữu (naffhii4) là tư tưởng tự diệt hay diệt vong (uccheda), đoạn 


Chú Thích * 503 


kiến. Spk-p{ giải thích: ý-z¿ệm (quan niệm, khái niệm) iện-hữu là tư tưởng 
trường tồn bởi vì nó cho rằng toàn thể thế giới [của sự hiện-hữu cá thể] (như 
“chúng sinh”, 'con người) là tồn tại mãi mãi. Còn ý-r„iệm không hiện-hữu là tư 
tưởng tự diệt hay diệt vong bởi vì nó cho rằng toàn thê thế giới không tôn tại 
[mãi mãi] mà sẽ bị hủy diệt. Dựa như theo quan-điểm của những chú giải như 
vầy thì sẽ sai lệch nếu chỉ dịch 02 chữ ar/hiã và natthiiã đơn giản là “sự hiện- 
hữu” và “sự không hiện-hữu” rồi cứ mặc nhiên [như chuyện đã rồi] rằng Đức 
Phật đã từ chối tất cả những quan-niệm mang tính bản thể này như vốn dĩ là 
không hợp lệ và không đúng. Ví dụ, lời Phật nói trong kinh SN 22:94 cho thấy 
Phật đã không ngần ngại nói những lời tuyên bố với những thông tin rõ ràng về 
tính bản thể nêu được yêu cầu tuyên bố. Trong đoạn kinh chúng ta đang đọc thì 
chữ a/hi14 và nafthifa là những danh từ trừu tượng được tạo từ những động từ là 
afthi và nafthi. Như vậy những giả định siêu hình hàm chứa trong những sự trừu 
tượng đó mới là vấn đề đúng sai, chứ không phải những sự mô tả về sự hiện-hữu 
hay sự không hiện-hữu. Tôi đã cố gắng chuyền tải nghĩa của sự trừu tượng siêu 
hình đó, được chuyền tải trong tiếng Pãli bằng đuôi chữ -/Z, bằng cách diễn dịch 
hai chữ lần lượt là “ý-ziệm về sự hiện-hữu” và “ý-niệm về sự không hiện-hữu”. 
Về 02 cực đoan đã bị từ chối bởi Đức Phật trong kinh SN 12:48 và bị từ chối 
bởi giáo lý của Phật về “sự khởi-sinh và biến-diệt của thế giới trong kinh SÑ 
12:44. Không may là chữ a#jitã và bhava đều phải được dịch giống nhau là “sự 
hiện-hiữu”, chỗ này cần chỉ ra rõ sự thật rằng trong tiếng Pãli chúng bắt nguồn từ 
những gốc từ khác nhau. Chữ z#i là ý-niệm về sự hiện-hữu fheo nghĩa trừu 
tượng, còn chữ 2#zva là sự hiện-hữu cá thể cự /hể (theo nghĩa hữu sinh, có mặt, 
có sống) trong một trong 03 cõi hiện- hữu. Đề đánh dấu sự khác biệt của 02 chữ 
này, chữ bhava đã được dịch là “sự sống, sự có mặt, hay sự hữu sinh”. ] (29) 





33° [Spk: Nguôn-gốc của thể giới: là sự sản sinh của thể giới của những sự tạo- 
tác. Không còn tư tưởng (ý niệm) về sự 'không-hiện-hữu` đối với thể giới: là 
không xảy ra trong người đó quan-điểm diệt-vong (đoạn kiến) có thê khởi sinh 
đối với những hiện-tượng được sản sinh và được làm cho hiện thị trong thế giới 
của những sự tạo-tác, họ cứ chấp rằng “chứng không hiện hữu”. Spk-pt: Quan- 
điểm diệt vong (đoạn kiến) có thê khởi sinh đối với thế giới của những sự tạo-tác 
như vây: “Do có sự diệt vong và hủy diệt của những chúng sinh ngay tại nơi 
chúng có mặt, nên sẽ không có sự hiện-hữu trường tồn hay những hiện-tượng 
trường tồn." Điều này gồm cả cách-nhìn sai lạc (tà kiến), sau khi những sự tạo- 
tác đó là đối-tượng của nó, cách-nhìn đó chấp rằng: “Không có chúng sinh nào 
là (chúng sinh) được tải sinh.` Cách-nhìn đó không xảy ra trong người tu đúng: 


504 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đê giáo lý 


bởi người tu đó đang nhìn thấy bằng sự-hiểu đúng đắn rằng () có sự sản sinh và 
sự bắt nguôn của thế giới của những sự tạo-tác tùy thuộc vào những điểu-kiện 
đủ loại đủ kiểu như: nghiệp, sự vô-minh, dục-vọng ..., cho nên cái quan-điểm 
diệt-vong đó không còn xảy ra, vì người đó nhìn thấy sự sản sinh liên tục không 
giản đoạn của những sự tạo-tác. 


- Spk: Sự chẩm-dứt của thế giới: là sự tan hoại (bhaoga) của thê giới. Không 
còn tư tưởng (ý niệm) về sự hiện-hữu đối với thế giới: là không xảy ra trong 
người đó quan-điểm bắt-diệt (thường kiến) có thể khởi sinh đối với những hiện- 
tượng đã được sản sinh và được làm cho hiện thị trong thế giới của những sự 
tạo-tác, họ cứ chấp rằng “chúng luôn hiện hữu mọi lúc mọi thời”. Spk-p{: Quan- 
điểm bắt-diệt (thường kiến) có thê khởi sinh đối với thế giới của những sự tạo- 
tác, coi nó là tồn tại mãi mãi, từ sự sợ-hãi rằng cái “danh-tính” trong sự liên-tục 
không gián đoạn (như dạng “linh hồn') sẽ bị tác động bởi quy luật nhân-quả. 
Nhưng cái quan-điểm đó không còn xảy ra trong người đó; bởi người đó nhìn 
thấy (TD có sự chấm-dứt của những hiện-tượng khởi sinh liên tục và sự khởi- 
sinh liên tục của những hiện-tượng mới, cho nên cái quan-điểm bắt-diệt đó 
không còn xảy ra trong người đó. 


- Spk: Thêm nữa, “„guôn-gốc của thế giới” là tính điều-kiện (nhân duyên) theo 
trình tự trực tiếp (anuloma-paccayäkãära); còn “sự chấm-dứt của thế giới” là 
tính điều-kiện (nhân duyên) theo trình tự đảo ngược (pa/iloma-paccayäkära). 
[Spk-pt: “7ính nhân duyên theo trình tự trực tiếp” [chiêu khởi sinhj là sự tác 
động nhân duyên của những điều-kiện tạo ra hệ quả; còn “nh nhân duyên theo 
trình tự đảo ngược” [chiêu hoàn diệtJ là sự chấm-dứt những hệ quả đó bằng 
cách chấm dứt những nguyên-nhân.] (') Vì nhìn thấy cái “sự ứùy-thuộc mà-cớ' 
(duyên sinh, duyên khởi) của thế giới, người nhìn thấy sự không kếi-thúc của 
những hiện-tượng đã khởi-sinh tùy duyên (những pháp duyên khởi) bởi do sự 
không kết-thúc của những điều-kiện của chúng, cho nên cái quan-điểm diệt- 
vong đó, vốn từng khởi sinh trong người đó, giờ không còn xảy ra nữa. Và, (1!) 
vì nhìn thấy có sự chẩm-đứt của những điều-kiện (duyên diệt), khi người nhìn 
thấy sự chấm-dứt của những hiện-tượng đã khởi-sinh tùy duyên (những pháp 
duyên khởi) bởi vì có sự chẩm-đứt của những điều-kiện của chúng, cho nên cái 
quan-điểm bắt-diệt đó, vốn từng khởi sinh trong người đó, giờ không còn xảy ra 
nữa. 


Chú Thích * 505 


- (Những cách nhìn nhận như (7) và (17) là khoa học, đúng đắn, và hiện thực, nhờ 
đó một người hiểu và thấy 02 lẽ-thực này sẽ không bị rớt vào cực đoan đoạn- 
kiến (trước sau gì cũng diệt vọng, chết là hết) và cực đoan /#zởng-kiến (có “linh 
hồn' cố định của “ta' là bất diệt, chỉ đi chuyên từ kiếp này sang kiếp khác).] (30) 


33! [Tôi chọn câu này theo cách ghi phối ghép của Be và Se là: „payupädän- 
đbhinivesavinibaddho. Tôi chọn đuôi chữ upay- từ Be [Se và Ee ghi: „ãy-] và 
chọn đuôi chữ -vinibaddho từ Se [Be và Ee ghi: -vinibandho]... Spk giải thích: 
mỗi trong 03 danh từ —sự đính-líu, sự dinh-chấp, và sự cô-chấp— đều xảy ra 
theo cách của (do) dục-vọng và những tà-kiến (anhã, di/hi), vì thông qua 
những dục-vọng và tà-kiến này nọ một người mới dính líu, dính chấp, và cố 
chấp theo những hiện-tượng của 03 cõi là (có) cái “2” (ngã) và “cởa-ra` (ngã 


sở).] (31) 


33 [Nguyên văn cả cầu này: Tan cãyđm upayupadanam cefaso adhifthanam 
abhinivesanusayamnu na upefi na upadiyati nãdhifthati “aftã me” tí. Tôi đã được 
giải tỏa khỏi sự khó khăn về cú pháp của câu này nhờ sự trợ giúp của luận giảng 
Spk; Spk đã giải nghĩa chữ ayam là “người thánh đệ tử này” (ayam 
ariyasävako, thánh thỉnh văn này). Spk nói dục-vọng (ái) và những quan-điểm 
này nọ (tà kiến) cũng được gọi là những quan-điểm này nọ của tâm (adhifthäna) 
bởi chúng là nền tảng cho cái tâm [bất thiện] và cũng được gọi là “ø#ững sự cố- 
chấp và những khuynh-hướng tiềm ẩn” (abhinivesänusaya) bởi chúng cỗ chấp 
theo cái tâm và nằm tiềm ấn (tùy miên) trong cái tâm. Spk kết nối động từ 
adhifthäti với chữ theo sau là “aã me” và tôi cũng làm theo cách diễn dịch này 
trong bản dịch của tôi. | (32) 


333 [Spk giải thích sự khổ (dukkha) ở đây đơn giản là chỉ “năm-uẩn bị dính- 
chấp” (năm-uân chấp thủ, năm thủ uẫn); (pancupädänakkhandhamattam eva). 
Như vậy cái mà người thánh đệ tử nhìn thấy, khi người đó quán chiếu về sự 
hiện-hữu cá thể của mình, không phải là cái “4” hay “bản ngã của ta` hay “một 
người có thực chất tự tính" mà đó chỉ là một sự lắp-ráp của những hiện-tượng có 
điều-kiện (sự kết hợp của những thứ hữu-vi) khởi sinh và biến diệt thông qua 
tiến trình tùy-duyên được chỉ phối bởi (lý) “sự &hởi-sinh tùy thuộc” Ý này có 
trong phần thi kệ của Tỳ kheo nỉ Vajirä (trong SN, Quyền 1) là: “Chỉ bấy nhiêu 
vây—sự dẹp bỏ cái tư tưởng có một “chúng sinh` (saftasanna)—là có sự nhìn- 
thấy đúng đắn (chánh kiến).” — Sự hiểu-biết không phụ thuộc vào người khác 
(aparappaccayä ñãnzm) được giải thích bởi Spk là sự-biết trực tiếp của cá nhân 


506 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lÿ 


không tùy thuộc vào người khác (annassa apaffiyayetva aftapaccakkhananam). 
Điều này là do người thánh đệ tử, từ bậc Nhập-lưu trở lên, đã nhìn thấy chân-lý 
cốt lõi của Giáo Pháp, và do vậy không cần dựa vào người khác, ngay cả đó là 
Phật, để minh sát nhìn thấu Giáo Pháp. }- Tuy nhiên, khi chưa chứng A-la-hán, 
một thánh đệ tử như vậy vẫn đến gặp Phật (hay một Tỳ kheo khác đã giác-ngộ) 
đề được chỉ dẫn về phần ứhiền rập.] (33) 


33 [Spk chú giải: Ở đây: (1) người ý-định (ceteti) là chỉ bao gồm tất cả sự cố-ý 
(tư) thiện và bất thiện trong 03 cõi (hiện hữu); (ii) người dự-tính (pakappeni) là 
chỉ những sự bịa-đặt sự đặt-nên điều này điều nọ trong tâm của dục-vọng (á1) và 
quan-điểm này nọ (tà-kiến) [#anhãdiffhikappä] trong 08 loại tâm (cira) nỗi kết 
với fham-duc [Spk-p{ thì chú giải là: những sự bịa-đặt của những quan-điểm 
này nọ (tà kiến) chỉ xảy ra trong 04 tâm (cia) nỗi kết với rà-kiến]; và bất cứ 
điều gì (ii) người có khuynh-hướng về đó (anuseti) là hàm nghĩa có những 
khuynh-hướng tiềm ẩn (tùy miên; zzsaya) nằm bên dưới những điều-kiện 
(duyên) trực tiếp và chính trợ đối với 72 sự có-ý [bất thiện]. [Về 12 loại tâm bất 
thiện, coi CMA 1:4-7]. Điệu này trở thành một cơ-sở (ãrammanam efam hofi) 
nghĩa là: những trạng thái khác nhau như sự có-ý (tư) trở thành một điêu-kiện 
(duyên); vì ở đây chữ arammana được nói ra như một điều-kiện (duyên; 
paccaya) [tức là, chỗ này chữ đarammana không biểu thị một đối-tượng của thức 
theo nghĩa thông thường như trong V¡ Diệu Pháp]. Cho sự liên-tục [duy-trì] của 
thức (vinñanassa thitiya): nghĩa là cho mục đích duy trì thức của nghiệp (nghiệp 
thức). Khi có điều-kiện này, thì có sự #rợ-giúp cho sự lập thành của thức 
(patdtha vinñanassa hofi), tức là sự lập thành thức của nghiệp (nghiệp thức). 
[Spk-p{ nói: nó có một khả năng để tạo ra quả trong sự liên-tục của tâm thức 
của một người]. Khi thức [của nghiệp] đó được lập thành và đã đi đến tăng- 
trưởng (tasmim paHfthite vinnane ... virilhe): khi, sau khi đã thúc đây nghiệp, 
nó đã tăng trưởng, tạo gốc rễ, thông qua năng lực của nó để kết tạo sự tái-sinh, 
thì có sự sản-sinh ra sự tái hiện-hữu tương lai, tức là sự sản-sinh thành sự tái 
hiện-hữu. 


- So sánh kinh SN 12:64 (Quyền 1) và kinh SN 22:53-54 (Quyền 3). Kinh AN 
3:77 có giảng giải tiến trình tái hiện-hữu bằng những thuật ngữ giống vậy [mời 
coi thêm chú thích số 24 kinh SN 12:12 (Quyền 2)]. Tôi thấy các động từ cereii 
và pakappeíi là ám chỉ nghĩa là sankhara [chữ này, khi có nghĩa là những hành- 
vỉ của nghiệp, thì nó được diễn tả là cefanä (sự cỗ-ý, tư)—coi thêm kinh AN 
6:63, đoạn (5). Chữ amuseti (có khuynh-hướng) rõ ràng là đề cập theo nghĩa chữ 


Chú Thích * 507 


anusaya (những khuynh-hướng tiềm ẩn, tùy miên), nó gồm có khuynh- hướng 
tiềm-ẩn tạo ra sỉ (tùy miên vô-minh, avijjãnusaya) [sỉ ở đây là = = yếu tô vô-minh 
trong chuỗi J2 nhân-duyên)| và khuynh-hướng tiểm-ẩn tạo ra tham 
(rãgãnusaya) [tham ở đây là = yếu tỗ dục-vọng (ái) trong chuỗi 72 nhân duyên]. 
Cách mà nó duy trì (sự liên tục của) thức như vậy là khác với cách của 0ng sự 
tạo-tác cô ÿ (hành), vốn được bơm nhiên liệu bởi vô-mminh và dục-vọng, có vai 
trò là điều-kiện (duyên) đối với thức: cùng với nhau, chúng nằm bên dưới dòng 
chảy của thức, bơm vào thức những tiềm-năng của nghiệp để tạo ra sự tái hiện- 
hữu, và hoạch định nó thành một sự hiện-hữu mới (hữu), và qua đó kích hoạt 
tiễn trình dẫn tới kết quả là sự sinh-ra (sinh). 


- Tôi không hoàn toàn đồng ý với Spk trong việc coi thức (vizñãna) là được 
“duy trì” và được “lập thành” như thức của nghiệp. Tôi chỉ diễn dịch đó đơn 
giản là một tiến trình tiếp diễn của thức, bao gồm những giai đoạn chủ động 
theo nghiệp và những giai đoạn do quả. Ở các kinh SN 22:53-54 (Quyền 3) thì 
04 uân kia (sắc, thọ, tưởng, hành) được nói tới như những ãrzmmania và pafiftha 
của thức (vizñãpa) nhưng tôi nghi cách áp dụng này sẽ không đúng. Nếu dùng 
những sự phân loại của W7 Diệu Pháp (Abhidhamma) thì hình như trong kinh 
này những chữ như ãrammana và patifthä có nghĩa là điêu-kiện (duyên) trợ giúp 
quyết định (upanissayapaccaya) cho thức; trong khi trong 02 kinh trong Chương 
“Năm Uẩn” (Khandhasamyutta, Tương ưng uẩn) thì chúng có nghĩa là sự đồng- 
khởi-sinh và những điều-kiện trợ giúp (sahajãtapaccaya, nissayapaccaya). Tôi 
dùng chữ “ có-ý” để dịch chữ cefana (tư) và chữ “ý-đjn” để dịch chữ ceteti 
(HV: tư niệm?). Tôi dùng chữ “sự ý-đjn#” để dịch cái danh từ không liên quan 
là sankappa. Tôi chứng minh sự không nhất quán (mâu thuẫn) dựa trên cơ sở 
rằng trong tiếng Päli động từ szøkappeii [tương ứng với danh từ sznkappa] rất 
hiếm khi được dùng, trong khi đó tiếng Anh để dịch thì thiếu một động từ đơn 
giản tương tứng với chữ “sự có-ý”. Cụm chữ “một trợ giúp cho sự lập-thành của 
thức” là dịch cụm chữ pafif†hã vinñanassa. Tôi thấy chữ “được lập thành” là 
chữ tốt nghĩa hơn dùng đề dịch phân từ øz////hia, nhưng “#ợ giúp” thì dùng để 
dịch danh từ pzi//hä: làm như vậy sẽ nối cầu hòa hợp phân từ và danh từ đó 
trong đoạn kinh này [và cả trong các kinh SN 22:53, 22:54, (Quyền 3)]. Và tôi 
đã đặt ra (sáng chế) luôn cách diễn đạt kết-hợp này.] (112) 


335 [Spk chú giải: Chỗ này đề cập tới một thời-lúc (¡) không xảy ra sự có-ý (tư) 
[thiện và bất thiện] của 03 cõi (hiện hữu) và (ii) không có xảy ra những sự bịa- 
đặt trong tâm của dục-vọng và tà-kiễn. Nhưng người vẫn có một khuynh-hướng: 


508 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lÿ 


câu này là bao gồm ø#ững khuynh-hướng tiềm ẩn (tùy miên) bởi vì chúng chưa 
được đẹp bỏ ở đây (a) trong những hệ quả của 03 cõi, (b) trong những trạng thái 
chức năng hữu hạn [tức những /âm ((hức, cita) hướng ra năm-cửa và những 
tâm (thức) hướng ra cửa-tâm] và (c) trong sắc-thân. Chừng nào những khuynh- 
hướng tiềm ấn còn, thì chúng còn là điều-kiện (duyên) tạo ra thức của nghiệp, 
bởi vì không có cách nào để ngăn cản sự khởi sinh của chúng. 


- Spk-p† thì chú giải: Phần thứ hai này cho thấy rằng (¡) nghiệp thiện và bất 
thiện [có khả năng tạo ra sự tái-sinh] đã tích lũy trong đoạn đầu [của con đường 
tu tập], và rằng (ii) ngay cả khi không có dự-tính [thông qua dục-vọng và tà- 
kiến] thì những sự cố-ý (tư) của sự minh-sát trong người thiền là người đã nhìn 
thấy những sự nguy-hại trong sự hiện-hữu vẫn còn bị điêu-kiện (duyên) bởi 
những tìy-miên và có khả năng tạo ra sự tái-sinh. Điều này cũng được nói ra đề 
cho thấy rằng (iii) ngay cả khi những trạng thái thiện và bất thiện đang không 
xảy ra thì vẫn có sự lập-thành của nghiệp thức với những ô-nhiễm tiềm ấn (lậu 
miên) là điều-kiện (duyên); bởi vì chừng nào chúng chưa được từ bỏ thì chúng 
vẫn nằm ân trong những hệ quả đang có trong những cõi hiện hữu ... vân vân.] 
(113) 


3® [Spk chú giải: Khi một người không ý-định ... vân vân: (¡) Bằng câu đầu 
[không ý-định] người đó cho thấy rằng những sự có-ý (tư) thiện và bất thiện 
thuộc 03 cõi đã chấm dứt; (ii) bằng câu thứ hai [không dự-tính] người đó cho 
thấy dục-vọng và tà-kiến trong 08 loại tâm (kết nối tham-dục) đã chấm dứt; (iii) 
bằng câu thứ ba [không có khuynh-hướng] người đó cho thấy rằng những tùy- 
miên nằm ân trong những trạng thái đã được nói ra ở trên đã chấm dứt. Vậy cái 
gì đang được thảo luận ở đây? Đó là vai trò của thánh đạo A-la-hấn 
(arahattamageassa kiccarn). Nó có thể được dịch là “sự thực thi trách phận của 
một A-lahán” (khimasavassa kiccakaranam) và 09 trạng thải siêu thế 
(navalukuttaradhamma) [gồm 04 thánh đạo, 04 thánh quả, và Niết-bàn]. 


- Spk-p{ thì chú giải: Trong phần thứ ba này là thảo luận vai trò của thánh đạo 
A-la-hán, bởi vì thánh đạo đã hoàn toàn chặn đứng sự tạo ra những tùy-miên. Có 
thể nói đó là “sự fhực thi trách phận của một A-la-hán” bởi nhờ sự đã loại bỏ 
cảm-giác ... vân vân. [nghĩa không rõ]. Có thể nói đó là 09 rạng thái siêu thể 
bởi vì những tùy-miên đã được dần triệt tiêu bởi loạt những thánh đạo, và các 
thánh quả lập tức có sau các thánh đạo, và Niết-bàn là đối-tượng của của cả hai 
(đạo và quả). 


Chú Thích * 509 


- Tôi [TKBĐ] hiểu chữ “thức không được lập-thành” (appatitthita vinñäna) ở 
đây có nghĩa là một thức không có triển vọng có sự tái-sinh tương lai thông qua 
nguồn lực thúc đây từ vô-minh, dục-vọng, và những sự tạo-tắc cố-ý (vô minh, 
ái, hành). Một A-la-hán được cho là đã hết hạn bằng /Jc “không được lập- 
thành”, như đã được nói trong kinh SN 4:23 (Quyền 1) và ở cuối kinh SN 22:87 
(Quyền 3).] (114) 


3# [Spk: 7; hé giới ở đây chính là thế giới của những sự tạo-tác (sankharalika). 
Về bản chất của thế giới theo giáo lý của Phật, mời coi lại chú thích số 182 ở 
cuối kinh SN 1:26 (Quyền 1).] 


3# [Nguyên văn câu này: 7a/hãni avitathäni anaññathani. Coi thêm kinh SN 
12:20 (Quyên 2) và chú thích 54 của nó. Spk: “7#c là theo nghĩa không xa rời 
bản chất thực của những hiện-tượng (mọi pháp); bởi vì sự khổ được nói ra đơn 
giản đúng là sự khổ. Không sai là không sai giả, bởi đô không có sự sai lâm hay 
sai giả so với bản chất thực của nó; bởi vì sự khổ không trở thành hay đồng 
nghĩa sự không-khổ. Không khác, bởi không phải bản chất khác, không khác 
thực”. Tôi thì hiểu chữ “anaññatha” theo nghĩa đơn giản và trực chỉ hơn, đó là: 
những s-£hát đó là “không khác” với cách của mọi sự như chúng thực là (tức 
chúng là những thực-tại, những chán-lý).] (385) 


33 [Đoạn kinh này giống như một “đoạn văn-tắt” về giáo lý “sự khởi-sinh tùy 
thuộc” (paticca-samuppäda). Sự không hiểu biết về Bốn Diệu Để được gọi là vô- 
mình (avijã; coi kinh SN 56:17 (Quyển 5)). Câu “họ cứ thích thứ” 
(abhiramanfi) những sự tạo-tác cố ÿ (các hành) dẫn tới sự sinh ...” là ám chỉ 
dục-vọng (á1), bởi vì chính dục-vọng mới làm khởi sinh sự thích-thú (raii, 
abhirari) khi dục-vọng được cấy ứng thỏa thích. Còn câu “họ fqo ra những sự 
tạo-tác cô ý dẫn tới sự sinh -` 0atisamvattanike sankhare abhisankharonñi) là 
TÕ Ta chỉ thắng những sự tạo-tác cố ÿ (các hành). Và sự tuột rớt hay ngã rớt 
xuống “vực múi của sự sinh, già, chết" là rõ ràng chỉ 02 mắc-xích cuối cùng của 
vòng “khởi sinh tùy thuộc”. Vậy, ở đây chúng ta tìm thấy vô-minh và dục-vọng, 
cùng dính với những sự tạo-tác có ÿ (các hành), gây ra sự sinh, già, chết [được 
trải nghiệm bởi /hc cùng với phân danh-sắc]. (402) 


340 [Tất cả các lá này đều thuộc loại lá nhỏ, lá kim, yếu, không chắc, không kín. 
Tôi làm theo Be ghi tên loại lá thứ hai là sưralapaffa, mà nhà sinh học 


510 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lÿ 


Liyanaratne [trong quyên “Những Loài Hoa Vùng Nam Ấ”, trang 170] đã dịch là 
cây thông Ấn Độ lá dài.] (391) 


3! [Tôi đọc chữ này theo Se là /Z/zpakkam. Tất cả những lời kinh khác, gồm cả 
SS, đều ghi là /alapaftam (một lá cọ đừa), một lá thì nghe có vẻ không hợp lý 
lắm. Chữ /điapakkam cũng có ghi trong kinh It 84.20.] (392) 


3 [Mặc dù pa/ãsa thường có nghĩa là lá cây, nhưng ở đây nó chỉ một loại cây 
cụ thể. Học giả Liyanaratne [trang 44] đã nhận dạng đây là một loài của cây 
kimsuka, nhưng dường như khác với cây kửmsuka đã được nói đến trong kinh 
SN 35:245 (Quyền 4) [đã được liệt kê bởi Liyanaratne ở trang 43]. Tên tiếng 
Anh của cây này là palasa là cây kino hoặc cây Dhak. Còn mãluva là cây dây 
leo có lá to rộng, như đã được nói đến trong chú thích số 810 của Quyền l; coi 
thêm chú thích số 568 trong Quyên I1.] (393) 


33 [So sánh với kinh có đoạn dẫn nhập giống vầy là SN 12:23 (Quyền 2) và SN 
22:101 (Quyên 3).] (388) 


3 [Spk: người này thực ra là cháu ruột của Ngài Xá-lợi-phất, tên 
Jambukhädaka của ông có nghĩa: *người ăn táo hông'.] (270) 


35 [Spk tranh luận bất đồng với ý tưởng cho rằng Niết-bàn chỉ là sự tiêu diệt ô- 
nhiễm (kilesakkhayamattam nibbanam), và cho rằng Niết-bàn được gọi là sự 
tiêu diệt những ô-nhiễm như tham, sân, si theo cái nghĩa tham, sân, si được tiêu 
diệt phụ thuộc vào (chỉ khi có) Niết-bàn (yam ãgamma rãgãdayo khiyanti, tam 
nibbanarm). Đề đọc đầy đủ về sự biện luận này, mời coi thêm Vism 507-9 (Ppn 
16:67-74). Điểm mấu chốt trong quan-điểm của luận giảng là: Niết-bàn là yếu 
tố không còn điều-kiện (vô vi giới) đạt được cùng với sự chứng đắc thánh đạo 
siêu thế. Bởi vì sự trải nghiệm trạng thái vô vi này tác động tạo ra sự tiêu diệt 
những ô-nhiễm, nên Niết-bàn mới đi đến được gọi là sự tiêu diệt tham, sân, sĩ, 
nhưng Niết-bàn không thê bị thu hẹp chỉ là sự tiêu diệt tham, sân, si.] (271) 


34 [Kãyagatã sali: “sự chánh niệm hướng vào thân' hay 'sự chánh-niệm về 
thân". Nghĩa của kinh này là tương đồng với toàn bộ phương pháp tu tập được 
ghi trong PHẦN “Quán niệm về Thân” (Kãyãnupassanä) của bài kinh Các Nên 
Tảng Chánh Niệm (Satipafthana Sutfta, kinh Niệm Xứ) [tức kinh DN 22, kinh 
MN 10]. Và tất cả phần “Quán niệm về thân” này cũng được tách ra thành 01 
bài kinh riêng, đó là kinh “Chánh Niệm về Thân” (Kãyagatãsafi Suffa) [tức kinh 


Chú Thích * 511 


MN 119]. Các giảng luận thường gọi nôm na phần tu tập này là “7iên guán về 
32 bộ phận của thân”, chẳng hạn như trong Vism 240 [Ppn 8:44J.] (366) 


3 [Sự không côn tăng-phóng: nippapañcam. Spk giải thích: đó là nhờ sự 
không-có (sự vắng mặt) sự tăng- -phóng (phóng tâm) bởi dục-vọng (ái), sự tự-ta 
(ngã mạn), và những quan-điểm này nọ (tà kiến).] (371) 


3 Sự phủ định các yếu-tố vật chất có thể coi như phủ nhận sự có mặt của vật 
chất trong trạng thái Miế/-bàn, và phủ nhận luôn sự có mặt của các yếu-tố vật 
chất trong trạng thái các tầng thiền định sắc-giới Whana), nhưng trạng thái các 
tầng thiền định đó vẫn không phải là Niểr-bàn, vì đó vẫn thuộc về cảnh sắc- gIỚI. 
Còn năm về tiếp theo đó là phủ định những đối-tượng của các tầng chứng đắc 
vô-sắc-giới, đó cũng chưa phải là cảnh giới Miế-bàn. (Chỉ có câu sau đoạn này 
Phật mói nói ra định nghĩa của “cảnh xứ đó”, đó là Niết-bàn). 


3 [Ở đây trong tiếng Päli có một sự chơi chữ liên quan giữa chữ đi//higaia 
(quan-điểm do suy đoán) mà Như Lai đã dẹp bỏ đi, và chữ đ/fha (cái đã được 
nhìn thấy bởi Như Lai bằng Sự- -thấy trực tiếp; và “cái đã được nhìn thấy” chính 
là sự lên và xuống của năm uần đang được nói ra.] (720) 


39 [MA nói rằng đúng ra phải áp dụng chữ “không tái hiện”, theo cái nghĩa A- 
la-hán không còn đi tái sinh hay tái hiện hữu ở đâu. Nhưng nếu Vacchagotta mà 
nghe điều này thì ông ta sẽ hiểu lầm đây là “sự điệf-vong sau khi chết, và do 
vậy Đức Phật đã từ chối vì nếu theo cái nghĩa diệt-vong thì đó là điều không thể 
biện hộ hay bảo vệ được (vì Niết-bàn không có nghĩa là sự diệt-vong).] (721) 


3“! [MA nói đây là sắc-thân (thân thê vật chất) qua đó người ta dùng để mô tả 
Như Lai như một chúng sinh [hay một bản ngã] sở hữu sắc-thân. MT nói thêm 
rằng sắc-thân đã được đẹp bỏ bởi sự dẹp-bỏ những gông-cùm dính líu với nó, và 
nhờ vậy nó đã thành không còn khả năng khởi sinh lại trong tương lai.| (722) 


Chương X 
NHỮNG CẢNH GIỚI GIÁC-NGỘ 


32 [Đoạn này nên được nối kết với “ví dụ ngọn lửa bị tắt đi” mới nói trên. Giống 
như một ngọn lửa tắt đi không thể được mô tả là đã đi về hướng nào; cũng giống 


512 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lÿ 


như vậy, Như Lai sau khi đã bát Niết-bàn (thân chết) không thể được mô tả theo 
kiểu 04 trường hợp (của 04 câu hỏi đó). Ví dụ này chỉ liên quan tính hợp lệ của 
cách dùng thuộc ngôn ngữ và thuộc khái niệm, chứ không có ý tả thực rằng Như 
Lai đã đạt tới một trạng thái thần bí trong cõi Tuyệt Đối nào cả, như một số học 
giả đã cho rằng như vậy. Chữ “thâm sâu, không thể đo lường, khó thể đo đạt" là 
muốn chỉ cái phạm vi siêu việt của sự giải-thoát đã được chứng ngộ bởi bậc Tu 
Thành (A-la-hán, Phật), điều đó là không thể thấu đạt được bằng những ý nghĩ 
suy lý. 


- Dường như tại điểm này trong cuộc đối thoại, Phật phải nhờ cách dùng hình 
ảnh để giải thích cho những khái niệm không thể chuyền tải ý nghĩa. 02 hình 
ảnh là—ngọn lửa bị tắt đi và đại dương sâu—đã thiết lập một sự bất cập (bát 
tương đồng, khó hiểu, khó bào chữa) về mặt biện chứng, và do vậy cả 02 đều 
không nên bị chấp riêng đề tránh rớt vào những quan-điểm một mặt phiến diện. 
(¡) Hình ảnh ngọn lửa đã tắt đi, nếu tính riêng, là ngã theo hướng “hoàn toàn tắt 
bặt”, và do vậy cần được cân bằng bởi hình ảnh đại dương; hình ảnh đại dương, 
nếu tính riêng, đã gợi tả 'một phương thức bất diệt của chúng sinh”, và do vậy 
cần phải được cân bằng bởi hình ảnh ngọn lửa đã tắt đi. Thêm nữa, sự-thật năm 
ở chính giữa, vượt trên cả hai thái cực khó hiểu đó.] (723) 


33 Thuật ngữ “đạo” và “quả” là cách phân biệt của các luận giảng sau kinh. Các 
kinh bộ không dùng khuôn mẫu bốn chặng thánh “đạo” như vậy, các kinh bộ chỉ 
nói về một con đường đạo, đó là con đường Bát Thánh Đạo dẫn tới chấm dứt 
khổ đau mà thôi. Con đường đạo này cũng còn được gọi là con đường “A-la-hán 
đạo”, tức con đường tu tập dẫn tới thánh quả A-la-hán, nhưng với một ý-nghĩa 
rộng lớn là con đường đạo dẫn tới mục tiêu cao nhất chứ không phải với nghĩa 
hẹp là chặng thánh đạo để chứng đắc thánh quả A-la-hán. Tuy nhiên, các kinh 
bộ có phân biệt giữa một người đang tu tập để chứng đắc một thánh quả nào đó 
(phala-sacchikiriyäya patipanna) và người đã đạt tới thánh quả là kết quả tu tập 
chặng thánh đạo [coi đoạn kinh X,1(1)]. Dựa trên sự phân biệt người tu thánh 
đạo và người chứng thánh quả như vậy, các luận giảng đã giảng luận thành các 
thuật ngữ “đạo” và “quả” để giúp ích cho việc làm rõ các chặng tu và kết quả 
của chúng. 


34 Sự giải thích chỗ này của tôi về bậc thánh Nhất-lai là dựa theo các giảng 
luận. Ngoài những điều tiêu chuẩn đó, các kinh nói rất ít về các đặc điểm của 
bậc thánh Nhât-la1. 


Chú Thích * 513 


3Š Điều quan trọng đáng lưu ý là các kinh bộ đã hàm ý rằng những người tu trì 
giáo pháp (đhammãnusãn) và người tu trì niềm-tin (saddhanusãn) trải qua (tồn 
tại) một thời gian tu tập kéo dài như vậy. Quan điểm của các kinh bộ dường như 
ngược lại với những ý tưởng của các giảng luận, các giảng luận cho rằng người 
chứng đắc thánh đạo chỉ trong một khoảng khắc tâm (sát-na) duy nhất. Nếu 
đúng như vậy thì điều đó có nghĩa một người căn trí hay căn tín chỉ là (tồn tại) 
trong một sát-na tâm, vậy điều này khó mà phù hợp với những lời khẳng định 
trong các kinh miêu tả hình ảnh những người tu căn trí hay căn tín cũng nhận đồ 
cúng dường, lui về ở trong những chỗ an trú trong rừng, vân vân. 


355 Theo các giảng luận, thì phương pháp thiền tập theo đạo Phật là người thiền 
sau khi thoát ra khỏi trạng thái một tầng thiền định (jana) sẽ bắt qua thiền quán 
minh sát với một cái tâm đã được làm sắc bén, dẻo dai, và hùng mạnh bởi trạng 
thái tầng thiền định sắc giới đó. Tuy nhiên, các kinh không hề nói gì về việc 
thoát ra khỏi tầng thiên định như các giảng luận đã nói. Nếu chúng ta chỉ đọc 
các kinh không thôi, không đọc các luận giảng, thì có lẽ chúng ta phải tin rằng 
người thiền sẽ quán xét các yêu tô từ bên trong tầng thiền định luôn (chứ không 
có sự thoát ra khỏi tầng thiền định rồi mới thiền quán sát). 


3” [Spk: Trong kinh này thì các căn được nói là hoàn toàn thuộc siêu-thế. Mặc 
dù lời kinh ở đây giới hạn các căn tới mức tối thiểu là bậc Nhập-lưu, nhưng theo 
kinh điển Päli, bắt đầu bằng V¡ Diệu Pháp (Abhidhamma), vẫn coi các căn là 
những “khả-năng' thiện lành cũng có được bởi những người phàm phu thế tục. 
Một số trường phái thời Phật giáo tiền thân thì nghiêm ngặt hơn về chỗ này. Coi 
thêm sự thảo luận về chỗ này trong quyên “Đạo Phật Đi Đến Giác-Ngộ” (The 
Buddhist Path to Awakening), trang 126—38, của học giả Gethin.] (202) 


38 [MA: “Nguyên văn là chinmna-pilotika: pilotikä nghĩa là miếng giẻ rách được 
chấp vá chỗ này chỗ nọ; không có điều gì [trong Giáo Pháp này] bị chấp vá như 
vậy—bằng những ngụy thuyết hay những sự giả dối lừa.”] (271) 


32 [Nghĩa là, những A-la-hán đã thành tựu sự giải-thoát khỏi vòng luân-hỗi 
hiện-hữu, nên đâu thể nảo chỉ ra một cảnh giới nào trong vòng luân-hồi mà họ 
còn xuất hiện (tái sinh) trong đó; do vậy mới nói họ không còn vòng luân-hồi 
nào đề hiện thị (trong đó).] (272) 


39 [Đây là 02 loại người đang đứng trong chặng thánh đạo Nhập-lưu. “Người fu 
trì Giáo Pháp” (dhammanusarin; người căn frí) là những đệ tử trong họ có căn 


514 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lÿ 


trí-tuệ (pannindriya) là nổi trội và tu tập thánh đạo với trí-tuệ là dẫn đầu; khi 
chứng thánh quả họ được gọi là người “đã đạt tới cách-nhìn” (dithipatta; đắc 
chánh kiến). Còn “người tu trì niềm-tin” (saddhänusãrin; người căn tín) là 
những đệ tử trong họ có căn niềm-tin (sađdhindriya) là nỗi trội và tu tập thánh 
đạo với niềm-tin là dẫn đầu; khi chứng thánh quả họ được gọi là người “được 
giải-thoát bằng niềm-tin” (saddhãvimufa; tín giải thoát). Coi thêm kinh MN 
70.20, 21; và Pug 1:35—36/15 và Vsm XXI, 75.] (273) 


3! [MA nói rằng câu này chỉ những người hết mình tu tập thiền minh-sát nhưng 
chưa đạt tới sự chứng-ngộ siêu thế. Lưu ý, ở đây họ chỉ tu hướng tới cõi trời (tu 
tiên) chứ không hướng tới sự sự giác-ngộ (tu giải thoát), tuy nhiên khi sự tu tập 
của họ chín muỗi thì họ cũng có thể chứng thánh đạo Nhập-lưu và do vậy cũng 
có cửa hướng tới sự giác-ngộ (chứ không phải dù tu cỡ nào thì kết quả tối đa của 
họ cũng chỉ là tái sinh cõi trời). Cụm chữ saddhãmaffIarh pemamafftam có lẽ 
được dịch là “chỉ là niễm-tin, chỉ là sự mễn-mộ” hay “chỉ có niễm-tin, chỉ có sự 
mến-mộ” [như nhiều lúc nhiều người tu chỉ có vậy], nhưng điều này không thê 
lý giải là có được sự bảo đảm được tái sinh trong cõi trời. Thành thử có lẽ buộc 
chúng ta phải coi đuôi chữ maita ở đây đã ngụ ý rằng phải có một “số lượng" 

niễm-tin và sự mễn-mộ cần thiết, chứ không phải chỉ có chút ít 02 phẩm chất đó 
là được, (vì vậy cho nên thầy TKBĐ mới thêm chữ “có đ/” vào câu này).] (274) 


32 [Câu hỏi này và câu hỏi kế tiếp đề cập tới thánh quả A-la-hán, mà [theo MA] 
Vacchagotta đã nghĩ đó là một đặc quyền riêng của Phật (chứ các đệ tử không 
chứng được).| (724) 


33 [Câu hỏi này đề cập tới thánh quả Bắt-lai. Nếu một bậc thánh Bắt-lai là người 
sông tại gia, thì người đó chắc chắn chắn chắn sống giữ giới độc-thân, bởi vì bậc 
Bắt-lai là bậc đã cắt bỏ gông-cùm tham-dục.] (725) 


3 [Câu hỏi này đề cập tới thánh quả Nhất-lai và Nhập-lưu, người tu này có thể 
vẫn còn thụ hưởng dục-lạc nếu người đó vẫn còn sống đời sông tại gia (cư sĩ).] 
(726) 


35 [Chỗ này bắt đầu xếp loại 07 hạng thánh nhân, nhưng không chỉ dựa vào cơ 
sở những thánh đạo và thánh quả của họ [như trong cách xếp loại 08 hạng thánh 
nhân thường làm] mà còn dựa vào những căn trội của họ. Một cách định nghĩa 
khác về 07 hạng thánh nhân cũng được ghi trong Pug 1:30-36/14—15.] (701) 


Chú Thích * 515 


3% [UJbhatobhägavimutta: người được giải-thoát bằng cả hai cách. MA giải 
nghĩa là: Người đó “được giải-thoát bằng các hai cách” bởi vì người đó được 
giải thoát khỏi thân-sắc (thân thể) bằng những tầng chứng đắc vô-sắc và được 
giải thoát khỏi thân-tâm (tức tâm) bằng thánh đạo [A-la-hán]. Pug thì định nghĩa 
là: “Người đó tiếp xúc bằng thân và an trú trong 08 sự giải-thoát, và những ô- 
nhiễm của người đó bị tiêu diệt bằng sự nhìn-thấy bằng trí-tuệ.” 


- MA nói rằng chữ bhafobhägavimuffa này bao gồm (ï) những người chứng 
quả A-la-hán sau khi thoát ra khỏi một hay mấy tầng chứng đắc vô-sắc, và (ii) 
những người chứng quả A-la-hán sau khi thoát ra khỏi trạng thái chắm-dứt cảm- 
giác và nhận-thức (diệt thọ tưởng định). | (702) 


3 [Pannävimutta: người được giải-thoát bằng trí-tuệ. MA giải thích chữ này 
bao gồm (¡) những người chứng quả A-la-hán là những người tu thiền minh-sát 
“khô” (sukkha-vipassaka: chỉ tụ thiền minh-sát, không bị “dính ướt” bởi thiền- 
định = không tu thiền- định), và (ñ) những người chứng quả A-la-hán sau khi 
thoát ra khỏi một hay mấy tầng thiền định sắc-giới (/hãna). 


- Pug thì định nghĩa như lời kinh, chỉ thay cụm chữ “rong những sự giải-thoát 
(là) bình an và vô sắc giới, vượt trên những thể sắc” băng cụm chữ “trong 08 sự 
giải-thoát”.| (703) 


38 [Kãyasakkhin: người thân chứng. MA giải thích: Loại này bao gồm 06 hạng 
thánh nhân—từ người đã được thiết lập trong thánh quả Nhập-lưu cho tới người 
đang trên thánh đạo A-la-hán—là người trước tiên tiếp xúc những tầng chứng 
đắc [vô sắc] và sau đó chứng ngộ Niết-bàn. 


- MT nhắn mạnh rằng: cần phải có một hay mấy tầng chứng đắc vô-sắc, gồm cả 
trạng thái diệt-định (diệt thọ tưởng), thì mới làm nên một kãyasakkhin. 


- Pug định nghĩa như lời kinh, chỉ thay bằng “ong 08 sự giải-thoát” (như trong 
chú thích kế trên).] (704) 


39 [Djifyhipafta: người đạt tới cách-nhìn; người đắc chánh-kiến. MA nói loại 
người này cũng nằm trong 06 hạng thánh nhân thuộc loại người thân chứng 
(kãyasakkhin) trong chú thích kế trên—(từ người đã được thiết lập trong thánh 
quả Nhập-lưu cho tới người đang trên thánh đạo A-la-hán)—nhưng người này 
không đạt được những tầng chứng đắc vô-sắc. 


516 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lÿ 


- Pug định nghĩa người này là người đã hiểu Bốn Diệu Đề và đã ôn-lại và xem- 
xét bằng trí-tuệ những giáo lý được tuyên thuyết bởi Như Lai.] (705) 


3° [Sqddhävimutta: người được giải-thoát nhờ niễm-tin. MA nói rằng loại 
người này cũng nằm trong 06 hạng thánh nhân trong chú thích kế trên—(từ 
người đã thiết lập trong thánh quả Nhập-lưu cho tới người đang trên thánh đạo 
A-la-hán). Pug cũng định nghĩa loại người này À/ hệt cách nó định nghĩa loại 
người đã đạt tới cách-nhìn (difthipata), nhưng bỗ sung rằng người này đã chưa 
ôn-lại và xem-xét bằng trí-tuệ những giáo lý được tuyên thuyết bởi Như Lai 
bằng mức-độ mà loại người difthipata kế trên đã làm được.] (706) 


l1 [Dhammanusãrin: người tu trì theo Giáo Pháp. MA nói loại người này, và 
loại người tiếp theo saddhãnwsãrin (người tu trì theo niềm-tin) đều là những 
hạng người đang trên thánh đạo Nhập-lưu, loại người trước thì trội về trí-tuệ 
(người căn trí), người sau thì trội về niềm-tin (người căn tín). Để đọc chỉ tiết 
thêm về 02 loại người này, mời coi lại chú thích 273, kinh MN 23, mục 4ó, 
(Quyền 1).] (707) 


32 [Lưu ý: đây là những yếu-tô căn bản để đạt được thánh quả Nhập-lưu, không 
phải 04 yếu-tố định nghĩa một bậc Nhập-lưu, mặc dù nó cũng được ghi đồng 
một chữ là “so/ãpaffiyanga” [yêu tô Nhập-lưu]. (Mặc dù chữ Pãli là giống nhau, 
nhưng để tránh hiểu lầm tôi đã dịch là những “yếu-tố để đạt tới Nhập-lưu” (đề 
phân biệt với 04 “yếu tố Nhập-lưu” là: niềm tin vào Phật, Pháp, Tăng, và Giới- 
Hạnh được những bậc thánh quý trọng). | (325) 


33 [ Người tu theo niễm-tin hay người căn-tín (saddhãnusãrT) và người tu theo 
Giáo Pháp hay người căn-trí (dhammänusärï) là hai loại đệ tử đang tu tập để 
chứng ngộ thánh quả Nhập-lưu. Hai loại người tu này là hàng thấp nhất trong 
cách phân loại chính thức về 07 hàng đệ tử, như trong kinh MN 70, mục 20-21. 
Tất cả 07 hàng đệ tử cũng được định nghĩa, hơi khác một chút, trong Pp 14-15 
(§30-36) và trong Vism 659-60 (Ppn 21:74—78). Người căn-tín và người căn- 
:rí thì cũng được phân biệt trong kinh SN 55:24 và SN 55:25 (Quyền 5) mặc dù 
không được phân biệt trong kinh này. Trong các kinh SN 48-12—17 (Quyền 5) 
thì 02 loại người tu này đứng cuối danh sách những thánh nhân, ở hàng những 
đệ tử đang tu tập để chứng ngộ thánh quả Nhập-lưu. Và trong đó người căn-tín 
xếp dưới người căn-trí vì lý do căn-tín là thấp hơn căn-trí. Nói gọn, người căn- 
tín và người căn-trí chỉ khác nhau ở chỗ những trọng căn (căn chính, căn trội) 


Chú Thích * 5L 


của họ: người căn-tín dựa vào niêễm-tin (tín) làm cỗ xe tu tiến; còn người căn-trí 
vào sự hiểu-biết (trí). Rồi khi họ chứng ngộ Nhập-lưu, người căn-fín được gọi là 
“người được giải thoát nhờ niễm-tin” (saddhavimufía; coi thêm MỊN 70, mục 19 
và MN 65, mục [I]), và người căn-frí thì được gọi là “người đã đạt tới cách- 
nhìn” (difthippaf/4); (coi thêm MN 70, mục 18 và MN 65, mục [T]T). 


- Về cụm chữ “đạo lộ chân chính đã được định xong”, có thể dịch nguyên văn là: 
“đạo lộ đã được định xong của sự chán chính` (sammaftaniyama). Spk giải 
nghĩa samnafIaniyama đơn giản chính là thánh đạo (ariyamagsa). 


- Về câu “người đó không thể chết đi mà chưa chứng ngộ thánh quả Nhập-lưu”: 
Spk cho rằng một khi thánh đạo đã khởi sinh thì không còn trở ngại nào tới 
thánh quả. Trong Pp 13 (§20) có ghi câu này: “Người này phải là người đang tu 
tập để chứng ngộ thánh quả Nhập-lưu, và phải đến lúc một đại kiếp cũng cháy 
rụi, (nhưng) một đại kiếp sẽ không cháy rụi cho đến khi người đó chứng ngộ 
thánh quả Nhập-lưu.” (Ý nói người này là đã chắc chắn sẽ chứng thánh quả 
Nhập-lưu!)] (268) 


34 [Chỗ này trong phần Giới Thiệu Chương X này, TKBĐ có ghi chú thích số 
20 như sau: [Các luận giảng thì cho rằng người chứng thánh đạo (Nhập-lưu) sẽ 
lập tức chứng luôn thánh quả ngay sau khi chứng thánh đạo. Trái với điều đó, 
các bộ kinh Mikaya thì chỉ nói rằng người đạt tới giai đoạn của người tu theo 
Giáo Pháp hay người tu theo niềm-tin [tương ứng với quan niệm và phân loại 
của các luận giảng về người chứng thánh đạo] sẽ chứng thánh quả trong kiếp 
này— không nhất thiết là trong khoảng-khắc (sát-na) tâm tiếp theo (ngay sau 
chứng thánh đạo). Hai lập trường này có thể được hòa giải nếu chúng ta nhìn 
thấy người căn-trí và người căn-tín là được nới rộng về mặt thời gian nhưng đều 
đạt tới đỉnh-điểm trong một sự đột-phát tức thời và ngay lập tức sau đó là sự 
chứng thánh quả. ]] (20) 


375 [Về người tụ theo Giáo Pháp, coi lại chú thích 268 kế trên. Các luận giảng đã 
không làm rõ cú pháp diễn đạt của câu ¿me dhammäã evait paññãya maffaso 
nijjhãnam khamanii. Chữ nịjjhãnam là thuộc chữ đối cách (có đối tượng).] (269) 


3”“5 [Câu này đã àm rõ cách mà bậc Nhập-lưu khác biệt với những người tu khác 
đang trên đường tới Nhập-lưu. Người căn-fín châp nhận những giáo lý dựa theo 
niêm tin của mình [cộng với ít nhiêu sự hiệu chúng|, ø„gưởi căn-rrí thì thông qua 


518 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lÿ 


sự điều-tra tìm hiểu để biết; nhưng bậc Nhập-lưu thì đã biết và thấy một cách 
trực tiên. Chỗ này tôi cũng đọc theo Se ghi là: evan jãnãfi evam passafi.] (270) 


3 [Chữ đihisampamna (người đã thành tựu về cách-nhìn) là chỉ về người đã 
nhìn thấy chân-lý (sự thật) của Giáo Pháp, bắt đầu từ bậc Nhập-lưu (soãpamna). 
(Trong nhiều kinh thuật ngữ “đã thành tựu chánh-kiến là chỉ bậc Nhập-lưu) 


- Spk giải nghĩa chữ abhisametävino (đã làm nên sự đột-phá) là mô tả “đối với 
người an trú sau khi đã làm nên sự đột-phá (chứng ngộ) những diệu-để băng 
phương tiện trí-tuỷ” (paññaya ariyasaccani abhisamefva thiftassa) ... | 


- (Spk có giải thích hơi khó hiểu, nhưng người dịch Việt giải thích luôn như 
vầy: Lời kinh là đễ hiểu và đơn giản: Những khổ đau đã bị tiêu diệt là gì? Đó là 
đống khổ đau đã bị tiêu diệt sau khi người tu đã chứng thánh quả Nhập-lưu, (bao 
gồm những khổ đau ấ đã có trong kiếp này và ất sẽ có trong ít nhất 07 kiếp kế 
tiếp nếu một người không đi tu và không chứng thánh quả Nhập-lưu). Những 
khô đau còn lại là gì? Đó đơn giản là những khổ đau còn lại mà bậc thánh đó sẽ 
tiêu diệt trong những chặng thánh đạo cao hơn trước khi chứng thánh quả A-la- 
hán.) (218) 


#8 [Cả 02 cụm chữ dhamưmnäbhisamaya và dhammacakkhupalilabha đều biểu thị 
sự chứng ngộ quả Nhập-lưu. Về ích-lợi của quả Nhập-lưu, mời coi thêm kinh 
Dhp 178.] (219) 


3? [Đây là những công thức kính lễ Phật, và 2 đoạn kế dưới là kính lễ Giáo 
Pháp, và kính lễ Tăng Đoàn, như cũng đã được giảng giải trong Thanh Tịnh Đạo 
Vism 198-221 (Ppn 7:2—100). 


- Về chữ niềm-tin xác thực (aveccappasađa), mời co! lại chú thích 120 trong 
kinh SN 12:41 (Quyền 2). Luận giảng [Spk] giải thích đây là loại niềm-tin bất 
lay chuyên, có được nhờ chứng ngộ được thánh quả Nhập-lưu.] (319) 


3° [Những thuật ngữ này mô tả đức-hạnh của thánh nhân cũng được nói trong 
Vism 221-22 (Ppn 7:101-6). Spk nói rằng những bậc thánh thì không còn 
phạm vào (na kopemi) Năm Giới ngay cả khi họ chuyên qua sự hiện-hữu mới 
(kiếp sau); do vậy những giới-hạnh này là thứ quý giá đối với họ.] (320) 


Chú Thích * 519 


38! [“J7 vua quay chuyển bánh xe” (chuyên luân vương) là một người vua “lý 


tưởng, đáng có' theo truyền thuyết Phật giáo; coi lại kinh SN 22:96 (Quyền 3) 
và 46:42 (Quyền 5), và coi chi tiết về “chuyền luân vương” trong kinh DN 26 và 
MN 129, từ mục 32 trở đi. “Bốn châu lục” ở đây là gồm Jambudipa (Diêm-phù- 
nề), Aparagoyana, Uttarakuru, và Pubbavideha tương ứng nằm ở phía nam, tây, 
bắc, và đông của Núi Sineru (Tu-di) được coi là trục tâm của thế giới. Coi thêm 
kinh AN 3:80 về bức tranh vũ trụ theo kinh điển Phật giáo. Còn “bốn điều” sẽ 
được nói ra ngay bên dưới. | (317) 


3#? [Thực ra những cảnh đja ngục, súc sinh, và ngạ quỷ cũng đều thuộc “cảnh 
giới đày đọa, những nơi-đến xấu dữ, và cõi đưới”.] (318) 


33 [So sánh lời kinh chỗ này với kinh Pháp Cú, Dhp 178.] (321) 


3# [Nguyên văn cụm chữ cuối này: „padivivekä. MA giải nghĩa chữ upadhi (sự 
thu-nạp; (HV) sanh y) ở đây là chỉ năm dây khoải-lạc giác quan (ngũ dục lạc). 
Mặc dù 03 mệnh đề đầu [hiếm khi được dùng trong kinh điển] dường như cũng 
diễn tả ý cũng giống như 02 mệnh đề sau [thường được dùng trong các kinh để 
diễn tả về tầng thiền định thứ nhất], nhưng MT thì cho rằng 03 mệnh đề đầu là 
chỉ cái phương tiện trước khi trở thành “hoàn toàn tách-ly khỏi những khoải-lạc 
giác quan, tách-ly khỏi những trạng thái bất thiện”; (điều này nghe cũng có lý).] 


- (Nhân tiện, trong quyên “7rích Chọn Những Kinh Theo Các Chủ Đê Giáo Lý”, 
nhà sự TKBĐ có chú giải thêm về chữ này như sau: [“sự fhu-nạp, sự thu-nhập; 
(HV) sanh y)” là địch chữ “upadhi”. Trong bôi cảnh này hầu như diễn tả những 
sự thu-nạp về vậí-chất, sự đắc-được, sự sỏ-hữu về vật chất, tiện nghi, hay về 
sắc-thân của “ta' (sắc sanh y); chứ không phải chỉ sự thu-nạp về cách-nhìn hay 
quan-điểm (kiến sanh y).]) (654) 


3Š [Đoạn này cho thấy sự tu tập thiền quán minh-sát (vi/assana) dựa trên cơ sở 
trạng thái định-tâm (sna/ha), dùng trạng thái tầng thiền định (7hana) làm cơ sở 
tu tập sự minh-sát và tầng thiền định đó làm đối-tượng thiền quán minh-sát. Coi 
thêm kinh MN 52.4 và chú thích 552 ở mục 4 đó. 


- Ở đây, trong 11 tính chất đó, 02 thuật ngữ “wô £ường” và “đang tan rã” là mô 
tả đặc tính của sự “vô-thường”; 02 thuật ngữ “như kẻ lạ”, “trồng không”, và “vô 
ngữ” là đặc tính của sự “vô-ngã”; 06 thuật ngữ còn lại là đặc tính của sự “khổ”. ] 
(655) 


520 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lÿ 


3® [MA giải nghĩa là: Người đó “chuyển hướng tâm mình” khỏi năm uân nằm 
trong tầng thiền định (jhãna) mà trong đó người đó nhìn thấy nó được ấn chứng 
bởi 03 đặc tính “vô-thường, khổ, vô-ngã'. Yếu tố bát-tử (amatä dhãtu) ở đây là 
chỉ Niết-bàn. Đầu tiên “người đó hướng tâm mình vào yếu tô nó” bằng tâm thức 
thấy-biết (minh sát), sau khi đã từng được nghe/học rằng nó được đề cao và mô 
tả là “bình an và siêu phàm”...vân vân. Rồi, bằng thánh đạo siêu thế, “øgười đó 
hướng tâm mình nó” bằng cách coi nó là một đối-tượng và thâm nhập nó là 
trạng thái “bình an và siêu phàm ... vần vân.] (656) 


T32 


“Sự mong-muốn có được Giáo Pháp, sự thích-thú Giáo Pháp” là dịch cụm 
chữ “Dhammarägena dhammanandiya"°. Dường như sự mong-muốn có được 
Giáo Pháp và sự thích-thú Giáo Pháp làm cùng lúc 02 việc như sau: (1) bởi vì 
cả 02 sự đó đều được hướng về Giáo Pháp, cho nên chúng thúc đây người tu đi 
tới tiêu diệt năm gông-cùm thấp hơn (hạ phần kiết sử); (2) bởi vì cả 02 sự đó 
vẫn là dạng mong-muốn và vui-thích (= tham muốn, vui thích đều thuộc dạng 
tham-dục), cho nên chính chúng lại ngăn cản người tu chứng đắc thánh quả A- 
la-hán (vì còn tham-dục cho dù đó là tham-dục thiện. Chừng nào người tu tiêu 
diệt luôn các dạng vi-íẾ nhất của tham-dục và các gông-cùm cao hơn còn lại 
(thượng phần kiết sử) thì người tu mới có thể chứng đắc mục-tiêu cuối cùng, đó 
là sự tiêu-diệt sạch sẽ /hưm, sân, s¡ theo như định nghĩa sơ đăng nhất của Niết- 
bàn). 


387 [ 


- Kinh MN 52 mục 4 cũng có chú thích 553 về nghĩa của đoạn này, mời đọc 
thêm.] (657) 


38 [Ở đây, từ những tầng thiền vô-sắc giới, lời kinh chỉ còn nói về năm uẫn 
thuộc tâm (thọ, tưởng, hành, thức). Uân sắc không còn được nói đên (vì đây là 
những trạng thái vô-sắc giới). 


- Lưu ý: từ mục 13 này cho tới mục 15 chỉ kế ra 03 tầng chứng đắc vô-sắc giới 
đầu tiên, chứ không đề cập tới tầng chứng đắc thứ tư là ' Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ" vì nó là quá vi tế... Mời coi thêm chú thích 554 trong kinh MN 52, mục 
14.] (658) 


3#? [Trong kinh này, cụm chữ kãyassa bhedã (khi thân tan rã, hay với sự tan rã 
của thân) không được theo sau bởi cụm chữ parưm maranä (sau khi chế!) như 
chúng ta thường thấy trong rất nhiều kinh khác. Sự bỏ bớt này dường như do cố 
ý. Có lẽ mục đích để chỉ rằng người được mô tả như vậy có thê chứng ngộ Niết- 


Chú Thích * 521 


bàn ngay thời khắc chết, chứ không phải (sau khi “chết rồi” và) tiếp tục qua một 
sự hiện-hữu khác thì mới Niết-bàn.] (855) 


3° [Theo như nội dung của bài kinh này, sự phân biệt giữa việc dùng “những 
đối-tượng đáng ghê-tởmn`” và "những tầng thiên định" sẽ quyết định người tu sẽ 
chứng ngộ Niết- bàn nhở sự cô-găng thêm (sasankharaparinibbayr) hay không 
cán sự cô-găng thêm (asankharaparinibbayl). Sự phân biệt giữa “zăm-căn là 
yếu ớt và 'năm-căn là nồi trội" sẽ quyết định người tu chứng ngộ Niết-bàn ngay 
trong kiếp này (difth`eva dhamme) hay khi thân tan rã (hayassa bheđ2). Mp nói 
rằng: loại người (l) và (2) là những người tu thiển mình-sát khô 
(sukkhavipassaka) (tức không tu thiền định), là những người lấy “những hiện- 
tượng có điều-kiện" (pháp hữu vi) làm đối-tượng thiên (sankharanimittam 
upatthapemi) đề chú-tâm vào đó (thiền quán). Chữ sasankhärena được giải 
nghĩa là = sappayogena, điều toi cũng ủng hộ cách diễn dịch của tôi là: “hở sự 
cố-găng, thông qua sự cố- sảng”. Hai loại người còn lại (3) và (4) là những 
người chọn “thiên-định là cỗ xe tu đập (tu thừa)” (samathayanika) của họ. 
(Tương tự giống 04 loại người được nói trong kinh 4:163 ở trên).] (856) 


3! [Sáu loại nhận-thức này cũng có ghi trong các kinh khác là SN 46:71—76. 
Như là một nhóm, sáu điều này góp phần tạo nên ứrí-biết đích thực (chân trí, 
minh) (cha vjjabhãgiyä dhamm4đ), cũng như sáu sự nhận-thức được nói trong 
kinh AN 6:35 là thuộc trí-biết đích thực.] (324) 


32 [05 loại thánh Bát-lai này [()-(vử)] cũng được nói trong các kinh SN 
48:15, 48:24, 4§:66; 51:26; 54:5: và 55:25 (Quyền SÌR 


[1] - Theo Spk chú giải rằng: () “Người sẽ chứng ngộ Niễt-bàn trong khoảng- 
giữa” (antaräparinibbayr) là người (bậc thánh Bẵt-lai) được tái sinh vào một 
trong 05 cõi trời trong-sạch (Tịnh cư thiên), và ở đó người đó sẽ chứng ngộ 
Niết-bàn trong khoảng giữa “ử sau tái-sinh cho đến giữa-kiếp sau” (tức = trong 
nửa-đâu kiếp ở cõi đó). Chữ “anfarä” trong tiễng Pali có nghĩa: “rong khoảng- 
giữa, ở giữa một khoảng thời gian (cả nghĩa không gian), trong tiến trình, trong 
khoảng trung-gian”. Cũng theo Spk chú giải thêm rằng: như vậy loại đầu này 
được phân thành 03 hạng, tùy theo /úc-nào chứng ngộ Niết-bàn: có thể là (¡) 
ngay sau lúc tải sinh vào cõi đó; (2) sau 100 hay 200 đại-kiếp ở cõi đó: hoặc (3) 
sau 400 đại-kiếp ở cõi đó. Còn (iy): “người chứng ngộ Niễt-bàn ngay khi đáp- 
xuống” (upahacca-parinibbäy?) thì Spk chú giải có nghĩa là người chứng ngộ 





522 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lÿ 


Niết-bàn trong khoảng “ giữa-kiếp sau cho đến hết-kiếp sau” (tức = trong 
nửa-sau kiếp sau ở cối đó). (Đây chỉ là sự luận giải và diễn dịch của luận giảng 
Spk). 


>(Ở đây, người dịch Việt dịch đúng theo nghĩa chữ của lời kinh là (/) “người 
sẽ chứng ngộ Niết-bàn trong khoảng-giữa" (antaräparinibbäyi) và (iv): “người 
chứng ngộ Niết-bàn ngay khi đáp-xuống” (upahacca -parinibbayl). Chữ 

“upahacca” thì: () theo thầy TKBĐ dịch là “ngay khi đáp-xuống”, và thầy chỉ 
ra rằng các luận giảng như Spk thì giải nghĩa đó là “người chứng ngộ Bát-niết- 
bàn ngay sau khi hết nửa-đầu của kiếp ở cõi trời đó, tức nửa-sau kiếp sau”. Còn 
(b) theo tự điển Wisdom Library thì: “chữ “upahacca” có nghĩa: làm tồn hại, 
làm tổn thương (nghĩa gốc là đúng vậy); nhưng đã giải thích “upahacca- 
parinibbäyT là người chứng ngộ Niễt-bàn trong nửa-đâầu của kiếp ở cõi trời đó”, 
thiết nghĩ đây là sự nhằm lẫn trong biên tập kinh điển (đúng ra chỉ đơn giản dịch 
là “ngay khi đáp-xuống, tức là lập tức ngay sau khi tái-sinh"). (e) Người dịch 
cũng thấy HT. Thích Minh Châu cũng dịch là “chứng được Tốn Hại Bát-niết- 
bàn” nhưng nghĩa “tồn hạt này, {theo (7) và (c)}, thực sự không rõ ràng đối với 
người dịch.) 


- (y) “Người chứng ngộ Bát-niễt-bàn không cần sự cô-gắng thêm” là dịch chữ 
“asankhäraparinibbäy?"° và (vì) “người chứng ngộ Bát-niễt-bàn nhờ sự cô-găng 
thêm” là chữ “sasankhäraparinibbäy7°. Như vầy là cho thấy có thêm 02 kiểu 
chứng ngộ Niết-bàn, trong đó 02 loại thánh Bất-lai đầu [Œ7). ()] chứng đắc 
mục-tiêu cuối cùng một cách dễ dàng, và các loại thánh Bắt-lai còn lại [(), (wÐÒ] 
thì chứng đắc một cách khó hơn và cần có thêm sự cố-gắng mạnh mẽ. 


[2] (Phần chú giải thêm của thầy TKBĐ về các thuật ngữ như sau:) 


- () Nếu chúng ta hiểu chữ “anưaräã-parinibbäy?" theo ngữ nghĩa gốc của nó là 
“người chứng bát niễt-bàn trong khoảng-giữa”, như chúng ta nên làm, thì nó có 
nghĩa là “người chứng Bát-niễt-bàn trong khoảng-giữa (trung-gian) giữa 02 
kiếp sống”, có lẽ là ngay trong khi còn ở trong một thân vi-tế trong trạng thái 
trung-gian. 


- @) Như vậy chữ 'upahacca -parinibbay†?` có nghĩa gốc là “người chứng bát 
niễt-bàn ngay khi đáp-xuống (ngay khi chạm đất)” sẽ được hiểu là “chứng bát 
niễt-bàn ngay khi sang kiếp mới, tức là hầu như lập tức ngay sau khi tái-sinh.” 


Chú Thích *s 523 


(w), (vi) Hai chữ tiếp theo này là chỉ 02 loại người chứng ngộ bát niết-bàn trong 
tiên trình của kiệp sau, họ chỉ khác nhau ở sô lượng sự cô-găng thêm mà họ phải 
thực hiện để chứng đắc được mục-tiêu cuối cùng. 


(wử) Còn loại cuối cùng là “ddhamsota-akamiftha-gami”: nghĩa gốc là “người 
hướng thượng lưu tới cõi trời Akaniftha cao nhất” (tạm dịch nghĩa là “người sẽ 
cuối cùng chứng ngộ bát niễt-bàn ở cõi trời cao nhất Akaniftha”). Nghĩa là, 
người đó được tái sinh lần lượt từ thấp tới cao qua 05 cối trời trong-sạch đó, 
sông hết tuổi thọ trong mỗi cõi trời đó, và cuối cùng sẽ chứng thánh quả A-la- 
hán khi ở trong cõi trời Akanittha—là cõi trời cao nhất, đại thọ nhất trong 05 cõi 
trời trong-sạch đó (05 cõi Tịnh cư thiên, sđhavasa); (HV dịch cõi này là “cối 
sắc cứu kính thiên"; bản dịch Việt ở đây giữ nguyên tên “4kaniffha” và mở 
ngoặc giải thích là “cõi trời cao nhất thọ nhất trong năm cõi Tịnh cư thiên dành 
cho các bậc thánh Bắt-lai°.) 


- Thầy TKBĐ tiếp tục giải thích: Cách diễn dịch này mặc đủ #rái khác với sự 
chú-giải trong các luận giảng Pali, nhưng có lẽ nó đã được xác nhận bởi kinh 
Purisagati Sutta (Những Nơi-Đến Của Những Người Tu), tức kinh AN 7:55, 
trong đó có ví dụ về đống que củi đang cháy hàm ý chỉ rằng: 07 loại thánh Bắt- 
lai [07 là do riêng loại đầu “chứng Bátniễt-bàn trong khoảng-giữa” 
(amtaraparinibbayr) có chứa tới 03 hạng [(T), (2), và (3)] là khác biệt nhau, 
chúng tạo thành một dãy xếp hạng từ mức độ finh-nhạy hơn xuông mức độ 
chậm-trễ hơn của các căn tâm linh của họ.] 


- Phần xác nhận thêm nữa là kinh AN 4:131, trong đó giải thích 
antaraparinibbayr là người đã loại bỏ gông-cùm tái-sinh (upapaffisainyojana) 
nhưng vẫn chưa loại bỏ được gông-cùm hiện-hữu (bhavasamyoj7ana). Mặc dù 
những người theo trường phái 7zưởng Lão Bộ (những Theravadin) đã phản bác 
cách diễn dịch chữ zz/arãparinibbäyï theo cách như vậy [như coi trong Kv 
366], nhưng bằng chứng từ các bài kinh này đã xác thực mạnh mẽ cho cách diễn 
dịch này. Đề đọc chi tiết hơn, mời đọc thêm quyền “Cái Tâm Vô Ngẩ” (The 
Selfless Mind) của học giả Herney, trang 98—108. 


- Kinh AN 4:169 thì rút ra thêm một cách phân biệt khác nữa, giữa 02 chữ 
sasaikhäraparinibbäyT và asaikhäraparinibbäyr, như vầy: (¡) chữ đầu là người 
chứng A-la-hán thông qua sự fhiên-quán về các chủ-đề thiền “khắc khổ”, ví dụ 
như: nhận-thức về sự không-sạch ô-uÊ của thân, hay sự nhận-thức vỀ sự gớm- 


524 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lÿ 


ghiếc của thức ăn, hay nhận-thức về sự bất-mãn đối với thế giới, hay nhận-thức 
vỀ tính vô-thường trong mọi sự tạo-tác, và sự chánh-niệm về cái chế. () Còn 
chữ thứ hai là chỉ người chứng A-la-hán thông qua sự /hiễn-định bốn tầng thiền 
sắc giới (jhana).] (65) 


- (Nhân tiện, mời quý vị nên đọc thêm kinh AN 7:55 và các chú thích số tỪ 
1535-1539 trong kinh đó.) 


33 [Khi tuyên bố rằng mình không nhận biết một cái “2` (ngã) hay fhứ gì thuộc 
về cái “4` (ngã sở) trong số năm uấn, là thầy đã ngầm ý tuyên bố rằng mình đã 
chứng ngộ ở mức tối thiểu cũng là Nhập-lưu. Nhưng những Tỳ kheo kia không 
nhận ra rằng tất cả các bậc thánh nhân đều có chung sự hiểu-biết này và họ đã 
cho rằng sự hiểu-biết này là sự chứng ngộ của riêng bậc A-la-hán mà thôi. Do 
vậy họ đã hiểu lầm lời tuyên bố của thầy Khemaka giống như thầy đã có ý nói 
rằng thầy đã chứng ngộ thánh quả A-la-hán vậy. ] 


3 [Đoạn này nêu rõ sự khác-nhau cốt lõi giữa bậc học-nhân (sekha) và A-la- 
hán. Bậc học-nhân đã loại bỏ cái quan-điểm có danh-tính (thân kiến) và do vậy 
không còn nhìn nhận bắt kỳ uẫn nào là cái “ta', nhưng họ vẫn chưa loại bỏ vô- 
minh, vô-minh còn duy trì tàn dư hơi hướng của sự tự-ta (ngã mạn) và sự tham 
muốn cái 'ta` (anusahagatfo asmi tỉ mãno asmi tỉ chando) trong liên quan với 
năm-uân. Ngược lại, bậc A-la-hán thì đã bứng sạch vô-minh, là gốc rễ của mọi 
quan niệm sai lầm, và do vậy không còn dung dưỡng ý tưởng nào về cái “ta” hay 
“của-ta°. Những trưởng lão kia rõ ràng chưa chứng ngộ tầng giác-ngộ nào và do 
vậy không hiểu được sự khác-nhau này; nhưng Ngài Khemaka chắc chăn đã 
chứng ngộ ít nhất thánh quả Nhập-lưu [Spk-pf: một số người cho rằng ngài đã 
là bậc thánh Bắt-lai, số khác cho răng ngài là Nhất-lai] và do vậy ngài đã biết rõ 
sự loại bỏ guan-điểm về danh-tính chưa hắn là đã loại bỏ hết cái cảm-nhận về 
“danh-tính cá nhân” của mình. Ngay cả đối với bậc thánh Bất-lai thì “cái mùi 
chủ-thể” dựa trên năm-uẫn vẫn còn phảng phất trong khắp sự trải nghiệm của 
mình.] (176) 


35 [Spk: Tiến trình tâm của người phàm phu giống như một tắm vải dính đất 
bụi, dơ bân. Ba phần tu thiền quán [về tính vô thường, khổ, vô ngã] thì giống 
như ba loại chất tây giặt tây những thứ dơ bẩn ô nhiễm đó. Tiến trình tâm của 
bậc thánh Bắt-lai thì giống như tắm vải đã được giặt tẩy bằng ba loại chất tẩy 
[và bậc ấy đang tu tiếp chặng thánh đạo A-la-hán để tiến tới chứng ngộ thánh 


Chú Thích * 525 


quả A-la-hán|. Toàn bộ ô-nhiễm đã được tây sạch bởi chặng thánh đạo A-la-hán, 
chỉ còn lại chút tàn dư hơi hướng giống như mùi của nước tây hay xà bông còn 
phảng phất trên tắm vải đã sạch. Còn trí-biết ở chặng thánh đạo A-la-hán thì 
giống như một ngăn tủ thơm tho mùi thơm, và tiến trình diệt sạch mọi ô-nhiễm 
bằng chặng thánh đạo này giống như sự phai biến dần dần và sạch mắt cái mùi 
của các chất tây còn vương trên tắm vải; sau một thời gian nó được đặt vào ngăn 
Hụ nó sẽ dần dần biến sạch luôn.”. (Sự biến-sạch cái tàn dư của “cảm-nhận về cái 
a”” chính là sự chứng đắc thánh quả A-la-hán). | (178) 


3 [Nguyên văn: /⁄o bahiddhaä (ngoài kia, bên ngoài chỗ này). Nghĩa là ngoài 
Tăng Đoàn của Phật. Chữ này cũng được ghi trong các kinh Dhp 254-255.] 
(237) 


” [Nguyên văn cả câu này: Yzmgatikãni yamparamäni yamphaläni 


yampariyosanani nah` eva kho kãyena phusiva viharafi paññaya ca ativijha 
passari. Một câu trúc câu giỗng vầy [đích-đến của nó, tuyệt-đỉnh của nó, kết-quả 
của nó, mục-tiêu cuối cùng của nó] cũng có trong kinh SN 46:54 (Quyền 5). 


- Học giả Woodward đã dịch cả câu trên như thê từ phủ định là øz áp dụng cho 
cả 02 cụm chữ như vầy: “Người đó an trú không phải trong sự trải nghiệm của 
chính mình, cũng không chọc thủng thấu và thấu suốt bằng sự minh-sát và nhìn 
thấy chúng rõ thực” [KS 5:205]. Nhưng cách dịch này đã làm mắt đi sự khác- 
biệt giữa bậc học nhán và vô học nhán: bậc học nhân nhìn-thấy Niết-bàn, mục- 
tiêu cuối cùng mà 05 căn đạt đỉnh chung-cuộc tới đó [coi thêm ý này trong kinh 
SN 48:57 (Quyền 5)], nhưng không thể chứng nhập trong sự trải-nhiệm tròn đầy 
viên mãn về nó; còn bậc A-la-hán thì vừa nhìn-thấy mục-tiêu vừa có thể trải 
nghiệm nó ngay trong ngay fại đây và bây giờ. Chữ kết nối là ca nên được hiểu 
theo nghĩa phi kế: nối, như Spk đã xác nhận cách diễn dịch của họ: “Người đó 
(thực sự) an trú sau khi đã tiếp xúc (trạng thái) đó, sau khi đã chứng đắc, bằng 
thân-danh [„ãmakäya: thân của những yếu-tô của tâm (của thân tâm-sở)]; nhưng 
[pana là chữ giải nghĩa cho chữ ca] người đó hiểu được, bằng trí-tuệ quán xét 
lại: “Vượt trên chỗ có một căn—là quả A-la-hán.' Trên cảnh giới của A-la-hán 
người đó an trú sau khi đã chứng đắc điều này, và người đó hiểu được bằng trí- 
tuệ quán xét lại: “Có một căn—đó là quả A-la-hán.””| (238) 

3” [Nguyên văn câu cuối này: 4bhabbo khimäsavo bhikkhu sikkham 
paccakkhatm. Có nghĩa là, vị A-la-hán không còn khả năng từ bỏ “sự tu-hành 


526 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lÿ 


trong Tăng Đoàn" và quay lại “đời sống tại gia phàm tục” nữa. Ở đây tôi làm 
theo nguyên bản của Ce. Phiên bản Be và Ee thì ghi 04 điều cuối của kinh 9:08 
ở đây; còn kinh 9:08 của phiên bản Be và Ee thì có ghi 04 điều cuối của kinh 
9:07 này. Vì vậy trong bản Ee, trang 371 rớt vào kinh 9:08 của bản Ce tiếp theo 
sau điều “vị đó không còn khả năng bước vào một đường-sai bởi vì sự sợ-hãi. `] 
(1849) 


3 [Đoạn kinh chỗ này giống kinh 6:55 (và chú thích 1373 ở đó), nhưng dùng ví 
dụ khác. | (1894) 


#0 [Nguyên văn lời kinh là: s//ãyäpo solasakukkuko (một trụ-đá cao 16 kukku). 
Theo như DOỢP chú giải: 07 kukku là cỡ = 45 cm, cỡ = 1⁄2 thước. Do vậy trụ-đá 
cao cỡ § thước (phần chôn dưới đất 4 thước và phần trên đất 4 thước).] (1895) 


4! (Chữ này trong kinh song hành là AN 8:28 có chú thích như vầy: [Chữ này 
đọc theo Ce là vavakaƒfham, khác với Be và Ee ghi là v/veka/fham với chữ 
vavakafha là quá khứ phân từ của vawakassari. PED thì nói thắng nghĩa là “rút 
lui, lánh đi, lui về, lánh trần, tách ly, tách khỏi.]. (1687).) 


“2 [Có 37 phần/pháp trợ giúp giácngộ (37 bồ-đề phần); nguyên văn: 
“bodhipakkhiyä dhamma”, nghĩa chữ là “những trạng thái thuộc về giác-ngộ”, 
nhưng dịch cho thoát nghĩa là: “những sự trợ giúp giác-ngổ”. 


- Về “Bốn nên tảng chánh-niệm”, quỹ vị đọc thêm lại đoạn kinh VIH,2 và đoạn 
kinh VIHI,8 để biết rõ thêm chỉ tiết, và chương 47, (Liên-kết (ương ưng) Các 
nên tảng chánh-niệm), Bộ Kinh Liên Kết (SN). 


- “Bốn sự phẩn-đấu đúng đắn” (tứ chánh cần) là tương đương với phần “sự nổ- 
lực đúng đắn” (chánh tỉnh tấn) trong Bát Thánh Đạo; chỗ cũng mời quý vị đọc 
lại thêm đoạn kinh VIHH,2 và chương 49, (Liên-kết (ương ưng) Bốn nỗ lực đúng 


đăn), Bộ Kinh Liên Kết (SN). 


- “Bốn cơ-sở (tạo ra) thân-thông” (tứ thần túc) bao gồm: sự định-tâm do (l) sự 
mong-muốn, hoặc do (2) sự nỗ-lực, hoặc do (3) tâm, hoặc do (4) điều-tra (trạch 
pháp) bằng với những nguồn lực nỗ lực ý chí; mời quý vị đọc thêm chương 51 
của Bộ Kinh Liên Kết (Bốn Co-Sở Năng-Lực Tâm Linh hay Thân Thông). 


Chú Thích * 527 


- “Năm căn” (ngũ căn) như được ghi trong đoạn kinh X,1,(2); mời đọc thêm 
chương 48, (Liên-kết (ương ưng) Năm Căn), Bộ Kinh Liên Kết (SN) để nắm 
thêm chỉ tiết. 


- “Năm năng-lực” là đồng nghĩa với năm yêu tố cũng được gọi là các căn (trong 
bảy chi giác-ngộ), nhưng năm năng-lực ở đây mạnh mẽ hơn. Xin coi lại thêm 
phần “bảy chỉ giác-ngộ” ở đoạn kinh VIIL9; và mời đọc thêm chương 46, Bộ 
Kinh Liên Kết (SN), (Liên-kết (ương ưng) Năm Năng-lực Tám Linh). 


- “Bát Thánh Đạo” đã được nói rõ ở đoạn kinh VIH,2; mời đọc thêm chương 
45, Bộ Kinh Liên Kết (Liên-kết Bát Thánh Đạo). ] 


%3 [Nghĩa là: Nếu người đó chứng đắc không vô biên xứ và qua đời khi (tâm 
thức) vẫn đang dính-mắc theo cảnh xứ đó, thì người đó sẽ được tái sinh trong 
không vô biên xứ và sẽ sống hết tuổi thọ ở đó là 20.000 đại-kiếp đã được định 
cho cảnh giới đó. Trong 03 tầng chứng đắc vô-sắc cao hơn là /e vô biên xứ, vô 
sở hữu xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ thì tuôi thọ lần lượt là 40.000, 60.000 
và 84.000 đại-kiếp.] (1276) 


%1 [MA: Câu này được Phật nói ra để chỉ ra sự ñøguy-hại trong những tầng 
chứng đắc vô-sắc. Bằng cụm chữ “?hì (cảnh xứ) này là có điểu-kiện (hữu vì)”, 
Phật đã chỉ ra rằng: “Ngay cả khi tuổi thọ ở đó tới 20.000 đại-kiếp, đó vẫn là 
(trạng thái) có điều-kiện (hữu vì), được tạo lập, được tạo dựng mà có. Và do nó 
là hữu-vi, nên nó là vô-thường, không thường hằng chắc chắn, không trường 
tồn, còn biến đổi (vẫn còn sự hiện-hữu, vẫn còn trong vòng luân-hồi). Nó sẽ bị 
tiêu vong, tan rã, và tan hoại; nó còn dính trong “sinh, giả, chết”, và còn dính 
gốc của sự khổ. Đó chưa phải là một nơi nương-nấu, một chỗ an-toàn, một chỗ 
tj-nạn vĩnh hằng (khỏi sự khổ đau). Sau khi hết kiếp qua đời ở đó như một người 
phàm, người đó vẫn có thể bị tái sinh trong một trong 04 cảnh giới đày đọa 
thống khổ.”] (1277) 


5 [Nguyên văn cả câu này là: $o ứ°eva abhisankharoti nãbhisancetayati 
bhaväya vã vibhaväya. Hai động từ gợi ý cái khái niệm về sự cố-ý (tư) là một 
động lực tfạo-tác sẽ tạo dựng sự liên-tục của sự hiện-hữu có điều-kiện (kiếp sống 
hữu vi). Sự chấm-dứt đối với ý-chí muốn được hiện-hữu hay ý chí không hiện- 
hữu là chỉ ra sự dập tắt dục-vọng muốn được hiện-hữu bất diệt (hữu áI) và đục- 
vọng muốn điệt-vong (phi hữu ái), đỉnh cao của sự chấm-dứt này là sự chứng 
đắc A-la-hán.] (1278) 


528 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lÿ 


49 [MA nói rằng: tới lúc này Pukkusäti đã thâm nhập (chứng ngộ) 03 thánh đạo 
và thánh quả, trở thành một bậc thánh Bất-lai. Và lúc này anh ta đã nhận ra 
người đang dạy cho anh chính là Đức Phật, nhưng do Phật vẫn đang tiếp tục 
thuyết giảng nên anh ta không thể hiện ra mặt hoặc làm gián đoạn lời Phật.] 


- (Lưu ý: Thầy Ananda do căn cứ theo lời Phật ở cuối kinh rằng Pukkusäti khi 
chết là một bậc thánh Bắt-lai, nên khi kết tập kinh này thầy mới gọi Pukkusäti 
ngay từ đầu kinh là “ngài, /hẩy ấy”. Tuy nhiên, để cho đúng với thực tế theo thời 
gian, từ đầu kinh tới giờ người dịch Việt vẫn dịch là “anh z” để người đọc dễ 
hiểu, thay vì gọi ngay một người chưa thụ giới và chưa là Tỳ kheo và chưa gặp 
Phật là “ngài, thầy ấy, tôn giả” thì người đọc có thê thấy khó hiểu). (1279) 


* [Đoạn này (mục 23, 24) cho thấy sự an-trú của bậc A-la-hán trong yếu-íố 
Niết-bàn còn tàn dự [tức còn những yếu-tố của sự hiện-hữu có điều-kiện] (Hữu 
dự y Niễt-bàn giới; sa-upädisesa nibbãnadhãu). Mặc dù người đó tiếp tục trải 
nghiệm những cảm-giác nhưng người đó không còn nhục-dục (tham) đối với 
cảm-giác sướng, không còn phiền-bực (sân) đối với cảm-giác khổ, và không còn 
ngu-mờ (s1) về cảm-giác trung tính.] 


- (Nhân tiện, lời đoạn kinh mẫu như mục 23 và 24 này cũng có trong các kinh: 
SN 12:51 (Quyên 2; đoạn (1)-(3) phần (II)) chỉ khác ví dụ; kinh SN 22:88 
(Quyền 3), SN 36:07 (Quyền 4) và SN 54:08 (Quyền 5) với cùng ví dụ). (1280) 


%8 [Nghĩa là: người đó tiếp tục nếm trải cảm-giác cho đến khi nào thân cùng với 
các căn mạng sống (mạng căn) của nó còn tiếp tục, nhưng không vượt xa hơn đó 
(tức là, chừng nào còn thân thì còn nếm trải cảm-giác; thân chết là hết cảm 
giác).] (1281) 


* [Câu này chỉ sự chứng ngộ yéu-tố Niết-bàn không còn tàn dư (vô dư y Niết- 
bàn giới; aupadisesa nibbaãnadhđfu)—äó là sự chấm-dứt tất cả sự hiện-hữu có 
điểu-kiện (hữu vi) cùng với sự qua-đời cuối cùng (lần chết cuỗi cùng, vì không 
còn sinh-tử hay hiện-hữu nữa. Miế?-bàn khi chết cũng được gọi là Niết-bàn cuối 
cùng hay Bát-niễt-bàn (parimibbana).)] (1282) 


Xây [Chỗ này (hết mục 25) là đã hoàn thành phần phân-giải (giảng. giải, phân 
tích) về nền-tảng thứ nhất [(A) Trí- Tuệ] bắt đầu từ mục 13. MA nói rằng /rí-biết 
về sự đã tiêu diệt tất cả mọi sự khổ (về sự diệt-khô hoàn toàn) là loại trí-tuệ 
thuộc thánh quả A-la-hán (có lẽ bởi vì chỉ bậc A-la-hán, bậc đã tiêu diệt mọi sự 


Chú Thích *s 529 


khổ, mới tự mình có được sự-biết hay trí-biết hay trí-tuệ về trạng thái đó; còn 
những bậc thánh thấp hơn hay người phàm thì chỉ biết thông qua sự học hiểu 
chứ chưa phải biết bằng sự tự chứng).] (1283) 


#1! [Ở đây MA đã đề cập tới 04 loại sự ¿u-nạp (upadhi; (HV) sanh y): mời coi 
lại chú thích 674 ở kinh MN 6ó, mục 14 như vầy: [Upadhi: sự thu-nạp, sự thu- 
nhập, sự thu-vào; (HV) sanh y. MA giải thích câu này nghĩa là: Để dẫn tới sự 
đẹp bỏ 04 thứ thu-nạp (upadhi)— đó là: năm uấn (ngũ uẫn), những ô-nhiễm (lậu 
hoặc), nững sự tạo-tác cô-ý (các hành), và năm dây khoáải-lạc giác quan (ngũ 
dục-lạc) (khandhˆ*upadhikiles°upadhi abhisankhar`upadhi kamagunˆupadhi).|. | 
(1284) 


#2 [Chữ “những làn sóng nhìn-nhận” (hay làn sóng vọng-tưởng) là dịch chữ 
mannussavä: giỗng như đoạn kinh này sẽ cho thấy, những ý-nghĩ và những ý- 
niệm (sự nghĩ-tưởng, sự nhận-lầm, quan-niệm này nọ) xuất phát từ 03 gốc-rễ 
của sự nhìn-nhán này nọ (vọng tưởng) —đó là dục-vọng (á1), sự f-fa (ngã mạn, 
ta- đây), và những quan-điểm này nọ (tà kiến). Đề coi thêm sự giảng giải đầy đủ 
hơn về “sự nhìn-nhận”, mời coi lại chú thích 6 ở kinh MN 1, mục 3. 


- Trí giả bình an hay trí giả trầm mặc, bậc mâu-ni [muni santo] ở đây là chỉ một 
A-la-hán.| (1285) 


#3 [Tý không còn bên trong bậc ấy, (nguyên nhân mầm móng của sự tái-sinh), 
chính là đ/c-vọong muốn được hiện-hữu (hữu áI), chính loại dục-vọng này dẫn 
dắt những người chưa tây sạch nó sẽ còn bị tái-sinh lại sau khi chết.] (1286) 


#1 [Sự quấy-động = dục-vọng, vì vậy “báf-động” ở đây = không còn bị quấy 
động bởi dục-vọng.] (100) 


*'Š [Bảy phẩm-hạnh, gồm: niềm-tin, sự biết xấu-hỗ về mặt đạo đức, sự biết sợ- 
hãi việc làm sai trái, sự học-hiều, sự nỗ-lực (tinh tân), sự chánh-niệm, và trí-tuệ. 
Coi thêm kinh MN 53, mục 11-17.] (101) 


#16 [Bảy châu-báu: bảy chỉ giác-ngộ (thất giác chỉ); coi thêm SN 46:42. Ba -phần 
tu-tập gồm: phần giới-hạnh bậc cao, phần (định-)tâm bậc cao, và phần trí-tuệ 
bậc cao [giới, định, tuệ].| (102) 


530 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lÿ 


* [Mười yếu-tố: gồm tắm phân Bát Thánh Đạo đã hoàn thiện cộng với sự hiểu- 
biết đúng đắn, và sự giải-thoát đúng đắn. Đặc biệt chúng được gọi là “mười” 
(phẩm chất) của một người tu đã vượt trên sự tu-học và đã thành bậc vô-học 
nhân [zsekha]. Lời kinh mô tả như vầy cũng có ghi trong các kinh MN 65, mục 
34, MN 78, mục 14. Về chữ “con rồng' [näga], coi chú thích chỉ tiết ở kinh SN 
1:37, thi kệ 122.] (103) 


*!8 [SDk: ba sự phân-biệt đối đãi: ba ý niệm này nọ về cái “ta” như: “Tồi tốt 
hơn”, “Tôi bằng”, “Tôi kém hơn”.] (104) 


#1 [TKBĐ: Ở đây, chữ “người được giải-thoát nhờ trí-tuệ” ở cuỗi câu này có lẽ 
là nghĩa chung để chỉ zấ eđ những A-la-hán chứ không phải để phân biệt với 
những A-la-hán được giải thoát bằng “sự giải-thoát của tâm sạch nhiễm) hay “sự 
giải-thoát về cả hai phương điện" (vừa sự giải-thoát của tâm sạch nhiễm + sự 
giải-thoát nhờ trí-tuệ). Không như kinh MN 70, mục I5, chú thích số 702 thì 
giảng giải về sự khác-biệt của 03 loại giải-thoát đó. Coi thêm chú thích số 210 ở 
kinh SN 12:58 (Quyền 2).] (89) 


#9 [Lời bài kinh này cũng nằm trong Đại Kinh Bát-niễt-bàn (Mahäparinibbäna 
Suia, DN 16), nhưng chỉ khác là không có đoạn cuối; một phiên bản giống hơn 
của nó tạo thành kinh DN 28. Trong DN 16 thì vị trí thời gian có vẻ đáng nghĩ 
vẫn; coi chú thích 157 của kinh 47:13 bên dưới.] (151) 


#! [Spk: 4sabh: vãcã (một lời thốt lên, một lời cất lên): giống như [sự cất lên 
lời] của một con bò đực đầu đàn („sabha), bất lay chuyên, không rung động. 
Ekamso gah (dõng dạc, dứt khoái = nhất định, rành rành) nghĩa là: không được 
nói ra theo kiểu hùa theo lời đồn, lời truyền ... mà theo cách như chính mình đã 
thâm nhập bằng sự-biết của mình, do vậy đó là “đứt khoát, dõng đạc”. Nghĩa là 
điều đó đã được tuyên bố như một kết luận chắc chăn (sanmifthanakRathäa va). ] 
(152) 


#2 [Spk giải thích đây là evamdhammä as samädhipakkhä dhammä (những 
trạng thái thuộc sự địng-tâm) và nói rằng chữ evưmvihärino được thêm vào để 
bao gồm cả “sự chứng đắc sự chấm-dứt? (diệt định).] (153) 


3 [Nguyên văn câu cuối này: Api ca đhammanvayo vidito. Spk luận giải rằng: 
Sự-biết nhờ suy luận (anumanañaña) đã khởi sinh đúng theo những hàm-nghĩa 
của sự-biết của thầy ấy về Giáo Pháp; phương-pháp luận (ayaggäha) đã được 


Chú Thích * 531 


hiểu. Ý thầy ấy nói rằng: “Khi con chỉ đứng trên sự-biết của những sự hoàn- 
thiện (ba-la-mật) của một đệ tứ, con biết được từ góc nhìn này, thưa đức Thê 
Tôn.”| (154) 


#4 [Spk: Ở đây “bốn nên tảng chánh-niệm' là sự minh-sát (thiền quán), “bảy chỉ 
giác-ngồ` là con-đường (đạo), và sự giải-thoát toàn thiện vô thượng là quả A-la- 
hán. Hoặc nói cách khác, “bảy chỉ giác-ngộ' là hợp chứa cả hai [thiền-quán và 
đạo]. (155) 


#5 [Câu kết này cũng là câu kết của kinh DN 28.] (156) 


HH [Về sự “cất lên tiếng gâm ø f/” của Phật, mời coi thêm kinh SN 22:78 
(Quyền 3, 84-86). Bánh xe của Trời Brahmä là tôi thượng, là bậc nhất, là bánh 
xe siêu xuất nhất, chính là bánh xe Giáo Pháp (dhammacakka; pháp luân xa) với 
02 ý nghĩa của nó là: (1) frí-biết thâm nhập sự-thật (trí chứng ngộ) và (ï) trí-biết 
về cách thuyết giảng Giáo Pháp (trí thuyết pháp), theo MA.] (181) 


Hú (Đề biết thêm chỉ tiết, xin đọc lại kinh MN 115, các mục 12-19.) [Trong 
Vbh §809 đã giải nghĩa loại trí-biết này bằng cách trích dẫn một đoạn dải từ 
kinh MN 115.12—17. Tuy nhiên, MA thì giải thích khác, coi đây là frí-biết về 
môi tương quan giữa những nhân và những quả của chúng (trí về lý nhân-quả).] 
(182) 


%8 [Loại trí-biết này có thể được minh họa bằng “sự phân-giải về nghiệp” bởi 
Đức Phật trong các kinh MN 57, MN 135, và MN 136. 


- MA giải thích “/iểm-năng xảy ra” hay “khả năng xảy ra” (thãna) là cảnh giới, 
những tình huống hoàn cảnh, thời gian, và sự nỗ lực; tức là chỉ những yếu-tố có 
thể ngăn chặn hoặc xúc tác tạo ra kết quả (nghiệp quả). Còn “#hững nguyên- 
nhân” (hetu) chính là hành-động đã làm, chính là nghiệp (kaưưna). (Nghiệp là 
nhân).] (183) 


422 [Loại trí-biết này sẽ được nói rõ trong các mục 35-42 bên dưới của kinh 
này.] (184) 


%9 [Sự hiểu-biết của Như Lai về nhiều loại yếu-tố (giới; thành tố, thành phần) 
cầu thành nên thế giới, được thấy có ghi trong kinh MN 115, mục 4-9.] (185) 


532 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lÿ 


“! [Luận giảng [Vibh §813] giải thích rằng Như Lai hiểu biết rõ rằng những 
chúng sinh có những khuynh-hướng hướng lên (tốt hơn, cao hơn) hoặc hướng- 
xuống (xâu hơn, nhược hơn), và rằng những chúng sinh có xu-hướng giao lưu 
với những người thuộc cùng loại người như mình (như kiểu: áo đen thường đi 
với áo đen, áo trắng thường đi với áo trắng; người xấu ác thường giao lưu người 
xấu ác, người tốt thiện thường giao lưu người tốt thiện).] (186) 


#2 [Vbh §§814-27 có phân tích chỉ tiết. MA thì chỉ nói một cách ngắn gọn rằng 
Phật hiểu biết rõ về sự bổ-trí cao-thấp của năm căn (cao hơn và thấp hơn) của 
những chúng sinh khác nhau như: căn niềm-tin, căn nỗ-lực, căn chánh-niệm, căn 
chánh-định, và căn trí-tuệ. | (187) 


%3 [Theo Vibh §828: sự ó-nhiễm (sankilesa) là một yêu tố gây ra sự suy đồi; 
còn thanh-tầy (vođãna) là yếu tố tạo nên sự tốt đẹp, siêu xuất; còn sự (hoái- 
ra (vuƒfhana) thì có nghĩa bao gồm cả sự thanh tây ô-nhiễm và sự thoát-ra khỏi 
trạng thái các tầng thiền định sắc-giới hay tầng chứng đắc vô-sắc nào đó. 


- Còn 06 sự giải-thoát (vữnokkha) thì có được ghì trong các đoạn kinh DN 15, 
mục 35, DN 16, mục 3.33, MN 77, mục 22, MN 137, mục 26...v.v... 


- 09 tầng chứng-định (samäpati) là bao gồm: 04 tầng thiên định sắc giới 
Qhana), 04 tầng chứng đắc vô-sắc giới, và tâng chấm-dứt cảm-giác và nhận- 
thức (diệt thọ tưởng định); coi thêm kinh MN 25, mục 12-20.] (188) 


“3 [Cụm chữ thành ngữ yathäbhatami nikkhito evarh niraye là hơi bị tối nghĩa; 
cách dịch nghĩa này là theo sự giải nghĩa của luận giảng như vây: “Người đó sẽ 
bị đọa trong địa ngục như thể bị lôi đi và đưa xuống đó bởi những giám ngục 
của địa ngục”.] (189) 


%5 [Spk chú giải: sư tử ra khỏi hang và gầm lên được ví dụ với hình ảnh Phật 
xuất hiện trong thế gian và tuyên dạy Giáo Pháp vậy. Tiếng gầm của sư tử được 
ví dụ với “sự thiết lập sự quay chuyền” Bánh Xe Giáo Pháp của Phật trong khu 
Vườn Nai, và sự sợ hãi của những con thú nhỏ giống như “sự khởi sinh sự sợ- 
hãi của sự-biết” (ñãnasantäsassa uppatfi) trong những thiên thần sống đại thọ 
sau khi họ nghe Đức Phật tuyên thuyết về Bốn Diệu Đế; (tức sau khi họ nghe 
được Bốn Diệu Đề, họ thấy sợ hãi vì biết rằng sự sống của họ cũng là vô thường 
và sẽ bị biến diệt, chứ không phải thường hằng mãi mãi như họ đã tưởng).] 
(105) 


Chú Thích * 533 


*% [Đoạn này cũng có ở kinh SN 12:21 (Quyền 1), coi thêm chú thích trong đó. 
Spk tham chiếu theo kinh SN 22:56 để chú giải về sự sinh và điệt của năm-uân.] 
(106) 


%7 [Spk: “hẩu hết họ” (ebhuyyena) nghĩa là /ất cả họ ngoại trừ những thiên 
thần là những thánh đệ tử (như Nhất- lai, Bắt-lai)... “Bị nằm trong cái danh-tính 
này” (sakkãyapariyapanHn): tức nằm trong năm-uân này. Như vậy Đức Phật đã 
dạy cho họ Giáo Pháp được ấn chứng bởi ba đặc-tính (vô thường, khổ, vô ngã), 
chỉ ra cho thấy những nhược điểm của vòng luân-hồi hiện-hữu, và sự sợ-hãi và 
khiếp-sợ khi biết răng mình đang ở trong cái vòng đó.] (107) 


“8 [Mp nhận dạng chữ “£hế giới” (loka) ở đây là đồng nghĩa sự thật về khổ 
(Diệu đề 1). Bồn trách phận (việc phải làm, phải tu; bổn phận) Như Lai đã hoàn 
thiện ở đây là tương ứng với bốn trách phận đối với Bốn Diệu Đề, đó là—hoàn- 
toàn hiểu sự thật về khổ, dẹp-bỏ sự thật về nguôn-gốc khổ, chứng ngộ sự thật về 
sự chẳấm-dứt khổ, và tu tập con-đường dẫn tới sự chẳm-dứt khố—nhưng ở đây 
chữ “hoàn toàn tỉnh thức” (abhisambuddha) đã được dùng để thay thế chữ 
“hoàn-toàn hiểu” (pariññäta) đối với Diệu để 1. Coi thêm kinh SN 56:11 
(Quyền 5).] (655) 


* [Mp, giống như những luận giảng khác, đã giải thích ứ# được nhìn thấy 
(di/tha) là cơ sở hình-sắc nhìn thấy được (sắc xứ); thứ được nghe thấy (suia) là 
cơ sở âm-thanh (thanh xứ); £hứ được cảm thấy hay cảm nhận (muía) là những 
cơ sở mùi-hương, mùi-vỊ, và những cảm-nhận chạm xúc; và / được nhận biết 
hay nhận thức (vifñnatam) là cơ sở những hiện-tượng thuộc tâm (pháp xứ). Ba 
chữ “được đạt đến, được tìùn câu, được suy xét bởi cái tâm” (pattam pariyesitam 
anuVvicaritamn manasa) chỉ đơn giản là lặp lại đồng nghĩa với chữ “được nhận 
biếr' mà thôi. Mp cũng giải thích đuôi chữ —ga/z [nghĩa gốc là “đã đ7”] trong 
chữ “7z/hãgara” trong kinh này là đồng nghĩa với chữ “đã hoàn toàn tỉnh thức 
hay giác ngộ” (abhisambuddha).| (656) 


+—=+ 


534 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đê giáo lý 


Chú Thích * 535 


536 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đê giáo lý 


